THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 


VOLUME SEVEN 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms oƒ the Sainfs 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Vietnamese Buddhism 


4688 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part 0ƒ this work may be reproduced or transmiited in any form or by any means, 
electronic or mechanical Including photocopyving and recording or by any 
Imformafion storage or refrleval system without the prior written permission 6ƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who want to reprimt this work ƒor the beneflt oƒ teaching öoƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 7768-2832. 


4689 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described In this document the tenets of the 
Buddhist religion, that which 1s known to be the greatest attended religion in the 
world today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous 
Buddhist material and in writing this book. He has arranged this text of over 5,000 
pages, in Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader 
and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called Sakyamuni Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
life of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ignorant, and their gaining the wIisdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts wriften 1n 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher 1n the literary sense. HIs 
exploration into anclent Sanskrit and Chinese references was demanded of him 1n 
writing this BĐasic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agưmas 1n Sanskrit and the NMikaya rm Pali. He 1s a serious 
Buddhist devotee, householder and one who practices his religIon to the extent which 
he lives 1t — with happiness and serIous simpÌIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find 
herein presentatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
lierary work of this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism In terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Iinformed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, I[ believe, 1n alÏ respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do JusfIice In explaining the doctrine 
of Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
confent 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Oneˆs teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplIfy or extend meanIngs to be commonly understood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


4690 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly 
the profound points of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha*s training as a yogi with his teachers, his marvelous transilon to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeh.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religIon are described 
clearly, with documenfation referring to original Pali and SanskrIt written records. 
The reader find's herself/himself mmersed in the profound presentation of the 
Buddhaˆs fundamental teachings, e.ø. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna 
Paramita (Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginnings, 
the Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The facfors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor manner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I gIve at my pagoda as 
well as at the universifles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese 1n temples in he United States at lectures and study groups In order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work In highlighting detalls and summarizing the beliefs, 
teachings and practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the 
authorˆs merifs for hIs accomplishment of this rare religIous and cultural work. ThIs 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you will possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 ]une 2007 


4691 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật 
dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của 
Đức Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết 
lại trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. 
Ngài chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các 
vị quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có 
được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có 
được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được 
viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những 
lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu 
thật tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một 
đòi hỏi phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã tìm đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ 
tiếng Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và 
sống với những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác 
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để 
thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường 
dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm 


4692 


về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận 
gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những 
lời luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến 
giác ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài 
(Chuyển Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình 
trong sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ 
Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, 
giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa 
Kỳ. Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết 
giảng hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, 
hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


4693 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phân nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm 
khả năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nây rất ư là bận rộn và con người trong 
xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ 
để tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như 
Đời, trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất 
khâm phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm 
phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. 
Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành Bộ Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải 
cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều 
thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho 
chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu 
hơn. 


Westminster, November 7” 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


4694 


COMMENDATION OF 
TH AUTHORˆS MERIT 


During the process of the formation of the Vietnamese community 1n the United 
Sfates, the hiphly educated and intelligent are considered as the basic social class 
with adequate knowledge, talents and experience, who have become both an 
Important Intrical part of American socIety and also wonderful role models to help 
Iimprove Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy 
and under so much pressure. During the period of more than twent(y-fÍive years of 
preaching the Buddhaˆs Teachings 1n the USA, I myself see with my own eyes sO 
many wonderful things In the Vietnamese commumity, both in the monasterles and 
oufside lIfe. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admrration for before 1975, the author knew 
very litfle about Buddhism when he was In Vietnam. Admiration for the fact that the 
author must work to support his family in this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tigh( work schedule 
and despite hIs conftInued commitment to commumify activitles, he has been spending 
most of his preclous spare time to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
scIentific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need 
a committee of several Buddhist Intellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish 
this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to praise the authorˆs merifs for his accomplishment of this rare 
reliplous and cultural work. This Is a genuine confributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll possess the serles of 
Basic Buddhist Doctrines In Vietnamese-English to aid In your deeper study of 
Buddha-Dharma. 

California, November 7”, 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


4695 


LỜI GIỚI THIÊU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu 
Thiện-Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi 
đọc xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như 
ngôn ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và 
dễ hiểu. Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật 
Pháp Căn Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần 
thiết cho mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bồ-để thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bồ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là 
nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh 
không thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm 
trong ba tuân lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời 
đến nghe pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trân-Như, là những 
người bạn cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ 
cương quyết không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như 
một hấp dẫn lực rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành 
tâm nhu thuận. Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai 
ngộ, và trở thành những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ 
cành dương của đức Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? 
chúng ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, 
tâm ta sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa 
nhập vào pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già 
yếu là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình 
không thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn 
sống bống chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại 


4696 


nhận quả khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân 
sinh, nên đặt bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn 
người gần người xa” thi sĩ Ôn-Như-Hâu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành 
thực tại “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc 
ban đầu là một dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của 
kiếp người. Ai cũng muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, 
không chết, nhưng vì do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, 
nói chắc chắn hơn, chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, 
bởi vì nào là các loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, 
băng đảng cướp bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây 
sau đau khổ vì bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, 
giây phút trước đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ 
đang đánh quần vợt rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới 
lái xe ra khỏi cửa thì bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và 
vân vân, hãy đi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và 
hiểu rõ được thực tại cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, 
những thời li loạn, tù đày, vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ 
ràng nhất là cuộc chiến Việt-nam và chiến tranh lraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là 
khổ. Đó là những bức tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên 
hành tinh này, dù những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mâu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liền trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xảy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh lraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu si là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành 


4697 


bệnh, đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, 
để ở đầu giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn 
không lành bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. 
Như vậy, không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh 
nhân uống thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. 
Đây chính là giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không 
dùng huyền thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất 
thực tế, rất bình dân và rất hiệu quả. - 
Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử ầm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A- 
Hàm, sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh 
quá thấp, khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có 
thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, 
rất bình dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh 
là thời A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật 
thuyết pháp, đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng 
thành, ngài liền chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp 
và hạng cao, nhờ đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh 
như, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn 
này. Thứ tư được gọi là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được 
khai mở rộng rải hơn, mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, 
không thực, do tâm thức biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên 
hằng biến, vì hằng biến, nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh đã trải qua vô số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố 
chấp, vẫn còn ôm chặt vào bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền 
dùng giáo lý không, trong không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không 
cũng không luôn, nhiều kẻ ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy 
họ sống bằng cái gì? nhưng họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã 
nhằm mục đích đột phá tất cả tà kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc 
chắn, nhưng không thấy và hiểu được ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô 
thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý không, cả cái không cũng không nốt, vì 
có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị nguyên của con người và chúng sinh, đầu 
óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có 
không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì ngôn ngữ cũng chắng còn, thì cái gì 
có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc 
chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế 


4698 


Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc của nhân loại, của chúng sinh, 
nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, ngài liền nhập vào 
chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu-việt, ba lần xin nhưng 
Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích kỷ. Sau cùng năm 
trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, những cành lá khô đã 
ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hôn đã mở toang, đức Phật mới giảng rõ Pháp 
Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ-trụ mà mục đích của các 
Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng 
sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ-Phật, tức thành tựu phật 
quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm được gọi là Thời Pháp 
Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường 
thánh dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt 
giáo. Bốn là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là 
tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ 
dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


4699 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes——4,846 pages), English-Vietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes——5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activitles. After reading these volumes, [ sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life In the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “The Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 
1S a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrt, Pali, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is wriften in 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, I am gladly to 
introduce this great work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutriment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven 
more weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1(s sheltering of Him 
during His forty-nine days of deep meditation. Second, He would like to reflect on the 
excellent peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. 
Third, The World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment 
Sufra In the first three weeks after His enlieghtenment. This lecture was especially for 
deva beings. Then, He thought of His first fÍive comrades of cultivatlon of the five 
Kaudinya brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. FIrst they 
firmly denied Him, but His Compassilonate appearance caused them to turn to Him 
and to listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they 
became enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them 
gradually became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentiic methods of cultivaton which helps beings 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experlence these Noble truths in our own liÍe, our 
mind wIll reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, agIng 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 


4700 


1S suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hate) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lIs of the five skandhas) 
1S suffering, war 1s suffering, e(c. IÝ we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
with a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering in our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes In our own life. ÀA second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. Á young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be Injured or dead at any time. Let go Into a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experilenced war, ImprIsonmeht, 
crossing rough sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of 
sufferings In life. Thịis 1s the TRUTH for being on this earth. Although the blind 
cannot see the sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRUTH, surely people wIll criticlze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentfists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddha”s time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas in personal life, family, socIety, culture, 
educatfion, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we re 
sick?” “Why we get Insomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why 
the revolution in 1789 happened In France?” “Why the first and the second World 
War happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and deathˆ?” Desire and Ignorance are Íirst causes 
that lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of 
the results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a 
doctor. In order to have a good treatment, the doctor will have to ask patients 
quesfions related to the causes and symptoms and conditions of the 1llness, the doctor 
wIll have to measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out 
the causes of the i1llness, the doctor wIll prescribe a prescriptlon to provide 
medications to treat the patlent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of 
EXTINCTION. However, 1f the patlent only buy the medications and leave them on 
the bed side, not to take them as prescrIbed In the prescription, his or her illness wIll 


4701 


not be healed. On the confrary, the Illness may be worsened. This 1s not the faults of 
the doctor, but of the patient, because he or she does not want to take medIications. If 
the patlent 1s willing to take medications, he or she will surely recover. Thịs 1s the 
final phase of the healing process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha did 
not utilize “myth” to deceive people, what he taught was so practical, so simple and 
so effecfIve. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-nne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “FIve Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted 
for twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya perlod for 
eIight years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight 
years. The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s 
not yet pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
discIples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to 
grasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first period 
was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period was what the Buddha 
had conceived 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 
1{self. His disciples could not understand him at all and they stood as 1f they were 
“deaf and dumb.” “The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The 
Time of the Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only HinayanIstic views. 
Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of the Inferior 
capacity. His discIples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 
1n order to attain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the people were atfracted to the higher 
doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the 
truths of suffering, emptiness, Iimpermanence, egolessness, the four noble truths, the 
eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the 
three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this 
period correspond to the Theravada teachinsgs. The period of the Vaipulya-Sutra or 
the period of the introductory Mahayana. The Time of Development teaches all four 
doctrines together and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his 
disciples”" attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional 


4702 


Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of 
Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose 
the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-VaIrocana 
and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or 
short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddhaˆs reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to 
appreciate Mahayana. The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra. The Time 
of Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the Common 
and Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. This phase 
lasted twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinction between Theravada 
and Mahayana by teaching the doctrine non-substantiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata 1n the PraJnaparamita-sutra, and all the ideas of distinction and 
acquiIsition were mercilessly reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again 
negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna 
was also called the Time of Exploring and Ủnitng of the Dharmas, denying all 
analysis and unifying them all in one. The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also 
called the period of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, fully revealing the truth. He emphasized 
the absolute Identity of all opposites and the temporary and provIsional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 
to validlfy and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This 
period was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzIng and the 
uniting of the doctrines are taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an 
exploring, a temporary teaching, but the three finally were unmited Into one Vehicle, or 
“Uniting.” Thus the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and 
Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha was to save all beings and 
that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ultimate doctrinne among all the Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. 
The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, wherein 
the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully and completely expressed. The 
supplemenfary Nirvana Sutra summarIzes that the Buddha had preached during his 
whole liíe, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by 
converfing the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with 
the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed 
finally Into the Lotus which 1s considered by the Tlen-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 


4703 


And what are the Eight Methods? Eight Doctrines are eight methods or means 
used by the Buddha to teach sentient beings to cultivate, or eight noble ways that lead 
practiioners to enlightenmert. First 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the ExoterIc 
Doctrine. Third 1s the SpeciIfic Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. FIfth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “Five Periods 
and Eight Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skillful means that help beings to 
cultivate to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally lie, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pall, etc., to compose the “Basic 
Buddhist Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you wIll see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n hIs 
works. All his personal cultivational life shows In this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work in hiphliehting details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamumi Buddha. I am very please to praise the authorˆs merIts 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well 
as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
poSsSess and to utilize the series of Baslc Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can 
have peaceful and happy life at the present moment once we understand the core 
meanings of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the 
dharma, we can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to 
attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


4704 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và 
địa ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ 
quả là đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy 
lánh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dỗi cuộc sống bằng những hành động tốt, 
và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị 
muốn chấm dứt đau khổ não phiên và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và 
trí tuệ, hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó 
thật là thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn 
giáo đều nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức 
Phật lại bảo chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? 
Các tôn giáo khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm 
về tất cả mọi người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế 
chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng 
đế sẽ cho ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định 
Ngài không phải là Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên 
đàng hay hạnh phúc tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. 
Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niỀểm tin vào Ngài mà không 
chịu hành trì. Với Ngài, đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao 
thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các 
đệ tử của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý 
và tinh tấn hành trì. Đức Phật bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm 
công việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính 
chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi 
ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên 
ý lại vào một đấng thiêng liêng, và cũng không nên ở lại vào ngay cả Đức Phật. 
Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho 
các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ 
không có một đấng thiêng liêng, cũng không phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô 
nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu 
chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có 
thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, chứ người ngoài không thể làm (thanh 
tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà 


4705 


giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc 
hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội 
biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình 
và hạnh phúc. 
California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


4706 


INTRODUCTION 


There are already many different religlons In the world nowadays, why 1s It 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religions are almost the same with little sigmificant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this viewpoInt. However, IÝ we 
pay a little close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which 
the Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very simple 
message: “KeepIng away from all evil deeds, cultivation of life by doIing good deeds 
and purifIcation of mind from mental Impurities.” Then he added: “If you wIsh to see 
the end of your sufferings, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wIsdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most 
Of the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, 
not 1n øgods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsible 
for everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsible 
for our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. 
On the contrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) In 
him. To hìm religlon 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment 
and salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he 
wanted them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can 
(ell us what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of 
salvation ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything 
for another for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on 
God, and not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and 
worship Him and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind 
depend on ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beIngs can pollute 
Or purIfy our mind. He emphasized 1ƒ we take His word and act accordingly, we can 
create purity within ourselves, outsiders cannot do anything (purIty and ImpurIty) for 
our mind. For these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1 1s also a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a 
common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” 1n 
Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese 
Buddhist followers, especially Buddhist beginers, hoping this little contribution wIll 


4707 


help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


4708 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta 
thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương 
đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali 
và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm 
khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của 
Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã 
hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo 
muội biên soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục 
liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi 
lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được 
xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần 
ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính 
Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân 
lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả 
công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những 
mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, 
pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


4709 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
Thịs 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachings, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen in Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays writen in English or 
Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. Buddhist 
(eachings taught by the Buddha 26 cenfuries ago were so deep and so broad that 1s 
difficult for any one to understand thoroughly, even 1n their own languages. Beside, 
there are no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and 
Sanscrit words. Is even more difficult for Vietnamese people who have tried to read 
Vietnamese tex(s partly translated from the Chinese Mahayana without making a 
fallaclous Interpretation. As you know, Buddhist teaching and tradition have deeply 
rooted 1n Vietnamese soclety for at least 20 centuries, and the maJjorlty of 
Vietnamese, in the country or abroad, directly or Indirectly practice Buddha 
(eachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for 
Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and Iimproving theIr 
life. For these reasons, until an adequate and complete work of Buddhist Teachinss 1s 
in existence, [ have temerariously tried to complle some most useful Buddhist 
(eachings and Buddhist related Items which I have collected from reading Buddhist 
English texts during the last fifteen years. | agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and [am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the gifÍt of truth, Ï am not reluctant 
to publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s teachings 1s the highest of all 
donatIlons on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As Ï mentioned above, this 1s not a 
completely perfect work, so I would very much appreclate and open for any 
commenfs and sugsgestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác Nhien, 
and third to demit the good produced by composing this book to all other sentient 
beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hopIng that some day every sentient being wIll 
be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


4710 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, I would like to take this opportumty to thank Most Venerable Thích Giac 
Nhien for encouraging me to sfart this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportumty to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thịch Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thích Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thịch Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thịch Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghĩ, Bhikhunis Thịch Nu Dung Lien, Thích 
Nu Man Lien, Thịch Nu Phung Lien, Thích Nu Tanh Lien, Thích Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tình Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thịch Nu Dieu Minh, Thích Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Somia Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficultles along every s(ep of composing this book. They have set aside their 
precIous time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to Iimprove this work. [also would like to take this chance fo send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, 
Trần thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful 
advice, guidance and Ideas. 

I would also like to express my special grattude to my family for all the1r 
support, especially my wife and children, who have been supporting me with 
extraordinary efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, [ would 
like to take this opportunify to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who 
helped design both front and back covers for eIght volumes of this wOrk. 

Last but not least, [ would respectfully like to dedicate all merits and virtues 
derived from this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


4711 


CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài 
ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ 
khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Quảng Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa 
Thượng Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác 
Tuệ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn 
trong những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích 
Minh Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê 
Quang Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


47/12 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOÓOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddha”s disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen In Buddhist texts, written 1n both Vietnamese and English. 
Like I said In the Preface, this 1s not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


This work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
who has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter Iinto the Door of 
Truth, WIisdom and EmancIpation. May the Buddhas In the ten directions support him 
to recover his health so that he can continue to guide other sentlent beings to 
liberation. 


4713 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy 
Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị 
Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính 
tặng tác phẩm nây đến hiền phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. 
Tôi cũng nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nầy đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn 
Hồng Lệ, người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. 
Tôi cũng rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích 
Vân, Ngọc Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, 
Tùng Thục, và Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những 
thử thách và khó khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hổi hướng công đức 
nầy đến các anh chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, 
Thanh Huy, Ngọc Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work is also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. [ am also enormously grateful 
to my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping 
me overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, I would 
like to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc 
Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May 
all of them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Cầu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work ¡is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


4714 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born in 1949 in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southwest of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
childxen with a minimum of high school education. He obtained his Bachelor In 
English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho UnIversity. 
He was brought up in a Buddhist-traditon family. His grandparenfs and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States In 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for California State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO 
SUupervise a unit of ten counselors who counsel people with problems, especially 
people with disabilitiles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Imporfant part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan countries and most parts of 
Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1966, a lot of young Vietnamese students came 
to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable 
Thích Giác Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on 
The Basic Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and 
the final draft in 2009. He 1s also the author of a serles of books wriften 1n 
Vietnamese and English tiled “Buddhism in Life” (ten volumes), “Buddhism, a 
religion of Peace-Joy-and Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and 
Children”, Vietnamese-English Buddhist Dictionary (06 volumes), English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary (10 volumes), A Lïtle Journey To India, and 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


4715 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đúc Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật — Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 

Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 

Sutras and Important Sutras-Rules-Cormimenfdries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vĩ Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha”s Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 

Those Who Had Helped Maintaimring Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 

World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


107 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

553 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27- 
Chương 26: 
Chương 29: 


Chương 30: 


4716 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Immeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 9ó1 
Lục Hòa— Six Pointfs oƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisatftvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4T: 


Chương 42: 


Thiện Ác— Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and RecornpDenses 1211 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1281 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condifions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


4717 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part LIII 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors 0ƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objects-ConsciOusnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu — Leakage and Non-leakage 
Ca Sa— Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderful Works 
Cam Lộ—Sweef Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
l17ồI 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66- 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 86: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


4718 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Contemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủúy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhã và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes in India at the Từne 0ƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


4719 


Chương 92: Tánh- Tướng- Vô Tướng— Nature-Appearance-F'orrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giới— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 
Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 
Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 
Chương 99: Phá Giới— Breaking Preceptfs 
Chương 100: Nhấn— The Eyes 
Chương 101: Ngũ Minh— Five Studies 
Chương 102: Thần Thông— Supernatural Powers 
Chương 103: Lý Sự— Theories and Pracfices 
Chương 104: Quán Đảnh— Initiation 
Chương 105: Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Chương 106: Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Chương 107: Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Chương 108: Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom— Wiser 
Chương 109: Vô Ngại— Unhindered Powers 
Chương 110: Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha”s Auspicious marks and Response Bodies 
Chương 111: Những Thử Thách Trong Tu Tập—Challenges in Culfivation 
Chương 112: Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Chương 113: Năm Mươi Quả Vị— FỰty Positions 
Chương 114: Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Chương 115: Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisattva?s Future Buddhahood 
Chương 116: Uẩn-Nhập-Giới— Agsregates-Entrances-Spheres 
Chương 117: Giác Ngộ— Enlighfenment 
Chương 116: Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Chương 119: Tu Tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Chương 120: Thị Hiện và Cứu Độ—Maniƒfestation and Salvation 


3635 


4720 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 

Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 

Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 
Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 

Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 

Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumuner Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CultivaHion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Chương 129: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Chương 130: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Chương 131: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Chương 132: Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs oƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 136: Ngũ Giới— Ftve Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIll in Menas 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3607 
3609 


3639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
AløI 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascefics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


4721 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas° Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 
Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 

VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4761 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Sainfs 


4722 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realims 0ƒ the Samsara and Four Realms oƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 35139 
Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần I— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part( II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisftics in the Flower Adornment Sutra PartllI 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas) Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Surta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisatftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 


4723 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Iimportant Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nann— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


4124 


4725 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN VIII 
PART VII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


4726 


4727 


TABLEOFCONTENT 


VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Chương 154: Xuất Gia--Sa Môn— Renunciation--Ordained Buddhists (Sramana) 


Chương 155: Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 

Chương 156: Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy — Teachings 0ƒ. Theravada Buddhism 
Chương 157: Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 
Chương 158: Phật Tử Tại Gia— Lay People 

Chương 159: Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 

Chương 160: Kinh Thỉ Ca La Việt— The Sighalaka Sufra Advice To Lay People 
Chương 161: Vu Lan Bồn—Ullambana 


4729 


47609 
4761 
4631 
4639 
4697 
4913 
4933 


4728 


4729 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BỐN 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-FOUR 


Xuất Gia-Sa Môn 
PrayrqJ-Sramana 


(A) Xuất Gia— Renunciation: Pravrqj (skt) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Xuất Gia—Overview and Menaings oƒ Renunciation 
(I) Tổng quan về “Xuất Gia”—An overview oƒ Pravrdj. 

(H) Nghĩa của “Xuất Gia”— The meanings oƒ Pravrdj. 


(A-2) Nghĩa của “Xuất Gia” theo kinh Duy Ma Cật—The meanings gƑ “Pravraj” in 
Vừnalakirti Sutra 


(A-3) Lợi Ích của Việc Xuất Gia— Advantage derives from Leaving Home 


(A-4) Phân Loại Xuất Gia— Categories 0ƒ Renunciation 

(I) Nhị Chẳng Khất Sĩ. 

(H) Tứ chúng Phật Tử—( Varga—skt)— Four kinds oƒ Buddhists. 
(HI)Lục Chúng Xuất Gia Nhân— There are six kinds oƒ monks or nuns. 


(A-5) Cạo Tóc— To Shave One?s Head 


(A-6) Sinh Hoạt Hằng Ngày trong Tự Viện— Daily Activifies in a Monastery 
(I) Công Phu Sáng— Morning ceremonies: See Chapter 143. 

(I) Chấp Tác— Daily Work. 

(II) Thiền Tập— Practice oƒ Meditation. 

(IV) Công Phu Khuya—Late Evening Ceremonies: See Chapter 143. 


(A-7) Hai Sắc Thái Của Đời Sống người Xuất Gia— Two aspectfs oƒa Buddhist le 


(A-8) Người Xuất Gia làm Phật Sự— Buddha-Work oƒ Ordained People 

(A-8-1) Tổng quan về Phật Sự— An overview oƒ the Buddha-Work 

(I_ Bổn phận của tu sĩ và Bà-la-môn theo Đức Phật và Phật Pháp—Duties oƒ Asceties and 
Brahmins according to The Buddha and His Teachings. 

(H) Chư Tăng Ni đối với Phật tử tại gia— Dufies oƒ monks and nuns toward lay people. 

(A-8-2) Phật Sự theo Kinh Duy Ma Cật— The Buddha-Work according to the Vừnalakiti 
Suia 

(A-8-3)Thập Phật Sự— Ten kinds 0ƒ Buddha-work. 


4730 


(A-9) Không Thành Tựu Giới Hạnh-Thành Tựu Giới Hạnh —Atfainment 0ƒ No Virtues- 
Attainment 0ƒ Virtues 

(I) Tổng quan về Thành Tựu Giới Hạnh— An overview oƒ the Altainment oƒ Virtues. 

(H) Thế Nào là Không Thành Tựu Giới Hạnh— What ¡is the Attainment o‡ No Virtues. 

(HI)Thành Tựu Giới Hạnh theo Kinh Trung Bộ— The Attainmen† o† Virtues according to the 
Sekha Sufta in the Middle Length Discourse. 


(A-10) Đại Xuất Thế—Great Renunciation 


(A-11) Lời Phật dạy về “Xuất Gia ?®— The Buddha?s teachings on “Pravraqj ” 

(I) Tổng quan về Lời Phật dạy về “Xuất Gia”—An overview oƒ the Buddha's teachings on 
“Pravraj ”. 

(H) Lời Phật dạy vê “Xuất Gia” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on “Pravraj” 
in the Dharmapada Sutra. 

(IHI)Lời Phật dạy về “Xuất Gia” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's teachings 
on “Pravraj” in the Forty-Two SecHons Sufra. 


(B) Sa Môn— Sramana (skf) 
(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Sa Môn— Overview and Menaings 0ƒ Sramana 


(B-2) Sa Môn bất kính vương giả— Sramanas Do Not Have to Honor Royalty— See Chapter 
14 (B-8) 


(B-3) Những định nghĩa khác liên hệ đến Sa Môn— Other definiions that are related to the 
Sramana 


(B-4) Những lời Phật dạy về “Sa Môn ”— The Buddha°s teachings on “Sramana ” 

(Những lời Phật dạy về “%a Môn” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on 
“Sramana” in the Dharmapada Sutra. 

(H) Những lời Phật dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha`s teachings on 
Sramanas in the Sutra In Forty-Two Secfions. 





4731 


(A) Xuất Gia 
Renunciafion 
Pravrdj (skf) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Xuất Gia 
Overview and Menaings 0ƒ Ñenunciafion 


(I Tổng quan về “Xuất Gia ”—An overview 0ƒ Pravrdj: 
1) Xuất Gia là bỏ lại sau lưng mọi thứ—Renunciation means leaving behind everything: 


2) 


Người tu Đạo phải y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực để tinh tấn thực tập. 
Lúc tu là lúc “lìa tướng ngôn thuyết”, bởi không còn gì để nói ra nữa; cũng là lúc “la 
tướng tâm duyên” vì không còn duyên nào để tâm theo đuổi cả; “lìa tướng văn tự” vì 
không còn chữ nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để ghi nhớ, 
còn thứ gì để chúng ta không buông bỏ được, hay còn gì nữa để chúng ta quan tâm? Phật 
tử chơn thuần hãy dụng công thâm sâu như vậy, thay vì chỉ tu hời hợt bể ngoài chẳng có 
lợi ích gì. Ví bằng vẫn còn ham muốn hưởng thụ thì khoan hẳn vội tu, vì người tu Phật 
phải có nền tẳng tu hành vững vàng, bao gồm việc tinh chuyên hành trì giới luật. Nếu 
nền tẳng không vững vàng thì con người ấy chỉ chỉ là những người nhật mộng, nghĩa là 
suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền bạc hay nghĩ đến sắc dục mà thôi. Nếu chỉ là hình tướng bể 
ngoài thì thân tuy có hình tu, nhưng tâm chưa hể muốn tu chút nào cả. Như vậy thay vì tu 
hành thì những con người ấy cách xa đạo vạn dặm. Cuối cùng những hạng người như vậy 
ở trong Phật giáo chỉ làm ra chuyện bại hoại đạo pháp mà thôi. Họ không nên tự xưng 
mình là Phật giáo đổ. Kỳ thật họ đáng bị kêu là “Những cặn bã trong Phật giáo.”— 
Cultivator of the Way must use proper knowledge and views as theirr standard and 
cultivate vigorously. Our goal 1s to “leave behind the mark of speech”, so that there 1s 
nothing left to say. We also want to “leave behind the mark of the mind and 1ts 
conditions,` so that there 1s nothing left to climb on. We want to “leave behind the mark of 
wriftten words.'` Once words also are gone, they can not represent our speech at all. Since 
there 1s no way to express with words, what 1s there to remember? What 1s there that we 
can not put down? What 1s left to take so seriously? We should apply ourselves to this, 
and stop toying with superficial aspects. If you are still crave comfort, do not hurry to 
cultivate, because Buddhist cultivators must definitely build up their foundation, including 
strict observation of precepts. If a firm foundation 1s not established, then you will be 
either daydreaming all day long about getting rich, or you will be having ridiculous lust. If 
you only care about external appearance, you have physically cultivated, but your mind 
never wants to cultivate. Therefore, Instead of really cultivating, these people are 
thousands of miles away from the Way. These people will eventually spoil and destroy 
the Buddha°dharma. They should not call themselves Buddhists. In fact, they can only 
deserve be called “Scum of Buddhism.” 

Từ bỏ theo Phật giáo có nghĩa là từ bỏ thế tục—Ñenunciadon in Buddhismn means to 
renounce the worldly world: Một cách cơ bản, từ bỏ thế tục là sự thừa nhận đời là bể khổ. 


4732 


Khi bạn nhận thức được điều này thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà chúng ta có thể gọi là 
bước ngoặt, đó là sự nhận thức tất cả mọi sự sống thông thường đều bị tràn ngập bởi khổ 
đau phiền não khiến chúng ta đi tìm một sự sống tốt đẹp hơn hay một điều gì khác biệt, 
trong đó không có khổ đau phiền não. Về phần Đức Phật, sau Ngài khi nhận chân về bản 
chất của đời sống con người là khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau để sinh tôn, 
và chính đó là nguồn gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã chấm dứt những hưởng 
thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người già, một người bệnh, và 
một xác chết khiến Ngài đã đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Ngài cẩm thấy vô cùng ray 
rứt bởi những cảnh tượng đó. Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng không tránh khỏi 
những hoàn cảnh này và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, bệnh và chết này. 
Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi tìm kiếm chân lý. Trong cảnh tịch mịch 
của một đêm trăng thanh gió mát, đêm Rằm tháng bẩy, ý nghĩ sau đây đã đến với Thái 
tử: “Thời niên thiếu, tuổi thanh xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng thái già nua, mắt 
mờ, tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức lực cường tráng 
hao mòn, tiểu tụy và những cơn bệnh thình lình chập đến. Cuối cùng cái chết đến, có lẽ 
một cách đột ngột, bất ngờ và chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi của kiếp sống. Chắc chắn 
phải có một lối thoát cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” Sau đó, lúc 29 
tuổi, vào ngày mà công chúa Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. Thái tử đã từ bổ và xem 
thường những quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh thường và đẩy lui những lạc thú 
mà phần đông những người trẻ đắm đuối say mê. Ngài đã ra đi, lánh xa vợ con và một 
ngai vàng đây hứa hẹn đem lại quyển thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt đứt lọn tóc 
dài, bổ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y vàng của một ẩn sĩ, đi vào 
rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn để khó khăn của kiếp sống mà từ lâu 
vẫn làm Ngài bận tâm. Ngài đã trở thành nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang thang rày đây 
mai đó tu hành giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị đạo sư nổi 
tiếng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng rằng hai vị này, vốn là bậc đại thiển 
sư, có thể trao truyền cho Ngài những lời giáo huấn cao siêu của pháp môn hành thiền. 
Ngài hành thiền vắng lặng và đạt đến tầng thiển cao nhất của pháp này, nhưng không 
thỏa mãn với bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức kiến thức và 
kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp Ngài đạt thành điều mà Ngài hằng 
mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử , nhưng 
Ngài đã nhã nhặn từ chối và ra đi. Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực với 
bao nhiêu sự hành xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của Ngài đã trở thành vô 
vọng, sau sáu năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, chứ không còn sức lực gì. Thế 
nên Ngài đã thay đổi phương pháp vì khổ hạnh đã cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị 
biên, đi theo con đường trung đạo và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực kỳ quan trọng 
cần nhớ là sự “từ bỏ trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất phát (gây ra) bởi sự 
tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật đó, Ngài đã sống cuộc đời vương 
giả của thời Ngài, nhưng Ngài nhận ra cái đau khổ cố hữu luôn gắn liền với cuộc sống 
của chúng hữu tình và hiểu rằng dù chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác 
quan đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với thực tế của 
lão, bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm lại, từ bỏ trần tục trong Phật giáo có nghĩa là từ 
bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau 
và phiền não) để đi tìm chân lý của cuộc sống trong đó không có tham sân si, từ đó 


4733 


chúng ta có thể sống đời hạnh phúc miên viễn——Basically, renunciation is the recognition 
that all existence 1s permeated by suffering. When you realize this, it leads to what we 
might call a turninng point. That 1s to say, the realization that all of common lfe 1s 
permeated by suffering causes us to look for something more or something different, 
something which 1s absent of sufferings and afflictions. For the Buddha, after realizing all 
nature of life and human suffering in life; all living beings Kkill one another to survive, and 
that 1s a great source of suffering, Crown Prince Siddhartha stopped enjoying worldly 
pleasures. Furthermore, he himself saw an old man, a sick man, and a corpse, that led him 
to ponder why It was. he also felt unsettled by these sights. Clearly, he himself was not 
Immune to these conditions, but was subJect to the inevitable succession of old age, 
sickness and death. Thus He thought of leaving the world in search of truth and peace. In 
the silence of that moonlit and breezy night (it was the full-moon day of July) such 
thoughts as these arose In him “Youth, the prime of life ends in old age and man”s senses 
fail him at a time when they are most deeded. The health is weakened when diseases 
suddenly creeps In. Finally death comes, sudden perhaps and unexpected, and puts an 
end to this brief span of life. Surely there must be an escape from this unsatisfactoriness, 
from aging and death.” Then, at the age of twenty-nine, In the flower of youthful 
manhood, on the day Princess Yasodara had given birth to Rahula, Prince Siddhartha 
Gotama, discarding and disdaining the enchantment of the royal life, scorning and 
spurning Joys that most young people yearn for, the prince renounced wife and child, and 
a crown that held the promise of power and glory. He cut off his long locks of hair with 
his sword, doffed his royal robes, and putting on a hermit's robe retreated Into forest 
solitude to seek solution to those problems of life that so deeply stired his mind. He 
became a penniless wandering ascetic to struggle for enliphtenment. First He sought 
guldance from two famous sages at the time, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, 
hoping that they, being famous masters of meditation, would teach him all they know, 
leading him to the heigths of concentrative thought. He practiced concentration and 
reached the highest meditative attainments, but was not satisfied with anything less than a 
Supreme Enlightenment. These teachers” range of knowledge and experience, however, 
was Insufficient to grant him what he so earnestly sought. Though both sages asked him to 
stay to teach their followers, he declined and left. He continued to practice many 
penances and underwent much suffering. He practiced many forms of severe ausf€rIty. 
However, he got no hope after six years of torturing his body so much that it was reduced 
to almost a skeleton. He changed his method as his penances proved useless. He gave up 
extremes and adopted the Middle Path and became a Buddha at the age of 35. lt 1s 
extremely Important to remember that renunciation in Buddhism 1s never caused by 
desparr In the ordinary course of life. As for the Buddha, he enJoyed the greatest possible 
happiness and privilege known in his day; however, he recognized the suffering inherent 
1n sentient existence, and realized that, no matter how mụch we may indulge ourselves In 
pleasures of the sense, eventually we must face the realities of old age, sickness, and 
death. In short, renunciation in Buddhism means to renounce the worldly pÏleasures 
(which will eventually cause sufferings and afflictions) to seek the truth of life which 1s 
absent of greed, anger and ignorance, so that we can obtain a life of eternal happiness. 


4734 


(H) Nghĩa của “Xuất Gia”— The meanings oƒ Pravrdj: Leaving Home——Renunciation— 
Ordinaton—To leave home and family or to get out of a family and to become a monk or 
a nun—“Xuất gia” có nghĩa là từ bỏ gia đình để gia nhập giáo đoàn và trở thành Tăng sĩ, 
đối lại với “tại gia” có nghĩa là cư sĩ còn ở tại gia đình. Thuở xa xưa những người tu hành 
chân chánh thường ở nhà tranh, tự mình chấp tác, chứ không nhờ vào ngoại duyên. Vì 
mục đích của tu hành là đoạn diệt lòng tham mà họ ẩn cư nơi nhà tranh vách lá. Thậm 
chí họ luôn bế quan mà tu tập vì họ luôn muốn có được cuộc tu với đạo hạnh toàn hảo— 
To leave one”s home and family in order to Join the Buddhist community to become a 
monk or nun, In contrast with “staying home” which means the life of a layman. To enter 
monkhood (monastic lie or the order). Ordination in Buddhism 1s Initiatlon 1nto the 
Buddhist Order (Sangha) In the presence of witnesses and self-dedication to monastic 
life. In ancient time people who trully cultivated the Way did live In cottages and till the 
land to support themselves. They certainly did not rely on external conditions. They lived 
1n thatched cottages to cultivate because they wanted to eliminate greed. They even lived 
1n seclusion to perfect their virtuous conduct. 


(A-2) Nghĩa của “Xuất Gia ” theo kinh Duy Ma Cật 
The meanings 0ƒ “Pravraj ” in Vừnalakiri Sutra 


*._ Thời Đức Phật còn tại thế, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ ngài La Hầu La 
cúi đầu làm lễ hỏi rằng: “Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật vì đạo bổ ngôi 
Chuyển Luân Thánh Vương mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì?”—At the 
time of the Buddha, the sons of the elders at Vaisali came to Rahula”s place and bowed to 
salute him, saying: “Rahula, you are the Buddha”s son and left the throne to search for he 
truth; what advantage derives from leaving home?” 

* La Hầu La liền đúng theo Pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia: Rahula then 
spoke of the advantage of earning merits that so derive. 

*. Lúc đó, ông Duy Ma Cật đến nói với La hầu La rằng: “Thưa La Hầu La! Ngài không nên 
nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức, mới thật là xuất 
gia. Về Pháp hữu vi có thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi, trong 
Pháp vô vi không lợi, không công đức. La Hầu La! Vả chăng xuất gia là không kia, 
không đây, cũng không ở chính giữa; ly sáu mươi hai món kiến chấp, ở nơi Niết Bàn, là 
chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bực Thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch 
ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các 
ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy; không bị ràng buộc, không ngã sở, không 
chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiển định, rời các lỗi. 
Nếu được như thế mới thật là xuất gia.”—Vimalakiri came and said: “Rahula, you 
should not speak of the advantage of earning merifs that derive from leaving home. Why? 
Because home-leaving bestows neither advanfage nor good merits. Only when speaking 
of the worldly (way of life) can you talk about advantage and merits. For home-leaving 1s 
above the worldly, and the transcendental 1s beyond advantage and merits. Rahula, 
home-leaving 1s beyond thisness, thatness and in between; 1s above the sixty-two wrong 


4735 


views, and abides In (the state of) nrvana. It is praised by all wise men and practiced by 
all saints. It overcomes all demons, liberates from the five realms of existence, purIfies 
the five kinds of eyes, helps realize the five spiritual powers and sets up the five spiritual 
facultes, releases from earthly grievances, keeps from varied evils (derived from a 
mixed mind), frees from the unreality of names and terms, gets out of the mud (of 
defilement), relieves from all bondages, wipes our the duality of subJect and obJect and 
all responsiveness and disturbances; 1t gIves inner Joy, protects all living beings, dwells In 
serenity and guards agaInst all wrongs. If all this can be achieved, this 1s true home- 
leaving.” 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử: “Các ngươi nay ở trong Chánh Pháp nên 
cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp.”——Vimalakirti then said to the sons of 
the elders: “During this period of correct Dharma you should leave home to Join the 
Sangha. Why? Because it Is very difficult to have the good fortune of living in the 
Buddha-age.” 

Các trưởng giả tử nói: “Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy rằng cha mẹ không cho, 
không được xuất gia.”—The sons of the elders replied: “Venerable Upasaka, we have 
heard the Buddha said that once cannot leave home without the consent of one”s 
parents.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Phải, các ngươi nếu phát tâm Vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất 
gia, đó chính là đủ Giới Pháp.”——Vimalakirti said: “Yes, it is so, but you will really leave 
home the moment you develop a mind set on the quest of supreme enlightenment 
(anuttara-samyak-sambodhi) which completes your home-leaving.' 

Bấy giờ ba mươi hai vị trưởng giả tử đều phát tâm Vô thượng Bồ để——At that time, all 
the thirty-two sons of the elders developed the anuttara-samyak-sambodhi mind. 


(A-3) Lợi Ích của Việc Xuất Gia 
Advantage derives from Leaving Home 


Thời Đức Phật còn tại thế, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ ngài La Hầu La 
cúi đầu làm lễ hỏi rằng: “Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật vì đạo bổ ngôi 
Chuyển Luân Thánh Vương mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì?” La Hầu 
La liền đúng theo Pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó, ông Duy Ma Cật 
đến nói với La hầu La rằng: “Thưa La Hầu La! Ngài không nên nói cái lợi của công đức 
xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức, mới thật là xuất gia. Về Pháp hữu vi có thể 
nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi, trong Pháp vô vi không lợi, không 
công đức. La Hầu La! Vả chăng xuất gia là không kia, không đây, cũng không ở chính 
giữa; ly sáu mươi hai món kiến chấp, ở nơi Niết Bàn, là chỗ nhận của người trí, chỗ làm 
của bực Thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ 
căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra 
khỏi bùn lầy; không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong 
lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiển định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là 
xuất gia.” Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử: “Các ngươi nay ở trong Chánh 


4736 


Pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp.” Các trưởng giả tử nói: “Thưa 
cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy rằng cha mẹ không cho, không được xuất gia.” Ông Duy 
Ma Cật nói: “Phải, các ngươi nếu phát tâm Vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, đó 
chính là đủ Giới Pháp.” Bấy giờ ba mươi hai vị trưởng giả tử đều phát tâm Vô thượng Bồ 
đề——At the time of the Buddha, the sons of the elders at Vaisali came to Rahula”s place 
and bowed to salute him, saying: “Rahula, you are the Buddha”s son and left the throne to 
search for the truth; what advanfage derives from leaving home?” Rahula then spoke of 
the advantage of earning merits that so derive. Vimalakirti came and said: “Rahula, you 
should not speak of the advantage of earning merifs that derive from leaving home. Why? 
Because home-leaving bestows neither advanfage nor good merifs. Only when speaking 
of the worldly (way of life) can you talk about advantage and merits. For home-leaving 1s 
above the worldly, and the transcendental 1s beyond advantage and merits. Rahula, 
home-leaving 1s beyond thisness, thatness and in between; 1s above the sixty-two wrong 
views, and abides In (the state of) nrvana. It is praised by all wise men and practiced by 
all saints. It overcomes all demons, liberates from the five realms of existence, purifies 
the five kinds of eyes, helps realize the five spiritual powers and sets up the five spiritual 
facultes, releases from earthly grievances, keeps from varied evils (derived from a 
mixed mind), frees from the unreality of names and terms, gets out of the mud (of 
defilement), relieves from all bondages, wipes our the duality of subJect and obJect and 
all responsiveness and disturbances; 1t gIves inner Joy, protects all living beings, dwells In 
serenity and guards against all wrongs. If all this can be achieved, this 1s true home- 
leaving.” Vimalakirti then said to the sons of the elders: “During this period of correct 
Dharma you should leave home to Join the Sangha. Why? Because 1t 1s very difficult to 
have the good fortune of living in the Buddha-age.” The sons of the elders replied: 
“Venerable Upasaka, we have heard the Buddha said that once cannot leave home 
without the consent of one”s parenfs.” Vimalakirti said: “Yes, It 1s so, but you wIll really 
leave home the moment you develop a mind set on the quest of supreme enlightenment 
(anuttara-samyak-sambodhi) which completes your home-leaving.` At that time, all the 
thirty-two sons of the elders developed the anuttara-samyak-sambodhi mind. 


(A-4) Phân Loại Xuất Gia 
Categories 0ƒ Ñenunciafion 


(D_ Nhị Chủng Khất Sĩ: Hai loại khất sĩ—Two kinds of mendicant: 


Ù 


2) 


Nội Khất: Người có khả năng tự kểm chế nội tâm——Those who are able to self-control 
his or her Internal mental or spiritual methods. 

Ngoại Khất: Người có khả năng tự kềm chế những hình thức bên ngoài —Those who are 
able to self-control his or her externals such as strict điet. 


(l Tứ chủng Phật Tử—(Varga—skt—Four kinds oƑ Buddhises: Fourfold  disciples 


(assemblies——groups——orders)—The assembly of monks, nuns, laymen and laywomen: 


(A) Tứ Chúng Tăng Già— The ƒourƒold Assembly in the order: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


47357 


Tỳ Kheo: Bhiksu (sk)—Monk—See Tỳ Kheo in Ch. 14 (A). 

Tỳ Kheo Ni: Bhiksumi (skt—Nuns—See Tỳ Kheo Ni in Ch. 14 (B). 
Sa Di: Sramanera—See Chapter 14 (€). 

Sa Di Ni: See Chapter 14 (D). 


(B) Tứ Chúng theo tông Thiên Thai— The ƒourƒold assembly, according to the T”ien-T”di sect: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Phát Khởi Chúng: Chúng hội mà Ngài Xá Lợi Phật đã ba lần cung thỉnh khiến cho Đức 
Thế Tôn khởi thuyết Kinh Pháp Hoa—The assembly which, Sariputra stirred the Buddha 
to begin his Lotus Sutra sermons. 

Đương Cơ Chúng: Chúng hội nghe hiểu Pháp Hoa, tự mình thọ nhận và hành trì những gì 
Phật dạy trong đó—The pivotal assembly, those who were responsive to him. Those 
hearers of the Lotus who were adaptable to Its teaching, and received It. 

Ảnh Hưởng Chúng: The reflection assembly, those like Manjusri, who reflected on or 
drew out the Buddhaˆs teaching. 

Kết Duyên Chúng: Những chúng sanh kết duyên được thấy và nghe Phật thuyết pháp, 
nên nhân duyên chứng ngộ của họ sẽ được về đời sau nầy——Those who only profited in 
having seen and heard a Buddha, and therefore whose enliphtenment ¡1s delayed to a 
future lIfe. 


(C) Tứ Chúng Xuất Gia— The fourfold assembly 0ƒ a monastery: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Tỳ Kheo: Bhiksu (sk)—Monk—See Tỳ Kheo in Ch. 14 (A). 

Tỳ Kheo Ni: Bhiksuni (skt)——Nun—See Tỳ Kheo Ni in Ch. 14 (B). 

Sa DI: Sramanera (skt—A novice monk—See Sa DI in Ch. 14 (C). 

Sa DI NI: Sramanerika (skt)—A novice nun—See Sa Di Ni in Ch. 14 (D). 


(HI)Lục Chủng Xuất Gia Nhân— There are six kinds 0ƒ monks or nuns: Người đã từ bỗ gia 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


đình để trở thành Tăng sĩ hay Ni cô. Có sáu loại xuất gia—One who has left home and 
become a monk or a nun. 

Thân xuất gia: One who physically leaves home, but spirit remains with wife and family. 
Thân Xuất gia, Tâm tại gia: One who physically leaves home, but in spirit remains with 
wIfe and family 

Tâm xuất gia: One who leave home ïn spirit and conduct. 

Thân tại gia, tâm xuất gia: One who physically remains at home, but whose spirit goes 
forth. 

Thân tâm đều xuất gia: One who leave home body and spirit. 

Thân tâm đều tại gia: One who, body and mind, refuses to leave home. 


(A-5) Cao Tóc 
To Shave One?s Head 


Thế phát: Mundaka or Munda (skt)——Shave (v) one°s hair—Trong khi hầu hết mọi người 
đều muốn có mái tóc đẹp và dùng thật nhiều thì giờ cũng như tiền bạc lo trau tria cho 
mái tóc, thì chư Tăng Ni cạo bỏ đi mái tóc ấy. Họ không còn bận bịu gì đến vẻ đẹp bể 
ngoài, nhưng chỉ lo cho vẻ đẹp bên trong mà thôi. Thật là dễ nhận ra chư Tăng Ni với cái 
đầu cạo nhẫn của họ. Thì giờ để trau tria cho mái tóc thì họ dùng vào những sinh hoạt 


4735 


quan trọng khác như ngồi thiển hay tụng kinh. Cạo râu tóc, theo chân Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni khi Ngài dùng lưỡi gươm bén cắt bỏ búi tóc với ý nghĩa cắt đứt những hệ lụy của 
trần thế. Vì thế lý do tại sao chư Tăng Ni phải cạo tóc là để từ bỏ những dục vọng trần 
tục và những ham muốn khác nhằm đạt được sự thanh tịnh, thoát khỏi ảo vọng, loa] trừ 
chướng ngại và bước vào con đường tu tập. Một khi đã cạo tóc, họ được dễ dàng phân 
biệt với những người chưa gia nhập giáo đoàn—While most people want to have 
beautiful hair and spend lots of time and money on hairstyles, Buddhist monks and nuns 
shave their heads. They are no longer concerned with outward beauty, but with 
developing their Inner beauty. Monks and Nuns are easy to recognize with their shaven 
heads. The time they would have spent on caring for their hair 1s spent on more Important 
activities like meditating or chanting sutras. To shave the hair, following Sakyamuni, who 
cut off his locks with a sharp sword or knife to sigmfy his cutting himself off from the 
world. So the reason why Monks and Nuns shave their heads because monasfics need to 
renounce all the mundane desires and other longings in order to achieve purify, to be Íree 
from delusions, to remove hindrances, and to enter the way of practice. Once they shave 
their heads, they can easily be distinguished from those who have not Joined the sangha. 


(A-6) Sinh Hoạt Hằng Ngày trong Tự Viện 
Daily Activiies in a Mĩonasfery 


(D Công Phu Sáng— Morning ceremonies: Sec Chapter 143. 


(IH) Chấp Tác—Daily Work: Công việc hằng ngày trong tự viện— Cuộc sống và cuộc tu 
hằng ngày của chư Tăng Ni phải khế hợp (thích hợp) với giới luật của nhà Phật. Mỗi 
ngày bắt đầu thật sớm với chư Tăng Ni. Trước khi mặt trời mọc rất lâu, họ đã tu tập và trì 
tụng những lời Phật dạy vào thời công phu sáng. Sau đó là thời tu tập thiển định và 
nghiên cứu kinh điển. Dù cuộc sống rất đơn giản, các thành viên trong Tăng đoàn đều có 
nhiệm vụ phải hoàn thành. Họ làm việc cật lực và cảm thấy hạnh phúc với những việc 
làm của họ. Ngoài ra, trong ngày họ còn phải đi vào các làng giảng dạy Phật pháp. Khi 
trở về chùa họ còn viết sách về Phật giáo, hoặc tạc tượng của Đức Bổn Sư. Họ chăm sóc 
tự viện và khu vườn của tự viện. Họ chuẩn bị lễ lạc trong tự viện. Bên cạnh dó, họ 
khuyến tấn các Phật tử tại gia tu tập và giúp đở những kế hoạch cho người cao niên và 
người bệnh trong cộng đồng. Ban tối, chư Tăng Ni còn có những thời tụng kinh, ngồi 
thiển và giảng dạy Phật pháp. Họ không dùng bữa cơm tối, mà dùng thời gian này để học 
tập kinh điển hay tọa thiển. Đối với mọi người, nhất là các vị sa đi mới vào tu, thoạt tiên 
thật khó để thức sớm và ngồi thiển, nhưng từ từ rỗi họ cũng quen dần với cuộc sống hằng 
ngày trong tự viện—In the datly life of work and religIlous practice, the monks and nuns 
conduct themselves properly and with Buddhist discipline. Each day begins early for 
monks and nuns. Long before the sun rises, they attend morning ceremonies and recite 
parts of the Buddha”s teachings. Later on, there may be a period of meditation and study. 
Members of the Sangha have many responsibilities to fulfill, despite leading simple lives. 
They work very hard and are happy with the work they do. In addition, during the day, 


4739 


they go about the villages to teach the Dharma. When they go back to the monastery to 
write Buddhist books and to make Buddha images. They take care of the temple and 
garden. They prepare for ceremonies In the monastery. Besides, they gIve advice to the 
laity and help with community proJects for the elderly and the sick. There are more 
chanting and meditation sessions, and talks on the teachings of the Buddha ¡in the 
evenings. Monks and nuns may give ftalks. They choose not to take evening meals, but 
use the time Instead for study or meditation. For every body, especially the novices, at 
first It was hard to get up early and sit in medifation, but they will gradually adapt 
themselves to the daily actIvities In a monasfery. 


(II)Thiên Tập— Practice of Meditation: 

1) Thiển Tập —Practice of Meditation: See Chapter 60 and 61. 

2) Tham vấn hằng ngày: Daily Consultaion—Tham vấn hằng ngày tức là hội kiến mỗi 
ngày với vị thiển sư được tiến hành trong những thời thiển quyết liệt. Những câu trao đổi 
ngắn gọn và vào trọng tâm với vị thiển sư không những chỉ làm bật dậy tuệ quán của 
thiển sinh mà còn tạo điều kiện để vị thiển sư gần gũi và đánh giá những kinh nghiệm 
hành thiển của đệ tử mình. Mối liên hệ trực tiếp và sâu sắc như vậy cũng nhằm giúp việc 
truyền tâm ấn giữa thầy và trò—Daily consultation with the teacher is conducted during 
periods of intense medtiation. Brief but to-the-point discussion with the spiritual master 
can not only trigger Insight in the student, but also gives the teacher the opportunity to 
access and validate the student”s experiences in meditation. Having a direct and profound 
personal relationship also provides for the mind-to-mind transmission of Dharma 
experience from teacher to student. 


(IV)Công Phu Khuya— Late Evening Cerernomies: See Chapter 143. 


(A-7) Hai Sắc Thái Của Đời Sống người Xuất Gia 
Two aspecfs 0a Buddhist LỰc 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử xuất gia—According to the 
Avatamsaka Sutra, there are two aspects of the Buddhist life. 

1) Phát Bồ Đề tâm hay làm trổi dậy khát vọng mong câu giác ngộ tối thượng— Raising the 
desire for supreme enlightenmneni: Phát Bồ Đề tâm trong Phạn ngữ là “Bodhicittapada,” 
nói cho đủ là “Anuttarayam-Samyaksambodhi-cittam-utpadam,” tức là phát khởi “Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tâm.” Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Trong 
thế gian nầy ít ai có thể nhận biết một cách sáng tỏ Phật Pháp Tăng là gì; ít ai thành tín 
bước theo Phật Pháp Tăng; ít ai có thể phát tâm vô thượng bồ để; tu hành Bát Nhã lại 
càng ít nữa. Tinh tấn tu hành Bát Nhã cho đến địa vị Bất Thối Chuyển và an trụ trong Bồ 
Tát Địa lại càng ít hơn gấp bội.”—The Sanskrit phrase for “the desire for enlightenment” 
1s “bodhicittotpada,” which 1s the abbreviation of “Anuttarayam-samyaksambodhi-cittam- 
utpadam,` that 1s, “to have a mind raised to supreme enlightenment.` In the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha taught: “There are only a few people In this world who can clearly 


2) 


4740 


perceive what the Buddha, Dharma, and Sangha are and faithfully follow them; fewer are 
those who can raise their minds to supreme enliphtenment; fewer still are those who 
practice praJjnaparamita; fewer and fewer sfIll are those who, most steadfastly practicing 
prajnaparamifa and finally reaching the stage of no-turning back, abide ¡in the state of 
Bodhisattvahood. 

Thực hành đạo Bồ Tát— Practicing the ljƒe oƒ the Bodhisativa: Tức là thực hành hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) sau khi đã phát tâm dưới sự chỉ dẫn của 
Ngài Văn Thù, từ đó về sau cuộc hành hương của ông hoàn toàn nhắm vào việc hỏi thăm 
cách thức thực hành hạnh Bồ Đề (bodhicarya). Cho nên ngài Văn Thù nói với đệ tử của 
mình, khi ngài chỉ thị Thiển Tài Đồng Tử ra đi cho một cuộc lữ hành trường kỳ và gian 
khổ: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối 
thượng, bây giờ lại muốn ầm học hạnh của Bồ Tát. Thiện nam tử, ít thấy có ai phát tâm 
mong cầu giác ngộ tối thượng, mà những ai sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối 
thượng lại còn tìm học hạnh của Bồ Tát, càng ít thấy hơn. Vì vậy, thiện nam tử, nếu 
muốn thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí, hãy tinh tấn thân cận các bậc thiện hữu tri thức 
(kalyanmitra).” Theo Kinh Bát Nhã, sau khi phát tâm Bồ Đề là thực hành Bát Nhã Ba La 
Mật. Trong khi theo Hoa Nghiêm thì sự thực hành đó được thắt chặt với công hạnh của 
Phổ Hiển Bồ Tát và sinh hoạt của sự giác ngộ được đồng hóa với Phổ Hiển Hạnh—That 
1s, the Bodhisattva Samantabhadra. Sudhana, the young pilgrim had his first awakening of 
the desire (cittotpada) under the direction of ManJusri, and his later pilgrimage consisted 
wholly In Inquiries Into living the life of enlightenment (bodhicarya). So says ManJusrI to 
his disciple when he sends Sudhana off on his long, arduous “Pilgrim”s Progress”: “Well 
done, well done, indeed, son of a good family! Having awakened the desire for supreme 
enlightenment, you now wish to seek for the life of the Bodhisattva. Oh! Son of a good 
famlly, 1t is a rare thing to see beings whose desire 1s raised to supreme enliphtenment; 
but 1t 1s a still rarer thing to see beings who, having awakened the desire for supreme 
enlightenmert, proceed to seek for the life of the Bodhisattva. Therefore, oh, son of a 
good family, If you wish to attain the knowledge which 1s possessed by the All-knowing 
one, be ever assiduous to get assoclated with good friends (kalyanamitra). In the 
PraJjnaparamita Sutra, after the awakening of the desire for supreme enlightenment 1s the 
practice of Prajnaparamitas. In the Avatamsaka Sutra, this practice 1s deeply associated 
with the life of the Bodhisattva known as Samantabhadra, and the Bodhicarya, the life of 
enlightenment, 1s identfied with the Bhadracarya, the liíe of Bhadra, that 1s 
Samantabhadra. 





Ù 


2) 


4741 


(A-8) Người Xuất Gia làm Phật Sự 
Buddha-Work oƒ Ordained People 


(A-8-1) Tổng quan về Phật Sự 
An overview 0ƒ the Buddha-Work 


Phật sự là công việc hoằng hóa Phật pháp, là cứu độ và chuyển hóa chúng sanh: 
Buddhaˆs affairs——The work of salvation and transforming all beings. 

Phật sự là làm việc Phật, như cầu nguyện hay thờ phượng: Doing Buddha-work, ¡.e. 
prayers and worshIp. 


(D_ Bổn phận của tu sĩ và Bà-la-môn theo Đức Phật và Phật Pháp— Duties oƒ Ascetics and 


Ù 
2) 


3) 
4) 


3) 


Brahmins according to The Buddha and His Teachings: 

Khuyên nhủ và cẩn ngăn chúng sanh không để họ rơi vào tội lỗi: Dissuade other beings 
from evIl. 

Nhắc nhở và dẫn dắt họ làm điều thiện: Persuade them to do good. 

Hết lòng thương mến họ: Love them with a kind heart. 

Thuyết giảng những điều họ chưa được nghe, và giải thích cặn kẻ những điều họ đã 
nghe: Make them hear what they have not heard and clarify what they have already 
heard. 

Vạch cho họ thấy con đường dẫn đến những cảnh giới an vui hạnh phúc: Point out the 
path to a heavenly state. 


(H) Chư Tăng Ni đối với Phật tử tại gia— Duties 0ƒ monks and nuns toward lay people: Theo 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


kinh Thi Ca La Việt, chư tăng Ni phải có lòng thương vị thiện nam tử theo sáu cách sau 
đây —According to the Sigalaka Sutra, there are six ways in which monks and nuns 
should treat lay people. 

Ngăn không cho họ làm điều ác: They will restrain him from evil. 

Khuyến khích họ làm điều thiện: They will encourage him to do good. 

Thương xót họ với tâm từ bị: They will be benevolently compassionate towards him. 

Dạy họ những điều chưa nghe: They will teach him what he has not heard. 

Lầm cho thanh tịnh điều đã được nghe: They will help him purify what he has heard. 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời: They will point out to him the way to Heaven. 


(A-8-2) Phật Sự theo Kinh Duy Ma Cật 
The Buddha-Work according to the Vừữnalakirti Sutra 


Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười một, Phẩm Hạnh Bồ Tát, vào giờ cơm trưa nhân lúc 
Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh ông, trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở 
nước Chúng Hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lổ chân lông đều toát ra mùi 


a) 


b) 
c) 


đ) 
©) 


4142 


hương như thế.”—According to the Vimalakirti Sutra, chapter eleven, the Bodhisattva 
Conduct, at lunch time when ManJusri Bodhisattva and other Buddha's disciples called on 
to enquire after Vimalakirtis health, Upasaka Vimalakiri obtained what was left over 
from the Buddhaˆs meal in the Fragrant Land, and those who ate 1t at his abode give out 
this fragrance from their pores.” 

A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Mùi hương đó còn được bao lâu?”—Ananda then 
asked Vimalakirti: “How long does this fragrance last?” 

Duy Ma Cật nói: “Đến khi cơm đó tiêu hết.”—Vimalakirti replied: “It lasts until the rice 
has been digested.” 

A Nan hỏi: “Cơm đó bao lâu mới tiêu?”—Ananda asked: “How long does this take?” 

Duy Ma Cật đáp: “Thế lực cơm đó đến bảy ngày mới tiêu. Lại nữa ông A Nan! Những 
Thanh Văn chưa vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào 
chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm Đại Thừa ăn cơm 
đó đến khi phát tâm Đại thừa rồi mới tiêu; đã phát tâm Đại thừa ăn cơm đó khi được vô 
sanh nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó đến khi được nhứt sanh bổ xứ 
rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong 
thân rồi mới tiêu. Cơm nầy cũng vậy, khi trừ hết tất cả độc phiển não rồi mới tiêu.”—— 
Vimalakirti replied: “lt will be digested after a week. Ananda, Sravakas who have not 
reached the right position (nirvana) wIll attain 1t after taking this rice which wIll then be 
digestible, and those who have attained nirvana will realize liberation of their minds 
(from the subtle conception of nirvana) and then the rice will be digested. Those who 
have not developed the Mahayana mind wIll develop it and then the rice will be digested. 
Those who have developed 1t and take this rice will achieve the patient endurance of the 
uncreate, and the rice will then be digestible. Those who have achieved the patient 
endurance of the uncreate and take this rice will reincarnate once more for final 
development into Buddhahood and the rice will be digested. Like an efficacious 
medicine which cures an ailment before wasting away, this rice will be digestible after 1t 
has killed all troubles and afflictions (klesa).” 

A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có! Như món cơm thơm ấy có thể làm 
Phật sự. —Ananda said to the Buddha: “World Honoured One, 1t 1s Indeed a rare thing 
that this fragrant rice performs the Buddha work of salvation.” 

Phật nói: “Đúng thế! A Nan!”——The Buddha said: “lt is so, Ananda, it is so. 

Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật mà làm Phật sự—There are Buddha lands where 
the Buddha light performs the work of salvation; 

Có cõi lấy Bồ Tát mà làm Phật sự—Where the Bodhisattvas perform it; 

Có cõi lấy người của Phật hóa ra mà làm Phật sự—Where ¡llusory men created by the 
Buddha do tt; 

Có cõi lấy cây Bồ Để mà làm Phật sự—Where the Bodhi-trees do ít; 

Có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật mà làm Phật sự—Where the Buddha”s robe and 
bedding do 1t; 

Có cõi lấy cơm mà làm Phật sự—Where the rice taken by the Buddha does it; 

Có cõi lấy vườn cây đền miếu mà làm Phật sự—Where parks and temples do it; 

Có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự—Where (the Buddha”s) thirty-two 
physical marks and their eighty notable characteristics do 1t; 





1) 
}) 


Ù 


Œ) 


4743 


Có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự—Where the Buddha”s body (rupa-kaya) does it; 

Có cõi lấy hư không mà làm Phật sự—Where empty space does it; 

Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật nghi. Có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, vang, tượng 
trong gương, trăng dưới nước, ánh nắng dợn, các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi 
lại lấy tiếng tăm, lời nói, văn tự mà làm Phật sự—Living beings practice discipline with 
success because of these causes. Also used for the same purpose are dream, illusion, 
shadow echo, the image 1n a mirror, the moon reflected In water, the flame of a fire, 
sound, voice, word, speech and writing, 

Hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng lặng, không nói một lời nào, không chỉ không biết, 
không tạo không tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan! Những oai nghi tấn chỉ, các việc 
thi vị của chư Phật đều là Phật sự cả—The pure and clean Buddha land, silence with 
neither word nor speech, neither pointing, discerning, action nor activity. Thus, Ananda, 
whatever the Buddhas do by either revealing or concealing the1r awe-Iinspiring maJesty, 1s 
the work of salvation. 


(A-8-3) Thập Phật Sự 
Ten kinds oƒ Buddha-work 


Tổng quan về Thập Phật Sự—An overview oƒ Ten kinds oƒ Buddha-work: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 27 và 33, có mười thứ Phật sự của chư Phật tam thế. Đại Bồ Tát làm 
cho chúng sanh được mười thứ viên mãn rồi, lại vì chúng sanh mà làm mười thứ Phật 
Sự—According to The Flower Adornment Sura, Chapters 27 and 33, there are ten kinds of 
Buddha-work in all worlds In all times of the Buddhas. When Great Enlightening Beings 
have caused sentient beings to attain these ten kinds of fulfilliment, they also perform ten 
kinds of Buddha-work for sentient beings. 


(IH) Chỉ tiết về Thập Phật Sự— Details oƒ Ten kinds oƒ Buddha-work: 
(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33— The Flower Adornmemt Sutra— Chapter 33: Mười thứ 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


Phật sự của chư Thế Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
33). 

Nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ thời Phật hiện ra trước họ: If there are sentient 
beings who think of them single-mindedly, the Buddhas appear before them. 

Nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp: If there are 
sentient beings whose minds are unruly, they explain the Teaching to them. 

Nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín, thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn: If 
there are sentient beings able to develop pure faith, they will surely cause them to 
acquire Immeasurable roots of goodness. 

Nếu có chúng sanh hay nhập pháp vị, thời Phật đều hiện chứng, không pháp nào chẳng 
biết If there are sentient beings able to enter the ranks of truth, they will appear to testify 
fo 1t, so that they know all. 

Giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi: They teach and ¡influence sentient beings 
tirelessly. 


4144 


6) Du hành các cõi Phật, qua lại vô ngại: They travel to all Buddha-lands, coming and going 
without impediment. 

7) Đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh: With great compassion, they do not abandon sentient 
beings. 

8) Hiện thân biến hóa hằng không đoạn tuyệt: They manifest transfigured emanation 
bodies, coming forever. 

9) Thần thông tự tại chưa từng thôi nghỉ: Their exercise of spiritual powers is ceaseless. 

10) An trụ pháp giới, hay khắp quán sát: They abide in the cosmos of reality, able to observe 
everywhere. 

(B) Mười Đại Phật Sự— Ten kinds oƒ great Buddha-work: Chư Phật có mười thứ Phật sự 
quảng đại, vô lượng vô biên, bất tư nghì, mà tất cả thế gian chư thiên và người không thể 
biết được. Thanh văn Độc giác cũng chẳng biết được, chỉ trừ thần lực của Như Lai: Ten 
kinds of great Buddha-work, Iimmeasurable, boundless, inconceivable, unknowable to all 
celestial and human worldlings, unknowable even to the past, future and present Buddhist 
disciples and self-enlightened ones, except by the spiritual power of the Buddhas. 

1) Phật sự quảng đại thứ nhứt —The first great Buddha-work: 

a)_ Chư Phật nơi tận hư không khắp pháp giới tất cả thế giới cung trời Đâu Suất đều hiện thọ 

sanh—All Buddhas appear to be born In the heavens of contentment in all worlds 

throughout the cosmos: 

Tu hạnh Bồ Tát: Carry out enlightening practices. 

Làầm Phật sự lớn: Perform great Buddha-works. 

Vô lượng sắc tướng: In the sphere of operation of infinite forms. 

Vô lượng oal đức: Infinite powers. 

Vô lượng ánh sáng: Infinite lights. 

Vô lượng âm thanh: Infinite sounds. 

Vô lượng ngôn từ: Infinite verbal expressions. 

Vô lượng tam muội: Infinite concentration. 

Vô lượng trí huệ: Infimte knowledge. 

Cảnh giới sở hành nhiếp lấy tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, a-tu-la, vân 

vân, đại từ vô ngại, đại bị rốt ráo: Taking In all celestials, humans, demons, monks, 

prIesfs, titans, and so on their great kindness uninhibited, their great compassion ultimate. 

c) Bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh: Impartially aiding and benefiting all living beings. 

d) Lầm cho họ có khả năng sanh vào cõi trời hay cõi người: Enabling them to be born in 
heaven or In the human realm. 

e) Thanh tịnh các căn của họ: Purifying their senses. 

Ð_ Điều tâm của họ: Turning their mind. 

ø) Có lúc vì họ mà nói ba thừa sai khác: Sometimes explaining three different vehicles of 
salvation for them. 

h) Cũng có lúc vì họ mà chỉ nói viên mãn nhứt thừa: Sometimes explaining the complete 
full unitary vehicle for them. 

)_ Khắp đều tế độ cho họ ra khỏi sanh tử: Saving and liberating all, enabling them to get 
out of birth and death. 

2) Đại Phật sự thứ nhì —The second great Buddha-work: 


x  x x x xX x x % *% 


Œ 
`~ 


a) 


b) 


c) 


đ) 
©) 


n) 
) 
P) 


q) 


r) 


3) 


4745 


Chư Phật từ cung trời Đâu Suất giáng trần vào thai mẹ: All Buddhas descend spiritually 
from the heaven of contentment into the motherˆ”s wormb. 

Dùng tam muội rốt ráo quán pháp thọ sanh như huyễn, như hóa, như bóng, như hư không, 
như ma: By means of ultimate concentration they observe the phenomenon of taking on 
life as like an 1llusion, like a phantom, like a reflection, like space, like mirage. 

Tùy sở thích mà thọ vô lượng vô ngại: They take on life however they wish, without 
bound, without hindrance. 

Nhập pháp vô tránh: Entering the state of noncontention. 

Ly dục thanh tịnh: They develop knowledge without attachment; free from desire, clear 
and pưre. 

Thành tựu tạng diệu trang nghiêm quảng đại: They develop a vast treasury oŸ wondrous 
adornments. 

Thọ thân rốt sau: Take on their final embodiment. 

Trụ nơi lầu các trang nghiêm mà làm Phật sự: Live in a great jewel-adorned mansion and 
perform Buddha-work. 

Hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự: They may do Buddha-work by spiritual powers. 
Hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự: Or by right recollection. 

Hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự: Or by showing miracles. 

Hoặc hiện trí nhựt mà làm Phật sự: Or by manifesting the sun of knowledse. 

Hoặc hiện cảnh giới quảng đại của chư Phật mà làm Phật sự: Or by revealing the 
enormous spheres of Buddhahood. 

Hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự: Or by showing the 
Immeasurable lights of the Buddhas. 

Hoặc nhập vô số tam muội quảng đại mà làm Phật sự: Or by entering countless great 
ConcentratIons. 

Hoặc hiện từ tam muội mà làm Phật sự: Or by manifesting emergence from 
Concentrafion. 

Bấy giờ Đức Như Lai ở trong thai mẹ, vì muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều cách 
để làm Phật sự—The Buddhas, at that time, in the mother”s womb, wishing to benefit all 
worldlings, show all kinds of appearances to do Buddha-work: 

Hoặc hiện sơ sanh: They may appear to be born. 

Hoặc hiện đồng tử: Or appear as children. 

Hoặc làm Thái tử: Or appear as princes. 

Hoặc hiện xuất gia: Or appear as leaving home. 

Hoặc thị hiện thành chánh đẳng chánh giác: Or they may show the appearance of 
affaining true enlightenment. 

Hoặc thị hiện chuyển diệu pháp luân: Or show the appearance of turning the wheel of the 
Teaching. 

Hoặc thị hiện nhập đại Niết bàn: Or show the appearance of entering final extinction. 
Như vậy đều dùng các thứ phương tiện ở nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả vòng, tất cả 
hệ thống, tất cả thế giới mà làm Phật sự: In this way, all of them, by various means, 
perform Buddha-work In all regions, all networks, all circles, all systems, 1n all worlds. 
Đại Phật sự thứ ba—The third great Buddha-work: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 
h) 
1) 
j 


k) 


Ù 


m) 


n) 


O) 


4146 


Chư Phật đã thanh tịnh tất cả thiện nghiệp, tất cả sanh trí đều đã sáng sạch: All good 
works of all Buddhas are already pure, and therr knowledge of all liíe 1s clear and 
1mmaculate. 

Dùng sanh pháp mà dạy dỗ dẫn dắt quần mê, làm cho họ khai ngộ thực hành đủ các 
nghiệp lành: So by birth they lead and guide the deluded, causing them to open up In 
understanding and practice all that 1s good. 

Vì chúng sanh mà thị hiện đản sanh nơi vương cung: For the sake of sentient beings they 
appear to be born In a royal palace. 

Chư Phật nơi những sắc dục cung điện hay kỹ nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm: AlI 
Buddhas have already abandoned all materialistic desires for palaces and pleasures; they 
have no craving or obsession. 

Thường quán các cõi rỗng không chẳng có thể tánh, tất cả đổ vui thích đều chẳng có 
thật: Always reflect upon the emptiness and essencelessness of all existents, that all 
comforts and delights are not truly real. 

Trì Phật tịnh giới rốt ráo viên mãn: Keeping the pure precepts of Buddhas, ultimately 
fulfiling them. 

Quán những thê thiếp và kẻ hầu người hạ nơi nội cung mà sanh lòng đại bi: observing 
the palace ladies and attendants, they develop øreat compassion. 

Quán chúng sanh hư vọng chẳng thật mà sanh lòng đại từ: Observing that all sentient 
beings are unreal, they develop great kindness. 

Quán các thế gian không một gì là đáng thích mà sanh lòng đại hỷ: Observing that there 
1s nothing enJoyable in the world, they develop great Joy. 

Với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng đại xả: Their minds gaining freedom in the 
midst of all things, they develop great relinguishmeIt. 

Đủ Phật công đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà 
đối với tất cả không nhiễm trước: Imbued with the qualiies of Buddhahood, they 
mamifest birth in the phenomenal realm, their physical features perfect, theIr assoclates 
pure, yet they have no attachment to anything. 

Dùng âm thanh tùy loại mà vì chúng diễn thuyết, cho họ sanh lòng nhàm lìa pháp thế, 
như chỗ sở hành thị hiện đắc quả: With voices adapting to types, they explain the truth to 
the masses, causing them to become disillusioned with worldly things; they point out to 
them the results of what they are doing. 

Lại dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa; kẻ chưa thành thục thời làm cho thành thục; kẻ 
đã thành thục, thời làm cho họ được giải thoát: Also they use expedient means to teach in 
accord with needs, causing the Iimmature to develop maturity, causing the mature to attain 
liberation. 

Vì họ mà làm Phật sự cho họ chẳng thối chuyển: Doing Buddha-work for them to cause 
them not to regress. 

Lại dùng tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà thuyết pháp, lại vì họ mà thị hiện 
ba thứ tự tại, khiến họ khai ngộ được tâm thanh tịnh: Also by virtue of heart of universal 
love and compassion they continually explain all kinds of principles to sentient beings 
and also manifest the powers of đdiagnosis, prescription and occult influence for them, to 
enable them to awaken to attain purity of mind. 


P) 


q) 


r) 


4 
a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 
h) 


3) 
a) 


b) 
c) 


4141 


Dầu ở nội cung mọi người đều thấy, mà vẫn ở trong tất cả các thế giới làm Phật sự: 
Though the Buddhas be in the inner palace, seen by all the people, yet they are 
performing Buddha-work in all worlds. 

Dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn thị hiện những Phật thần thông vô ngại vô tận: By 
means of great knowledge and energy they manifest the varlous powers of Buddhas, 
unhindered, Iinexhaustible. 

Hằng trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, ngữ 
nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm vô ngại. Dùng phương tiện nây để 
lợi ích chúng sanh: They always continue three kinds of skillful expedient action: thelr 
physical activity 1s ultimately pure, their verbal activity 1s always carried out in accord 
with knowledge, and their menfal activity 1s exceedingly profound and has no blockage or 
inhibition; by these means they benefit living beings. 

Đại Phật sự thứ tư —The fourth great Buddha-work: 

Chư Phật thị hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát nhàm la bổ mà xuất gia, 
muốn cho chúng sanh biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô thường hư hoại, rất nhàm lìa 
chẳng nhiễm trước, dứt hẳn phiển não tham ái, tu hạnh thanh tịnh lợi ích chúng sanh: AII 
Buddhas show analytic examination and disenchantment while living In a palace of all 
kinds of adornments, thereupon giving 1t up and leaving home, wishing to let sentienf 
beings realize that things of the world are all illusions, impermanent, and perishable, and 
become deeply disillusioned, avoid creating attachments, forever cut off the affliction of 
worldly craving, cultivate purIfying practices, and benefit living beings. 

Đương lúc xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong pháp vô tránh, đầy đủ bổn nguyện vô 
lượng công đức: When the Buddhas leave home, they gIve up conventlonal manners, 
abide In noncontention, and fulfilI the immeasurable virtues of their fundamental vow. 
Thường dùng ánh sáng đại trí dẹp tan bóng tối si mê của thế gian: By the light of great 
knowledge they destroy the darkness of delusion of the world. 

Làm phước điển vô thượng cho các thế gian: Become unexcelled fields of blessings for 
all beings. 

Thường vì chúng sanh mà tán thán công đức của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo trồng 
những cội lành: They always extol the virtues of Buddhas for the benefit of sentient 
beings, causing them to plant roofs of goodness with the Buddhas. 

Dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chơn thật: They see truth with the eye of wisdom. 

Lại vì chúng sanh mà khen nói công đức xuất gia thanh tịnh không lỗi: They also extol 
renunciation for the benefit of sentient beings, Its purity and blamelessness. 

Vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi làm tràng cao trí huệ cho thế gian: They are eternally 
emancipated and are forever lofty paragons of wisdom for the world. 

Đại Phật sự thứ năm——The fifth great Buddha-work: 

Chư Phật nhứt thiết trí, nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết, dưới cội Bồ Đề thành Chánh 
đẳng Chánh giác, hàng phục ma quân: All Buddhas have omniscience and already know 
and see ¡nnfinie realiles. Attaining perfect enliphtenment under the Tree of 
Enlightenmernt, vanquishing all demons. 

Thân Phật sung mãn tất cả thế giới: Their majesty supreme, their bodies filI all worlds. 
Thần lực chỗ làm của chư Phật là vô biên vô tận: Their deeds of spiritual power are 
boundless and innexhaustible. 


đ) 


©) 


1) 


6) 
a) 


b) 


c) 


47148 


Nơi nhứt thiết trí đúng nghĩa sở hành đều được tự tại: They attain mastery of all 
meaninøs In the sphere of omniscIence. 
Tu các công đức đều đã viên mãn: They have cultivated virtues to consummation. 
Tòa Bồ Đề của Phật đầy đủ trang nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế giới—Their 
seafs of enliphtenment are fully adorned and pervade all worlds In the ten directions: 
Phật ngồi trên tòa này chuyển diệu pháp luân: The Buddhas sit on them and turn the 
wheel of the sublime Teaching. 
Nói tất cả những hạnh nguyện của Bồ Tát: Explaining all the undertakings of 
enlightening beings. 
Khai thị vô lượng Phật cảnh giới cho chư Bổ Tát đều được ngộ nhập: Revealing the 
infinite realms of the Buddhas causing the Enlightening Beings to awaken to and enter to 
them. 
Tu hành những diệu hạnh thanh tịnh: They carry out all kinds of pure practices. 
Lại hay giáo hóa tất cả chúng sanh —Are able to direct and guide all living beings: 
Khiến họ gieo căn lành: Cause them to plant roots of øoodness. 
Khiến họ được sanh trong đất bình đẳng của Như Lai: Cause them to be born ¡n the 
ground of equality of The Enlightened. 
Khiến họ trụ nơi vô biên diệu hạnh của chư Bồ Tát: Cause them to continue in the 
boundless good practices of Enlightening Beings. 
Khiến họ được thành tựu công đức tối thắng: Cause them to develop all the most 
excellent qualities. 

Lầm Phật sự theo những sự biết rõ sau —To Perform Buddha-work based on the 
following: 
Biết rõ tất cả thế giới: The Buddhas know perfectly all worlds. 
Biết rõ tất cả chúng sanh: All beings. 
Biết rõ tất cả cõi Phật: All Buddha-lands. 
Biết rõ tất cả các pháp: All phenomena. 
Biết rõ tất cả Bồ Tát: AlI Enlightening Beings. 
Biết rõ tất cả giáo pháp: All teachings. 
Biết rõ tất cả tam thế: All pasts, presents, and futures. 
Biết rõ tất cả điều phục: All disciplines. 
Biết rõ tất cả thần biến: All mystic transformations. 
Biết rõ tất cả tâm sở thích của chúng sanh nên khéo làm Phật sự: The inclinations of all 
sentient beings” minds, and based on this knowledge perform Buddha-work. 
Đại Phật sự thứ sáu —The sixth great Buddha-work: 
Chư Phật chuyển bất thối Pháp luân, vì làm cho chư Bồ Tát chẳng thối chuyển: AlI 
Buddhas turn the irreversible wheel of the Teaching, to cause the Enlightening Beings 
not to backslide. 
Chuyển vô lượng pháp luân, vì làm cho tất cả thế gian đều biết rõ: They turn the 
Immeasurable wheel of the Teaching to cause all worldlings to know. 
Chuyển khai ngộ pháp luân, vì có thể làm đại vô úy sư tử hống: They turn the wheel of 
the Teaching, awakening all, because they can fearlessly roar the lionˆs roar. 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


}) 


7) 
a) 


4149 


Chuyển nhứt thiết pháp trí tạng pháp luân, vì khai cửa pháp tạng trừ ám chướng: They 
turn the wheel of the Teaching, which 1s a treasury of knowledge of all truths, to open the 
door of the treasury of truth and remove the obstacle of obscurity. 

Chuyển vô ngại pháp luân, vì đồng với hư không: They turn the unobstructed wheel of 
the Teaching, being equal to space. 

Chuyển vô trước pháp luân, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không: They turn the 
wheel of Teaching of non-attachment, because they see that all things are neither 
©XIstent nor nonexIstent. 

Chuyển chiếu thế pháp luân, vì làm cho tất cả chúng sanh được tịnh pháp nhãn: They 
turn the world-illuminating wheel of Teaching, to cause all sentient beings to purify theIr 
Vision of reality. 

Chuyển khai thị nhứt thiết trí pháp luân, vì cùng khắp tất cả tam thế: They turn the wheel 
of Teaching revealing all knowledge, pervading all things in all times. 

Chuyển tất cả Phật đồng nhứt pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau: They turn 
the wheel of Teaching, which 1s the same one of all Buddhas because all Buddha 
teachings are not mutually opposed or contradictory. 

Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp luân như vậy, tùy theo 
tâm hành sai biệt của các chúng sanh mà làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn: All Buddhas, 
by means of measureless, countless hundreds of thousands of millions of billions of such 
wheels of Teaching, perform Buddha-work Iinconceivably according to the differences In 
mental patterns of sentient beIngs. 

Đại Phật sự thứ bảy—The seventh great Buddha-work: 

Tất cả chư Phật vào nơi tất cả những vương đô thành ấp, vì những chúng sanh mà làm 
Phật sự. Đó là ——AlI Buddhas enter into all capital citiles and perform Buddha-work for the 
beings. That 1s: 

Đô ấp của nhơn vương: They enter human capitals. 

Đô ấp của Thiên vương: Celestial capitals. 

Đô ấp của Long vương: Capitals of water spirits. 

Đô ấp của Ma vương: Monster. 

Đô ấp của Càn Thát Bà vương: Cherubium. 

Đô ấp của A-tu-la vương: Titans. 

Đô ấp của Ca-lâu-la vương: Birds. 

Đô ấp của Khẩn-na-la vương: Hongoblins. 

Đô ấp của Tỳ-xá Xà vương: Serpents. 

Đô ấp của La-hầu-la-già vương: Goblins. 

Đô ấp của La-sát vương: Demons. 

Đô ấp của tất cả chư vương như vậy: And so on. 

Lúc Phật vào cửa thành thời đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp —When they 
enter the gates of the city, the Earth trembles, light shines everywhere: 

Người đui được thấy: The blind gain vision. 

Kẻ điếc được nghe: The deaf are able to hear. 

Kẻ điên cuồng được tỉnh: The insane regain their sanity. 

Kẻ nghèo khổ thiếu thốn được ấm no hạnh phúc: The naked are clothed, the troubled and 
suffering all gain peace and happiness. 


c) 


đ) 


8) 


h) 


4750 


Tất cả những đồ trang sức, hoặc đeo hoặc chẳng đeo, đều tự phát diệu âm, ai nghe cũng 
đều vui mừng cả: All musical instruments spontaneously play, all adornments, used or 
not, emit marvelous sounds that delight all hearers. 

Chư Phật sắc thân thanh tịnh khiến người thấy không sanh nhàm chán: The Buddhas” 
physical forms are pure and clean, fully endowed with the marks and refinements of 
øreatness, so that none ever tire of seeing them. 

Chư Phật hay vì chúng sanh mà làm Phật sự—They are able to do Buddha-work for the 
benefit of sentient beings: 

Hoặc đoái ngó: Whether looking. 

Hoặc quán sát: Examining. 

Hoặc co duỗi: Stretching. 

Hoặc đi, đứng, ngồi, nằm: Walking or standing still, sitting or reclining. 

Hoặc nín hoặc nói: Silent or speaking. 

Hoặc hiện thần thông: Whether manifesting occult powers. 

Hoặc thuyết pháp: Or explaining principles. 

Hoặc dạy bảo: Or giving instructions. 

Tất cả như vậy đều vì chúng sanh mà làm Phật sự: In all these, they are performing 
Buddha-work for the benefit of sentilent beings. 

Chư Phật khắp ở vô số thế giới trong biển tâm sở thích của các loài chúng sanh mà—AII 
Buddhas, 1n all the countless worlds, in the midst of the oceans of mental inclinations of 
all kinds of sentient beings: 

Khuyên họ niệm Phật: Urge them to remembrance the Buddhas. 

Thường siêng quán sát và gieo trồng những căn lành: Always diligently considering and 
planting roots of goodness. 

Tu hạnh Bồ Tát: Cultivating the practices of Enlightening Beings. 

Khen Phật sắc tướng vi diệu đệ nhứt, tất cả chúng sanh đều khó gặp gỡ: Praising the 
subtlety and supremacy of the Buddhas' appearance, which 1s hard for any living being to 
øet fo meet. 

Nếu ai thấy được Phật mà sanh lòng kính tin thời phát khởi vô lượng pháp lành, chứa 
Phật công đức đều khắp thanh tịnh: If beings see Buddhas and are ¡inspired with faith, 
when they produced all the Iimmeasurable good qualiies and amass the virtues Of 
Buddhas, all pure. 

Khen ngợi Phật công đức như vậy rồi thời—Thus, having extolled the virtues of Buddhas: 
Phân thân qua khắp mười phương thế giới khiến các chúng sanh đều được chiêm ngưỡng 
phụng thờ: They multiply their bodies to go to all worlds in the ten directions to let the 
sentient beings behold them. 

Tư duy quán sát về chư Phật: Meditate on them and contemplate them. 

Cung kính cúng dường: Attend and serve them. 

Trồng thiện căn để được chư Phật hoan hỷ: Plant roots of goodness, gain the good graces 
of the Buddhas. 

Thêm lớn Phật chủng để tất cả chúng sanh đều được thành Phật: Increase the family of 
Buddhas, all beings certain to attain Buddhahood. 

Dùng những hạnh nầy mà làm Phật sự—By these actions, they perform Buddha-work: 


1) 


3) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
8) 
h) 


1) 


}) 


k) 


Ù 


m) 


n) 


4751 


Hoặc vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân: Sometimes manifesting physical bodies for 
sentient beings. 

Hoặc phát diệu âm: Sometimes making sublime utterances. 

Hoặc chỉ vi tiếu: Sometimes just smiling. 

Khiến cho chúng sanh kính tin, cúi đầu đẳnh lễ, ca ngợi khen tặng, thăm viếng hỏi thăm, 
dùng tất cả những thứ nầy mà làm Phật sự: Causing them to believe, honor, praise, and 
behave courteously. 

Chư Phật dùng vô lượng vô số bất khả thuyết bất khả tư nghì những Phật sự như vậy, ở 
trong tất cả thế giới tùy tâm chúng sanh sở thích , dùng sức bổn nguyện, sức đại từ bị, 
sức nhứt thiết trí, phương tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục: All Buddhas, by 
means of Iinnumerable, untold, inconceivable such Buddha-works of all kinds, in all 
worlds, according to the inclinations of sentient beings” minds, teach them expediently, 
by the power of their original vows, the power of great love and compassion, and the 
poWer of omniscience, causing them all to be civilized. 

Đại Phật sự thứ tám—The eighth great Buddha-work—All Buddhas may do Buddha- 
work—Tất cả chư Phật có thể làm Phật sự: 

Hoặc nơi rừng rậm: While dwelling in forest retreats. 

Hoặc ở chỗ tịch tịnh: Or in quiet places, or in desolate places. 

Hoặc ở chỗ của Phật mà làm Phật sự: Or in Buddhas” dwelling place. 

Hoặc trụ trong tam muội mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work while In 
samadhI. 

Hoặc ở một mình nơi vườn rừng mà làm Phật sự: Or while alone in a ørove. 

Hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự: Or while concealing themselves from views. 
Hoặc trụ nơi trí thậm thâm mà làm Phật sự: Or while abiding in knowledge of the 
ultimate profundity. 

Hoặc trụ nơi cảnh giới vô tỷ của chư Phật mà làm Phật sự: Or while dwelling ¡in the 
incomparable realm of the Buddhas. 

Hoặc trụ những thân hành bất khả kiến, tùy tâm sở thích sở nguyện của chúng sanh 
phương tiện giáo hóa không thôi nghỉ mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work 
while carrying on various Imperceptible physical actions, adapting to sentient beings” 
mentalities, predilections, and understandings to teach them as 1s expedient, without 
cease. 

Hoặc dùng thân Trời cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work 
seeking omniscIence 1n the form of celestial beings. 

Hoặc dùng thân rồng, dạ-xoa, a-tu-la, ca-lâu-la, xà vương, nhẫn đến thân người mà làm 
Phật sự: Or they may do Buddha-work seeking omniscience 1n the form of wafer spIrItS, 
goblins, cherubim, titans, birds, serpents, humans, subhumans, and so on. 

Hoặc dùng thân Thanh Văn, Duyên Giác, thân Bồ Tát cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự: 
They may do Buddha-work by seeking omniscience In the form of Listeners, Solitary 
lIHuminates, or Enlightening Beings. 

Hoặc nói một Phật hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự: Sometimes, they do Buddha- 
work saying there 1s one Buddha, sometimes saying there are many Buddhas. 

Hoặc nói chư Bồ Tát tất cả hạnh tất cả nguyện làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work saying practices and all vows of Enlightening Beings 


là) 
P) 
q) 


r) 


9) 
a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 
}) 
k) 


Ù 


4752 


are one practice and vow; sometimes they do Buddha-work sayIng one practice and vow 
of Enlightening Beings are Infinite practices and vows. 

Hoặc nói cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the realm of Buddhahood 1s the world. 

Hoặc nói cảnh giới thế gian là cảnh giới Phật mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the world 1s the realm of Buddhahood. 

Hoặc nói cảnh giới Phật chẳng phải là cảnh giới mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the realm of Buddhahood 1s not the world. 

Hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ 
một năm, nhẫn đến trụ bất khả thuyết kiếp vì các chúng sanh mà làm Phật sự: 
Sometimes they remann for a day, or a night, or a fortnight, or a month, or a year, or up to 
untold eons to do Buddha-work for the benefit of sentilent beings. 

Đại Phật sự thứ chín—The ninth great Buddha-work: 

Chư Phật là tạng sanh ra thiện căn thanh tịnh, làm cho các chúng sanh ở trong Phật pháp 
sanh tín giải thanh tịnh, các căn điều phục lìa hẳn thế gian: All Buddhas are mines that 
produce pure roots of goodness, causing sentient beings to engender pure faith and 
resolution in the Buddha-teachings, so their faculties are tamed and they forever detach 
from the world. 

Làm cho chư Bồ Tát ở nơi đạo Bồ Để đủ sáng trí huệ chẳng do tha ngộ: They cause 
Enlightening Beings to be full of knowledge, wIsdom and clarity In regard to the way of 
enlightenment and not depend on another for understanding. 

Hoặc hiện Niết bàn mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work manifesting 
nirvana. 

Hoặc hiện thế gian thấy đều vô thường mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha- 
work showing the evanescence of all in the world. 

Hoặc nói Phật thân mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work explaining the 
Buddha-bodies. 

Hoặc nói những công đức đã làm xong mà làm Phật sự: Sometimes they do the Buddha- 
work explaining the flawless fulfillment of virtuous qualities. 

Hoặc nói dứt hẳn những căn bổn mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work 
explaining the extirpation of the roots of alÏ existences. 

Hoặc khiến chúng sanh nhàm rời thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work causing senftient beings to turn away from the world to 
follow the Buddha-mind. 

Hoặc nói thọ mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự: Sometimes they do the Buddha-work 
explaining the inevitable ending of life. 

Hoặc nói thế gian không một việc đáng vui mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha- 
work explaining that there 1s nothing enJoyable in the world. 

Hoặc vì tuyên nói tận vị lai thế cúng dường chư Phật mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work preaching the eternal service of Buddhas. 

Hoặc nói chư Phật chuyển tịnh Pháp luân khiến người được nghe rất vui mừng mà làm 
Phật sự: Sometimes they do Buddha-work explaining the Buddhas' turning of the wheel 
Of pure Teaching, causing the hearers to become very Joyful. 


4753 


m) Hoặc vì tuyên nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm tu hành mà làm Phật sự: 


n) 


0) 


P) 


q) 


Sometimes they do Buddha-work expounding the sphere of Buddhahood, inspiring people 
to cultivate spiritual practices. 

Hoặc vì tuyên nói niệm Phật tam muội, khiến họ phát tâm thường thích thấy Phật mà làm 
Phật sự: Sometimes they do Buddha-work expounding concenfration and remembrance of 
Buddha, Inspiring people to always delight in visions of Buddha. 

Hoặc vì tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng cầu Phật đạo tâm không lười trễ mà làm Phật 
sự: Sometimes they do Buddha-work expounding the purification of the senses, diligent 
search for the Buddha Way with unflagging spirit. 

Hoặc chỉ tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh giới các loại nhơn duyên mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work visting all Buddha-lands and observing the varlous 
causes and conditions of theIr environmenIs. 

Hoặc nhiếp tất cả những thân chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sanh 
lười biếng buông lung đều an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work uniting all bodies of living beings into a Buddha-body, 
causing all lazy and self-indulgent sentient beings to abide by the pure precepts of The 
Enlightened. 


10) Đại Phật sự thứ mười —The tenth great Buddha-work: 


a) 


b) 


Chư Phật lúc nhập Niết bàn, vô lượng chúng sanh rất lo khổ kêu gào khóc than, nhìn 
nhau mà nói rằng: “Đức Như Lai có đại từ đại bi, thương xót lợi ích của tất cả thế gian, 
làm nơi cứu, làm chỗ về nương cho các chúng sanh. Rất khó gặp Đức Như Lai xuất thế. 
Phước điển vô thượng nay đã mất hẳn. Chư Phật dùng việc như vậy làm cho chúng sanh 
mến tiếc buồn khóc mà làm Phật sự: When Buddhas enter extinction, countless sentient 
beings mourn and weep, looking at each other In great grief and distress, they say, “The 
Buddha had great sympathy and compassion, mercifully aiding all worldly beings, a 
savior and a refuge for all living creatures. The emergence of a Buddha 1s difficult to 
encounter, an unexcelled field of blessings, and now the Buddha has passed away 
forever.” Thus they use this to cause sentient beings to mourn and miss the Buddha, 
thereby doing Buddha-work. 

Lại vì hóa độ tất cả trời người và thiên long bát bộ, nên tùy theo sở thích ý muốn của họ, 
mà nát thân Phật thành ngọc xá lợi vô lượng vô số bất tư nghì, khiến các chúng sanh phát 
lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên 
mãn, xây lại tháp rồi đem các thứ trang nghiêm đặt trong cung điện của Trời người, bát 
bộ thiên long để cúng dường. Răng, móng, và tóc của Phật cũng đều dựng tháp cúng 
dường, làm cho người thấy đều phát tâm niệm Phật, nệm Pháp niệm Tăng, tin mến 
không thôi, thành kính tôn trọng, cúng dường khắp mọi nơi, tu các công đức: Also in 
order to transform and liberate all celestials, humans, spirifs, goblins, titans, cherubium, 
and so on, according to their desires, they pulverize their own bodies to make countless 
relics, to cause sentient beings to develop faith, honor, respect, and Joyfully reverence 
them, and cultivate virtues to complete fulfilliment. They also build monuments, varIousÌy 
adorned, In the abodes of all kinds of creatures, for religIous services; their teeth, nails, 
and harr are all used to make monuments, to cause those who see them to remember the 
Buddha, the Teaching, and the Community, to believe with unswerving faith, sincerely 


q) 


4154 


respect and honor them, and make offerings to them wherever they are, and cultivate 
VIrfues. 

Do những công đức nầy chúng sanh có thể—So that by this merit they may be: 

Sanh vào cõi Trời: Born In heaven. 

Hay trong nhơn gian: Or among humans. 

Dòng họ tôn quí: Of noble and properous families. 

Tài sản đủ đầy: With ample property. 

Quyến thuộc thanh tịnh: Pure retinues. 

Chẳng đọa ác đạo: Not enter into evil ways. 

Thường sanh thiện đạo: Always enter into wholesome ways. 

Thường được thấy Phật đủ những pháp lành: Always get to see Buddhas, fulfñill pure 
Ways. 

Chóng được xuất ly ba cõi: Quickly attain emancipation from the three realms of 
©XIstence. 

Đều tùy sở nguyện được chứng quả nơi thừa mà họ đã tu: Each attain the fruit of their 
own vehicle according to the1r aspiration. 

Đối với chư Phật thời biết ân và báo ân: Recognize and requite their debt to Buddhas. 
Trọn làm chỗ quy-y cho thế gian: Forever be a reliance for the world. 

Chư Phật dầu nhập đại Niết bàn, vẫn làm phước điển thanh tịnh bất tư nghì cho chúng 
sanh, là phước điển tối thượng công đức vô tận, làm cho chúng sanh đầy đủ thiện căn 
phước đức viên mãn: Though the Buddhas be extinct, they are still inconceivable pure 
fields of blessings for living beings, with Inexhaustble virtues, supreme fields of 
blessings, causing sentient beings roots of goodness to be complete and their virtue to be 
fully developed. 


(A-9) Không Thành Tựu Giới Hạnh-- Thành Tựu Giới Hạnh 
Affainment 0ƒ No Virtues--Attainmenf 0ƒ Vitues 


Tổng quan về Thành Tựu Giới Hạnh— An overview oƒ the Atfaiunent oƒ Virtues: Người 
xuất gia nhất định phải có một nền tẳng tu hành vững chắc. Nền tảng đó là nghiêm thủ 
giới luật để thành tựu giới hạnh—Left-home people must definitely build up their 
foundation. It 1s strict observance of the precepts in order to possess Of virtue. 


(II) Thế Nào là Không Thành Tựu Giới Hạnh— What ¡s the Attainment oƑ No Vừtues: 


Không thành tựu giới hạnh là không có nền tảng tu hành vững chắc. Có một số người nói 
là tu Phật, nhưng họ chẳng những không giữ giới, mà còn dùng tiền của đàn na tín thí 
không vào việc làm Phật sự mà vào việc riêng cho thương vụ hay gia đình của chính họ. 
Chẳng những họ không muốn tu hành gì hết, mà họ còn đi ngược lại với những quy củ 
căn bản mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Quả là một điều bất hạnh cho Phật giáo! Có 
người lại nói rằng tu hay không tu rồi cũng chết.” Như vậy, “người tu hành có thể tránh 
được cái chết hay không?” Ờ, thì ai rồi cũng phải chết, đó là quy luật của vô thường. Tuy 
nhiên, với những bậc chân tu, đến khi chết mà tâm vẫn sáng suốt. Chắc chắn một điều 


4755 


người tu Phật sẽ ra đi với tâm không phiền não, không rối ren, không lo âu, mà chắc 
chắn ra đi một cách an nhiên tự tại. Và chắc chắn một điều là lúc ra đi họ biết vì sao họ 
tới và vì sao họ ra đi một cách rõ ràng chứ không mơ hồ gì cả. Điều nầy sẽ trái ngược lại 
với những kẻ đội lốt tu hành mà hành xử càng bậy. Những kẻ đó lúc sắp chết và lúc chết 
sẽ chết trong mê muội tối tăm, lo lắng chuyện nọ nghĩ ngợi chuyện kia; tâm họ chẳng 
những không thanh tịnh, mà họ còn ra đi trong lo lắng và nuối tiếc. Những kẻ nầy lúc tới 
chết thì mơ màng, cả đời mê muội vì thế mà đến lúc ra đi lại càng rối rắm. Họ không 
biết lý do gì mình đến đây, rồi vì sao lại ra đi. Họ cũng hoàn toàn mờ mịt về chuyện họ 
từ đâu lại, rồi sẽ đi về đâu —Attainment of No Virtues means having no firm foundation 
of cultivation. Some left-home people not only break the Buddhist precepts, but they also 
use the money donated by lay people not for Buddhist affairs, but for their own family or 
business. They not only want no cultivation, but they also go against the Buddha”s Basic 
Teachings. What a misfortune for Buddhism! Some people say, “Well, cultivate or not 
cultivate, eventually everybody will die.” Thus, “can people who cultivate avoid death?” 
Well, everyone wIll eventually die In accordance with the law of Iimpermanence. 
However, for true Buddhist cultivators, when the time comes, you điịe 1n understanding 
what Is going on, you are totally clear and lucid. Certainly, true Buddhist cultivators wIll 
not be afflicted with deep distress and anxIety, but when the time comes they surely die 
in a peaceful manner. And cerfainly, when the time comes they know how they came, 
and they understand how they will go. They are very lucid and unconfused. In the 
contrary, IŸ you are not a true Buddhist cultivator, you do not cultivate or you Just pretend 
to cultivate, when the time comes you wIll địe in confusion and 1gnorance, WOrrying 
about this and thinking about that. Their mind will not be clear and pure, and they wIll die 
with anguish and regret. These people are confused for their whole lives, so that they wIll 
extremely muddle when they go. They do not know why they have come, or why they 
have to go. They are completely confused about where they have come from, and where 
they will go. 


(HI)Thành Tựu Giới Hạnh theo Kinh Trung Bộ— The Atfainment oƒ Virfues according to 


Ù 


the Sekha Sutta im the Middle Length Discourses: Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ 
Kinh, Đức Phật dạy về Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như sau—According to the 
Sekha Sutfa In the Middle Length Discourses of the Buddha, the Buddha confirmed that 
In order to possess of virtue, a noble disciple should do the followings. 

Hộ trì các căn: Guard the doors of his sense-faculties—Theo Kinh Sa Môn Quả trong 
Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về một vị Tỳ Kheo Hộ Trì Các Căn: “Thế nào là vị Tỳ 
Kheo hộ trì các căn? Khi mắt thấy sắc, Tỳ Kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên, Tỳ Kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, 
thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận 
thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nguyên 
nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỳ Kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy 
nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vẩn đục——According 
to the Samannaphala Sutta In the Long Discourses of the Buddha, the Buddha taught 


2) 


a) 
b) 
) 
ñ) 
ii) 


1V) 


c) 


3) 


a) 


b) 


c) 


4756 


about “a guardian of the sense-door.” How does a monk become a guardian of the sense- 
door? Here a monk, on seeing a visible obJect with the eye, does not ørasp at Its major 
Signs or secondary characteristics. Because greed and sorrow, evil unskilled states, would 
overwhelm him 1f he dwelt leaving this eye-faculty unguarded, so he practises guading 1t, 
he protects the eye-faculty, develops restraint of the eye-faculty. On hearing a sound with 
the ear...; on smelling an odour with the nose...; on tasting a flavour with the tongue...; 
on feeling an obJect with the body...; on thinking a thought with the mind, he does not 
Ørasp at 1s major signs or secondary characteristics, he develops restraint of the mind- 
faculty. He experiences within himself the blameless bliss that comes from maintaining 
this Ariyan guarding of the faculties. 

Tiết độ trong ăn uống: Be moderate in eatine—Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ 
Kinh, Đức Phật đã dạy “Thế nào là vị Thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống?'— 
According to the Sekha Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, the Buddha 
confirmed his noble disciples on moderating 1n eating as follows: 

Quán sát một cách khôn ngoan: Reflecting wisely. 

Khi thọ dụng các món ăn——When taking food: 

Không phải để vui đùa: Not for amusement. 

Không phải để đam mê: Not for intoxication. 

Không phải để trang sức hay tự làm đẹp mình: Not for the sake of physical beauty and 
aftracfIveness. 

Chỉ để thân nầy được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh: 
Only for the endurance and continuance of this body, for enduring discomfort, and for 
assisting the holy life. 

Vị ấy nên nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cẩm thọ cũ và không cho khởi lên các cẩm 
thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn.”—Considering: “Thus I shall 
terminate old feelings without arousing new feelings and I shall be healthy and blameless 
and shall live in comfort.” 

Chú tâm cảnh giác: Be devoted to wakefulnes—Theo Kinh Hữu trong Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật đã dạy về “Chú tâm cảnh giác” như sau —According to the Sekha Sutta in the 
Middle Length Discourses of the Buddha, the Buddha confirmed his noble disciples on 
devotion to wakefulness as follows: 

Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng 
ngại pháp: During the day, while walking back and forth and sitting, a noble disciple 
purifies his mind of obstructive sfates. 

Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí 
khỏi các chướng ngại pháp: In the first watch of the night, while back and forth and 
sitting, he purifies his mind of obstrucftive states. 

Ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư tử, 
chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại: In 
the middle watch of the night he lies down on the right side in the lion”s pose with one 
foot overlapping the other, mindful and fully aware, after noting in his mind the time for 
TISInE. 


4757 


d)_ Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp: After rising, ¡n the third watch of the night, 
while walking back and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive sfates. 

4) Thành tựu Bảy Diệu Pháp: Middasa-vatthuni (p)—Possess seven good qualities—Bảy sự 
thù diệu mà một vị Tỳ Kheo phải luôn tâm niệm—Seven grounds for commendations a 
Monk must always think of —Thất Thù Diệu Sự Theo Kinh Phúng Tụng trong trường 
Bộ Kinh, một vị Tỳ Kheo nên luôn có bảy sự thù diệu —According to the Sangiti Sutta, a 
Monk should always have seven øgrounds for commendations. 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết hành trì học pháp, và khát vọng hành trì học pháp trong tương 
lai: Here a monk who 1s keenly anxious to undertake the training, and wants to persist In 
this. 

11) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai: Here a 
monk who 1s keenly anxious to make a close study of the Dhamma, and wants to persIst 
1n this. 

11) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng 
trong tương lai: Here a monk who 1s keenly anxious to get rid of desires, and wanfs to 
persist in this. 

iv) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai: Here a 
monk who tries to find solitude, and wants to persist In this. 

v)_ Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tỉnh tấn trong tương lai: Here 
a monk who arouses energy, and wants to persIst In this. 

VI) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm và khát vọng 
quán sát tự niệm trong tương lai: Sat-nepakke (p)—Here a monk who develops 
mindfulness and discrimination, and wants to persisf In this. 

vii) Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai: 
Here a monk who develops penetrative Insight, and wants to persist In this. 

5)_ Lạc trú bốn thiển: Pleasant abiding in the four jhanas—See Tứ Thiền in Chapter 169. 

6) Sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha: Dwell restrained with the 
restraint of the Patimokkha—See Giới in Chapter 36. 

7)_ Đầy đủ oai nghi chánh hạnh: Be perfect in conduct and resor—See Chapter 14 (A-4). 

8) Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt: See fear ¡n the slightest faults. 

9) Thọ lãnh và tu học các học pháp: Train by undertaking the training precepts. 


(A-10) Đại Xuất Thế 
Great Renunciqtion 


Một trong những nét nổi bật của câu chuyện về cuộc đời Đức Phật với sự kiện Ngài là 
một con người trong kiếp tái sanh lần cuối của mình. Tuy nhiên, tin tức này có thể làm 
cho người ta suy nghĩ lệch lạc, bởi vì Ngài không còn là một con người bình thường. Là 
một vị Phật thì không phải là người mà cũng không phải là thần linh, nhưng lại vượt xa 
bản chất của hai thứ vừa kể. Mặc dù sự xuất chúng này, truyền thống đạo Phật nhắc nhở 
một đời sống gương mẫu của Đức Phật trong giai đoạn làm người của Ngài như là một 


4758 


phương tiện đi vào vấn đề cơ bản về kiếp sống của con người, vấn đề đi đến sự giác ngộ 
là một giải pháp. Sau lần tái sinh cuối cùng, vị Bồ Tát được đặt tên là Tất Đạt Đa, có 
nghĩa là “một người có mục đích của mình thành tựu.” Những nhà tiên tri đương thời lập 
tức nhận ra rằng Ngài là một cậu bé đặc biệt. Ngay khi còn bé, Ngài đã có trong mình 32 
tướng hảo của một con người vĩ đại, chứng tỏ sự độc tôn của Ngài. Mẹ của Ngài sau khi 
hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng của mình, đã qua đời khi Ngài vừa mới sanh ra được 7 
ngày và tái sanh nơi cõi trời Đâu Suất. Tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa đã được tiên 
đoán hai lần và vào cả hai dịp đều cho thấy rằng Ngài sẽ là một vị vua của vũ trụ hoặc 
một vị Phật, khắp thế gian đều biết đến quyển lực và sự công bằng của Ngài, hoặc là 
một vị Phật, dẫn dắt đời sống tôn giáo và đưa nhân loại thoát khỏi vô minh. Nếu Thái tử 
Tất Đạt Đa theo đuổi đời sống của một bậc gia trưởng, Ngài sẽ trở thành một đại vương, 
nhưng nếu Ngài từ bỏ thế tục Ngài sẽ trở thành Phật. Các nhà tiên tri báo cho vua Tịnh 
Phạn sự kiện này để bảo đảm tương lai của hoàng tộc của đứa con trai của Ngài. Vua cha 
phải tìm cách ngăn chặn để không bao giờ cho Thái tử trông thấy những cảnh khốn cùng 
bất hạnh của cuộc sống. Vì vậy nhà vua cho xây ba tòa cung điện cho con trai mình và có 
đội quân bảo vệ, nhiệm vụ của họ là ngăn không cho Thái tử trông thấy những đặc tính 
thật sự mà con người phải trải qua. Thái tử Tất Đạt Đa Cô Đàm là một chàng trai trẻ đầy 
tài năng và cá tính độc đáo và Ngài vượt trội những người cùng lứa tuổi ở lãnh vực tài 
năng và học vấn. Được sống trong chăn êm nệm ấm cùng với tất cả những thỏa thích 
không thể tưởng được của cuộc sống trần tục, Ngài vẫn chưa biết được sự đau đớn của 
kiếp người mà không một ai có thể tránh được. Sử thi mô tả những cảnh huy hoàng tráng 
lệ chung quanh Ngài, không thiếu một thứ gì, ví dụ như lời ca tiếng hát trầm bổng của 
âm nhạc du dương với nhiều vũ nữ có sắc đẹp mê hồn và từng cung điệu cho mỗi mùa. 
Vào thời gian Thái tử kết hôn cùng công chúa Gia Du Đà La khi Ngài ở tuổi 29, sự việc 
dường như thể là Ngài sẽ tiến tới con đường nối nghiệp vua cha mà chẳng có mảy may 
ngờ rằng thế giới bên ngoài cung điện an toàn, có đầy những thỏa thích dục lạc này lại 
có một thực tế vô cùng nghiệt ngã. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Ngài ao ước được nhìn 
thấy những øì vượt qua những thành lũy của những người lính canh. Vua cha cố khuyên 
can Thái tử, nhưng thất bại, nên sau đó phải ra lệnh quét dọn làm sạch sẽ bất cứ điều gì 
có thể làm cho Thái tử khó chịu. Trong 4 lần đi dạo ngoài thành, theo truyền thống Phật 
giáo là “Bốn Hình Ảnh,” Thái tử Tất Đạt Đa đã đối mặt với lão bệnh và tử, và cuối cùng 
là hình ảnh một đạo sĩ khổ hạnh đang đi tìm con đường để vượt qua sự khổ. Ngài vô cùng 
xúc động với hình ảnh thứ tư này, và phát nguyện từ bỏ cuộc đời xa hoa của mình và đi 
tìm chân lý về thân phận con người. Sau khi đi đến quyết định này, Tất Đạt Đa trở về 
cung điện, ở đây Ngài được thông báo là vợ Ngài sanh cho Ngài một đứa con trai. Ngài 
không lấy làm vui sướng với tin mừng này và kêu lên “Một sự trói buộc (rahula) ra đời.” 
Do đó vua cha ra sắc lệnh đặt tên cho đứa cháu trai mình là La Hầu La. Trong cung điện, 
nhà vua dùng mọi nỗ lực để làm khuây khỏa nỗi lòng của Thái tử Tất Đạt Đa nhưng đều 
vô ích. Thái tử không còn quan tâm đến những dục lạc và hoàn toàn cảm thấy buồn ngủ 
trên chiếc ghế trường kỷ. Vào một nửa đêm khi Ngài tỉnh giấc rồi trông thấy những nàng 
ca kỹ và những vũ công xinh đẹp nằm sóng soài trong phòng khách của Ngài, đối với 
Ngài lúc này giống như những xác chết và cảm thấy tinh thần đau đớn. Ngài quyết định 
đi đến “sự xuất gia vĩ đại” ngay chính đêm đó Ngài ra lệnh cho người đánh xe là Xa Nặc, 
chuẩn bị cho mình ngựa Kiển Trắc. Trước khi rời bỏ cung điện, Ngài ghé qua căn phòng 


4759 


của vợ mình, đứng ở ngưỡng cửa và ngửi thấy mùi hoa lài, lòng Ngài đầy xao xuyến. 
Ngài trông thấy công chúa Gia Du Đà La nằm ngủ với bàn tay tựa trên mình La Hầu La, 
lòng Ngài thôi thúc muốn ấm đứa con thơ của mình vào lòng lần cuối, nhưng Ngài không 
dám làm như vậy vì sợ rằng mình sẽ đánh thức họ và như thế sẽ cẩn trổ cho sự ra đi của 
mình. Trong những lúc bình thường, việc rời bỏ cung điện là không thể xảy ra, có hàng 
trăm binh sĩ vũ trang ở các cổng thành. Nhưng một vị trời mở cổng thành trong khi những 
vị khác làm giảm bớt âm thanh của tiếng vó ngựa Kiển Trắc rồi đưa những người dân 
trong thành vào giấc ngủ say. Nhanh chóng vượt qua không trung cùng với mọi tỉnh tú 
trên bầu trời, Thái tử Tất Đạt Đa, Xa Nặc và ngựa Kiển Trắc đến bờ sông Anoma. Ở đó 
Thái tử khuyên Xa Nặc nên trở về hoàng cung để báo tin cho hoàng gia về sự ra đi của 
Ngài. Con ngựa Kiền Trắc không chịu đựng được sự chia ly với chủ mình và chết ngay 
tại chỗ lúc ấy. Nó được tái sinh vào cõi trời 33 tầng. Cởi bỏ y phục của hoàng gia, Thái 
tử dùng chiếc gươm của mình cắt đứt mái tóc đợn sóng, xong rồi tung lên trời và nói: 
“Nếu ta trở thành Phật, hãy để những tóc này nằm yên trên bầu trời, nếu không hãy để 
nó rơi xuống đất.” Với thiên nhãn, vị trời Đế Thích thấy được nên vội nắm bắt lấy mớ 
tóc ấy và cho vào chiếc hộp ngọc. Một vị Phạm Thiên dâng cho Thái tử ba bộ y, một 
chiếc bát và những vật dụng của một nhà sư: một dao cạo, một cây kim, một cái lọc 
nước, và một chiếc thắt lưng. Từ đây Thái tử Tất Đạt Đa cất bước trên con đường không 
thể từ bỏ được để đi đến giải thoát trí tuệ hoàn hảo và hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa 
khổ đau—One of the most prominent features of the Buddha's Iife-story is the fact that in 
his final existence he was human. This information can be misleading, however, because 
he was much more than an ordinary person. Being a Buddha 1s being neither human nor 
god, but going beyond the nature of both. In spite of this distinction, the Buddhist tradition 
recalls the exemplary life of the Buddha In his human phase as a means of Introducing 
the basic problem of human existence, the problem to which enliphtenment 1s the 
solution. After his final birth the Bodhisattva was named Siddhartha, meaning “one whose 
goal 1s accomplishmernt.” The seers Immediately recognized that he was a special child. 
Even In infancy he bore the thirty-two marks of a great man, attesting to his uniqueness 
(see Thirty-two auspIclous marks). His mother, her mission accomplished, died seven 
days after his birth and was reborn amid the contented gods of the Tusita Heaven. 
Siddhartha”s future was prophesied twice on both occasions 1t was revealed that he would 
be either a universal king, known throughout the lands for his power and Justice, or a 
Buddha, leading a religious life and setting humankind free from 1gnorance. If Siddhartha 
followed the life of a householder he would become a great king, but If he renounced the 
world he would become a Buddha. King Suddhodana was told that in order to ensure his 
son”s royal future, he must prevent him from ever seeing the miseries of life. The king 
thus built three palaces for his son, and surrounded them with guards whose duty was to 
prevent the prince from seeing the true character of human experience. Siddhartha 
Gautama was a unique and talented youth. His radiance knew no bounds and he excelled 
his contemporarles In skill and learning. Cushioned by all the imaginable delights of 
worldly life, he remained Ignorant of the inevitable pain of the human condition. The 
Buddhacharita describes his splendid surroundings in great detail, evoking, for example, 
the soft voices and charming music of many dancing girls and the radiant pavilions suited 
{o every season. In time the prince married the falr Yasodhara, and at the age of twenty- 


4760 


nine 1t seemed as 1f he would proceed along the road to kingship without ever suspecting 
the outside the delights of his secure haven there was mụuch harsher reality. One day, 
however, he wished to see beyond the perimeter of his guarded dwellings. The king tried 
to dissuade him, but on failing in this attempt he ordered the city to be cleared of anything 
that might discomfort the prince. In four outinsgs, known 1n the Buddhist tradition as “the 
Four Sights,” Siddhartha encountered old age, disease, death, and finally, an ascetic who 
was seeking a way to transcend such suffering. He was deeply affected by this fourth 
encounter and vowed to abandon his princely life and seek the truth about the human 
condition. Having taken this resolve, Siddhartha returned to the palace, where he was 
notified that his wife had given birth to a son. He could not find happiness In this, and 
retorted, “A fetter (Rahula) has been born.” The king consequently decreed that his 
grandson should be named “Rahula”. At the palace all attempts to entertain Siddhartha 
failed. He was no longer 1nterested In the delights of the senses and merely fell asleep on 
the couch. When he awoke In the middle of the night he saw the beautiful singers and 
dancers sprawled inelegantly over his parlor, they seemed to him like corpses and caused 
him mental anguish. He resolved to carry through his “great renunciation” that very night 
and Instructed his charioteer Chandaka to prepare his great horse Kanthaka. Before 
leaving the palace, he visited his wIfeˆs chambers. Standing at the threshold and smelling 
the Jasmine, his heart was filled with longing. He saw the falr Yasodhara sleeping with 
her hand resting on Rahula, and felt the urge to pick his son up for the last time, but he 
dịd not dare to do so for fear that he might wake them and Jeopardize his departure. 
Under normal circumstances leaving the palace would have been Iimpossible. There was 
hundreds of armed men at each of the town's massive gates. But one heavenly deva 
gently swung open the gate while others muffled the sound of Kanthaka”s hoofs and 
plunged the town”s inhabitants Iinto a deep slumber. Swiftly riding through the atr, 
accompanied by celestial hosts of all kinds. Siddhartha. Chandaka, and Kanthaka arrived 
at the river Anoma. There the Bodhisattva did Chandaka to return to the palace to inform 
his family of his departure . Kanthaka could not bear to part with his master and died on 
the spot. He was reborn In the Tavatimsa Heaven, the Heaven of the Thirty-Three Gods. 
Shedding his royal attire, the Bodhisattva cut off his flowing hair with one stroke of his 
sword and tossed 1nto the air, saying, “If I am to become a Buddha, let 1t remain In the 
sky; 1Ý not, let it fall to the ground.” With his divine eye, Indra, king of the gods, saw this 
gesture and caupht the Bodhisattvaˆs hair in Jewel casket. The god Brahma offered the 
Bodhisattva three saffron robes, an alms bowl, and the other requisites of a monk: a razor, 
a needle, a water strainer and a belt. Siddhartha was now set on the irrevocable path to 
liberation, at the end of whích he would attain perfect wisdom and completely extinguish 
the flame of suffering. 





4/61 


(A-11) Lời Phật dạy về “Xuất Gia ” 
The Buddha)s teachings on “Pravraqj ” 


(ID Tổng quan về Lời Phật dạy về “Xuất Gia ”—An overview oƒ the Buddha?s teachings on 


* Pravraj ”: Đức Phật thường khuyên tứ chúng: “Các người từ bỏ là từ bỏ những gì không 
phải của các người. Danh không phải của các người, vậy các người nên từ bỏ. Vật chất 
không phải của các người, các người nên từ bỏ. Thân không phải là của các người, thân 
được tạo tác bởi năm uẩn, vậy các người nên từ bỏ nó. Ngay cả tâm cũng không phải là 
của các người (nó là một trong ngũ uẩn), vậy các người nên từ bỏ nó.”—The Buddha 
always advised his disciples: “You renounce what 1s not yours. Name 1s not yOurs, so you 
should renounce 1t. Material 1s not yours, so you should renounce 1t. Body 1s not yOurs, If 
1S composed by the five agsgregates, so you should renounce 1t. Even the mind 1s not yOur, 
1f 1s one of the five aggregates, so you should renounce It.” 


(II) Lời Phật dạy về “Xuất Gia” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha°s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


1) 


*Prayrqj ” im the Dharmapada Sutra: 

Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng 
mặc còn hơn—Wearing a yellow saffron robe with an impure mind. What wIll the robe 
do If truthfulness 1s lacking and discipline or self-control 1s denied? (Dharmapada 9). 

Rời bổ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tỉnh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người 
như thế đáng mặc áo cà sa—He who drops all stain, stands on virtue, learns discipline 
and speaks the truth. Then the yellow robe wIll fit hm (Dharmapada 10). 

Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn 
lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ——A mendicant who delights in earnestness, 
who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all 
his fetters both great and small (Dharmapada 32). 

Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người 
gần tới Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước—A mendicant who 
delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, he 1s In 
the presence of Nirvana (Dharmapada 33). 

Hàng Tỳ Kheo đi vào xóm làng để khất thực ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi 
đi chứ không làm tổn thương về hương sắc—As a bee, without harming the flower, ifs 
color or scent, flies away, collecting only the nectar, even so should the sage wander In 
the village (Dharmapada 49). 

Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, 
không dùng đao gậy gia hại sanh linh, thì chính người ấy là một Thánh Bà la môn, là Sa 
môn, là Tỳ khưu vậy —He who strictly adorned, lived in peace, subdued all passions, 
controlled all senses, ceased to 1nJure other beings, 1s indeed a holy Brahmnn, an ascetic, 
a bhikshu (Dharmapada 142). 

Trong hết thảy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở 
thành hàng Tỳ Kheo thanh tịnh—The worst taInt 1s ignorance, the greatest taint. Ohl 
Bhikshu! Cast aside this taint and become taintless (Dharmapada 243). 


4762 


8) Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng 
Ty Kheo vậy!—A man who only asks others for alms 1s not a mendicant! Not even 1f he 
has professed the whole Law (Dharmapada 266). 

9) Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo— 
A man who has transcended both good and evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding in this world, 1s indeed called a bhikshu (Dharmapada 267). 

10) Chẳng phải do giới luật đầu đà, chẳng phải do nghe nhiều học rộng, chẳng phải do chứng 
được tam muội, chẳng phải do ở riêng một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui xuất 
gia, phàm phu không bì kịp.”—Not only by mere morality and austerities, nor by much 
learning, nor even by serene meditation, nor by secluded lodging, thinking “I enJoy the 
bliss of renunciation, which no common people can know.” (Dharmapada 271). 

11) Các ngươi chớ vội tin những điều ấy khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ —Do 
not be confident as such until all afflictions die out (Dharmapada 272). 

12) Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; chế phục được mũi, lành 
thay; chế phục được lưỡi, lành thay—It is good to have control of the eye; it is good to 
have confrol of the ear; 1t 1s good to have control of the nose; 1t 1s good to have control of 
the tongue (Dharmapada 360). 

13) Chế phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế phục được tâm ý, 
lành thay; chế phục được hết thẩy, lành thay. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì 
giải thoát hết thẩy khổ—It is good to have control of the body; it is good to have control 
of speech; it 1s good to have control of everything. A monk who 1s able to control 
everything, 1s free from all suffering (Dharmapada 361). 

14) Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiền định, riêng ở một 
mình, thanh tịnh và tự biết đây đủ, ấy là bậc Tỳ kheo—He who controls his hands and 
legs; he who controls his speech; and in the highest, he who delights in medifation; he 
who Is alone, serene and contented with himself. He 1s truly called a Bhikhshu 
(Dharmapada 362). 

15) Tỳ kheo nào điều nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo và tịch tịnh, thì khi diễn bày pháp 
nghĩa, lời lẽ rất hòa ái rõ ràng— The Bhikhshu who controls his tongue, who speaks 
wisely of the Dharma, who 1s pure and humble, his speech 1s indeed sweet (Dharmapada 
363). 

16) Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên Chánh-pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhờ tưởng 
pháp, thì sẽ không bị thối chuyển khỏi tịnh đạo—That Bhikhshu who dwells in the 
Dharma (makes the Dharma his own garden); who delights in the Dharma; who meditates 
on the Dharma, will never fall away from the pure path (Dharmapada 364). 

17) Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ thèm muốn điều người khác đã chứng. Tỳ kheo 
nào chỉ lo thèm muốn điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được tam- 
ma-địa (chánh định)—Let”s not despite what one has received; nor should one envy the 
gain of others. ÀA monk who envies the gain of others, does not attain the tranguility of 
meditation (Dharmapada 365). 

18) Hàng Tỳ kheo dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh hiểm, cứ sinh hoạt thanh tịnh 
và siêng năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi—Though receiving little, 1ƒ a 
Bhikhshu does not disdain his own gains, even the gods praise such a monk who Just 
keeps his life pure and industrious (Dharmapada 366). 


4763 


19) Nếu với thân tâm không lầm chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không ta và của ta nên không 
lo sợ. Người như vậy mới gọi là Tỳ kheo—He who has no thought of “I” and “mine,” for 
whatever towards his mind and body he does not grieve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Dharmapada 367). 

20) Hàng Tỳ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới 
tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường)—A Bhikhshu who abides ¡in loving- 
kindness, who 1s pleased with with the Buddha”s Teaching, wIÏll attain to a state of peace 
and happiness, and emancipate from all conditioned things (Dharmapada 368). 

21) Tỳ kheo múc nước trong chiếc thuyền nầy, hễ nước hết thì thuyền nhẹ và mau đi; Cũng 
như thế, đoạn trừ tham dục và sân nhuế trong thân nầy, hễ tham dục hết thì mau chứng 
đến Niết bàn—When you empty the water in this boat, it will move faster. In the same 
mamner, IŸ you cut off passion and hatred in yourself, you wIll reach Nirvana faster 
(Dharmapada 369). 

22) Tỳ kheo nào đoạn được năm điều phiển não: tham, sân, si, mạn, nghi; bỏ được năm 
điều: tham ái sắc, tham ái vô sắc, lừa đảo, phóng dật, và si mê; siêng tu năm điều: tín, 
tấn, niệm, định, huệ; vượt khỏi năm điều say đắm: tham ái, sân hận, si mê, tà kiến. Ta 
gọi là người đã vượt qua dòng nước lũ—He who cuts off five: lust, hatred, ignorance, 
egoIsm, doubt; renounces five: attachment to form, to formless, to conceit, to restlessness, 
and Ignorance; cultivates five more: faith, effort, watchfulness, concentration, wIisdom. A 
monk who escapes from the five fetters: lust, hate, delusion, pride, false views; 1s called 
one who has crossed the flood (Dharmapada 370). 

23) Này các Tỳ Kheo, hãy mau tu thiển định! Chớ buông lung, chớ mê hoặc theo dục ái. 
Đừng đợi đến khi nuốt hườn sắt nóng, mới ăn năn than thở—Meditate monk! Meditate! 
Be not heedless. Do not let your mind whirl on sensual pleasures. Dont wait until you 
swallow a red-hot Iron ball, then cry, ““This 1s sorrow†!” (Dharmapada 371). 

24) Không có trí huệ thì không có thiển định, không có thiển định thì không có trí tuệ. Người 
nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến Niết bàn—There is no concentration in one 
who lacks wIisdom, nor 1s there wIsdom In him who lacks concentration. He who has both 
concentration and wisdom 1s near Nirvana (Dharmapada 372). 

25) Tỳ kheo đi vào chỗ yên tĩnh thì tâm thường vắng lặng, quán xét theo Chánh pháp thì 
được thọ hưởng cái vui siêu nhân—A monk who has retired to a lonely place, who has 
calmed his mind, who perceives the doctrine clearly, experlences a Joy transcending that 
of men (Dharmapada 373). 

26) Người nào thường nghĩ đến sự sanh diệt của các uẩn, thì sẽ được vui mừng hạnh phúc. 
Nên biết: người đó không bị chế—He who always reflects on the rise and fall of the 
aggregates, he experiences Joy and happiness. He is deathless (Dharmapada 374). 

27) Nếu là bậc Tỳ kheo sáng suốt, dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo nhiếp hộ các căn và biết 
đủ, hộ trì giới luật—A wise monk must first control the senses, practise equanimity, 
follow discipline as laid down In the sutra (Dharmapada 375). 

28) Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh; được vậy, họ là người nhiều vui 
và sạch hết khổ não—Let him be cordial in his ways and refined in behavior; he is filled 
with Joy and make an end of suffering (Dharmapada 376). 


4764 


29) Cành hoa Bạt-tất-ca bị úa tàn như thế nào, thì Tỳ kheo các ông, cũng làm cho tham sân 
úa tàn thế ấy—You should cast off lust and hatred just as the jasmine creeper sheds it 
withered flowers (Dharmapada 377). 

30) VỊ Tỳ kheo nào thân ngữ thanh tịnh, tâm an trú tam muội, xa ha nơi dục lạc, Ta gọi họ là 
người tịch tịnh—The monk whose body 1s calm, whose mind and speech are calm, who 
has single- mindedly, and who refuses the world”s seductions (baifs of the world), 1s truly 
called a peaceful one (Dharmapada 378). 

31) Các ngươi hãy tự kỉnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh! Tự hộ vệ và chánh niệm theo 
Chánh pháp mới là Tỳ kheo an trụ trong an lạc—Censure or control yourself. Examine 
yourself. Be self-guarded and mindful. You will live happily (Dharmapada 379). 

32) Chính các nươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các 
ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa 
mình —You are your own protector. You are your own refuge. Try to control yourself as a 
merchant controls a noble steed (Dharmapada 380). 

33) Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới 
tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường)—He who ¡s full of joy, full of faith in the 
Buddhaˆs Teaching, wIll attain the peaceful state, the cessation of conditioned things, and 
supreme bliss (Dharmapada 381). 

34) Những Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ mà siêng tu đúng giáo pháp Phật Đà, là ánh sáng chiếu soi 
thế gian, như mặt trăng ra khỏi mây mù ——The Bhihkshu, though still young, ceaselessly 
devotes himself to the Buddha”s Teaching, 1llumines this world like the moon escaped 
from a cloud (Dharmapada 382). 


(HI)Lời Phật dạy về “Xuất Gia” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha°s 
teachings on “Pravrqj ” in the Forty-Two Secfons Sufra: 

I) Đức Phật dạy: “Người xuất gia làm sa Môn thì phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, 
thấu triệt giáo pháp của Phật, hiểu pháp vô vi. Bên trong không có cái để được, bên 
ngoài không có chỗ để cầu. Tâm không chấp thủ nơi đạo, cũng không hệ lụy bởi nghiệp, 
không có suy tưởng, không có tạo tác, không có tu, không có chứng, chẳng cần trải qua 
các Thánh vị mà tự thành cao tột, đó gọi là Đạo.”—The Buddha said: “Sramanas who 
have left the home-life renounce love, cut (uproot) desire and recognize the source of 
ther minds. They penetrate the Buddha*s Wonderful Dharmas and awaken to 
unconditioned dharmas. They do not seek to obtain anything internal; nor do they seek 
anything external. Their minds are not bound by the Way nor are they tied up in Karma. 
They are without thoughts and without actions; they neither cultivate nor achieve 
(certify); they do not need to pass through the various stages and yet are respected and 
revered. This 1s what 1s meant by the Way.” (Chapter 2). 

2) Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị Sa Môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật 
thì phải xả bỏ của cải thế gian, làm khất sĩ, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa và 
chỉ ăn cho khỏi đói, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không để trở lại lần thứ hai. Điều 
làm cho người ta ngu muội là Ái và Dục.”—The Buddha said: “By shaving their heads 
and beards, they become Saramanas who accept the Dharmas of the Way. They renounce 
worldly wealth and riches; beg for food with moderation (moderate needs or not to 
acqurre too many things); take only one meal at noon and eat only enough to satIsfy theIr 


3) 


4) 


5) 


Ù 
2) 
3) 


4765 


hunger and are careful not to return. Craving and desire are at the roots of what cause 
people to be stupid and confused (obscured).” (Chapter 3). 

Đức Phật dạy: “Sa Môn hành đạo, đừng như con trâu kéo vất vả; thân tuy có tu tập mà 
tâm không tu tập. Nếu tâm thật sự tu tập thì không cần hình thức bên ngoài của thân.”—— 
The Buddha said: “A Sramana who practices the Way should not be like an ox turning a 
millstone because an ox 1s like one who practices the way with his body but his mind 1s 
not on the Way. If the mind is concentrated on the Way, one does not need the outer 
practices of the body.” (Chapter 40). 

Đức Phật dạy: “Người hành đạo giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm 
mà không dám nhìn hai bên, đến khi ra khỏi bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi. Người Sa 
Môn phải luôn quán chiếu tình dục còn hơn bùn lây, một lòng nhớ Đạo mới có thể khỏi 
bị khổ vậy.”—The Buddha said: “One who practices the way is like an ox that carries a 
heavy load through deep mud, the work 1s so difficult that he dares not glance to the left 
or ripht. Only when he gets out of the mud he 1s able to rest. Likewise, the Sramana 
should look upon emotlon and desire as deep mud and with an undeviating mind, he 
should recollect the Way, then he can avoid suffering.” (Chapter 41). 

Đức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua kẽ hở, xem vàng ngọc quý giá như 
ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, xem 
cửa phương tiện như các vật quý giá hóa hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy 
vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiển định như núi Tu Di, 
xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp 
bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa.”—The Buddha said: 
#J look upon royal and official positions as upon the dust that floats through a crack. I look 
upon the treasures of gold and Jade as upon broken tiles. I look upon clothing of fine silk 
as upon coarse cotton. I look upon a great thousand world-system as upon a small nut. I 
look upon the door of expedient means as upon the transformations of a cluster of Jewels. 
I look upon the unsurpassed vehicle as upon a dream of gold and riches. I look upon the 
Buddha-Way as upon flowers before my eyes. I look upon Zen Samadhi as upon the 
pIlar of Mount Sumeru. I look upon Nirvana as upon being awake day and night. I look 
upon deviancy and orthodoxy as upon the one true ground. I look upon the prosperIty of 
the teaching as upon a tree during four seasons.” (Chapter 42). 


(B) Sa Môn 
Sramana (sk£) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Sa Môn 
Overview and Menaings 0ƒ Sramana 


Xuất gia ly dục: Who have left their families and forsaken all the passions. 

Không còn bị ngoại trần lôi cuốn: Who are uncontaminated by outward attractions. 
Thương xót chúng sanh mọi loài và không còn uế trược: Who are merciful to all and 
1mpure to none. 


4) 
5) 
6) 
?) 
8) 


3) 


4766 


Không còn quá vui vì hạnh phúc hay quá buồn vì khổ đau: Who are not elated by joy nor 
harrowed by distress. 

Kham nhẫn chịu đựng bất cứ thứ gì có thể xãy đến: Who are able to bear whatever may 
come. 

Thanh bần: Poverty. 

Tịnh tâm: Purity of mind. 

Cần tức (chuyên cần và tịch tĩnh nơi tâm không còn dục vọng): Diligent quieting— 
Quieting of the mind and the passlons. 

Thành tựu khổ hạnh: Toilful achievement. 


10) Tu hành khổ hạnh: Ascetics of all kinds. 
11) Nhà tu Phật giáo, từ bổ gia đình, từ bỏ dục vọng, cố công tu hành và thanh bần tịnh chí: 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


Buddhist monk or Buddhist priest who have left their families, quitted the passions and 
have the toilful achievement (công lao tu hành). Diligent quieting (Cần tức) of the mind 
and the passions, Purity of mind (tịnh chí) and poverty (bần đạo). 


(B-2) Sa Môn bất kính vương giả 
Sramanas Do Not Have to Honor Royalty 
See Chapter 14 (A-7) 


(B-3) Những giới mà một vị Sa Môn không được phạm phải 
Sramanas cannot violate any 0ƒ the ƒollowing precep£s 


Đức Phật muốn Sa Môn trở thành những bậc thầy đức độ, trí tuệ, vị tha và có đạo tâm, 
dành hết cuộc đời cho việc tu tập nhằm đạt tới trí tuệ cao siêu nhất, nên Ngài chế ra 217 
giới, hoặc 250 giới trong Luật Tạng, bao gồm: những giới luật trọng yếu, những giới luật 
nhằm chế ngự các căn, những giới luật về sự thọ lãnh và dùng thức ăn, sự kiêng cử ăn 
uống, y phục, và những giới luật nhằm hướng đến cuộc sống thanh tịnh. Ngoài ra, theo 
Kinh Phạm Võng, một vị Sa Môn chân chính không được phạm phải các giới căn bản sau 
đây —The Buddha wants a Sramana to become the most virtuous, Intelligent, unselfish 
and sprritually minded person who would devote his whole life to the acquisitlon of the 
highest wisdom, so He sets 217 or 250 precepts for a Sramana In the Vinaya, including 
Principal Disciplinary Rules (Patimokkha Samvwara Sïla), Observances for the repression 
of the senses (Indriya Samvara Sila), Regulations for Justly procuring and using food, diet, 
robes (Paccaya Sannissita Sila), and Directions for leading an unblemished life (Ajivapari 
Suddha Sila). Besides, according to the Brahmajala Sutra, a true Sramana cannot violate 
any of the following precepts: 

Sát sanh: Killing or destroying the life of beings. 

Trộm cắp: Stealing. 

Dối trá phô trương quyền phép để lừa gạt người: False exhibition of occult powers to 
deceive people. 

Dâm dục dưới bất cứ hình thức nào: Sexual incourse in any forms. 

Vọng ngữ: Lying. 


4767 


6)_ Nói xấu: Defaming. 

7)_ Dùng lời thô bỉ để mắng chửi: Using harsh and reproaching language. 

8) Tán gẫu thị phi: Idle talks. 

9) Đọc hay nghe những chuyện thần thoại hoang đường: Reading or hearing fabulous stories 
and tales. 

10) Uống những chất cay độc: Use intoxicants. 

11) Ăn phi thời: Eat at unseasonable times. 

12) Múa hát và đi xem múa hát: Dancing, singing and watching shows. 

13) Đeo tràng hoa, hoặc xem chuỗi tràng hạt như đồ trang sức: Wear garlands or try to 
decorate rosary beads as garlands. 

14) Thoa phấn: Wear scents. 

15) Xức dầu thơm: Wear perfumes. 

16) Nằm, ngồi giường, đi văng hoặc ghế cao và rộng: Using high and broad beds, couches or 
Seafs. 

17) Nhận tặng phẩm bằng vàng, bạc, thóc, lúa và thịt: Receive presents of gold, silver, raw 
grain and meat. 

18) Nhận trâu, bò, voi, heo, vân vân: Receive cattle, elephants, and pigs, etc. 

19) Làm mai mối cho người thường trong hôn nhân: Play the role of a match-maker. 

20) Lầm liên lạc cho người thế tục: Carry messages to and from for laypeople. 

21) Mua bán: Buying and selling. 

22) Lường gạt, hối lộ, lừa bịp và gian lận: Cheating, bribing, deception, and fraud. 

23) Giam cầm, cướp bóc và đe dọa người khác: Imprisoning, plundering, and threatening 
others. 

24) Thực hành những nghề nghiệp và yêu thuật như bói toán, chiêm tinh, xem tướng, coi tay, 
và các ma thuật khác: Practice certain specifiied magical arts and sclences, such as 
fortune-telling, astrological preictions, palmistry, and other sciences, that go under the 
name of magIc. 


(B-4) Những định nghĩa khác liên hệ đến Sa Môn 
QOther definiHons that are related to the Sramana 


1. Sœ Môn Nhị Chúng: Hai loại Sa Môn—Two kinds of Sammatiya: 

a) Chánh mệnh sa môn: Monk who makes his living by mendicancy (right livelihood for a 
monk). 

b) Tà mệnh sa môn: Monk who works for a living (Iimproper way of living). 

2.. Sa Môn Quả: The fruit, or rebirth resulting from the practices of the sramana. 

3. Sœ Môn Thống: Vị Tăng Thống các Tăng Đồ trong nước, được bổ nhậm bởi các vua đời 
nhà Ngụy——The national superintendent of archbishop over the Order appointed under 
Weli dynasty. 


4768 


(B-4) Những lời Phật dạy về “Sa Môn ” 
The Buddha”s teachings on “Sramana ” 


(D Những lời Phật dạy về “Sa Môn ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


l) 


2 


3) 


*Sramana ” in the Dharmapada Sufna: 

Hàng Sa-môn (Mâu N¡) đi vào xóm làng để khất thực ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy 
mật rồi đi chứ không làm tổn thương về hương sắc—As a bee, without harming the 
flower, 1ts color or scent, flies away, collecting only the nectar, even so should the sage 
wander In the village (Dharmapada 49). 

Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng Tỳ Kheo đệ tử Phật, hãy biết 
rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát —One is 
the path that leads to worldly gain, and another is the path leads to nirvana. Once 
understand this, the monks and the lay disciples of the Buddha, should not reJotce In the 
praise and worldly favours, but cultivate detachment (Dharmapada 275). 

Chư Phật thường dạy: “Niết bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. 
Xuất gia mà não hại người khác, không gọi là xuất gia Sa-môn.”—The Buddhas say: 
“Nirvana 1s supreme, forebearance 1s the hipghest austerity. He 1s not a recluse who harms 
another, nor 1s he an ascetic who oppresses others."” (Dharmapada 184). 


(IH) Những lời Phật dạy về Sa Môn trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's 


Ù) 


2 


teachings on Sramandas in the Sufra In Forty-Two SecHons: 

Trong chương 1, Đức Phật dạy: “Từ giả gia đình cha mẹ, xuất gia học đạo, thấu rõ vi 
Diệu Pháp, được gọi là bậc Sa Môn.”—In chapter 1, the Buddha said: “I[hose who leave 
home and parents lead a reclusive life (renunciation) and understand the Wonderful 
Dharma are called “Saramanas.” 

Trong chương 3, Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị Sa Môn, lãnh thọ 
giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, làm khất sĩ, mong cầu vừa đủ, giữa 
ngày ăn một bữa và chỉ ăn cho khỏi đói, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không để trở 
lại lần thứ hai. Điểu làm cho người ta ngu muội là Ái và Dục.”——In chapter 3, the Buddha 
said: “By shaving their heads and beards, they become Saramanas who accept the 
Dharmas of the Way. They renounce worldly wealth and riches; beg for food with 
moderafion (moderate needs or not to acquire too many things); take only one meal at 
noon and eat only enouph to satisfy their hunger and are careful not to return. Craving 
and desire are at the roots of what cause people to be stupid and confused (obscured).” 





4769 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-FIVE 


Khất Thực và Khất Sĩ 
To Becg For Food 
and Mendicanfs 


(A) Khất Thực— To Beg For Food 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Khất Thực— Overview and Meanings oƒ Mendicaney 
(I) Tổng quan về Khất Thực—An overview oƒ Mendicanecy. 

(II) Nghĩa chung của Khất Thực—General meanings o‡ Mendicancy. 


(A-2) Phân loại Khất Thực — Categories 0ƒ “Alms-begging ” 

(I_ Khất Thực Bình Đẳng— The impartiality oƒ alms-begging: 

(I) Khất Thực Quá Duyên. 

(HI)Khất Thực Tứ Phân— The ƒour division oƒ the mendicanf`s dole. 

(IV)Tứ Sự—Saindhawa (skt). 

(V) Hành Tứ Y— The ƒour oƒ ascetic practictioners. 

(VI)Trì bình hay khất thực— Pinda-pafa (p). 

(VII)Thiền duyệt vi thực— Food oƒ Bliss oƒ Meditation. 

(VII)Những lời Phật dạy vê Khất Thực trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Begging” ín the Dharmapada Sutra: 


(B) Hành Cước Tặăng— Wandering-on-ƒoot Mĩonks 


(C) Thực Phẩm theo quan điểm Phật Giáo— Food in Buddhist Point oƒ View: See Chapter 
130. 

(C-1) Thực Phẩm Thanh Tịnh— Clean Food 

(I)_ Thực phẩm— Food. 

(H) Các loại thực phẩm khác— Other kinds oƒ food. 

(C-2) Tịnh Nhục— Clean Flesh— Pure meat for a monk— See Chapter 130. 


(D) Phong cốt của một bậc Khất SE— The Dignity of a Mendicant: 


(E) Kinh Khất Thực Thanh Tịnh— Pindapataparisuddhisuttam (p) 

( Tổng quan về Kinh Khất Thực Thanh Tịnh -An overview o‡ . the 
Pindapataparisuddhisuttam. 

(II) Chỉ tiết về Kinh Khất Thực Thanh Tịnh— Details oƒ the Pindapataparisuddhisuttam: 

(A) Hạn Chế Ngũ Thức Tiếp Xúc với Ngũ Trâần— Minimize the Five Consciousnesses to meet 
with the Pancavisayarasa (Five Dusts or Five indulgences oƒ the senses). 


4770 


(B) Hạn Chế Ngũ Dục— Minimize the Five Desires: See Ngũ Dục in Chapter 43. 

(C) Chế ngự năm triền cái—Overcome the ƒive hindrances: See Ngũ Triền Cái in Chapter 38 
(B) aI). 

(D) Liễu Tri Ngũ Thủ Uẩn— Thoroughly Understanding the Five Skandhas. 

(E) Tu Tập Tứ Niệm Xứ— To Culivate the Four kinds oƒ Mindfulness: See Chapter 118. 

(F) Tu Tập Tứ Chánh Câần— To Cultivate the Four Right Efforts: See Chapter 21 (B-2). 

(G) Tu Tập Tứ Như ý Túc— To Cultivate the Four Sufficiences: See Chapter 21 (B-3). 

(H) Tu Tập Ngũ Căn— To Culivate the Pancendriyami (Five Faculriies): See Chapter 21 (B-4). 

(I) Tu Tập Ngũ Lực— To Cultivate the Panca-balani (Five Powers): See Chapter 21 (B-5). 

(J) Tu Tập Thất Bồ Đề Phẩn— To Cultivate the Sapta-bodhyangani (The seven Bodhyanga): 
See Chapter 21 (B-6). 

(K) Tu Tập Bát Thánh Đạo—To Cultivate the Eighffold Noble Truth: See Chapter 20 (Part 
Two). 

(L) Tu Tập Chỉ Quán— To Cultivate Samatha and Vipasyana: See Chapters 60 and 61. 

(M) Giác Ngộ và Giải Thoát— Enlightenment and Emancipation: See Chapters 62 and 117. 


6|U8:17©01Ê*1170/101/0|| 
MARIKCER ST0NE 
[32210011031 711/4000.017 





(Nơi Đúc Phật đản sanh-Lâm Tỳ Ni) 


47/1 


(A) Khất Thực 
To Becg For Food 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Khất Thực 
Overview and Meanings 0ƒ Mendicancy 


(D Tổng quan về Khất Thực—An overview oƒ Mendicancy: Khất thực của Tăng nhân. 


Nghĩa đen có nghĩa là “cầm bát.” Có nhiều hình thức khất thực, nhưng các vị sư trong các 
tịnh xá của hệ phái Tăng Già Khất Sĩ thường đi thành nhóm từ 10 đến 15 vị, đi thật 
chậm, chân không, và đi từng bước một xuyên qua phố thị, các ngài thường nhìn xuống 
đất và không nói chuyện. Khất thực là sống đúng theo chánh mạng của một nhà sư, 
ngược lại với những vị sư mà còn đi làm thì gọi là sống theo tà mạng. Ngoài ra khất thực 
còn tạo cho chư Tăng phẩm chất khiêm cung từ tốn, cũng như không trau tria cuộc 
sống—Religious mendicancy-—To beg for food. Literally “holding the bowl.” There are 
many forms of mendicancy, but monks in monasteries of Sangha Bhiksu Sect usually do 
If in øroup of ten or fifteen. As they walk very slowly (bare-footed and step by step) 
through the streets of a town, face down, without speaking. Mendicancy 1s the right 
livelihood of a monk. To work for a living 1s an improper life. In addition, mendicancy 
keeps a monk humble, and frees him from cares of lIfe. 


(II) Nghĩa chung của Khất Thực— General meanings 0ƒ Mendicancy: 


Ù 


2) 
a) 


b) 


Cúng dường phẩm vật lên chư Tăng Ni là một trong những phần quan trọng nhất trong tu 
tập theo Phật giáo. Tại Á châu, không phải là chuyện lạ khi thấy chư Tăng đi vào các 
làng mạc vào buổi bình minh với bát khất thực của họ. Họ đi từ nhà này qua nhà khác 
cho đến khi có ai đó dâng cúng thực vật, đến khi đầy bát thì quay trở về tịnh xá độ ngọ. 
Chư Tăng Ni rất biết ơn cho những thực vật mà họ thọ dụng vì họ không chọn lựa thức 
ăn. Đây cũng là cơ hội cho Phật tử tại gia thực tập hạnh cúng dường bố thí. Tại vài xứ mà 
hạnh tu khất thực ít phổ biến hơn thì Phật tử tại gia đi đến các tự viện cúng dường phẩm 
vật và thực phẩm——Offering food to monks and nuns is one of the most important parts of 
Buddhist practice. In Asia, If 1s not unusual to see monks walking towards the villages 
early in the morning carrying their alms bowls. They go from house to house until 
someone offers them food, until their bowls filled with food and return to the monastery 
to eat before noon. Since monks and nuns do not choose their food, they learn to be 
grateful for whatever they are given. This practice helps them not to be greedy. It also 
gives the laity an opportunity to practice giving. Going out to collect food 1s less common 
1n some countfries so the laity goes to the monastery to make offerings of food. 

Uy nghi mang bình khất thực —The fine manner of carrying the alms bowl: 

Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên giữ gìn bát khất thực một cách trân quý: A Bhiksu or 
Bhiksuni should care for his or her alms bowl with respect. 

Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên dùng hai bát khất thực cùng một lúc: A Bhiksu or 
Bhiksuni should not use more than one alms bowI. 


c) 


Œ) 
]) 


4772 


Vị Tỳ Kheo không nên dùng muỗng hay đũa khua vào bát khất thực: A Bhiksu or 
Bhiksuni should not make noise with his or her spoon or chopsticks against his or her alms 
bowI. 


(A-2) Phân loại Khất Thực 
Categories 0ƒ “Alms-begging ” 


Khất Thực Bình Đẳng— The impartiality oƒ alms-begging: 

Theo Kinh Duy Ma Cật, Duy Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp về tối thượng nghĩa của Khất Thực 
khi gặp ông nầy đi khất thực trong xóm nhà nghèo: 'Này ngài Đại Ca Diếp! Có lòng từ bi mà 
không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp! Ở Pháp bình đẳng nên đi 
khất thực theo thứ lớp. Vì không ăn mà đi khất thực; vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn; vì 
không nhận mà nhận món ăn của người; vì tưởng không tụ mà vào làng xóm; có thấy sắc cũng 
như người đui; có nghe tiếng cũng như vang; có ngửi mùi cũng như gió; lúc nếm vị không phân 
biệt; chạm các vật như trí chứng; biết các Pháp tướng như huyễn, không có tự tánh, không có tha 
tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Đại Ca Diếp! Nếu có thể không bỏ bát tà 
mà vào bát giải thoát, dùng bát tướng mà vào Chánh Pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, 
cúng dường chư Phật và các bực hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế, không phải có phiền não, 
không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không ra định ý, không phải ở thế gian, không 
phải ở Niết Bàn, người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị 
tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh Thanh Văn. Ngài Ca Diếp! Nếu ăn như 
thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy——According to the Vimalakirti Sutra, Vimalakirti 
told Maha-Kasyapa about the supreme meaning of “Mendicancy” when he saw Maha-Kasyapa 
went begsing for food in a village inhabited by poor people: “Mahakasyapa, you are failing to 
make your kind and compassionate mind all-embracing by begging from the poor while staying 
away from the rich. Mahakasyapa, in your practice of Iimpartiality you should call on your donors 
1n succession (regardless of whether they are poor or rich). You should beg for food without the 
(ulterior) Idea of eating it. To wipe out the concept of rolling (food ¡into a ball in the hand) you 
should take 1t by the hand (I.e. without the idea of how you take 1t). You should receive the food 
given without the idea of receiving anything. When entering a village you should regard 1t as void 
like empty space. When seeing a form you should remain Indifferent to it. When you hear a voIce 
you should consider 1t (as meaningless as) an echo. When you smell an odor take 1t for the wind 
(which has no smell). When you eat, refrain from discerning the taste. Regard all touch as 1ƒ you 
were realizineg wisdom (which 1s free from feelings and emotions). You should know that all 
things are 1llusory, having neither nature of their own nor that of something else, and that since 
fundamenfally they are not self-existent they cannot now be the subJect of annihilation. 
Mahakasyapa, If you can achieve all eight forms of liberation without keeping from the eipht 
heterodox ways (of life), that 1s by Identifying heterodoxy with orthodoxy (both as emanating from 
the same source), and 1Ÿ you can make an offering of your (own) food to all living beings as well 
as to all Buddhas and all members of the Sangha, then you can take the food. Such a way of 
eating 1s beyond the troubles (of the worldly man) and the absence of the troubles of Hinayana 
men); above the state of stillness (In which Hinayana men abstain from eating) and the absence of 
stillness (of Mahayana men who eat while in the state of serenify); and beyond both dwelling in 
the worldly state or In nirvana, while your donors reap neither great nor little merits, what they 
give being neither beneficial nor harmful. This is correct entry upon the Buddha path without 
relying on the small way of sravakas. Mahakasyapa, 1ƒ you can so eat the food gIven you, your 
eating shall not be In van.” 


4773 


2) Duy Ma Cật nói với Tu Bồ Đề về tối thượng nghĩa của “Khất Thực” khi ông nầy khất thực trước 
nhà của Duy Ma Cật. Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát của Tu Bồ Đề đựng đầy cơm rồi 
nói với ông ta như sau: “Thưa ngài Tu Bồ Để! Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp cũng bình 
đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như 
Tu Bồ Để không trừ dâm, nộ, si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mà theo một 
hình tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở 
cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng 
không phải rời phàm phu, không phải Thánh nhơn, không phải không Thánh nhơn, tuy làm nên tất 
cả các Pháp mà rời tướng các Pháp, thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, 
không nghe Pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà Lê Câu Xa Lê Tử, 
San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền 
Đà Nhã Đề Tử là thầy của ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng đọa 
theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Để! Nếu ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám 
nạn, đồng với phiền não, la Pháp thanh tịnh, ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng 
được tam muội ấy, những người thí cho ngài chẳng gọi phước điển, những kẻ cúng dường cho ngài 
đọa vào ba đường ác, ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, ngài cùng với các ma và các 
trần lao như nhau không khác, đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê 
bai Pháp, không vào số chúng Tăng, hoàn toàn không được diệt độ, nếu ngài được như thế mới 
nên lấy món ăn—Vimalalakirti told Subhuti about the supreme meanings of “Mendicancy” when 
Subhuti went to Vimalakirti`s house begging for food. Vimalakirti took Subhuti”s bow] and filled 1t 
with rice, saying: “Subhuti, 1Ý your mind set on eating 1s In the same state as when confronting all 
(other) things, and 1f this uniformity as regards all things equally applies to (the act of) eating, you 
can then beg for food and eat 1t. Subhutl, 1ƒ without cutting off carnality, anger and sfupidity you 
can keep from these (three) evils: 1f you do not wait for the death of your body to achieve the 
oneness of all things; IÝ you do not wipe out stupidity and love 1n your quest of enlightenment and 
liberation; If you can look Into (the underlying nature of) the five deadly sins to win liberation, 
with at the same time no idea of either bondage or freedom; 1Ý you give rise to neither the four 
noble truths nor their opposifes; 1ƒ you do not hold both the concept of winning and not winning the 
holy fruit; 1Ý you do not regard yourself as a worldly or unworldly man, as a saint or not as a sainf; 
1f you perfect all Dharmas while keeping away from the concept of Dharmas, then can you receIve 
and eat the food. Subhuti, 1ƒ you neither see the Buddha nor hear the Dharma; 1f the six heterodox 
teachers, Purana-kasyapa, Maskari-gosaliputra, YanJaya-vairatiputra, AJita-kesakambala, Kakuda- 
katyayana and Nirgrantha-Jnatiputra are regarded Impartially as your own teachers and If, when 
they induce leavers of home Into heterodoxy, you also fall with the latter; then you can take away 
the food and eat it. IÝ you are (unprejudiced about) falling into heresy and regard yourself as not 
reaching the other shore (of enlightenmenÐ); If you (are unprejudiced about) the eight sad 
conditions and regard yourself as not free from them; If you (are unprejudiced about) defilements 
and relinquish the concept of pure living; 1Ÿ when you realize samadhi in which there 1s absence of 
debate or disputation, all living beings also achieve 1f; IÝ your donors of food are not regarded 
(with partiality) as (cultivating) the field of blessedness; 1f those making offerings to you (are 
partially looked on as also) falling Into the three evil realms of existence; If you (impartially 
regard demons as your companions without differentiating between them as well as between other 
forms of defilement; 1f you are discontented with all living beings, defame the Buddha, break the 
law (Dharma), do not attain the holy rank, and fail to win liberation; then you can take away the 
food and eat It. 


(H) Khất Thực Quá Duyên: Along the way to beg for food to create opportunifies to convert 
the people. 


4714 


(HI)Khất Thực Tứ Phân— The ƒfour division oƒ the mendicanf°s dole: Bốn phần khất thực: 


cho bạn đồng tu, cho kẻ nghèo nàn, cho ma đói, và cho mình: to provide for fellow 
religionists, the poor, the hungry spirits and self. 


(IV)Tứ Sự— Saindhava (skt): Bốn điều cần thiết cho Tăng sĩ—Four necessaries of a monk. 


l) 
2) 
3) 
4) 


Ăn —Food: Thức ăn. 

Mặc—Clothing: Quần áo. 

Ở—Bedding: Dwelling—Mat—Couch—Bed—Sleeping garments——Ngọa cụ. 
Bịnh—Medicine: Herbs— Thuốc men. 


(V) Hành Tứ Y— The ƒour 0ƒ ascetic practictioners: Tứ Thánh Chủng—Bốn thứ mà người tu 


Ù 
2) 
3) 
4) 


khổ hạnh phải tuân theo. 

Mặc quần áo bá nạp: Patched or rag clothing. 

Khất thực: Begging for food. 

Ngồi nơi gốc cây: Sitting under trees. 

Luôn thanh lọc thân tâm bằng giới luật: Always purify the body and mind with precepts 
and spiritual means. 


(VI)Trì bình hay khất thực— Pinda-pafa (p): Phân vệ—Food given as alms——“Pinda-pata” là 


thuật ngữ Nam Phạn dùng để chỉ “khất thực” (chư tăng ôm bát nhận cơm cúng dường của 
bá tánh). Công việc khất thực hằng ngày của chư Tăng tại các xứ theo Phật giáo 
Theravada tạo thành một trong những cơ hội chính để gieo trồng phước của Phật tử tại 
gia. Vào buổi sáng, chư Tăng đi bộ thành hàng, ôm bát khất thực trên tay, và Phật tử tại 
gia mang thức ăn đến để vào trong bát—“Pinda-pata” is a Pali term for “alms-giving.” 
The daily alms round of monks in Theravada countries, which constitutes one of the 
maJor opportunities for merit-making on the part of the laity. In the morning, monks walk 
1n a line, carrying their begging-bowls In their hands, and laypeople place food In the 
bowls. 


(VII)Thiền duyệt vi thực— Food ogƒ Bliss oƒ Meditation: Thiền duyệt vi thực (lấy sự tham 


thiển làm thực phẩm)—Người Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta phải cần 
đạt tới trình độ “Thiển duyệt vi thực” nghĩa là lấy sự tham thiền làm thực phẩm. Người 
tham thiền tới chỗ rốt ráo thì trên không biết có trời, dưới không biết có đất, chặng giữa 
không thấy có người, hòa với hư không làm một, sống trong một cảnh giới vô nhân, vô 
ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả—Sincere Buddhists should always remember that in 
cultivation we must realize the state of “taking the bliss of Zen as our food,` that means 
we should let our sustenance come from Zen meditation. A person who 1s øenuinely 
doing the work of meditation 1s no longer aware of heaven above, earth below, or people 
1n between. He has merged completely with empty space. He no longer has any sense of 
self, others, living beings, or a life span. 


(VIII)Những lời Phật dạy về Khất Thực trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings on 


*Begging ” im the Dharmapada Sutra: 


Ũ 


2) 


47/5 


Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng 
Tỳ Kheo vậy!: A man who only asks others for alms 1s not a mendicant! Not even 1f he 
has professed the whole Law (Dharmapada 266) 

Bỏ thiện và bổ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo: 
A man who has transcended both good and evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding in this world, ¡s indeed called a bhikshu (Dharmapada 267). 


(B) Hành Cước Tăng 
Wandering-on-ƒoot Monk 


Theo truyền thống Phật giáo Nhật Bản Hành Cước Tăng có nghĩa là một vị Tăng du hành bằng 
cách đi bộ (hành hương bằng chân), chứ không trụ lại bất cứ nơi nào. Đây là một chuyến hành 
hương của một tân thiền sinh, người mới vừa hoàn tất giai đoạn tập luyện sơ khởi ở một ngôi chùa 
trong tỉnh, đi đến một Thiền viện với hy vọng được thu nhận theo học với vị Thiền sư tại đó. 
Người nây thường được mọi người niềm nở tiếp đón với sự kính trọng. Mặc dầu cách ăn mặc với 
áo quân rách rưới và dùng thức ăn thanh đạm mà người ấy xin được, nhưng vẫn được mọi người 
kính trọng. Tại Nhật Bản, đây thường là một chuyến đi bộ qua các vùng xa xôi hẻo lánh không có 
đường đi và nguy hiểm. Đây được coi như là cơ hội thử thách vị tân thiển sinh này về khả năng 
chịu đựng trước những thử thách không lường trước được, cũng như để trưởng thành nội tậm khi 
gặp gỡ với nhiều ngươi trong thuận cũng như nghịch cảnh. Khi bắt đầu cuộc hành hương, vị tân 
thiển sinh phải đội nón rơm có vành tròn để hạn chế tầm nhìn của mắt đối với con đường trước 
mặt và tránh việc nhìn ngó hai bên, có hại cho việc tập trung mà người tu phải giữ đúng trong suốt 
chuyến hành hương của mình. Một áo choàng đen, một quân vải trắng và một đôi giày rơm là 
trang phục của người du hành. Trước ngực, vị tân thiển sinh mang một chiếc túi đựng áo quần vào 
mùa đông và mùa hè, chiếc bát để ăn và chiếc bát để khất thực, một chiếc dao cạo để cạo tóc và 
vài bản kinh. Trên lưng vị ấy mang một tấm áo mưa bằng rơm. Khi đã vượt qua mọi chướng ngại 
trên đường hành hương và tới được Thiền viện mình chọn, thường thì vị ấy bị từ chối để thử thách 
lòng khao khát tu tập tâm linh của mình lên tới mức nào. Nếu sau vài ngày chờ đợi bên ngoài hay 
tại cổng tu viện, không hiếm khi phải chờ đợi dưới mưa hay tuyết, rồi sau đó người ta cho anh ta 
vào hành lang của Thiền đường, tại đây vị tân thiền sinh này phải cho thấy một bằng chứng nữa 
về sự kiên định của mình bằng cách tọa thiển cả một tuần lễ trong một phòng cách biệt dưới 
những điều kiện khắc nghiệt trước khi được chính thức nhận vào cộng đồng của Thiển viện tại 
đó—According to Japanese Buddhist tradiion, wandering-on-foot monk 1s a monk who wanders 
on foot without residing at any places. This 1s the pilgrimage of a young Zen novice who has 
completed the first phrase of his training In a provincial temple to a Zen monasfery, where he 
hopes to be accepted and receive training under a Zen master. Everywhere he went he 1s 
welcomed with respect. Even though he wears ragged clothes and eats only the sinple food he 
could beg, but he 1s respected wherever he comes. In Japan, this is usually a pilgrimage to a 
distant monastery, often throuph trackless terrain and with peril. Ít was regarded as an opportunity 
for the novice to put his physical strength of character to the test, to develop presence of mind by 
overcoming unforeseen dangers, and, by meeting many different kinds of people in joyful as well 
as adverse circumstances, to ripen Inwardly. In the prescribed equipage of a novice 1s a round 
straw hat with a very low brim. This directs the gaze of the pilgrim onto the path before him; it also 
prevents him from looking around, which would not be conducive to the menfal concentration he 1s 
supposed to maintain during the entire pilprimage. A black cloak, white woolen socks, and a straw 
sandals are also part of his outfit. On his chest, the monk carries a bundle with his summer and 


Œ) 


4776 


winter robes, his eating and begging bowls, a razor for shaving his head, and some sutra texts. On 
his back, he carries a rolled-up straw raincloak. When the monk has come through all the 
difficulties of the pilpgrimage and arrived at the monastery, he 1s often refused In order to test the 
earnestness of his desire for spiritual training. If, affter days of persistence outside the monasftery, 
not rarely In rain and snow, or in the entrance hall of the monastery, he 1s finally let in, then he 
must provide a further proof of his serlousness through a week of sifting In a solitary cell under the 
most austere conditions before he 1s finally accepted Into the monastic communIty. 


(C) Thực Phẩm theo quan điểm Phật Giáo 


Food in Buddhist Point oƒ View 
See Chapter 130. 


(C-1) Thực Phẩm Thanh Tịnh 
Clean Food 
Thực phẩm— Food: Nutrition—Thực—Phật giáo xem đây là một trong ba thứ tham dục: 


dâm, thực, thùy——Buddhism considers “food” as one of the three desires: lust for sex, lust 
for dood, and lust for sleep. 


1) Thực vật—A plant: Cây cối thảo mộc. 
2) Hai loại thức ăn của người con Phật—Two kinds of food for any Buddhist. 


(a) 
lì 
) 
(b) 
)) 


) 
s) 
a) 


b) 
4) 
a) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
b) 


1) 


Pháp duyệt: The Joy of the Law. 
Thiền duyệt: The bliss of meditation. 


Chánh mạng thực hay Chánh mạng Tăng: Người xuất gia phải lấy việc khất thực mà nuôi 
sắc thân mà tu hành——The right kind of monk”s livelihood by mendicancy. 

Tà mạng thực hay Tà mạng Tăng: Người xuất gia mà không chịu khất thực thọ mạng là 
hạng tà mạng thực——The wrong kind of monk”s livelihood by any other means. 

Nhị Ngũ Thực: Hai loại Ngũ thực—Hai loại đạm thực và tước thực——Two groups of food, 
each of five kinds: 

Đạm Thực: Bhojaniya (skt)—Bồ Xà NÑi—Trong ngũ cốc, cá và thị—In Cereals, fish and 
flesh. 

Tước Thực: Khadaniya (sk—Khư Xà Ni—Trong trái cây rau quả——ln fruits. 

Tứ Thực——Four kinds of food: Ahara (p)—Four nutriments—Bốn loại thực phẩm. 


Đoạn thực (Đoàn thực): Thức ăn cho thân thể——Food for the body and Its senses. 

Lạc thực: Thức ăn cho tình cảm——Food for the emotion. 

Tư (niệm) thực: Thức ăn cho tư tưởng——Food for thought. 

Thức thực: Thức ăn cho trí tuệ——Food for wisdom (Alayavijnana 1s the chief). 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại thực —According to the 
SangIti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four nutrimenfs: 

Đoàn Thực: Kabalinkara (p)—Material food. 


A771 


1) Xúc Thực: Contact—Food of sensatlon—One of the four nutriments or four kinds of 
food—Một trong bốn loại thực phẩm. 

* Đổ ăn bất tịnh vì bị tay chân chạm vào: Food made unclean by being touched, or 
handled; any food soiled, or unclean. 

* Cảm xúc vui sướng làm cho mình no như đã ăn rồi (nghe hát, xem kịch, v, v. làm cho 
thân tâm thoải mái vui sướng): The food of sensation, or imagination, mentally 
conceived. 

11) Tư Niệm Thực: Manosancetana (p)—Mernrtal volition. 

1V) Thức Thực: Consciousness. 

5) Thực phẩm là một trong bốn thứ làm khởi dậy ái dục cho chư Tăng Ni—Food is one of 
the four sources of affection for a bhiksu or bhiksun1: 

a) 

)_ Ăn—Food: Cho hay nhận thức ăn—The giving or receiving of Food. 

1) _ Mặc —Clothes: Cho hay nhận quần áo—The giving or receiving of Clothing. 

1H) Ở Bedding: Cho hay nhận chỗ ở —The giving or receiving of bedding. 

1V) Quà cáp —GIfts: Cho hay nhận quà——The giving or receiving of g1Ifts. 

b)_ Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có bốn ái sanh —According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four arousals of craving: 

¡Do nhơn y phục mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk because 
of robes. 

ii) Do nhơn đổ ăn khất thực mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 
because of alms. 

1i) Do nhơn phòng xá mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 

because of lodging. 

Do nhơn hữu và phi hữu mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 

because of being and non-being. 

6) Ăn—Eating: Một vị Tỳ Kheo chỉ nên khất thực và nên luôn tuân thủ tứ y nhà Phật—A 
Bhikhsu should get his food through alms-begging and should always follow the four 
ascetic practices for all practictioners. 

a) Tứ y—Four necessaries of a monk: Saindhava (skt—Tiên Đà Bà—Tứ Sự—Bốn điều 
cần thiết cho Tăng sĩ. 

)_ Ăn—Food: Thức ăn. 

ii) _ Mặc—Clothing: Quần áo. 

1H) Ở—Bcdding: Dwelling—Mat—Couch—Bed—Sleeping garments—Ngọa cụ. 

iv) Bịnh—Medicine: Herbs— Thuốc men. 

b)_ Hành Tứ Y-——The four of ascetic practictioners—Tứ Thánh Chủng—Bốn thứ mà người tu 
khổ hạnh phải tuân theo: 

)_ Mặc quần áo bá nạp: Patched or rag clothing. 

1) Khất thực: Begging for food. 

1i) Ngồi nơi gốc cây: Sitting under trees. 

1v) Luôn thanh lọc thân tâm bằng giới luật: Always purify the body and mind with precepts 
and spiritual means. 

7) There are six kinds of food—Có sáu loại thực phẩm The six sense obJects—Một vị Tỳ 
Kheo nên luôn xem sáu trần sanh ra bởi sáu căn và sáu đối tượng của căn là sắc, thinh, 





1V 


` 








4778 


hương, vị, xúc và pháp là thực phẩm trong cuộc tu hằng ngày——A Bhiksu should always 
consider six obJects or six dusts (nherent qualities produced by the obJecfs and organs of 
sense, 1.e. sipht or visible obJects, sounds, smell, taste, touch, and idea, thought, or mental 
obJects) are foods in his daily cultivation. 


(IH) Các loại thực phẩm khác— Other kinds oƒ food: 


1) 


2) 
3) 


4) 


Hóa Tịnh Thực: Thức ăn được làm sạch nhờ nấu chín bằng lửa—Food made clean by 
fire. Food made clean by cooking, or food purified by fire. 

Pháp Hỷ Thực: Lấy pháp hỷ làm thức ăn—Food of joy in the Law. 

Sanh Phạn Thực: Xuất Phạn—Xuất Chúng Sanh Thực —Theo Kinh Niết Bàn thì đây là 
một phần cơm cúng cho ma quỷ và chư chúng sanh trước khi chư Tăng Ñi độ cơm——Food 
offering to ghosts and other souls before the meal. According to the Nirvana Sutra, these 
are offerings made before a meal of a small portion of food to ghosts and all others living 
Or souls. 

Thiên Thực— Food öƒ the gods: Sudha (skt——Deva-food—Thực phẩm của chư Thiên gồm 
nước cam lộ, nước hô đào và trường sanh bất tử. Thực phẩm cho chư Thiên cao cấp màu 
trắng. Thực phẩm cho chư Thiên cấp thấp hơn thì có nhiều màu (xanh, vàng, đỏ)—Food 
of the gods include sweet dew, nectar and ambrosia. White-coloured Food for gods of 
higher ranks. Coloured Food for gods of lower ranks (blue—yellow——red). 





(c-2) Tịnh Nhục 
Clean Flesh— Pure meat ƒor q mmonk 
See Chapter 130. 


(D) Phong cốt của một bậc Khất Sĩ 
The Dignify 0ƒ a Mendicant 


Khi Thái tử Tất Đạt Đa trở thành một nhà tu khổ hạnh, Ngài bắt đầu đi tìm một vị thầy 
có thể chỉ bày con đường chấm dứt mọi khổ đau phiền não. Ngài du hành qua những khu 
rừng và tiếp xúc với các bậc thánh nhân. Ngài được mọi người niềm nở tiếp đón với sự 
kính trọng. Mặc dầu Thái tử mặc áo quần rách rưới và dùng thức ăn thanh đạm mà ngài 
xin được, nhưng ngài vẫn được mọi người kính trọng. Ngày nọ, Thái tử đến thành Vương 
Xá, thủ đô nước Ma Kiệt Đà, khi đi ngang qua cổng thành, một vị quan đại thần của vua 
Tần Bà Sa La nhìn thấy, liền chạy vào tâu với đức vua: “Tâu hoàng thượng, hạ thần vừa 
trông thấy một đạo sĩ hết sức lạ thường xuất hiện trong thành. Ông ta ăn mặc rách rưới 
và đi đến từng nhà để xin thức ăn, nhưng hạ thần đoan chắc rằng đây là một vĩ nhân. 
Khuôn mặc của người ấy trông rất từ bi và dáng đi đứng hết sức trang nghiêm.” Nhà vua 
rất vui mừng cho đời đạo sĩ đến để đàm luận. Nhà vua vô cùng cảm phục trước sự sáng 
suốt, đức khiêm cung và lòng từ tâm của đạo sĩ. Sau đó nhà vua để nghị đạo sĩ ở lại xứ 
Ma Kiệt Đà để giúp vua trị quốc. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa thưa: “Thưa Đại Vương, bần 
đạo đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng bần đạo đã từ chối vì bần đạo muốn đi tìm 
chân lý cứu vớt chúng sanh khỏi khổ đau phiển não. Xin cảm tạ lòng ưu ái của ngài.” 


Œ) 


47/79 


Sau đó vua Tần Bà Sa La khẩn khoản đạo sĩ trở lại để chỉ dạy cho đức vua sau khi đã 
chứng ngộ chân lý. Và ngay cả khi đạo sĩ không thành công, vua xứ Ma Kiệt Đà nầy lúc 
nào cũng hoan nghênh tiếp đón đạo sĩ—When Prince Siddhartha became an ascetics, a 
poor seeker of the truth, he began to look for a teacher who could show him the way to 
end all sufferings and afflictions. He wandered through the forests and spoke to all holy 
men he found there. Everywhere he went he was welcomed with respect. Even though he 
now wore ragged clothes and ate only the simple food he could beg, but he was respected 
wherever he came. One day, he was walking through RaJagriha, the capital of Magadha, 
he passed near the palace gate. One of the King Bimbisara”s ministers saw him and 
1mmediately ran to report to the King: “Your MaJesty, I have Just seen a most unsual man 
In the city. He dressed In rags and begs his food from door to door, but I am sure he must 
be a great person. His face 1s so strong and he walks with such dignty.” The king was 
very Interested and asked that Siddhartha be brought before him. They talked together for 
a while and the King was very Impressed by his intelligence, modesty and kind manner. 
Then the King suggested that the Prince settle in RaJagriha to help the king to rule the 
kingdom. But Siddhartha replied politely: “Your MaJesty, thank you for your offer, I have 
already had the chance to rule a kingdom, but I refused because l Just wanted to renounce 
the world to find the truth that I can help save people to end sufferings and afflictions.” 
The King bowed to Siddhartha to ask hìm to come back to teach him once Siddhartha dịd 
find the Truth. Even 1f Siddhartha failed, he was always welcome to return to Magadha. 


(E) Kinh Khất Thực Thanh Tịnh 
Pindapataparisuddhisuftam (p) 


Tlổng quan về Kinh Khất Thực Thanh Tịnh An overview dƑ the 
Pindapataparisuddhisuftam: Theo Kinh Khất Thực, trong Bộ Trung A Hàm, khất thực là 
một trong những hạnh tu quan trọng của chư Tăng Ni. Tại Á châu, không phải là chuyện 
lạ khi thấy chư Tăng đi vào các làng mạc vào buổi bình minh với bát khất thực của họ. 
Họ đi từ nhà này qua nhà khác cho đến khi có ai đó dâng cúng thực vật, đến khi đầy bát 
thì quay trở về tịnh xá độ ngọ. Chư Tăng Ni rất biết ơn cho những thực vật mà họ thọ 
dụng vì họ không chọn lựa thức ăn. Đây cũng là cơ hội cho Phật tử tại gia thực tập hạnh 
cúng dường bố thí. Tại vài xứ mà hạnh tu khất thực ít phổ biến hơn thì Phật tử tại gia đi 
đến các tự viện cúng dường phẩm vật và thực phẩm. Khất thực là sống đúng theo chánh 
mạng của một nhà sư, ngược lại với những vị sư mà còn đi làm thì gọi là sống theo tà 
mạng. Ngoài ra khất thực còn tạo cho chư Tăng phẩm chất khiêm cung từ tốn, cũng như 
không trau tria cuộc sống—According to the Pindapataparisuddhisuttam ¡in the Middle 
Agama, alms-begging is one of the most importatn practices of Buddhist Monks and 
Nuns. In Asia, 1t 1s not unusual to see monks walking towards the villages early In the 
morning carrying their alms bowls. They go from house to house until someone offers 
them food, until their bowls filled with food and return to the monastery to eat before 
noon. Since monks and nuns do not choose their food, they learn to be grateful for 
whatever they are given. This practice helps them not to be greedy. It also gives the laIty 


4780 


an opportunify to practice giving. Going out to collect food 1s less common In some 
countries so the laity goes to the monastery to make offerings of food. Mendicancy 1s the 
ripht livelihood of a monk. To work for a living 1s an improper life. In addition, 
mendicancy keeps a monk humble, and frees him from cares of life. 


(II) Chỉ tiết về Kinh Khất Thực Thanh Tịnh— Details oƒ the Pindapataparisuddhisuttam: 
(A) Hạn Chế Ngũ Thức Tiếp Xúc với Ngũ Trần— Minimize the Five Consciousnesses to meet 


with the Pancavisayarasa (Five Dusts or Five indulgences oƒ the senses): Trong khi khất 
thực, người tu tập nên luôn chẳng những hạn chế nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, mà phải 
hạn chế nhĩ căn với thanh trần, tỷ căn với hương trần, thiệt căn với vị trần và thân căn 
với xúc trần, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của những thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử 
của Ngài rằng, phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy của chư thức là thiển 
định. Người Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta phải cần đạt tới trình độ 
“Thiển duyệt vi thực” nghĩa là lấy sự tham thiển làm thực phẩm. Người tham thiền tới chỗ 
rốt ráo thì trên không biết có trời, dưới không biết có đất, chặng giữa không thấy có 
người, hòa với hư không làm một, sống trong một cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng 
sanh, vô thọ giả—Buddhist cultivators should always not only minimize the meeting 
between eye faculty and visual forms, but also minimize the meeting between ear faculty 
and sound, nose faculty and smell, tongue faculty and taste, and body faculty and touch so 
that no or very limited consciousnesses wilÏ ever arise (eye, ear, nose, tongue, and body). 
The Buddha reminded his disciples that meditation 1s the only means to limit or stop the 
arising of the consciousnesses. Sincere Buddhists should always remember that in 
cultivation we must realize the state of “taking the bliss of Zen as our food,` that means 
we should let our sustenance come from Zen medifation. A person who is genuinely doing 
the work of meditation 1s no longer aware of heaven above, earth below, or people 1n between. He 
has merged completely with empty space. He no longer has any sense of self, others, living 
beinøs, or a life span. 


(B) Hạn Chế Ngũ Dục— Minimize the Five Desires: See Ngũ Dục in Chapter 43. 
(C) Chế ngự năm triền cái—Overcome the five hindrances: See Ngũ Triền Cái in Chapter 38 


(B) ID. 


(D) Liễu Tri Ngũ Thủ Uẩn— Thoroughly Understanding the Five Skandhas: Năm trói buộc 


của năm uẩn hữu lậu khiến chúng sanh mãi luyến ái trong vòng luân hồi sanh tử—The 
five tenacious bonds or skandhas, attaching to mortality—See Ngũ Uẩn in Chapter 116. 


(E) Tu Tập Tứ Niệm Xứ— To Cultivate the Four kinds oƒ Mindfuliness: See Chapter 118. 
(F) Tu Tập Tứ Chánh Cân— To Cultivate the Four Right Efforts: See Chapter 21 (B-2). 
(GŒ) Tu Tập Tứ Như ý Túc— To Cultivate the Four Sufficiences: See Chapter 21 (B-3). 


(H) Tu Tập Ngũ Căn— To Cultivate the Pancendriyami (Five Faculries): See Chapter 21 (B-4). 


(l) Tu Tập Ngũ Lực— To Culivate the Panca-balani (Five Powers): See Chapter 21 (B-5). 
(J) Tu Tập Thất Bồ Đề Phẳn— To Cultivate the Sapta-bodhyangami (The seven Bodhyanga): 
See Chapter 21 (B-6). 


(K) Tu Tập Bát Thánh Đạo— To Cultivate the Eighffold Noble Truth: See Chapter 20 (Part 


Two). 
(L) Tu Tập Chỉ Quán— To Cultivate Samatha and Vipasyana: See Chapters 60 and 61. 
(M) Giác Ngộ và Giải Thoát— Enlightenmemt and FEmancipafion: See Chapters 62 and 117. 


4781 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-SIX 


Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy 
Teachings oƒ` Theravada Buddhisrn 


(A) Tổng quan về Phật Giáo Nguyên Thủy — An overview oƒ Theravada Buddhism 

(B) Khái Niệm về Đức Phật trong Phật Giáo Nguyên Thủy— The Buddha Concept in 
Theravada Buddhism 

(C) Chuyển Pháp Luân— Turning The Wheel oƒ Dharma— See Chapter 4 

(D) Năm Đệ Tử Đầu Tiên— The First Five Disciples— See Chapter 4 

(E) Kết Tập Kinh Điển theo Phật Giáo Nguyên Thủy— Buddhist Councils according to the 
Theravada Buddhism 

(F) Tam Bảo— Triple Jewels— See Chapter 6 

(G) Tam Tạng Kinh Điển— Three Buddhist Canon Baskets— See Chapters 6 and 7 

(H) Tạng Kinh Nguyên Thủy— The Sutra Pitaka oƒ the Theravadan School 

(D Trì Tụng Kinh Điển— Reciting Buddhist Sutras 

(J) Vi Diệu Pháp—Abhidharma 

(K) Tứ Diệu Đế— Four Noble Truths— See Chapter 20 

(L) Bát Thánh Đạo— The Eighfƒold Noble Truth— See Chapter 20 

(M) 37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment— See Chapter 21 

(N) Tứ Vô Lượng Tâtmm— Four Immeasurable Minds— See Chapter 22 

(O) Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity— See Chapter 23 

(P) Lục Hòa—Six Points oƒ Harmony—See Chapter 24 

(Q) Ba La Mật — Paramitas 


(R) Nghiệp Báo—Actions and Recompenses—.See Chapter 34 

(S) Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒects— See Chapter 35 

(T) Giới Luật— Rules in Buddhism 

(U) Nhân Duyên-Thập Nhị Nhân Duyên—Causes and CondiHions-Twelve Links im the 
Chain Qƒ Dependent Originafton— See Chapter 37 

(V) Bát Khổ— Eight Sufferings— See Chapter 47 

(W) Bát Thức và A Đà Na Thức— Eight Consciousneses and Adana Consci0usnese—See 
Chapter 49 

(X) Bách Pháp—One Hundred Dharmas— See Chapter 50 

(Y) Tam Vô Lậu Học— Threefold Training— See Chapter 53 

(Z) Tâm—Mind— Sec Chapter 54 

(AA) Phật Tánh— Buddha-Nature 

(BB) Thiền Minh Sát— Meditation on insight 

(CC) Quán— Confemplation— See Chapter 61 

(DD) Giải Thoát — Liberafion— See Chapter 62 


4782 


(EE) Ngã— Ego— See Chapter 67 

(FF) Tứ Thánh Quả— Four saintfs 

(GG) A La Hán — Arhats 

(GG-1) Tổng quan và Ý nghĩa của A La Hán—Overview and Meanings oƒ Arhats 

(GGŒ-2) A La Hán theo Bách Khoa Toàn Thư Phật Học—Arhat according to the 
Encyclopedia 0ƒ Buddhism 

(GGŒ-3) Đại A La Hán —Great Arhaís 

(GGŒ-4) A La Hán theo các Quan Điểm khác nhau—Arhat according to dịƒƒerent pointfs oƒ 
view 

(GGŒG-4-I) A La Hán theo Quan Điểm Nguyên Thủy —Arhat according to the view oƒ 
Theravada Buddhism 

(GG-4-2) A La Hán theo quan điểm Đại Thừa— Arhat according to the view oƒ Mahayana 
Buddhism 

(GG-%) Thánh Quả A La Hán— Holy Stages 0ƒ Arhatfship 

(GG-6) Những lời Phật dạy về A La Hán— The Buddha's teachings on Arhat 

(HH) Bồ Tát— Bodhisattvas 

(H) Niết Bàn— Nirvana 

(JJ) Những Giáo Thuyết Căn Bản Khác—Other Basic Teachings 





4783 


(A) Tổng quan về Phật Giáo Nguyên Thủy 
An overview 0ƒ Theravada Buddhisin 


Đức Phật đã không chỉ định người kế vị, và sau khi Ngài nhập Niết Bàn Phật giáo không 
có giáo quyển trung ương. Với dòng thời gian và sự mở rộng khu vực của các truyền 
thống, tất nhiên là có những cái nhìn khác nhau về con đường Phật giáo đã phát triển. 
Tuy nhiên, những khác biệt như thế chưa bao giờ tạo nên một cuộc phân ly về giáo pháp, 
bởi vì những quan điểm thay đổi khác nhau luôn được chấp nhận trong Phật giáo. Chỉ với 
sự thay đổi những giới luật và sự tu tập, và từ đó tạo ra sự phân chia trong Tăng Già, một 
sự phân ly về giáo pháp có thể được tạo ra. Trong Kinh Tạng Pali, người ta nói rằng trước 
khi nhập diệt, Đức Phật đã khuyên các đệ tử hãy tự lo liệu và Giáo Pháp là “hải đảo” 
duy nhất cho họ về nương. Do đó, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chư Tăng họp tại thành 
Vương Xá, bây giờ là Rajgir để trùng tụng lại những lời Phật dạy. Biến cố này được 
người ta nói tới như là cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Khi Tăng đoàn mở rộng và tư 
tưởng Phật giáo phát triển, điều tất yếu là những cuộc tranh cãi sẽ diễn ra. Vào lúc Nghị 
Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ hai, được triệu tập tại thành Xá Vệ, khoảng 330 năm 
trước Tây lịch, đã có nhiều phe phái trong Tăng Già, tách ra theo những hướng khác 
nhau. Hình thức bảo thủ nhất của Phật giáo, là tông phái Phật giáo Nguyên Thủy 
Theravada hay Trưởng Lão Bộ, nổi bật nhất là tại các xứ Sri Lanka, Miến Điện, Thái 
Lan, Cam Bốt và Lào. Những người theo tông phái Theravada đặt nặng vai trò quan 
trọng của vị Phật lịch sử cuối cùng, Tất Đạt Đa Cổ Đàm, và tuyên bố giữ gìn giáo pháp 
xác thật của Ngài. Giáo pháp này được xếp đặt trong “Tam Tạng Kinh Điển,” một nhóm 
văn kinh có lẽ được ghi chép từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và được viết bằng tiếng 
Pali, một ngôn ngữ thuộc giai cấp trung lưu ở Ấn Độ, hơi giống ngôn ngữ mà Đức Phật 
thường xử dụng. Tông phái Theravada cổ điển công nhận có những mục đích khác nhau 
của tín đồ. Tuy nhiên, lý tưởng của tông phái này là quả vị A La Hán, vị đệ tử đạt được 
sự giác ngộ qua tham thiển trên giáo pháp của Đức Phật và đã thoát ly sanh tử luân hồi. 
Trường phái Theravada hay Nam Tông. Trường phái Tiểu thừa được thành lập sau khi 
Đức Phật nhập diệt, vào khoảng kỷ nguyên Thiên Chúa, cũng vào lúc mà trường phái 
Đại thừa được giới thiệu. Hinayana là tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược 
lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho những người tu theo trường 
phái Theravada vì cho rằng những người nầy chỉ tự độ để trở thành những A la hán, chứ 
không độ tha. Kỳ thật, Hinayana ra đời và phát triển từ khi Phật nhập diệt cho đến đầu 
thế kỷ trước Tây lịch, và là đại diện cho học thuyết thuần khiết ban đầu y như lời Phật 
dạy. Điều căn bản trong giáo lý Hinayana là Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân duyên, Học 
thuyết về bản ngã, Luật nhân quả và bát Chánh đạo. Mặc dù theo truyền thuyết Phật 
giáo Ấn Độ, có nhiều trường phái Tiểu Thừa từ buổi ban sơ của Phật giáo, nhưng chỉ có 
18 bộ phái được ghi lại mà thôi. Dù nhiều trường phái có luận tạng và luật tạng của riêng 
mình, nhưng họ rất giống nhau ở nhiều điểm như tất cả đều nhấn mạnh đến “Tứ Điệu 
Đế,” “Thập Nhị Nhân Duyên,” và “Lý Tưởng Giải Thoát Cá Nhân.” Tìm quả vị Phật là 
Đại Thừa, nhưng cầu quả A La Hán và Bích Chi Phật là Tiểu Thừa. Ngày nay chỉ còn 
duy nhất một trường phái tổn tại là trường phái Theravada, tuy nhiên, người theo trường 
phái này không chấp nhận cái nhãn “Tiểu Thừa” mà những người theo trường phái Đại 


4784 


Thừa gán cho họ. Truyền thống Nguyên Thủy là truyền thống được tu tập rộng rãi ở Ấn 
Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch truyền thống này 
được thiết lập ở các vùng mà bây giờ là Hồi Quốc và A Phú Hãn, đồng thời cũng bắt rễ ở 
Trung Á vào khoảng đầu Tây lịch. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của người Hồi vào khoảng 
những thế kỷ 11 và 12 hầu như hủy diệt toàn bộ Phật giáo trên lục địa Ấn Độ và vùng 
Trung Á. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vua A Dục đã gửi những đoàn truyền giáo tới 
Tích Lan, vùng mà bây giờ được gọi là Sri Lanka, nơi mà Phật giáo được thiết lập thật 
vững chắc. Truyền thống Theravada vẫn còn phát triển rực rỡ đến ngày nay. Từ Ấn Độ 
và Tích Lan Phật giáo Nguyên Thủy đã lan rộng mạnh mẽ đến các xứ thuộc vùng Đông 
Nam Á như Thái Lan, Miến Điện, Cam Bốt và Lào. Trong những năm gân đây truyển 
thống Phật giáo nguyên Thủy được tu tập một cách rộng rãi tại Mã Lai và Tân Gia Ba. 
Vào thế kỷ thứ 19, các nhà trí thức Tây phương bắt đầu cảm thấy thích thú hệ thống giáo 
lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Ngày nay Phật giáo Nguyên Thủy đã thu hút dân chúng 
từ mọi thành phần của xã hội, và tự viện, Pháp viện cũng như những vị trí an dưỡng thiển 
định thuộc hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy đã được thiết lập khắp nơi ở Tây phương. 
Dựa theo kinh điển Pali, Phật giáo Nguyên Thủy trình bày giáo lý của Đức Phật với 
trước nhất là Tứ Diệu Đế, Tam Học và Bát Thánh Đạo. Truyền thống Phật giáo Nguyên 
Thủy nói rằng số người có thể chứng được Phật quả rất ít ỏi. Trong thời đại của chúng ta 
có 1.000 vị Phật mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư. 996 vị còn lại đang là những 
vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Như vậy số còn lại của chúng ta sẽ không thành 
Phật, chúng ta nên hướng đến mục đích trở thành những vị A La Hán, giải thoát khỏi 
sanh tử và chứng đắc Niết Bàn. Phật giáo Nguyên Thủy có chương trình tu tập cho cả 
người tại gia lẫn Tăng sĩ; tuy nhiên, theo Phật giáo Nguyên Thủy, đời sống tại gia không 
thích hợp cho việc tu tập giải thoát, mà chỉ có đời sống xuất gia là con đường tốt hơn để 
thành tựu mục đích giải thoát tối thượng. Truyễển thống nầy cho rằng giới là điều kiện để 
làm cho đời sống tốt đẹp hơn, nhưng giới chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. 
Mặc dầu trong Phật giáo giới rất cần thiết nhưng chỉ có giới không thể đưa đến giải thoát 
hay không giúp cho hành giả đạt được sự trong sạch hoàn toàn. Giới chỉ là giai đoạn đầu 
của bước đường thanh tịnh. Hành giả tu tập theo truyền thống Nguyên Thủy muốn đạt 
được giải thoát tối hậu, cần phải nỗ lực tu tập tập thiển định. Để hiểu rõ Phật giáo 
Nguyên Thủy cũng như giới luật và luân lý theo truyền thống nầy, người ta nên đọc cẩn 
thận các kinh Pháp Cú, Thị Ca La Việt, Từ Bi, Kinh Hạng Cùng Định, Kinh Hạnh Phúc, 
Kinh Suy Đôi, Kinh Tam Bảo; cũng như các bộ luận Vi Diệu Pháp và Thanh Tịnh Đạo— 
The Buddha dịd not appoint a successor, and after his final extinction Buddhism never 
again had a central authority. With the passage of time and the tradition”s geographical 
expansion, 1t was Inevifable that different visions of the Buddhist path developed. 
However, such đivergences have never constituted a schism, because varyIng views are, 
and always have been, permissible in Buddhism. Only by changing the rules of monastic 
practice, and thereby splitting the Sangha, would a schism be created. In the Pali NÑikayas 
It 1s sald that before his final extinction the Buddha urged his followers to make 
themselves and the Dharma their only “island” and sole refuge. Accordingly, after his 
death the members of the Sangha gather In Rajagriha, present day RaJgir, to recite the 
Buddhaˆs discourses. This event 1s referred to as the First Council. As the Sangha spread 
and Buddhist thought developed, it was inevitable that disputes would arise. By the time 


4785 


the Second Council was called at Vesali, around 330 B.C., there were many factions In 
the Sangha pulling In different directions. The most conservative form of Buddhism, the 
Theravada or Teaching of the Elders, 1s the dominant form practiced today 1n suụch places 
as Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, and Laos. Theravadins emphasize the 
Importance of the last “historical” Buddha, Siddhartha Gautama, and claim to preserve his 
authentic teaching. This teaching 1s canonized as the “Three Baskets,” a group of texts 
dating probably from the first century B.C. and written in Pali, a middle Indian language 
akin to the language the Buddha himself would have spoken. Classical Theravada 
recognizes that there are different goals for different followers. However, 1s ideal 1s the 
“Arhat,” the disciple who gains enlightenment throusgh meditaton on the Buddha”s 
Dharma, and 1s released from the cycle of rebirth. The small or Inferior vehicle as 
compared with the greater teaching (Đại thừa). Hinayana 1s the form of Buddhism which 
developed after Sakyamuni”s death, at about the beginning of the Christian era, when 
Mahayana doctrine were Introduced. Hinayana, name of the earliest system of Buddhist 
doctrine, opposed to the Mahayana. This 1s the term which the Mahayana utilizes to refer 
to the those who follow Theravada for they have own liberation s goal rather than that of 
all beings. In fact, Hinayana developed between the death of Buddha and the 1Ÿ century 
BC and tt represented the original and pure teaching as 1t was taupht by the Buddha. The 
essence of the teaching 1s expressed In the four noble truths, the doctrine of dependent 
arising, the teaching of the ego, the law of karma and the eightfold noble path. Although 
according to Indian Buddhist legends, there were many Hinayana schools since early 
Buddhism, but only eighteen were mentioned In the records. Although many of these 
schools developed their own Abhidharma and Vinayas, but they shared a great deal In 
common, particularly the “four noble truths,” the “dependent arising,” and the “ideal of 
imndividual liberation.” Today the only “Hinayana” school that survives 1s Theravada; 
however, they reJect the label “Small Vehicle.” This 1s the term which the Mahayana 
utilizes to refer to the those who follow Theravada for they have own liberation s goal 
rather than that of all beings. In fact, Hinayana developed between the death of Buddha 
and the IŸ century BC and it represented the original and pure teaching as it was taught 
by the Buddha. The essence of the teaching 1s expressed In the four noble truths, the 
doctrine of dependent arising, the teaching of the ego, the law of karma and the eightfold 
noble path. The goal of seeking for Budhahood 1s Mahayana, but seeking for arahathood, 
sravakas or pratyeka-buddhahood are Hinayana. Nowadays, there exists only one school 
named “heravada”; however, Buddhists In this school do not except the label 
“Hinayana” given to them by the Mahayanists. The Theravada tradiion was widely 
practiced in India after the Buddha”s passing away. By the third century B.C., 1t was 
esfablished in current day Pakistan and Afghanistan, and took root in Central Asia In the 
early century A.D. However, Muslim invasion in the II” and 12” centuries virtually 
extinguished the religion in the Indian sub-continent and in Central Asia. In the third 
century B.C., King Asoka of India sent missionaries to Ceylon, now Sri Lanka, where 
Buddhism became firmly established. The Theravada tradition still flourishes there. From 
India and from Ceylon, 1t spread to Southeast Asia, and 1s presently strong in Thailand, 
Burma, Cambodia and Laos. In recent years the Theravada tradition has become more 
widely practiced in Malaysia and Singapore. In the 19” century, Western intellectuals 


4786 


became Interested ¡n the Theravada tradition. Nowadays, It attracts people from all walks 
of lie and Theravada monasterles, Dharma centers and retreat sites have been 
established throughout the West. Based on the Pali Canon, the Theravada tradition 
presents Buddhaˆs teachings by first explaining the four noble truths, the three higher 
trainngs and the noble eightfold path. The Theravada tradition states that the number of 
people who can become Buddhas are very few. In our eon, there will be 1,000 Buddhas, 
of which Sakyamuni Buddha 1s the fourth. The 996 Buddhas-to-be are now Bodhisattvas. 
Thus, as the rest of us won”t become Buddhas, we should aim to become Arhats, those 
who are free from cyclic existence and have attained Nirvana. Theravada Buddhism may 
have programs of cultivation for both laypeople and monks; however, according to the 
Theravada Buddhism, the household life 1s not suitable for the pursuit of the cultivation of 
emancipation; left-home life 1s the better way to attain the ultimate goal of liberation. 
Thịs tradition believes that morality 1s a condition to help make life better, but morality 1s 
only a means not an end 1tself. Although morality 1s absolutely necessary in Buddhism, 1t 
alone does not lead to one”s emancipation or perfect purity. Morality 1s only the first step 
of the path or purification. Theravadan practitioners must try to practice meditation to 
attain liberation. To understand Theravada Buddhism and 1ts ethical feature, one must 
carefully read the primary texts like Dhammapada Sutta, Sigalovaka Sutta, Metta Sutta, 
Vasala Sutra, Mangala Sutta, Parabhava Sutta, Ratana Sutfa; as well as the Abhidhamma 
and the Visuddhi-Magga. 


(B) Khái Niệm về Đúc Phật 
trong Phật Giáo Nguyên Thủy 
The Buddha Concept mm Theravada Buddhisin 


Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật là người đã hoàn thiện mình bằng sự giác ngộ 
một cái “ngã” ở mức độ cao nhất mà con người có thể đạt đến. Ngài chỉ là một người đã 
khám phá lại chân lý đã mất. Sự vĩ đại của Ngài là khám phá được các điều mà các vị 
đạo sư đương thời chưa khám phá được hay chỉ khám phá được một cách không trọn vẹn. 
Ngài là một bậc kỳ tài bẩm sinh, bậc đã đạt được tiến trình tâm linh cao nhất của con 
người. Như vậy, theo Phật giáo Nguyên Thủy, theo nghĩa đen, Đức Phật là một “Đấng 
Giác Ngộ.” Đức Phật chỉ đơn giản là một người tự mình nỗ lực để giác ngộ và trở thành 
một bậc Thánh giả. Theo phái Đại Thừa thì Đức Phật là hóa thân của chính sự thánh 
thiện trong vũ trụ mà Ngài giáng trần, như là một sứ mệnh để truyền dạy giáo nghĩa tối 
cao về thân phận con người và sự giải thoát tối hậu —According to the Theravada 
Buddhism, Budhha 1s a man who has perfected himself by realizing his “self” to the 
hipghest degree as 1s possible for a human being. He ¡1s the only discoverer of a lost 
teaching. His øreatness was that he found out what his contemporaries could not discover 
at all or discovered only incompletely. He was a genius by birth who achieved the highest 
state possible for a man. So literally, according to the Theravada Buddhism, Buddha 
means “Enliphtened One.” The Buddha was simply a human being who by his own effort 
became enlightened and divine. In Mahayana, 1t 1s divinity 1tself that incarnates 1tself in a 


4787 


Buddha and descends to earth to impart the highest teaching about man”s destiny and the 
ultimate liberation—See Chapter l. 


(C) Chuyển Pháp Luân 
Turning The Wheel oƒ Dharma 
See Chapter 4 


(D) Năm Đệ Tử Đầu Tiên 
The First Five Disciples 
See Chapter 4 


(E) Kết Tập Kinh Điển theo Phật Giáo Nguyên Thủy 
Buddhist Councils according to the Theravada Buddhism 


1-3)Từ Đại Hội lần thứ Nhất đến lần thứ Ba— From the First to the Thừa Councils: See 


4) 


5) 


6) 


Chapter 5. 

Hội Nghị Lần thứ Tư— The Fourth Council: Hội Nghị Dưới Triều Vua Devanampiya 
(247-207 B.C.): Hội nghị được triệu tập dưới triều vua Devanampiya Tissa (247-207 trước 
Tây Lịch). Hội nghị được chủ tọa bởi tôn giả Arittha. Hội nghị nầy được tổ chức sau khi 
phái đoàn truyền giáo của Hòa Thượng Ma Thẩn Đà, con vua A Dục, đến Tích Lan. 
Theo lời kể thì có sáu vạn A La Hán tham dự. Thượng Tọa Ariftha (người Tích Lan, đại 
đệ tử của Ma Thẩn Đà thuộc dòng Thera Simhala) tuyên đọc Pháp điển: A Council was 
held during the reign of King Devanampiya Tissa (247-207 B.C.) under the presidentship 
of Venerable Arittha Thera. This Council was held after the arrival In the Island of 
Buddhist missionaries, headed by Thera Mahinda, a son of Emperor Ashoka. According 
to tradition, sixty thousand Arhats took part in the assembly. Venerable Thera Arittha, a 
Simhalese Bhikshu, a great disciple of Thera Mahinda In the line of Simhalese Theras, 
recited the Canon. 

Hội Nghị Lần thứ Năm— The FỰth Council: Hội Nghị Dưới Triều Vua Mahanama Phật 
Lịch 516: Theo Sangitisamva thì một Hội Nghị được triệu tập dưới triều vua Mahanama 
vào năm 516 Phật Lịch. Trong hội nghị nầy chỉ có các bài luận giải được dịch từ tiếng 
Simhala (Tích Lan) ra tiếng Ma Kiệt Đà (pali) bởi tôn giả Bhadhanta Busshaghosa: As 
mentioned in the Sangitivamsa, another Councill was held during the relgn of King 
Mahanama 1n 516 Buddhist calendar in which only the commenfarles were translated 
from Sinhalese Into Magadhi (Pali) by Bhadanta Buddhaghosa. 

Hội Nghị Sri-Lanka Phật Lịch 1587: Một hội nghị khác diễn ra tại Sri-Lanka vào năm 
Phật Lịch 1587 dưới triều vua Parakramabahu. Hội nghị nầy diễn ra trong hoàng cung và 
kéo dài một năm. Các đại trưởng lão tuyên tụng lại luận tạng của các Đại Trưởng Lão 
dưới sự chủ trì của tôn giả Đại Ca Diếp: Another Council was held in 1587 Buddhist 


4788 


Calendar in the reign of King Parakramabahu. The conference took place In the royal 
palce and lasted for one year. The Council was presided by Venerable Mahakapsyapa, 
and it is said to have revised only the commentfaries of the tripitaka of the Mahatheras. 

7) Hội Nghị Thái Lan Phật Lịch 2000 hay 2026: Một Hội Nghị khác đã diễn ra tại Thái 
Lan trong khoảng những năm 2000 hay 2026 Phật Lịch, và kéo dài một năm. Nhằm xây 
dựng Phật giáo trên một nền tẳng vững chắc, vua Sridharmacakravarti Tilaka 
Rajadhiraja, vị vua trị vì miền Bắc Thái Lan, đã triệu tập hội nghị nầy tại Chieng-Mai, 
lúc đó là kinh đô nước này: Another Council took place In Thailand either ¡n 2,000 or in 
2,026 Buddhist Calendar, and 1t lasted for one year. In order to establish Buddhism on a 
firm basis, King Sridharmacakravarti Tilaka RaJjadhiraJa, the ruler of Northern Thailand 
called this Council in Chieng-Mai, his capifal. 

8) Hội Nghị Thái Lan Phật Lịch 2331: Một hội nghị khác ở Thái Lan, diễn ra vào năm 
2331 Phật Lịch, sau một cuộc chiến tranh giữa Thái Lan và một nước láng giểng. Kinh đô 
cũ của Thái là Ayuthia bị thiêu rụi và nhiều bộ sách cùng tam tạng cũng ra tro. Lại thêm 
Tăng chúng bị rối loạn và đạo đức sa sút vì tình trạng thù địch kéo dài. Thế nên vua 
Rama I cùng hoàng đệ của ông triệu tập hội nghị để lấy lại niềm tin của mọi người. Dưới 
sự bảo trợ của vương triều, có 218 trưởng lão và 32 học giả cư sĩ họp lại làm việc liên tục 
trong một năm để kết tập bộ tam tạng: Another Council was held in Thailand In 2331 
Buddhist Calendar. After a war with 1s neighboring country, the old capital Ayuthia was 
destroyed by fire and many books and manuscripts of the Tripitaka were reduced to 
ashes. Moreover, the Sangha was disorganized and morally weakened by reason of 
prolonged hostility. Thus, King Rama I and his brother called for a Buddhist Council to 
restore the faith from everyone. Under the royal patronage, 218 elders and 32 lay 
scholars assembled together and continued the recitation of the Tripitaka for about a year. 

9) Hội Nghị Miến Điện năm 1954— Council in Rangoon in 1954: Đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ sáu được tổ chức tại Ngưỡng Quang, thủ đô của Miến Điện, được triệu tập từ năm 
1954 đến năm 1956 để tưởng niệm 2.500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Có khoảng 
2500 Tỳ Kheo uyên bác trên khắp thế giới (từ Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Népal, Cam 
Bốt, Thái Lan, Lào, và Pakistan) tham dự, trong đó có khoảng năm trăm Tỳ Kheo Miến 
Điện, uyên thâm trong việc nghiên cứu và hành trì giáo lý của Đức Phật, được mời đảm 
nhận việc kiểm lại văn bản tam tạng kinh điển Pali. Đại Hội này được tổ chức trong một 
cái hang nhân tạo có tên Mahapasanaguha gần chùa Hòa Bình Thế Giới ỡ Ngưỡng 
Quang. Đại Hội bao gồm chư Tăng của tất cả các xứ theo Phật giáo Theravada và 
thường được nói đến như là Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ Sáu theo truyền thống 
Theravada—The sixth Great Council was held in Rangoon from 1954 to 1956 to 
commemorate the 2,500 year after Sakyamuni Buddha's death. About 2,500 learned 
bhikkhus of the varlous countries of the world (from India, Burma, Ceylon, Nepal, 
Cambodia, Thailand, Laos, and Pakistan), among which 500 bhikshus from Burma, who 
were well versed in the study and practice of the teachings ofthe Buddha, were Invited to 
take the responsibility for re-examining the text of the entire Pali canon. lt was held 
inside an artificial cave named Mahapasanaguha near the World Peace Pagoda In 
Rangoon. It included monks from all Theravada countries and 1s commonly referred to as 
the “sixth Theravada councIl.” 


+ 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1) 


4789 


Nhiều người cho rằng Đại Hội Kết Tập lần thứ năm và sáu là không cần thiết vì Kinh 
Điển đã hoàn chỉnh mỹ mãn sau lần kết tập thứ tư. Ngoài ra, còn có nhiều Hội Nghị khác 
ở Thái Lan và Tích Lan, nhưng không được coi như là Nghị Hội đúng nghĩa—Many 
people believed that the fifth and the sixth councils were not necessary because after the 
Fourth Counecil, all Tripitaka scriptures were collected satisfactorily. Besides, there were 
many other Councils in Thailand and Ceylon, but they were not considered CouncIls in 
the true sense of the term. 


(F) Tam Bảo 


Triple Jewels 
See Chapter 6 


(G) Tam Tạng Kinh Điển 
Three Buddhist Canon Baskefs 
See Chapfters 6 and 7 


(H) Tạng Kinh Nguyên Thủy 
The Sutra Piaka ogƒ the Theravadan School 


Kinh Trường A Hàm: Digha-Nikaya (p)—Còn gọi là Trường Bộ Kinh (Đại Thừa). 22 
quyển, ghi chép những bài pháp dài—22 books, collection of Long Discourses. 

Kinh Trung A Hàm: MajJjhima Nikaya (p)—Còn gọi là Trung Bộ Kinh (Đại Thừa). 60 
quyển, ghi chép những bài pháp dài bậc trung—60 books, collection of Middle-Length 
Discourses. 

Kinh Tạp A Hàm: Samyutta NÑikaya (p)—Còn gọi là Tương Ưng Bộ Kinh (Đại Thừa). 50 
quyển, ghi chép những câu kinh tương tự nhau—50 books, collection of Kindred Sayings. 

Kinh Tăng Nhứt ÀA Hàm: Anguttara Nikaya (p)—Còn gọi là Tăng Chi Bộ Kinh (Đại 
Thừa). 51 quyển, ghi chép những bài pháp sắp xếp theo số—51 books, collction of 
Gradual sayings. 

Kinh Tiểu A Hàm: Khuddaka NÑikaya (p)—Còn gọi là Tạp Bộ Kinh hay Tiểu Bộ Kinh 
(Đại Thừa). Ghi chép những bài kệ ngắn—Smaller Collection—Bộ thứ năm phân chia 
thành 15 cuốn—The fifth ¡s divided into fifteen books (Tiểu Bộ Kinh, nhưng các học giả 
thường tin rằng kinh Tiểu Bộ tương ứng với bộ Tạp A Hàm, chứ không tương tự với 
Khuddaka Nikaya của trường phái Nguyên Thủy—There are also mentions in Buddhist 
literature of Ksudraka Agama “Lesser Discourses”, but scholars generally believe that 
this refers to a miscellaneous collection of texts that 1s not analogous to the Pali 
Khuddaka Nikaya): 

Kinh Tiểu Phẩm: Khuddaka-patha (p)—Shorter Text. 


1) Kính Pháp Cú: Dhammapada (p)—The Way of Truth. 


4790 


1i) Kinh Vô Vấn Tự Thuyết: Udana (p)—Heartfelt sayings or Paeons of Joy. 

iv) Kinh Như Lai Thuyết: Iti-vuttaka (p)—Những bài kinh bắt đầu bằng “Dạy Như Thế 
Nầy”——Thus said Discourses. 

v)ạ Kinh Tập: Sutta Nipata (p)—Những bài Kinh sưu tập——Collected Discourses. 

vi) Những Chuyện Về Huệ Suy Tầm Thần Túc: Vimana Vatthu (p)—Những câu chuyện về 
cảnh trời —Stories of Celestial Mansions. 

vii) Những Câu Chuyện Về Ngạ Quỷ: Peta Vatthu (p)—Những câu chuyện về cảnh giới Ngạ 
Quỷ—Stories of Peta. 

viii)Trưởng Lão Tăng Kệ: Theragatha (p)—Kệ của người Nam Xuất Gia—Psalms of the 
Brethren. 

ix) Trưởng Lão Ni Kệ: Therigatha (p)—Kệ của người Nữ Xuất Gia—Psalms of the Sisters. 

x)  Túc Sanh Truyện: Jatakha (p)—Những chuyện về Tái Sanh của Đức Phật —Birth Stories. 

xi) Kinh Giảng: Niddesa (p)—Những bài trần thuyết —Expositlons. 

xii) Tuệ Phân Tích: Patisambhida (p)—Kiến Thức phân giải—Analytical Knowledge. 

xii)Đời Sống Các Vị Thánh: Apadana (p)—Lives of Saints. 

xiv)Lịch Sử Đức Phật: Buddhavamsa (p)—Tiểu sử của Đức Phật —The History of Buddha. 

xv) Hạnh Kiểm: Cariya Pitaka (p)—Những phẩm hạnh—Modes of Conducts. 


(D Trì Tụng Kinh Điển 
Rccuing Buddhist Sutras 


(D_ Tụng Kinh— Recite Buddhist Sufras: See Chapter 143. 


(II) Niệm Phật— Recite Buddhas° Names: Tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy chỉ niệm hồng 
danh Đức Phật Thích Ca Mâu N¡, chứ họ không tin nơi việc niệm hồng danh Đức Phật A 
Di Đà -Followers of the Theravada Buddhism only recite the name of Sakya Muni 
Buddha. They do not believe 1n reciting the name of Amitabha Buddha. 


(HI)Trì Chú— Recite Dharanmi: Phật Giáo Nguyên Thủy không tin nơi việc trì chú và cũng 
không tin “Chân Ngôn” là những lời dạy bí mật của Đức Phật —Theravada Buddhism 
does not believe In reciting Dharami, nor does 1t believe that Dharanmi 1s the Buddhaˆs 
Secret teachings. 


(IV)Hộ Niệm— Supportive Reciation: Phật Giáo Nguyên Thủy tin rằng “gieo gì gặt nấy”, 
chứ không phải vì sự tụng đọc hay hộ niệm không làm cho người chết nhẹ nghiệp— 
Theravada Buddhism believes that “You reap what you grow”. Supportive Recitation 
does not matter, for it does not help relieve the dead personˆ”s karmas. 





4791 


(J) Vi Diệu Pháp 
Abhidharma 


Theo Keith trong Tự Điển Từ Ngữ Phật Giáo Trung Quốc, thì những bộ luận về triết lý 
của trường phái Tiểu Thừa, bây giờ gồm khoảng chừng 37 bộ, bộ luận sớm nhứt là bộ 
“Phân Biệt Công Đức Luận” được biên soạn trước năm 220 sau Tây Lịch. Cho tới bây 
giờ thì chúng ta vẫn chưa biết rõ bộ A Tỳ Đạt Ma Luận hay Vi Diệu Pháp được biên 
soạn hồi nào —According to Keith ¡in the Dictionary of Chinese Buddhist Terms, the 
Hinayana sastras, the philosophical canon of the Hinayana, now supposed consIst of some 
thirty-seven works, the earliest of which 1s said to be the Gunanirdesa sastra before 220 
A.D. The date of the Abhidharma 1s still unknown fo us—See Chapter 9. 


(K) Tứ Diệu Đế 
Four Noble Truths 
See Chapter 20 


(L) Bát Thánh Đạo 
The Eightƒold Noble Truth 
See Chapter 20 


(M) 37 Phẩm Trợ Đạo 


Thứry-Seven Lừnbs oƒ Enliightenment 
See Chapter 2] 


(N) Tứ Vô Lượng Tâm 


Four Immeasurable Mimds 
See Chapter 22 


(O) Tứ Nhiếp Pháp 
Four Elements 0ƒ Popularity 
See Chapter 23 


(P) Lục Hòa 
Six Poimtfs 0ƒ Harinony 
See Chapter 24 


l) 


2) 


3) 
4 
5) 


4792 


(Q) Ba La Mật 
Paramitas 


Mười Ba La Mật trong kinh điển Pah— Ten paramitas in Pali Buddhist Texts: Những 
kinh điển Pali đề cập đến một số Ba La Mật như kinh Thí Dụ, Kinh Bổn Sanh, Kinh Phật 
Sử, và Kinh Sở Hành Tạng——The canonical Pali texts mention the number of paramitas in 
the Apadana, the Jataka, the Buddhavamsa and the Cariyapitaka: 

Bố Thí Ba La Mật: Dana-paramita (p)—Paramita-charitable giving—Với Phật giáo 
Nguyên Thủy, đây là Ba La Mật quan trọng nhất trong mười Ba La Mật. Theo Thanh 
Tịnh Đạo, các bậc Bồ Tát vì lợi ích của chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ, muốn cho 
họ đạt được cảnh giới hạnh phúc cao hơn mà lập nguyện tu tập Ba La Mật, khi bố thí ba 
la mật được thành tựu thì tất cả các ba la mật khác cũng được hoàn thành——In Theravada 
Buddhism, Dana-paramita 1s the most Important among the ten paramitas. According to 
the Visuddhimagzsa, Bodhisattvas are concerned about the welfare of sentient beings, not 
tolerating the sufferings of beings, wishing long duration to the higher states of happiness 
of beings and being Iimpartial and Just to all beings by fulfilling the first paramita they 
fulfill all the paramitas—See Chapter 27 (B). 

Giới Ba La Mật: Sila-paramita (p)—Bodhisattvas observe morality to prevent evil 
karma—See Chapter 27 (B) and Chapter 36. 

Nhẫn nhục Ba La Mật: Ksanti-paramita (p)—See Chapter 27 (B). 

Tinh tấn Ba La Mật: Virya-paramita (p)—Devotion—See Chapter 27 (B). 

Xuất ly Ba La Mật —Nekkhamma-paramita (p): Để phạm hạnh thanh tịnh, Bồ Tát từ bỏ 
gia đình, sống đời xuất ly không nhà, an trú trong các thiển định để loại trừ các phiền não 
và chấp thủ mà sống theo tinh thần vô ngã. Bồ Tát sẵn sàng hy sinh sự an lạc của chính 
mình vì lợi ích của người khác. Mặc dù Bồ Tát đang sống một đời xa hoa, khoái lạc ngũ 
dục, nhưng ngài đã hiểu được bản chất ngắn ngủi của nó và giá trị của sự xuất ly. Ngài 
biết rõ sự hảo huyền của dục lạc, nên tự nguyện từ bỏ những của cải trần thế, long bào, 
vàng bạc, mà chỉ đắp lên mình một tấm y phấn tảo đơn giản của sa môn và sống đời 
phạm hạnh, giải thoát và vô ngã. Không tham đắm dù đó là danh tiếng, danh dự, và sự 
thành đạt trần thế hoặc bất cứ thứ gì hấp dẫn mê hoặc ngài làm trái ngược với cuộc sống 
phạm hạnh ——lIn order to bring morality to perfection, Bodhisattvas train themselves In 
renunciation. Nekkhamma Implies both renunciation of worldly pleasures by adopting the 
ascetic life and the temporary Inhibiton of Hindrances by Jhanas. A Bodhisattva 1s 
neither selfish nor self-possessive but 1s selfless In his activifles. He 1s ever ready to 
sacrifice his happiness for the sake of others. Though he may sit in the lap of luxury, 
1mmersed In worldly pleasures, he may comprehend therr transitoriness and the value of 
renunciation. Realizing thus the vanity of fleeting materlal pleasures, he voluntarily 
leaves his earthly possessions, and wearing the simple ascetic garb, tries to lead the Holy 
Life In all its purity. Here he practices the higher morality to such an extent that becomes 
practically selfless In all his actlons. No Iinducement whether fame, wealth, honor, or 
worldly gain could induce him to do anything contrary to his principles. 


6) 


7) 


8) 


4793 


Trí huệ Ba La Mật —Panna-paramita (p): Để thông hiểu được điều gì có lợi và điều gì có 
hại cho chúng sanh, Bồ Tát thanh tịnh hóa trí tuệ của chính mình——In order to understand 
clearly what 1s beneficial and what 1s Injurious to beings, Bodhisattvas purIfy theIr 
wisdom. 

Chân thật Ba La Mật —Sacca-paramita (p): Khi Bồ Tát chân thành hứa một việc gì thì 
ngài sẽ thực hiện cho bằng được. Vì vậy, chân thật ba la mật là một phẩm hạnh của Bồ 
Tát. Ngài sẽ hành động như ngài nói và sẽ nói như ngài hành động. Trong truyện Bổn 
Sanh Hiri và Đại Bổn Sanh kể về Bồ Tát tu tập chân thật ba la mật. Ngài rất thành tâm, 
tốt bụng và đáng tin cậy. Bồ Tát chỉ nói điều gì mà ngài nghĩ. Lời nói, tư tưởng và hành 
động luôn hòa hợp với nhau. Ngài không bao giờ nịnh bợ để cầu sự hỗ trợ của người 
khác. Ngài không ca tụng về mình để cầu người ngưỡng mộ hay với một ý không tốt. Khi 
trách việc đáng quở trách thì ngài trách một cách bình đẳng chứ không miệt thị, mà trách 
vì lòng từ bi thương xót. Ngài không dấu diếm những khuyết điểm thiếu xót của mình. 
Ngài được tán dương là bậc từ bi, chân thật kính trọng lời hứa của người khác như lời hứa 
của chính mình—Once Bodhisattvas have promised to give or do something they do not 
break their promise. So, “Sacca” 1s here meant the fulfilliment of one”s promise. This 1S 
one of the salient characterIsitcs of a Bodhisattva, for he 1s not breaker of his word. He 
acfs as he speaks, he speaks as he acts. He makes truth his guide and holds it his duty to 
keep his word. He ponders well before he makes his promise. In the Hiri Jataka and the 
Mahasutasoma Jataka, Bodhisattva 1s trustworthy, sincere and honest. What he thinks, he 
speaks. There 1s perfect harmony in his thoughts, words and deeds. He does not use 
flattery to win the hearts of others, does not exhort himself to win their admiration, does 
not hide his defects or vainly exhibits his virtues. The praise-worthy he praises without 
malice. The blameworthy he blames Judiciously, not with contempt but out of 
compassion. He honors the word of others as he honors his own. 

Nguyện Ba La Mật: Aditthana-paramita (p)—Từ “Aditthana” được chuyển dịch là năng 
lực ý chí kiên cố. Không có nguyện ba la mật này thì các ba la mật khác không thể hoàn 
thành được. Nguyện được xem như là nền móng của một tòa nhà. Chính năng lực và ý 
chí này khiến Bồ Tát vượt qua tất cả chướng ngại như bệnh hoạn, đau khổ, tai nạn và 
ngài không bao giờ lùi bước trên đường Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã lập nguyện 
kiên cố từ bổ các thú vui của hoàng cung và đi tìm giải thoát. Trải qua sáu năm dài tu tập 
và đấu tranh tâm linh, ngài đã đối mặt với biết bao đau khổ và khó khăn, nhưng ngài vẫn 
không lui sụt ý chí. Ngaì là một người có ý chí sắt đá và chỉ rung chuyển bởi những ý 
tưởng cao thượng. Không ai có thể cám dỗ ngài làm điều gì ngược với nguyên lý đạo 
đức. Tâm ngài vững như đá nhưng cũng mềm mại và tốt đẹp như một bông hoa— 
“Aditthana” 1s translated as resolute determination. Without this firm determination, the 
other perfections cannot be fulfiled and they work for the wealth and welfare of beings. 
]t is compared to the foundation of a building. Thịs will-power forces all obstructions out 
of Bodhisattva path and no matter what may come to him, sickness, ørIef, or disaster, he 
never turns his eyes away from his goal. For Instance, the Bodhisattva Siddhartha made a 
firm determination to renounce his royal pleasure and gain enlightenment. Š1x long years, 
1t was a superhuman strugsle. He had to endure manifold hardships and face innumerable 
difficulties. At a crucial moment, when he most needed their help, his five favorite 
disciples deserted him. Yet he dịd give up his effort. The Bodhisattva 1s a man of iron 


9) 


4794 


determination, whose high principles cannot be shaken to do good. None could tempt him 
to do anything contrary to those principles. As occasion demands, he 1s as soft as a flower 
and as firm as a rock—See Chapter 29 (C). 

Từ tâm ba la mật: Metta-paramita (p)—Với tâm từ vô lượng, Bồ Tát có thể giúp đỡ tất cả 
chúng sanh hết lòng mà không mệt mỏi. Tiếng Phạn “Metta” là “Maitri”, nghĩa là nhân 
từ, thiện chí và thương xót tất cả chúng sanh mà không phân biệt. Chính từ tâm này, Bồ 
Tát có thể từ bỏ sự giải thoát cá nhân vì lợi ích cho những chúng hữu tình khác, không 
phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da và giới tính. Vì Bồ Tát là biểu tượng của từ tâm 
bao la, ngài không làm ai sợ cũng không ai làm ngài sợ. Ngài thương yêu tất cả với tình 
yêu vô bờ bến—With unshakable kindness, Bodhisattvas are helpful to all. “Ketta” is 
loving-kindness. In Sanskrit it 1s Mattri. It is benevolent, goodwIll or friendliness, w1sh for 
the happiness of all beings without exception. It is “Metta” that prompts a Bodhisattva to 
renounce personal deliverance for the sake of others. He 1s permeated with boundless 
goodwill towards all beings, irrespective of caste, creed, color or sex. Since he 1s the 
embodiment of universal love, he fears none, nor 1s he feared by any. He ever cherishes 
1n his heart boundless øgoodwIll towards all that live. 


10) Xả ba la mật: Upekkha-paramita (p)—Xả Ba La Mật còn gọi là bình tâm Ba La Mật. Vì 


xả tâm nên Bồ Tát thi ân mà không cần đáp trả. Từ Pali “Upekkha” bao gồm “Upa” có 
nghĩa là vô tư, công bằng và đúng đắn, và “ikkha” có nghĩa là thấy hoặc quan điểm. 
Theo từ nguyên học, từ này có nghĩa là quan điểm đúng đắn, vô tư và không chấp thủ 
hoặc thiên vị. Xả tâm ở đây không có nghĩa là lạnh lùng hay trạng thái trung lập. Khó 
nhất và cần nhất cho các ba la mật khác là xả tâm này, đặc biệt đối với cư sĩ sống trong 
thế giới hoàn toàn mất quân bình với những thay đổi bất thường. Sự khinh khi, xúc phạm, 
khen, chê, được, mất, buồn, vui thường xãy ra ở trong đời sống con người. Giữa những 
thăng trầm đó, Bồ Tát lặng tĩnh vững chắc như tảng đá và thực hành hạnh xả tâm ba la 
mật nhẹ nhàng —The tenth paramita 1s equanimity. By reason of their equanimIty, 
Bodhisattvas do not expect anything In return. The Pali term “Upekkha” 1s composed of 
“Upa”, which means Justly, impartially or rightly and “ikkha” means to see, discern or 
view. The etymological meaning of the term 1s discerning riphtly, viewing Jjustly or 
looking impartially, that 1s, without attachment or aversion, without favor or disfavor. 
Here the term ¡1s not used in the sense of indifference or neutral feeling. The most 
difficult and most essential of all perfections 1s this equanimity, especially for a layman 
who has to live in an ill-balanced world with fluctuating fortunes. Slights and Insults are 
the common lot of humanity. So are praise and blame, loss and gain, pain and pleasure. 
Amidst all such vicissitudes of life a Bodhisattva tries to stand unmoved like a firm rock, 
©€X€rcising perfect equanimity. 


For more inƒormatfion, pÏlease see Chapter 27 


(R) Nghiệp Báo 
Actions and Recompenses 
See Chapter 34 


l) 
2) 
3) 
4) 


+ 


4795 


(S) Nhân-Duyên-Quả 
Causes-Condifions-E,Ífects 
See Chapter 35 


(T) Giới Luật 
Nules in Buddhism 


Giới luật được nói trong Luật Tạng của Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng được Đại Thừa 
công nhận —The commandments of Theravada Buddhism, also recognized by the 
Mahayana: 

Tại gia năm và tám giới: FIve and eight commandments for laymen. 

Sa Di thập giới: Ten commandments for the noviIce. 

Tỳ kheo 227 giới: 227 commandments for the monks. 

Tỳ Kheo Ni 348 giới. Tuy nhiên, Giáo Hội Tỳ Kheo Ni Nguyên Thủy đã tàn lụn từ mấy 
trăm năm qua: 348 commandments for the nuns. However, the Theravada Nun Order 
đied out several hundred years ago. 

For more Information, please see Chapter 36. 


(U) Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên 
Causes and Condifions 


Twelve Links in the Chain ÓQƒ Dependent Origination 
See Chapter 37 


(V) Bát Khổ 
Eight Suƒƒferings 
See Chapter 47 


(W) Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
See Chapter 49 


(X) Bách Pháp 
One Hundred Dharrmas 
See Chapter 50 


4796 


(Y) Tam Vô Lậu Học 
Threeƒold Traimning 
See Chapter 53 


(Z) Tâm 
Mind 
See Chapter 54 


(AA) Phật Tánh 
Buddha-Nature 


Theo Phật giáo Đại Thừa, Phật tánh trong mỗi chúng sanh đồng đẳng với chư Phật. 
Chủng tử tĩnh thức và giác ngộ nơi mọi người tiêu biểu cho khả năng tĩnh thức và thành 
Phật. Bản thể toàn hảo và hoàn bị sẵn có mỗi chúng sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong mỗi 
chúng sanh, tất cả đều có khả năng giác ngộ; tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tinh chuyên 
để gặt được quả Phật. Lý do của Phật tánh gồm trong sự đoạn trừ hai thứ phiền não (see 
Chapter 40). Trong các truyền thống Đại Thừa khác, đặc biệt là ở vùng Đông Á, khái 
niệm về một mô thức có tính thực thể hơn được đưa ra và được xem như là bản tánh căn 
bản của mọi thực thể, một bản chất thường hằng mà tất cả chúng sanh đều có rằng tất cả 
đều có thể thành Phật. Thí dụ như trong truyền thống Thiền tông Nhật Bản, bản chất này 
được mộ tả như là “chân ngã” của mọi người, và Thiển đã phát triển kỹ thuật thiển quán 
qua đó hành giả có thể phát triển sự chứng nghiệm về cái chân ngã ấy. Kiến tánh hay 
thấy Phật tánh, hay thấy được tự tánh và thành Phật. Đây là câu nói rất thông dụng trong 
nhà thiển. Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Thiền tông, tin rằng “Kiến tánh” là nhìn thấy 
được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” 


A» 


và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên 
khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến 
tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà 
Thiển. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông. Tuy nhiên, khái niệm này không tìm thấy trong 
Phật giáo Nguyên Thủy, vốn không thừa nhận ý tưởng mọi chúng sanh đều có thể thành 
Phật, mà truyền thống này cho rằng chỉ có những cá nhân xuất chúng mới có thể thành 
Phật mà thôi và những người khác nên bằng lòng với việc chứng đắc Niết Bàn như một 
vị A La Hán hay một vị Bích Chi Phật —According to the Mahayana Buddhism, the seed 
of mindfulness and enlightenment In every person, representing our potential to become 
fully awakened and eventually a Buddha. The substratum of perfection, of completeness, 
Intrinsic to both sentient and Insentlent life. The reason of Buddhahood consists In the 
destruction of the twofold klesa or evil passions. In other Mahayana traditions, however, 


Œ) 


4797 


particularly in East Asia, the concept 1s given a more substantialist formulation and 1s 
seen as the fundamental nature of all reality, an eternal essence that all beings possess, 
and In virtue of which they can all become Buddhas. In Japanese Zen tradition, for 
example, It 1s described as true self of every individual, and Zen has developed 
meditation techniques by which practitioners might develop experiential awareness OŸ 1t. 
According to the Mahyana Buddhism, especially the Zen Sect, “to see one”s own nature 
and become a Buddha,” or to behold the Buddha-nature to reach the Buddhahood or to 
attain enlightenment. This 1s a very common sayIng of the Zen school or Intuitive school. 
To behold the Buddha-nature withn oneself or to see ¡infto one's own nature. 
Semantically “Beholding the Buddha-nature” and “Enlightenmenf” have virtually the 
same meaning and are often used Interchangeably. In describing the enlightenmernt of the 
Buddha and the patriarchs, however, 1t 1s offen used the word “Enlightenmenf” rather 
than “Beholding the Buddha-nature.” The term “enlightenmenf” implies a deeper 
experlence. This 1s a common saying of the Ch”an (Zen) or Intuitive School. Thịs 1s one 
of the eight fundamental principles, Intuitional or relating to direct menfal vision of the 
Zen School. However, this concept 1s not found in Theravada Buddhism, which does not 
posit the Idea that all beings have the potential to become Buddhas, rather, Nikaya 
Buddhist traditions hold that only certain exceptional individuals may become Buddhas 
and that others should be content to attain Nirvana as an Arhat or Pratyeka-Buddha. 


For more inƒormation, please see Chapter 56. 


(BB) Thiền Minh Sát 
Mecditafion on insight 


Tổng quan về Thiền Minh Sát—An overview oƒ Vipassana: Công phu tu tập biệt quán 
hay thiển “Minh Sát” giúp phát triển một trạng thái tâm thức tỉnh giác và khả năng biện 
biệt sắc bén có thể trực nhận được thực tại tối hậu, vô ngã và không có tự thể kiên cố. 
Trong truyền thống Nguyên Thủy thì biệt quán được tu tập với “Tứ Niệm Xứ”: chánh 
niệm về thân, về những cảm thọ, về tâm thức và về các pháp. Khi quán sát tường tận 4 
pháp này, hành giả nhận thức được 3 đặc điểm: vô thường, khổ, và không có tự thể kiên 
cố. Bằng cách quán sát hơi thở, quán sát những cảm giác của thân thể, quán sát những 
dạng tâm tưởng khác nhau và những tâm sở trong từng giây từng phút một, ngay đó hành 
giả nhận ra không hề có kẻ nào trong tâm thức của mình để điều động. Bản chất của 
chúng ta là vô ngã, không có một tự thể kiên cố nào để làm vừa lòng hay để bảo vệ. 
Biệt quán cũng được phát triển ngoài công phu thiển tọa. Bằng cách tỉnh thức một cách 
bén nhạy vào mỗi hành động, cảm thọ và tư tưởng, hành giả quán sát được ai đang thực 
hiện và ai đang kinh nghiệm những việc này, chỉ tìm thấy một dòng chảy liên tục của 
những hành động tâm thức và những biến động vật lý mà không có một chủ thể kiên cố 
hay một cái ngả nào làm chủ nhân ông cả, ngay đó hành giả nhận biết được tánh vô ngã. 
Kết hợp pháp môn biệt quán với pháp môn tịnh trụ , hành giả có thể tẩy sạch dòng chẩy 
của tâm thức để thoát khỏi những tâm thái nhiễu loạn và những nghiệp lực gây nên khổ 


4798 


đau phiển não nữa—The practice of special insight or “Vipassana” helps develop an 
acutely perceptive and discerning state of mind that can directly perceive the ultimate 
reality, selflessness or lack of a solid self-identity. In the Theravada practice, this 1s done 
by means of the four mindfulnesses (satipathana): mindfulness of the body, feelings, 
mind, and phenomena. Closely examining these four, one becomes aware of three 
characteristics: their transience, their problematic or suffering nature, and their lack of a 
solid self-identity. By observing and examining the breath, the feelings In the body, the 
Vârious conscIousnesses, and the mental factors in each moment, one realizes there 1s no 
litle person somewhere inside one”s head running the show. We are selfless, without a 
solid self-identity that needs to be pleased and protected. Special Insight 1s also 
developed outside of formal siting meditation. By being acutely aware of each action, 
feeling and thought, one examines who 1s doing and experienciIng these things. Finding 
only a continuous stream of mental and physical events, without a concrete personality or 
self who 1s the boss, one understands selflessness. Combining special insight with the 
concenfration of calm abiding, one 1s able to cleanse the mindstream of all disturbing 
attitudes and the karma that cause sufferings and afflictions. 


(I1 Nghĩa của “Minh sát ”— The meanings oƒ “Vipasyana ”: 
(A) Nghĩa tổng quát của chữ “Minh sát”— The general meanings oƒ the word “Vipasyana”: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Biện Biệt: Discernmenn. 

Chánh Kiến: Correct views—Correct perception. 

Ngẫm nghĩ cẩn thận (tế tư): Contemplation—Examination—To look into—To study——To 
contemplate——T'o contemplate and mentally enter Info truth. 

Quán Chiếu: To reflec—Lấy trí tuệ mà soi sáng hay chiếu kiến sự lý —To be 
enlightened or to enlighten as a result of insight (inntelligenf) contemplation. 

Minh sát tuệ: Visualizaton——Intuition Vision—Mnh sát tuệ (trí tuệ đạt được qua tu tập 
thiển định). Để tu tập thiển minh sát, trước hết chúng ta phải tập buông xả để giải quyết 
những nhiễm trược—Wisdom or penetrative insight achieved through meditation. To do 
Vipassana, we must first relax, calm down and settle the defilements. 


(B) Nghĩa theo Phạn ngữ của “Vipasyana”—The meanings of “Vipasyana” im SanskrH: 


Ù 


Visualization (Intuition Vision, or higher insight)—Tỳ Bà Xá Na (Thiển minh sát): Quán. 

Từ Bắc Phạn chỉ “thiểỀn tập quan hệ tới phân tích về một chủ đề thiển quán,” hướng về 
trực chứng thực tánh của vạn hữu. Minh sát tuệ (trí tuệ đạt được qua tu tập thiển định). 
Để tu tập thiển minh sát, trước hết chúng ta phải tập buông xả để giải quyết những 
nhiễm trược. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, sự thiển tập này liên hệ tới việc tỉnh thức về 
việc mọi vật thể đều được biểu thị bởi ba đặc tính: vô thường, khổ, và vô ngã. Trong 
Phật giáo Đại Thừa, minh sát thiển nhấn mạnh đến “tánh không” của sự hiện hữu—A 
Sanskrit term for “meditative practice Involving analysis of a meditative obJect,” which 
aims at directly realizing the real nature of all things. In vipasyana, wisdom or penetraftIve 
Iinsieght achieved through meditation. To do Vipasyana, we must first relax, calm down 
and settle the defilements. In Theravada, this practice involves becoming aware of the 
obJect as being characterized by the three characteristics: Impermanence, suffering, and 
no-self. In Mahayana, Vipasyana emphasizes “emptiness” of inherent existence. 


4799 


2) Chữ “Vipassana” nghĩa gốc là thấy theo cách đặc biệt, xuất phát từ chữ “Passati” có 
nghĩa là thấy, và tiếp đầu ngữ “Vi” có nghĩa là biểu thị tính chất đặc thù hay đặc biệt. Do 
đó, Vipassana nghĩa là cái thấy vượt ra ngoài cái bình thường, minh thị rõ ràng. Không 
phải cái thấy hời hợt hay thấy thoáng qua, cũng không phải cái thấy các tướng trạng bên 
ngoài, mà là cái thấy biết như thật, hay thấy các pháp như chúng thật sự là, hay thấy rõ 
tam tướng của mọi hiện hữu duyên sanh. Chính trí tuệ nầy, với sự an định của tâm như 
nền tảng của nó, có thể giúp hành giả thanh lọc mọi cấu uế và thấy được chân lý Niết 
Bàn. Thiển Tuệ (Vipassana-bhavana), do đó, là một giáo lý đặc trưng của Đức Phật, một 
kinh nghiệm độc đáo của bậc Giác Ngộ, mà trước thời Đức Phật chưa từng có. Hành giả 
thành tựu viên mãn pháp thiển nhờ biết liên kết chỉ và quán với nhau sao cho cả hai được 
quân bình. Một bên là an tịnh nội tâm, còn một bên là tuệ giác nhạy bén. Theo Tỳ Kheo 
Soma trong “Con Đường Đi Đến Chánh Niệm: “Ở đây sự tu tập Thiền Tuệ (Vipassana) 
cần phối hợp với sự tu tập định (samadhi), và mỗi loại vận hành theo một cách quân 
bình. Nếu phân tích hay nghiêng về thiển tuệ một cách quá mức có thể sanh ra sự rối 
loạn trong tâm; còn nếu nghiêng về định quá mức thì lười biếng có thể lẻn vào.”—The 
word “Vipassana” means by derivation, seeing in an extraordinary way. Vipassana 1s 
originated from the word “Passati” which means “to see”, and the prefix “Vi” which 
means ^speclal or particular”. “Vipassana, therefore, means, seeing beyond what 1s 
ordinary, clear vision. Ïf 1s not surface seeing or skimming, not seeing mere appearances 
but things as they really are, which means seeing the three characteristics of all 
phenomenal existence. It 1s this Insight, with calm concentration of mind as 1s basis, that 
enables the practitioner to purge his mind of all defilements and see Reality-Nibbana. 
Insight meditation (Vipassana-bhavana), therefore, 1s a typiIcal doctrine of the Buddha 
himself, a unique experience of the Enlipghtened One, and was not in existence prIor to 
the advent of the Buddha. The calm and Insight (samatha-vipassana) øo together and they 
OCcur sinultaneously. On the one hand, samatha 1s the calming of the mind; on the other 
hand, vipassana 1s the keen Invesftigation. According to Bhikkhu Soma In “The Way of 
Mindfulness”: “Here the development of penetrative Insight (vipassana) combines with 
that of tranquilizing concentration (samatha), and each functions In a way that does not 
outstrip the other. Both gain uniformity of force. Through the overdoing of analysis there 
can be flurry. And indolence creeps In through to much tranguility.” 

(HI)Minh Sát là nhìn với con mắt Trí Tuệ— Vipasyana means to see with the eyes oƒ 
wisdom: Giải thích rõ ràng, chữ “Vipasyana” được tạo thành bởi hai phần. Phần thứ nhất 
“Vi”, được rút ngắn từ thuật ngữ “Visesa”, có nghĩa là đặc biệt, siêu nhiên, hoặc đặc thù. 
Phần thứ hai, “Pasyana'ˆ, có nghĩa là “thấy” hoặc “nhìn”. Vì vậy “Vipasyana” có nghĩa là 
“nhìn bằng con đường trực tiếp, bằng con đường rõ ràng một cách đặc biệt. Nó nhìn thấy 
với hai con mắt trí tuệ. Bản chất của Thiển Minh Sát là nhìn thấy hết thảy mọi sự vật 
một cách không bị xao lãng và rất rõ ràng. Trí tuệ phân biệt nầy nhìn thấy thế giới hiện 
tượng tương đối như là tương đối. Với trí tuệ phân biệt, chúng ta có thể nhìn thấy sự thật, 
bản tính tự nhiên chân thật của tâm, chỉ như nó là. Nhưng trước khi điều nầy xãy ra, tâm 
của chúng ta phải có khả năng làm việc, nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà 
chúng ta muốn với tâm. Nếu chúng ta muốn gửi tâm đi đến một nơi nào đó, nó sẽ đi. Nếu 
chúng ta muốn tâm chúng ta phải trụ lại một điểm đặc biệt nào đó, nó sẽ trụ lại. Như 
chúng ta biết từ kinh nghiệm, một khi tâm của chúng ta hành động như là nó phụ thuộc 


4800 


vào người nào khác thì tự nó đi lang thang. Vì vậy, để nhìn thấy bản tánh tự nhiên của 
các sự vật với sự hiểu biết của “Minh Sát Tuệ”, chúng ta cần phải có sự kiểm soát hoàn 
toàn về tâm của chúng ta. Theo Ngài Tịch Thiên, một học giả và cũng là một vị Thầy lớn 
của Phật giáo Ấn Độ thời cổ đại, chúng ta cần có “Thiển Minh Sát” được đặt căn bản 
trên “Thiển Chỉ” vì thiển chỉ với sự yên tĩnh trọn vẹn sẽ hỗ trợ đắc lực cho thiển minh 
sát. Nếu chúng ta có “Thiển Minh Sát” được đặt trên căn bản vững chắc của “Thiển 
Chỉ”, chúng ta sẽ có khả năng khắc phục những phiển não. Vì lẽ đó, trước hết chúng ta 
phải bắt đầu với thiển chỉ—To explain clearly, “Vipasyana” is made up of two parts. The 
first part, “VI”, 1s short for “Visesa”, which means “special”, “superior”, or “particular'. 
The second part, “Pasyana”, means to “see” or “to look”. So “Vipasyana” means fo look at 
things in a very direct way, in an especially clear way. It is seeing with the eyes of 
wisdom. The essence of “Vipasyana” 1s seeing all things undistractedly and very clearly. 
This discriminating wisdom sees relaive phenomena as being relatve. With 
discriminating wIsdom we can see the actual, true nature of mind, Just as it 1s. But before 
this can happen, our mind must be workable, which means that we can do whatever we 
want with the mind. If we want to send 1t to somewhere, It will go. IÝ we want to leave 1t 
1n a particular spot, 1t will stay there. As we know from experlence, our mind normally 
acts as 1ƒ 1t belongs to someone else, and 1t Just wanders off somewhere by Itself. So we 
need to have complete control of our mind 1n order to see nature of things with the 
understanding of “Vipasyana”. According to Santideva, a great scholar and Teacher of 
Anclent Indian Buddhism, we need to have “Vipasyana” which is based on “Samatha” 
because “Samatha” with a very peaceful state wIll fully support “Vipasyana”. 


(IV)Giai Đoạn Chuẩn Bị— Preparafory Stage: Theo Thiền sư Mahasi Sayadaw trong Thiền 
Minh Sát Thực Tiễn, nếu bạn thực lòng muốn phát triển thiển quán và đạt đến tuệ giác 
trong kiếp sống nầy, bạn phải từ bỏ những ý nghĩ và việc làm trần tục trong suốt thời 
gian tu tập. Đây là cách để trong sạch giới hạnh, một bước chuẩn bị không thể thiếu đối 
với sự phát triển thiển quán đúng đắn. Bạn còn phải giữ gìn những giới luật dành cho 
người cư sĩ tại gia, hoặc cho người tu sĩ xuất gia, vì giới luật rất quan trọng trong việc đạt 
đến tuệ giác. Đối với người tại gia, những giới luật nầy bao gồm tám giới (Bát Quan Trai 
Giới) mà người tại gia phải tuân thủ trong những ngày lễ Bố Tát và trong giai đoạn hành 
thiển. Thêm vào đó, người tại gia nên giữ thêm giới không nói với thái độ khinh thường, 
bông đùa hay xuất phát từ ác ý đối với các bậc đã đạt đến trạng thái thánh thiện. Bên 
cạnh đó, bạn phải sám hối những tội lỗi đã gây ra trước khi vào thiển, vì sám hối là điều 
tiên quyết không thể thiếu được trong đời sống tôn giáo. Hy vọng là mọi người sẽ không 
ngừng liên tục thực hành sám hối trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chính vì vậy mà 
Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa: “Trong tương lai, nếu có ai thực hành (tu tập) pháp 
sám hối thì hãy nên biết rằng người ấy đã mặc áo của hổ thẹn, được chư Phật che chở và 
giúp đỡ, chẳng bao lâu người ấy sẽ đạt được trí tuệ tối thượng.”—According to Zen 
Master Mahasi Sayadaw in the “Practical Vipassana”, 1Ÿ you sincerely desire to develop 
contemplation and attain Insight in this present life, you must give up worldly thoughts 
and actions during training. This course of action 1s for the purification of conduct, the 
essential preliminary step towards the proper development of contemplation. You must 
also observe the rules of discipline prescribed for laypeople, or for monks. For laypeople, 


4801 


these rules comprise the eight precepts which Buddhist devotees observe on the Uposatha 
and during periods of meditation. An addidtional rule 1s not to speak with contempt, In 
Jest, or malice to or about any of the noble ones who havve atfained states of sanctIty. 
Besides, you must sincerely repent all wrong-doings before paracticing meditation, for 
repenftance 1s an indispensable requisite of religious life. It 1s to be hoped that all people 
will repeatedly perform repentance in their daily lives. Thus the Buddha taught in the 
Lotus Sutra: “Tf, in the future worlds, there be any who practices laws of repentance, 
know that such a man has put on the robes of shame, 1s protected and helped by the 
Buddhas, and will attain Perfect Enlightenment before long.” 


(V) Cố gắng chú tâm trên những việc sau đây— Try to keep your mỉnd on the ƒollowing 


1) 


2) 


objecfs: 

Chú tâm vào sự chuyển động của phân bụng— Keep your mỉind on the movenen1s oƒ your 
abdomen: Chú tâm vào phần bụng để biết những chuyển động phồng xẹp của nó. Nếu 
bạn là người mới bắt đầu tu tập thiển minh sát thì khẩ năng tập trung tư tưởng hãy còn rất 
yếu, bạn thấy việc theo dõi chuyển động phồng xẹp khó khăn. Chỉ cần nhớ một cách đơn 
giản rằng đây là một tiến trình tu tập. Chuyện cái bụng chuyển động phông xẹp là 
chuyện luôn có mặt, và vì vậy chúng ta không cần phải cất công tìm kiếm. Đừng đọc đi 
đọc lại hai chữ “phồng” và “xẹp”, mà cũng đừng xem “phông” và “xẹp” là những từ ngữ. 
Chỉ cần tỉnh thức về tiến trình của chuyển động phông xẹp của bụng trong tiến trình thở 
bình thường mà thôi. Nên tránh thở sâu hay thở nhanh vì như vậy sẽ gây ra sự mệt mỏi 
làm ảnh hưởng đến việc tu tập—Keep your mind on your abdomen so that you are able 
to know the movements of rising and falling of the abdomen. If you are a beginner, you 
ability to concenfrate 1s still weak, you may find 1t difficult to keep the mind on each 
Successive rIsing movemernt and falling movement as 1t occurs. Simply remember that this 
1S a learning process. The rising and falling movements of the abdomen are always 
present, and therefore, there 1s no need to look for them. Never verbally repeat the words 
“rising” and “falling”, and do not think of. “rising” and “falling” as words. Be aware only 
of the actual process of the rising and falling movement of the abdomen ïn the course of 
normal breathing. Avoid deep or rapid breathing for this can cause fatigue that Interferes 
with the practice. 

Những hoạt động tâm lý khác— Other menial acfivities: Trong khi bạn theo dõi tiến trình 
“phông” và “xẹp” thì những hoạt động tâm lý khác có thể phát sinh. Những ý nghĩ hay 
những tâm hành khác như những dự định, ý tưởng, sự tưởng tượng, vân vân, rất có thể 
xãy ra. Chúng ta không thể nào làm lơ chúng được. Tuy nhiên, chúng ta có thể ghi nhận 
trong tâm từng hoạt động ấy đúng như chúng xãy ra phải được thực hiện. Nếu chúng ta 
tưởng tượng điều gì, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang tưởng tượng và ghi nhận trong 
tâm “tưởng tượng”. Nếu chúng ta đang suy nghĩ thì nghi nhận “suy nghĩ”. Nếu chúng ta 
có ý định làm một điều gì thì ghi nhận “ý định”. Nếu tâm bạn phóng ra khỏi đối tượng 
hành thiền thì bạn ghi nhận “phóng tâm”. Nếu bạn tưởng tượng đang đi đến đâu thì ghi 
nhận “đi”. Nếu bạn tưởng tượng đang đến một nơi nào đó thì ghi nhận “đến”. Bạn có thể 
ghi nhận “gặp,” “ nhổ,” “khom xuống,” hay “thẳng 
lưng lên,” vân vân và vân vân. Sau những ghi nhận nầy, bạn phải tiếp tục theo dõi tiến 
trình “phổng” và “xẹp” của bụng với sự hay biết đầy đủ—While observing the 


nói,” “tranh luận,” “thấy,” “nuốt,” “ 


3) 


4) 


3) 


4802 


movements of “rising” and “falling” of the abdomen, other mental activitles may Occur. 
Thoughts or other mental functions, such as intenftions, 1deas, Imagininøs, etc, are likely to 
occur between each mental note of rising and falling. They cannot be ignored; however, 
we can note each mental note as It occurs. lf you simply think of something, mentally 
note “thinking”. If you reflect, note “reflecting”. If you intend to do something, note 
“intending”. If your mind wanders from the obJect of meditation, note “wandering”. If you 
Imagine you are going to a certain place, note “øgoing”. If you Imagine you arrIve at a 
certain place, note “arriving”. You can note “meeting,” “speaking, seeing,” 
“swallowing,” “spitting,” “bending,” or “straiphtening,” and so on and and so on. After 
nofIing these mental notes, you must go back to notice the movements of the rising and 
falling abdomen with full awareness. 

Giữ tâm hay biết trên phần thân thể bị mệt mỏi hay tê cứng— Keep the knowing mỉnd on 
the parts oƒ the body that have the ƒeelings oƒ pain or stjffness: Bởi vì bạn phải thiềp tập 
liên tục trong một thời gian đài với một oai nghi nào đó, hoặc ngồi hoặc nằm, rất có thể 
bạn sẽ có cảm giác đau nhức hay tê cứng trong thân hay tay chân. Nếu điều nầy xãy ra, 
bạn chỉ cần đơn giản giữ tâm hay biết trên phần thân thể đau nhức hay tê cứng nầy rồi 
tiếp tục thiển quán với sự ghi nhận “đau nhức” hay “tê cứng”. Những cẩm giác nây rồi 
dân dần trở nên yếu đi và yếu đi, để rồi cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Nếu một trong 
những cảm giác đau nhức hay tê cứng nầy có khuynh hướng gia tăng cho tới khi bạn 
không còn chịu nổi sự đau nhức hay tê cứng của thân, chừng đó bạn hãy thay đổi oai 
nghi. Tuy nhiên, đừng quên ghi nhận trong tâm “ý định” trước khi bạn thay đổi oai nghỉ. 
Mỗi chỉ tiết chuyển động đều phải được quán trong thứ tự tương ứng của nó. —Since you 
must continue practicing medhitation for a long time while in one certain posifion, either 


33.< 33. 33 .éc 


arguing, 


sitting or lying, you are likely to experlence an intense feeling of pain or stiffness In the 
body or in the arms and legs. Should this happen, simply keep the knowing mind on that 
part of the body where such feeling occurs and move on with the meditation with the 
nofIce of “paIn” or “stiffness”. These feelings gradually become weaker and weaker and 
finally cease altogether. Should one of these feelings become more intense until the 
bodily fatigue or stiffness of Joinfs 1s unbearable, then change your position. However, do 
not forget to make a menfal note of “intending” before proceeding to change posifion. 
Each detailed movement must be contemplated 1n 1†s respective order. 

Phản ứng của bạn khi thân thể bị ngứa ngái— Your reactions when you ƒeel itching: Khi 
bạn có cảm giác ngứa ngái, hãy giữ tâm chánh niệm và ghi nhận “ngứa”. Khi cảm giác 
ngứa ngái biến mất trong tiến trình hay biết trọn vẹn, bạn vẫn tiếp tục ghi nhận tiến trình 
phông xẹp nơi bụng của mình. Nếu cảm giác ngứa ngái vẫn còn tiếp tục và trở nên mạnh 
hơn và bạn có ý định muốn chà hay gãi chỗ ngứa ấy, bạn nên ghi nhận “ý định” rồi từ từ 
nhấc tay lên, ghi nhận “nhấc lên và chạm” vào chỗ ngứa ấy, rồi chầm chậm gãi chỗ ngứa 
trong sự hay biết trọn vẹn về việc chà gãi nầy—When you feel itching, keep the mind on 
that part of the body and make a mental note “1tching”. When the feeling of “itching” 
disappears In the course of full awareness, conftinue with the exercise of noticing the 
rising and falling of the abdomen. 

Vài điểm quan trọng trong thiền mình sát—Some important poins in Vipassana: Nói tóm 
lại, bạn phải quan sát từng hiện tượng tâm lý tốt hoặc xấu khi chúng khởi lên; quan sát 
từng chuyển động từ lớn đến nhỏ của thân, từng cảm thọ (thân thọ hay tâm thọ) dễ chịu 


4603 


hay khó chịu. Nếu trong quá trình thiển tập có những lúc không có gì để quán, hãy dồn 
hết sự chú tâm vào trạng thái “phồng” và “xệp” của bụng. Bất kỳ ý định hay hành động 
nào của bạn đều phải được hay biết trọn vẹn—lIn summary, you must contemplate on 
cach mental occurrence, øood or bad; on each bodily movement, large or smalÏ; on every 
sensation (bodily or mental feeling), pleasant or unpleasant. If you do not have any thing 
special to contemplate during the course of meditation, you should be fully occupied with 
aftention to the rising and falling of the abdomen. Any kind of mental or bodily actIvity 
must be done In your complete awareness. 


(VINhững loại quán chiếu trong thiền Minh Sát—Kinds oƒ contemplatons in the 


® Vipasyana ”: 


(A) Tổng quan về Quán Chiếu trong Thiên Minh Sát—An overview oƒ Contemplations in 


the Vipassana: Quán chiếu có thể được dùng để tẩy trừ phiền não và cấu chướng. Để 
thấy những ảo tưởng hay biện biệt cái hư ảo với cái thực: Contemplation can be used to 
dispel distractions and defilements. To consider illusion and discern 1llusion or discerning 
the seeming from the real 


(B) Chỉ tiết về Quán Chiếu trong Thiền Minh Sát—Details oƒ Contemplations in the 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Vipassana: 

Quán tình thương triệt tiêu lòng sân hận—Contemplation on love to dispel anger: Quán 
tưởng tất cả các chúng sanh hữu tình như những người thọ nhận lòng từ ái của bạn, được 
củng cố từ những ý nghĩ từ ái yêu thương của bạn, và đồng nhất mình với mọi chúng sanh 
không phân biệt với những ý tưởng như vầy: “Mong cho tôi thoát khỏi sự thù nghịch, 
bệnh hoạn và ưu sâu. Tôi được như thế nào, cầu mong cho cha mẹ, thầy tố, những người 
thân thiết, những người không thân thiết, và những người thù nghịch của tôi cũng đều 
thoát khỏi sự thù nghịch, bệnh hoạn, và ưu sầu như thế ấy. Cầu mong cho họ thoát khỏi 
khổ đau phiển não.”—Contemplate on all sentient beings as the receivers of your loving- 
kindness, be fortified by your thoughts of loving-kindness and I1dentify yourself with all 
sentient beings without distinction with these thoughts: “May I be free from enmIty, 
disease and grief. As | am, so also may my parents, preceptors, teachers, Intimate, 
indifferent and Iinimical beings be free from enimity, disease and grief. May they be 
released from suffering and afflictions.” 

Quán sự biết ơn và tâm hỷ triệt tiêu lòng ganh ghét: Contemplation on appreciation and 
rejJoIcing 1n the good qualities of others can dispel the problem of Jealousy. 

Quán vô thường và niệm chết giúp giẩm bớt sự tham ái—Contemplaton on 
impermanence and death awareness can reduce covetousness: Quán tưởng đến sự chết 
luôn tìm đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Theo Phật giáo, sự sống là điều không chắc 
chắn, nhưng cái chết là chắn chắn. Sự sống bấp bênh, còn cái chết không có gì phải nghi 
ngờ. Cái đích của sự sống là cái chết vì sinh lão bệnh tử là tiến trình chắc chắn của sự 
hiện hữu: Contemplate on the phenomenon of ever-approaching death. According to 
Buddhism, life 1s uncertain, but death 1s certain, life 1s precarious, but death 1s sure. The 
goal of life 1s a sure death. There 1s birth, disease, suffering, old age, and eventual death. 
These are all aspects of the process of exIstence. 

Quán bất tịnh giúp giảm thiểu chấp thủ—Contemplation on the impurity can help reduce 
attachment: Quán tưởng về tính chất bất tịnh của thân nhằm trợ giúp bạn giảm bớt sự 


5) 


4804 


dính mắc không lành mạnh mà rất nhiều người mắc phải đối với thân: Contemplate on 
the Impure nature of the body to assist you to điminish the unwholesome attachment that 
so many people have for the body. 

Quán vô ngã và tánh không giúp triệt tiêu những tư tưởng xấu xa: Contemplation on non- 
ego (non-self) and emptiness can help eliminate (eradicate) completely all negative 
thoughis. 


(C) Hai loại quán chiếu — Two kinds oƒ contemnplatfion: 


Ù 


2) 


Sự Thiền: Hữu lậu định hay thiển định tập trung tư tưởng vào hiện tượng—Contemplation 
or meditation on the external forms of the phenomenal. The dhyana of or concentration 
on phenomena. 

Lý Thiển: Vô lậu định hay thiển định tập trung chân lý tuyệt đối, thoát khỏi mọi hiện 
tượng nhiễm trược—Contemplation or meditation on the real or underlying nature. The 
dhyana of or concentration on the absolute truth. The dhyana of or concenftration on 
absolute truth free from phenomenal contamination. 


(VITrước khi Thiền quán— Beƒfore Medifafion: See Chapter 60, Section J-l. 


(VII)Trong khi Thiền Quán— During Meditation: See Chapter 60, Section ]-2. 


(VIII)Đề mục hành thiền— Subjects for mediftafion: See Chapter 60, Section L. 


(IX)Cảm giác “Vui” trong Thiền Minh Sát— The ƒeelings oƒ Piti (p) in the Vipassana: 
(A) Tổng quan về Cảm giác “Vui” trong Thiền Minh Sát—An overview oƒ the ƒeelings oƒ 


Pifi (p) in the Vipassana: Phỉ—Zest—Hân hoan hay hứng thú —Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), từ “PhỶ” được rút ra từ động từ “panayati” của Phạn ngữ có nghĩa là hoan 
hỷ hay thích thú. Danh từ “Piti” thường được dịch là Phỉ hay Hỷ, đóng đúng vai trò của 
nó như là một yếu tố trong thiển na. Phỉ tạm thời khắc phục triỀn cái “oán ghét sân hận.” 
Có năm loại “Phỉ”—According to the Abhidharma, “Piti” derived from the verb 
“panayati” meaning “to refresh,” may be explained as delight or pleasurable 1nterest 1n 
the obJect. The term ¡1s often translated as rapture, a rendering which fits Its role as a 
Jhana factor. “Piti” Inhibits the hindrance of ill-will (vyapada). There are five grades of 
“p1.” 





(B) Chỉ tiết về Cảm giác “Vui ” trong Thiền Minh Sát— Details oƒ the ƒeelings oƒ PiH (p) in 


Ù 
2) 
3) 


4) 


the Vipassana: 

Cái vui làm mình rùng mình, rởn óc (nổi da gà): Khuddaka Piti (p)—Minor zest which 1s 
able to raise the haIr on the body. 

Cái vui thoáng qua mau lẹ như trời chớp: Khanika PIti (p)—Momentary zest which 1s like 
flashes of lightning. 

Cái vui tràn ngập như sóng biển trườn lên bãi: Okkantika Piti (p)—Showering zest which 
breaks over the body again and again like waves on the sea shore. 

Cái vui thanh thoát đem lại cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng như bông gòn lững lơ bay 
theo chiều gió: Ubbega Piti (p)—Uplifting zest which can cause the body to levitate. 


5) 


(X) 


(A) 


1) 


2) 


4605 


Cái vui thấm nhuần toàn thể châu thân như bong bóng được thổi phồng hay trận lụt tràn 
lan làm ngập cả ao hồ: Pharana Piti (p)—Pervading zest which pervades the whole body 
as a full-air balloon or as an inundation fills a cavern. 


“Tâm và Sát” trong Thiền Minh Sát— “Vicara-Vitakka” in the Vipassana: Sustained 
application. 


“Tâm ” trong Thiền Minh Sát—“Vitakka” in the Vipassana: Vitakka (p)—Vitarka 
(skt)——Trầm tư (tâm)—Reflection—*“Tầm” hay tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất 
ổn ——Investigation—Theo Phật giáo, “tầm” có nghĩa là trầm tư, sự phản tỉnh, sự quán sát, 
sự suy tư, hay sự suy nghĩ (còn có nghĩa là trăn trở, cân nhắc hay ngẫm nghĩ)—According 
to Buddhism, “VitakkeIti” or “Vitarka”” means to ponder, or to reflect. 

Tổng quan về “Tâm” trong Thiền Minh Sát—An overview of “VWakka” im the 
Vipassana: Trong kinh điển Phật Giáo, danh từ “tầm” được dùng lỏng lẻo với nghĩa “suy 
nghĩ,” nhưng trong A Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ “tầm” được dùng như một thuật ngữ có 
nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về một đối 
tượng. Như người cận thần được vua yêu chuộng hướng dẫn một dân làng đi vào cung 
điện, cùng thế ấy, “tâm” hướng dẫn tâm đến để mục: In the Buddhist sutras, the words 
“vitakka” 1s often used In the loose sense of “thought,” but in the Abhidharma 1t 1s used In 
a preciIse technical sense to mean the mental factor that mounts or directs the mind onto 
the obJect. Just as a king's favourite might conduct a villager to the palace, even so 
“vitakka” directs the mind onto the obJect. 

Nghĩa của “Tâm ”— The meaning oƒ “Invesftigafion ”: Không có từ nào trong Anh ngữ 
tương đương với thuật ngữ Nam Phạn “Dhamma-vicaya-samboJjhanga;” tuy nhiên, từ 
tương đương gần nhất trong Anh ngữ là từ “Investigation.” Chúng ta nói rằng tâm chúng 
ta bị bao bọc bởi tối tăm mờ mịt, và ngay khi ánh sáng lùa vào là trí tuệ phát sinh. Ánh 
sáng làm hiển lộ các hiện tượng danh sắc nhờ đó mà tâm có thể thấy chúng một cách rõ 
ràng. Cũng như khi đi vào một phòng tối nếu bạn được đưa cho một cái đèn chiếu, là bạn 
bắt đầu thấy những gì ở trong phòng. Hình ảnh này diễn tả “trạch pháp,” chi thứ nhì trong 
thất giác chi. Trong thiển tập, “trạch pháp” không có nghĩa là tìm tòi, nghiên cứu, suy 
nghĩ hay thẩm định. Nó là trực giác, một loại nhận biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc 
tính của các hiện tượng. Thuật ngữ “Vicaya” trong Nam Phạn thường được dịch ra “trạch 
pháp;” nó còn đồng nghĩa với “trí tuệ” hay “sự sáng suốt.” Vì vậy trong thiển tập không 
có cái gì gọi là “trạch pháp” nhằm phát hiện cái gì cả. Một khi Vicaya có mặt thì trạch 
pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. Như vậy trạch pháp là gì? Chúng ta phải làm gì để thấy 
nó? Trạch pháp là thấy các pháp; ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm. Đây là 
thuật ngữ được dùng với nhiều nghĩa có thể được chứng nghiệm bởi từng người. Thông 
thường khi chúng ta nói “pháp” chúng ta muốn nói đến các hiện tượng của thân và tâm. 
Chúng ta cũng muốn nói rằng chúng ta thấy luật điều hành các hiện tượng đó, thấy 
những đặc tính riêng, cũng như những đặc tính chung của các đối tượng. Khi “Pháp” được 
viết hoa, người ta muốn chỉ đến giáo pháp của Đức Phật, bậc đã chứng nghiệm được 
chân tánh của pháp và giúp người khác đi theo con đường mà Ngài đã vạch ra. Những 
nhà bình luận giải thích rằng trong “trạch pháp” thì chữ “pháp” còn có nghĩa đặc biệt 
khác nữa. Chữ pháp này chỉ những trạng thái hay phẩm chất cá nhân hay đặc tánh riêng 


3) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


đ) 


() 
Ù 


2) 


4806 


chỉ hiện hữu trong từng để mục một, cũng như đặc tánh chung của từng đề mục có thể 
chia xẻ với những để mục khác. Vì vậy, hai đặc tính chung và riêng là những gì mà hành 
giả phải kinh nghiệm trong khi tu tập thiển định ——There is no equivalent for the Pali term 
“Dhamma-vicaya-sambojjhanga” In English; however, the nearest equivalent term In 
English 1s “investigation.” We say that our mind 1s enveloped by darkness, and as soon as 
Insight or wIsdom arIses, we say that the light has come. This light reveals physical and 
mental phenomena so that the mind can see them clearly. It 1s as 1Ÿ you were 1n a dark 
room and were given a flashlight. You can begin to see what 1s present In the room. The 
1mage i1llustrates “investigation,” the second enlightenment factor in the BoJjhangas. In 
meditation, investigation 1s not carried out by means of the thinking process. Ít 1s intuitive, 
a sort of discerning Insight that distinguishes the characteristics of phenomena. The word 
Vicaya 1n Pali is the word usually translated as “investigation;” 1t is also a synonym for 
“wisdom” or “insight.” Thus in medifation practice there 1s no such thing as a proper 
Investigation which uncovers nothing. When Vicaya 1s present, investigation and Insight 
coincide. They are the same thing. So what 1s it we Investigate? What do we see Into? We 
see Into Dharma. This 1s a word with many meanings that can be experienced personally. 
Generally when we say “dharma” we mean phenomena, mind and matter. We also mean 
the laws that govern the behavior of phenomena. When “Dharma” 1s capitalized, 1t refers 
more specifically to the teaching of the Buddha, who realized the true nature of “dharma” 
and helped others to follow in his path. The commentaries explain that in the context of 
Investigation, the word “dharma” has an additional, specific meaning. It refers to the 
individual states or qualitiles uniquely present in each obJect, as well as the common traIfs 
each object may share with other obJects. Thus, Individual and common traits are what 
we should be điscovering 1n our practice. 

Những đặc tính khác của “Tầm °—Other characteristics 0ƒ “Investigation ”: 

Tầm hướng dẫn tâm đi vào để mục: “Vitakka” or initial application directs the mind onto 
the obJect. 

Tầm không thiện, mà cũng không bất thiện: “Vitakka” ¡is neither wholesome nor 
unwholesome. 

Khi liên hợp với thiện thì “tầm” là thiện: When “vitakka” associates with wholesome 
deeds, vitakka becomes wholesome. 

Khi liên hợp với bất thiện, thì “tầm” trở nên bất thiện: When “vitakka” associates with 
unwholesome deeds, It becomes unwholesome. 

Trong thực tập thiển “tầm” tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và thụy miên: In the 
practice for attaining Jhana, vitakka has the special task of inhibiting the hindrance of 
sloth and torpor. 

“Sát” trong Thiền Minh Sát— “Vicara ” in the Vipassana: 

Danh từ “Sát” có nghĩa là quan sát hay dò xét. Trong À Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 
“Sát” có nghĩa là “liên tục đặt tâm trên đối tượng.”: The word “vicara” usually means 
“examination,” but in Abhidharma 1t signifies the “sustained application” of the mind on 
the obJect. Whereas “vitakka” 1s the directing of the mind and 1ts concomifants towards 
the obJect, vicara 1s the continued exercise of the mind on the obJect 

Trong thực tập thiển, thì “Sát” giúp tạm thời khắc phục hoài nghi: In practicing 
meditation, “vicara” serves to temporarily inhibit the hindrance of doubt. 


4807 


(C) Tâm Sát: Vicara-Vitakka (skt & p)—1 Giá La. 


Ù 


2) 


3) 


“Tầm” tựa như con chim đang xoải cánh rộng ra để bay, còn “Sát” thì tựa như con chim 
đang bay lượn trên không trung với đôi cánh xoải rộng: Vitakka ¡s like a bird”s spreading 
out I1fs wings to fly, vicara 1s like the bird”s gliding through the air with outstretched 
WInðS. 

“Tầm” tựa như con ong bay hướng về cánh hoa, “Sát” tựa như con ong đang bay lượn trên 
hoa: “Vitakka” 1s like a bee”s diving towards a flower, vicara 1s like the bee”s buzzIng 
above the flower. 

Tầm hay trạng thái tâm trong giai đoạn đầu thiền định. Theo Keith trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Tỳ Đát Ca có nghĩa là “Tầm”, hay tìm hiểu một cách hời hợt; đối lại với 
“Tư” có nghĩa là quan sát kỹ lưỡng: Applied attention, Interpreted as pondering, 
Investigating; the state of mind ¡in the early stage of dhyana meditation. According to 
Keitth in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, Vitarka means Initial 
aftention, or cognition 1n Initial application, search, or Inquiry; in contrasted with Spying 
out, or careful examination. 


(XIThiên Minh Sát theo Truyền Thống Ngoại Đạo— Vipassana for the Externalists: Trầm 


tư các khía cạnh của chư pháp. Thí dụ như chúng ta trầm tư về một phiển não thô thiển, 
giống như sân hận trong thiển. Chúng ta có thể nhận thức rằng sân hận có hại đến với 
chính mình và những người khác và rằng tâm không sân hận sẽ yên nh và bình yên. Vì 
vậy, thật dễ dàng để thấy các lợi ích về sự vắng mặt của phiền não thô là sân hận, đó là 
sự bình yên. Vì vậy, với loại thiển nầy, chúng ta có thể khắc phục sự sân hận. Kỳ thật, 
không có gì sai trái đối với loại hành thiền nầy, nhưng đây chỉ là loại thiển dùng để chế 
ngự các tâm độc hơn là để hiểu biết về tánh không hay sự vắng mặt của bản ngã——In the 
Vipassana for the Externalists, one contemplates the “peaceful and the coarse” aspects. 
For example, one might contemplate a coarse klesa such as anger in oneˆs meditation. 
One can realize that anger 1s harmful to oneself and others and that without anger, the 
mind would be peaceful and happy. So with this meditation one can overcome anger. 
Actually, there 1s nothing wrong with this kind of meditation, but this practice 1s 
performed to calm the mind and subJugate the mind poisons rather than to understand 
emptiness or the absence of self. 


(XIH)Thiền Minh Sát theo Truyền Thống Thanh Văn và Duyên Giác— Vipassana oƒ the 


Srayakas and pratyeka-buddhas: Thiền Quán của các hàng Thanh Văn và Duyên Giác 
được đặt căn bản trên Tứ Diệu Đế. Với loại Quán nầy, sự bình yên được căn cứ trên Tứ 
Diệu Đế như sự mô tả về Luân Hồi và Niết Bàn. Chân lý thứ nhất là mô tả về luân hồi 
được gọi là sự thật về khổ. Chân lý thứ hai là nguồn gốc hay nguyên nhân của khổ, nó 
bắt nguồn từ nghiệp và các phiển não. Chân lý thứ ba là sự dập tắt xãy ra nếu nghiệp và 
các phiền não bị loại bỏ, và kết quả nầy là ở trong Niết Bàn. Chân lý thứ tư là thực hành 
theo con đường sự thật dẫn đến sự dập tắt khổ. Theo Quán của Thanh văn và Duyên 
Giác, nguyên nhân về các phiển não được nhận biết như sự chấp thủ đến các ý tưởng về 
ngã hoặc về “Tôi” hoặc “của tôi”. Sự tin tưởng về một bản ngã là một ảo giác, bởi vì 
thực sự không có ngã hoặc vật phụ thuộc về cái ngã đó. Khi chúng ta có khả năng nhận 


x3 


biết về sự vắng mặt của “Ngã” trong Thiển Quán, bấy giờ sự chấp thủ đối với bản ngã tự 


4608 


nhiên bị triệt tiêu ngay. Vì vậy, thiển quán chính yếu của Thanh Văn là thiển trên sự 
vắng mặt của bản ngã —The Vipassana for the Sravakas and Pratyeka-buddhas ¡is based 
on the Four Noble Truths. With this type of Vipassana, peace 1s based on the Four Noble 
Truths as a description of Samsara and Nirvana. The first noble truth 1s a description of 
samsara, which is called the truth of suffering. The second truth of origination looks at the 
cause of samsara, which orIginates from karma and klesas. The third truth of cessation 
Occurs 1Ÿ karma and the klesas are eliminated and this results in Nirvana. The fourth truth 
1s following and practicing the truth of the path. In the Vipassana of the Sravakas, the 
cause of the klesas 1s identified as the clinging to the idea of self or of “I” or “Mine”. A 
belief in a self is a delusion because actually there 1s no self or things that belong to a 
self. When one 1s able to realize the absence of self in Vipassana meditation, then the 
natural clinging to self Just vanishes. So, the main meditation of the Sravakas 1s the 
meditation on the absence of self. 


(XIII)Thiền Minh Sát theo Truyền Thống Bồ Tát Đại Thừa— Vipassana oƒ the Bodhisattras 
in Mahayana tradition: Thiền Quán của Bồ Tát Đại Thừa là thiển trên sự “Vô Ngã” của 
thế giới hiện tượng. Một vị Bồ Tát thực hành thiển định đặt căn bản trên Lục Độ Ba La 
Mật. Nhận biết sự vô ngã của thế giới hiện tượng là nhận biết rằng nội thức và thế giới 
hiện tượng bên ngoài là trống không một cách tự nhiên. Vì vậy, hành giả Đại Thừa tin 
rằng nguồn cội của luân hồi là các phiển não, và gốc của phiền não là chấp vào bản ngã. 
Loại bỏ sự bám víu vào một bản ngã là con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thiền 
Quán trên tánh không cũng được gọi là Quán Duyên Khởi, nghĩa là tất cả thế giới hiện 
tượng khởi lên có một sự phụ thuộc vào thế giới hiện tượng khác, và vì lẽ đó không có sự 
hiện hữu thật của chính nó. Để loại bỏ các phiền não, theo Lạt Ma Khenchen Thrangu 
trong quyển “Sự Thực Hành về Thiển Chỉ và Thiển Quán”, các hành giả Đại Thừa thiển 
trên bản tính tự nhiên của thế giới hiện tượng bên trong và bên ngoài bằng chỉ tiết để 
khám phá ra rằng chúng hoàn toàn không có thực chất, giống như các bong bóng trong 
nước. Bằng sự nhận thức nầy, các phiển não tự nhiên biến mất. Niềm tin về thế giới hiện 
tượng bên ngoài làm mê muội sự hiểu biết, và sau khi sự hiểu biết mê muội nầy được 
loại bổ, chúng ta được giải thoát khỏi luân hồi —In the Vipassana of the Bodhisattvas in 
Mahayana tradition 1s the meditation on the selflessness of phenomena. A Bodhisattva 
practices meditation based on the Six Paramitas. The Vipassana of the Bodhisattvas In 
Mahayana tradition 1s the realization that Inner consciousness and external phenomena 
are naturally peaceful and empty. So the Mahayana meditator believes that the root of 
samsara 1s the klesas and that the root of the klesas 1s ego-clinging. Eliminating clinging 
{to a self Is the way to be liberated from samsara. The Vipassana meditation of the 
Mahayana tradition 1s also called the realization of the dependent origination. This means 
that all phenomena that arise have a dependence upon other phenomena and therefore no 
true existence of their own. According to Lama Khenchen Thrangu in “The Practice of 
Tranquility and Insighf”, to eliminate klesas, the Mahayana meditators meditate on the 
nature of external and internal phenomena ¡In detail to discover that they are completely 
insubstantial, like bubbles in water. With this realization the klesas naturally disappear. 
The belief in the reality of external phenomena 1s called the obscuration of knowledge, 
and when this obscuration 1s eliminated there 1s liberation from samsara. 


4809 


(XIV)Thiền Minh Sát theo Truyền Thống Kim Cang Thừa— Vipassana oƒ the Mantrayana: 
Thiển Minh Sát theo Truyền Thống Kim Cang Thừa là loại thiển nhằm thấu hiểu bản 
tính tự nhiên về tánh không ngang qua thiển phân tích. Hành giả bây giờ xem xét để thấy 
ai đang nhận biết, ai có sự hiểu biết nầy, và hành giả nhận thấy rằng người nhận biết 
không hiện hữu (chỉ có một tập hợp ngũ uẩn trong một cá thể gọi là “hành giả'). Như thế, 
hành giả nhận biết về sự trống rỗng của vạn hữu. Điều nầy được hiểu như trí tuệ phân 
biệt hoặc Bát nhã phân biệt. Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu trong quyển “Sự Thực 
Hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán”, Siddhas là những bậc thầy của Kim Cang Thừa nói 
rằng khi chúng ta nhìn trực tiếp vào sân hận, sân hận không xuất hiện. Sự sân hận có bản 
chất trống rỗng của chính nó. Nó đi đến từ trạng thái trống rỗng tự nhiên của chính nó. 
Đây là phương pháp đặc biệt của Thiển Quán Kim Cang Thừa về đối trị sân hận: nhìn 
trực tiếp vào bản tính tự nhiên của sân hận——In the Vipassana of the Vajrayana tradition 
1s the meditation on the real nature of the emptiness of all phenomena. A Mantrayanist 
practices meditation based on the understading of the nature of emptiness through 
analytical meditation. The practitioner 1s now looking to see who 1s knowing, who has this 
understanding, and he finds the real knower does not exist (there exists only the 
combination of the five aggregates in an entity called “practitioner”). Šo we recognize this 
invisibility of knowing and emptiness. This 1s known as discriminating wisdom or 
discriminating prajna. According to Lama Khenchen Thrangu In “The Practice of 
Trangquility and Insight”, there are siddhas who accomplished vaJrayana master, who have 
said that when one looks directly at anger, the anger disappears. Anger has Its own 
natural empty state. This 1s a special method of Vajrayana meditation for overcoming 
anger: looking directly Into the nature of anger. 


(CC) Quán 
Contermplation 
See Chapter 61 


(DD) Giải Thoát 
Libcration 
See Chapter 62 


(EE) Ngã 
Ego 
See Chapter 67 


4610 


(FF) Tứ Thánh Quả 
Four sainfs 


(D Bốn loại người cao quý trong Phật giáo—Four kinds 0ƒ holy men: Four saints ¡in 


Buddhism——The four sagely Dharma Realms. 


(A) Tứ Thánh— The ƒour holy ways oƒ rebirth: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thanh Văn: Những vị tu tập Tứ Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật —Hearers—Sound 
Hearers. A direct disciple of the Buddha—See Thanh Văn In Chapter 170. 

Duyên Giác: Pratyeka buddhas—Một vị thành Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị 
Phật tự giác ngộ, chứ không giảng dạy kẻ khác ——Individual Illuminates—Independently 
awakened——Those enlightened to conditions; a Buddha for himself, not teaching others— 
See Duyên Giác in Chapter 171. 

Bồ Tát: Bodhisattvas (skt)——Một người giác ngộ hay một vị Phật tương lai—Enlightened 
Beings—A person who has the state of bodhi, or a would-be-Buddha—See Bodhisattvas 
in Chapter 172. 

Phật: Buddhas—Người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác—Người chuyển Pháp 
luân. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện giữa 
loài người để giảng dạy giáo lý của mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ Thánh— 
One who has attained the supreme right and balanced state of bodhi—One who turns the 
wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not Inside the circle of ten realms, but as he 
advents among men to preach his doctrine he 1s now partially included in the “Four 
SaInts.”—See Buddhas in Chapter 1. 


(B) Bốn quả vị Thánh của Thanh Văn trong Phật giáo Nguyên Thủy hay Tứ Quả Sa Môn— 


The ƒour rewards— Four degrees 0ƒ saintliness: 


(B-1) Ba Bậc Hữu Học— Three stages requiring study: 


Ù 


2) 


3) 


Tu Đà Hoàn: Srota-apanna (skt)—Sotapatti (p)—Dự lưu—Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả 
vị Dự Lưu đầu tiên —Hành giả đang trong tư thế thấy được Đạo. Người ấy vẫn còn phải 
bảy lần sanh tử nữa. Đây là sự bắt đầu hay nhập vào quả vị của người đã giác ngộ về Tứ 
Diệu Đế—The Path of Stream-Entry—The fruit of Stream-entry—Stream-enterer—The 
first fruit of “Stream Winner”—One who has entered the stteam——The position of the 
way of seeing. He still has to undergo seven Instances of birth and death. This 1s the 
beginning or entering into which follows after one”s clear perception of the Four Noble 
Truths. 

Tư Đà Hàm: Sakrdagamin (skt)—Sakadagami (p)—Once-return—Nhứt Lai—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Laiï”— Hành giả đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn còn phải sanh thiên 
một lần hay một lần nữa trở lại trong cõi người. Đây là quả vị của người đã diệt hết tham 
sân si —The Path of Once-returner—The second fruit of “Once-Returner”——The state of 
returning onÌy once agaiIn, or once more to arrive, or be borne—One who 1s still subJect to 
“One-return.” The position of the way of cultivation. He still has to undergo “one birth” In 
the heavens or “once return” among people. The second grade of arahatship Involving 
only one rebirth. This 1s the fruit of one who has subJugated lust, hatred and delusion. 

A Na Hàm: Anagami (skt & p)—Non-return—Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Laï—Hành 
giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 


4811 


nữa. Đây là quả vị dành cho hành giả đã chế ngự được bản ngã của mình —The Path of 
Non-Returner—The third fruit of “Never returned”——The state which 1s not subJect to 
return. One who 1s not subJect to returning——The position of the Way of Cultivation. He 
no longer has to undergo birth and death In the Desire realm. This 1s the fruit of those 
who have conquered their own self. 


(B-2) Quả Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học— The ƒourth stage is no longer learning: 


4) 


A La Hán: Arahant (skt—Arahatta (p)—The Path of Arahantship—Ứng Cúng—Bất 
Sanh— Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng trong Thánh quả (Ứng Cúng) 
trong đó mọi triển phược nhiễm cấu đều bị nhổ tận gốc. Hành giả trong giai đoạn nầy 
không còn cần phải “học” hay “thực tập” nữa. Người ấy không còn phải sanh tử nữa. A 
La Hán là vị đã đạt được cứu cánh tối thượng của đời sống Phật giáo. Sau khi chết người 
ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hàng Thanh văn. A La Hán là một vị 
Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng theo lời 
Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại với quả vị Bồ 
Tát trong trường phái Đại thừa—The fourth and final stage of sainthood (Worthy of 
offerings) in which all fetters and hindrances are severed and tainfs rooted out. The 
position of the Way of Cultivation without need of study and practice. He no longer has to 
undergo birth and death. Arahant 1s he who has attained the highest end of the Buddhist 
le. After his death he attains Parinirvana. The highest rank attainned by Sravakas. An 
Arhat 1s a Buddhist saint who has attained liberation from the cycle of Birth and Death, 
generally through living a monastic life in accordance with the Buddhaˆs teachings. Thịs 
1s the supreme goal of Theravada practice, as confrasted with Bodhisattvahood In 
Mahayana practice. 


(C) Tứ Thánh Quả Tiểu Thừa theo quan niệm của Tịnh Độ Tông của Ấn Quang Đại Sư— The 


Ù 


2) 


ƒour degrees oƒ Hinayanist saintliness considered by the Pure Land” aspects from the 
Great Master Yin-Kuang: 

Sơ Quả Tu Đà Hoàn—The fñirst fruit of Srotapanna Enlightenment: Sự thấy biết rõ ràng 
của các bậc nầy giới hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm chúng sanh trong lục 
đạo, bốn đại châu, núi Tu Di, sáu cõi trời dục giới, và một cõi sơ Thiển—The clear 
perception and knowledge of the enlightened beings at this level 1s limited to a World 
System, which ¡ncludes the six unwholesome paths, four great continents, Sumeru 
Mountain, six Heavens of Desires, First Dhyana Heaven. 

Nhị Quả Tư Đà Hàm —The second fruit of Sakadagami Enlightenment: Sakadagamin 
(p)—Sự thấy biết của các bậc nầy giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, gồm 1000 tiểu 
thế giới. Chúng sanh giác ngộ quả vị thứ hai trong Tứ Thánh Quả. Người chứng quả Nhất 
Lai là người tu tập thực chứng Tứ Thánh Đế và đã đoạn tận nhiễm trược. Thí dụ điển 
hình là Bồ Tát Di Lặc. Con người ấy sẽ chỉ trở lại tái sanh làm người một lần nữa trước 
khi đắc quả A La Hán. Bồ Tát đã thực chứng Tứ Thánh Đế và đã diệt trừ đa phần nhiễm 
trược. Người nầy chỉ còn trở lại trần thế một lần nữa trước khi thực chứng A La Hán— 
The perception and knowledge of these beings are limited to a Small World System, 
consisting of 1,000 World Systems. An enlightened being In the second stage towards 
Arhatship, who has realized the Four Noble Truths and has eradicated a great protion of 
defilements. The best known example 1s the Bodhisattva Maitrya. He will return to the 
human world for only one more rebirth before he reaches full realization of Arhatship. An 


3) 


4) 


4812 


enlightened being who has realized the Four Noble Truths and has eradicated a great 
portion of defilements. He will return to the human world for only one more rebirth 
before he reaches full realization of ArhatshIp. 

Tam Quả A Na Hàm —The third fruit of Anagami Enlightenment: Sự thấy biết của các 
bậc nầy bao hàm trong một trung thiên thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên thế giới. Hành 
giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 
nữa. Hành giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi 
Dục giới nữa. A Na Hàm là một trong bốn Thánh quả trong Tiểu Thừa. Theo Phật giáo 
Nguyên Thủy, Anagamin là người đã giải thoát khỏi năm ràng buộc đầu tiên là tin vào 
cái ngã, nghi ngờ, chấp trước vào nghi lễ cúng kiến, ghen ghét và thù oán. A na hàm là 
bậc không còn tái sanh vào thế giới Ta bà nây nữa. Trong kiếp tới vị này sẽ tái sanh vào 
một trong năm cối “tịnh trụ” và sẽ thành A La Hán tại đây. A Na Hàm là người đã giải 
thoát khỏi năm ràng buộc đầu tiên là tin vào cái ngã, nghi ngờ, chấp trước vào nghi lễ 
cúng kiến, ghen ghét và thù oán. A na hàm là bậc không còn tái sanh vào thế giới Ta bà 
nầy nữa. Đây là quả vị thứ ba trong tứ Thánh quả. Trạng thái không còn trở lại nữa, quả 
vị thứ ba trong bốn quả vị của người tu Phật giáo. Người đắc quả vị nầy thì sau khi nhập 
diệt, không còn trở lại tái sanh trong cõi trần, mà tái sanh vào cõi trời vô sắc cao nhứt và 
sau đó đạt được Thánh quả A La Hán—The perception and knowledge of these beings 
inelude a Medium World System, consisting of 1,000 Small World Systems. The position 
of the Way of Cultivation. He no longer has to undergo birth and death in the Desire 
realm. The position of the Way of Cultivation. He no longer has to undergo birth and 
death in the Desire realm. Anagamin 1s one of the four stages in Hinayana sanctIty. 
According to Theravada Buddhism, anagammn 1s a person 1s free from the first five fetters 
of believing ego, doubt, clinging to rites and rules, sensual appetite, and resentment (who 
eliminated the first five fetters (samyojana): clinging to the idea of self, doubt, clinging to 
rituals and rules, sexual desire, and resentment). One who 1s never again reborn In this 
world. In his or her next life, such a person will be reborn In one of the five “pure 
abodes”. (suddhavasa) and wIll become an Arhat there. Non (never)-returner are those 
who are free from the first five fetters of believing ego, doubt, clinging to rites and rules, 
sensual appetite, and resentment. One who 1s never again reborn In this world. Never 
Returner 1s the third of the four stages on the Path, the state which 1s not subJect to 
returninsg. The Anagami does not return to the earth after his death, but 1s reborn in the 
highest formless heaven and there attains arhatshIp. 

Tứ Quả A La Hán—The fourth fruit of Arahat Enlightenment: Sự thấy biết của các bậc 
nầy gồm thâu một Đại Thiên Thế Giới, tức gồm một ngàn trung thiên thế giới, 84.000 
kiếp về trước và 84.000 kiếp về sau. Quá nữa thì không hiểu thấu—The perception and 
knowledge of these beings encompass a Great World System, consisting of 1,000 
Medium World Systems or one billion World Systems. They are able to know clearly and 
perfectly 84,000 kalpas in the past and 84,000 kalpas into the future. Beyond that, they 
cannot fully perceIve. 


4613 


(GG) A La Hán 
Arhatfs 


(GG-1) Tổng quan và Ý nghĩa của A La Hán 
Overview and Meanings oƒ Arha£s 


(D_ Tổng quan về A La Hán—An overview oƒ “Arhat ”Án overview 0ƒ “Arhat ”: 


l) 


2) 


A La Hán có nghĩa là “Bố Ma,” hay “Ứng Cúng.” Trong thời Phật giáo Ấn Độ nguyên 
thủy, A La Hán là một hình ảnh đáng kính nhất trong cộng động Phật giáo, vì A La Hán 
là bậc đã đạt được Niết Bàn, bậc đã cắt đứt phiền não và sẽ không còn tái sanh trong thế 
giới khổ đau nữa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, A La Hán là mức độ đạt đạo cao nhất 
trong Phật giáo Nguyên Thủy. A La Hán là bậc đã đạt tới giai đoạn “Vô Học.” Đây là 
Thánh quả cao nhất trong Tứ Thánh Quả Tiểu Thừa. Và từ A La Hán còn được dùng như 
là một trong mười danh hiệu của Đức Phật. Tuy nhiên, trong các tác phẩm gần đây của 
trường phái Đại Thừa, A La Hán cùng với Độc Giác Phật được các thầy Đại Thừa ám chỉ 
như là sự tu tập ở cấp thấp. Các vị này hạ thấp giá trị của A La Hán vì cho rằng sự tu tập 
theo A La Hán và Độc Giác Phật là tự kỷ và chưa đạt được trí tuệ tánh không của Đại 
Thừa: Arhat literally means “foe destroyer,” or “worthy of respect.” In early Indian 
Buddhism, the arhat was the most respected figure in the Buddhist community, for arhat 
was the one who had attained nirvana, who had servered affliction and would not be 
reborn Into the world of suffering. According to the Theravada School, Arhat 1s the 
highest rank of attainment In Theravada Buddhism. Araht is one who has cut off all 
afflictions and reached the stage of “Nothing left to learn.” This 1s the highest stage of the 
four kinds of holy phalas in Hinayana Buddhism. And 1t has been using as one of the 
Buddha's ten epithets However, in most recent Mahayana Buddhist writings, Mahayana 
teachers Imply arhats, along with the pratyekabuddhas as low practice. They disparage 
the Arhats”s lower vehicle practices for being self-centered and incomplete in the wisdom 
Of emptiness. 

Một vị Phật tử đã dứt trừ mọi phiền não, người đã thành tựu những sì cần thành tựu và đã 
đạt đến giác ngộ, không còn phải luân hồi sanh tử nữa. Một vị Thanh Văn đã đạt được 
quả vị giác ngộ cao nhất. A La Hán tượng trưng cho mẫu mực đức hạnh thanh tịnh. Thế 
nên A La Hán là một đối tượng đáng kính và ruộng phước điền cho chúng sanh khác 
cúng dường, cũng như noi theo mà tu tập. Có nhiều người cho rằng lý tưởng A La Hán là 
thấp hơn lý tưởng Bồ Tát, kỳ thật hai bậc đó đều được xem trọng như nhau, và mỗi lý 
tưởng có một ý nghĩa đặc biệt của nó: A Buddhist adept who has overcome all afflictions. 
Who has done what needs be done, and attained enlightenment and 1s no longer subJect 
to death and rebirth. A sravaka who has attained the highest rank. Arahant represents the 
example of a virtually pure superhuman teacher. So, he 1s an obJect of veneration and a 
merif-field which other Buddhist should follow to cultivate. Some people consider 
Arahanf”s ideal as low, compared to the Bodhisattva ideal; however, devoted Buddhists 
should always remember that both of them are on the same level, but each ideal has 1ts 
own special meaning. 


4814 


(I1 Nghĩa của A La Hán— The meanings oƒ Arhat: 

I)_ Từ Nam Phạn có nghĩa là “Ứng Cúng.” Từ “Arahant” được thành hình từ hai phân: Ari và 
hanta. 'Ari' có nghĩa là kẻ thù hoặc phiền não, “hanta' là giết hoặc tiêu diệt. Nên “A La 
Hán' là một vị đã giải thoát tất cả các phiển não như khao khát, sân hận, si mê, vân vân. 
Đây là một quả vị lý tưởng trong Phật giáo Nguyên Thủy; một vị đã loại trừ được hết 
thảy những nhiễm ô và phiển não một cách hoàn toàn và chúng sẽ không còn tái xuất 
hiện trong tương lai nữa. Đến lúc viên tịch thì vị A La Hán sẽ nhập niết bàn, và sẽ không 
không còn tái sanh nữa. Mặc dầu A La Hán thường bị các kinh văn Đại Thừa chỉ trích 
một cách nghiêm khắc là theo đuổi mục tiêu giải thoát niết bàn cá nhân vị kỷ, họ là 
những vị “ứng cúng” vì họ đã đạt được sự phát triển tâm linh cao độ. Hình ảnh của vị La 
Hán đã trở nên phổ cập trên khắp các vùng Đông Á, đặc biệt là trong Thiển Tông, vì 
Thiển nhấn mạnh đến sự giải thoát cá nhân. Những biểu tượng sớm nhất về A La Hán 
được biết đến ở Trung Hoa là vào thế kỷ thứ bẩy, và chủ đề A La Hán đã trở nên phổ 
biến rộng rãi vào những thế kỷ thứ chín và thứ mười. Ngày nay những nhóm hình ảnh 
của 500 vị La Hán thường được thấy khắp các thiển viện, và vài tự viện lớn đã xây riêng 
một A La hán Đường. Người ta cũng nên nhắc lại là từ A La Hán cũng dành để chỉ chư 
Phật, vì chư Phật cũng là những bậc đã đoạn trừ hết nhiễm ô và nhập niết bàn khi viên 
tịch. Trong thời Phật giáo nguyên thủy, từ “A La Hán” được định nghĩa như là người đã 
đạt được bản chất thật của các pháp và Đức Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau 
thời pháp “Chuyển Pháp Luân,” năm anh em Kiều Trần Như cũng trở thành những bậc A 
La Hán. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, A La Hán là 
người hiểu lý duyên sanh, đã diệt tận ba lậu hoặc, tu tập thất bồ để phần, cởi bổ ngũ 
chướng, thoát khỏi ngũ phiển não và mười tà kiến. Vị ấy tu tập giới, định và đạt được 
nhiều năng lực siêu nhiên cũng như thức tỉnh được bản chất đau khổ của thế giới ta bà. 
Vị ấy đã tu tập tứ thiền, bát định, bát thắng trí, tam minh... đưa đến giải thoát an lạc tối 
hậu, thoát khỏi vĩnh viễn vòng trói buộc của luân hồi sanh tử, và trở thành bậc xứng đáng 
được cúng dường ở thế gian này: A Pali term for “Worthy One.” The term “Arahanta” is 
composed of two parts: Ari and hanta. Ari means enemies or defilements. Hanta means 
kilHing or destroying. So, an Arahant 1s a man who killed or destroyed all defilements like 
lust, hatred, and delusion, etc. This 1s an ideal phala of Theravada Buddhism; a person 
who has extinguished all defilements (asrava) and afflictions (klesa) so thoroughly that 
they will not reappear in the future. At death, the arhat enters Nirvana, and will not be 
reborn again. Although arhats are commonly castigated in Mahayana literature for 
pursuing a “selfish” goal of personal nirvana, they are also said to be worthy of respect 
and to have attained a higher level of spiritual development. The figure of the lo-han 
(arhat) became widely popular In East Asia, particularly in Chan, which emphasized 
personal striving for liberation. The earliest known representations of the arhat in China 
date to the seventh century, and the arhat motif became widespread in the ninth and tenth 
centuries. Today groups of 500 arhat figures are often seen in Ch°an monasteries, and 
some larger complexes have a separate “arhat hall.” It should also be mentioned that the 
term “arhat” 1s also applied to Buddhas, because they too have eliminated all defilements 
and enter nirvana at death. In early Buddhism, “Arahant” denotes a person who has 
gained Insight intot the true nature of things and the Buddha was the first Arahant. After 


2) 


3) 


4) 


3) 


4615 


the first conversion, five brothers of Kondanna also became Arahantas. According to the 
Pali Nikayas such as Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, and Majjihima Nikaya, 
Arahantas are those who comprehend the formula of the twelve causes (nidanas), had 
eradicated the three taints or affluences (asravas), practficed the seven factors of 
enlightenment (samboJjhanga), got rid of the five hindrances (nivaranas), freed himself 
from the three roots of evil, and ten fetters. He practiced self-restraint and concentration, 
and acquired various supernatural powers, and awakened the nature of the misery of 
samsara. He practice four dhyanas, eight attainmen(s. He obtained eight kinds of super 
knowledge, threefold knowledge, resulted In the liberation In the end. This freedom 
made him an Arahant who destroyed the fetter of rebirth in the cycle of samsara and 
enJoyed himself in NÑirvana, and was worthy of being revered in this world. 

Một trong những quả vị trên bước đường tu tập—One of the fruitions of the path of 
cultivation: Người đã đạt được Thánh quả vị thứ tư, không còn tái sanh. Sau khi chết 
người ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hàng Thanh văn. A La Hán là 
một vị Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng theo 
lời Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại với quả vị 
Bồ Tát trong trường phái Đại thừa——Who attains the fourth stage of Sainthood, and is no 
more reborn anywhere. After his death he attains Parinrvana. The highest rank attained 
by Sravakas. An Arhat 1s a Buddhist saint who has attained liberation from the cycle of 
Birth and Death, generally through living a monastic life in accordance with the Buddha's 
teachings. This ¡1s the supreme goal of Theravada practice, as contrasted with 
Bodhisattvahood in Mahayana practice. 

No longer learning: Không cần phải học nữa vì đã đoạn tận vọng hoặc và đạt thành giác 
ngộ. Khi đạt tới giai đoạn nầy, hành giả không cần phẩi học hay cố gắng thành tựu theo 
tôn giáo. Đây là giai đoạn của bậc A La Hán, giai đoạn thứ tư trong Thanh Văn Thừa, ba 
giai đoạn trước là hữu học —Asaiksa or beyond learning stage refers to the stage of 
Arhatship in which no more learning or striving for religious achievement 1s needed 
(when one reaches this stage) because he has cut off all illusions and has attained 
enlightenment. The state of arhatship, the fourth of the sravaka stages; the preceding 
three stages requiring study; there are nine grades of arhats who have completed therr 
course of learning. 

Theo Thượng Tọa Bộ, A La Hán là một bậc hoàn thiện hoàn mỹ; nhưng theo Đại Chúng 
Bộ, A La Hán chưa phải là bậc hoàn mỹ, họ vẫn còn bị những nghi hoặc quấy nhiễu và 
vẫn còn rất nhiều điều chưa được liễu giải. Chính vì thế mà Phật Giáo Đại Thừa khuyên 
Phật tử không nên để cao lý tưởng A La Hán. Thay vì vậy, nên noi gương những bậc đã 
hiến trọn đời mình, đã hy sinh tự ngã và không ngừng cố gắng nhằm đạt đến mục đích 
cứu độ chúng sanh cũng như cảnh giới của chư Phật: According to the Sthaviras, Arhats 
are perfect beings; but according to the Mahasanghikas, Arhats are not perfect, they are 
stll troubled by doubts and are ignorant of many things. Thus, Mahayana Buddhism 
advises Buddhists not to hold up Arhats as Ideals. Rather those should be emulated as 
Ideals who during aeons of self-sacrifice and continuous strugsgle to save sentient beings 
and to attain Buddhahood. 

Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật không có sự phân biệt khác nhau giữa Ngài và A 
La Hán: “Nây các Tỳ Kheo! Như Lai là bậc A La Hán, là bậc giác ngộ hoàn toàn, làm 


6) 


7) 


8) 
8) 


b) 


c) 


4616 


cho con đường khởi lên mà trước đó chưa khởi, đem đến con đường mà trước đó chưa có, 
tuyên bố con đường mà trước đó chưa được tuyên bố. Ngài là người biết, hiểu và thiện 
xảo về con đường. Và nầy các Tỳ Kheo, các đệ tử của Ngài là những vị sống theo đạo, 
tiếp tục thành tựu đạo. Nây các Tỳ Kheo, đó là sự sai biệt, điểm đặc biệt để phân biệt 
Như Lai, bậc A La Hán, hoàn toàn giác ngộ với các Tỳ Kheo được giải thoát nhờ trí 
tuệ.”: In the Book of Kindred Sayings, the Buddha does not make any sfatement 
differentiating between Himself and an Arahant: “The Tathagata, Brethren, who being 
Arahant, 1s fully enlightened, he it is who doth cause a way to arise which had not arisen 
before; who doth bring about a way not brought about before; who doth proclaim a way 
not proclaimed before; who 1s the knower of a way, who understands a way, who Is 
skilled in a way. And now, brethren, his disciples are way-farers who follow after him. 
That, brethren, is the distinction, the specific feature which distinguishes the Tathagat 
who, being Arahant, 1s fully enlightened, from the brother who 1s free be Insight.” 

Theo tác phẩm “Bậc Toàn Thiện trong Phật Giáo”, Nathan Katz đã chỉ ra rằng: “A La 
Hán được nói là đồng với Đức Phật về phương diện chứng đạt và giải thoát vì cả hai đều 
hoàn toàn vượt qua các kiết sử lậu hoặc: According to the “Buddhist Images of Human 
Perfection”, Nathan Katz showed that: “he Arahant 1s said to be equal to the Buddha In 
terms of spiritual attainment, as they have both completely overcome the asava. 

Trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, A La Hán nổi bật sáng chói và trầm tĩnh giữa các Tỳ 
Kheo khác, bởi lẽ các ngài có sự giải thoát và an tĩnh trong thân tâm. A La Hán được gọi 
trân báu của sự giải thoát: According the the Milindapanha, Arahants outshining all other 
Bhiksus, overwhelming them ¡n glory and splendor, because they are emancipted In 
heart. Arahantship 1s called the Jewel of emancipation. 

A-la-hán còn có ba nghĩa——Arhat still has three meanings: 

Ứng Cúng—Worthy of offerings: Người xứng đáng được cúng dường của người và trời, 
là bậc đã xa la mọi điều ác, một trong mười danh hiệu của Như Lai. Người ta tin rằng 
nếu bạn cúng dường cho một vị A La Hán thì bạn được vô lượng phước đức, không có 
cách chi mà tính toán cho được —Worthy of offerings, worthy of worship or respect from 
humans and gods, one of the ten titles of a Tathagata. It is said that 1f you make offerings 
to an Arahan, you thereby attain limifless and boundless blessings. There Is no way to 
calculate how manyWorthy of offerings, worthy of worshIp or respect from humans and 
gods, one of the ten tifles of a Tathagata. It 1s said that If you make offerings to an 
Arahan, you thereby attain limitless and boundless blessings. There 1s no way to calculate 
how many. 

Bố Ma—Slayer of thieves: Sát Tặc—Phá si—Người đã tiêu diệt hết ma chướng não 
phiền. Ma chướng phiển não ở đây không phải là ngoại ma, mà những tên giặc ở ngay 
bên trong chính bạn: giặc si mê, giặc phiền não, giặc tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, sát, 
đạo, dâm, vọng. vân vân. Bạn không biết, nhưng chúng âm thầm cướp mất đi hết đạo đức 
của bạn—Killer of the demons of ignorance, or slayer of the enemy. The thieves here are 
not external thieves, but the thieves within yourself: the thieves of Ignorance, the thieves 
of afflictions, the thieves of greed, hatred, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, 
Iying, and so on. They are unknown to you, but they quietly rob all your virtues. 

Vô sanh pháp nhẫn—Patience with the nonproduction of dharmas: A La Hán đã đạt được 
vô sanh pháp nhẫn. Họ không còn tái sanh vì đã diệt hết nghiệp luân hồi sanh tử—They 


4817 


have attained the patience with the nonproduction of dharmas. They do not have to be 
reborn, because they have destroyed all the karma of reincarnationThey have attained 
the patience with the nonproduction of dharmas. They do not have to be reborn, because 
they have destroyed all the karma of reincarnation. 


(GG-2) A La Hán theo Bách Khoa Toàn Thư Phật Học 
Arhat qccording to the Encyclopedia oƒ Buddhisimn 


Theo Bách Khoa Toàn Thư Phật Học, từ Arahant xuất phát từ gốc “Arh”, nghĩa là “xứng 
đáng' hay “thích hợp”, và được dùng để biểu thị cho một người đã đạt được mục đích của 
đời sống phạm hạnh theo Phật Giáo Nguyên Thủy. Arahant được thành hình từ hai phần: 
“Ari' và “hanta'. °Ari` có nghĩa là kẻ thù hoặc phiển não. 'Hanhta' là giết hoặc tiêu hủy. 
Thế nên A La Hán là một vị đã giải thoát tất cả các phiền não như tham lam, sân hận và 
si mê. [.B. Hornoor trong Giáo Lý Nguyên Thủy về Bậc Toàn Thiện, đã đưa ra bốn mẫu 
của danh từ A La Hán như sau: Araha, Arahat, Arahanta, và Arahan. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, từ A La Hán chỉ người đã đạt được bản chất thật của các pháp, và Đức 
Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau khi thuyết bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển 
Pháp Luân”, năm anh em Kiểu Trần Như cũng trở thành những bậc A La Hán. Những vị 
A La Hán nầy được mô tả như là những người đã được giải thoát sau bậc giác ngộ hoàn 
toàn, tức là Đức Phật. Theo dòng thời gian, khái nệm A La Hán từ từ được Đức Phật và 
những đệ tử của Ngài kế tiếp mở rộng và chi tiết hóa. Do đó, A La Hán cũng có nghĩa là 
người hiểu lý Duyên Sanh, đã diệt được ba lậu hoặc, tu tập thất giác chi, rũ bỏ được năm 
triỀn cái, thoát khỏi căn bản phiền não và mười tà kiến. Vị ấy đã tu tập giới, định, và đạt 
được nhiều năng lực siêu phàm, và tỉnh thức được bản chất đau khổ của thế giới ta bà. Vị 
ấy đã tu tập Tứ Thiền, đạt được Tứ định, sáu thắng trí, tam minh, vân vân, đưa đến giải 
thoát an lạc tối hậu. Sự giải thoát nầy đưa vị ấy thành bậc A La Hán, thoát khỏi vòng trói 
buộc của luân hồi sanh tử và an hưởng Niết Bàn, trở thành bậc xứng đáng được cúng 
dường ở thế gian. Trong Kinh Thanh Tịnh, Đức Phật đã đưa ra công thức về một vị A La 
Hán như sau: “Vị ấy là bậc A La Hán, lậu hoặc đã diệt trừ, những việc nên làm đã làm, 
gánh nặng đã đặt xuống, đã giải thoát hoàn toàn những trói buộc của tái sanh, vị ấy giải 
thoát bởi sự thức tỉnh các pháp.” Mục đích tu tập của người Phật tử là đạt đến quả vị A 
La Hán. Nói cách khác, A La Hán là bậc giác ngộ hay bậc phạm hạnh đã đạt được đỉnh 
cao nhất trong tiến trình phát triển tâm linh—According to the Encyclopedia of 
Buddhism, the word “Arahanta' 1s derived from the root “Arh", to deserve, to be worthy, 
to be fit, and 1s used to denote a person who has achieved the goal of religious life in 
Theravada Buddhism. Arahanfa 1s composed of two parts`Ari` and “Hanta'. “Ari' means 
enemies or defilements. “Hanta` means killing or destroying. So, an Arahant 1s a man 
who killed or destroyed all defilements like lust, hatred and Ignorance. I.B. Hornor In 
“The Early Buddhist Theory of Man Perfected” gives us the following four forms of the 
nouns: araha, arahat, arahanta, and arahan. In early Buddhism, the term denotes a person 
who has gained Insight info true nature of things, and the Buddha was the first Arahant. 
After the first conversion, five brothers of Kondanna also became Arahants. The Arahants 


4618 


are described as Buddhanubuddha, 1.e., those who attained enliphtenmernt after the fully 
Enliphtened One. Then, as time passed, the conception of Arahantship was gradually 
widened and elaborated by the Buddha and his successors. Thus, an Arahant who was 
also supposed to comprehend the formula of the twelve nidanas, had eradicated the three 
asravas, practiced the seven factors of enlightement, got rid of the five hindrances, freed 
himself from the three roots of evil, ten fetters of belief. He practiced self-restraint and 
concentration, and acquired various supernatural power, and awakened the nature of the 
misery of samsara. He practiced the Four meditations, four ecstatic attainmenfs and the 
supreme condition of trance and obtained the six kinds of super knowledge, threefold 
knowledge, etc, resulted in the liberation In the end. This freedom made him an Arahant 
who destroyed the fetter of rebirth in the cycle of samsara and enjoyed himself in 
Nibbana, and was worthy of being revered in this world. In the Pasadika Sutta, the 
Buddha reminded us the following Arahant formula: “The brother who 1s an Arahant In 
whom the Intoxicants are destroyed, who has done his task, who has laid down his burden, 
who has attained salvation, who has utterly destroyed the fetters of rebirth, who Is 
emancipated by true dharmas. The dicipline of a Buddhist 1s aimed at the attainment of 
Arahantship. In other words, Arahant 1s an ideal man or sage at the highest of spiritual 
development. 


(GG-3) Đại A La Hán 
Great Arha£s 


Đại A La Hán là các vị đã bậc vốn là Pháp Thân Đại Sĩ, đã chứng được Pháp Thân, thị 
hiện ra làm đệ tử Phật. Các bậc này đều chứng thực phép tu bất khả tư nghì Phật Pháp, 
cho nên gọi là Đại A La Hán. Từ khi Đức Phật chuyển Pháp Luân, các bậc này lúc nào 
cũng theo Phật, mang lại lợi ích cho khắp cõi nhân thiên, cho nên được đại chúng biết 
đến (trong các kinh Phật đều có kể đến 1.250 vị) —Great Arhats are great beings 
belonging to the Dharmakaya, 1e. Great Bodhisattvas, who expendiently take the 
appearance of monastic disciples of the Buddha. They have realized the inconceivable 
reality of the Buddha Dharma, and so they are called “great”. They accompanied the 
Buddha as He turned the Wheel of the Dharma, bringing benefits to all the realms of 
humans and gods, and so they were well known to all (n all Buddhist Sutras, 1,250 
bhiksus were always mentioned). 


(GG-4) A La Hán theo các Quan Điểm khác nhau 
Arhat qccording to dựƒerent poinfs 0ƒ view 





l) 


2) 


4619 


(GG-4-1) A La Hán theo Quan Điểm Nguyên Thủy 
Arhat according to the view 0ƒ Theravada Buddhisimn 


Trong thời Đức Phật còn tại thế, nhiều đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ dưới sự chứng 
kiến của Ngài. Họ đã hoàn toàn đoạn trừ những ngọn lửa tham, sân, si và đạt được Niết 
Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Những bậc “Cao Quý” hay A La Hán này thành 
hình một phân của đoàn thể Tăng Già (nơi về nương của các Phật tử), cùng với Phật và 
Pháp; và tượng trưng cho lý tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì họ tiếp nhận giáo 
pháp từ Đức Phật, chứ không phải tự thân khám phá ra những pháp ấy, nên họ không 
phải là những vị Phật “Toàn Giác.” Các vị A La Hán nổi tiếng gồm có các ngài Xá Lợi 
Phất, được biết đến bởi trí tuệ và khả năng thuyết pháp; Mục Kiền Liên nổi tiếng nhờ 
thần thông và khả năng thiển định, và ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, nổi tiếng do sự 
tận tụy và trí nhớ siêu phầm trong việc trùng tụng lại những lời Phật dạy trong lần kết tập 
kinh điển lần thứ nhất. Ngài A Nan cũng nổi tiếng trong vai trò thành lập giáo hội Tỳ 
Kheo Ni đầu tiên của Phật giáo: During the life of the Buddha, many of his disciples 
attained enlightenmernt ¡in his presence. They fully eradicated the fires of greed, hatred 
and delusion and, having attained Nirvana, were released from samsara, the endless 
cycle of rebirth. These “Worthy Ones” (Arhats) form part of the Noble Sangha (in which 
Buddhists take refuge), along with the Buddha and the Dharma, and represent the ideal of 
the Theravada tradition. Because they received the teaching as disciples, rather than 
discovering 1t for themselves, they are not “Perfect Buddhas.” Famous Arhats include 
Saripufra, known for his wIsdom and ability to teach; Mogallana, renowned for his menfal 
and meditational power; and Ananda, the Buddha”s attendant, who was recognized for his 
devotion and supernatural memory In reciting the Buddha”s teaching at the First Council. 
Ananda 1s also known for his role 1n establishing the first Buddhist order of nuns. 

A La Hán là bậc đã trừ diệt hoàn toàn tam độc Tham, Sân, S¡ đưa đến tái sanh. Vị ấy đã 
giải thoát khỏi những trói buộc của vòng luân hồi, không còn phải tái sanh. Vị ấy được tự 
do và không còn điều gì khiến vị ấy phải tái sanh lại làm người. Vị ấy đã chứng đắc Niết 
Bàn, sự tận diệt hoàn toàn của dòng hữu diệt (tiến sanh và trở thành—Bhava-Nirodha). 
VỊ ấy đã vượt qua những hoạt động bình thường của thế gian mặc dù vẫn sống trong cuộc 
đời thường của thế gian. Dù vẫn còn sống trong trần tục, vị ấy đã tự nâng mình lên một 
trạng thái siêu thế. Những hành động của vị ấy không bị tác động bởi Tam Độc Tham 
Sân Si. Vị ấy vô nhiễm với mọi điều ác và với các cấu uế của tâm. Trong vị ấy không 
còn các tùy miên phiển não hay những khuynh hướng ngủ ngầm (anusaya). Vị ấy vượt 
qua cả thiện lẫn ác, từ bỏ cả tốt lẫn xấu. Quá khứ, hiện tại và vị lai không còn làm cho vị 
ấy phải lo lắng. Vị ấy không chấp trước điều gì trong thế gian nầy, vì vậy không còn sầu 
lo. Những thăng trầm của cuộc sống không làm vị ấy xao xuyến lo sợ nữa. Theo Kinh 
Hạnh Phúc (Mangala Sutta): “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu.”: The 
posiion of the Arhat, the Consummate One, 1s very clear. When a person totally 
eradicates the lust, hatred, and delusion, that leads to becoming, he 1s liberated from the 
shackles of samsara, from repeated exiIstence. He Is free In the full sense of the word. He 
no longer has any quality which will cause him to be reborn as a living being, because he 
has realized Nibbana, the entire cessation of continuity and becoming (bhava-nirodha); 


q) 


4820 


he has transcended common or worldly activitles and has raised himself to a state above 
the world while yet living In the world: his actlons are Issueless, are karmically 
ineffective, for they are not motivated by the lust, hatred and delusion, by the mental 
defilements (kilesa). He 1s Immune to all evil, to all defilements of the heart. In him, 
there are no latent or underlying tendencies (anusaya); he 1s beyond good and evil, he has 
given up both good and bad; he 1s not worried by the past, the future, nor even the 
present. He clings to nothing in the world and so 1s not troubled. He 1s not perturbed by 
the vicissitudes of life. His mind 1s unshaken by contact with worldly contingencies; he 1s 
sorrowless, taintless and secure 


(GG-4-2) A La Hán theo quan điểm Đại Thừa 
Arhat qccording to the view 0ƒ Mahayana Buddhisrn 


Những người theo Phật giáo Đại Thừa luôn cho rằng A La Hán là vị chưa hoàn toàn rũ 
hết sự trói buộc đối với “ngã” và “ngã sở' (cái “ta` và cái “của ta`). VỊ A La Hán sắp đặt 
Niết Bàn cho chính mình, và đã đạt được Niết Bàn cho chính mình, nhưng vẫn bỏ người 
khác bên ngoài. Bằng cách như vậy, người ta có thể nói vị A La Hán vẫn còn phân biệt 
giữa ta và người; và như vậy A La Hán vẫn còn giữ một vài khái niệm về mình với tư 
cách khác biệt với người khác, do vậy chứng tỏ rằng vị A La Hán vẫn chưa có khả năng 
chứng ngộ viên mãn chân lý về “Vô Ngã.” Phật giáo Đại Thừa so sánh một vị A La Hán 
một cách bất lợi như vậy đối với một vị Bồ Tát, và tuyên bố rằng tất cả phải noi theo 
đường của vị Bồ Tát chứ không phải là con đường của vị A La Hán—The Mahayanists 
always maintained that an Arhat had not completely shaken off all attachment to “I” and 
“mine.` He set out to obtain Nirvana for himself, and he won Nirvana for himself, but 
others were left out of it. In this way, the Arhat could be said to make a difference 
between himself and others, and thereby to retain, by Iimplication, some notion of himself 
as different from others, thus showing his Inability to realize the truth of “Not-self” to the 
full. Mahayana Buddhism compared the Arhat unfavorably with the Bodhisattva, and 1t 
claimed that all should emulate the Bodhisattva and not the Arhat. 


(GGŒ-5) Thánh Quả A La Hán 
Holy Stages 0ƒ Arhatship 


Tứ Thánh Quả trong Phật giáo Tiểu thừa Nguyên thủy— The four rewards in the Early 
Hinayana Buddhism: Bốn quả vị Thánh của Thanh Văn trong Phật giáo Tiểu thừa hay 
Tứ Quả Sa Môn. Trong đó quả vị A La Hán là cao nhất. Đây là người đạt Thánh quả vị 
thứ tư, không còn tái sanh. Sau khi chết người ấy đạt quả vị Niết bàn. Đây là quả vị cao 
nhất của hàng Thanh Văn. A La Hán là Thánh quả vị mà người đạt được sẽ không còn 
luân hồi sanh tử nữa nhờ sống đời tịnh hạnh và tuân thủ những lời Phật dạy. Đây là mục 
tiêu thực hành của trường phái Theravada, đối lại với quả vị Bồ tát trong Phật giáo Đại 
thừa——Four degrees of saintliness, among them the Arahanthood 1s the highest one. This 


4821 


1s the one who attains the fourth stage of Sainthood 1s no more reborn anywhere. After his 
death he attains Parinibbana. The highest rank attained by Sravakas. An Arhat Is a 
Buddhist saint who has attained liberation from the cycle of Birth and Death, generally 
throuph living a monastic life in accordance with the Buddha”s teachings. This 1s the goal 
of Theravada practice, as contrasted with Bodhisattvahood in Mahayana practice. 


(A) Ba Bậc Hữu Học— Three sfages requiring study: 


D 


2) 


3) 


Dự lưu — The Path of Stream-Entry: Srota-apanna (skt—Tu Đà Hoàn—Nhập Lưu— 
Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu đầu tiên—Sotapatti (p)—The fruit of Stream-entry— 
Stream-enterer—The first fruit of “Stream Winner”—Hành giả đang trong tư thế thấy 
được Đạo, hoặc giả là bậc lội ngược dòng đời. Người ấy vẫn còn phải bảy lần sanh tử 
nữa trước khi cắt đứt dòng luân hồi sanh tử—One who has entered the stream of the 
Dharma nature, or one who goes against the flow of samsara. This 1s the position of the 
way Of seeing. He still has to undergo seven Instances of birth and death before he comes 
to an end of the Samsara. 

Nhứt Lai—Once-return: Sakrdagamin (skt)—Sakadagami (p)—Tư Đà Hàm—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Laiï—The Path of Once-returner—Hành giả đang trong tư thế tu Đạo. Người 
ấy vẫn còn phải sanh thiên một lần hay một lần nữa trở lại trong cõi người —The second 
fruit of “Once-Returner”. The state of returning only once again, or once more fO arrIve, 
or be born. One who 1s still subject to “One-return.” The position of the way of 
cultivation. He still has to undergo “one birth” in the heavens or “once return” among 
people. The second grade of arahatship Involving only one rebirth. 

Bất Lai—Non-return: Anagami (skt & p)—A Na Hàm —Quả vị thứ ba “Bất Laï—Hành 
giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 
nữa. Vào cuối kiếp này, tâm thức người ấy sẽ đi thẳng lên tầng trời cao nhất của cõi Tứ 
Thiển—The Path of Non-Returner. The third fruit of “Never returned”. The state which ¡is 
not subJect to return. One who 1s not subJect to returning. The position of the Way of 
Cultivation. He no longer has to undergo birth and death ¡in the Desire realm. At the end 
of his life, his consclousness wIll go to the highest of the fourth dhyana heavens. 


(B) Quả Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học— The ƒourth stage is no longer learning: 


4) 


Bất Sanh_—The Path of Arahantship: Arahant (skt)—Arahatta (p)—A La Hán—Ứng 
Cúng—Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng trong Thánh quả (Ứng Cúng) 
trong đó mọi triển phược nhiễm cấu đều bị nhổ tận gốc. Hành giả trong giai đoạn nầy 
không còn cần phải “học” hay “thực tập” nữa. Người ấy không còn phảẩi sanh tử nữa. A 
La Hán là vị đã đạt được cứu cánh tối thượng của đời sống Phật giáo—The fourth and 
final stage of sainthood (Worthy of offerings) in which all fetters and hindrances are 
severed and tainfs rooted out. The position of the Way of Cultivation without need of 
study and practice. He no longer has to undergo birth and death. Arahant 1s he who has 
attained the highest end of the Buddhist life. 





(I) Lục A La Hán—Six Arhafs: Mỗi vị A La Hán được hai quỷ sứ đội đèn hộ tống—Each 


Ù 
2) 


Arahant 1s escorted by two yaksas bearing candle. 
Lễ Bố Thí A La Hán: Almsgiving to Arahants. 
LỄ Cúng Dường A La Hán: Gift-offering to Arahants. 


3) 
4) 
5) 


6) 


4822 


Các A La Hán khuyến học: Learner-Admonishing Arahants. 

Các A La Hán văn pháp và thuyết pháp: Dharma Preaching and Hearing Arahants. 

Đao sơn địa ngục tiếp hóa A La Hán: Các A La Hán cứu tội nhân trong địa ngục núi 
kiếm —Sinner-Saving Arahants in the Sword Mountain Purgatory (hell). 

Đại Hàn địa ngục tiếp hóa A La Hán: Các A La Hán cứu tội nhân trong địa ngục cực 
lạnh—Sinner-Saving Arahants In the lcy Purgatory (hell). 


(HI)Chín bậc A La Hán— Nine grades oƒ arhafs: Cửu Vô Học—Có chín loại vô học của các 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


bậc A-La-Hán đã đạt được mục đích tối hậu không cần phải học nữa—There are nine 
grades of arhats who are no longer learning, having atained their goal. 

Bất Thoái tướng: Asaiksa (skt)——The stage beyond study, where intuition rules. 
Bất Thủ tướng: Ungrasping mark. 

Bất Tử tướng: Immortal mark. 

Bất Trụ tướng: Undwelling mark. 

Khả tiến tướng: Mark of advancement. 

Bất hoại tướng: Avinasya (skt)—Indestructible mark. 

Bất khoái tướng: Unpleasurable mark. 

Tuệ giải thoát tướng: Mark of wisdom of liberation. 

Câu giải thoát tướng: Mark of complete release. 


(IV)Thập Địa A La Hán— Ten grounds 0ƒ Arhats: 
(A) Thập Địa Thanh Văn— The ten stages ƒor a hearer: Mười địa vị của Thanh Văn Thừa— 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Ten Sravaka sfages: 

Thọ Tam Quy địa—he stage of initiation: Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng 
cách thọ tam quy ngũ giới—The stage of initiation as a disciple by taking (receiving) the 
three refuges In the Buddha, Dharma and Sangha and observing the basic five 
commandmens. 

Tín địa—The stage of belief: Giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng—The stage of 
belief or faith-root. 

Tín pháp địa—The stage of belief: Giai đoạn tín thọ Tứ Thánh Đế——The stage of belief 
1n the four noble truths. 

Nội phàm phu địa—The stage of an ordinary: Giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán-- The 
stage of an ordinary disciple who observe the five basic contemplations. 

Học tín giải địa: Giai đoạn Văn Tư Tu—The stage of those who pursue the three studies 
(Listening, Reflecting, Cultivating). 

Nhập Nhơn địa (Nhẫn địa): Giai đoạn thấy được chân lý—The stage of seeing the true 
Way. 

Tu Đà Hườn (Dự Lưu) địa: Srota-apanna—Giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc chắn 
được đạo quả Niết bàn —The stage of a definite stream-winner and assure Nirvana. 

Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa—Sakrdagamin: Giai đoạn Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một lần 
nữa mà thôi)—The stage of only one more rebrrth. 

A Na Hàm (Bất Lai) địa: Giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa)—The stage of no- 
return (no rebirth). 


10) A La Hán địa: Arhatship—A La Hán quả—The stage of an arhat. 


4823 


(B) Thập Địa (Duyên Giác): Mười địa vị Duyên Giác Thừa— The ten stages oƒ the 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


? 
8) 


3) 


pratyekabuddha: 

Khổ Hạnh cụ túc địa: Giai đoạn tu hành khổ hạnh—The Staøe of perfect asceticism. 

Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn duyên địa: Giai đoạn tu tập và thông hiểu mười hai 
nhơn duyên—The stage of mastery of the twelve links of causation. 

Giác Liễu Tứ Thánh đế địa: Giai đoạn tu tập Tứ Thánh đế—The stage of the four noble 
truths. 

Thậm thâm Lợi trí địa: Gai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu —The staøe of deeper 
knowledge. 

Bát Thánh Đạo địa: Giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo ——The stage of the eightfold noble 
path. 

Giác Liễu Pháp Giới (Tam Pháp Giới) địa: Giai đoạn liễu pháp trong tam giới—The 
stage of the three realms. 

Chứng tịch Diệt địa: Giai đoạn Niết bàn—The stage of the nirvana. 

Lục Thông địa: Giai đoạn đạt được lục thông —The stage of the six supernatural 
powersThe stage of the sIx supernatural powers. 

Triệt Hòa Mật địa: Giai đoạn đi đến trực giác—The stage of arrival at the intuitive 
state The stage of arrival at the Intuifive state. 


10) Tập Khí Tiệm Bạc địa: Giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của thói quen trong 


quá khứ —The stage of mastery of the remaining Influences of former habits. 


(GG-6) Những lời Phật dạy về A La Hán 
The Buddha ”s teachings on Arhat 


(D Những lời Phật dạy về A La Hán trong kinh Pháp Cú — The Buddha'?s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Arhat in the Dharmapada Suira: 

Người đã giải thoát hết thẩy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích: 
There 1s no more suffering for him who has completed the Journey; he who 1s sorrowless 
and wholly free from everything; who has destroyed all fetters (Dharmapada 90). 

Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, 
chúng bồ lại cái nhà ao hỗ của chúng không chút nhớ tiếc: The mindful exert themselves, 
they do not enJoy in an abode; like swans who have left their pools without any regret 
(Dharmapada 91). 

Những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong 
cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không: Arhats for whom 
there 1s no accumulation, who reflect well over their food, who have perceived void, 
signless and deliverance, and their path 1s like that of birds in the air which cannot be 
traced (Dharmapada 92)Arhats for whom there 1s no accumulation, who reflect welÏ over 
their food, who have perceived void, signless and deliverance, and their path 1s like that 
of birds in the air which cannot be traced (Dharmapada 92). 

Những vị A-la-hán, dứt sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh 
giới “không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không: Arhats whose afflictions 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


4824 


are destroyed, who are not attached to food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and their path 1s like that of birds in the alr which cannot be traced 
(Dharmapada 93). 

Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên ky mã đã điều luyện được ngựa 
lành, nên không còn phiển não ngã mạn và được các hàng nhơn thiên kính mộ: The gods 
even pay homage to Arhats whose senses are subdued, like steeds well-trained by a 
charioteer, those whose pride and afflictions are destroyed (Dharmapada 94). 

Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố 
như nhân đà yết la, như ao báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển: Like 
the earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent not. He 1s like a pool 
wIthout mud; no new births are In store for him (Dharmapada 95). 

Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng 
lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn: Those Arhats whose mind is calm, 
whose speech and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have thus 
become quiet men (Dharmapada 96). 

Những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn 
nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa. Chính đó là bậc Vô 
thượng sĩ: The man who 1s not credulous, but knows the uncreated, who has cut off all 
lnks and retributions, and renounces all desires. He ¡is indeed a supreme man 
(Dharmapada 97). 

Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở gò trúng, dù ở biển cả hay đất khô, dù 
ở bất cứ chốn nào mà có vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui: In a village or 
1n a forest, in a valley or on the hills, on the sea or on the dry land, wherever Arhats 
dwell, that place is delightful (Dharmapada 98). 


10) Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, trái lại dục 


lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa: For Arhats, delightful are 
the forests, where common people find no delight. There the passionless will reJotIce, for 
they seek no desires nor sensual pleasures (Dharmapada 99). 


(H) Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương I, Đức Phật dạy—According to the Sufra In 


Forty-Two Sections, Chapter I, the Buddha said: “Thường giữ gìn 250 giới, sống đời 
thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, thành tựu quả vị A-La-Hán. Vị chứng quả A-La-Hán 
có thể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người ấy sống đều làm động đến 
đất trời. Người chứng quả A-La-Hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt 
không thể xử dụng trở lại được.”--“*Always observe the 250 precepts; enter into and abide 
in purity by practicing the Four Noble Truths, whích accomplish Arahantship. Arahants 
can fly and transform themselves. They have a lifespan of vast aeons and wherever they 
dwell they can move earth and heaven. One who achieves (certifiles) Arahantship severes 
love and desire in the same manner as severing the four limbs; one 1s never able to use 
them again.” 


4825 


(HH) Bồ Tát 
Bodhisatfvas 


(D Khái niệm Bồ Tát trong Phật giáo Nguyên Thủy —Bodhisatvta in the concept oƒ 
Theravada Buddhism: Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Bồ Tát là người tu tập đoạn trừ 
kiết sử, thanh tịnh tâm để trở thành bậc toàn thiện và giác ngộ. Chính những Bồ Tát như 
vậy xuất hiện trong kinh điển Pali. Thành tựu như vậy là Bồ Tát đã hoàn toàn thành lý 
tưởng phạm hạnh của mình. Nhưng lý tưởng Đại Thừa đã đưa Bồ Tát đến những nỗ lực 
lớn hơn dựa trên những hoạt động tích cực để giúp tất cả chúng sanh đau khổ đạt được 
hạnh phúc tối hậu mà trước đó Bồ Tát không quan tâm. Không thỏa mãn với những tu 
tập chỉ làm giảm thiểu tham, sân, si, tiêu trừ kiết sử và hoàn thành đời sống phạm hạnh 
cho chính mình, nên Bồ Tát chú tâm nỗ lực giúp tất cả chúng sanh vượt qua cuộc phấn 
đấu tìm an lạc giải thoát cho họ. Còn một chúng sanh nào chưa giải thoát thì Bồ Tát chưa 
giải thoát. Đó là lý tưởng của Bồ Tát —A Bodhisattva ¡is a person in the school of the 
elders who 1s desirous of acquiring the characteristics of a perfect being, the enlightened 
one. lt appears as such in the Pali Nikayas. The accomplishment of such a state makes 
him content. But the ideal of Mahayana Induces him to greater effort based on dynamic 
acfivity to help other beings attain ultimate bliss; before that he does not lay ore to save 
beings from the state of suffering. Not satisfied with his own mifigation of desire some 
actions that make him subJected to malice and all kind of craving, he strIves up on helping 
all other beings to overcome therr afflictions. 


(I) Bồ Tát Và Nhị Thừa— Bodhisattva and the Two Vehicles: Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật nhắc Mahamati về sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị Thừa như sau: “Này 
Mahamati, sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến 
qua địa thứ sáu và tại đó chư vị nhập Niết Bàn. Trong khi vị Bồ Tát ở địa thứ bảy, đi qua 
một kinh nghiệm tâm linh hoàn toàn mới, được gọi là anabhogacarya và có thể được dịch 
là một đời sống vô mục đích hay vô công dụng. Nhưng được hộ trì bởi thần lực chư Phật 
là cái năng lực nhập vào các đại nguyện mà vị Bồ Tát thiết lập đầu tiên khi ngài mới 
khởi đầu sự nghiệp của ngài và giờ đây ngài thiết định nhiều phương pháp cứu độ khác 
hẳn nhau nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc của ngài. Từ quan điểm tuyệt đối 
về chân lý tối hậu mà vị Bồ Tát đạt được, thì không có sự tiến bộ của tâm linh như thế 
trong đời sống của ngài, vì ở đây quả thực không có tầng bậc, không có sự thăng tiến 
tương tục mà riêng chân lý là không có tướng trạng và tách ly hoàn toàn với sự phân 
biệt—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamati, the 
distinction between the Bodhisattva and the Two Vehicles 1s emphasized, as the latter are 
unable to go up further than the sixth stage where they enter Into Nirvana. At the seventh 
staøe, the Bodhisattva goes through an altogether new spiritual experilence known as 
anabhogacarya, which may be rendered “a purposeless life.” But, supported by the 
maJestic power of the Buddhas, which enters into the great vows first made by the 
Bodhisattva as he started In his career, the latter now devises various methods of 
salvation for the sake of his ignorant and confused fellow-beings. But from the absolute 
point of view of the ultimate truth in the Lankavatara Sutra, attained by the Bodhisattva, 


Œ) 


l) 


2) 


4826 


there 1s no such graded course of spirituality 1n his life; for here 1s really no gradation 
(krama), no confinuous ascension (kramanusandhn), but the truth (dharma) alone which 1s 
imageless (nirabhasa), and detached altogether from discrimination. 


(II) Niết Bàn 
Nưvana 


Niết Bàn theo quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy— The view oƒ the Theravada 
Buddhism: 

Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn những ham muốn và khổ đau phiển não. Niết Bàn là 
mục tiêu tối thượng của những người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn chúng 
ta gặp phải những khó khăn trong việc diễn tả vì bản chất xác thực của một kinh nghiệm 
không thể và không bao giờ có thể được truyển đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải 
được mỗi người tự mình kinh qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm 
dứt khổ đau phiền não, những tai họa của luyến chấp, sân hận và vô minh. Khi chúng ta 
loại bỏ được những nguyên nhân của khổ đau phiển não là chúng ta chứng nghiệm niết 
bàn cho chính mình. Theo quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy thì một vị A La Hán 
đã dứt bỏ hết mọi phiền não và tuyệt diệt nhân sanh tử vị lai, đi vào Hữu Dư Niết Bàn, 
trong lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của kiếp này. Khi quả báo 
hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư Niết Bàn (Vô nhân Hữu quả sinh tử)—Total 
extinction of desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of Buddhist endeavor. 
When we speak about Nirvana we encounter some problems of expression, because the 
©exact nafure of an experience cannot and never can be communicated merely by words. 
This experlence must be experienced directly by each one of us, without any exception. 
We have to experience the end of sufferings and afflictions for ourselves, and the only 
way we can do this Is by eliminating the causes of sufferings and afflictions: the 
attachment, aversion, and 1gnorance. When we have eliminated such causes of sufferings 
and afflictions, then we wIll experlence nirvana for ourselves. Theravada Buddhism holds 
that the arhat, with the full extinction of afflictions, after his last term of mortaÏl existence 
enters In(o nirvana, while alive here he 1s ¡in the state of limited or modified nirvana 
(sopadhisesa-nirvan), in contrasted with complete nirvana (nirupadhisesa-nirvana). 

Theo kinh điển Pali, Niết Bàn không phải loại bỏ cũng không đạt được, cũng không phải 
là một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải bị đè nén, cũng không phải 
được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối hậu, đoạn diệt tất cả các uẩn và phiền 
não. Nói cách khác, Niết Bàn được mô tả như là sự đoạn diệt tất cả ham mê, ghen ghét, 
ảo tưởng, ái dục, ảo giác, tà kiến, lậu hoặc, phiền não, hữu, sanh, già, bệnh, khổ đau, 
chết. Niết Bàn là trạng thái an lạc, bất tử, an tĩnh, khinh an, và vô úy——According to the 
Pali literature, Nirvana 1s that which 1s neither discarded nor attained; 1t 1s neither a thing 
destroyed nor a thing eternal; 1t 1s neither suppressed nor does 1t arise. It 1s the state of 
final release where all the skandhas and defilements have total cease. In other words, 
Nưrvana 1s described as the destruction of attachment, hatred, and delusion; the 
destruction of desires, Impression, and firm grasp of wrong views; the destruction of 


3) 


4827 


Iimpuriies and afflictions; the destruction of desire for existence, bìírth, old age, 
sicknesses, sufferings, and death. The state of Nirvana 1s happy, Imperishable, steady, 
tranquil, and free from fear. 

Theo kinh điển Pali, “không” nghĩa là Niết Bàn. Đây là một trạng thái trống không, một 
thực tại vượt qua khỏi đau khổ; tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy xem Niết Bàn không 
phải là hư vô chủ nghĩa mà là một cái gì đó rất tích cực, là sự suy diễn siêu hình học của 
Niết Bàn. Nói cách khác, Niết Bàn thì vô tận và không thể mô tả được như hư không vô 
vi. Niết Bàn cũng được gọi là siêu giới, vượt qua ba cõi. Niết Bàn là trạng thái vượt khỏi 
ngôn từ và tư tưởng, nó là sự giác ngộ tối thượng của chính mỗi cá nhân—According to 
Pali literature, “Sunnata” means Nibbana. This 1s the attitude of emptiness, a reality 
beyond suffering; however, Theravada Buddhism does not consider Nibbana as an 
annihilation but as something positive, which 1s a metaphysical Interpretation of NIbbana. 
In other words, Nibbana 1s infinite and Indescribable like “Akasa”. It is called a realm 
(dhatu) beyond the three realms. It Is a state that is beyond the domain of word and 
thought; 1t 1s the realization of supreme enlightenment within one”s own self. 


(H) Hai Loại Niết Bàn— Two kinds 0ƒ Nirvana: 


Ù 


2) 


Niết Bàn Giới không có Dư Y-—Anupadisesa (p): Nirvana element without a basis 
remainng—Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, việc 
cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được A La Hán Quả, đã tận diệt 
hoàn toàn các hữu kiết sử, bậc đã giải thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Mọi cảm thọ của 
vị ấy không còn ưa thích, không còn thích thú, đã trở nên lắng dịu. VỊ ấy đã chứng được 
Niết Bàn Vô Dư Y. Khi vị ấy nhập diệt, các uẩn của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng 
sẽ tiêu hoại vào lúc chết; các thọ của vị ấy không còn nữa, và do sự tẩy trừ tham sân sĩ 
mà vị ấy không còn tái sanh, đương nhiên lúc ấy sự ấp ủ các cảm thọ cũng không còn. 
Và do đó, thọ của vị ấy sẽ trở nên nguội lạnh (sitibhavissanti)——An Arhat whose taints 
are destroyed, who has lived the life, done what was to be done, laid down the burden, 
attained Arahatship by stages, destroyed completely the bond of becoming, one who 1s 
free through knowing rightly. All his feelings not being welcome, not being delighted ïn, 
will here and now become cool; It is thus, that ¡is called the Nibbana element without a 
basis remaIning. 

Niết Bàn Giới Hữu Dư Y-——S§aupadisesa-nibbanadhatu (p): Bậc A La Hán đã đoạn tận 
các lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, đã đạt được A La Hán quả, đã đặt xong gánh 
nặng xuống, đã đoạn diệt các hữu kiết sử, bậc ấy đã giải thoát nhờ hiểu biết chân chánh. 
Chính các căn của vị ấy chưa bị hủy hoại nên vị ấy cảm thọ các điều khả ý và không khẩ 
ý, vị ấy cảm thọ lạc và khổ. Ngũ uẩn vẫn còn, chính sự tận diệt tham, sân, si của vị ấy 
được gọi là Niết Bàn Giới Hữu Dư Y. Ngũ uẩn của vị ấy là do tham sân sĩ trong quá khứ 
vô định của vị ấy tạo thành. Vị ấy vẫn còn sống nên các uẩn của vị ấy phải vận hành. Do 
đó, vị ấy vẫn cảm thọ những thọ lạc cũng như thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu giữ do sự 
xúc chạm với các trần cảnh. Nhưng vì vị ấy đã thoát khỏi sự chấp thủ, phân biệt và ý 
niệm về ngã thể nên vị ấy không bị tác động bởi những cảm thọ nầy nữa—An Arhat 
whose taints are destroyed, who has lived the life, done what was to be done, laid down 
the burden, attained Arahatship by stages, destroyed completely the bond of becoming, 
one who 1s free through knowing rightly. As his faculties have not been demolished he 


4828 


experiences what 1s agreeable and disagreeable, he experiences pleasure and pain. The 
five agsgregates remain. It is his extinction of lust, hate and delusion, that is called the 
NÑibbana element with a basis remaining (saupadisesa-nibbanadhatu). 


(JJ) Những Giáo Thuyết Nguyên Thủy Căn Bản Khác 
QOther Basic Theravada Teachings 


1) Chấp Trước-Kết-Buông Xả: Graspings-Fetters-Nonattachment—See Chapter 64. 

2) Vô Thủy-Vô Chung: Beginninglessness-Endlessness—See Chapter 65. 

3) Kiếp: Aeon—See Chapter 66. 

4) Điên Đảo: Conditions of Being Upside-down—See Chapter 68. 

5) Vô Thường: Impermanence—See Chapter 69. 

6) Ta Bà: The Saha World—See Chapter 70. 

7) Vô Minh và Tập Khí: lgnorance and Former Habits—See Chapter 7l. 

8) Chúng Tử: Seed—See Chapter 72. 

9) Chân Như: Suchness (Natural Purity)—See Chapter 73. 

10) Tam Độc và Thập Độc: Three Poisons and Ten Poisons—See Chapter 77. 

II) Trụ Xứ: Dwelling Places—See Chapter 78. 

12) Phân Biệt và Vô Phân Biệt: Discrimination and Non-Discriminatlon—See Chapter 79. 

13) Tỉnh Thúc: Mindfulness—See Chapter 80. 

14) Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả: Seven Emotions and Six Desires and Seven 
Messengers—See Chapter 81. 

15) Bát Phong: Eight Winds—See Chapter 82. 

16) Hữu Vĩ Vô Vi: Conditioned and Non-Conditioned Dharmas—See Chapter 83. 

17) Xiển Đề: Abandon Buddha-Truth (Icchantika)—See Chapter 84. 

18) Chúng Sanh: Sentlent Beings—See Chapter 87. 

19) Sanh--Tử--Tái Sanh: Birth--Death—Rebirth—See Chapter 88. 

20) Kiếp Nhân Sinh: Human Life—See Chapter 89. 

21) Tam Giới: Three Realms—See Chapter 90. 

22) Tánh-Tướng-Vô Tướng:  ature-Appearance-Formlessness—See Chapter 92. 

23) Quốc Độ: Abodes—See Chapter 93. 

24) Pháp Giới: Dharma Realms—See Chapter 94. 

25) Tam Pháp Ấn: Three Dharma Seals—See Chapter 95. 

26) Triền Cái: Bonds (Entanglements)—See Chapter 96. 

27) Bệnh: Ailments—See Chapter 97. 

28) Bốn Loại Người: Four Types of People—See Chapter 98. 

29) Phá Giới: Breaking Precepts—See Chapter 99, 

30) Nhấn: The Eyes—See Chapter 100. 

31) Ngũ Minh: Five Studles—See Chapter 101. 

32) Thần Thông: Supernatural Powers—See Chapter 102. 

33) Lý Sự: Theories and Practices—See Chapter 103. 

34) Chúng và Thánh Chúng: Assemblies & Holy Assemblies—See Chapter 105. 


4829 


35) Tịnh Và Bất Tịnh: Purity and Impurity—See Chapter 106. 

36) Những Thứ Không Thể: The Unattainables—See Chapter 107. 

37) Trí-Huệ-Trí Giả: Knowledge-Wisdom-Wiser—See Chapter 108. 

36) Tứ Vô Ngại: Four Unhindered Powers—See Chapter 109. 

39) Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật: Buddha's Auspicious marks and Response Bodies— 
See Chapter 1 10. 

40) Những Thử Thách Trong Tu Tập: Challenges in Cultivation—See Chapter II. 

41) Bồ Đề Tâm: Bodhi Mind—See Chapter 112. 

42) Thọ Ký: Prophecy of Bodhisattva”s Future Buddhahood—See Chapter l1 15. 

43) Uẩn-Nhập-Giới: Agsregates-Entrances-Spheres—See Chapter 116. 

44) Giác Ngộ: Enlightenment—See Chapter 1 l7. 

45) Tứ Niệm Xứ: Fourfold Mindfulness—See Chapter 118. 

46) Quán Đảnh: Initiation—See Chapter 119. 

47) Thị Hiện và Cứu Độ: Manifestation and Salvaton—See Chapter 120. 

46) Ngũ Sư: Five Masters—See Chapter 121. 

49) Vô Úy: Fearlessness—See Chapter 122. 

50) Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa: Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana— 
See Chapter 123. 

51) Ngũ Thời Giáo: Flive Periods of the Buddha”s Teachings—See Chapter 124. 

52) Thân Phật: Buddhakaya (Buddhas Bodies)—See Chapter 125. 

53) Từ Bi và Nhẫn Nhục: Loving and Patience—See Chapter 129. 

54) Ăn Chay: Vegetarian Diet—See Chapter 130. 

55) Bất Thối Chuyển: Non-Regression—See Chapter 131. 

36) Học: Studies—See Chapter 132. 

57) Sám Hối: Repentance—See Chapter 133. 

58) Dục và Thiểu Dục Tri Túc: Desires and Content with Few Desires—See Chapter 134. 

359) Tứ Y Pháp: Four Reliances—See Chapter 135. 

60) Cúng Dường: Offerings—See Chapter 137. 

61) Bố Tát--Bát Quan Trai: Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepts—See Chapter 138. 

62) Phương Tiện: KIlls in Means—See Chapter 139. 

63) Khổ Hạnh và Ẩn Đật: Ascetic Practices and Living in Isolaton—See Chapter 140. 

64) Những Điều Khó: Difficulies—See Chapter 141. 

65) Thuyết Pháp: Lecture on the dharma—See Chapter 144. 

66) Hồi Hướng: Transferences—See Chapter 146. 

67) Thiện Hữu Tr¡ Thức: Good-Knowing Advisors—See Chapter 147. 

68) Hạnh Phúc: Happiness—See Chapter 148. 

69) Tĩnh Lặng: Calmness—See Chapter 149. 

70) Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn: Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors—See Chapter 
150. 

71) Lễ Bái và Thờ Cúng: Prostration and Worshipping——See Chapter 152. 

72) Ngũ Thừa: Five Vehicles (Yanas)—See Chapter 153. 

73) Xuất Gia--Sa Môn: Renunciation--Ordained Buddhists (Sramana)—See Chapter 154. 

74) Khất Thực: To Beg For Food—See Chapter 155. 





4830 


735) Cà Sa: Monk”s Robe (Kasaya)—See Chapter 53. 

76) Phật Tử Tại Gia: Lay People—See Chapter 158. 

77) Quy-Y Tam Bảo: Taking Refuge ¡n the Triple Jewel—See Chapter 159. 

78) Kinh Thị Ca La Việt: The Sighalaka Sutra Advice To Lay People—See Chapter 160. 

79) Vụ Lan Bồn: Ullambana—See Chapter 161. 

60) Lục Phàm Tứ Thánh: Six Realms of the Samsara and Four Realms of the Saints—See 
Chapter 162. 

1) Địa Ngục: Hells—See Chapter 163. 

82) Ngạ Quỷ: Hungry-Ghosts—See Chapter 164. 

83) Sức Sanh: Animals—See Chapter 165. 

84) A Tụ La: Asuras—See Chapter 166. 

85) Nhân và Ngũ Giới: Man and Flve Precepts—See Chapter l67. 

86) Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người: Elements Which Produce and Maintain Life—See 
Chapter 168. 

87) Thiên: Devas—See Chapter 169. 

88) Thanh Văn: Sound-Hearers—See Chapter 170. 

89) Độc Giác Phật: Pratyeka-buddhas—See Chapter I71. 

90) Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa: Bodhisattvayana and the Two Vehicles—See Chapter 173. 


Phật Ngôn: 


Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui; kể làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì 
thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc The virtuous man 
rejoices In this world, and In the next. He is happy In both worlds. He reJoices and delights 
when he perceives the purity of his own deeds (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 16). 


Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình sẽ 
phải thọ lấy quả báo tương lai—The deed ¡s not well done of which a man must repent, and 
the reward of which he receIves, weeping, with tearful face; one reaps the fruit thereof (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 67). 


Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng 
ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy lời chư Phật dạy——Not to slander, not to harm, but 
to restrain oneself 1n accordance with the fundamental moral codes, to be moderate 1n eating, 
to dwell in secluded abode, to meditate on higher thoughts, this 1s the teaching of the Buddhas 
(Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 185). 


Giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết rõ 
sự dâm dật vui ít khổ nhiều—Even a shower of gold pieces cannot safisfy lust. A wise man 
knows that lusts have a short taste, but long suffering (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 
186). 


4831 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-SEVEN 


Giáo Thuyết Phật Giáo Hòa Hảo 
The Teachings 0ƒ Hoa-Hao Buddhismn 
(D_ Tổng quan về Phật Giáo Hòa Hảo— An overview oƒ Hoa-Hao Buddhism. 
(II) Giáo thuyết của Phật Giáo Hòa Hảo— Theories oƒ Hoa-Hao Buddhism: 
(A) Tứ Ân Hiếu Nghĩa— The Four Debts oƒ Gratitude: 
(B) Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý— The Three Karmas oƒ the body, the mouth and the mìnd: 
(C) Bát Chánh Đạo (giống như Bát Chánh Đạo Trong Phật Giáo). 


(HI)Niêm Tìn và sự Thờ Phượng của Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo— Belieƒ and Worshipping 
0ƒ Hoa-Hao Buddhists. 


(IV)Hành Lã— Religion Performance. 
(V) Tang Lẫ— Funeral. 
(VI)Hôn Nhân— Marriage. 


(VI)Những Điều cấm ky của các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo— Things ƒollowers should 
avoid. 


(VIHI)Thái Độ đối với các thây, các chùa viện và các tôn giáo hay cá nhân khác— 
Behaviour towards monks, tenples or pagodas, other religions and individuals. 


(IX)Để tóc dài— Letting the hair growing long. 
(X) Giáo Dục và Phật Giáo Hòa Hảo— Education and Hoa Hao Buddhism. 
(XDPhật Giáo Hòa Hảo và Thương Nghiệp— Hoa Hao Buddhism and Business. 


(XH)Quan Niệm của Phật Giáo Hòa Hảo về thức ăn và nhà cửa—Concepts oƒ Hoa-Hao 
Buddhism on Food and Housing. 


4832 


4833 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Hòa Hảo—An overview oƒ Hoa-Hao Buddhism: Phật Giáo Hòa 


Hảo được Đức Ngài Huỳnh Phú Sổ sáng lập vào năm 1939. Trái hẳn với các truyền 
thống Phật giáo khác, Phật giáo Hòa Hảo xuất phát tại miễn Nam nước Việt vào khoảng 
tiền bán thế kỷ thứ 19 cho rằng đạo phải được áp dụng triệt để vào đời sống hằng ngày 
thì mới gọi là đạo sống. Truyền thống nầy cho rằng dầu đời sống tại gia không thích hợp 
cho việc tu tập giải thoát, mà chỉ có đời sống xuất gia là con đường tốt hơn để thành tựu 
mục đích giải thoát tối thượng. Đức Huỳnh Giáo Chủ đưa ra phương pháp điều chỉnh con 
người, gia đình và xã hội trở nên thanh cao và vững bền hơn bằng giới hạnh và bằng cách 
thấm nhuần nội tâm của bản thân mỗi người. Ngài cho rằng xuất gia là một trong những 
điều kiện thù thắng để làm cho đời sống tốt đẹp hơn và cuộc tu dễ dàng hơn, nhưng xuất 
gia chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh thật sự của mỗi người con 
Phật là phải tìm cho được ông Phật nơi chính mình—Hoa-Hao Buddhism was founded in 
1939 by Prophet Huynh Phu §o. The tradiion of Hoa Hao Buddhism (which was 
originated in Southern Vietnam in early half of the 19” century) is totally đifferent from 
any other Buddhist traditions. It believes that religious rules must be able to completely 
apply In daily life, 1f not the religlon 1s a dead religion. This tradition believes that even 
though the household life 1s not suitable for the pursuit of the cultivation of emancipation; 
left-home life is the better way to attain the ultimate goal of liberation. Most Honrable 
Huynh gave way to adJust people, families, and societies to become more noble with 
morality and by ¡instilling certain values deep inside each one of us. Most Honorable 
Huynh believes that left-home life 1s one of the most surpassed conditions to help make 
lie better and to make the cultivation easier, but left-home life is only a means not an 
end Itself. The real end of each one of us Is to find our own Buddha. 


(H) Giáo thuyết của Phật Giáo Hòa Hảo—Theories 0ƒ Hoa-Hao Buddhism: The main 


teachings emphasizes on the followings. 


(A) Tứ Ấn Hiếu Nghĩa— The Four Debts oƒ Gratitude: 


Ũ 
2) 
3) 


4) 


Ân Tổ Tiên Cha Mẹ: Be thankful to our ancestors and parents. 

Ân Đất Nước: Be thankful to our country. 

Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng): Be thankful to the Three Treasures (Buddha, Buddha- 
Law, Sangha). 

Ân Đồng Bào và Chúng Sanh: Be thankful to our fellow-countrymen and all other 
sentient beings. 


(B) Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý— The Three Karmas oƒ the body, the mouth and the mìnd: 


Ũ 
a) 
b) 
c) 
đ) 
2) 
8) 
b) 
c) 
3) 


Thân Nghiệp——The karmas of the body or physical karma: 

Không sát sanh: Not to killL 

Không trộm cắp: Not to steal. 

Không tà dâm: Not to commit adultery. 

Không lạm dụng quyền thế: Not to abuse power. 

Khẩu Nghiệp——The karma of the mouth or verbal karma: 

Không nói lưỡi hai chiều: Not to speak double tongue. 

Không nói lời phỉ báng: Not to speak vicious tongue or not to defame others. 
Không nói lời giả dối: Not to tell lie. 

Ý Nghiệp— The karma of the mind or Mental Karma: 


8) 
b) 
c) 


4834 


Không Tham: Not be greedy. 
Không Sân: Not be angry. 
Không S¡ Mê: Not be Iignorant. 


(C) Bát Chánh Đạo (giống như Bát Chánh Đạo Trong Phật Giáo): The Teachings on the 


Noble Eightfold Paths (which are similar to that of the Buddhism)—See Bát Chánh Đạo. 


(HI)Niêm Tin và sự Thờ Phượng của Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo— Belieƒ and Worshipping 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


0ƒ Hoa-Hao Buddhists: 

Không phỉ báng lối thờ phượng tại các chùa viện, nhưng không cần tạo thêm hình tượng 
tại nhà. Nhà nào đã có tượng Phật vẫn được; tuy nhiên, những ảnh Phật bằng giấy nên 
đốt đi: Not trying to defame the worshipping ¡n the temples or pagodas; however, there is 
no need fo create any more statues or images at home. For those who have Buddhaˆs 
statues In the house, If 1s alright to keep It that way; however, paper images of Buddhas 
should not be kept and should be burned. 

Niềm tin xuất phát tự tâm chứ không bằng những hình thức bên ngoài: The belief comes 
from the heart, not from outside appearances. 

Bàn thờ chỉ cần một lá cờ nâu, biểu hiện cho sự phối hợp của mọi chủng tộc, không có sự 
phân biệt chủng tộc hay cá nhân, vì màu nâu là sự phối hợp của mọi màu: The ¡nside 
altar only needs a Brown-coloured flag, symbol of mankind harmony without distinction 
Of races or individuals because brown color 1s the association of all other colours. 

Nếu bên trong không đủ rộng để lập bàn thờ thì bàn “Ông Thiên” với một lư hương cũng 
là đủ: If there ¡is no room for decorating an altar inside the house, a “Heaven Altar” with 
an Incense-brazIer should be sufficient. 

Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh đến sự “tự cải thiện” hơn là hình thức thờ phượng: Hoa- 
Hao Buddhism emphasizes In improving onself rather than in apparent worshIpping. 

Cúng Phật chỉ nên dùng nước lã, hoa và nhang, vì nước lã tượng trưng cho sự thanh khiết, 
hoa tượng trưng cho sự thanh tịnh, và nhang làm tươi mát không khí. Về thực phẩm thì tín 
đồ có thể dùng bất cứ thực phẩm nào mà họ có để cúng tổ tiên: As regards the way of 
worshipping Buddha, only fresh water, flowers and Iincense sticks should be used. For 
Íresh water represents “cleanliness,” flowers represent “purify,” and incense 1s used to 
freshen the air. As for offering of food, they can use any available food for the 
worshIpping of theIr ancesfOrs. 

Bên cạnh bàn thờ Phật, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể đặt bàn thờ cha mẹ, tổ tiên hay 
anh hùng dân tộc, chứ không nên thờ bất cứ quỷ thần nào mà mình không biết rõ: Beside 
the altar of the Buddha, followers of Hoa-Hao Buddhism can place altars oŸ parents or 
ancesftors, or any national heores; however, they should not worship any spirit whose 
origins they do not know well. 


(IV)Hành Lã— Religion Performance: 


Ù 


Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ lạy Phật, tổ tiên, cha mẹ, và những vị anh hùng dân tộc, 
ngoài ra không lạy những người sống khác. Với các vị thầy chỉ nên xá chứ không lạy: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism only prostates themselves before the Buddhas, 
ancesfors, parents, and national heroes, no prostation before any living beings. Even to 
the master, they only bow, not prostating. 


2) 


3) 


4) 


3) 


4835 


Tín đổ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ lệ thuộc vào sự giúp đổ của Thần Thánh: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should not merely rely on the help of saints and øgods. 
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ lệ thuộc vào sự yểm trợ của vị Thây: Followers 
of Hoa-Hao Buddhism should not merely depend on the support of their master. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không bao giờ trách trời, oán Phật, giận Thầy vì những bậc 
nầy không cứu độ hay ban phước cho họ. Họ luôn nhớ luật “Nhân Quả,” hễ nhân tốt thì 
quả lành: Followers of Hoa-Hao Buddhism should never blame the Buddhas, gods or 
masters for not having saved or blessed them. They always remember the Buddha*s Law 
of “Cause and Effect,” 1f the cause 1s good, the effect 1s then good too. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn sáng suốt nhận hiểu những nguyên tắc tôn giáo và những 
lời dạy dỗ của thầy, chứ không mù quáng lệ thuộc vào niềm tin: Followers of Hoa-Hao 
Buddhism should always clearly understand the religionˆs principles and the teachings of 
Prophet Huynh, and not blindly rely on belief. 


(V) Tang Lễ— Funeral: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Tang lễ vẫn cử hành như truyền thống cổ truyễn; tuy nhiên, không nên kèn trống rình 
rang: Funeral ceremony will be kept as anclent mourning customs; however, not to 
perform any surplus and unnecessary ceremonIes. 

Không đốt giấy tiền vàng mã, vì đây chỉ là phí phạm tiền của: Not to burn votive paper 
because this 1s only a waste of money. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nên luôn nhớ rằng thân xác tan hoại, phải được chôn cất 
thận trọng, chứ không nên để lâu mà có hại cho sức khỏe của những người còn sống: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should always remember that the body 1s destructible 
and it should be buried discreetly without letting 1t decompose because this 1s harmful to 
the living. 

Chỉ nên thiết lập một bàn thờ giữa nhà hay ngoài trời để cầu nguyện cho người chết rồi 
tiến hành nhanh chóng việc chôn cất: Only set up an altar in the middle of the house or in 
the open arr for the praying and so on burying the dead (speedily and discreetly). 

Có thể dùng bất cứ thực vật có sẵn nào để cúng người chết, nhưng không nên phí phạm 
tiền bạc: As regards to offerings of food, one can offer anything available, but try to keep 
the funeral simple and not money wasting. 

Hàng xóm láng giểng có thể tới giúp nhau trong việc tống táng, nhưng đây không phải là 
dịp để đờn ca xướng hát: Neighbors can come to help out with the funeral services, but 
this 1s not a chance for playing or enJoying musIcs. 


(VLUHôn Nhân— Marriagc: 


l) 


2) 


3) 


Bổn phận của cha mẹ là phải chọn lựa người phối ngẫu thích hợp cho con cái bằng cách 
quan sát kỹ lưỡng tánh tình đôi trẻ: The parents” duty ¡s to choose a suitable spouse for 
therr child by careful observation of the coupleˆs character. 

Nên dẹp bỏ việc đòi của hổi môn từ gia đình chú rể: The custom of demanding 
matrimonial dowry deposit from the bridegroom's family should be wiped off. 

Cha mẹ hai bên không nên làm khó dễ nhau trong vấn đề nghi thức hôn nhân: The 
parents of the two partiles should not act difficult towards each other regarding the 
wedding ceremomies. 


4) 


4836 


Hôn lễ nên càng đơn giản càng tốt, chứ không nên rườm rà tốn kém: Try to keep the 
wedding ceremony the simpler the better, not to waste money. 


(VII)Những Điều cấm ky của các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo— Things ƒollowers should 


l) 


2) 


3) 


avoid: 

Không uống rượu: Tuy nhiên, trong những ngày hội hè không nhằm ngày chay lạt, tín đồ 
có thể uống một ít rượu lễ thật nhẹ. Nên nhớ rằng uống rượu say là phạm tội đối với tín 
đồ Phật giáo Hòa Hảo: Not to drink; however, during some special events which do not 
fall on fast days, one can have a little of a very light liquor. Remember that to become 
drunk 1s equal to committing a sin. 

Không hút thuốc phiện: Chỉ có người bịnh có toa bác sĩ dùng chung với các loại thuốc 
khác là ngoại lệ—Not to smoke opium—Exception to only sick people advised by 
physiclans may take a little in combination with other medicines. 

Không bài bạc: Không có ngoại lệ!!!——Not to gambling. No exception!1 


(VIHI)Thái Độ đối với các thầy, các chùa viện và các tôn giáo hay cá nhân khác— 


Ù 
a) 


b) 


c) 


2) 
a) 


b) 


3) 


Bechaviour towards mmonks, temples or pagodas, other religions and individuals: 

Thái độ đối với sư sãi—Behaviour towards monks and nuns: 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải luôn kính trọng những sư sãi chân chính: All followers of 
Hoa Hao Buddhism should always respect decent monks and nuns. 

Phải luôn lắng nghe và tuân theo những lời dạy dỗ đúng theo chánh pháp: Followers of 
Hoa-Hao Buddhism should always listen and obey right things taught by the monks and 
nuns. 

Với những sư sãi sai trái, tín đổ Phật giáo Hòa Hảo có nhiệm vụ phải cảnh tỉnh và 
khuyên họ trở về Chánh Đạo Phật Giáo. Nếu như họ vẫn tiếp tục con đường sai trái, tín 
đồ Phật giáo Hòa Hảo nên tích cực giải thích cho dân chúng và Phật giáo đồ trong vùng 
biết để lánh xa: For those who known to be false monks and nuns, followers of Hoa-Hao 
Buddhism should warn and advise them to return to the ripht path of Buddhism. If they 
continue with therr evils, followers of Hoa Hao Buddhism shouls take a positive action by 
explaining to the people as well as to the local Buddhists so that they could stay away 
from those w1zards. 

Thái độ đối với chùa viện—Behavious towards temples and pagodas: 

Phật giáo Hòa Hảo không cấm đoán tín đồ đi chùa lễ Phật, đặc biệt là vào những ngày lễ 
lớn như Phật Đản hay Vu Lan Bồn: Hoa Hao Buddhism does not prohibit its followers 
from going to temples or pagodas to worship Buddhas, especially on Iimportant Buddhist 
events such as the Buddhaˆs Birthday (on the 15” of the Vesak month) or the Ullambana 
Basins (on the I5 of the seventh lunar month). 

Phật giáo Hòa Hảo không nhấn mạnh hay đồng ý vấn để thờ phượng hình tượng, nhưng 
Phật giáo Hòa Hảo không cho phép tín đồ chê trách hay phỉ báng việc thờ phượng nầy 
tại các chùa: Hoa Hao Buddhism does not agree or emphasize on the worshipping of 
statues or Images; however, It prohibits Its followers to defame this form of worship In 
any way. 

Thái độ của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đối với các tôn giáo khác —Behaviour of 
followers towards other religions: 


a) 


b) 


c) 


4) 
a) 


b) 


c) 


4837 


Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn kính trọng và không bao giờ đề cập đến việc thờ phượng 
của các tôn giáo khác: Followers of Hoa-Hao Buddhism always respect, and not talk 
about the way of worshipping of other religlons. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không bao giờ nói xấu về giáo lý của các tôn giáo khác: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism never speak 1lI about the teachings of other relipglons. 
Dù các tôn giáo khác có làm gì sai với Phật giáo Hòa Hảo, tín đổ Phật giáo Hòa Hảo vẫn 
không đối trả sai trái lại: Followers of Hoa-Hao Buddhism should always behave 
correctly towards other religions even 1f they do wrong to Hoa-Hao Buddhism. 

Thái độ đối với những cá nhân khác—Behaviour towards other individuals: 

Phải luôn đối xử tốt để phát triển sự cảm thông hỗ tương: Followers of Hoa-Hao 
Buddhism should always be on good terms with others so that mutual sympathy may be 
strongly developed. 

Khi họ cần nên tỏ lộ săn sóc thương yêu: Followers of Hoa-Hao Buddhism always show 
love and care for others whenever they are in need. 

Phải cố gắng hết mình giúp đở người xung quanh: Followers of Hoa-Hao Buddhism 
should always try their best to help neighbors. 


(IX)Để tóc dài— Letting the hair growing long: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Đức Thầy để tóc dài là để tỏ lộ lòng tưởng nhớ đến tục lệ cổ truyền của tổ tiên và cho 
chúng ta thấy Ngài không bị ảnh hưởng của văn minh Tây phương, chứ không phải là sự 
thể hiện của đời sống tôn giáo: The Master Huynh Phu So let his hair growing long 
because he tried to keep a remembrance of our ancesfors” ancient custom and to show us 
that he 1s not influenced by the western civilization, not a means of leading a religlous 
life 

Đức Thầy không bắt buộc mà cũng không cấm tín đổ Phật giáo Hòa Hảo để tóc dài: The 
Master Huynh did not compel nor prohibit his followers to grow therr hair long. 

Để tóc dài mà không cải thiện tự thân, thì không phải là tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo: If 
one grows long hair without improving oneself, one 1s in no way a follower of Hoa-Hao 
Buddhism. 

Đức Thầy cho phép tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cải cách sao cho thích hợp với sự tiến hóa 
của đất nước và thuận theo phong cách của dân tộc: Master Huyng allowed his followers 
to make reforms according to the contemporary evolution of the country so as to be In 
accord with the people. 


(X) Giáo Dục và Phật Giáo Hòa Hảo— Education and Hoa Hao Buddhism: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Đức Thầy luôn nhấn mạnh đến giáo dục để mở mang kiến thức về khoa học và xã hội: 
Master Huynh always emphasized that education would help wider our knowledge 1n 
ScIence and sociology. 

Giáo dục giúp ta tránh những lỗi lầm và phá tan mê tín: Education helps us prevent 
©rrors and wIpe out superstitions. 

Giáo dục giúp ta hiểu thêm về Phật pháp: Education helps us study Buddhism more 
efficiently. 

Giáo dục không phải là một chướng ngại của đạo lý hay đời sống tôn giáo: Education is 
not a hindrance to _morality or religious life. 


4838 


(XIPhật Giáo Hòa Hảo và Thương Nghiệp— Hoa Hao Buddhism and Business: Đức Thầy 
khuyến khích tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm thương nghiệp để phát triển kinh tế gia đình, 
xã hội và đất nước với những điều kiện sau đây——Master Huynh Phu So encouraged his 
followers to do business to enrich the family economy and to strengthen the soclety as 
well as the country with the following conditions: 

I) Tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn vâng giữ Bát Chánh Đạo: AlI followers of Hoa- 
Hao Buddhism should always comply with the rules as outlined in the “Noble Eightfold 
Path.” 

2)_ Tận diệt nghiệp bất thiện, không cân non, không tráo hàng, không buôn lậu, không buôn 
bán rượu và thuốc phiện: Get rid of dishonest deeds by not performing weight cheating, 
bushel substituting, smugsling, liquor trading, and sales of opIum. 

3) Hành nghề lương thiện bằng cách không lường gạt và từ bổ những thói xấu: Exercise 
honest professions without cheating anyone, get rid of dishonest habIts. 


(XH)Quan Niệm của Phật Giáo Hòa Hảo về thức ăn và nhà cửa—Concepts oƒ Hoa-Hao 
Buddhism on Food and Housing: 

1) Ăn uống điểu độ: Eat and drink moderately. 

2) Tránh những thức ăn ngon nhưng lại có hại cho sức khỏe và có thể đưa đến bệnh hoạn: 
Avoid good food prepared with Iingredients that are bad for our body and which may 
cause us ilÏness. 

3) Luôn giữ gìn thân thể sạch sẽ vệ sinh: Always keep our body clean and observe the rules 
of hygiene. 

4) Loại bỏ lối sống bệnh hoạn, vì thân thể dơ dái, thì tâm không thể nào phát triển được: 
Get rid of the habit of living in unhealthy conditions because when the body 1s dirty, the 
mind cannot develop. 


Phật Ngôn: 


Thế nên, dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ tử các đấng Giác 
ngộ, chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi—Even in heavenly pleasures the wise man finds no 
delight. The disciple of the Supremely Enlightened One delights only in the destruction of 
craving (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 187). 


Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y thần núi, quy-y rừng cây, quy-y miễu thờ thọ thằn—Men were 
driven by fear to go to take refuge In the mountains, in the forests, and In sacred trees (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 188). 


Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên Ổn, là chỗ quy-y tối thượng, ai quy-y như thế khổ 
não vẫn còn nguyên—But that is not a safe refuge or no such refuge ¡is supreme. A man who 
has gone to such refuge, 1s not delivered from all pain and afflictions (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 189). 


4839 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT 


Phật Tử Tại Gia 
Lay People 
Upasaka (sk£) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Phật Tử Tại Gia—Overview and Meanings oƒ lay people 
(I) Tổng quan về Phật Tử Tại Gia—An overview øƒ Lay People 
(I1) Ý nghĩa của Phật Tử Tại Gia—Meanings oƒ Lay People 


(B) Thọ Tam Quy-Trì Ngũ Giới-Biết Cứu Cánh Đạo Phật— Take Refuge in the Three Gems 
and Observe Five Basic Precepfs-Know the main purposes 0ƒ Buddhism 

(I) Tổng quan—An overview 

(H) Chỉ tiế— Details 


(C) Bát Quan Trai Giới— Eight Precepfs 
(I) Tổng quan về “Bát Quan Trai Giới”—An overview oƒ the “Eight Precepts”. 
(IH) Nội dung về “Bát Quan Trai Giới ”— Contemt oƒ “Eight precepts for lay Buddhists ”. 


(D) Giới dành cho Tại Gia Bồ Tát— Lay Bodhisattvas) Precepfs 
(I Sáu Giới Trọng— The Six Grave Sins 
(H) Hai Mươi Tám Giới Khinh— Twenty-eight Faults 


(E) Đời Sống Phật Tử— Buddhist LỰe 

()_ Đời sống Phật tử— Buddhist le. 

(H) Người Tại Gia có nên Mong cầu hay không?—Should a Layperson have Hopes? 

(TH)Người tu theo Phật nên Bỉ quan hay Lạc quan—Should a Buddhist feel Pessunism or 
Opfimism ? 

(IV)Người Phật tử nên có một cuộc sống xứng đáng—A Buddhist should have a worthwhile 
LHỰc. 

(V) Hình Tướng Bên Ngoài hay Thế Giới Nội Tâm— Qufter Appearance or Inner world. 


(F) Phân loại Phật Tử Tại Gia— Categories 0ƒ Lay People 

(l) Nhị chủng Phật tỉử— Two kinds oƒ Buddhists 

(II) Tam Chúng Phật Tử: Có ba loại Phật tỉ— There are three kinds oƒ Buddhist ƒollowers 
(IH)Ba loại Phật tử khác— Three other kinds oƒ Buddhist ƒollowers 

(IV)Tại Gia Nhị Giới. 

(V) Tại Gia Trì Giới Xuất Gia. 


(G) Bổn Phận của người Phật Tử tại gia— Responsibilities oƒ lay people 


4840 


(I)_ Bổn phận đối với tự thân— Responsibilities for selƒ: 

(H) Bốn phận đối với Gia Đình và Quyến Thuộc— Responsibilites to Families and Relatives: 

(IHI)Bốn phận đối với anh chị em, bà con, thân thích, và láng giềng— Duties oƒ the head oƒ the 
ƒamily toward relatives, kinƒolk and neighbors. 

(IV)Đối với người ngoài gia đình— Responsibilities to non-family members. 

(V) Trách Nhiệm Đối Với Xã Hội— Responsibilities to society. 


(H) Sự Tu Tập và Tư Tưởng của Hành Giá Tại Gia— The Cultivation and Thoughfs oƒ Lay 
pracHfioners 

()_ Đức Phật ban hành giới bổn cho Phật tử Tại Gia— The Buddha sets out original precepts 
ƒor Laypeople. 

(H) Tư Tưởng của người Tại Gia trên bước đường Tu Tập: ldeas of a Buddhist in the Path oƒ 
Cuitivation. 

(HI)Phương Cách tỉnh thức về những Tư Tưởng—Methods oƒ mindfalness oƒ thoughts and 
mental states. 

(IV)Chuyển hóa tâm thức của người Phật tử tại gia— Thought transformation oƒ Laypeople. 

(V) Người Tại Gia nên luôn nhớ rằng tâm như con ngựa chạy—Laypeople should always 
remember that thought ¡s like a horse. 


(L Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử— Two aspects oƒ the Buddhist ljƒe 

(I) Tổng quan về Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử—An overview oƒ Two aspects oƒ the 
Buddhist He. 

(H) Chi tiết về Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử— Details oƒ Two aspects oƒ the Buddhist 
lực. 


(J) Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ—Five Reluctant Situations the Majoriy 0ƒ 
People go to Temple 


(K) Kin Chỉ Nam cho Đời Sống Tốt của một Phật Tử— Guidelines for a Good Buddhist LỰc 

(I_ Để làm một Người Tốt— To become a Good Person. 

(II) Để Trở Thành Phật Tử Tại Gia Thuần Thành— To become a devoted (good) Buddhist. 

(HI)Để sống phù hợp với giáo pháp nhà Phật, một Phật tử thuần thành nên làm những điều 
sau đây —In order to live ïn accordance with Buddhist laws, a devout Buddhist should do 
the ƒollowings. 


(L) Bốn Điều Mong Đợi ở chư Phật và chư Bồ Tát của các tín đồ— Four Expectations 0ƒ the 
Buddhas and Bodhisattvas (from the ƒollowers) 


(M) Hạnh Phúc của người Phật Tử Tại Gia— Laypeople”s Happiness 
(N) Tám Điều Nguyện của Nữ Đại Thí Chủ Visakha— Eight vows oƒ lay woman Visakha 


(O0) Những Lời Phật Dạy cho Người Tại Gia— Buddha°?s Teachings for Lay People 
(I) Tứ Ân. 


4841 


(H) Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Không Nên Xem Là Bạn. 

(HI)Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Nên Xem Là Bạn Trung Kiên. 

(IV)Bốn Hạng Người khác. 

(V) Bốn Trường Hợp Hành Xử Sai Trái— Four ways oƒ going wrong. 

(VI)Bốn Điều Không Thể Khinh Thường— Four things that may not be treated lightly. 

(VII)Bốn điều tự làm tổn hại— Four selƒ-injuries (self-raidings). 

(VIH)Năm Thứ Chỉ Tiêu của người Phật Tử tại Gia— Five areas oƒ spending öo‡a Layperson. 

(IX)Năm Đề Nghị Của Đức Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả tại gia: Five practical 
suggestions given by the Buddha will be beneficial to Laypeople. 


(P) Những Lời Phật Dạy cho Người Nữ Tại Gia— Buddha?s Teachings for Lay Women 

( Ngũ Chướng Của Nữ Nhân. 

(IH) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại Và 
Cảnh Giới Tương Lai. 

(HI)Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời. 

(IV)Mười Điều người Cha nên dạy con Gái (Nghiêm Đường Huấn Nữ Thập Giáo). 

(V) Mười Một Điều Đúc Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người Vợ Trong Cuộc Sống Hôn Nhân. 

(VI)Mười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian Nây 
Và Trong Cảnh Giới Kế Tiếp. 


(Q) Những Lời Phật dạy liên quan đến Phật Tử Tại Gia— The Buddha°?s Teachings that are 
related to the Laypeople 

1)_ Làm thế nào để luôn ở cạnh Như Lai?— How to stay on the site oƒ the Buddha?. 

2) Lòng biết ơn—Gratitude. 

3) Khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước chắc chắn sẽ ra đến biển— Floating pieces oƒ woods 
im the river Will certainly reach the sea. 

4) Thân Tu Tâm Chẳng Tu— Body cultivates but the mind does not. 

3) Hiếu kính cha mẹ— Be filial towards oneˆs parents. 

6)_ Hạnh kiểm thích hợp (của một người con Phật)— Appropriate conduct. 





4842 


4843 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Phật Tử Tại Gia 
Overview and Meanings 0ƒ lay people 


(D Tổng quan về Phật Tử Tại Gia— An overview oƒ Lay People: 


Ù 


2) 


Nhằm giúp cho người tại gia vượt qua những tâm thái nhiễu loạn và chấm dứt phạm phải 
những hành vi tổn hại, Đức Phật đã ban hành năm giới. Trong một nghi thức ngắn, một vị 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể cử hành nghi thức truyền giới, người tại gia có thể quy-y 
Tam Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. Trong khi cử hành nghi lễ, vài vị thầy 
chỉ nói đến giới thứ nhất là không sát sanh, và để cho Phật tử tại gia tự quyết định thọ 
hay không thọ bất cứ giới nào trong bốn giới còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho thọ 
cùng một lúc năm giới trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia có thể thọ bát quan trai giới 
trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai trong ngày đầu tháng, 
ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, hay trong những ngày lễ hội Phật giáo, dù rằng họ có thể 
thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu tiên của tám giới giống như ngũ 
giới, trừ giới không tà dâm biến thành giới không dâm dục, vì tám giới này được giữ chỉ 
trong một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam Bốt có tục lệ là hầu hết những thanh niên 
đều trở thành những nhà sư thọ giới Sa Di trong vòng ba tháng, ít nhất là một lần trong 
đời. Thường thì họ làm như vậy khi họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ một 
nền tẳng đạo đức nghiêm trang và cũng là điều kiết tường (điều tốt) cho gia đình. Vào 
ngày cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn trả lại giới điều và trở về đời sống 
thế tục của gia đình —To help laypeople overcome their disturbing attitudes and stop 
committing harmful actions, the Buddha set out five precepts. During a brief ceremony 
performed by a monk or nun, laypeople can take refuge In the Triple Gem: Buddha, 
Dharma, and Sangha. At the same time, they can take any of the five lay precepts and 
become either an upasaka or upasika. When performing the ceremony, some 1masft€rs 
include only the first precept of not kiling, and let laypeople decide themselves to take 
any or all of the other four. Other masters give all five precepts at the time of gIving 
refuge. Laypeople may also take eight precepts for a perlod of 24 hours every month. 
Many laypeople like to take the eight precepts on new and full moon days, or the end of 
the lunar month, or on Buddhist festivals, although they may be taken on any day. The 
first five of these eight are similar to the five lay precpets, with the expception that the 
precpet against unwise sexual behavior become abstinent from sex, because the precepts 
are kept for only one day (see Eight precepts). In Thailand”s and Cambodiaˆs traditions, 
there is a custom whereby most young men become monks and hold the Sramanera 
precepts for three months, at least once during therr lives. They usually do this when they 
are young adults as 1t gives them a foundation in strict ethics and 1s very auspicious for 
therr families. At the end of the three month period, they give back their precepts and 
return to worldly family life. 

Cộng đồng Phật giáo bao gồm hai nhóm, Tăng già và Phật tử tại gia. Từ “Tăng già” có 
nghĩa là “Cộng đồng thân hữu”. Từ này thường được dùng để chỉ chư Tăng Ni. Họ sống 
trong các tự viện. Phật tử tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ, những người Phật 
tử nhưng không trở thành Tăng Ni. Họ thường sống tại gia với gia đình. Bước đầu tiên để 
trở thành thành viên của cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Sau đó 


4844 


thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hằng ngày. Những người tại gia giữ một vai trò quan 
trọng trong Phật giáo, vì họ hộ trì Tăng già. Họ xây dựng tự viện. Họ cúng dường thực 
phẩm, quần áo, nơi ngủ nghê và thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, chư Tăng Ni gánh 
vác Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng đồng tại gia. Bằng cách này cả chư Tăng 
Ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho nhau, họ cùng nhau duy trì Phật pháp. Dù là 
thành viên của Tăng già hay tại gia, tất cả đều là Phật tử và họ nên cố gắng hết sức mình 
sống một đời sống phạm hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh muôn loài. Dù 
đang làm việc hay đang thiển định, mục đích là làm lợi lạc cho tha nhân và cho chính 
mình: The Buddhist Community consists of two groups of people, the Sangha and the 
Laity. The word “Sangha” means “friendly community”. It usually refers to the Buddhist 
monks and nuns. They live in monasteries. The laity includes Buddhist men and women 
who do not become monks and nuns. They usually live at home with their families. The 
first step to becoming a member of the Lalty 1s to go for refuge in the Triple Gem (the 
Buddha, Dharma and Sangha). Then, they willingly observe the Five Precepts In theIr 
daily life. The laity plays an Important role in Buddhism, as they care for and support the 
Sangha. They build the temples and monasteries. They gIve offerings of food, clothing, 
bedding and medicine to the Sangha. In return, the Sangha carrles on the work of 
Buddhism and teaches the latty on the Dharma. In this way the Sangha and the laity 
benefit each other and together, they keep the Dharma alive. Whether one 1s a member 
of the Sangha or the laity, they all are Buddhists and they should do their best to live an 
honest life, show compassion to all living beings and set a good example. Even when 
they are working or meditating, it should be for the benefit of others as well as for 
themselves. 


(IH) Ý nghĩa của Phật Tử Tại Gia— Meanings oƒ Lay People: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Cận Trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng—Laity who observe 
the first eight commandmenis, one of the eight differentiated rules of liberation for the 
eight orders. 

Ngoại Chúng: Outer company——Ngoại Tục—Chúng tại gia để phân biệt với chúng xuất 
gia hay nội chúng Tăng Ni——lIn contrast with the Inner company or the monks and nuns. 
Hàng áo trắng (nói về Phạm thiên và những người thuộc giai cấp cao), nhưng bây giờ 
danh từ nầy là dành cho người thường, đặc biệt là những người Phật tử tại gia: Avadata- 
vasana (skt)—White clothes (said to be that of Brahmans and other high-class people), 
but now the term 1s used for common people, especially laity or lay men. 

Phật tử tại gia có nghĩa là các cư sĩ tại gia, chứ không phải tu sĩ xuất gia. Tất cả Phật tử 
thuần thành đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận 
gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự 
hành trì của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận 
thấy như là sự điểm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp (buông xả), sự quan tâm và từ ái 
với người khác—One who resides at home (in a family), not leaving home as a monk or a 
nun. All sincere Buddhists have had one and the same goal, which is the extinction of 
self. Generally speaking, their practices tend to foster such easily recognizable spiritual 
Virtues as patience, serenity, detachment, consideration and tenderness for others. 


4845 


5)_ VỊ Phật tử tại gia nam hay nữ, vẫn ở nhà mà giữ 8 giới. Phật giáo không đòi hồi người cư 
sĩ tại gia tất cả những điều mà một thành viên của Tăng đoàn phải có trách nhiệm gìn 
giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh cũng là nền tảng cơ bản cho con đường 
hướng thượng. Một người trở thành Phật tử bằng cách thọ Tam Quy, ít nhất họ cũng phải 
gìn giữ năm giới căn bản, được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Ngũ giới nầy 
không hạn cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được thực 
hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các bậc đã chứng Thánh 
Quả, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm vào những học giới nây. Tuy nhiên, lầm 
lỗi theo đạo Phật không được xem như là một cái tội, vì Đức Phật không phải là một 
quan tòa đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng cho những hành động 
thiện lành của con người. Người Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng người tạo nghiệp phải 
có trách nhiệm đối với những điều mình làm; người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui 
của nó, do đó, làm thiện hay làm một kẻ phạm giới phải là mối quan tâm của chính 
mình, chứ không xin xỏ tha tội từ ai hết: Laymen or laywomen who remain at home and 
observe the eight commandments. Buddhism does not demand of the lay follower all that 
a member of the Order 1s expected to observe. But whether monk or layman, moral habits 
are essenfial to the upward path. One who becomes a Buddhist by taking the three 
refuges Is expected, at least, to observe the five basic precepts which 1s the very starting 
point on the path. They are not restricted to a particular day or place, but are to be 
practiced throughout life everywhere, always. There 1s also the possibility of their being 
violated, except those who have atfained stages of sanctity. However, according to 
Buddhism, wrongdoing 1s not regarded as a “sin', for the Buddha 1s not a lawyer or a 
Judge who punished the bad and rewarded the good deeds of beings. Laypeople should 
always remember that the doer of the deed 1s responsible for his actions; he suffers or 
enJoys the consequences, and it 1s his concern either to do good, or to be a transgr©ssOr. 


(B) Thọ Tam Quy--Trì Ngũ Giới --Biết Cứu Cánh Đạo Phật 
Take Reƒuge in the Three Gems--Q@bserve Five Basic Precepfs 
Know the main purposes 0ƒ Buddhism 


(ID Tổng quan—An overview: Tín đồ Phật giáo tại gia, người tin nơi Phật giáo, tu học và thọ 
trì những giới luật Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải thọ Tam Quy, 
hành ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật —Buddhist—Buddhist followers— 
Buddhist believers—A believer in Buddhism—Buddhists—One who accepts Buddhism 
as his religIion—One who studies, disseminates and endeavors to live the fundamental 
principles of the Buddha-dharma. To become a Buddhist, one should take refuge In the 
Three Gems, observe the five basic precepts, and know the main purposes of Buddhism. 


(II) Chỉ tiế — Details: 

(A) Ouy-Y Tam Bảo: To take refuge in the Three Gems—See Quy-Y Tam Bảo in Chapter 
159. 

(B) Hành trì Ngũ Giới: To practice the five commandments—See Ngũ Giới in Chapter 167. 


46846 


(C) Biết cứu cánh chính của Đạo Phật: To know the main purpose of Buddhism. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
8) 
b) 
c) 


1) 


11) 
11) 
1V) 
d) 
1) 


ñ) 


©) 


Chư ác mạc tác: Not committing any evils. 

Chúng thiện phụng hành: Doing all good. 

Tự tịnh kỳ ý: Purifying the mind. 

Là lời chư Phật dạy: Those are Buddhas" teachings. 

Thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy: To understand the path to that goal. 

Thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức Phật: To practice the Buddha”s teachings 
correctly. 

Người Phật tử phải luôn nhớ những điều sau đây——A Buddhist should always remember 
the followinss: 

Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba nghiệp thân, 
khẩu, ý, đối với Tam Bảo, cha mẹ, các bậc tôn trưởng và hết thảy chúng sanh khác; tất 
cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh đều phải chân thành sám hối. Người Phật tử phải 
luôn dụng công ưu tiên tẩy thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý trước mọi việc khác: Must 
be willing to change and repent when mistakes are made. Whatever harmful acts (karma) 
of the body, speech and mind that you have done ¡n a disturbed mental state towards the 
Three Jewels of refuge, your parents, your venerable masters and all other sentient 
beings, either grave or light (wrong doings) must be sincerely repented. AÀ Buddhist 
should always gIve the priority to the purification of the three karmas of the body, speech 
and mind before anything else. 

Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần: Must be willing to abandon the tendencies to chase 
constantly after worldly matfters. 

Phải quay tâm về hướng giác: Must be willing to return to follow the Way of 
enlightenmernt. 

Phải y theo lời Phật dạy mà tu hành: Must practice just as the Buddha taught. 

Không Thấy Lỗi Người: Not to look for people”s mistakes. 

Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính 
mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối kính ngưỡng—The 
Buddha taught: “When we do not see others' mistakes or see only our own riphtness, we 
are naturally respected by seniors and admired by Juniors.” 

Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy——According to the Dharmapada, sentence 50, 
the Buddha taught: “Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay 
không làm øì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được 
gì —Let not one look on the faults of others, nor things left done and undone by others; 
but one”s own deeds done and undone.” 

Phải Thiểu Dục Tri Túc—Must be content with few desires: Thiểu dục là có ít dục lạc; tri 
túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng 
lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là 
một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thẳnh thơi của thân 
tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập—Content with few desires. 
“Thiểu Dục” means having few desires; “tri túc” means being content. Knowing how to 
feel satisfied with few possessions means being content with material conditions that 
allow us to be healthy and strong enouph to practice the Way. “Knowing how to feel 
satisfied and being content with material conditions” 1s an effective way to cut through 


Œ) 


4847 


the net of passions and desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish 
our supreme goal of cultivation. 

Với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật tử 
thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy—For laypeople whose life ¡is still subject to 
worldly affairs; however, a devotee should always follow the Buddha”s guidance In his 
daily life. 


(C) Bát Quan Trai Giới 
Eight Precepts 


Tổng quan về “Bát Quan Trai Giới ”—An overview oƒ the “Eight Precepts ”: Ngoài ngũ 
giới, Phật tử tại gia cũng có thể thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều 
người thích thọ bát quan trai vào ngày rằm hay vào những ngày lễ hội Phật giáo, mặc 
dầu họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu của bát quan trai 
giới cũng giống như năm giới tại gia, với một ngoại lệ là giới không tà dâm trở thành giới 
không dâm dục, vì những giới điều này chỉ được giữ trong thời gian một ngày mà thôi. 
Giới thứ sáu là tránh dùng nước hoa, đồ trang sức hay trang điểm, đồng thời cũng tránh 
việc ca hát, nhảy múa và chơi âm nhạc. Giới này giúp cho người tại gia tránh việc xao 
lãng trong tu tập. Không làm đẹp cho thân thể sẽ khuyến tấn chúng ta tu dưỡng cái đẹp 
của tình thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bên trong tâm hồn. Nếu chúng ta ca hát và ngâm 
nga thì lúc ngồi thiển, những âm điệu ấy sẽ tiếp tục chạy nhảy trong tâm của chúng ta. 
Giới thứ bảy là không được ngồi trên giường hay trên bệ cao hay đắc tiền, vì làm như 
vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy kiêu hãnh, xem bản thân mình là cao trọng hơn thân 
người. Giới thứ tám là không ăn đoàn thực (những thức ăn cứng) sau giờ ngọ và chỉ được 
ăn chay mà thôi. Khi truyền giới bát quan trai, một số thầy cho phép giới tử ăn một bửa 
ngọ mà thôi, trong khi một số thầy khác lại cho phép ăn bữa sáng và bữa trưa. Một số 
thầy chỉ cho phép uống nước sau giờ ngọ, số khác cho phép uống trà với sữa, hay nước 
ép trái cây. Mục đích của của giới thứ tám nhằm giúp làm giảm thiểu tâm vướng mắc 
vào thức ăn. Nó cũng giúp cho chúng ta tu tập thiển định tốt hơn vào buổi tối vì nếu 
chúng ta ăn no vào buổi tối chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề và buồn ngủ. Giữ giới không 
những chỉ có lợi cho mình, mà còn khiến chúng ta ý thức hơn nữa những hành động, lời 
nói và tâm thái của chúng ta. Giới điều giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn vì chúng 
ta sẽ trở nên ý thức về những hành vi đã trở thành thói quen của mình; giới điều cũng 
giúp chúng ta quyết định trước việc gì nên tránh, và tránh được hoàn cảnh bị cám dỗ làm 
một điều gì đó mà chúng ta phải hối tiếc về sau này—Beside the lay five precepts, lay 
people may also take eight precepts for a period of 24 hours every month. Many lay 
people like to take the eight precepts on new and full moon days or on Buddhist festivals, 
although they may be taken on any day. The first five of these eight are similar to the five 
lay precepts, with the expception that the precept against unwise sexual behavior become 
abstinent from sex, because the precepts are kept for only one day. The sixth precept 1s to 
avoid wearing perfume, ornaments and cosmetics as well as to refrain from singing, 
dancing and playing music. This precept helps lay people avoid distractions to theIr 


4848 


practice. Not beautifying the body encourages lay people to cultivate their Internal 
beauty of love, compassion and wisdom. If they sing and dance, then when they sit down 
to meditate, the tunes keep running throupht their minds. The seventh precept 1s not to sIt 
or sleep on a high or expensive bed or throne, as this could make them feel proud and 
superlor to others. The eiphth precept 1s not to eat solid food after noon and to be 
vegefarian for the day. When some masters give the the eight precepts they say only 
lunch may be eaten, while others allow both breakfast and lunch. Some masfters permit 
only water to be taken In the evening, others allow tea with litle miÌk, or fruit JuIice 
without pulp. The purpose of this precept 1s to reduce attachmernt to food. It also enables 
lay people to meditate better in the evenings, for If they eat a big supper, they often feel 
heavy and sleepy. Keeping precepts 1s not only better for ourselves, but it also help us 
1nCrease awareness of our actions, words, and attitudes. It help us know ourselves better 
because we”ll become aware of our habitual actions; 1t also enables us to decide 
beforehand what actions we want to avoid, and prevent a situatlon in which we re 
tempted to do something we know we”lÏ regret later. 


(II) Nội dung về “Bát Quan Trai Giới ”— Content oƒ “Eight precepts for lay Buddhists ”: Bát 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 
b) 


8) 


qŒ) 
l) 


Quan Trai Giới cho người Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm——Eight precepts 
are given fo lay Buddhists to cultivate the way and must be observed and strictly followed 
for one day and night. 

Không sát sanh: Not to kiI——Not killing living beings. 

Không trộm cắp: Not stealing——Not to take things not given. 

Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct——Not having sexual Intercourse. 

Không nói dối: Not to lie——Not to speak falsely—Not telling lies. 

Không uống rượu: Not to drink wine—Không uống rượu hay những chất cay độc —Not 
Consuming InfoXIcants. 

Không son phấn: Not to indulge in cosmetics—Personal adornments—Not wearing 
personal decoratlon—Not to wear make-up, fragrance, and Jewelry. 


Không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc: Not to dance, sing, play or listen to music. 
Không nằm giường cao: Not to sleep on fine or raised (high) beds, but on a mat on the 
øround. 

Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều: Not to eat 
out Of regulation (appropriate) hours (after noon); eat only from 11 AM to I1 PM. 


(D) Giới dành cho Tại Gia Bồ Tát 
Lay Bodhisaftyas° Precepts 


Sáu Giới Trọng— The Six Grave Sins: 

Giới giết hại: The precept of killing——Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất 
thân mạng, ngay đến loài trùng kiến, cũng không được giết hại. Nếu phạm giới giết hại, 
hoặc bảo người giết, hoặc tự mình giết, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, không 


2) 


3) 


4) 


4849 


thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. 
Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị 
triển phược. Đây là giới trọng thứ nhất —Followers of the Buddha! After an upasaka or 
an upasika takes the precepts, even 1f he or she has to sacriflce his or her life, he or she 
should not kill any being, even I1 It Is an ant. After taking the precepts, If he or she 
Instructs others to kill or 1ƒ he or she himself or herself kills, he or she loses the upasaka 
or upasika precepts. This person cannot attain even the state of warmth, let alone the 
Íruitlon of a stream-enterer or a non-returner. He or she is called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka/upasika, an outcast upasaka/upasika, a defiled 
upasaka/upasika, and an afflicted upasaka/upasika. Thịs 1s the first grave sin. 

Giới trộm cắp: The precept of stealing—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho 
mất thân mạng, ngay đến một đồng xu, cũng không được trộm cắp. Nếu phạm giới trộm 
cắp, hoặc bảo người trộm cắp, hoặc tự mình trộm cắp, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong 
hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà 
La, Bồ Tát bị triển phược. Đây là giới trọng thứ hai—Followers of the Buddha! After an 
upasaka or an upasika takes the precepts, even 1f he or she has to sacrifice his or her life, 
he or she should not steal, even as little as a penny. After taking the precepts, 1f he/she 
breaks the precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. This person cannot 
attain even the state of warmth, let alone the fruition of a stream-enterer or a nonrefurner. 
He or she 1s called a precept-breaking upasak or upasika, a stinking upasaka/upasika, an 
oufcast upasaka/upasika, a defiled upasaka/upasika, and an afflicted upasaka/upasika. 
This 1s the second grave sin. 

Giới vọng ngữ: The precept of Iying—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất 
thân mạng, cũng không được vọng ngữ: Tôi đã chứng được pháp quán bất tịnh,” hoặc 
“Tôi đã chứng được thánh quả A na hàm,” vân vân... Nếu phạm giới vọng ngữ, sẽ lập tức 
mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh 
quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát 
cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây là giới trọng thứ ba—Followers 
of the Buddha! After an upasaka or an upasika takes the precepts, even 1f he or she has to 
sacrifice his or her life, he or she should not lie that he/she has mastered the 
contemplation of Iimpurity or atfained the fruition of a non-returner. After taking the 
precepts, If he or she breaks the precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. 
This person cannot attain even the state of warmth, let alone the fruition of a stream- 
enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking upasak or upasika, a 
stinking upasaka/upasika, an outcast upasaka/upasika, a defiled upasaka/upasika, and an 
afflicted upasaka/upasika. Thịs 1s the third grave sin. 

Giới tà dâm: The precept of sexual misconduct—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, 
dù cho mất thân mạng, cũng không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm, sẽ lập tức mất 
giới Bổ Tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu 
đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, 
Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây là giới trọng thứ tư—Followers of the 
Buddha! After an upasaka or an upasika takes the precepts, even If he or she has to 
sacrifice his or her life, he or she should not engage In any sexual misconduct. After 


3) 


6) 


4850 


taking the precepts, 1f he or she breaks this precept, he or she loses the upasaka or 
upasika precepts. This person cannot attain even the state of warmth, let alone the 
Ífruitlon of a steam-enterer or a nonreturner. He or she 1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka/upasika, an outcast upasaka/upasika, a defiled 
upasaka/upasika, and an afflicted upasaka/upasika. This 1s the fourth grave sin. 

Giới rao nói tội lỗi của tứ chúng: The precept of talking about the wrong deeds of the 
four categories of Buddha”s disciplesChư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù cho mất 
thân mạng, cũng không rao nói tội lỗi của tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu 
bà di. Nếu phạm giới rao nói lỗi của tứ chúng sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, 
không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na 
hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bổ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ 
Tát bị triển phược. Đây là giới trọng thứ năm —Followers of the Buddha! After an 
upasaka or an upasika takes the precepts, even If he or she has to sacrifice his or her life, 
he or she should not speak of the faults of the bhikkhus, bhikkhums, upasakas, and 
upasikas. After taking the precepts, If he or she breaks this precept, he or she loses the 
upasaka or upasika precepts. This person cannot attain even the state of warmth, let alone 
the fruition of a stream-enterer or a nonreturner. He or she ¡1s called a precept-breaking 
upasak or upasika, a stinking upasaka/upasika, an outcast upasaka/upasika, a defiled 
upasaka/upasika, and an afflicted upasaka/upasika. This 1s the fifth grave sin. 

Giới bán rượu: The precept of selling alcohol—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, 
dù cho mất thân mạng, cũng không được bán rượu. Nếu phạm giới bán rượu, sẽ lập tức 
mất giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh 
quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát 
cấu ô, Bồ Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ sáu —Followers 
of the Buddhal After an upasaka or an upasika takes the precepts, even I1f he or she has to 
sacrifice his or her life, he or she should not sell intoxicants. After taking the precepts, If 
he or she breaks this precept, he or she loses the upasaka or upasika precepts. This person 
cannot attain even the state of warmth, let alone the fruition of a stream-enterer or a 
nonreturner. He or she ¡is called a precept-breaking upasak or upasika, a stinking 
upasaka/upasika, an oufcast upasaka/upasika, a defiled upasaka/upasika, and an afflicted 
upasaka/upasika. Thịs 1s the sixth grave sin. 


(II Hai Mươi Tám Giới Khinh— Twenty-eight Faulfs: 


l) 


2) 


Giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng: The precept of not making offering to one”s 
parents and teachers—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, không cúng dường cha mẹ và sư trưởng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—Followers of the 
Buddha! As the Buddha has said, If an upasaka/upasika, after taking the precept, does not 
make offerings to his/her parents and teachers, he/she commits the fault of not being 
mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and wIll continue to create 
defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and death. 

Giới uống rượu: The precept of indulging in intoxicants—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, ham mê uống rượu, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 


3) 


4) 


5) 


6) 


4651 


không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, indulges In intoxicants, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the Initial intention ¡in taking the precept. If he/she 
does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth and 
death. 

Giới không chăm sóc người bệnh: The precept of not visiting and looking after the sick— 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, gặp người bệnh khổ, 
sinh khởi ác tâm, bỏ phế không chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, does not look after those who are sick, he/she 
commits the fault of not being mindful and losing the initial intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle 
of birth and death. 

Giới không bố thí cho người đến xin: The precept of ignoring oneˆs begging—Chư Phật 
tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, thấy người đến xin, không tùy 
sức mình mà bố thí ít nhiều, để cho người đến xin ra về tay không, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi—If an upasaka/upasika, after taking the precept, upon seeing supplicants, does not 
give away whatever he/she can, but rather send them away empty-handed, he/she 
commits the fault of not being mindful and losing the 1nitial intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle 
of birth and death. 

Giới không chào hỏi lễ lạy các bậc tôn trưởng: The precept of not paying respect to the 
elderly among the four categories of Buddha's disicples—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, gặp các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc các vị Bồ Tát tại 
gia thọ giới trước, không đứng dậy tiếp đón lễ lạy, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, upon seeing bhikkhus, bhikkhums, elder 
upasakas or elder upasikas, does not øet up to greet and bow to them, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the Initial intention ¡in taking the precept. If he/she 
does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and 
death. 

Giới khinh mạn người phá giới: The precept of pride when seeing the four categorles of 
Buddha's disciples break the precepts—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại 
gia, sau khi thọ giới, thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay ưu bà đi phạm giới, bèn sinh 
tâm kiêu mạn, cho rằng mình hơn họ, họ không bằng mình, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, arouses this arrogant thought upon seeing 
bhikkhus, bhikkhumis, upasakas, and upasikas who violate the precepts, “Ï am superIor to 
them, for they are not as good as I,” he/she commits the fault of not being mindful and 


?) 


8) 


9) 


4852 


losing the Initial intention In taking the precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. 

Giới không thọ sáu ngày bát quan trai giới mỗi tháng: The precpet of not fulfilling the 
precept of not eating after midday during the six days of a month—Chư Phật tử! Đức Phật 
đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, không thọ sáu ngày bát quan trai giới mỗi 
tháng, không cúng dường Tam Bảo, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, 
sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If an upasaka/upasika, after 
taking the precept, does not keep the eight precepts and makes offerings to the Triple 
Gem for six days each month, he/she commits the fault of not being mindful and losing 
the Iinitial intention 1n taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, 
he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration in the cycle of birth and death. 

Giới không đi nghe Pháp: The precept of not listening to the Dharma—Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, trong vòng 12 cây số có chỗ giảng kinh 
thuyết pháp mà không đến nghe, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ 
bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồổi—If an upasaka/upasika, after 
taking the precept, does not attend the Dharma lectures held within 12 kilometers, he/she 
commits the fault of not being mindful and losing the Initial intention In taking the 
precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle 
of birth and death. 

Giới thọ dụng đồ dùng của chư Tăng: The precept of using the Sanghaˆs furniture and 
utensils—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, thọ dụng 
đồ dùng của chư Tăng như ngọa cụ, giường, ghế, v.v., thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, makes use of the Sanghaˆs beds, chairs and 
utensils, he/she commits the fault of not being mindful and losing the 1mitial intention In 
taking the precept. lf he/she does not have the mind of repentance, he/she will 
deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration In the cycle of birth and death. 





10) Giới uống nước có trùng: The precept of drinking water that contains insects—Chư Phật 


tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nghi nước có trùng mà vẫn cố 
ý uống, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ 
nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—]f an upasaka/upasika, after taking the precept, 
suspecfs that there are living organisms In the water and drink 1t anyway, he/she commIts 
the fault of not being mindful and losing the Initial Intention in taking the precept. If 
he/she does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s Impure 
and wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth 
and death. 


11) Giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm: The precept of walking alone in dangerous 


places—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi một mình 
trong chỗ nguy hiểm, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If an upasaka/upasika, after taking the 


4853 


precept, travels alone in places that are considered dangerous, he/she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she does 
not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and will 
continue to create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth and 
death. 

12) Giới một mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni: The precept of staying alone ¡in the 
bhikkhus/bhikkhunis vihara—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi 
thọ giới, một mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, stays overnight alone mm a 
bhikkhus/bhikkhuni's vihara, he/she commits the fault of not being mindful and losing 
the Initial intention 1n taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, 
he/she will deteriorate. He/she 1s Iimpure and will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration 1n the cycle of birth and death. 

13) Giới vì của đánh người: The precept of fighting for the sake of wealth—Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, vì tiền của mà đánh đập hay chửi rủa 
tôi tớ, hoặc người ngoài, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—If an upasaka/upasika, after taking 
the precept, for the sake of wealth, beats and scolds his/her slaves, servants or other 
people, he/she commits the fault of not being mindful and losing the Initial Intention 1n 
taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will 
deteriorate. He/she 1s Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration in the cycle of birth and death. 

14) Giới bố thí thức ăn thừa cho tứ chúng: The precept of giving leftover food to the four 
categories of Buddhaˆs disciples—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau 
khi thọ giới, đem thức ăn thừa bố thí cho tứ chúng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, offers leftover food to bhikkhus, bhikkhumis, 
upasakas, upasikas, he/she commits the fault of not being mindful and losing the Initial 
Intention In taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she 
will deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration in the cycle of birth and death. 

15) Giới nuôi mèo và chỗn: The precept of keeping cats or foxes—Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nuôi mèo và chồn, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, raises cats or foxes, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she 
does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and 
death. 

16) Giới nuôi súc vật: The precept of reaing animals and not gIving them away to those who 
have not taken the precepts—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi 
thọ giới, nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, hoặc cá loại súc vật khác, không chịu tịnh 
thí cho người chưa thọ giới, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 


4854 


lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—TIf an upasaka/upasika, after taking 
the precept, raises elephants, horses, cows, goats, camels, donkeys, or any other animals, 
and does not give them to those who have not taken the precepts, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she 
does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will 
confinue to create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth and 
death. 

17) Giới không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích trượng: The precept of not keeping the three 
outfits, bowls and walking sticks—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau 
khi thọ giới, không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích trượng để cúng dường chúng Tăng, thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi—TIf an upasaka/upasika, after taking the precept, does not keep 
the sanghati clothes, bowls, and walking sticks (the daily necessities of the Sangha), 
he/she commifs the fault of not being mindful and losing the Initial intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle 
of birth and death. 

18) Giới không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt: The precept of not ensuring that 
the 1rrigation water of rice farm 1s Insect free, and to carry out farming on land—Chư Phật 
tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề canh tác sinh sống, 
nếu không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không 
khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, needs to farm for a living, but does not ensure 
that the Irrigation water of rice farm 1s Insect free, and to carries out farming on land, 
he/she commits the fault of not being mindful and losing the initial Intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and wIll continue to create defiled karma that leads to transmigration in the cycle 
of birth and death. 

19) Giới buôn bán không chân chánh: The precept of using an unJjust scale in business—Chư 
Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề mua bán: lúc 
bán hàng, một khi đã đồng ý giá cả, không được lật lọng, đem bán cho kẻ trả giá cao 
hơn; lúc mua hàng, nếu thấy người bán cân lường gian lận, phải nói lỗi họ, để họ sửa đổi. 
Nếu không làm như thế, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—If an upasaka/upasika, after taking 
the precept, engages In business for a living, that uses a balance or scale to sell goods, 
then after having made a deal, he/she should not call off a previous deal for a more 
profitable one. When buying from others, he/she should advise the seller If he/she 1s 
trying to be dishonest In using his/her balance or scale. If an upasaka/upasika does not do 
so, he/she commits the fault of not being mindful and losing the Initial intention in taking 
the precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. 
He/she 1s Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to transmigration In 
the cycle of birth and death. 

20) Giới hành dâm không đúng thời đúng chỗ: The precept of having sexual encounter at the 
wrong time and place—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 





4855 


giới, hành dâm không đúng thời đúng chỗ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổi—lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, has sexual Intercourse In Improper places and 
Improper times, he/she commits the fault of not being mindful and losing the initial 
Intention in taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she 
will deteriorate. He/she 1s Iimpure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration In the cycle of birth and death. 

21) Giới gian lận thuế: The precept of evading government taxes while doing business—Chư 
Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề thương mại, 
công nghiệp, v.v., không chịu nộp thuế, hoặc khai thuế gian lận, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi—If an upasaka/upasika, after taking the precept, evades government taxes while 
doing business or reports dishonestly, he/she commits the fault of not being mindful and 
losing the Initial intention In taking the precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. 

22) Giới vi phạm luật pháp quốc gia: The precept of not obeying the country's law Chư 
Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, vi phạm luật pháp quốc 
gia, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hổi—]f an upasaka/upasika, after taking the precept, does not 
obey the countryˆs law, he/she commits the fault of not being mindful and losing the 
imtial Iintention in taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, 
he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration 1n the cycle of birth and death. 

23) Giới được thực phẩm mới mà không dâng cúng Tam Bảo trước: The precept of not 
making offering to the Triple Gem when obtaining new food—Chư Phật tử! Đức Phật đã 
dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, lức lúa, trái cây, rau cải được mùa, không dâng 
cúng Tam Bảo trước, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—TIf an upasaka/upasika, after taking the 
precept, does not offer the newly harvested grain, fruits, and vegetables first to the Triple 
Gem, but consumes them first himself/herself, he/she commits the fault of not being 
mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and wIll continue to create 
defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and death. 

24) Giới không được phép của Tăng già mà thuyết pháp: The precept of giving dharma 
lectures without the Sanghaˆs permission—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại 
gia, sau khi thọ giới, Tăng già không cho thuyết pháp mà vẫn cứ thuyết, thì phạm vào tội 
sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi—If an upasaka/upasika, after taking the precept, gives Dharma talks without the 
Sangha”s permission, he/she commits the fault of not being mindful and losing the Initial 
Intention in taking the precept. If he/she does not have the mind of repenftance, he/she 
wIll deteriorate. He/she 1s impure and wIll continue to create defiled karma that leads to 
transmigration in the cycle of birth and death. 


4856 


25) Giới đi trước năm chúng xuất gia: The precept of walking ¡n front of the five categories 
of Buddhaˆs disciples—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, ra đường đi trước các tỳ kheo, tỳ kheo mi, sa di và sa di ni, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồổi—If an upasaka/upasika, after taking the precept, walks in front of a bhikkhu, 
bhikkhuni, siksamana, sramanera, sramanerika, he/she commits the fault of not being 
mindful and losing the Initial Intention in taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and wIll continue to create 
defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and death. 

26) Giới phân phối thức ăn cho chư Tăng không đồng đều: The precept of not distributing the 
Sangha food equally—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, trong lúc phân phối thức ăn cho chư Tăng, sinh tâm thiên vị, lựa những món ngon, 
nhiều hơn phần của người khác, để cúng dường thầy mình, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi—If 
an upasaka/upasika, after taking the precept of distributing the Sangha food equally, but 
does not distribute equally, meanwhile offering better food in excessive amount to his/her 
own master, he/she commits the fault of not being mindful and losing the 1nitial Intention 
in taking the precept. If he/she does not have the mind of repentance, he/she will 
deteriorate. He/she 1s impure and will continue to create defiled karma that leads to 
transmigration ¡n the cycle of birth and death. 

27) Giới nuôi tằm: The precept of rearing silk worms—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu 
Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nuôi tằm lấy tơ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hổồi—If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, ratse silk worms, he/she commits the fault of 
not being mindful and losing the initial intention in taking the precept. If he/she does not 
have the mind of repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s impure and wIlÏ continue 
to create defiled karma that leads to transmigration In the cycle of birth and death. 

28) Giới đi đường gặp người bệnh không chăm sóc: The precept of ignoring the sick on the 
road—Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi đường gặp 
người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc, hoặc gửi gắm cho người khác chăm sóc, thì 





phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi—TIf an upasaka/upasika, after taking the precept, come across a 
sick person on the road, 1f this upasaka/upasika does not look after and arrange a place 
for this sick person, but rather deserts him/her, he/she commits the fault of not being 
mindful and losing the Initial intention in taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s impure and wIll continue to create 
defiled karma that leads to transmigration in the cycle of birth and death. 





4857 


(E) Đời Sống Phật Tử 
Buddhist LỰc 


(ID Đời sống Phật tử— Buddhist lực: Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống 
thế tục. Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và 
ưu bà đi, luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất 
trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không nên được 
hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tinh thần. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật, 
nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống với những giáo lý ấy trong cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo 
Phật sống, ví bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử—Buddhism never separates itself 
from the secular life. On the contrary, the Buddha always reminded his followers, monks, 
nuns, upasakas and upasikas, to live the best and highest life and to get the most out of 
le. However, the best Joy In híe according to Buddhism are not the pleasures and 
materials, but the light-hearted and Joyful happiness at all time in mind. Sincere 
Buddhists should always remember that 1t 1s true that we must study the Buddha's 
teachings, but the main thing 1s to live them in our daily life. IÝ we can do this, we are 
truly Buddhists of a living Buddhism. IÝ not, we are only embracing the corpse of a dead 
Buddhism. According to the Avatamsaka Sutra, there are two aspects of the Buddhist life. 


(II) Người Tại Gia có nên Mong cầu hay không?—Should a Layperson have Hopes?: Mọi 
người đều hy vọng rằng một ngày nào đó những ước nguyện của họ sẽ được thành tựu. 
Hy vọng tự nó không có gì sai trái vì hy vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới những 
hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn mọi việc đều được 
như ý mình, họ sẽ gặp phiền muộn khi sự việc không xãy ra đúng như ý họ muốn. Chính 
vì vậy mà Đức Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là những mong cầu không toại nguyện 
gây nên đau khổ, đây là một trong bát khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên 
mọi người nên thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri 
túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh 
hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu 
nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục 
tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập.—Everyone has hopes that his wishes will be fulfilled 
someday. Hope 1tself Is not wrong, for hope will help people try to reach to better 
Situations. However, when a person begins to expect things have to happen the way he or 
she wishes, he or she begins to have trouble with disappointment. Thus, the Buddha 
taught: “Suffering of frustrated desire,” or unfulfilled wishes cause suffering (suffering 
due to unfulfilled wishes), or cannot get what one wanfs causes suffering. The pain which 
results from not receiving what one seeks, from disappointed hope or unrewarded effort, 
one of the eight sorrows. And therefore, the Buddha advised his disciples “content with 
few desires.” “Content with few desires” means having few desires; “knowing how to 
feel satisfied” means being content. Knowing how to feel satisfied with few possesslons 


4858 


means being content with material conditions that allow us to be healthy and strong 
enouph to practice the Way. “Knowing how to feel satisfied and being content with 
material conditions” 1s an effective way to cut throuph the net of passions and desires, 
attain a peaceful state of body and mind and accomplish our supreme goal of cultivation 


(HI)Người tu theo Phật nên Bi quan hay Lạc quan—Should a Buddhist ƒeel Pessimism or 
Optfiimism?: Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bổ qua những 
cảm giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua cuộc sống vô vọng này để 
thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh tởm hơn. 
Nhiều người cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó cho rằng 
thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng phải kết cuộc 
trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Đạo Phật cho rằng cuộc sống hiện tại 
vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì nếu ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì 
kẻ đó sẽ phải khổ đau một khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng Hạnh 
phúc và khổ đau lồng nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai không biết 
rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng chán nắn khi đau khổ hiện đến. 
Vì thế mà Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó 
như thực kiến và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến chuyên cần, tinh 
tấn và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La Mật. Nói tóm lại, theo quan 
điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được chán nắn bi quan khi đau khổ ập 
đến, cũng như không được trụy lạc khi hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải 
được chúng ta đón nhận trong dè dặt vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ 
sự hiểu biết này, người con Phật chơn thuần quyết tinh tấn tu tập để biến khổ vui trần thế 
thành một niềm an lạc siêu việt và miên viễn, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi 
mọi hệ lụy của vui và khổ. Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng 
sống một cuộc sống không lo, không phiển, không não, vì chúng ta biết chắc rằng mọi 
việc rồi sẽ qua đi. Quan điểm của Phật giáo đối vời bi quan và lạc quan rất sáng tỏ: Phật 
giáo không bi quan mà cũng chẳng lạc quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc 
quan và bi quan đều bị chận đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo—There are 
some people who regard this life as a life of suffering or pessimists may be tolerated as 
long as they are simply feeling dissatisfied with thịs life, but when they begin to gIive up 
this life as hopeless and try to escape to a better life by practicing ausfteritles or self- 
mortifications, then they are to be abhorred. Some people believe that Buddhism 1s 
pessimistic because 1fs significant viewpoint on the idea that there 1s nothing but hardship 
in this world, even pleasures end In hardship. It 1s totally wrong thinking that way. 
Buddhism believes that in this present life, there are both pleasures and hardships. He 
who regards life as entirely pleasure will suffer when the so-called “happiness” ceases to 
exiIst. The Buddha believes that happiness and sufferings intertwine in our daily life. If 
one 1s Ignorant of the fact that pleasures can cause hardships, one wIll be disappointed 
when that fact presents 1tself. Thus the Buddha teaches that one should regard hardship as 
hardship, accepting It as a fact and finding way to oppose 1t. Hence his emphasis on 
perserverance, fortitude, and forebearance, the latter being one of the six Perfections. In 
short, according to the Buddhist view, there are both pleasures and hardships in life, but 
one must not be discouraged when hardship comes, or lose oneself In rapture of Joy when 


4859 


pleasure comes. Both pleasures and hardships must be taken alike with caution for we 
know that pleasures end In hardship. From this understanding, sincere Buddhists will be 
determined to cultivate diligently to turn both worldly pleasures and hardships to an 
eternally transcendental Joy. It 1s to say that we are not bound to both worldly pleasures 
and hardships at all times. They come and go naturally. We are always live a life without 
worrles, without afflictions because we know for sure that everything wIll pass. The 
Buddhist point of view on both optImism and pessimism 1s very clear: Buddhism 1s not 
optimistic nor pessimistic on human life. Two extremes of both optimism and pessimism 
are prevented by the moderate doctrine of Buddhism. 


(IV)Người Phật tử nên có một cuộc sống xứng đáng—A Buddhist should have a worthwhile 


Ù 


2) 


lực: 

Tại các xứ theo Theravada, “Pirit” là một từ thông dụng trong ngôn ngữ Nam Phạn dùng 
để chỉ sự hộ trì của Phật tử tại gia, trong đó xem việc trì tụng kinh văn Phật giáo như là 
một cách phát khởi công đức. Thường thường người tại gia hay cúng dường chư Tăng nào 
trì tụng kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này có phước đức cho cả hai bằng cách hộ trì 
chư Tăng và làm cho kinh điển được trì tụng. Người ta tin rằng sinh hoạt này giúp những 
ai muốn tích lũy công đức góp phần cho việc tái sanh vào một cõi tốt hơn, và người ta 
cũng nghĩ rằng việc này sẽ mang lại lợi lạc cho ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông 
dụng nhất của việc hộ trì là một nhóm chư Tăng cùng trì tụng công phu khuya, rồi hồi 
hướng công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài —In Theravada countries, “Pirit” is a 
Pali term for a common practice for protecting of the Three Gems of laypeople, which 
involves reciting Buddhist texts as a way of generating merit. Often laypeople make 
donations to monks who do the recitation, believing that this activity makes merit both by 
supporting the monks and by causing the texts to be chanted. It is believed that this 
acfivity helps those who engage in 1t to accrue merit, which 1s conductive to a better 
rebrrth, and 1t 1s also thought to bring benefifs in the present life. The most common form 
Of pirit involves a øgroup of monks who chant a set of texts during the course of a night, 
then dedicate the merit to all beings. 

Một cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không phải là chỉ 
trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi 
một người nỗ lực trổ thành một người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo 
về điều tốt. Khi người ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một 
tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả 
các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự 
sáng tạo chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta 
nhận thấy cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực 
để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác nhiều hơn một chút, 
nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm thấy niềm vui sâu xa trong đời 
người—A worthwhile life, according to Mahayana Buddhist point of view, does not 
consist in merely spending one”s life in peace and quIlet but in creating something good 
for other beings. When one tries to become a better person through his practice, this 
endeavor 1s the creation of good. When he does something for the benefit of other 
people, this 1s the creation of a still higher standard of good. The varlous arts are the 


46860 


creation of beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of energy 
that are beneficial to society. Creation 1s bound to bring with 1t pain and hardship. 
However, one finds lie worth living when one makes a strenuous effort for the sake of 
something good. He endeavors to become a little better a person and to do Jjust a little 
more for the good of other people, through such positive endeavor we are enabled to feel 
deep Joy In our human lives. 


(V) Hình Tướng Bên Ngoài hay Thế Giới Nội Tâm—Outer Appearance or Inner world: Để 
có thể có được sự hiểu biết về thế gian bên trong, có lẽ kiến thức khoa học sẽ không 
giúp ích gì được cho chúng ta. Sự thật cùng tột nầy không thể nào tìm thấy được trong 
lãnh vực khoa học. Đối với các nhà khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày càng trói chặt 
họ vào kiếp sinh tổn nầy. Do vậy tri thức đó không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, 
đối với người nhìn cuộc đời và tất cả những øì liên quan đến cuộc đời nầy đúng theo thực 
chất của chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống nầy không phải là suy diễn 
mông lung hay chu du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao 
để đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất toại nguyện. Đối 
với họ chân tri kiến tùy thuộc vào câu hỏi “sự học nầy có hợp với thực tế hay không? Nó 
có hữu ích cho chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và tính lặng nội tâm hay 
không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay không?” Để hiểu được thế gian bên trong nầy 
chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng 
và chân thật, một bậc mà trí và minh của họ đã thể nhập được vào những phần sâu kín 
nhất của cuộc đời và nhận ra bản chất thật sự nằm trong mọi hiện tượng. VỊ ấy phải đích 
thực là một triết gia, một khoa học gia chân chính có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của 
những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết nầy thành sự chứng đắc những sự thật 
thâm sâu nhất mà con người không thể dò được, những sự thật của tam tướng 
(Tilakkhana): Vô thường, khổ và Vô Ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không còn làm 
cho vị ấy bối rối hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc động nữa. Đối với 
vị Ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua 
mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ 
có thể phát sanh từ trí tuệ nội quán (Vipassananana). Người tu Đạo phải bỏ lại sau lưng 
mọi thứ, phải y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực để tinh tấn thực tập. Lúc tu 
là lúc “lìa tướng ngôn thuyết”, bởi không còn gì để nói ra nữa; cũng là lúc “la tướng tâm 
duyên” vì không còn duyên nào để tâm theo đuổi cả; “lìa tướng văn tự” vì không còn chữ 
nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để ghi nhớ, còn thứ gì để 
chúng ta không buông bỏ được, hay còn gì nữa để chúng ta quan tâm? Phật tử chơn thuần 
hãy dụng công thâm sâu như vậy, thay vì chỉ tu hời hợt bể ngoài chẳng có lợi ích gì —For 
the understanding of the world within, scIence may not be of much help to us. Ultimate 
truth can not be found ¡in sclence. To the scientist, knowledge 1s something that ties him 
more and more to this sentient existence. That knowledge, therefore, is not saving 
knowledge. To one who views the world and all it holds in Its proper perspective, the 
primary concern of life 1s not mere speculation or vain voyaging Into the Imaginary 
regions of high fantasy, but the gaining of true happiness and freedom from 1Ìl or 
unsatisfactoriness. To him, true knowledge depends on this question: “Is this learning 
according to actuality? Can 1t be of use to us In the conquest of mental peace and 


Œ) 
Ù 


2) 


4861 


tranquility, of real happiness?” To understand the world within we need the guidance, the 
Instruction of a competent and genuine seer clarly of vision and depth of insight 
penetrate into the deepest recesses of life and cognize the true nature that underlies all 
appearance. He, Indeed, 1s the true philosopher, true scientist who has grasped the 
meaning of change 1n the fullest sense and has transmuted this understanding Into a 
realization of the deepest truths fathomable by man, the truths of the three signs or 
characteristics: Impermanence, Unsatisfactoriness, Non-self. No more can he be confused 
by the terrible or swept off his feet by the glamor of thing ephemeral. No more 1s 1t 
possible for him to have a clouded view of phenomena; for he has transcended all 
capacIty for error through the perfect Iimmunity which Insight alone can give. Cultivator 
of the Way must leave behind everything, must use proper knowledge and views as theIr 
standard and cultivate vigorously. Our goal 1s to “leave behind the mark of speech', so 
that there 1s nothing left to say. We also want to “leave behind the mark of the mind and 
1fs conditlons,` so that there 1s nothing left to climb on. We want to “leave behind the 
mark of written words.` Once words also are gone, they can not represent our speech at 
all. Since there 1s no way fo express with words, what 1s there to remember? What 1s 
there that we can not put down? What 1s left to take so seriously? We should apply 
ourselves to this, and stop toying with superficial aspects. 


(F) Phân loại Phật Tử Tại Gia 
Categories 0ƒ Lay People 


Nhị chủng Phật tử— Two kinds oƒ Buddhists: 

Ưu Bà Tắc: Upasaka (skt)—Cận sự nam hay thiện nam—Các môn đồ tại gia của đạo 
Phật, trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, đều tuyên thệ gia nhập Phật 
giáo bằng việc tuyên thệ trì giữ Tam qui ngũ giới, bát quan trai giới, cũng như luôn tuân 
thủ Bát Chánh Đạo. Họ là những người hộ trì Tam bảo bằng cách dâng cúng những 
phương tiện của cải vật chất như thức ăn, áo quần, v.v. LỄ thọ trì Tam qui Ngũ giới tại 
các nước theo truyền thống Phật giáo rất quan trọng vì đây chính là điểm tựa tinh thần 
cho người tại gia tuân giữ và sống đời đạo đức trong cuộc sống hằng ngày——A Buddhist 
male worshipper (lay person)—A lay disciple, in both forms of Buddhism, Theravada and 
Mahayana, 1s a person who vows to Join the religion by striving to take refuge in the 
Triratna and to keep the five Precepts at all times, and the Eight Precepts on Uposatha 
days, and who tries to follow the Eighfold Path whilst living in the world. They are 
Buddhist supporters by offering material supplies, food, clothes, and so on. Countries with 
Buddhist tradition, Formal ordination of lay followers 1s extremely Important for this 1S 
the central ceremony of faith for them to lead a virtuous life. 

Ưu Bà Di: Upasika (sk)—Cận sự nữ. 

Còn gọi là Ưu Ba Di, Ưu Ba Tư, Ô Ba Tư Ca, Ưu Ba Tứ Ca, hay Ư Bà Tư Kha—Phật tử 
tại gia nữ hay cận sự nữ, tại gia nhưng tu hành trì ngũ giớ—Lay women—A female 
disciple who remains at home—A  female observer of at least one of the five 





4862 


commandmernis (lay precepts)—Members of the laity who have taken the Bodhisattva 
precepts. 


(I1 Tam Chúng Phật Tử: Có ba loại Phật tỉ— There are three kinds oƒ Buddhist followers: 
I)_ Ngoại Tử: Người chưa tin đạo—External sons, who have not yet believed. 

2) Thứ Tử: Người theo Tiểu Thừa—Secondary sons, or Hinayanists. 

3) Chân Tử: Người theo Đại Thừa—True sons, or Mahayanists. 


(HI)Ba loại Phật tử khác— Three other kinds oƒ Buddhist followers: 

1) Phật Tử Chân Chánh: True Buddhists. 

2) Phật Tử Có Lòng Lo Cho Đạo: True Buddhist who have the ¡interests of the dharma at 
heart. 

3) Phật Tử Thuần Thành: Devotees—True disciple—Genuine and sincere Buddhists. 


(IV)Tại Gia Nhị Giới: Hai giới tại gia—TwO kinds of commandments observed by the lay: 

(A) Nhị Giới Tiểu Thừa—Two kinds oƒ commandments observed by the Hinayana laypersons: 

1) Tại gia ngũ giới: Five commandments for the lay. 

2) Tại gia Bát quan Trai giới: Eight commandments for the lay. 

(B) Thập Thiện Cho Tại Gia Giới Đại Thừa— Tại Gia Trì Thập Thiện (Sa Di Giới): 
Commandments observed by the Mahayana laypersons are ten good rules. One who 1s 
still at home, but observes the ten good rules. 


(W) Tại Gia Trì Giới Xuất Gia: VỊ cư sĩ tại gia mà giữ cụ túc giới của một vị tăng hay Ni— 
One who 1s still at home, but observes the whole of a monk”s or nunˆs rules. One who 
while remaining at home observes the whole of monk”s or nun”s rules. 


(G) Bổn Phận của người Phật Tử tại gia 
ResponsibiliHes oƒ lay people 


(G-1)Bổn phận đối với tự thân 
Responsibilifies for selƒ 


() Thọ Tam Quy-Trì Ngũ Giới-Tuân thủ những lời Phật dạy —Takc Refuge im the 
Triratna-Practice the Five Precepfs-Obey the Buddha?s teachings: 

(A) Thọ Tam Quy— Take reƒuge in the Triratna: See Chapter 159. 

(B) Trì Ngũ Giới— Practice the ƒfive commmandinenfs: See Chapter 36. 

(C) Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý: 

I) Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ 
tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy.” Biển pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ nầy 
mà ra—ln the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not commit wrongs, devoutly 
practice all kinds of good, purify the mind, thats Buddhism” or “Fo do no evIl, to do onÌy 


2) 


1) 


ñ) 


1) 


4663 


good, to purIfy the will, is the doctrine of all Buddhas.” 'These four sentences are said to 
include all the Buddha-teaching. 

Những lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings In the Dharmapada 
Sutra: 

Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia 
đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn—A wise man should 
abandon the way of woeful states and follows the bright way. He should go from his 
home to the homeless state and live In accordance with the rules for Sramanas 
(Dharmapada 87). 

Người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa lìa 
ngũ dục mà chứng Niết bàn—A wise man should purge himself from all the impurities of 
the mind, give up sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). 
Người nào thường chính tâm tu tập các phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm 
nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc 
Niết bàn ngay trong đời hiện tạ —Those whose minds are well-trained and well- 
perfected In the seven factors of enlightenment, who give up of grasping, abandon defiled 
minds, and eradicate all afflictions. They are shinning ones and have completely 
liberated and attained Nirvana even In this world (Dharmapada 89). 


(D) Nên tuân thủ những lời Phật dạy trong kinh Kinh Thì Ca La Việt— Lay people should obey 


the Buddha's teachings in the Sigalaka Suira: Không làm ác nghiệp——Not to do evil 
actions: Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác 
nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu sỉ, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, 
vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy 
không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết giảng như vậy——What are the four 
causes of evil from which he refrains? Evil action springs from attachment, 1t springs from 
1ll-wIll, 1t springs from folly, 1t springs from fear. lIf the Ariyan disciple does not act out Of 
attachment, 1lI-will, folly or fear, he will not do evil from any one of the the four causes. 
Thus, the Lord spoke. 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài lại giảng thêm: 

Ai phản lại Chánh Pháp, 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 

Ai không phản Chánh Pháp 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh được tròn đủ, 

Như mặt trăng đêm đầy. 

And the Well-Farer having spoken, the Teacher added: 

Desire and hatred, fear and folly 

He who breaks the law through these 

Loses all his fair repufation (merit) 

Like the moon at waning-time. 

Desire and hatred, fear and folly 

He who never yields to these 


Œ) 


4864 


Grows In øoodness and merIt. 
Like the mon at waxing-time. 


(G-2) Không phung phí tài sản 
Not to wasfe one?s subsfance 


Tổng quan về Không phung phí tài sẩn—An overview dƒ “Not fo waste one”s 
substance”: Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguyên nhân phung phí tài sản. Thế nào 
là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này gia chủ tử, đây là sáu nguyên 
nhân phung phí tài sẩn—According to the Sigalaka Sutra, there are six ways of wasting 
one”s properties. Which are the six ways of wasting oneˆ*s substance? Here are the sIx 
ways Of wasting one”s substance: 


(II) Chỉ tiết về Không phung phí tài sản— Details oƒ “Not to waste one”s substance ”: 
(A) Không đam mê các loại rượu —Not to be addicted to strong drinks: Này gia chủ tử, đam 


1) 
HỆ) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


mê các loại rượu có sáu nguy hiểm ——There are six dangers attached to addiction to 
strong drinks and sloth-producing drugs: 

Tài sản hiện tại bị tổn thất: Present waste of money. 

Tăng trưởng sự gây gỗ: Increased quarrelling. 

Bệnh tật dễ xâm nhập: Liability to sickness. 

Thương tổn danh dự: Loss of good name. 

Để lộ âm tàng: Indecent exposure of one”s person. 

Trí lực tổn hại: Weakening of the Intellect. 


(B) Không du hành đường phố phi thời—Not to wander on the streets at unfiting từne: Này 


lì 
ñ) 


11) 
1V) 
v) 


À9) 


gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm—There are six dangers 
attached to haunting the streets at unfitting time. 

Tự mình không được che chở hộ trì: One ¡s Defenseless and without protection. 

Vợ con không được che chở hộ tr: Wife and children are defenseless and without 
protection. 

Tài sản không được che chở hộ trì: One”s property is defenseless and without protection. 
Bị tình nghi là tác nhân của ác sự: One is suspected of crimes. 

Nạn nhân của các tin đồn thất thiệt: False reports are pinned on one. 

Tự rước vào thân nhiều khổ não: One encounters all sorts of unpleasantness. 


(C) Không la cà đình đám hý viện— Not to [requemt to banquets and theafers: Này gia chủ tử, 


1) 

HỆ) 
11) 
1V) 


la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm—There are six dangers attached to frequenting 
faIrs. 

Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa: One is always thinking, where ¡is there dancing? 

Chỗ nào có ca: Where is there sinning? 

Chỗ nào có nhạc: Where are they playing music? 

Chỗ nào có tán tụng: Where are they reciting? 


46&65 


v)_ Chỗ nào có nhạc tay: Where is there hand-clapping? 
vi) Chỗ nào có trống: Where are the drums? 


(D) Không đam mê cờ bạc—Not to be attached to gambling: Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc 
có sáu nguy hiểm——There are six dangers attached to gambling. 

1) Kẻ thắng thì sanh thù oán: The winner makes enemies. 

1i) Người bại thì sanh tâm sầu muộn: The loser bewails his loss. 

ii) Tài sản hiện tại bị tổn thất: One wastes oneˆs present wealth. 

1V) Tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói không hiệu lực: One”s word 1s not trusted In 
the assembly. 

v)_ Bằng hữu đồng liêu khinh miệt: One is despised by oneˆs friends and companions. 

vi) Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến lo 
lắng được vợ con: One is not in demand for marriase. Because a gambler cannot afford 
to maintain a wIfe. 


(E) Không thân cận ác hữu tri thức— Not to be attached to keeping bad companies: Này gia 
chủ tử, thân cận ác hữu có sáu mối nguy hiểm—There are six dangers attached to 
keeping bad company. 

_ Nguy hiểm của những kẻ cờ bạc: The danger of gamblers. 

ii) _ Nguy hiểm của những kẻ loạn hành: The danger of any glutton. 

ii) Nguy hiểm của những kẻ nghiện rượu: The danger of the drunkard. 

iv) Nguy hiểm của những kẻ trá ngụy: The danger of cheaters. 

v)_ Nguy hiểm của những kẻ lường gạt: The danger of tricksters. 

vi) Nguy hiểm của những kẻ bạo động: The danger of the bully. 


(F) Không lười biếng giải đãi— Not to be attached to idleness: Này gia chủ tử, quen thói lười 
biếng có sáu nguy hiểm——There are six dangers attached to idleness. 

1) Vì nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta không chịu làm việc: Thinking i£s too cold, one 
does not work. 

ii) Vì nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta không chịu làm việc: Thinking ifs too hot, one 
does not work. 

1i) Vì nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người ta không chịu làm việc: Thinking is too early, 
one does not worKk. 

iv) Vì nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc: Thinking it's too late, one does not work. 

v)_ Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm việc: Thinking ['m too hungry, one does not 
WOIk. 

vi) Vì nghĩ rằng quá no để làm việc: Thinking m full, one does not work. 





46866 


(G-3)Bổn phận đối với Gia Đình và Quyến Thuộc 
Responsibilites to Families and Relafives 


(D Bổn phận của Chồng đối với Vợ— Towards wivyes: Làm chồng phải luôn tử tế; phải 


chào đón vợ; phải mua sắm đủ đây áo quần và đồ trang sức đúng thời đúng lúc; phải 
luôn thủy chung một vợ một chồng—A Husband should always be kind to his wife; he 
should purchase clothes and Jewelry at the right time; be faithful with Just one wIfe. 


(A) Năm Phép Cung Kính Của Chồng Đối Với Vợ— The jive ways for a husband to show 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


compassion and respect for his wiƒfe: Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho Người Cư Sĩ, Đức 
Phật đã ban hành năm phép cung kính của người chồng đối với người vợ như sau: Chồng 
đối với vợ phải tương kính, phải là người cột trụ có tinh thần trách nhiệm cao độ, gánh 
vác những việc nặng nề khó khăn, không to tiếng nặng lời, cư xử nghiêm túc, ăn uống 
đơn giản, không keo bẩn, không ngoại tình, và tin vợ những công việc nhà. Trong Kinh 
Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử 
với vợ như phương Tây.”—In the Sigalovada Sutta, the Buddha laid down the five ways 
for a husband to show compassion and respect for his wIfe as follows: Being the pillar of 
the family, the husband must be closely related to his wIfe and both must develop mutual 
affection. He should have a great sense of responsibility, take charge of difficult work, 
and know how to deal correctly with others. He should lead a sober life and should not be 
stingy, nor commit fornication. In the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: Oh son of 
Sipalaka, there are five ways In which a husband should minister to his wifÍe as the 
Western direction.” 

Kính trọng vợ: By honouring her. 

Không bất kính đối với vợ: By not disparaging her. 

Trung thành với vợ: By not being unfaithful to her. 

Giao quyền hành cho vợ: By giving authority to her. 

Sắm đồ nữ trang cho vợ: By providing her with adornments. 


(B) Bổn phận của chồng đối với vợ theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada— 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Duties of a husband towards hỉs wiƒe, according to the Buddha and His Teachings oƒ Most 
Venrable Narada: 

Nhã nhặn: Courtesy. 

Không tỏ ý khinh rẻ: Not despising her. 

Trung thành: Faithfulness. 

Giao quyền hành cho vợ: Handing over authority to her. 

Mua sắm đồ trang sức: Providing her with ornaments. 


(II) Bổn phận của Vợ đối với Chồng— Towards husbands: 
(A) Tổng quan về Bổn phận của Vợ đối với Chỗng—An overview oøƒ Duties oƒ the wiƒe toward 


her husband: Phật tử tại gia phải luôn ân cần vui vẻ; khi chồng vắng nhà, phải chăm sóc 
nhà cửa, phải luôn chung thủy, phải xẻ chia; khi chồng nóng giận, phải luôn điểm tĩnh; 
khi chồng nói đúng, phải lắng nghe—A wife should always be cheerful to her husband; 


4867 


when husband 1s not home, she should take care of home; she should always be faithful 
and loyal, share all things; when the husband 1s angry, she should remain calm; when he 
1S correct, she should listen. 


(B) Theo Kinh Thi Ca La Việt (Toát Yếu Đạo Lý Cho Người Cư Sĩ), có năm Phép Cung Kính 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Của Vợ Đối Với Chồng: Duties oƒ the wiƒfe toward her husband, according to the Sigalaka 
Sutra: Theo Kinh Toát Yếu Đạo Lý Cho Người Cư Sĩ, Đức Phật đã ban hành năm phép 
cung kính yêu thương của người vợ đối với chồng. Vợ đối với chồng phải kính nể, dịu 
dàng, chân thật, không đôi co, nhà cửa gọn gàng, chi tiêu cần kiệm, giữ gìn tiết hạnh, 
bảo vệ gia phong, giáo dục con cái, là hiền mẫu của con cái, vui vẻ với bà con quyến 
thuộc, và bạn bè. Trong Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, được 
chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách.”—In the Sigalovada Sutta, the Buddha laid down the guidelines of 
five ways for a wlfe to show compassion and respect to her husband. The wife must 
respect her husband, be sweet, sincere, economical, and faithful. She must protect her 
famly customs and habits, and be good mannered toward her children and amiable 
toward relatives and friends. In the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “Oh son of 
Sigalaka, there are five ways in which a wife, thus ministered to by her husband as the 
Western direction.” 

Làm tròn bổn phận của mình: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình—To perform her 
duties well. By properly organising her work. 

Ân cần tiếp đón thân bằng quyến thuộc bên chồng: Khéo tiếp đón bà con—To be 
hospitable to her husband”s relatives and friends. By being kind to the relatives. 

Trung thành với chồng: Trung thành với chỗng—To be faithful to her husband. By not 
being unfaithful. 

Cẩn thận giữ gìn tiền bạc của cải mà chổng kiếm được: Khéo gìn giữ tài sản của 
chồng——To protect what he brings home. By protecting husband”s property. 

Luôn khéo léo, siêng năng cần mẫn trong công việc: Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi 
công việc—Be always skilled and Industrious In discharging her duties. By being skilful 
and diligent in all she has to do. 


(C) Bổn phận của vợ đối với chông theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada— 


l) 
2) 


3) 
4) 


5) 


Duties oƒ a wiƒe towards her husband, according to the Buddha and His Teachings oƒ Most 
Venerable Narada: 

Làm tròn phận sự trong nhà: Perform her duties in perfect order. 

Vui vẻ tử tế với người chung quanh, đặc biệt là họ hàng gia đình bên chồng: Be 
hospitable to the people around, especially to the husband”s relatives. 

Thủy chung (trung thành): Be faithful. 

Giữ gìn cẩn thận những đồ vật chồng mang về, đặc biệt là những đổ trang sức: Protect 
what he bring home, especially the ornaments. 

Luôn siêng năng, chứ không trây lười trong công việc: Be Iindustrious and not lazy In 
discharging her duties. 


(HI)Trách nhiệm đối với con cái— Duties towards chỉldren: 
(A) Tổng quan về trách nhiệm đối với con cái—An overview oƒ dufies towards children: Cha 


mẹ luôn chu toàn trách nhiệm, dạy dỗ con cái đúng đường. Lại nữa, cha mẹ phải luôn 


4668 


tìm cách ngăn ngừa không cho con cái đi vào đường xấu xa tội lỗi; hướng dẫn họ đi vào 
đường đạo đức, huấn nghệ và gã cưới đúng thời, và giao lại sản nghiệp đúng lúc—Parent 
should always fulfill their duties, teach and guide ch¡ildren in the right way. Furthermore, 
parents should always find ways to restrain them from vice, exhort them with virtue, train 
them for a career, guide them with suitable marriages, and hand over inheritance when 
time comes. 


(B) Năm phép cha mẹ nuôi dạy con cái theo Kinh Thỉ Ca La Việt—Five ways in which 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


parentfs raise their children, according to the Sigalaka Sutra: Cha mẹ phải khuyên con cái 
giữ đạo hạnh Phật, tạo bầu không khí thân mật giữa các con các cháu, gần gũi bạn bè tốt, 
nhắc nhở cần mẫn học hành, hướng dẫn tìm vợ chồng cho vừa đôi đúng lứa và bàn thảo 
chung công việc gia đình. Trong Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, 
cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách —Parents should advise children to 
maintan Buddhist behavior, create an Iinimate atmosphere among children and 
grandchildren, and frequent loyal friends, encourage them in therr study and guide them 
In the choice of a suitable husband or wIfe. In the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “Oh 
son of Sigalaka, there are five ways in which the parents should treat their children.” 
Ngăn chận con làm điều ác: They will restrain him from evil. 

Khuyến khích con làm điều thiện: They will support him in doing good. 

Dạy con nghề nghiệp: They will teach him some skill. 

Cưới vợ xứng đáng cho con: They wIll find him a suitable w1fe. 

Đúng thời trao của thừa tự cho con: In due time, they will hand over his inheritance to 
him. 


(C) Bổn phận của cha mẹ đối với con cái theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Narada—Dufies oƒ parenfs towards their children according to The Buddha and His 
Teaching of Most Venerable Narada: 

Khuyên lơn ngăn cẩn con cái làm đều tội lỗi: Dissuade them from evil. 

Nhắc nhở dẫn dắt con cái làm điều thiện lành: Persuade them to do good. 

Dạy con nghề nghiệp: Teach them a profession. 

Dựng vợ gã chồng một cách thích hợp: Give them in marriage to a suitable wife or 
husband. 

Chia lại tài sản cho con đúng thời đúng lúc: Hand over to them their inheritance at the 
proper time. 


(D) Mười Một Điều Đức Phật Khuyên Cha Mẹ Nên Dạy Con Gái—Eleven Valuable Advices 


Ũ 


2) 


4) 


for Parents from the Buddha: Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có mười một lời 
khuyên rất có giá trị cho những người con gái trước khi đi lấy chồng —lIn the Anguttara 
NÑikaya, the Buddha has eleven valuable advices for girls on their role In their married 
le: 

Không nên nuôi tư tưởng tội lỗi đối với chồng: Should not harbour evil thoughts against 
her husband. 

Không nên độc ác, thô bạo hay lấn át chồng: Should not be cruel, harsh or domineering. 
Không nên phung phí mà nên tần tiện sống trong phạm vi lợi tức kiếm được: Should not 
be a spendthrift but should be economical and live within her means. 

Nên canh chừng và gìn giữ tài sản và của cải do người chồng vất vả kiếm được: Should 
zealously guard and save her husbands property and hard-earned wealth. 


5) 


6) 


7) 


8) 
3) 


4669 


Luôn luôn đức hạnh và trong sạch trong tâm và hành động: Should always be virtuous 
and chaste in mind and action. 

Phải trung thành và không nuôi tư tưởng hay hành động ngoại tình nào: Should be faithful 
and harbour no thoughts of any adulterous acfs. 

Phải nên cẩn trọng về lời nói và lễ phép trong hành động: Should be refined in speech 
and polife in action. 

Phải nên tử tế, cần cù và siêng năng: Should be kind, industrious and hard-working. 

Phải nên quan tâm và từ bi với chồng và thái độ đối xử với chồng phải như người mẹ 
thương yêu và bảo vệ đứa con trai của mình: Should be thoughfful and compassionate 
towards her husband and her attitude should equate that of a mother loving and protecting 
her son. 


10) Phải nên nhũn nhăn và lễ độ: Should be modest and respectful. 
11) Phải nên trầm tĩnh, bình tĩnh và hiểu biết phục vụ không những như một người vợ mà 


cũng như người bạn và người cố vấn cho chồng khi cần thiết: Should be cool, calm and 
understanding serving not only as a wife but also as a friend and adviser to her husband 
when the need arIses. 


(IV)Trách nhiệm đối với cha mẹ— Duties towards parenfs: 
(A) Luôn thương yêu và chăm sóc hai đấng sanh thành— Should always love and take care oƒ 


both parenis: Người Phật tử tại gia luôn thương yêu và chăm sóc hai đấng sanh thành, 
đặc biệt là trong lúc tuổi già. Lại nữa, làm con phải luôn giữ truyền thống tốt của gia 
đình, phải có tôn tỉ trật tự và phải luôn tổ ra là một người con xứng đáng. Con cái phải 
hết lòng hiếu kính với cha mẹ, phải giữ danh dự gia đình, gánh vác công việc nhọc nhằn, 
săn sóc cha mẹ khi ốm đau hơn là khóc thương, cúng giỗ linh đình, đặt vòng hoa trên mộ 
người đã khuất; không nên theo vợ con mà bỏ rơi cha mẹ, con mà bất hiếu với cha mẹ thì 
không còn một việc xấu xa nào mà không làm được—A layperson should always love 
and take care of both parents, especially during their old age. Furthermore, children 
should always keep good traditions of the family, maintain family lineage, and make 
themselves worthy. Children should be respectful toward their parents, preserve the 
honors of the family, assume full charge of heavy, strenuous works, and nurse thelr 
parents when they become sick rather than letting them to die and afterward crying 
frantically, laying a bịp wreath at ther tomb or celebrating sumptuous death 
anniversaries. They should not listen to their wives” opinion to abandon their own 
parents, because 1t 1s too bad to be undutiful toward them. 


(B) Năm phép con cái phụng dưỡng cha mẹ—Five ways in which a son should treat his 


l) 


2) 
3) 
4) 


parenis: Theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm trường hợp, 
người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông.”—According to the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught: “There are five ways in which a son should minister to his 
mother and father as the Eastern direction.” 

Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ: He should think having been supported 
by them, I will support them. 

Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ: I will perform their duties for them. 

Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: I will keep up the family tradition. 

Tôi bảo vệ tài sản thừa tự: I will be worthy of my heritage. 


4870 


5)_ Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời: After my parents' deaths, I will distribute gifts on 
the their behalf. 

(C) Bổn phận làm con đối với cha mẹ theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada—Duties oƒ children towards their parents, according to The Buddha and His 
Teachings oƒ Most Venerable Narada: 

1) Phụng dưỡng cha mẹ: Supporting parents. 

2) Làm công việc thay thế cha mẹ: Doing their duties. 

3) Giữ tròn danh giá cho gia tộc: Keeping the family lineage. 

4) Tỏ ra xứng đáng thọ hưởng di sản của cha ông: Acting ¡in such a way as to be worthy of 
his inheritance. 

5) Bố thí cúng dường để hổi hướng phước báu cho những người quá vãng trong gia tộc: 
Offering alms In honor of his departed relatIves. 


(G-3)Bổn phận đối với anh chị em, bà con, thân thích, và láng giêng 
Dufies 0ƒ the heqad oƒ the ƒamily toward relatives, kinƒolk and neighbors 


Theo kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Gia chủ phải thương yêu và hòa thuận với anh 
chị em, biết làm điều lợi ích chung cho gia đình, xã hội, tránh sự ganh ty, óc đố ky, gây 
chia rẽ làm không khí gia đình thiếu đầm ấm an vui. Giúp đỡ thân thích nghèo, kể đau 
yếu, người nạn tai tật nguyễn, không cố chấp giận hờn dù có ý kiến bất đồng, tránh dữ 
làm lành, cần giao thiệp hòa nhã với láng giềng, nhờ cậy nhau lúc tắt lửa tối đèn.”— 
According to the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “The head of the familty must get 
along with brothers and sisters and relatives, be useful to his family, and society, and shun 
Jealousy. He must not sow division among family and members and must help his poor, 
sick, disabled kinfolk. He should not be unforgiving or angry against others. He must be 
courteous toward neighbors who would help him In case of an emergency.” 


(G-4) Đối với người ngoài gia đình 
ResponsibiHH—ies to non-ƒamily members 


(D Đối với Thầy Tổ— Towards teachers: 

(A) Tổng quan về Bổn phận của trò đối với thầy —An overview oƒ Duties oƒ the students to 
their teacher: Trò phải kính mến thầy như cha mẹ, vâng lời thầy dạy, siêng năng học tập, 
giúp đỡ thăm nom thầy khi ốm đau hoặc hoạn nạn. Phật tử tại gia luôn kính trọng, lắng 
nghe và tán thán những lời dạy dỗ của Thầy Tổ——Student should respect their teacher as 
they do toward their parents. They must obey, help him 1n case of Illness and be diligent 
in their study. Laypeople should always show respect, listen (pay attention to theIr 
teachings), and praise their teachers for their efforts and teachings. 

(B) Bổn phận của trò đối với thây theo kinh Thi Ca La Việ—Duties oƒ the studenis to their 
teacher, according to the Sigalaka Sutra: Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng 


48/1 


dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam— There are five ways in which pupils should 
minister to their teachers as the Southern direction: 

¡)_ Đứng dậy để chào: By rising to greet them. 

ii) Hầu hạ thầy: By serving them. 

11) Hăng hái học tập: By being aftentive. 

¡iv) Tự phục vụ thầy: By waiting on them. 

v)_ Chú tâm học hỏi nghề nghiệp: By mastering the skills they teach. 

(C) Bổn phận của trò đối với Thầy theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada— 
Dufies oƒ studenfs †towards teachers, qccording to the Buddha and His Teachings oƒ Most 
Venerable Narada: 

)_ Cung kính: Veneration. 

ii) Chăm sóc khi Thầy cần (sức khỏe): Attending when needed (health). 

ii) Lắng nghe lời Thầy dạy: Attentive hearing. 

iv) Khi Thây cần đến phải hết lòng giúp đổ: Personal services. 

v)_ Kính cẩn thọ nhận lời Thầy dạy bảo: Respectfully receiving instruction. 


(II) Bổn phận của thầy đối với trò theo kinh Thi Ca La Việ—Duties oƒ the teacher toward 
hỉs studentfs according to the Sigalaka Suira: 

(A) Tổng quan về Bổn phận của thâầy đối với trò—An overview oƒ Duties oƒ the teacher 
toward his studenis: Thầy phải hết lòng dạy dỗ, chăm sóc trò sao cho tăng tiến cả phần 
trí dục cũng như đức dục; phải để ý giảng dạy những điều mà trò chưa lãnh hội đầy đủ; 
phải luôn luôn cởi mở, rộng rãi, lắng nghe những khó khăn mà trò gặp phải—The 
teacher 1s devoted to his students by explaining carefully what they do not understand 
yet, being overt and paying sharp attention wo what they say. 

(B) Theo Kinh Thì Ca La Việt, Đúc Phật dạy: “Này gia chủ tử, các bậc sự trưởng có lòng 
thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách —In The Sigalaka Sutra, the Buddha taughi: 
“Oh son of Sigalaka, there are five ways in which their teachers care for their students.” 

_ Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện: They will give thorough 
1nsfruction. 

1ñ) Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì: Make sure they have grasped what 
they should have duly grasped. 

1i) Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp: Given them a thorough grounding ¡n all skills. 

iv) Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc: Recommend them to their friends and colleagues. 

v)_ Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt: Provide them with security ¡n all directions. 

(C) Bổn phận Thầy đối với trò theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada— 
Duties oƒ Teachers towards hịs studenfs, acording to the Buddha and His Teachings öoƒ 
Most Venerable Narada: 

¡_ Ráng sức dạy dỗ cho học trò biết tôn trọng kỹ luật: Train them in the best discipline. 

1i) Cố gắng làm cho học trò lãnh hội dễ dàng những lời giáo huấn: Make them receive that 
what ¡is well held by them. 

11) Dạy những môn nghệ thuật và khoa học thích hợp: Teach them every suitable art and 
SCIence. 

iv) Tiến dẫn trò vào giới thân cận của mình để trò có cơ hội giao thiệp và tiến thân: 
Introduce them to therr friends and associates. 


4872 


v)ạ Giúp họ chuyên nghiệp trên mọi lãnh vực: Help them to become professional 1n every 
field. 


(HI)Đối với bằng hữu — Responsibiliies towards friends: Người Phật tử tại gia luôn giúp đổ 
bằng hữu, phải giải thích cho bạn hiểu những lầm lỗi để cùng nhau xa lánh những việc 
xấu xa; phải luôn an ủi và khuyên lơn bằng hữu khi cần. Cùng chia ngọt xẻ bùi bên nhau, 
lúc giàu cũng như lúc nghèo; luôn bao dung tha thứ—Laypeople should always help 
friends; explain faults so that both can avoid wrongs; should comfort and give friends 
advice when they need; rịch or poor, should share Joys and sorrows; should always 
forgive. 

(A) Có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè— There are ƒive ways in which a man 
Should minister to his friends and cormpanions: 

¡)_ Bố thí: By giving alms. 

ii) Ái ngữ: By kindly words. 

11) Lợi hành: By looking after their welfare. 

iv) Đồng sự: By treating them like himself. 

v) Không lường gạt: By keeping his words. 

(B) Được vị thiện nam tử đối xử theo năm cách như vậy, bạn bè cũng có lòng thương kính vị 
thiện nam tử theo năm cách— There are ƒfive ways in which friends and compamions, thus 
ađministered to by a man, wilÏ reciprocdafe: 

1) Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: By looking after him when he is inattentive. 

1) Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị nầy phóng túng: By looking after his property 
when he 1s Inaftentive. 

ii) Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm: By being a refuge when he 
1s afraid. 

iv) Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn: By not deserting him when he ¡is in 
trouble. 

v)_ Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử: By showing concern for his children. 

(C) Bổn phận của Thiện hữu tri thức đối với bằng hữu theo Đúc Phật và Phật Pháp— Duties 
6ƒ a friend towards his good advisor according to The Buddha and His Teachings: 

J_ Bảo vệ bạn trong lúc cô đơn, cứu vớt bạn trong cơn sa ngã: Protect him when he ¡is 
heedless. 

1) Bảo vệ tài sản của bạn khi không có ai trông nom: Protect his property when he is 
heedless. 

1i) Hết lòng đùm bọc làm chỗ nương tựa khi bạn lâm cơn khủng hoảng: Become a refuge 
when he Is afraid. 

iv) Không bỏ khi bạn lâm nguy: Not forsake him when he is in danger. 

v) Luôn nhã nhặn khiêm tốn với bà con dòng họ của bạn: Be considerate towards his 
progeny (relatives). 


4873 


(G-5) Trách Nhiệm Đối Với Xã Hội 
ResponsibilHies to sociefy 


(ID Tổng quan về Trách Nhiệm Đối Với Xã Hội—An overview dgƒ Responsibilities to 
society: Với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật 
tử thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy—For laypeople whose life ¡s still subject to 
worldly affairs; however, a devotee should always follow the Buddha”s guidance In his 
daily life. 


(II) Chỉ tiết về Trách Nhiệm Đốt Với Xã Hội— Deftails oƒ Responsibilities to society: 

(A) Đối với chư Tăng Ni và những người siêu việF— Towards Monks and Nuns and other best 
pe€oDle: 

(A-1)Tổng quan về bổn phận đối với chư Tăng Ni và những người siêu việ—An overview øƒ 
Laypeople`s responsibilities ftowards Monks and Nuns and other best people: Người Phật 
tử tỏ lòng rất tôn kính đối với những con người siêu việt, những con người vĩ đại, những 
con người đã quét sạch vô minh và bứng gốc mọi phiển não do nơi chính mình thấu triệt 
chân lý. Song người Phật tử không cầu nguyện sự cứu rỗi nơi những bậc ấy. Người Phật 
tử chỉ tôn kính các bậc đã khai thị chân lý cho mình, các bậc đã chỉ ra con đường đi đến 
chân hạnh phúc và giải thoát tối thượng. Hạnh phúc là thứ mà mỗi người phải tự mình 
thành tựu cho chính mình, không ai có thể làm cho ta cao quý hơn hoặc thấp hèn hơn, như 
lời Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú câu 16: 

“Tự mình làm điều ác 

Tự mình không làm ác 

Tịnh, không tịnh tự mình, 

Tự mình làm ô nhiễm, 

Tự mình làm thanh tịnh 

Không ai thanh tịnh a1.” 
Đối với Tăng Ni phải cung kính vâng lời, thành thật và chăm chỉ nghe lời giảng dạy của 
các thầy; cần học hành để mỗi ngày thêm tinh tiến——Buddhists show their highest respect 
to the best of men, those great and daring spiris who have, with ther wide and 
penetrating grasp of reality, wiped out ignorance, and rooted out defilements. The men 
who saw Truth are true helpers, but Buddhists do not pray to them. They only reverence 
the revealers of Truth for having pointed out the path to true happiness and deliverance. 
Happiness 1s what one must achieve for onself; nobody else can make one better or 
worse. In the Dhammapada Sutta (16), the Buddha taught: “Purity and impurity depend 
on oneself. One can neither purify nor defile another.” They should be deferential, 
obedient and sincere toward their master and listen carefully to the explanations of the 
latter. They should read and try to understand the Buddhaˆs teachings in order to make 
Spiritual progress. 

(A-2)Trong Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà 
La Môn. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La 
Môn như phương Trên. ”—In the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “The Zenith denoftes 


lì 
ñ) 


4874 


ascetics and Brahmins. Óh son oƒ Sigalaka, there are five ways in which a man should 
minister to ascetics and Brahmins as the Zenith. ” 

Có lòng từ trong hành động về thân: By kindness in bodily deed. 

Có lòng từ trong hành động về khẩu: By kindness in speech. 


1i) Có lòng từ trong hành động về ý: By kindness in thought. 
iv) Mở rộng cửa để đón các vị ấy: By keeping open house for them. 


v) 


Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết: By supplying their bodily needs. 


(A-3)Bổn phận của những người cao quý đối với tu sĩ và Bà-la-môn theo Đức Phật và Phật 


)) 
ñ) 


Pháp— Duties oƒ noble people towards ascetics and Brahmins according to The Buddha 
and His Teachings: 

Tỏ lòng từ ái: Lovable deeds. 

Ái ngữ: Lovable words. 


1i) Tư tưởng thương yêu: Lovable thoughts. 
iv) Luôn mở rộng cửa nhà để tiếp đón họ: Not closing the doors against them. 


v) 


Sẵn sàng hổ trợ và dâng cúng những vật dụng cần thiết: Supplying their material needs. 


(B) Bốn phận của Phật tử đối với các tôn giáo khác—Duties of Buddhists toward other 


religions: Đối với tôn giáo thì không bài xích tôn giáo của người khác, làm như vậy thêm 
mâu thuẫn và cũng là đào huyệt chôn chính tôn giáo mà mình đang theo—They should 
not disparage other religions since 1t could create more conflicts. 


(C) Đối với người làm: Towards workers: Người Phật tử tại gia phải luôn biết thương xót kẻ 


ăn người ở; trước khi sai phải biết sức; khi có tội, phải khuyên dạy, chớ không nên nặng 
tay phạt vạ; phải luôn lấy lẽ công bằng mà xét xử; khi đau ốm phải lo liệu thuốc men 
đầy đủ. Chủ phải chăm sóc sức khỏe người làm, công bình mà phân công việc, trả lương 
thích đáng. Nếu người làm phạm lỗi, phải xét do cố ý hay vô tình mà thưởng phạt; khi họ 
tích cực làm việc đưa đến lợi lộc thêm phải thưởng đúng mức, không keo kiệt— 
Laypeople should always love their servants and workers; when command, must see I1f 
they can do it; when they do worngs, we should teach and guide them how to do things 
right; should always be impartial; when they are sick, we should always provide them 
medicine and help them cure. The employer must take care of his employees” health. He 
must be Impartial when distributing services to them and pay them their due salary. If the 
employee makes a mistake, he must carefully examine 1 1t is done voluntarily or 
involuntarily before Inflicting any punishmernt. In case of a reward, ¡t should be relevant 
to the gains he has gotten. 


(C-])Kinh Thị Ca La Việt— The Sigalaka Sutra: Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 


1) 


) 


“Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương 
Dưới.”—In the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “Oh son of Sigalaka, there are five 
ways in which a master should minister to his servants and work people as the Nadir 
direction.” 

Giao công việc đúng theo sức của họ: By arranging their work according to their strength. 
Lo cho họ ăn uống và tiền lương: By supplying them with food and wages. 


ii) Điều trị cho họ khi bệnh hoạn: By looking after them when they are iI. 
iv) Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ: By sharing special delicacies with them. 


4875 


v)_ Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép: By letting them off work at the right time. 

(C-2)Bốn phận của chủ đối với tôi tớ hay người làm theo Đức Phật và Phật Pháp— Duties oƒ 
a master towards his servanfs according to The Buddha and His Teachings. 

1) Giao phó công việc đúng với khả năng: Assigning them work according to their strength. 

ii) Trả thù lao và nuôi cơm đầy đủ: Supplying them with food and wages. 

1i) Khi đau ốm phải chăm sóc thuốc men: Tending them ¡n sickness. 

1v) Chia sớt những món ngon vật lạ: Sharing with them extraordinary delicacies. 

v) Không bắt làm quá giờ: Relieving them at times. 


(D) Đối với chủ nhân— Towards bosses: 

(D-1)Tổng quan về việc người làm đối với chủ nhân— An overview oƒ workers towards bosses: 
Người Phật tử tại gia khi làm công cho ai, phải luôn thức sớm; phải cố gắng chu toàn 
nhiệm vụ; không lãng phí thực vật của chủ; phải kính trọng, chào đón và tán thán chủ, 
chứ không bêu xấu. Người làm phải cố gắng phục vụ sao cho công việc được tốt hơn; 
phải chuyên cần, lương thiện, không làm hư hao, phí tổn và không nên chỉ trích hay nói 
lén, nói xấu chủ nhân với người ngoài—Laypeople should always rise early before 
bosses; try their best to complete tasks; try not to waste food and other materlals; always 
respect, øreet and praIse boses. Should never degrade bosses. Employees should do theIr 
best to improve their output. They must be diligent and honest. They should not waste 
raw material, criticize or bite back their employer with others. 

(D-2)Trong Kinh Thì Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách kia, có lòng thương đối với vị chủ 
nhân theo năm cách như sau.”—Ìn the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “Oh son oƒ 
Siealaka, there are Jive ways in which servanfs and workpeople, thus ministered to by their 
master as the Nadir. ” 

_ Dậy trước khi chủ thức dậy: They will get up before him. 

1ñ) Đi ngủ sau khi chủ đi ngủ: They will go to bed after him. 

1i) Tự bằng lòng với các vật đã cho: Take only what they are given. 

1v) Khéo làm các công việc: Do their work properly. 

v)_ Đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ: Be bearer of his praise and good repute. 

(D-3)Bổn phận của tôi tớ đối với chủ theo Đúc Phật và Phật Pháp—Dulties oƒ servanis 
towards their master according to The Buddha and His Teqachings: 

¡) Thức dậy trước chủ: Rise before the master. 

1) Đi ngủ sau chủ: Go to sleep after him. 

1i) Chỉ lấy những gì mà chủ cho: Take only what is given. 

1V) Tận tình làm cho công việc được vẹn toàn: Perform thetr duties satisfactor1ly. 

v) Giữ gìn danh giá cho chủ: Làm cho danh thơm tiếng tốt của chủ được truyển rộng ra— 
Spread his good name and fame. 





4876 


(H) Sự Tu Tập và Tư Tưởng của Hành Giả Tại Gia 
The Cultivation and Thoughts oƒ Lay pracHtioners 


(D Đúc Phật ban hành giới bổn cho Phật tử Tại Gia— The Buddha sefs out original 
precepis for Laypeople: Nhằm giúp cho người tại gia vượt qua những tâm thái nhiễu loạn 
và chấm dứt phạm phải những hành vi tổn hại, Đức Phật đã ban hành năm giới. Trong 
một nghi thức ngắn, một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể cử hành nghi thức truyền 
giới, người tại gia có thể quy-y Tam Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. Trong 
khi cử hành nghi lễ, vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là không sát sanh, và để cho 
Phật tử tại gia tự quyết định thọ hay không thọ bất cứ giới nào trong bốn giới còn lại. Vài 
vị thây khác có thể cho thọ cùng một lúc năm giới trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia có 
thể thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan 
trai trong ngày đầu tháng, ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, hay trong những ngày lễ hội 
Phật giáo, dù rằng họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu tiên 
của tám giới giống như ngũ giới, trừ giới không tà dâm biến thành giới không dâm dục, vì 
tám giới này được giữ chỉ trong một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam Bốt có tục lệ là 
hầu hết những thanh niên đều trở thành những nhà sư thọ giới Sa Di trong vòng ba tháng, 
ít nhất là một lần trong đời. Thường thì họ làm như vậy khi họ sắp sửa bước vào đời. 
Việc này tạo cho họ một nền tẳng đạo đức nghiêm trang và cũng là điều kiết tường (điều 
tốt) cho gia đình. Vào ngày cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn trả lại giới 
điểu và trở về đời sống thế tục của gia đình —To help laypeople overcome their 
disturbing attitudes and stop committing harmful actions, the Buddha set out five precepts. 
During a brief ceremony performed by a monk or nun, laypeople can take refuge 1n the 
Triple Gem: Buddha, Dharma, and Sangha. At the same time, they can take any of the 
five lay precepts and become either an upasaka or upasika. When performing the 
ceremony, some masters include only the first precept of not killing, and let laypeople 
decide themselves to take any or all of the other four. Other masters gIve all five precepts 
at the time of giving refuge. Laypeople may also take eight precepts for a period of 24 
hours every month. Many laypeople like to take the eight precepts on new and full moon 
days, or the end of the lunar month, or on Buddhist festivals, although they may be taken 
on any day. The first five of these eIght are similar to the five lay precpets, with the 
expception that the precpet against unwise sexual behavior become abstinent from sex, 
because the precepts are kept for only one day (see Eipht precepts). In Thailand”s and 
Cambodia”s traditions, there 1s a custom whereby most young men become monks and 
hold the Sramanera precepts for three months, at least once during therr lives. They 
usually do this when they are young adults as it gIves them a foundation In strict ethics 
and 1s very auspicious for their families. At the end of the three month period, they gIve 
back theIr precepts and return to worldly family life. 


(H) Tư Tưởng của người Tại Gia trên bưóc đường Tu Tập: Ideas oƒa Buddhist in the Path oƒ 
Culfivation: Theo Kinh Satipatthana, Đức Phật đã trình bày sự tỉnh thức về con đường 
giác ngộ. Nơi đây đối tượng tỉnh thần được chú tâm thẩm tra và quan sát khi chúng phát 
sinh trong tâm. Nhiệm vụ ở đây là tỉnh thức về những tư tưởng sinh diệt trong tâm. Bạn 


4877 


sẽ từ từ hiểu rõ bản chất của những tư tưởng. Bạn phải biết cách làm sao sử dụng những 
tư tưởng thiện và tránh cái nguy hiểm của những tư tưởng có hại. Muốn thanh tịnh tâm thì 
tư tưởng của bạn lúc nào cũng cần được kiểm soát —lIn the Satipatthana Sutra, the 
Buddha explained His Way of Enlightenment. Here, mental obJects are mindfully 
examined and observed as they arise within. The task here 1s to be aware of the thoughts 
that arise and pass away within the mind. You must slowly understand the nature of 
thoughts. You must know how to make use of the good thoughts and avoid the danger of 
the harmful thoughts. Your thoughts need constant watching 1f the mind Is to be purified. 


(HI)Phương Cách tỉnh thức về những Tư Tưởng— Methods oƒ mindfulness oƒ thoughts and 


l) 
2) 
3) 


4) 


3) 


6) 


"Ủ 


mental states: 

Ngồi một mình tập trung tâm vào những tư tưởng: To sit alone and concentrate the mind 
on the thoughts. 

Quan sát những tư tưởng thiện và ảnh hưởng tinh thần của chúng: To watch the good 
thoughts and observe how they affect your mental state. 

Quan sát những tư tưởng có hại và thấy chúng làm tinh thần xáo trộn thế nào: To watch 
the harmful thoughts and observe how they disturb your mental state. 

Đừng cố ý cưỡng lại những tư tưởng, vì càng cưỡng lại bạn càng phải chạy theo: Do not 
try to fight with the thoughts, for the more you try to fight them, the more you have to run 
with them. 

Hãy quan sát những tư tưởng một cách vô tư và tạo cơ hội để vượt qua chúng. Sự chuyển 
động vượt qua tư tưởng và kiến thức mang lại an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. Chỉ quan sát 
những tư tưởng, từ từ bạn sẽ hiểu được cách kiểm soát những tư tưởng tội lỗi và khuyến 
khích các tư tưởng thiện: Simply observe the thoughts dispassionately and so create the 
opportunity to go beyond them. The moving beyond all thoughts and knowledge bring 
peace, harmony, and happiness. Simply observe these thoughts, you will slowly come to 
understand how to control evil thoughts and to encourage good thoughts. 

Trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng quan sát tiến trình suy nghĩ của bạn. Chỉ quan sát 
chứ đừng đồng nhất với tiến trình: In the course of your working day, try to observe your 
thinking process. Simply observe and do not identify with this process. 

Lầm được những điều nầy, các bạn sẽ trải nghiệm một niềm hạnh phúc và an lạc triỀn 
miên nơi nội tâm các bạn dù các bạn đang sống trong một xã hội đầy bất trắc với vô vàn 
khổ đau phiển não: To be able to do these, you will experience an endless inner 
happiness and peace even though you are living in a society that 1s full of troubles, 
sufferinss and afflictions. 


(IV)Chuyển hóa tâm thức của người Phật tử tại gia— Thought transformation oƒ Laypeople: 


Chuyển hóa tâm thức là một trong các phương pháp tu tập có thể giúp người tại gia đạt 
được an lạc, tỉnh thức, và giải thoát hay giác ngộ ngay trong đời nầy kiếp nầy. Đây là 
cách giúp chúng ta sống từng giây từng phút một cách viên mãn, thí dụ như khi chúng ta 
rửa chén đĩa hay giặt quần áo, chúng ta có thể tâm niệm “Ta nguyện giúp cho mọi người 
có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn u mê."—Thought 
transformation 1s one of the methods of cultivation that can help laypeople achieve 
peace, mindfulness, liberation or enlightenment In this very life. Thịs 1s a way to live 


4878 


cach momenrt to the fullest, for example, when we wash dishes or clothes, we think “may 
I help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes and obscurations. 


(V) Người Tại Gia nên luôn nhớ rằng tâm như con ngựa chạy —Laypeople should always 
rermernber that thought is like a horse: Theo Sư Đại Ấn, một danh Tăng Ấn Độ: “Ý như 
con ngựa, hãy để cho nó đi tự do như chim bồ câu được thả ra từ một chiếc tàu ở giữa đại 
dương vô tận. Vì cũng giống như con chim không tìm thấy ra nơi nào để đậu trừ phi nó 
trở lại chiếc tàu, ý cũng không có nơi nào để đi khác hơn là trở về với nguồn gốc của 
chúng.” Chính vì thế mà Ngài đã viết bài kệ về Ý như sau—According to Mahamudra 
Master, an Indian famous monk: ““Thought 1s like a horse, let It go free, Just like a dove 
released from a ship in the middle of the infinite ocean. For Just as the bird finds nowhere 
to land but back on the ship, thoughts have no place to go other than returning to theIr 
place of origin.” Thus, Mahamudra Master wrote a verse on ““Phought” as follow: 


Mây trôi trên bầu trời không có gốc rễ. 

Chúng không có nơi cư trú. 

Những ý nghĩ trôi nổi trong trí cũng vậy 

Khi chúng ta thấy bản chất của tâm, 

Mọi sự phân biệt đều chấm dứt. 

Clouds that drift in the sky have no roots. 

They have no home. 

Conceptual thoughts that float in the mind are the same. 
When we see the nature of mind, 

All discrimination ends. 


(D Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử 
Two aspecfs 0ƒ the Buddhist le 
See Chapter 154 (A-7) 


(J) Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ 
Five Reluctant Situations the Majority 0ƒ People go to Temple 


(ID Tổng quan về Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩữ—An overview dƒ the Five 
reluctant situations the mqjorify 0ƒ people go to temple: Theo Thượng Tọa Thích Hải 
Quang trong Thư Gửi Người Học Phật, ít thấy có người vì thực tình muốn thoát nẻo luân 
hồi, xa lìa sanh tử, cầu vãng sanh Tịnh Độ mà đến chùa tu hành. Có năm trường hợp đi 
chùa bất đắc dĩ. Dù thế nào đi nữa, việc tu hành như thế cũng gieo được nhân lành và 
phước đức về sau, còn tốt hơn là không tu hành hay không có tín tâm gì cả——According to 
Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to Buddhist Followers, there are very few 
people who honestly wish to escape the cycle of rebirths, be liberated from bĩrth and 
death, to seek_ rebirth to the Pureland to come to temple to cultivate. There are five 


4879 


reasons that Buddhists reluctantly go to temple. No matter what reasons, such cultivation 
1S still producing some wholesome deeds, 1s still better than no cultivation or having no 
faith. 


(I)Chỉi tiết về Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ—Details oƒ the Five reluctant 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


situations the maqjorify 0ƒ people go to temple: 

Có người vì bệnh nặng mà đi chùa vái van cho mau qua chóng khỏi: Some people go to 
the temple to pray to quickly overcome therr sickness or ailment. 

Vì muốn cầu siêu trả hiếu cho cha mẹ mà đi chùa tụng kinh niệm Phật: Some people go 
to the temple to chant sutras and practice Buddha Recttation with the purpose to pray for 
their deceased parents as a way to repay their parents” kindness. 

Vì cầu cho nhà cửa, sự nghiệp vững bển mà đến chùa lạy Phật, cúng dường: Some 
people come to the temple to prostrate to Buddha and make offerings with the purpose to 
pray for their homes and daily subsistence fo remaIn prosperous. 

Vì sợ tai nạn mà đến chùa vái nguyện ăn chay niệm Phật: Some people are afraid of 
calamities and disasters so they come to the temple to vow to become vegefarIlans. 

Vì muốn trả cho rồi các lời vái van đã lỡ phát nguyện khi trước: Some people come to 
the temple because they wish to repay something they vowed before when they 
experienced hardships. 


(K) Kừn Chỉ Nam cho Đời Sống Tốt của một Phật Tử 
Guidelines ƒor a Good Buddhist LỰc 


(D_ Để làm một Người Tốt— To become a Good Person: Người ấy phải giữ tròn năm đạo làm 


Ù 


2) 


người (Ngũ Thường)—That person must observe the five cardinal virtues (Five Constant 
Virtues): 

Nhân—Benevolence: Thương người thương vật—Đức hạnh thứ nhất là “Nhân,” liên hệ 
tới thái độ mà người quân tử mong muốn hòa thuận với người khác. Người quân tử biết 
không thể nào làm tròn vai trò của mình trong đời sống hằng ngày trừ phi người ấy sẵn 
lòng cộng tác và giúp đỡ tha nhân. Lòng nhơn chính đáng biểu lộ qua hạnh kiểm. Ai 
cũng có mầm nhơn như vậy trong bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát triển. Đôi 
khi thái độ đức hạnh này được coi là phép tự chủ bên trong—The first Constant Virtue is 
Benevolence which concerns attitude. The noble man desires to be 1n harmony with other 
men. He knows that he cannot fulfill his role in daily life unless he 1s co-operative and 
accommodating. The right benevolence 1s revealed through conduct. People have the 
seed of such a benevolence within them, but it must be helped to develop. This virtuous 
aftitude 1s sometimes thought of as an Iinner law of self-control. 

Nghĩa——Righteousness: Ở phải với mọi người—Người quân tử phát triển dũng khí luân lý 
cần thiết để trung thành với chính mình và đem lòng nhân ái tới láng giểng— 
Righteousness or right moral courage 1s the second Constant Virtue. The noble man 
should develop the righteousness necessary to remain loyal to himself and charitable 
toward his neighbors. 


3) 


4 


5) 


4880 


Lễ—Propriety: Biết kẻ lớn người nhỏ—Civility or right procedure—LỄ là một đức tánh 
quan trọng trong ngũ thường. Người quân tử phải biết lễ nghi. Người ấy phải biết cách 
học hỏi và áp dụng tất cả những lễ nghi trong mọi tình huống mà người ấy phải đương 
đầu. Người ấy biết tất cả phép tắc xã giao trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân bản. Người 
ấy biết tất cả những nghi lễ và nghi thức tập trung vào việc thờ phụng tổ tiên. Người cách 
biết cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách nói chuyện, và cách biểu lộ diện mạo sắc thái 
của mình trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, những nghi thức và thủ tục này sẽ không có 
giá trị nếu con người ấy không có một thái độ thích đáng. “Người không có lòng nhân ái 
trong tâm thì làm được gì với những nghi lễ cứng nhắc này?”——Constant Virtue is one of 
the most Important virtues of the five consftant virtues. The man of noble mind has made a 
study of the rules of conduct. He has learned how to apply them in every ¡incident he 
faces. He knows all the rules for etiquette, which set forth what each social situation 
requires of the completely humanized person. He knows all the ceremonies and rituals 
centering around ancestor reverence. He knows how to sit, how to stand, how to walk, 
how to converse, and how to control his facial expression on all occasions. Yet all these 
rituals and procedures are without value 1f a man does not have the proper attitude. “A 
man without charity in his heart, what has he to do with these rigid ceremonies?” 

Trí Good knowledge: Biết phương kế mưu lược lương thiện—Người quân tử là một 
người hiểu biết, vì con người phải được giáo dục nhằm ứng phó với mọi tình huống một 
cách đứng đắn. Mục tiêu của người theo Khổng Giáo là phát triển dần dần những phép 
tắc thành thói quen. Khi Đức Khổng Tử nhấn mạnh đến tâm quan trọng của giáo dục, 
Ngài không để xuất cái gì mới mẻ mà chỉ nhắc lại và nhấn mạnh những điều tổ tiên đã 
nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn bản, luân lý trong lời nói và hành động đứng 
đắn. Cũng giống như người xưa, Đức Khổng Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng 
vào bình diện cuộc sống, đồng thời nó cũng rất có ý nghĩa trên bình diện chính quyền. Vì 
người cầm quyền là thầy của tất cả. Những vị thầy này dạy luân lý một cách rất hiệu quả 
khi họ là những tấm gương tốt về luân lý và khi họ cai trị dân một cách nhân từ—Good 
knowledge 1s the fourth Constant Virtue. The noble man 1s a knowing man, for a person 
must be educated In order to respond to all circumstances In the ripht way. The 
Confucianisfs” goal 1s to grow gradually from rules to habits. When Confucius stressed the 
Importance of education, he was not sugsgesting a new idea. he was repeating and 
emphasizIing what the ancients had said. The social order depends upon fundamenral 
morality, the morality of proper words and actions. Also like the anclents, Confucius 
believed that morality was to be applied in all levels of life, but in a very significant way 
to the ruling level. For the rulers were the teachers of all. They taught the needed 
morality most effectively when they set a good example and when they governed kindly. 
Tín—Loyalty (faith or sincerity): Biết giữ sự tin cậy—Người quân tử bao giờ cũng giữ 
chữ tín cho mình, nói sao làm vậy, nghe sao nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì xấy ra 
đi nữa, người ấy cũng cố công thực hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài ra, người 
quân tử lúc nào cũng biết bổn phận của mình và bao giờ cũng tìm cách thực hành những 
bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát triển hạt giống đức hạnh trong bản tính của mình 
cho nên người ấy luôn sống hòa hợp với mọi thứ trong vũ trụ —The fifth Constant Virtue 
1s Loyality. The noble man should keep for himself the loyality, does what he speaks and 
speaks only what he hears. When he promise something, even though whatever happens, 


4881 


he still does his best to fulfill his promise. Furthermore, the noble man always knows 
what his duty 1s on each occasion, and he always knows how to do that duty. Because he 
has developed teh seeds of virtue within his nature, he 1s in harmony with everything In 
the universe. 


(II) Để Trở Thành Phật Tử Tại Gia Thuần Thành—— To become a devoted (good) Buddhist: 


l) 


a) 
1) 


¡) 


Phật tử là người tin vào Phật, Pháp, Tăng. Người chấp nhận đạo Phật là tôn giáo cho 
mình, sống theo nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên, Phật tử, nhất là nam nữ Phật tử tại gia 
nên giữ ngũ giới (không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, và uống rượu). Bước đầu 
tiên để trở thành một Phật tử là quy-y Tam Bảo để xác quyết niềm tin trong nghịch cảnh. 
Điều này cũng đưa chúng ta đến với một cuộc sống đúng và có ý nghĩa hơn. Để trở thành 
một Phật tử thuần thành, ngoài việc giữ ngũ giới hay thập thiện, tu học và thọ trì những 
giới luật Phật pháp căn bản, chúng ta cần phải có những tiêu chuẩn sau đây——Buddhist 
1s the one who believes In the Buddha, the Dharma, and the Sangha. One who accepfs 
Buddhism as his religion. One who studies, disseminates and endeavors to live the 
fundamenrfal principles of the Buddha-dharma. There are no special rites to observe to 
become a Buddhist. However, a Buddhist, especially laymen and lay women should 
follow the five precepts (not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to lie, and not 
to drink liquor). The first step to become a Buddhist 1s to take refuge in the Triple Gem to 
affirm our spiritual strength by empowering the confidence and rationale In us during 
times of adversity and confronfation. This also steers us in the right direction of living our 
lives In a more meaningful way. To become a devoted (good) Buddhist, beside keeping 
five or ten basic precepts, disseminates and endeavors to live the fundamental principles 
of the Buddha-dharma, one must meet the following crIteria: 

Thọ tam quy trì ngũ giới hay bất cứ giới luật nào dành cho Phật tử tại gia: To take refuge 
1n the Triratna and to keep the basic five preceptfs or any other precepts for laypeople. 
Thọ tam quy——To take refuge In the Triratna: 

Quy-y Phật, vị Đạo Sư Tối Thượng: Take refuge ¡in Sakyamuni Buddha, the founding 
maSfT. 

Quy-y Pháp, giáo pháp của Đức Thế Tôn: Take refuge ¡n the Dharma, the teachings of 
the Buddha. 


ii) Quy-y Tăng, những vị đã cắt ái ly gia để tinh chuyên hành trì Phật Pháp: Take refuge in 


b) 
2) 
3) 
a) 
b) 
c) 
7Ù 
5) 
6) 


the Sangha, the congregation of monks and nuns who have renounced the world and have 
devoted therr effort to a lifelong practice of the Dharma. 

Trì Ngũ Giới—To keep the basic five precepts: See Chapter 167. 

Luôn tín tâm nghe chánh pháp: Always hear the truth with a faith mind. 

Biết cứu cánh chính của Đạo Phật —To know the main purpose of Buddhism. 
Làm lành: Chúng thiện phụng hành—Doing all good. To do good deeds. 
Lánh dữ: Chư ác mạc tác——Not committing any evils, or not to do evil deeds. 
Thanh tịnh thân tâm: Tự tịnh kỳ ý——Purify the body and mind. 

Tôn kính người già: To venerate (respect) the elderly. 

Thương mến người trẻ: Love and care for the young. 

An ủi vổ về người lâm hoạn nạn: Comfort those who encounter calamities. 


? 
8) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


4882 


Thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy: To understand the path to that goal. 

Thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức Phật —To practice the Buddha”s teachings 
correctly: 

Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ: Must be willing to change and repent 
when mistakes are made. 

Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần: Must be willing to abandon the tendencies to chase 
consfantly after worldly matters. 

Phải quay tâm về hướng giác: Must be willing to return to follow the Way of 
enlightenment. 

Phải y theo lời Phật dạy mà tu hành: Must practice just as the Buddha taught. 


(HI)Để sống phù hợp với giáo pháp nhà Phật, một Phật tử thuần thành nên làm những 


điều sau đây —In order to live in accordance with Buddhist laws, a devout Buddhist 
should do the ƒollowings: 


(A) Phật tử thuần thành theo những truyền thống Phật Giáo Ban Sơ—Devout Buddhists 


D 
2) 


3) 


4) 


5) 


according to the Original Buddhist Traditions: 

Quy-Y Tam Bảo—Taking refuge ¡in the Three Jewels: See Quy-Y in Chapter 159. 

Chúng ta nên cố gắng tu luyện theo những tấm gương mà chư Phật, giáo pháp, và chư 
Tăng đã thiết lập. Nếu chúng ta đặt những tính hạnh ấy làm mẫu mực cho chính mình thì 
cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt được những mẫu mực ấy—We should try to train 
ourselves In accordance to the examples set by the Buddhas, Dharma and Sangha. lÝ we 
take their behavior as a model, we wIill eventually become like them. 

Chúng ta nên tránh buông thả và chạy theo mọi đối tượng của ham muốn mà chúng ta 
từng gặp gỡ. Lại nữa, chúng ta không nên ham muốn tiển bạc và địa vị, vì ham muốn 
tiễn bạc và địa vị đưa chúng ta đến tình trạng bị ám ảnh và thường xuyên cảm thấy 
không thỏa mãn. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta hưởng thụ 
những niềm vui giác quan một cách điều độ—We should avoid being self-indulgent, and 
running after any desirable obJect we see. In addition, we should not crave for money 
because craving for money and position leads us to obsession and consfant dissatisfaction. 
We will be mụuch happier when we enJoy pleasures of the senses in moderation. 

Chúng ta nên tránh cao ngạo chỉ trích những điều mà chúng ta không thích—We should 
avoid arrogantly criticizing whatever we dislike: Chúng ta thường có khuynh hướng thấy 
rõ lỗi người và quên mất lỗi của mình. Điều này không làm cho mình và người sung 
sướng hạnh phúc hơn. Vì vậy, Phật tử thuần thành nên tự sửa lỗi mình, chứ đừng vạch ra 
lỗi của người khác —We all have a tendency to see others” faults and overlook our own. 
This doesn”t make us or others any happler. So, devout Buddhists had better correct our 
own faults than point out those of others. 

Chúng ta nên cố gắng hết mình tránh làm mười điều tổn hại, đồng thời cố làm mười thiện 
nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh làm mười điều tổn hại. Quyết định tránh 
khỏi mười hành động tổn hại cũng có nghĩa là chúng ta tham dự vào mười điều thiện 
lành. Thí dụ quyết định không nói dối chủ về khoảng thời gian mình đã dùng để thực 
hiện một đồ án nào đó chính là hành động tích cực và có lợi, vì trong tương lai chủ sẽ tin 
vào lời nói của mình, chúng ta lại được sống theo những quy tắc đạo đức, và chúng ta 
cũng tạo ra nhân lành để có hạnh phúc trong hiện tại và những chứng ngộ tâm linh về 


6) 
8) 
b) 


4883 


sau này—We should try our best to avoid the ten destructive actions, at the same time, try 
to do the ten good deeds. The Buddha advised us to avoid ten destructive actions. By 
deliberately refrainng from these ten destructive acflons, we engage 1n the ten 
COnsfructfive or posifive actions. For example, deciding not to lie to our employer about 
the time sepnt working on a proJect 1s in 1fself a positive action. This has many benefits: 
employer wiÏll trust our word 1n the future, we wIll live according to our ethical princIples, 
and we will create the cause to have temporal happiness and spiritual realizatlons—See 
Chapter 32. 

Tu tập hằng ngày——Cultivating on a daily basis: 

Niệm Phật: Buddha Recitaton—See Chapter 136. 

Thiển Định: Dhyana and Meditation—See Chapter 60 and 61. 


(A) Phật tử thuần thành theo theo Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


H —Devout Buddhisís according to Late Most Venerable Hsuan-Hua in the Dharma 
Talks, Book II: 

Không tranh —Not to contend: Nếu không tranh sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát sanh là 
do tâm tranh hiện lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua, dù có 
chết chóc vô số đi nữa cũng mặc. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt trừ lòng tranh hơn 
nguy hiểm nầy—If we do not contend, then we will not try to kill sentient beings. Killing 
Occurs because thoughts of contention take control. When we start contending, we have 
the attitude of “get out of my way or diel” The casualties that result are beyond count. 
Devout Buddhists should try to get rid of this dangerous contention. 

Không tham—Not to be greedy: Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp 
đồ của người khác? Do bởi mình có tâm tham. Nếu mình không có tâm tham lam, thì dù 
có kẻ tặng hiến, chưa chắc gì mình muốn lấy, huống là đi ăn cắp. Phật tử thuần thành 
nên cố gắng dứt trừ lòng tham—]f we are not greedy, then we will not steal. Why do we 
want to steal others” things? It is because of greed. lf we are not greedy, then even If 
people want to offer us something, we would not want to take 1t. Devout Buddhists should 
try to get rid of greed. 

Không truy cầu vật dục —Not to seek for desires: Không truy cầu thì sẽ không khởi ý 
niệm dâm dục. Dâm dục là do mình mong cầu. Con gái mong con trai, con trai mong con 
gái. Nếu không có sở cầu thì làm sao có ý niệm tà dâm?—]f we seek for nothing, we will 
not have thoughts of lust. Thoughts of lust arise because we seek for them. Women seek 
men, and men seek women. lf we do not seek anything, then how could we have thoughts 
Of sexual misconduct? 

Không ích kỷ——Not to be selfish: Không ích kỷ sẽ giúp mình không nói láo. Mình nói dối 
vì sợ mất đi lợi ích riêng của mình, nên tâm ích kỷ mới tác quái được. Từ đó mình cam 
tâm đi lừa dối người khác, nói lời dối trá, muốn người khác không biết được bộ mặt thật 
của mình —If we are not selfish, then we do not tell lies. We tell lies because they are 
afraid of losing personal benefits. Overcome by selfishness, we cheat people and tell lies, 
hoping to hide our true face from others. 

Không truy cầu tư lợi—Not to seek for personal benefits: Không truy cầu tư lợi sẽ giúp 
mình có cơ hội phát triển lòng vị tha nhiều hơn—If we do not seek for personal benefits, 
we wIll have opportunities to develop our unselfishness. 


6) 


4884 


Không uống những chất cay độc —Not to drink intoxicated drinks: Không uống những 
chất cay độc là không phạm tửu giới. Con người vì sao uống rượu? Vì muốn hưởng thụ, 
muốn thân thể mình sung sướng. Nhưng về lâu về dài thì sự sung sướng tạm thời ấy sẽ 
làm tâm mình mê loạn, khủng hoảng. Khi đã say rượu thì lại chửi rủa người khác, muốn 
làm gì thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục—TIf we do not drink intoxicated drinks, we 
wIll not violate the precept against taking Intoxicants. Why do people take IntoxIcants? lt 
1s because they want to delight their bodies and minds. However, this temporary delight 
wIll mess up their bodies and confuse their mind ¡n the long run. Once intoxicated, they 
wIll scold people and do as they please, and their lustful desires Increase. 


(L) Bốn Điều Mong Đợi ở chư Phật và chư Bồ Tát của các tín đồ 


Four Expectations 0ƒ the Buddhas and Bodhisatfteas (from the ƒollowers) 


Ù 


2) 


3) 


4 


Chư Phật và chư Bồ Tát khuyến hạnh những tín đồ, giúp họ xa lìa tham, sân, si, bảo vệ 
họ chống lại những ma quỷ và những người có thể quấy nhiễu những sự tu tập về tâm 
linh: They promote the virtues of the followers, help them remove greed, hate and 
delusion, and protect them from ghosts and men who may maliciously try to Interfere with 
therr spiritual practices. 

Chư Phật và chư Bồ Tát ban cho những lợi lộc vật chất. Chư Phật và chư Bồ Tát vì lòng 
từ bi vô lượng, dĩ nhiên, và một cách nào đó, chắc chắn sẽ quan tâm đến những lời cầu 
xin của tín đồ mình, bảo vệ số phận trần gian của họ, ngăn ngừa những tai ương. Quán 
Thế Âm chẳng hạn, bảo vệ thương nhân khỏi nạn trộm cướp, thủy thủ khỏi đắm thuyền, 
những kẻ phạm tội khỏi bị hành hình. Nhờ Ngài mà những thiếu phụ có những đứa con 
mà họ mong ước. Người ta chỉ cân nghĩ tới Ngài Quán Thế Âm, lửa sẽ tắt, gươm giáo sẽ 
gẫy vụn, quân thù sẽ trở nên nhân ái, xiểng xích sẽ tan biến, những lời nguyễn rủa sẽ trở 
về lại nơi xuất phát, ác thú tìm đường trốn tránh, rắn rết hết nọc độc. Khía cạnh này của 
đạo Phật thường được dùng để trấn an những kẻ sơ cơ gặp cơn hoạn nạn mà thôi: They 
bestow material benefits. Since the Buddhas and Bodhisatvas are all-merciful, It was 
natural, and, in some ways, logical to assume that they should concern themselves with 
teh atheal wishes of their adherents, protect their earthly fortunes and ward off disasters. 
Avalokitesvara, for example, protects caravans from robbers sallors from ship wreck, 
criminals from execution. By his help women obtain the children they wish. lf one but 
thinks of Avalokitesvara, fire ceases to burn, swords falÏ to pieces, enemies become kind- 
hearted bonds are loosened, spells revert to where they came, beasts flee, and snakes 
lose thei potIson. However, this aspect of Buddhism 1s only used to help calm the mind of 
Buddhist beginners who encounter problems. 

Chư Phật và chư Bồ Tát trở thành một đối tượng của ước vọng yêu thương cho các tín đồ: 
The Buddhas and Bodhisattvas become an obJect of desire to love for all Buddhist 
followers. 

Chư Phật và chư Bồ Tát cung cấp những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh đạt tới giác 
ngộ và giải thoát cho chư Phật tử: The Buddhas and Bodhisattvas provide favorable 
conditions for the attainment of enlightenment and liberation for Buddhist followers. 


4885 


(M) Hạnh Phúc của người Phật Tử Tại Gia 
Laypeople?s Happiness 


(D Tổng quan về Hạnh Phúc của người Phật Tử Tại Gia—An overview oƒ Laypeople”s 


Happiness: Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại hạnh phúc của 
người cư sĩ như sau—ln the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha commented on the four 
kinds of bliss a layman enjJoy as follow: 


(II) Chỉ tiết về Hạnh Phúc của người Phật Tử Tại Gia— Details oƒ Laypeople°s Happiness: 


1) 


2) 


3) 


4) 


Hạnh phúc có được vật sở hữu: Atthisukha (p)—Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ 
sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi 
nghĩ như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được 
vật sở hữu—Herein a clansman has wealth acquired by energetic striving, amassed by 
strength of arm, won by sweat, and lawfully gotten. At this thought, bliss and satisfaction 
come to him. This 1s call the bliss of ownershIp. 

Hạnh phúc được có tài sản: Bhogasukha (skt & p)—Happiness of possession of 
property—Người kia tạo nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ 
hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, người ấy 
cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được tài sản—Herein a 
clansman by means of wealth acquired by energetic sfriving, both enJoys his wealth and 
does meritorious deeds. At this thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called 
the bliss of wealth. 

Hạnh phúc không nợ nân: Ananasukha (skt——Người kia không thiếu ai món nợ lớn nhỏ 
nào. Khi nghĩ như vậy người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc 
không mang nợ—Herein a clansman owes no debt, great or small, to anyone. At the 
thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called the bliss of debtlessness. 

Hạnh phúc không bị khiển trách: Anavajjasukha (p)—Bậc Thánh nhân không bị khiển 
trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. 
Đó là hạnh phúc không bị khiển trách —Herein the Aryan disciple is blessed with 
blameless action of body, blameless action of speech, blameless action of mind. At the 
thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called the bliss of blamelessness. 





(N) Tám Điều Nguyện của Nữ Đại Thí Chủ Visakha 
Eight vows 0ƒ lay woman Visakha 


(D Sự đóng góp của Nữ Đại Thí Chủ Visakha cho Phật Giáo—Contributions to Buddhism 


Øƒ lay woman Visakha: Bà Visakha đã đóng góp một phần quan trọng trong nhiều lãnh 
vực khác nhau có liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức Phật sai bà đi giẩng hòa những mối 
bất đồng giữa các Tỳ Kheo Ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu Đức Phật ban hành một vài giới 
cho chư vị Tỳ Kheo NI. Do đức độ đại lượng, bà được xem là người tín nữ có công đức 


4886 


nhiều nhất trong các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng nhất của phái nữ thời Đức 
Phật. Do phẩm hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ phong lưu tế nhị, ngôn ngữ 
lễ độ khôn khéo, biết vâng lời và tôn kính các bậc trưởng thượng, quảng đại bác ái đối 
với người kém may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và đạo tâm nhiệt thành, bà 
được lòng tất cả những người bà gặp —Being a lady of many parts, Visakha played an 
1mportant role in various activities connected with the sangha. At times she was deputed 
by the Buddha to settle disputes arose amongst Bhikkhunis. Some Vinaya rules were also 
lai down for Bhikkhunis owing to her intervention. Owing to her magnimity she was 
regarded as the chief benefactress of the doctrine and the greatest female supporter of 
the Buddha. By her dignified conduct, graceful deportment, refined manners, courteous 
speech, obedience and reverence to elders, compassion to those who are less fortunate, 
kind hospitality, and religIous zeal, she won the hearts of all who knew her. 


(II)Tổng quan về Tám điều nguyện của Nữ Đại Thí Chủ Visakha—An overview oƒ Eight 


yows 0ƒ lay woman Visakha: Visakha gốc người miền bắc Ấn Độ, một nữ thí chủ đầy 
lòng hảo tâm, là con gái của nhà triệu phú Dhananjaya. Người ta kể rằng với trí tuệ và 
lòng nhẫn nhục, bà đã từ từ chuyển hóa tất cả dòng họ bên chồng trở thành một gia đình 
Phật tử đầy an vui hạnh phúc. Bà luôn luôn để bát cho chư Tăng tại nhà. Trưa và chiều 
bà thường đến chùa nghe pháp và xem các sư cần dùng vật chi thì bà giúp. Bà thật giàu 
lòng bố thí cúng dường và tận tình hộ trì chư Tăng. Một lần nọ bà đến hầu Đức Phật và 
thỉnh nguyện tám điểu—A native of northern India, daughter of millionaire Dhananjaya, 
a generous upasika. It 1s said that with her wisdom and patience, she gradualy suceeded 
in coverting her husband”s household to a happy Buddhist home. She gave alms to the 
Sangha at her own house everyday. She visited the monastery on a datly basIs to minister 
the needs of the Sangha and hear sermons from the Buddha. She was so generous and so 
serviceable to the Sangha that once she approached the Buddha and asked the following 
eight boons: 


(II)Chỉ tiết về Tám điều nguyện của Nữ Đại Thí Chủ Visakha— Details oƒ Eight vows oƒ lay 


l) 
2) 
3) 


4) 
3) 


6) 
lở 
8) 


woman Visakha: 

Xin trọn đời được dâng y cho chư Tăng nhập hạ: To give robes to the Sangha during the 
rainy season as long as she lived. 

Xin để bát cho những vị đến thành Savathi: To provide alms for the monks coming to 
SavaftthI. 

Xin để bát cho những vị rời thành Savatthi: To provide alms for those going out of 
Savaffh1. 

Xin dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm: To give food for sick monks. 

Xin dâng thực phẩm đến những vị ra công chăm sóc các vị sư đau ốm: To give ood for 
those who attend on the sick. 

Xin dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm: To give medicine for the sick monks. 

Xin dâng lúa mạch đến cho chư Tăng: To give rice-gruel for monks. 

Xin dâng y tắm đến cho chư Ni: To give bathing garmens for nuns. 


Œ) 


D 


2) 


3) 


4) 


4887 


(ÓO) Những Lời Phật Dạy cho Người Tại Gia 
Buddha°s Teachings for Lay People 


Tứ Ân: Bốn trọng ân mà Phật tử tại gia luôn ghi nhớ—Four Great Debts which lay 
people should always remember: 

Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. 
Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối 
hoằng đạo, soi sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến 
đạo lý——Thhe debt to the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). 

Ân cha mẹ Thầy tổ: Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ 
chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải cung kính, phụng 
sự những bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm được giải thoát—The 
debt to our parents and teachers. 

Ân thiện hữu tri thức: Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương tựa trên bước đường tu 
tập đầy chông gai khó khăn—The debt to our spiritual friends. 

Ân chúng sanh: Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người thợ mộc ta không có nhà 
để ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác ông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; 
không có người thợ dệt, ta lấy quân áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng 
năng làm việc và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát—The 
debt we owe all sentient beings. 


(II Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Không Nên Xem Là Bạn: Four types of people who can 


l) 


1) 

11) 
11) 
1V) 
2) 


1) 

11) 
11) 
1V) 


be seen as foes in disguise—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có bốn hạng người mà Phật tử 
không nên xem là bạn—According to the Sigalaka Sutra, there are four types of people 
who can be seen as foes In disguIse: 

Người mà vật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The man who takes everything. 

Nầy gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem như không phải 
là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình—The man who takes everything, can be seen to be a 
false friend for four reasOnS: 

Người gặp bất cứ vật gì cũng lấy: He takes everything. 

Người cho ít mà xin nhiều: He wants a lot for very litfe. 

Người vì sợ mà làm: What he must do, he does out of fear. 

Người làm vì mưu lợi cho mình: He seeks his own ends. 

Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The great talker. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem như không phải 
là bạn —Thhe great talker can be seen to be a false friend for four reasons: 

Tỏ lộ thân tình việc đã qua: He talks of favours in the past. 

Tỏ lộ thân tình việc chưa đến: He talks of favours ¡in the future. 

Mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ: He mouths empty phrases of goodwill. 

Khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình: When something needs to be done ¡n the 
present, he pleads Inability owing to some disaster. 


3) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
4) 


1) 


ñ) 


11) 
1V) 


4888 


Người khéo nịnh hót phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: The 
flatterer. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem như không phải là bạn— 
The flatterer can be seen to be a false friend for four reasons: 

Đồng ý các việc ác: He assents to bad actions. 

Không đồng ý các việc thiện: He dissents from good actions. 

Trước mặt tán thán: He praises you to your face. 

Sau lưng chỉ trích: He disparages you behind your back. 

Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: The 
fellow-spendthrift. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ phải được xem như không phải là 
bạn, dầu họ tự cho là bạn của mình—The fellow-spendthrift can be seen to be a false 
friend for four reasons: 

Là bạn khi mình đam mê các loại rượu: He is a companion when you Indulge In strong 
drink. 

Là bạn khi mình du hành đường phố phi thời: He ¡s a companion when you haunt the 
streefs at unfitting times. 

Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện: He 1s a companion when you frequent faIrs. 

Là bạn khi mình đam mê cờ bạc: He 1s a companion when you indulge in gambling. 


(HI)Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Nên Xem Là Bạn Trung Kiên: Four types of people who 


Ù 


lì 
) 


11) 
1V) 


2) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
3) 


can be seen to be loyal friends—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có bốn hạng người mà Phật 
tử nên xem là bạn trung kiên—According to the Sigalaka Sutra, there are four types of 
people who can be seen to be loyal friends: 

Người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật: The friend who ¡s a helper. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp , người bạn giúp đổ phải được xem là bạn chân thật— 
The helpful friend can be seen to be a loyal friend In four ways: 

Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: He looks affer you when you are inattentive. 
Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: He looks after your possessions when 
yOu ar€ Inaftentive. 

Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi: He is a refuge when you are afraid. 

Khi bạn có công việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu: When 
some business 1s to be done he lets you have twice what you ask for. 

Người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là bạn chân thật: The friend 
who 1s the same 1n happy and unhappy times. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui 
phải được xem là người bạn chân thật —The friend who ¡s the same ¡in happy and 
unhappy times can be seen to be a loyal friend In four ways: 

Nói cho bạn biết điều bí mật của mình: He tells you his secrets. 

Giữ gìn kín điều bí mật của bạn: He guards your secrets. 

Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn: He does not let you down in misfortune. 

Dám hy sinh thân mạng vì bạn: He would even sacrifice his life for you. 

Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật: The friend who pints out 
what 1s good for you. 


1) 


ñ) 


4889 


Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là 
bạn—The friend who points out what 1s good for you can be seen to be a loyal friend In 
four ways: 

Ngăn chận bạn không cho làm điều ác: He keeps you from wrongdoing. 

Khuyến khích bạn làm điều thiện: He supports you in doïing good. 


1i) Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe: He informs you of what you did not know. 


1V) 
4) 


lì 
ñ) 


Cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên: He points out the path to Heaven. 

Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật: The friend who ïs 
sympathetic. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn 
chân thật —The sympathetic friend can be seen to be a loyal friend In four ways: 

Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn: He does not rejoice at your misfortune. 

Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn: He rejoices at your good fortune. 


1i) Ngăn chận những ai nói xấu bạn: He stops others who speaks against you. 


1V) 


Khuyến khích những ai tán thán bạn: He commends others who speak in praise of you. 


(IV)Bốn Hạng Người: Đức Phật phân chia tất cả nhân loại thành bốn hạng——The Buddha has 


Ù 


2) 


3) 


4) 


classified all mankind Into four kinds. 

Những người làm việc vì lợi ích của chính mình, chứ không vì lợi ích của người khác: 
Những người nầy chỉ phấn đấu loại bỏ tham sân si cho chính mình, chứ không khuyến 
khích người khác loại bỏ tham sân sĩ và cũng không làm phúc lợi cho người khác—Those 
who work for their own good, but not for the good of others. They are those who strive for 
the abolition of greed, hatred and delusion in themselves, but they do not encourage 
others to abolish greed, hatred and delusion and also do not do anything for the welfare of 
others. 

Những người làm việc vì lợi ích của người, chứ không vì lợi ích của mình: Hạng người 
nây khuyến khích người khác loại bổ nhược điểm con người và phục vụ cho họ nhưng 
không tự mình tranh đấu loại bỏ nhược điểm của chính mình (năng thuyết bất năng 
hành)—Those who work for the good of others, but not for their own good. They are 
those who encourage others to abolish human weaknesses and do some service to them, 
but do not strive for the abolition of their own weaknesses. 

Những người làm việc không vì lợi ích của mình mà cũng chẳng vì lợi ích của người: 
Hạng người nầy không tranh đấu để loại bỏ nhược điểm của chính mình và cũng chẳng 
khuyến khích người khác loại bỏ các nhược điểm và cũng không phục vụ tha nhân— 
Those who work neither for their own good nor for the good of others. They are those 
who netther strive for the abolition of their own weaknesses, nor do they encourase 
others to abolish their weaknesses, nor do they do some service to others. 

Những người làm việc vì lợi ích của mình và cũng làm việc vì lợi ích của người: Hạng 
người nây tranh đấu để loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm của mình, đồng thời giúp người 
khác loại bỏ tư tưởng tội lỗi trong tâm của họ—Those who work for their own good as 
well as for the good of others. They are those who strive for the abolition of evil thoughts 
from their minds and at the same time help others abolish evil thoughts in their minds. 


4890 


(V) Bốn Trường Hợp Hành Xử Sai Trái— Four ways 0ƒ going wrong: Agata-gamananl (p)— 


l) 


2) 
3) 
4 





Tứ Bất Hành Xứ Hạnh—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn bất hành 
xứ hạnh (hành xử sai trái) —According to the Sangiti Sutta in he Long Discourses of the 
Buddha, there are four ways oŸ going wrong: 

Tham dục bất hành xứ hạnh: Chanda (p)—Hành xử sai trái vì tham dục One goes 
wrong through destre. 

Sân bất hành xứ hạnh: Hành xử sai trái vì sân hận—One goes wrong through hatred. 

S¡ bất hành xứ hạnh: Hành xử sai trái vì sĩ mê—One goes wrong through delusion. 

Bố úy bất hành xứ hạnh: Hành xử sai trái vì sợ hã—One goes wrong throuph fear. 


(VI)Bốn Điều Không Thể Khinh Thường— Four things that may not be treafed lightly: Tứ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Bất Khả Khinh—Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ chẳng thể khinh thường——According to 
the Agama Sutra, there are four things that may not be treated lightly: 

Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng tương lai sẽ làm quốc vương, nên chẳng thể khinh thường: A 
prince though young now, but he may become a king In the future, so not to treat him 
lightly. 

Rắn tuy nhỏ, nhưng nọc độc có thể làm chết người, nên không thể khinh thường: A snake 
though small, but its venom can Kill people, so not to treat it lightly. 

Tia lửa tuy nhỏ, nhưng có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không thể khinh 
thường: A fire thouph tiny, but it may be able to destroy a big forest or meadow, so not to 
treat It lightly. 

Sa Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, nên không thể khinh thường: A novice 
though a beginner, but he may become an arhat, so not to treat him lightly. 


(VII)Bốn điều tự làm tổn hại— Four selƒ-injuries (selƒf-raidings): Tứ Tự Xâm. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Túc Dạ Bất Học: Thiếu thời không chăm học ——lIn youth not to study from morning till 
night. 

Lão Bất Chỉ Dâm: Khi lớn tuổi không ngừng dâm dục——In advancing years not to cease 
sexual intercourse. 

Đắc Tài Bất Thí: Giàu sang hay được của chẳng chịu bố thí —In wealth not being 
charitable. 

Bất Thụ Ngôn Phật: Hiện đời không chịu tiếp thụ và tu tập Phật pháp-—In present life not 
to accept and practice the Buddhaˆs teaching. 


(VHINăm Thứ Chỉ Tiêu của người Phật Tử tại Gia—Five areas oƒ spending dgŸ a 


Ù 


2) 
3) 


Layperson: Trong Kinh Pattakamma, Đức Phật nhắc nhở một người nên chi tiêu của cải 
của mình theo năm chỗ sau đây —ln the Pattakamma Sutta, the Buddha reminded a 
person should spend his wealth In five areas: 

Chỉ tiêu về thực phẩm, quần áo và các nhu cầu khác: Expenditure on food and clothing 
and other needs. 

Nuôi cha mẹ, vợ con và người làm: Maintain of parents, wife and children and servants. 
Chi tiêu về thuốc thang và những trường hợp khẩn cấp khác: For illness and other 
cemergencIes. 


4) 
5) 
a) 
b) 
c) 


đ) 
©) 
Ð 


4891 


Chi tiêu về mục đích từ thiện: For charitable purposes. 

Chi tiêu vào những việc sau đây——Expenditures on the followings: 

Đối đãi với thân quyến: Treating one”s relatives. 

Đối đãi với khách —Treating one”s visitOrs. 

Cúng dường để tưởng nhớ đến những người đã khuất: Offering alms in memory of the 
departed. 

Dâng lễ cúng dường chư Thiên: Offering merit to the deities. 

Dâng lễ cúng dường chư Tăng Ni: Offerings to monks and nuns. 

Trả thuế và lệ phí nhà nước đúng kỳ hạn: Payment of state taxes and dues ¡n time. 


(IX)Năm Đề Nghị Của Đúc Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả tại gia: Five practical 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


suggestions given by the Buddha will be beneficial to Laypeople: 

Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận 
làm trở ngại thì nên tạo tâm từ: Harbouring a good thought opposite to the encroaching 
one, e.ø., loving-kindness In the case of hatred. 

Suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội 
lỗi, sát nhân, vân vân...: Reflecting upon possible evil consequences, e.g., anger 
sometimes results in murder 

Không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy: Simple neglect or becoming wholly 
Inattentive to them. 

Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, 
và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu: Tracing the 
cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and thus forgetting them In 
the retrospectfive process. 

Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất: Direct physical force. 


(P) Những Lời Phật Dạy cho Người Nữ Tại Gia 
Buddha°s Teachings for Lay Women 


() Ngũ Chướng Của Nữ Nhân: Theo phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa, người nữ có năm 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 


chướng ngạiI—According to the Lotus Sutra, Devadatta Chapter, there are five hindrances 
or obstacles of women: 

Chẳng được làm Phạm Thiên Vương: Inability to become Brahma-kings. 

Chẳng được làm Đế Thích: Inability to become Indras. 

Chẳng được làm Ma Vương: Inability to become Mara-kings. 

Chẳng được làm Chuyển Luân Vương: Inability to become Cakravarti-kings. 

Chẳng được làm Phật: Inability to become Buddhas. Kỳ thật, một người mang thân nữ 
muốn thành Phật thì phải tu trong kiếp nây sao cho chuyển thành người nam trong kiếp 
lai sanh trước khi thành Phật —In fact, 1Ï a woman wants to become a Buddha, that person 
has to cultivate In this life so that in her next rebirth she can become a man. 


4892 


(H) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại 


D 


2) 
3) 
4 
5) 


6) 
? 
8) 


Và Cảnh Giới Tương Lai: Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho Visakha nghe 
về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên—In Gradual Sayings, the Buddha 
commented to Visakha the eight qualities in a woman that tend to wealth and happIness 
In this world and in the next world: 

Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc: Herein, Visakha, 
a woman 1s capable at her work. 

Có khả năng điều khiển người làm: A woman ¡s capable to manage the servants. 

Có lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng: In her ways she is lovely to her husband. 
Giữ gìn của cải trong nhà: She guards his wealth. 

Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin: Herein, 
Visakha, a woman 1s accomplished in trustful confidence. 

Thành công trong giới luật: Accomplished In virtue 

Thành công trong lòng quảng đại: Accomplished in charity. 

Thành công trong trí tuệ: Accomplished in wisdom. 


(HI)Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời: Trong 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập đến tám phẩm chất có thể giúp 
người nữ sanh lên các cảnh trờ—On various occasions, the Buddha mentioned to 
Visakha the eight qualities that make a woman seek birth in happy states; or she wIll be 
born again where lovely devas dwell. 

Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chìu chuộng chồng: Always active, and alert to 
cherish her husband. 

Dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc: Even though he is not the man who brings 
her every Joy. 

Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận: She 
offers slight, nor will a good wife, move to wrath her husband by some spifeful word. 

Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể: She reveres all whom her husband 
honour. 

Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm: For she 1s 
wIse, deft, nimble, up bedtimes. 

Tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc: She minds his 
wealth amid his folk at work. 

Nhã nhặn hiển hòa: Sweetly orders all. 

Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được: Who complies with her husband”s 
wish and wIll. 


(IV)Mười Điều người Cha nên dạy con Gái (Nghiêm Đường Huấn Nữ Thập Giáo): Trong 


Đức Phật và Phật Pháp, Đức Phật đã từng dạy rằng ngoài của hồi môn rất quan trọng, và 
những món trang sức quý giá, người cha khôn ngoan còn dạy con gái mười điều sau 
đây —In The Buddha and His Teaching, the Buddha taught: “The marriage festival was 
conducted on an elaborate scale. On the wedding day, in addition to a large dowry and an 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


4893 


exquiIsitely rich ornament, a wise father should also gave his daughter the following ten 
admonItIons: 

Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ: Người vợ không bao giờ nên nói xấu chồng và 
cha mẹ chồng với người ngoài. Cũng không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng mà 
thuật lại cho người ngoài, vì không có lửa nào tệ hại hơn lửa nầy——Do not carry outside 
the indoor fire. A wIfe should never speak Ill of her husband and parents-in-law to others. 
Neither should their shortcomings nor household quarrels be reported elsewhere, for 
there 1s no fire that may be compared to this fire. 

Không đem lửa ngoài ngõ vào nhà: Người vợ không nên nghe lời nói xấu của người 
khác. Người vợ không nên đem những lời phỉ báng nghe được từ hàng xóm, đem về kể 
lại và nói rằng: “Người nọ người kia đã nói xấu điều nầy hay điều khác.” Không có lửa 
nào tệ hại hơn lửa nầy——Do not take ¡nside the outdoor fire. A wife should not listen to 
the reports and storles of other households. In other words, a wife must not bring home 
the slander that she has heard by saying: “So and so said this or that unkind thíng about 
you.” There 1s no fire that may be compared to this fire. 

Chỉ cho những người biết cho lại: Đỗ trong nhà chỉ nên cho những người nào mượn rồi 
biết trả lại —Give only to those that wish to return the give. Things should be lent to those 
who do return borrowed articles. 

Không cho những người không biết cho lại: Không nên cho những người mượn đồ rồi giữ 
luôn chứ không chịu trả lại—Do not give to those that do not deserve the give. No article 
should be lent to those who do not return them (borrowcd articles). 

Đối với bà con bạn bè, thì phải cho cả hai, dù họ có biết trả lại hay không: Give both to 
kinsmen and frinds that give and do not g1ve. Ït 1s to say, poor kinsfolk and friends should 
be helped even If they do not repay. 

Ngồi một cách an vui: Phải ngồi đúng chỗ thích nghi. Khi thấy cha mẹ chồng đến phải 
đứng dậy để tỏ lòng kính trọng, chứ không được ngỗi—Sit happily. A wife should sit in a 
becoming way. Õn seeing her parents-in-law or her husband, she should stand up as a 
Sign of respect, and not remained seated. 

Ăn một cách an vui: Có nghĩa là trước khi ăn cơm phải coi có dọn đầy đủ cho cha mẹ 
chồng và chồng chưa. Cũng phải coi chừng người làm trong nhà, phẩi xem coi họ có được 
chăm sóc đây đủ không—Eat happily means that before partaking of her meals, a wife 
should first see that her parenfs-in-law and husband are served. She should also see that 
her servants are well cared for. 

Ngủ một cách an vui: Nghĩa là trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, bàn ghế. Cửa nẻo 
phải then gài cẩn thận. Phải xem coi những người làm trong nhà có làm đủ bổn phận của 
họ chưa, và cha mẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế thường người vợ phải thức khuya dậy 
sớm. Trừ khi nào ốm đau bệnh hoạn, không bao giờ ngủ ngày—Sleep happily means 
before sleeping, a wife should see that all doors are closed, furniture 1s safe, servants 
have performed their duties, and parents-in-law have retired. As a rule, a wife should rise 
early In the morning and, unless unwell, she should not sleep during the day. 

Coi chừng củi lửa: Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có việc với cha mẹ 
chồng và chồng phải nên hết sức thận trọng như phải thận trọng với lửa vậy——Tend the 
fire. Parents-in-law and husband should be regarded as flames of fire. One should deal 
carefully with them as one would deal with fire. 


4894 


10) Tôn trọng các vị trời trong nhà: Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị 
trời trong nhà. Nên nhớ Đức Phật thường nhắc đến cha mẹ chồng như những vị trời trong 
nhà—Honour the household divinities. Parents-in-law and husband should be regarded as 
divinitiles. lt is noteworthy that the Buddha himself refers to parents-in-law as divinifles 
deserving her respect. 


(V) Mười Một Điều Đúc Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người Vợ Trong Cuộc Sống Hôn 
Nhân: Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có mười một lời khuyên rất có giá trị 
cho những người con gái trước khi đi lấy chồng —In the Anguttara Nikaya, the Buddha 
has eleven valuable advices for girls on their role in their married life: 

I1) Không nên nuôi tư tưởng tội lỗi đối với chồng: Should not harbour evil thoughts against 
her husband. 

2) Không nên độc ác, thô bạo hay lấn át chồng: Should not be cruel, harsh or domineering. 

3) Không nên phung phí mà nên tằn tiện sống trong phạm vi lợi tức kiếm được: Should not 
be a spendthrift but should be economical and live within her means. 

4) Nên canh chừng và gìn giữ tài sản và của cải do người chồng vất vả kiếm được: Should 
zealously guard and save her husband”s property and hard-earned wealth. 

3) Luôn luôn đức hạnh và trong sạch trong tâm và hành động: Should always be virtuous 
and chaste in mind and action. 

6)_ Phải trung thành và không nuôi tư tưởng hay hành động ngoại tình nào: Should be faithful 
and harbour no thoughts of any adulterous acfs. 

7) Phải nên cẩn trọng về lời nói và lễ phép trong hành động: Should be refined in speech 
and polife in action. 

8) Phải nên tử tế, cần cù và siêng năng: Should be kind, industrious and hard-working. 

9) Phải nên quan tâm và từ bi với chồng và thái độ đối xử với chồng phải như người mẹ 
thương yêu và bảo vệ đứa con trai của mình: Should be thoughfful and compassionate 
towards her husband and her attitude should equate that of a mother loving and protecting 
her son. 

10) Phải nên nhữn nhăn và lễ độ: Should be modest and respectful. 

11) Phải nên trầm tĩnh, bình tĩnh và hiểu biết phục vụ không những như một người vợ mà 
cũng như người bạn và người cố vấn cho chồng khi cần thiết: Should be cool, calm and 
understanding serving not only as a wife but also as a friend and adviser to her husband 
when the need arises. 


(VDMười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian 
Nầy Và Trong Cảnh Giới Kế Tiếp: Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã để cập về mười 
một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới nầy và trong cảnh 
giới kế tiếp như sau-—In the Samyutta Nikaya Sutta, the Buddha mentioned about eleven 
virtues that would conduce towards the well-being of women both in this world and in the 
next as follows: 

1) Đạo tâm nhiệt thành: Saddho (p)—Religious devotion. 

2) Biết hổ thẹn và kinh vì tội lỗi: Hirima-ottapi (p) 

3) Không buông lung phóng túng theo chiều hướng độc hiểm, thù oán và sân hận: 


A sense of shame and fear of evil deds. 





Akkodhanao-anupanahi (p)—Not disposed towards malice, animosity, and anger. 


4) 
5) 


6) 
? 
8) 


3) 


4895 


Không ganh ty: AnissukI (p)—Not Jealous. 

Không keo kiết bổn xẻn mà quảng đại rộng rãi: Amacchari (p)} —Not niggardly or stingy, 
but large hearted or generosity. 

Đức hạnh trong sạch: Anaticari (p)—Pure 1n conduct. 

Sống đạo đức và thích hợp với thuần phong mỹ tục: Silava (p)—Virtuous and moral. 

Trau đổi học vấn và kiến thức thâm sâu: Bahussuto (p)—Learned and steeped ¡in 
knowledge. 

Hãng say và nhiệt thành: Araddhaviriyo (p)—Arden and zealous. 


10) Cảnh giác và lanh lẹ: Upatthita-sati (p)—Mentally alert and nimble. 
11) Sáng suốt và khôn ngoan: Pannava (p)—Wise and sagacious. 


1) 


2) 


3) 


(Q) Những Lời Phật dạy liên quan đến Phật Tử Tại Gia 
The Buddha)*s Teachings that are related to the Laypeople 


Làm thế nào để luôn ở cạnh Như Lai?— How to stay on the site oƒ the Buddha?: Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn dậm, mà 
luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược 
lại, kể ở gần bên ta, tuy thường gặp mà không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng 
vẫn không chứng được đạo.”-—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 37, 
the Buddha said: “My disciples may be several thousands miles away from me but 1f they 
remember and practice my precepts, they wIll certainly obtain the fruits of the Way. Ôn 
the contrary, those who are by my side but do not follow my precepts, they may see me 
constantly but in the end they will not obtain the Way.” 

Lòng biết d—Gratitude: Lòng trì ơa—Lồng cảm kích—Đức Phật dạy: “Thi ân bất câu báo, 
còn cầu báo là thi ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn danh lợi.” Tuy nhiên, 
trong bất cứ xã hội nào, biết ơn là một đức tính quý báu, và người Phật tử nên luôn ghi nhớ lòng 
tốt và sự giúp đỡ của người khác. Dù Đức Phật bảo người bố thí đừng mong cầu được báo đáp, 
nhưng Ngài luôn xem sự biết ơn là một đại phúc, một phẩm hạnh cao tột mà Phật tử cần nên phát 
triển—The Buddha taught: “One should not wish to be repaid for good deeds. Doing good deeds 
with an Intention of getting repayment will lead to greed for fame and fortune.” However, In any 
SocIetfy, ørafiftude 1s a precilous virtue and Buddhists should always remember the kindness and 
assistance others have given you. Even though the Buddha asked the giver not to wIsh to be repaid 
for good deeds, He always considered gratitude to be a great blessing, an extremely high quality 
to develop for every Buddhist. 

Khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước chắc chắn sẽ ra đến biển— Floating pieces oƒ woods 
In the river will certaimnly reach the sea: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 27, 
Đức Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu 
không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại, 
và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu 
không bị tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta 
bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 
27, the Buddha said: “Those who follow the Way are like floating pieces of woods in the 
water flowing above the current, not touching either shore and that are not picked up by 


4) 


3) 


4896 


people, not intercepted by ghosfs or spirifs, not caught in whirlpools, and that which do not 
rot. I guarantee that these pieces of wood wIll certainly reach the sea. I guarantee that 
students of the Way who are not deluded by emotional desire nor bothered by myriad of 
devious things but who are vigorous 1m their culivation or development of the 
unconditioned will certainly attain the way.” 

Thân Tu Tâm Chẳng Tu— Body cultivates but the mind does not: Thân tu tâm chẳng tu 
nghĩa là có một số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để trở 
thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu tài, 
vân vân như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu nầy là hoàn toàn trái ngược với 
những lời giáo huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia— 
Body cultivates but mind does not meaning, there are people who have the appearance of 
true cultivators by becoming a monk or nun, but their minds are not determined to find 
enlightenment but instead they yearn for fame, notoriety, wealth, etc Just like everyone 1n 
the secular life. Thus, cultivating in this way 1s entirely contradictory to the Buddhaˆs 
teachings and one 1s better off remaining 1n the secular liíe and be a genuine lay 
Buddhist. 

Hiếu kính cha mẹ—Be ilal towards one?s parens: Hiếu kính mẹ cha không chỉ có 
nghĩa là không làm cho các người khổ đau phiền não, mà còn phải cố gắng làm cho các 
người được sung sướng hạnh phúc. Vì thế hiếu kính cha mẹ là phải tổ lòng từ bi với các 
người, không nhứt thiết là phải vâng lời trong mọi trường hợp. Hiếu kính cha mẹ cũng 
còn có nghĩa là cố gắng hướng dẫn cha mẹ đi trên con đường đạo đức. Đức Phật dạy khi 
mình hiếu kính mẹ cha cũng có nghĩa là mình hiếu kính với chúng sanh vạn loài, vì trong 
vòng sanh tử không gián đoạn, tất cả chúng sanh đã từng một thời là mẹ là cha của mình. 
Vì thế Đức Phật dạy: “Trước khi gia nhập Giáo đoàn, chư Tăng Ni nên quỳ lạy cha mẹ 
để tỏ lòng biết ơn một lần chót, rồi sau đó không bao giờ lạy các người nữa.”—Filial 
plety toward one”s parents means not only to avoid causing them pain, but also to strive to 
make them happy. To be filial, therefore, 1s to have loving-kindness and compassion 
towards our parents, not necessarily to obey them In any circumstances. Filial piety also 
means to strive fo guide our parents to tread on the virtuous way. The Buddha taught 
when one Is filial towards one”s parents, 1t is the same as one has compassion for all 
sentient beings for In the uninterrupted cycle of birth and death, beings had been one”s 
parents at some time in the past. Thus, the Buddha taught: “Before Joining the Order, 
monks and nuns should bow down before their parents one last time 1n gratitude, and then 
never again.” 


6)_ Hạnh kiểm thích hợp (của một người con Phật)— Appropriate conduct: Làm một phật tử 


thuần thành, bạn phải có hạnh kiểm thích hợp của một người con Phật chơn thuần. Bạn 
phải luôn hành xử theo những lời Phật dạy. Làm được như vậy chẳng những bạn trở 
thành một con người cao thượng, đạt được hạnh phúc ngay trong đời này, mà còn có thể 
bạn sẽ rời khỏi cõi này không chút sợ sệt vì bạn không phạm phải lỗi lầm nào——To be a 
good Buddhist, you should have an appropriate conduct of a real Buddhist. You should 
always conduct yourself according to the Buddhaˆs teachings. To achieve these, you wIll 
not only become a noble man and attain happiness In this very life, but you will also be 
able to leave this world without fear for you have commifted no sins. 


4897 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-NINE 


Quy-Y Tam Bảo 
To Take Refuge or to Turn and RÑely on 
To believe in Buddhisin 


(A) Tổng quan Về Quy-Y Tam Bảo—An Overview 0ƒ Taking Refuge on the Three Gems 

(I)_ Quy Y là về nương nơi ba ngôi Tam Bảo— To take refuge in the Triratna. 

(II) Ba trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác—Three oŸ the most importanf 
entrances to the gredt enlightenmer. 


(B) Ý nghĩa của Quy-Y Tam Bảo— The meanings 0ƒ Taking Refuge on the Three Geims 

(I)_ Ý nghĩa của Quy-Y Tam Bảo— The meanings oƒ Taking Refuge on the Three Gems: 

(H) Nguyện Về Nương Phật Pháp Tăng— Vow to Take Refuge in the Buddha-Dharma-Sangha. 
(HI)Ngũ Chúng Tam Quy— Five stages 0ƒ taking reƒuge. 


(C) Nghĩ thức Quy-Y— The Buddhist Iniiation Cereimony 
(_ Quy-Y với vị Thầy giới đức trang nghiêm— Take refuge with a virtuous monÄ. 
(H) Nghỉ thức quy-y— The Buddhist lInitiafion Ceremony. 


(D) Lý do tại sao phải Quy-Y Tam Bảo— Reasons for Taking Refuge in the Three Gems 

(l)_ Lý do tại sao phải quy-y Tam Bảo—Reasons for taking refuge in the Three Gems: 

(H) Tam Quy-Y là Ba Cửa Ngỏ vào Đại Giác— Three Emirances to the Great EnlightenmeI1. 
(HI)Những lợi lạc của sự Quy-Y Tam bảo— Benefits oƒ taking refuge 


(E) Quy-Y Tam Bảo theo Trường Phái Mật Tông— Taking Refuge in the Triple Gem in 
Secref Secfs 

(I) Tổng quan về Quy-Y Tam Bảo theo trường phái Mật tông—An overview oƒ Taking refuge 
in the Triple Gem in Secref SecfS. 

(H) Taking Refuge im the Triple Gem—Quy-Y Tam Bảo. 

(II)Bách Thiên Chư Phật tại Cực Lạc Quốc—Hundred Thousand Buddhas in the Pure Land. 


(F) Những định nghĩa khác liên quan đến Quy-Y—Other defimitions that are related to the 
Taking Refuge 


(G) Vô Tướng Tam Quy Y Giới— Markless triple refuge 


(H) Quy-Y sai lạc— False refuge 


4698 


(D Tự Tâm Quy Y Tự Tánh—Own Mind Takes Refuge with Qwn Se|ƒ-Nature 

(I) Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Chương Sáu, Lục Tổ Huệ Năng dạy —lIn the Dharma Jewel 
Platform Sutra, Chapter Six, the Sixth Partriarch taughi. 

(H) Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện— To take reƒfuge is to rid your unwholesome 
mìnd. 


(J) Những lời Phật dạy về Quy-Y trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on Taking 
Refuge im the Dharmapada Sufra 


4899 


(A) Tổng quan Về Quy-Y Tam Bảo 
An Overview 0ƒ Taking Reƒuge on the Three ŒGems 


()D Quy Y Tam Bảo là Ba trong những cửa ngõ quan trọng ẩi vào đại giác— The three 


l) 


a) 


b) 


c) 


2) 


Refuges are three gƒ the most mportant entrances to the great enlightenment: 

Người Phật tử mà không quy y Tam Bảo sẽ có nhiều vấn để trở ngại cho sự tiến bộ trong 
tu tập—There are several problems for a Buddhist who does not take refuge 1n the Three 
Gems. 

Không có dịp thân cận chư Tăng (Tăng Bảo) để được chỉ dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường 
dạy, “không quy y Tăng dễ đọa súc sanh.” Không quy-y Tăng chúng ta không có gương 
hạnh lành để bắt chước, cũng như không có ai đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, 
nên si mê phát khởi, mà si mê là một trong những nhân chính đưa ta tái sanh vào cõi súc 
sanh: There 1s no chance to meet the Sangha for guidance. Buddhist sutras always say, “If 
one does not take refuge In the Sangha, 1t s easler to be reborn Into the animal kingdom.” 
Not taking refuge In the Sangha means that there 1s no good example for one to follow. If 
there 1s no one who can show us the right path to cultivate all good and eliminate all-evil, 
then Ignorance arIses, and Ignorance 1s one of the main causes of rebirth In the animal 
realms. 

Không có địp thân cận Pháp để tìm hiểu và phân biệt chánh tà chân ngụy. Do đó tham 
dục dấy lên, mà tham dục là một trong những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Vì 
thế mà kinh Phật luôn dạy, “không quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ”: There ¡s no chance to 
study Dharma 1n order to distinguish right from wrong, good from bad. Thus desire 
appears, and desire 1s one of the main causes of rebirth in the hungry ghost. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1f one does not take refuge 1n the Dharma, 1f”s easler to be 
reborn In the hungry ghost realms.” 

Không được dịp thân cận với chư Phật chẳng những không cảm được hồng ân của quý 
ngài, mà không có dịp bắt chước đức từ bi của các Ngài. Do đó sân hận ngày một tăng, 
mà sân hận là một trong những nguyên nhân chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật 
luôn dạy, “không quy y Phật dễ bị đọa địa ngục”: There ¡is not any chance (to get 
blessings from Buddhas, nor chance to Imitate the compassion of the Buddhas. Thus, 
anger Increased, and anger Is one of the main causes of the rebirth In hell. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1 one does not take refuge in Buddha, 1t s easler to be 
reborn in hell. 

Muốn quy y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên tìm đến một vị thầy tu hành giới đức 
trang nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước điện Phật: To take refuge ¡n the Triratna, 
a Buddhist must first find a virtuous monk who has seriously observed precepts and has 
profound knowledge to represent the Sangha In performing an ordination ceremony. 


(II) Quy Y là về nương nơi ba ngôi Tam Bảo— To take reƒfuge in the Triratna: Quy Y Tam 


Bảo là tin vào Phật giáo và về nương nơi ba ngôi Tam Bảo. Được nhận làm đệ tử tại gia 
sau nghi thức sám hối và lập lại những lời một vị Tăng về quy y—An admission of a lay 
disciple, after recantation of his previous wrong belief and sincere repetition to the abbot 
or monk of the Three Refuges. 


Ù 


2) 


3) 


q) 
l) 


2) 


4900 


Quy y Phật vị đạo sư vô thượng: Take refuge In the Buddha as a supreme teacher—Tự 
quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy): To 
the Buddha, I return to rely, vowing that all living beings understand the great way 
profoundly, and bring forth the bodhi mind (1 bow). 

Quy y Pháp thần y lương dược: Take refuge in the Dharma as the best medicine ¡n life— 
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy): 
To the Dharma, I return and rely, vowing that all living beings deeply enter the sutra 
treasury, and have wIsdom like the sea (1 bow). 

Quy y Tăng đệ tử tuyệt vời của Phật: Take refuge ¡n the Sangha, wonderful Buddha's 
disciples—Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô 
ngại: To the Sangha, I return and rely, vowing that all living beings form together a great 
assembly, one and all in harmony without obstructions(1 bow). 

Trong lúc lắng nghe ba pháp quy-y thì lòng mình phải nhất tâm hướng về Tam Bảo và 
tha thiết phát nguyện giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không biến 
đổi—When listening to the three refuges, Buddhists should have the full intention of 
keeping them for life; even when life 1s hardship, never change the mind. 


(B) Ý nghĩa của Quy-Y Tam Bảo 
The meanings 0ƒ Taking Refuge on the Three Gems 


Ý nghĩa của Quy-Y Tam Bảo— The meanings oƒ Taking Refuge on the Three Gems: 

Về nương với Phật, Pháp, Tăng. Người thành tâm quy y Tam Bảo sẽ không còn sa vào 
các đường dữ nữa. Hết kiếp người sẽ được sanh vào các cõi trời—To take refuge in the 
Triratna, or to commit oneself to the Triratna, 1.e. Buddha, Dharma, Sangha (Buddha, his 
Truth, and his Order)—To trust the Triratna (Buddha—Dharma—Sangha)—Those who 
sincerely take refuge in Buddha, Dharma and Sangha shall not go to the woeful realm. 
After casting human life away, they wIll fiII the world of heaven. 

Đã là Phật tử thì phải quy-y ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nghĩa là cung kính nương 
về với Phật, tu theo giáo pháp của Ngài, cũng như tôn kính Tăng Già. Phật tử thệ nguyện 
không quy y thiên thần quỷ vật, không thờ tà giáo, không theo tổn hữu, ác đẳng. Quy y là 
trở về nương tựa. Có nhiều loại nương tựa. Khi con người cảm thấy bất hạnh, họ tìm đến 
bạn bè; khi âu lo kinh sợ họ tìm về nương nơi những niềm hy vọng ảo huyền, những niềm 
tin vô căn cứ; khi lâm chung họ tìm nương tựa trong sự tin tưởng vào cảnh trời vĩnh cửu. 
Đức Phật dạy, không chỗ nào trong những nơi ấy là những nơi nương tựa thật sự cung ứng 
cho ta trạng thái thoải mái và châu toàn thật sự. Đối với người Phật tử thì chuyện quy-y 
Tam Bảo là chuyện cần thiết. Lễ quy-y tuy là một hình thức tổ chức đơn giản, nhưng rất 
quan trọng đối với Phật tử, vì đây chính là bước đầu tiên trên đường tu học để tiến về 
hướng giải thoát và giác ngộ. Đây cũng là cơ hội đầu tiên cho Phật tử nguyện tinh tấn giữ 
ngũ giới, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tu tâm, dưỡng tánh, quyết tâm theo dấu chân 
Phật để tự giúp mình ra khỏi sanh tử luân hỗ—Any Buddhist follower must attend an 
1niflation ceremony with the Three Gems, Buddha, Dharma, and Sangha, 1.e., he or she 
must venerate the Buddha, follow his teachings, and respect all his ordained disciples. 


4901 


Buddhists swear to avoid deitles and demons, pagans, and evil religIous groups. A refuge 
1s a place where people go when they are distressed or when they need safety and 
security. There are many types of refuse. When people are unhappy, they take refuge 
with therr friends; when they are worried and frightened they might take refuge In false 
hope and beliefs. As they approach death, they might take refuge in the belief of an 
eternal heaven. But, as the Buddha says, none of these are true refuges because they do 
not give comfort and security based on reality. Taking refuge in the Three Gems 1s 
necessary for any Buddhists. It should be noted that the Initiation ceremony, though 
simple, 1s the most Important event for any Buddhist disciple, since 1t 1s his first step on 
the way toward liberation and 1llumination. This 1s also the first opportunity for a disciple 
to vow to diligently observe the five precepts, to become a vegetarian, to recite Buddhist 
sufras, to cultivate his own mind, to nurture himself with good deeds, and to follow the 
Buddha's footsteps toward his own enlightenmert. 


(II Nguyện Về Nương Phật Pháp Tăng—Vow to Take Refuge in the Buddha-Dharma- 


Ù 


2) 


Sangha: Saranam (p). 
Ngữ căn “Sr” trong tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) hoặc “Sara” trong tiếng Nam Phạn (Pali) 
có nghĩa là di chuyển hay đi tới, như vậy “Saranam” diễn tả sự chuyển động, hoặc người 
ấy đi đến trước hay cùng đi đến với người khác. Như vậy câu “Gachchàmi Buddham 
Saranam” có nghĩa là “Tôi đi đến với Đức Phật như bậc hướng dẫn cho tôi.”——The root 
“Sr” in Sanskrit, or “Sara” 1n Pali means to move, to go; so that “Saranam” would denote 
a moving, or he that which goes before or with another. Thus, the sentence “Gachchàmi 
Buddham Saranam” means “I go to Buddha as my Guide” 
Về nương nơi ba ngôi Tam Bảo hay ba ngôi cao quý. Trong Phật giáo, một nơi để về 
nương là nơi mà người ta có thể tựa vào đó để có sự hỗ trợ và dẫn dắt, chứ không phải là 
chạy vào đó để trốn hay ẩn náu. Trong hầu hết các truyền thống Phật giáo, “về nương” 
hay “tam quy y” hay “Tam Bảo”: Phật, Pháp, Tăng được xem như là một hành động chủ 
yếu để trở thành Phật tử. Quy y là công nhận rằng mình cần sự trợ giúp và hướng dẫn, và 
quyết định đi theo con đường của Phật giáo. Đức Phật là vị đã sáng lập một cách thành 
công con đường đi đến giải thoát, và Ngài đã dạy cho người khác về giáo pháp của Ngài. 
Tăng già là cộng đồng Tăng lữ sống trong tự viện, gồm những người đã cống hiến đời 
mình để tu tập và hoằng hóa, và cũng là nguồn giáo huấn và mẫu mực cho người tại gia. 
Lời nguyện tiêu chuẩn của Tam Quy-Y là: 

“Con nguyện quy-y Phật 

Con nguyện quy-y Pháp 

Con nguyện quy-y Tăng.” 
Ba câu nầy có nghĩa là “Con nguyện quy-y Phật, Pháp, Tăng như những người diệt trừ 
các điều sợ hãi của tôi, trước hết bằng lời dạy của Đức Phật, kế thứ bằng chân lý rõ ràng 
của giáo pháp, và cuối cùng bằng sự gương mẫu và giới đức của chư Tăng—Take refuge 
1n the three Precious Ones, or the Three Refuges. In Buddhism, a refuge 1s something on 
which one can rely for support and guidance, not In a sense of fleeing back or a place of 
shelter. In most Buddhist traditions, “going for refuge” In the “three refuges” or “three 
Jewels”: Buddha, Dharma, and Sangha, 1s considered to be the central act that establishes 
a person as a Buddhist. Going for refuge 1s an acknowledgment that one requires aid and 


4902 


Instruction and that one has decided that one 1s committed to following the Buddhsst path. 
The Buddha 1s one who has successfully found the path to liberation, and he teaches 1t to 
others through his Instructions on dharma. The Sangha, or monastic communIty, consIsfs 
of people who have dedicated therr lives to this practice and teaching, and so are a source 
OÝ Instruction and role models for laypeople. The standard refuge prayer 1s: 

“I go for refuge in the Buddha. 

I go for refuge in the Dharma 

I go for refuge In the Sangha.” 
These three phrases mean: “I go to Buddha, the Law, and the Order, as the destroyers of 
my fears, the first by the Buddha”s teachings, the second by the truth of His teachings, 
and the third by good examples and virtues of the Sangha. 


(HUNgñ Chúng Tam Quy— Five sfages 0ƒ taking refuge: There are five stages of taking 
refuses——Năm giai đoạn quy y: 

(A) 

1) Quy Y Phật: Take refuge In the Buddha. 

2) Quy Y Pháp: Take refuge In the Dharma. 

3) Quy Y Tăng: Take refuge In the Sangha. 

4_ Quy Y Bát giới: Take refuge in the eight commandments. 

3) Quy Y Thập giới: Take refuge In the Ten commandments. 

(B) Năm loại quy y Tam Bảo, hay năm cách tin tưởng vào Tam Bảo, được những bậc sau đây 
trì giữ— The five modes oƒ trisarana, or ƒormulas öoƒ trust in the Triratma, taken by those 
who: 

I) Phiên tà: Tránh xa nẻo tà—Turn from heresy. 

2) Trì ngũ giới: Take the five commandmenirs. 

3) Trì bát giới: Take the eight commandments. 

4) Trì Thập giới: Take the ten commandments. 

53) Trì cụ túc giới: Take the complete commandments. 


(C) Nghĩ thức Quy-Y 
The Buddhist Iniiation Ceremony 


(D Quy-Y với vị Thầy giới đức trang nghiêm— Take refuge with a virtuous monk: Muốn quy 
y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên tìm đến một vị thầy tu hành giới đức trang 
nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước điện Phật: To take refuge in the Triratna, a 
Buddhist must first find a virtuous monk who has seriously observed precepts and has 
profound knowledge to represent the Sangha In performing an ordination ceremony. 


(H) Nghỉ thức quy-y— The Buddhist Iniiation Ceremony: 

I) Khung cảnh lễ quy-y—The place for the Buddhist Initiation Ceremony: Nghi thức quy-y 
nên tổ chức đơn giản, tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi. Tuy nhiên, khung cảnh lễ cần phải 
trang nghiêm, trên là điện Phật, dưới có Thầy chứng tri, chung quanh có sự hộ niệm của 


2) 


3) 


a) 


b) 


c) 


4) 


a) 


b) 


c) 


+ 


4903 


chư Tăng ni, các Phật tử khác, và thân bằng quyến thuộc: The initiation ceremony must 
be simple, depend on the situation of each place. However, 1t must be solemn. It is led by 
Buddhist Master who would grace 1t by standing before the altar decorated with the 
Buddha”s portrait, with the assistance of other monks and nuns, relatives, and friends. 

Về phần bản thân của vị Phật tử quy-y cần phải trong sạch, quần áo chỉnh tể mà giản dị: 
As for the Initiated, he must be clean and correctly dressed. 

LỄ quy-y—The Buddhist Initiation Ceremony: Đến giờ quy-y, theo sự hướng dẫn của 
Thầy truyền trao quy-giới, phát nguyện tâm thành, ba lần sám hối cho ba nghiệp được 
thanh tịnh—Under the guidance of the Master, he must recite three times the penance 
verses in order to cleanse his karmas. 

Đệ tử xin suốt đời quy-y Phật, nguyện không quy-y Thiên thần, quỷ vật: As a Buddhist 
disciple, Ï swear to follow in Buddha's footsteps during my lifetime, not in any god, deity 
or demon. 

Đệ tử xin suốt đời quy-y Pháp, nguyện không quy-y ngoại đạo tà giáo: As a Buddhist 
disciple, Ï swear to perform Buddhist Dharma during my lifetime, not pagan, heretic 
beliefs or practices. 

Đệ tử xin quy-y Tăng, nguyện không quy-y tổn hữu ác đẳng: As a Buddhist disciple, I 
swear to listen to the Sangha during my lifetime, not evIil religIous øroups. 

Đức Phật đã nói, “Fa là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành.” Ý nói trong chính 
chúng ta tiềm ẩn Phật tánh chưa được xuất hiện, nên khi ta đã quy-y Tam Bảo bên ngoài, 
chúng ta cũng phải quy-y Tam Bảo trong tâm của chúng ta, vì vậy chúng ta phải nguyện: 
The Buddha had said: “I am a realized Buddha, you will be the Buddha to be realized,” 
meaning that we all have a Buddha-nature from within. Therefore, after having taken the 
Imtiation with the Three Gems, we must repeat the above vows, addressing this time the 
inner Buddha, Dharma, and Sangha. 

Đệ tử nguyện xin tự quy-y Phật (nghĩa là Phật trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï vow 
to take refuge ¡n the inner Buddha—Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải 
đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)—To the Buddha, I return to rely, vowing that all 
living beings understand the great way profoundly, and bring forth the bodhi mind (1 
bow). 

Đệ tử nguyện xin tự quy-y Pháp (nghĩa là Pháp trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï vow 
to take refuge In the inner Dharma—Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm 
nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy)——To the Dharma, I return and rely, vowing that all 
living beings deeply enter the sutra treasury, and have wisdom like the sea (1 bow). 

Đệ tử nguyện xin tự quy-y Tăng (nghĩa là Tăng trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï vow 
to take refuge ¡n the inner Sangha—Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý 
đại chúng, nhứt thiết vô ngại—To the Sangha, I return and rely, vowing that all living 
beings form together a great assembly, one and all in harmony without obstructions(1 
bow). 

Trong lúc lắng nghe ba pháp quy-y thì lòng mình phải nhất tâm hướng về Tam Bảo và tha 
thiết phát nguyện giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không biến đổi: 
When listening to the three refuges, Buddhists should have the full intention of keeping 
them for life; even when life 1s hardship, never change the mind. 


4904 


(D) Lý do tại sao phải Quy-Y Tam Bảo 
Reasons ƒor Taking Reƒfuge in the Three Gerns 


(D Lý do tại sao phải quy-y Tam Bảo—Reasons ƒor taking reƒfuge in the Three Gems: SŠee 
Chapter 159 (A). 

(l Tam Quy-Y là Ba Cửa Ngô vào Đại Giác—Three Entrances to the Great 
Enliighternenf: Sec Chapter 159 (A). 

(H1)Những lợi lạc của sự Quy-Y Tam bảo— Benefifs oƒ taking refuge: 

1) Đạo Phật đã ban cho các dân tộc mà nó đi qua những đức hạnh cao cả nhất của con 
người — Buddhism has indeed proved to be the genuine article and has given those people 
where it has come the highest right conduct for a human being—Nếp sống hòa nhã, lịch 
sự và chánh trực của người Phật tử trên khắp thế giới cho thấy rằng đạo Phật thực sự đã 
chứng minh là chân thật. Chính đạo Phật đã ban cho các dân tộc mà nó đi qua những đức 
hạnh cao cả nhất của con người. Nếu hạnh phúc là hậu quả của tư tưởng, ngôn ngữ và 
hành động tốt đẹp thì quả thật những Phật tử thuần thành đã tìm ra bí quyết của cuộc 
sống chân chánh. Mà thật vậy, có bao giờ chúng ta thấy hạnh phúc thật sự phát sanh từ 
những hành động sai lầm hay có bao giờ chúng ta gieo nhân xấu mà hái được quả tươi 
đẹp đâu. Đi xa hơn chút nữa, có ai trong chúng ta có thể thoát khỏi định luật vô thường 
hay chạy ra ngoài vòng khổ đau phiền não đâu—The gentle, courtesy and upright lives 
of the Buddhists from all over the world show that Buddhism has indeed proved to be the 
genuine article and has given those people where it has come the highest right conduct 
for a human being. If happiness 1s the result of good thoughts, words and actions; then 
indeed devout Buddhists have found the secred of right living. In fact, have we ever 
found true happiness resulting from wrong thinking and wrong doing, or can we ever Sow 
evil cause and reap sweet fruits? Furthermore, Can any of us escape from the Law of 
Change or run away from the sufferings and afflictions? 

2) Lợi Ích của sự quy y chân thật— The Benefits oƒ a true refage: Phật tử chân thuần, nhất là 
những Phật tử tại gia nên cố gắng am tường Tứ Diệu Đế (see Chapter 20), vì nếu sự hiểu 
biết về tứ diệu đế càng nhiều và càng rõ thì chúng ta sẽ có được sự kính ngưỡng vô biên 
đến với Phật, với Pháp, và với những Thánh đệ tử của Ngài. Đương niên ai trong chúng 
ta cũng kính ngưỡng Đức Phật, nhưng chúng ta cũng phải có được sự kính ngưỡng sâu xa 
đối với chánh pháp vì chánh pháp là đối tượng chân thật của sự quy y. Sau thời không có 
Phật, thì chính Giáo Pháp của Ngài là ngọn hải đăng giúp chúng ta tu tập giải thoát. Sự 
quy-y không chỉ diễn ra trong cái ngày mà chúng ta làm lễ quy-y, hay chỉ diễn ra trong 
vòng vài ba ngày, hay vài ba năm, nó chẳng những là một tiến trình của cả một đời nây, 
mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp về sau nầy nữa—Devout Buddhists, especially 
laypeople, should try to understand the Four Noble Truths because the more we have the 
understanding of the Four Noble Truths, the more we respect the Buddha, the Dharma, 
and the Sacred Disciples of the Buddha. Of course we all respect the Buddha, but all of us 
should gan a profound admiration for the Dharma too for at the time we do not have the 
Buddha, the Dharma 1s the true refuge for us, the lighthouse that guide us In our path of 


3) 


a) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


Œ) 


4905 


cultivation towards liberation. The process of “Faking refuge” 1s not a process that 
happens on the day of the ceremony of “[aking refuge”, or take place within Jjust a few 
days, or a few years. It takes place not only In this very life, but also for many many 
aeons in the future. 

Những lợi lạc khác khi chúng ta trở thành Phật tử và quy-y Tam Bảo— Other benefits oƒ 
taking refuge: 

Chúng ta trở thành một người có thọ giới: We become a Buddhist. 

Chúng ta có thể tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước: We can 
destroy all previously accumulated karma. 

Chúng ta sẽ dễ dàng tích lũy một số công đức có lợi trong việc tu tập: We will easily 
accumulate a huge amount of merIt. 

Chúng ta ít bị phiền nhiễu vì những hành vi tác hại của người khác: We will seldom be 
bothered by the harmful actions of others. 

Chúng ta sẽ không rơi vào đọa xứ: We wIll not fall to the lower realms. 

Chúng ta sẽ không khó khăn thành tựu những mục tiêu tu tập của mình: We will 
effortlessly achieve our goal in the path of cultivation. 

Con đường giác ngộ sẽ đến với chúng ta, vấn để chỉ còn là thời gian và mức độ tu tập mà 
thôi: It is a matter of time, we wIll soon be enlightened. 


(E) Quy-Y Tam Bảo theo Trường Phái Mật Tông 
Taking Reƒfuge in the Triple Gem In Secret Secfs 


Tổng quan về Quy-Y Tam Bảo theo trường phái Mật tông—An overview oƒ Taking 
reƒfuge im the Triple Gem in Secref Secfs: Quy-Y Tam Bảo cho trường phái Mật tông, theo 
Ngài Ban Thiển Lạt Ma đời thứ nhất biên soạn—Take refuge ¡in the Triple Gem for Secret Sects 
(composed by the first Tibetan Panchen Lama). 


(I) Taking Refuge in the Triple Gem—Quy-Y Tam Bảo: 


]) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


9) 


Trong niềm đại hỷ lạc, đệ tử biến thành Đức Phật Bổn Sư: With great bless, Ï arise as my Guru 
Yidam. 

Từ thân con trong suốt, vô lượng ánh hào quang tỏa rạng mười phương: From my clear body 
masses of light rays diffuse Info the ten directions. 

Chú nguyện hộ trì chốn này cùng mọi chúng sanh nơi đây: Blessing the world and all sentient 
beings. 

All becomes perfectly arrayed with only extremely pure qualities: Tất cả biến thành toàn hảo và 
chỉ mang những phẩm hạnh cực kỳ thanh tịnh. 

Từ trạng thái của tâm thức siêu việt và đức hạnh: From the state of an exalted and virtuous mind. 
Đệ tử cùng vô lượng chúng sanh đã từng là mẹ của đệ tử: I and all infinite, old mother sentient 
beings. 

Từ bây giờ cho đến khi Giác Ngộ: From this moment until our supreme enlightenment. 

Chúng con nguyện xin quy-y Đức Bổn Sư và Tam Bảo: We vow to go for refuge to the Gurus and 
the Three Precious Gems. 

Đệ tử xin đảnh lễ Đức Bổn Sư: Homage to the Guru (Namo Gurubhya). 


10) Đệ tử xin đảnh lễ Đức Phật: Homage to the Buddha (Namo Buddhaya). 


4906 


11) Đệ tử xin đẳnh lễ Pháp: Homage to the Dharma (Namo Dharmaya). 

12) Đệ tử xin đảnh lễ Tăng Già (ba lần): Homage to the Sangha (Namo Sanghaya three times). 

13) Vì tất cả chúng sanh mẹ: For the sake of all mother sentient beings. 

14) Đệ tử xin hóa thành Đức Phật Bổn Sư: I shall become my Guru Deity. 

15) Và xin nguyện dẫn dắt mọi chúng sanh đạt đến Giác Ngộ tối thượng của Đức Phật Bổn Sư (ba 
lần): And place all sentient beings in the supreme state of a Guru Deity (three times). 

16) Vì tất cả các chúng sanh mẹ, đệ tử xin nguyện nhanh chóng đạt đến Giác Ngộ tối thượng của Đức 
Phật Bổn Sư ngay trong kiếp này (ba lần): For the sake of all mother sentient beings, I shall 
quickly atfain supreme state of a Guru Detty In this very life (three times). 

17) Đệ tử xin nguyện giải thoát mọi chúng sanh mẹ khỏi khổ đau và dẫn dắt họ đến cõi Cực Lạc của 
Phật quốc (ba lần): I shall free all mother sentient beings from suffering and place them in the 
great bliss of Buddhahood (three times). 

18) Vì mục đích này, đệ tử xin nguyện tu tập pháp môn thâm diệu Du Già Đức Phật Bổn Sư (ba lần): 
Therefore, I shall now practice the profound path of Guru-Y1idam yoga (three times). 

19) Om-Ah-Hum (ba lần): Om-Ah-Hum (three times). 

20) Mây thanh tịnh cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật. Duyên hợp chúng con lại với Đức Bổn 

Sư, quán tưởng cúng dường tràn ngập tận cùng hư không, đất và trời, trải rộng khắp cùng, tột cùng 

bất khả tư nghì: Pure clouds of outer, inner and secret offerings. Fearsome items and objects to 

bond us closely and fields of vision pervade the reaches of space, earth and sky spreading out 
1nconcerIvably. 

Tinh túy chính là Kim Cang Bồ Đề Giác Ngộ, hiển bày bằng sự cúng dường bên trong và các 

phẩm vật cúng dường cốt để phát sinh tối thượng Kim Cang Bồ Đề Giác Ngộ của Tánh không và 

Hỷ lạc. Đó cũng là niềm hỷ lạc mà lục căn an trụ: In essence wisdom-knowledge in aspect inner 

offerings and various offerings obJecfs as enjoyments of the six senses they function to øenerate 

the special wisdom-knowledge of bliss and voidness. 


21 


`~ 


(HI)Bách Thiên Chư Phật tại Cực Lạc Quốc—Hundred Thousand Buddhas in the Pure 
Land: 

I) Đệ tử xin quy-y Tam Bảo và xin nguyện giải thoát mọi chúng sanh hữu tình. Đệ tử xin phát 
nguyện hành trì đạt Giác Ngộ (ba lần): I take safe direction from the Three Precious Gems; I shall 
liberate every limited being. I reaffirm and correct my bodhicitta aim (three times). 

2) Xin cho toàn cõi mười phương trên trái đất này thành thanh tịnh, không có cả một hạt sạn. Trơn tru 
như lòng bàn tay trẻ thơ. Sáng bóng tự nhiên như phiến đá đã mài nhẵn: May the surface of the 
land In every direction be pure, without even a pebble. As smooth as the palm of a child”s hand; 
naturally polished, as 1s a beryl gem. 

3) Xin cho mọi nơi đều tràn ngập phẩm vật cúng dường của chư nhân thiên, trước mặt đệ tử và trong 
niềm quán tưởng như đám mây tuyệt trần cúng dường Đức Phổ Hiển Bồ Tát: May divine and 
human objects of offering actually arrayed and those envisioned as peerless clouds of 
Samantabhadra offerings. 

4) Từ trái tm của Đức Hộ Pháp Bách Thiên Chư Phật tại Cực Lạc Quốc bay ra đám mây như khối 
sữa đặc trắng, tươi mát: From the heart of the Guardian of the hundreds of deities of Tusita, the 
Land of Joy, on the tip of a rain-bearing cloud resembling a mound of fresh, white curd. 

5) Bậc Toàn Trí Tống Lạt Ba, vị Pháp Vương, cùng các chư tôn đệ tử, con cầu xin người thị hiện ra 
ngay nơi đây. Hỡi Đức Bổn Sư Tôn Kính đang mỉm cười từ bi an lạc. Tọa trên ngai sư tử, nguyệt 
luân và nhật luân trong không gian trước mặt đệ tử: We request you alight and grace this site, 
King of the Dharma, Lozang-Dragpa, the omniscient, with the pair of your spiritual sons. Seated 
on lion-thrones, lotus, and moon 1n the sky before us, ennobling, impeccable gurus, we request you 
remain, with white smile of delight. 


4907 


6) Con cầu xin ngài thường trụ lại vô lượng a tăng kỳ kiếp để hoằng hóa đạo pháp. Và là Tối 
Thượng Phước Điển trong lòng tín tâm sùng kính của con: For hundreds of eons to further the 
teachings as the foremost fields for growing a posifive force for us with minds of belief in the facts. 

e Tâm thức của ngài mang trí huệ Toàn Giác Toàn Trí thấu hiểu mọi sự vật và tất cả mọi pháp: 
'Your minds have the Intellect that comprehends the full extent of what can be known. 

e Khẩu ngữ của Ngài truyền đạt giáo pháp, hóa thành đôi hoa tai của những bậc phú quí: Your 
speech, with its elegant explanations, becomes an adornmernt for the ears of those of øood fortune. 

e _ Thân ngài đẹp tỏa rạng hào quang lừng lẫy: Your bodies are radiantly handsome with glorious 
Tenown. 

7) Đệ tử xin đảnh lễ nơi ngài, chiêm ngưỡng, lắng nghe và tưởng nhớ đến ngài, người đã mang lại 
thật nhiều lợi lạc: We prostrate to you whom to behold, hear, or recall is worthwhile. 

8) Nước cúng dường, hoa đủ loại cúng dường hoan hỷ chư Phật. Hương trầm, đèn và nước thơm và 
vân vân: Refreshing offerings of water, assorted flowers, fragrant Incense, lights, scented water, 
and more. 

9) Một biển phẩm vật hiện hữu và quán tưởng như mây cúng dường: This ocean of clouds of 
offerinøs, actually arranged and imagined here. 

10) Đệ tử xin dâng lên ngài, bậc Tối Thượng Phước Điển: We present to you foremost fields for 
8ToWIng a positive force. 

11) Tất cả mọi nghiệp ác từ thân khẩu ý mà con đã tích tụ từ vô thỉ vô lượng kiếp, và nhất là những 
tội vi phạm ba giới, đệ tử xin sám hối nhiều nữa với lòng thiết tha từ tận đáy lòng: Whatever 
destructive actions of body, speech and mind that we have committed, since beginninpless time, 
and especially the breaches of our three sets of vows, we openly admit, one by one, with fervent 
regret from our heart. 

12) Từ thâm sâu trong lòng con, con hoan hỷ, hỡi đấng Hộ Pháp, trong vô tận đức hạnh của người, bậc 
tinh tấn tu học và hành trì trong thời mạt pháp này, và mang lại cho kiếp sống ý nghĩa khi từ bỏ 
tám ngọn gió tư lợi: In this degenerate age, you perserved with a phenominal amount of study and 
practice and, by riding yourselves of the eipht ch¡ildish feelings, you made the respites and 
enrichments of your lives worthwhile, and from the depth of our hearts, we rejoIice, Q Guardians, 
1n the towering waves of your enliphtening deeds. 

13) Hỡi bậc Bổn Sư Thánh Trí tôn kính, từ đám mây từ bi hình thành trên bầu trời trí huệ của Pháp 
Thân Ngài, xin rải đám mưa đạo Pháp rộng lớn và thâm diệu, khế hợp kỳ diệu với căn cơ của đệ 
tử: In the towering waves of your enlightening deeds that billow in the skies of your Dharmakayas, 
we request you fo release a rain of profound and vast Dharma to rain upon the absorbent earth of 
us, eager to be tamed In fitting ways. 

14) Đệ tử xin hồi hướng mọi công đức đã tích lũy cho sự lợi ích hoằng Pháp đến mọi chúng sanh hữu 
tình, và nhất là cho giáo Pháp tinh túy của Tổ Tống Lạt Ba tôn quý thường trụ tỏa rạng: May 
whatever consfructfive forces built up by this benefit the teachings and those who wander, and may 
they especially enable the heart of the teachings of the ennobling, impeccable Lozang-dragpa to 
beat ever on. 

15) Xin dâng Mạn Đà La này lên cõi chư Phật trên Bảo Đàn lộng lẫy huy hoàng đầy hoa, nước nghệ 
thơm để trang hoàng núi Tu Di, bốn Đại Châu cùng Nhật Nguyệt: By directing and offering to the 
Buddha-fields this base, anointed with fraprant waters, stewn with flowers, and decked with 
Mount Meru, four islands, the sun, and the mon. 

16) Xin nguyện mọi chúng sanh được tiếp dẫn về cõi Cực Lạc: May all those who wander be led to 
pure land. 

17) Đệ tử xin dâng mạn đà la châu báu này lên các ngài, Đức Bổn Sư tôn quý. Nhờ nguyện lực với 
lòng thiết tha cầu xin như thế. Cột ánh sáng trắng tỏa từ tâm, từ đấng Từ Phụ tôn kính và từ hai đệ 
tử, cuối cùng nhập một và đi vào đảnh đầu của con. Từ nước Cam Lộ trắng, mầu như sữa đề hồ, 


18 


` 


19) 


20 


`=< 


4908 


chảy dọc theo cột ánh sáng trắng dẫn đường, giúp con tẩy sạch mọi bệnh tật, phiền não, ác 
nghiệp, chướng ngại và các huân tập không sót chút nào. Thân con trở thành thanh tịnh và trong 
suốt như pha lê: I send forth this mandala to you precious gurus by the force of having made 
fervent requesfs In this way. From the hearts of the ennobling, impeccable father and the palrs of 
his spiritual sons, hollow beams of white lipht radiate forth. Their tips combine into one and 
penetrate us throuph the crowns of our heads. Through the conduit of these white tubes of light, 
white nectars flow freely, the color of milk, purging us of diseases, demons, negative forces, 
obsftacles, and consfant habits, baring none. Our bodies become as pure and as clear as a crysfal. 
Ngài là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, nguồn từ bi trân quí lớn, không nhằm mục đích hiện 
hữu đích thực. Và hiện thân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bậc đại trí toàn mỹ. Cũng là đấng Kim Cang 
Thủ, tiêu diệt đám ma vương không ngoại lệ: You are Avalokitesvara, a great treasury of 
compassion. Manjushri, a commander of flawless wIsdom. Vajrapami, a destroyer of all hordes of 
demonic forces. 

Hỡi Tổ Tống Lạt Ba, vị vua của mọi hiển giả trên Xứ Tuyết. Đệ tử xin quỳ đảnh lễ Tổ, Pháp danh 
người là Lozang-Dragpa (ba lần): Tsongkhapa, the crown jewel of the erudite masters of the Land 
of Snow. At your feet, Lozang-Dragpa, we make you requests (three times). 

Xin đấng Bổn Sư tôn quý và rực rỡ đến ngự trên tòa sen và nguyệt luân ngự trị trên đỉnh đầu của 
con: GÏorIous, preciIous root guru, come grace the lotus and moon seafs at the crowns of our heads. 
Gần giữ hộ trì con trong ánh đại từ đại bi của người: Taking care of us through your great kindness. 
Cúi xin người ban phép lành cho con để con đạt đến thân khẩu ý giác ngộ của người: Direct us to 
the actual attainments of your body, speech and mind. 

Xin đấng Bổn Sư tôn quý và rực rỡ đến ngự trên tòa sen và nguyệt luân ngự trị trong trái tim con: 
Glorious, precIous guru, come grace the lofus seats at our hearfs. 

Gần giữ hộ trì con trong ánh đại từ đại bi của người: Taking care of us through your great kindness. 
Xin người thường trụ ở thế gian hoằng pháp cho đến khi chúng con Giác Ngộ Bồ Để: Remain 
steadfast to the core of our enlightenmernt. 


22) Nguyện xin công đức này giúp cho đệ tử mau chóng đạt đến tâm giác ngộ của Đức Bổn Sư và xin 


nguyện dẫn dắt vô lượng chúng sanh không trừ ai đạt đến tâm giác ngộ của Đức Phật Bổn Sư: By 
this construcftive act, may we quickly actualize ourselves as Guru-Buddhas and thereafter lead to 
that state, all wandering beIngs, not neglecting even one. 


(F) Những định nghĩa khác liền quan đến Quy-Y 
QOther definitions that are related to the Taking RÑefuge 


Tam Quy Ngũ Giới: Nghi lễ thọ Ưu Bà Tắc hay Ưu Bà Di Giới, trong đó Phật tử tại gia nguyễn 
thọ tam quy gìn ngũ giới—The ceremony which makes the recipient an upasaka or upasika— 
Laymen or laywomen taking refuge In the Triratna, receiving the Law and accepting the five 
commandments. 

Tam Quy Thọ Pháp: Về nương nơi Tam Bảo, thọ pháp và được nhận làm Phật tử tại gia, sau nghi 
thức sám hối—Take refuge ¡n the Triratna, receiving of the Law, or admission of a lay disciple, 
after recantation and repentance of his previous wrong belief and sincere repetition to the abbot or 
monk of the three surrenders (to Buddha, Dharma, Sangha). 

Quy Y Ngũ Giới: Nghi thức để trở thành một Phật tử tại gia—The ceremony which makes the 
recipient an upasaka (Ưu bà tắc —Male disciple) or upasika (Ưu bà di —Female disciple). 

Quy Y Phật: Buddham-saranam (skt)— Về nương với Phật— To take refuge in the Buddha. 


4909 


%.. Quy Y Pháp: Quy-y thọ pháp ——Harman-saranam-gacchami (skt)—Về nương với Phật Pháp—To 
take refuge In the Dharma or to take refuge 1n the Dharma and recerving the law. 

6... Quy Y Tăng: Sangham-saranam-gacchami—Take refuge ¡in the Sangha. 

7... Quy Y Thọ Pháp: See Quy Y Pháp. 


(GŒ) Vô Tướng Tam Quy Y Giới 
Markless triple refuge 


Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri thức! Nay tôi lại vì 
thiện tri thức mà trao “Vô Tướng Tam Quy Y Giới.` Nầy thiện tri thức! Quy y giác lưỡng 
túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng 
“Giác” làm thây, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự 
chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật là “Giác” vậy, Pháp là 
'Chánh' vậy, Tăng là “Tịnh' vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc 
hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm không tà kiến, vì 
không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. 
Tự tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là 
Chúng Trung Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến 
tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương 
vào chỗ nào mà quy, nói lại thành vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, chớ 
lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự 
Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy 
y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự 
quy y vậy. ”—According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch°s Dharma Treasure, 
the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: Good Knowing Advisors, I will transmit the 
precepts of the triple refuge that has no mark. Good Knowing Advisors, take refuge with 
the enlightened, the honored, the doubly complete. Take refuge with the right, the 
honored, that 1s apart from desire. Take refuge with the pure, the honored among the 
multitudes. “From this day forward, we call enlightenment our master and will never 
again take refuge with deviant demons or outside reliplons. We constantly enlighten 
ourselves by means of the Triple Jewel of our own self-nature.` Good Knowing Advisors, 
I exhort you all to take refuge with the Triple Jewel of your own nature: the Buddha, 
which 1s enlightenment; the Dharma, which 1s right; and the Sangha, which 1s pure. When 
your mind takes refuge with enlightenment, deviant confusion does not arise. Desire 
decreases, so that you know contentment and are able to keep away from wealth and 
from the opposite sex. That 1s called the honored, the doubly complete. When your mind 
takes refuge with what 1s ripht, there are no deviant views in any of your thoughts 
because there are no deviant views; there Is no self, other, arrogance, greed, love or 
attachment. That 1s called the honored that 1s apart from desire. When your own mind 
takes refuge with the pure, your self-nature 1s not stained by attachment to any state of 
defilement, desire or love. That ¡1s called the honored among the multitudes. lf you 
cultivate this practice, you take refuge with yourself. Common people do not understand 


Œ) 


4910 


that, and so, from morning to nipht, they take the triple-refuge precepts. They say they 
take refuse with the Buddha, but where 1s the Buddha? If they cannot see the Buddha, 
how can they return to him? Therr talk 1s absurd. Good Knowing Advisors, each of you 
examine yourselves. Do not make wrong use of the mind. The Avatamsaka Sutra clearly 
states that you should take refuge with your own Buddha, not with some other Buddha. If 
you đo not take refuge with the Buddha in yourself, there 1s no one you can rely on. Ñow 
that you are self-awakened, you should each take refuge with the Triple Jewel of your 
own mind. Within yourself, regulate your mind and nature; outside yourself, respect 
others. That 1s to take refuge with yourself.” 


(H) Quy-Y sai lạc 
False refuge 


Theo Phật giáo, quy-y sai lạc là không quy-y vào Phật, Pháp, Tăng. Thuật ngữ Phật giáo 
dùng tiếng “Quy-Y” để công bố niềm tin của mình nơi Phật, Pháp và Tăng. Từ vô thỉ, 
chúng ta đã quy-y sai lạc với những lạc thú tạm bợ nhất thời với hy vọng tìm thỏa mãn 
trong những lạc thú này. Ta xem những thứ ấy như một lối thoát ra khỏi những chán 
chường buồn bã của mình, nên chạy theo chúng để rồi kết quả cuối cùng cũng vẫn là khổ 
đau phiền não. Khi Đức Phật nói đến quy-y, Ngài khuyên dạy chúng ta nên đoạn tuyệt 
với cái lối đi tìm thỏa mãn một cách vô vọng như vậy. Quy-Y chân thật là một sự thay 
đổi thái độ, do thấy những chuyện phù phiếm mà ta thường bám víu, rốt rồi chẳng có ích 
lợi gì. Một khi chúng ta thấy rõ được bản chất bất toại của sự vật mà chúng ta hằng theo 
đuổi, chúng ta nên quyết tâm về nương nơi Tam Bảo—According to Buddhism, false 
refuse means not to take refuge In the Buddha, the Dharma, and the Sangha. From the 
beginningless time, we had taken refuge in momentary and transitory pleasures with the 
hope to find some satisfaction In these pleasures. We consider them as a way out OŸ Our 
depression and boredom, only end up with other sufferings and afflictions. When the 
Buddha talked about “taking refuge”, he wanted to advise us to break out of such 
desperate search for satisfaction. Taking true refuge 1nvolves a changing of our attitude; 
1t comes from seeing the ultimate worthlessness of the transitory phenomena we are 
ordinarily attached to. When we see clearly the unsatisfactory nature of the things we 
have been chasing after, we should determine to take refuge in the Triple Gem. 


(LU Tự Tâm Quy Y Tự Tánh 
Own Mind Takes Refuge with Own Selƒ-Nature 


Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Chương Sáu, Lục Tổ Huệ Năng dạy—In the Dharma jewel 
Platform Sutra, Chapter Six, the Sixth Partriarch taughí: “Nầy thiện trí thức! Đã quy y 
tự Tam Bảo xong, mỗi người phải chí tâm, tôi vì nói một thể ba thân tự tánh Phật, khiến 
các ông thấy được ba thân rõ ràng tự ngộ tự tánh. Phải theo lời tôi nói: “Nơi tự sắc thân 
quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc 


Ù 
2) 


3) 


4911 


thân quy y thiên bá ức hóa thân Phật. Nây thiện tri thức! Sắc thân là nhà cửa không thể 
quy y hướng đó, ba thân Phật ở trong tự tánh người đời thảy vì đều có, vì tự tâm mê 
không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân 
có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự 
tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật nầy từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. 
Sao gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật? Người đời bản tánh là thanh tịnh, muôn pháp từ 
nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất cả việc lành tức 
sanh hạnh lành. Như thế các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt 
trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, chợt gặp gió thổi mây tan, 
trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phù du như là mây 
trên trời kia. Nầy thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng, 
do bên ngoài chấp cảnh nên bi mây nổi vọng niệm che phủ tự tánh không được sáng 
suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chơn chánh, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều 
sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là 
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật. Nây thiện tri thức! Tự tâm quy y tự tánh là quy y chơn 
Phật Good Knowing Advisors, now that you have taken refuge with the Triple Jewel, 
you should listen carefully while I explain to you the three bodies of a single substance, 
the self-nature of the Buddha, so that you may see the three bodies and become 
completely enlightened to your own self-nature. Repeat after me: 

I take refuge with the clear, pure Dharma-body of the Buddha within my own body. 

I take refuge with the hundred thousand myriad Transformation-bodies of the Buddha 
within my own body. 

I take refuge with the complete and full Reward-body of the Buddha within my own 
body. 

Good Knowing Advisors, the form-body 1s an imn; it cannot be returned to. The three 
bodies of the Buddha exist within the self-nature of worldly people but, because they are 
confused, they do not see the nature within them and so, seek the three bodies of the 
Tathagata outside themselves. They do not see that the three bodies of the Buddha are 
within theirr own bodlies. Listen to what Ï say, for 1t can cause you to see the three bodies 
Of your own self-nature within your own body. The three bodies of the Buddha arise from 
your own self-nature and are not obtained from outside. What 1s the clear pure Dharma- 
body Buddha? The worldly person's nature 1s basically clear and pure and, the ten 
thousand dharmas are produced from 1t. The thought of evil produces evil actions and the 
thought of good produces good actions. Thus, all dharmas exist within self-nature. Thịs 1s 
like the sky which 1s always clear, and the sun and moon which are always bright, so that 
1f they are obscured by floating clouds, 1t 1s bright above the clouds and dark below them. 
But 1f the wind suddenly blows and scatters the clouds, there 1s brightness above and 
below, and the myriad forms appear. The worldly peson”s nature constantly drifts like 
those clouds in the sky. Good Knowing Advisors, Iintelligence 1s like the sun and wisdom 
1s like the moon. Intelligence and wisdom are constantly bright but, 1ƒ you are attached to 
external states, the floating clouds of false thought cover the self-nature so that 1t cannot 
shine. If you meet a Good Knowing Advisor, 1ƒ you listen to the true and right Dharma 
and cast out your own confusion and falseness, then ¡nside and out there wIll be 
penetrating brightness, and within the self-nature all the ten thousand dharmas will 


4912 


appear. That 1s how It is with those who see their own nature. lí is called the clear, pure 
Dharma-body of the Buddha.” 


(H) Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện —To take rfuge ¡is to rid your 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


unwholesome mỉnd: Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm siểm 
khúc, tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà kiến, tâm 
cống cao, và hạnh bất thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu 
của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung kính tức là thấy tánh 
thông đạt lại không bị ngăn trệ, ấy là tự quy y_—Good Knowing Advisors, when your own 
mind takes refuge with your self-nature, 1t takes refuge with the true Buddha. To take 
refuge 1s to rid your self-nature of ego-centered and unwholesome thoughts as well as 
Jealousy. obsequlousness, deceitfulness, contempt, pride, conceit, and deviant views, and 
all other unwholesome tendencies whenever they arise. To take refuge 1s to be always 
aware Of your own transgressions and never to speak of other people”s good or bad traIts. 
Always to be humble and polite 1s to have penetrated to the self-nature without any 
obstacle. That 1s taking refuge.” 


(J) Những lời Phật dạy về Quy-Y trong Kinh Pháp Cú 
The Buddha”s teachings on Taking Refuge 
in the Dharmapada Sutra 


Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y thần núi, quy-y rừng cây, quy-y miễu thờ thọ thẳn—Men 
were driven by fear to go to take refuge In the mountains, in the foresfs, and in sacred 
trees (Dharmapada 188). 

Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy-y tối thượng, ai quy-y như thế 
khổ não vẫn còn nguyên—But that is not a safe refuge or no such refuge is supreme. A 
man who has gone to such refuge, 1s not delivered from all pain and afflictions 
(Dharmapada 189). 

Trái lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, phát trí huệ chơn chánh—On the contrary, he who take 
refuge in the Buddhas, the Dharma and the angha, sees with right knowledge 
(Dharmapada 190). 

Hiểu thấu bốn lẽ mầu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi Thánh đạo, 
diệt trừ hết khổ não—With clear understanding of the four noble truths: suffering, the 
cause of suffering, the destruction of suffering, and the eighfold noble path which leads to 
the cessation of suffering (Dharmapada 191). 

Đó là chỗ quy-y an ổn, là chỗ quy-y tối thượng. Ai quy-y được như vậy mới giải thoát 
khổ đau—That is the secure refuge, the supreme refuge. He who has gone to that refuge, 
1s released from all suffering (Dharmapada 192). 


4913 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY 


Kinh Thì Ca La Việt 
The Sighala a Sutra 


(A) Lễ Bái Lục Phương— Worshipping in the Six Directions 

(I) Tóm lược về Lễ Bái Lục Phương— Summary of Worshipping in the Six Directions. 

(IH) Đức Phật dạy về lễ lục phương— The Buddha taught on the right way to pay homage 1o the 
six đirections. 

l) Chúng ta sẽ nhận được từ cuộc đời chính những gì mà mình đã đặt vào đó—We will gef 
out oƒ le whaf we pu† imO if 

2) Đức Phật dạy dạy Thi Ca La Việt nên đặt gì vào việc lễ lục phương— The Buddha taught 
Sigalaka the right way to pay homage f0 the six đirecfions 


(B) Kinh Thỉ Ca La Việt— The Sigalaka Sutta—Advice To Lay People 

(B-1) Tổng quan về Kinh Thì Ca La Việ— An overview 0ƒ The Sigalaka Sutra 

(B-2) Chánh Kinh Kinh Thỉ Ca La Việt— The Main Part oƒ The Sigalaka Sutra 

(I_ Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ?—What are the ƒour defilements oƒ 
acftion that are abandoned? 

(H) Bốn lý do không làm ác nghiệp— Four causes öƒ evil from which he refrains. 

(II)Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sẳn?—And which are the six Ways 
oƒ wafting one”s subfance 2 

(IV)Đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm— There are six dangers attached to addiction to 
strong drink and sloth-producing drugs. 

(V) Du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm— There are six dangers attached to 
haunting the sfreefs af HHƒifting từne. 

(VI)Đưam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm— There are six dangers aftached to gambling. 

(VII)Thân cận ác hữu có sáu mối nguy hiểm— There are six dangers attached to keeping bad 
company. 

(VIII)Quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm— There are six dangers aftached to idleness. 

(IX)Bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu họ tự cho là bạn mìành— Householder`s 
son, there are ƒour types who can be seen as ƒoes in friendly disguise. 

(X) Bốn loại bạn nây phải được xem là bạn chân thật— Householder`s son, there are ƒour 
types who can be seen to be loyal friends. 

(XI)Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào?—How householder`s son, does the Ariyan 
disciple protect the six directions ? 


(B-3) Phần Kết Kinh Thi Ca La Việt— The Conclusion oƒ The Sigalaka Sutra 


4914 


4915 


(A) Lễ Bái Lục Phương 
Worshipping im the Six Direcfions 


(ID Tóm lược về Lễ Bái Lục Phương— Summary 9ƒ Worshipping in the Six Direcfions: Thì 


Ca La Việt là một thanh niên con nhà giàu có. Theo Kinh Thi Ca La Việt, một thuở nọ 
Thế Tôn sống trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La Việt, 
con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm 
nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng 
Bắc, hướng Hạ, và hướng Thượng. Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào thành 
Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói với con của gia chủ Thi Ca La Việt: Nầy vị con của gia 
chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, 
chấp tay đảnh lễ sáu phương hướng?” (đông, tây, nam, bắc, phương trên, phương dưới). 
Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: “Này con thân yêu, hãy đẳnh lễ 
các phương hướng.” Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đẳnh lễ lời nói của 
thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm 
ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng—Sigalaka was a young man who came from a 
wealthy family. According to the Sigalaka Sutra, once the Lord was staying at RaJagaha, 
at the Squirrel”s Feeding Place In the Bamboo Grove. And at that time, Sigalaka the 
householderˆs son, having got up early and gone out of RaJagaha, was paying homage, 
with wet clothes and hair and with Joined palms, to the different directions: to the east, 
the south, the west, the north, the nadir and the zenith. And the Lord, having risen earÌy 
and dressed, took his robe and bowl and went to RaJagaha for alms and seeing Sigalaka 
paying homage to the different directions, he said: “Householder”s son, why have you got 
up early to pay homage to the six different directions?” (east, west, south, north, upwards, 
downwards). Lord, my father, when he was dying, told me to do so. And so Lord, out of 
respect for my father”s words, which I revere, honor and hold secred, I got up early to 
pay sacred homage In this way to the six directions. 


(II Đức Phật dạy về lễ lục phương— The Buddha taught on the right way to pay homage to 


1) 


the six directions: 

Chúng ta sẽ nhận được từ cuộc đời chính những gì mà mình đã đặt vào đó—We wilÏ gef 
out oƒ liƒe what we put imo ¡í: Theo Đức Phật, thật ra chúng ta không cần phải gánh chịu 
khổ đau phiền não nếu chúng ta sống hòa hợp với những chân lý cao thượng, chứ không 
phải lễ lạy một cách mù quáng. Bản chất chân thật của cuộc đời có nghĩa là an vui và 
hạnh phúc. Chính chúng ta đã đặt khổ đau phiền não vào cuộc đời bằng chính sự vô minh 
của mình. Thật vậy, chúng ta sẽ nhận được từ cuộc đời chính những gì mà mình đã đặt 
vào đó, không có ngoai lệ! Vì vậy nếu cuộc đời mình là dẫy đầy khổ đau phiễển não thì ắt 
hẳn mình đã đặt vào đó những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của khổ đau phiền não. 
Người Phật tử chân thuần phải luôn hiểu rõ như vậy để sống khác hơn, để không tiếp tục 
sống một cách ngu muôi nữa, mà ngược lại, sẽ sống một đời sáng suốt và khôn ngoan 
hơn dưới ánh sáng nhà Phật. Con người ấy rất hạnh phúc, vì tất cả hận thù đã được thay 


2) 


l) 


2) 


4916 


thế bằng tình yêu thương, tất cả mọi câu chấp đã được thay thế bằng lòng tùy hỷ, bao 
nhiêu tham lam ích kỷ đã được thay thế bằng niềm sung sướng phục vụ tha nhân— 
According to the Buddha, in fact we do not need to suffer at all 1Ý we live as we should 
do, in obedience to Noble Truths, not in obedience to the blind bows. The true nature of 
life 1s meant to be Joyful, pleasant, and happy. It is we who have put the suffeirngs and 
afflictions 1nto 1t by our own I1gnorance. In fact, we wIll get out of life what we put Info 1t, 
no exceptionl So 1f our life 1s full of sufferings and afflictions, we must have placed into 
It thoughts, words and actions which brought about sufferings and afflictions. Devout 
Buddhists should always understand this so that we are able to put 1t in a different way, so 
that we wIll not continue to live 1gnorantly; on the contrary, we will live wisely under the 
light of Buddhism. These people should be very happy, for they have replaced hatred 
with love, attachments with abandonments, jealousy with cheerfulness, øreed and 
selfishness with charity and serving other people. 

Đức Phật dạy dạy Thi Ca La Việt nên đặt gì vào việc lễ lục phương— The Buddha taught 
Sigalaka the right way to pay homage to the six đirections: Lúc ấy Đức Phật ngồi xuống 
dưới bóng cây và giải thích cho Thi Ca La Việt: “Này Thi Ca La Việt, con của gia chủ, 
trong luật pháp của các bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế 
Tôn, trong luật pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương?” Lành thay! Xin 
Ngài hãy giảng dạy pháp ấy cho con. Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta 
sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp 
phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên 
nhân để phung phí tài sản. Vị nầy từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu 
phương, vị nầy đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy và đời 
sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị nầy sanh ở thiện thú, Thiên giới. Đức Phật giảng 
tiếp: “Này Thi Ca La Việt! —At that time, the Buddha sat down beneath a tree and 
expalined to Sigalaka: “But householder”s son, that 1s not the ripght way to pay homaøge to 
the six directions according to the Ariyan discipline.” Well, Lord, how should one pay 
homage to the six directions according to the Ariyan discipline? It would be good 1f the 
Blessed Lord were to teach me the proper way to pay homaøge to the six directlons, 
according to the Ariyan discipline. Then listen carefully, pay attention and I wIll speak. 
“Yes, Lord,” said Sigalaka. Young householder, It is by abandoning the four defilements 
Of action; by not doïng evil from the four causes; by not following the six ways of wasting 
one”s substance; through avoiding these fourteen evil ways, that the Ariyan disciple 
covers the six directions, and by such practice becomes a conqueror of both worlds, so 
that all will go well with hìm In this world and the next, and at the breaking up of the body 
after death, he will go to a good destiny, a heavenly world. The Buddha added: 
“Sigalakal: 

Cha mẹ là phương Đông, làm con cái phải hiếu kính cha mẹ. Đó là lễ kính phương Đông: 
The East represents one”s paren(s. Parents being kind and children filial 1s the real 
worship of the East. 

Vợ chồng là phương Tây, chồng và vợ phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. 
Thực hiện như vậy chính là lễ kính phương Tây: The West represents the married couple. 
The husband and wife should mutually respect and love each other. Observance of this 
relation 1s the worship of the West. 


4917 


3) Thầy dạy là phương Nam, tôn sư trọng đạo, cung kính thọ giáo là nguyên tắc mà học trò 
phải tuân theo. Đó chính là lễ kính phương Nam: The South represents one”s teachers. As 
students, you should accept your teachers” Instructions with great respect, and follow 
them as a matter of principle. This 1s the worship of the South. 

4) Bạn bè là phương Bắc, đối xử với bạn bè là phải giúp đở lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, ngăn 
xấu làm thiện. Những hành vi như vậy chính là lễ kính phương Bắc: The North represents 
one”s friends. Friends and relatives should cooperate and encourage one another. Stop all 
evils and do whatever 1s good. This conduct 1s the same as worshipping the North. 

5) Đầy tớ và thuộc hạ là Phương Dưới. Lấy lòng từ bi đối đãi với đầy tớ và thuộc hạ khiến 
trên dưới hòa hợp chính là lễ kính phương Dưới: The Lower Direction represents one”s 
subordinates. Treat the servants and subordinates with kindness and compassion. 
HarmonIize the relationship between master and servant. This 1s the worship of the Lower 
Direction. 

6) Chúng Tăng Tỳ kheo là phương Trên. Phật tử phải lễ kính Tam Bảo, phải vun trồng 
phước điền. Đó là lễ kính phương Trên: The Upper direction represents the Bhiksus. 
Buddhists should always revere and respect the Triple Gem, and widely cultivate the 
field of blessedness. This 1s the worship of the Upper direction. 


(B) Kimh Thi Ca La Việt 
The Sigalaka Sutra 
Adyice To Lay People 


(B-1) Tổng quan về Kinh Thỉ Ca La Việt 
An overview 0ƒ The Sigalaka Sufra 


Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Thế Tôn sống trong thành Vương Xá, trong vường Trúc 
Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, và hướng Thượng——Thus I have heard. Once 
the Lord was staying at RaJagaha, at the Squirrels' Feeding Place In the Bamboo Grove. And 
at that time, Sigalaka the householder”s son, having got up early and gone out of RaJagaha, 
was payIing homage, with wet clothes and hai and with Joined palms, to the different 
directions: to the east, the south, the west, the north, the nadir, and the zenith. 

Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y , cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy 
Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với 
tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói với con của gia 
chủ Thi Ca La Việt: Nầy vị con của gia chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng?”——And the Lord, 
having risen early and dressed, took his robe and bowl and went to RaJagaha for almsAnd 
seeing Sigalaka paying homage to the different directions, he said: “Householder”s son, why 
have you got up early to pay homage to the different directions?” 


4918 


Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có đặn con: “Này con thân yêu, hãy đẳnh lễ 
các phương hướng.” Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tông trọng, đảnh lễ lời nói của 
thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, 
chấp tay đảnh lễ các phương hướng—Lord, my father, when he was dying, told me to do so. 
And so Lord, out of respect for my father`s words, which I revere, honor and hold secred, I 
have got up thus early to pay homage ¡In this way to the six directions. 

Này Thi Ca La Việt, con của gia chủ, trong luật pháp của các bậc Thánh, lễ bái sáu 
phương không phải như vậy——But householder”s son, that is not the right way to pay homaøe 
to the six directions according to the Ariyan discipline. 

Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Lành 
thay! Xin Ngài hãy giảng dạy pháp ấy cho con—Well, Lord, how should one pay homage to 
the six directions according to the Ariyan discipline? lí would be god 1f the Blessed Lord 
were to teach me the proper way to pay homage to the six directions according to the Ariyan 
discipline. 

Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta sẽ giäng——Then listen carefully, pay 
aftention, and I will speak. 

Thưa vâng, bạch Thế Tôn—*Yes, Lord,” said Sigalaka. 


(B-2) Chánh Kinh Kinh Thi Ca La Việt 
The Main Part oƒ The Sigalaka Sutra 


Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác 
nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị nầy từ bỏ 
mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương, vị nầy đã thực hành để chiến thắng 
hai đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị nầy 
sanh ở thiện thú, Thiên giớ—Young householder, ¡it ¡is by abandoning the four 
defilements of action, by not doïng evil from the four causes, by not following the six 
ways 0Ÿ wasting one”s substance, through avoiding these fourteen evil ways, that the 
Ariyan disciple covers the six directions, and by such practice becomes a conqueror of 
both worlds, so that all will go well with him in this world and the next, and at the 
breaking up of the body after death he wIll go to a good destiny, a heavenly world. 

(D Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ?— What are the four defilements oƒ 

action that are abandoned? 

1) Sát sanh: Taking lie. 

2) Trộm cắp: Taking what is not given. 

3) Tà dâm: Sexual misconduct. 

4) Nói láo: Lying speech. 
Đó là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy——These are 
the four defilements of action that he abandons. Thus the Lord spoke. 

Sát sanh và trộm cắp, 
Nói láo, lấy vợ người, 


` 


4919 


Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 
Taking life and stealing, lying, 
Adultery, the wIse reprove. 


(M) Bốn lý do không làm ác nghiệp— Four causes 0ƒ evil from which he reƒfrains: Thế nào là 


không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân 
hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử 
không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm ác 
nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết giảng như vậy——What are the four causes of evil 
from which he refrains? Evil action springs from attachment, It springs from 1ll-wIll, 1t 
springs from folly, 1t springs from fear. lf the Ariyan disciple does not act out oŸ 
attachment, 1lI-will, folly or fear, he will not do evil from any one of the the four causes. 
Thus the Lord spoke. 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài lại giảng thêm: 

Ai phản lại Chánh Pháp, 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 

Ai không phản Chánh Pháp 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh được tròn đủ, 

Như mặt trăng đêm đây. 
And the Well-Farer having spoken, the Teacher added: 

Desire and hatred, fear and folly 

He who braks the law through these 

Loses all his fair repute 

Like the moon at waning-time. 

Desie and hatred, fear and folly 

He who never yields to these 

Grows In øgoodness and repute. 

Like the mon at waxing-time. 


(HI)Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản?—And which are the six 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


ways 0ƒ wafing one?s subfance? Này gia chủ tử, đây là sáu nguyên nhân phung phí tài 
sản—Here are the six ways of wasting one”s substance: 

Đam mê các loại rượu: Addiction to strong drink and sloth-producing drugs 1s one way of 
wasting one”s substance. 

Du hành đường phố phi thời: Haunting the streets at unfitting time. 

La cà đình đám hý viện: Atending faIrs. 

Đam mê cờ bạc: Being addicted to gambling. 

Giao du ác hữu: Keeping bad company. 

Quen thói lười biếng: Habitual idleness. 


4920 


(IV)Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm— There are six dangers 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


attached to addiction to strong drink and sloth-producing drugs: 
Tài sản hiện tại bị tổn thất: Present waste of money. 

Tăng trưởng sự gây gỗ: Increased quarrelling. 

Bệnh tật dễ xâm nhập: Liability to sickness. 

Thương tổn danh dự: Loss of good name. 

Để lộ âm tàng: Indecent exposure of one”s person. 

Trí lực tổn hại: Weakening of the Intellect. 


(V) Này gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm— There are six dangers 


l) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


attached to haunting the streets at uHƒiting từne: 

Tự mình không được che chở hộ trì: One ¡is Defenseless and without protection. 

Vợ con không được che chở hộ trì Wife and children are defenseless and without 
protection. 

Tài sản không được che chở hộ trì: Oneˆs property is defenseless and without protection. 
Bị tình nghi là tác nhân của ác sự: One is suspected of crimes. 

Nạn nhân của các tin đồn thất thiệt: False reports are pinned on one. 

Tự rước vào thân nhiều khổ não: One encounters all sorts of unpleasantness. 

Này gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm—There are six dangers 
attached to frequenting fa1rs. 

Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa: One ¡s always thinking, where ¡s there dancing? 

Chỗ nào có ca: Where ¡s there sinning? 

Chỗ nào có nhạc: Where are they playing music? 

Chỗ nào có tán tụng: Where are they reciting? 

Chỗ nào có nhạc tay: Where ¡s there hand-clapping? 

Chỗ nào có trống: Where are the drums? 


(VDNày gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm— There are six dangers afached to 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


gambling: 

Kẻ thắng thì sanh thù oán: The winner makes enemies. 

Người bại thì sanh tâm sầu muộn: The loser bewails his loss. 

Tài sản hiện tại bị tổn thất: One wastes one”s present wealth. 

Tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói không hiệu lực: Oneˆ”s word 1s not trusted In 
the assembly. 

Bằng hữu đồng liêu khinh miệt: One ¡s despised by ones friends and companions. 

Vấn đề cưới gả không được tín nhiệm, vì người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến lo 
lắng được vợ con: One is not demand for marriage. Because a gambler cannot afford to 
maintain a wIfe. 


(VH)Này gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu mối nguy hiểm— There are six dangers 


Ũ 
2) 
3) 


dftached to keeping bad company: 

Nguy hiểm của những kẻ cờ bạc: The danger of gamblers. 

Nguy hiểm của những kẻ loạn hành: The danger of any glutton. 
Nguy hiểm của những kẻ nghiện rượu: The danger of the drunkard. 


4) 
5) 
6) 


4921 


Nguy hiểm của những kẻ trá ngụy: The danger of cheaters. 
Nguy hiểm của những kẻ lường gạt: The danger of tricksters. 
Nguy hiểm của những kẻ bạo động: The danger of the bully. 


(VIHI)Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm— There are six dangers 


Ù 
2) 
3) 


4) 
3) 


6) 


attached to idleness: 
Vì nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta không chịu làm việc: Thinking i£s to cold, one 
does not work. 
Vì nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta không chịu làm việc: Thinking i£s too hot, one 
does not work. 
Vì nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người ta không chịu làm việc: Thinking it s too early, 
one does not worKk. 
Vì nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc: Thinking it's too late, one does not work. 
Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm việc: Thinking 'm too hungry, one does not 
WOIk. 
Vì nghĩ rằng quá no để làm việc: Thinking Im full, one does not work. 
Đấng Thiện Thệ giảng xong, Ngài lại tiếp theo—And the Well-Farer having spoken, He 
added: 

Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 

Some are drinking-mates, and some 

Profess their friendship to your face, 

But those who are your friends In need, 

They alone are friends indeed. 


Ngủ ngày, thông vợ người, 

Ưa đấu tranh, làm hại, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 

Sleeping late, adultery 

Picking quarrels, doing harm, 
Evil friends and stinginess, 
These six things destroy a man. 


Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hành, hành ác xứ, 

Đời nầy và đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 

He who goes with wicked friends 
And spends his time in wicked deeds, 
In this world and the next as well 
That man wIll come to suffer woe. 


4922 


Cờ bạc và đàn bà, 

Rượu chè, múa và hát, 

Ngủ ngày, đi phi thời, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 

Dicing, wenching, drinking too, 
Dancing, singing, daylight sleep, 
Untimely prowling, evil friends 
And stinginess destroy a man. 


Chơi xúc xắc, uống rượu, 

Theo đuổi đàn bà người, 

Lẽ sống của người khác, 

Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bậc trí, 

Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 

He plays with dice and drinks strong drink 
And goes with others” well-loved wIves. 
He takes the lower, baser cOurse, 

And fades away like waning moon. 


Rượu chè không tiền của, 

Khao khát, tìm tửu điếm, 

Bị chìm trong nợ nần, 

Như chìm trong bổn nước, 

Mau chóng tự hại mình, 

Như kẻ mất gia đình. 

The drunkard, broke and destitute, 
Ever thirsting as he drinks, 

Like stone In water sinks 1n debt, 
Soon bereft of all his kin. 


Ai quen thói ngủ ngày, 

Thức trọn suốt đêm trường, 

Luôn luôn say sướt mướt, 

Không thể sống gia đình. 

He who spends his days In sleep, 
And makes the night his waking time, 
Ever drunk and lecherous, 

Cannot keep a decent home. 


lộ) đây ai hay than: 
Ôi quá lạnh, quá nóng, 


4923 


Quá chiều, quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích điều tốt lành, 

BỊ trôi giạt một bên. 

Too cold† Too hot! Too late! They cry, 
They pushing all their work aside, 

TH ever chance they might have had 
Of doing good has slipped away. 


AI xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Lầm mọi công chuyện mình, 

Hạnh phúc không từ bỏ. 

But he who reckons cold and heat 
As less than straws, and like a man 
Undertakes the task in hand, 

His Joy wIll never grow the less. 


(IX)Này gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu họ tự cho là bạn 


Ù 


mình— Householder”s son, there are ƒour types who can be seen ds ƒoes in friendly 
disguise: 

Người mà vật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The man who takes everything. 

Nầy gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem như không phải 
là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình—The man who ¡s all take can be seen to be a false 
friend for four reasons: 

Người gặp bất cứ vật gì cũng lấy: He takes everything. 

Người cho ít mà xin nhiều: He wants a lot for very little. 

Người vì sợ mà làm: What he must do, he does out of fear. 

Người làm vì mưu lợi cho mình: He seeks his own ends. 

Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The great talker. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem như không phải 
là bạn—The great talker can be seen to be a false friend for four reasons: 

Tỏ lộ thân tình việc đã qua: He talks of favours in the past. 

Tỏ lộ thân tình việc chưa đến: He talks of favours in the future. 

Mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ: He mouths empty phrases of goodwill. 

Khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình: When something needs to be done ¡n the 
present, he pleads inability owing to some disaster. 

Người khéo nịnh hót phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: The 
flatterer. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem như không phải là bạn— 
The flatterer can be seen to be a false friend for four reasons: 

Đồng ý các việc ác: He assents to bad actions. 


4) 


4924 


Không đồng ý các việc thiện: He dissents from good actions. 
Trước mặt tán thán: He praises you to your face. 
Sau lưng chỉ trích: He disparages you behind your back. 
Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: The 
fellow-spendthrIft. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ phải được xem như không phải là 
bạn, dầu họ tự cho là bạn của mình—The fellow-spendthrift can be seen to be a false 
friend for four reasOns: 
Là bạn khi mình đam mê các loại rượu: He Is a companion when you ¡indulse In strong 
drink. 
Là bạn khi mình du hành đường phố phi thời: He ¡s a companion when you haunt the 
streefs at unfitting times. 
Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện: He 1s a companion when you frequent fa1rs. 
Là bạn khi mình đam mê cờ bạc: He 1s a companion when you indulge in gambling. 
Thiện Thệ thuyết xong, Ngài dạy tiếp —And the Well-farer having spoken, He added: 
Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xỉ. 
Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đầy sợ hãi. 
A friend who seeks what he can get, 
The friend who talks but empty words, 
The friend who merely flatters you, 
The friend who 1s a fellow-wastrel: 





These four are really foes, not friends. 
The wIse man, recogmising this, 
Should hold himself aloof from them 
As from some path of panic fear. 


(X) Này gia chủ tử, bốn loại bạn nầy phải được xem là bạn chân thật— Householder”s son, 


Ù 


2) 


there are ƒour (ypes who can be seen to be loyal friends: 

Người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật: The friend who ¡s a helper. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp , người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật— 
The helpful friend can be seen to be a loyal friend in four ways: 

Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: He looks after you when you are inattentive. 
Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: He looks after your possessions when 
yOu ar€ Inattenfive. 

Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi: He is a refuge when you are afraid. 

Khi bạn có công việc sẽ giúp đổ của cải cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu: When 
some business 1s to be done he lets you have twIce what you ask for. 

Người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là bạn chân thật: The friend 
who 1s the same 1n happy and unhappy times. 


4925 


Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui 
phải được xem là người bạn chân thật—The friend who ¡s the same ¡in happy and 
unhappy times can be seen to be a loyal friend In four ways: 

Nói cho bạn biết điều bí mật của mình: He tells you his secrets. 

Giữ gìn kín điều bí mật của bạn: He guards your secrets. 

Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn: He does not let you down in misfortune. 

Dám hy sinh thân mạng vì bạn: He would even sacrifice his life for you. 

Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật: The friend who pints out 
what 1s good for you. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là 
bạn—The friend who points out what 1s good for you can be seen to be a loyal friend In 
four ways: 

Ngăn chận bạn không cho làm điều ác: He keeps you from wrongdoing. 

Khuyến khích bạn làm điều thiện: he supports you in doing good. 

Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe: He informs you of what you did not know. 

Cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên: He points out the path to Heaven. 

Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật: The friend who ¡s 
sympathetic. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn 
chân thật—The sympathetic friend can be seen to be a loyal friend In four ways: 

Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn: He does not rejoice at your misfortune. 

Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn: He rejoices at your good fortune. 

Ngăn chận những ai nói xấu bạn: He stops others who speaks against you. 

Khuyến khích những ai tán thán bạn: He commends others who speak in praise of you. 


Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp —The Well-Farer having spoken, He 
added: 

Bạn sẵn sàng giúp đở, 

Bạn chung thủy khổ vui, 

Bạn khuyến khích lợi ích, 

Bạn có lòng thương tưởng. 

The friend who 1s a helper and 

The friend in times both good and bad, 

The friend who shows the way that”s right, 

The friend who”s full of sympathy: 


Biết rõ bốn bạn nầy, 

Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 

Người trí giữ giới luật, 

Sáng như lửa đổi cao. 

These four kinds of friends the wIse 
Should know at theIr true worth, and he 
Should cherish them with care, Just like 


4926 


A mother with her dearest ch¡l1d. 
The wIse man trained and disciplined 
Shines out like a beacon-fire. 


Người tích trữ tài sản, 

Như cử chỉ con ong. 

Tài sản được chồng chất, 

Như ụ mối đùn cao, 

Người cư xử như vậy, 

Chất chứa các tài sản, 

Vừa đủ để lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 

He gathers wealth Just as the bee 
Gathers honey, and 1t grows 
Like an ant-hill higher yet 

With wealth so gained the layman can 
Devote 1t to his people”s good. 


Tài sản cần chia bốn, 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 

Hai phần dành công việc, 

Phần tư, mình để dành, 

Phòng khó khăn hoạn nạn. 

He should divide his wealth In four 
Thịs will most advantage bring 
One part he may enJoy at wIll, 
Two parts he should put to work, 
The fourth part he should set aside 
As reserve In times of need. 


(XDNày gia chủ tử, Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào?—How householder?s son, 


Ù 
8) 


does the Ariyan disciple protect the six direcfions?: Này gia chủ tử, sáu phương nầy cần 
được hiểu như sau These six things are to be regarded as the six directions. 

Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ: The East denotes mother and father. 

Này gia chủ tử, có năm trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương 
Đông —There are five ways in which a son should mimister to his mother and father as the 
Eastern direction. 

Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ: He should think having been supported 
by them, I will support them. 

Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ: I will perform their duties for them. 

Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: I will keep up the family tradition. 

Tôi bảo vệ tài sản thừa tự: I will be worthy of my heritage. 


b) 


c) 


2) 
8) 


c) 


3) 
a) 


4927 


Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời: After my parents” deaths, I will distribute gifts on 
the their behalf. 

Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con 
theo năm cách —There are five ways In which the paren(s, so ministered to by their son 
as Eastern direction, will recIprocate: 

Ngăn chận con làm điều ác: They will restrain him from evil. 

Khuyến khích con làm điều thiện: They will support him in doing good. 

Dạy con nghề nghiệp: They will teach him some skill. 

Cưới vợ xứng đáng cho con: They wIll find hìm a suitable wIfe. 

Đúng thời trao của thừa tự cho con: In due time, they will hand over his inheritance to 
him. 

Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ 
có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được 
trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the Eastern direction 1s covered, 
making It at peace and free from fear. 

Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng: The South denotes teachers. 

Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam—— 
There are five ways in which pupils should minister to their teachers as the Southern 
direction: 

Đứng dậy để chào: By rising to greet them. 

Hầu hạ thầy: By serving them. 

Hãng hái học tập: By being attentive. 

Tự phục vụ thầy: By waiting on them. 

Chú tâm học hỏi nghề nghiệp: By mastering the skills they teach. 

Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các 
bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách —There are five ways in 
which their teachers, thus ministered to by their pupils as the Southern direction, will 
T€CIprocaf€: 

Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện: They will give thorough 
1nsfruction. 

Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì: Make sure they have grasped what 
they should have duly grasped. 

Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp: Given them a thorough grounding in all skills. 

Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc: Recommend them to their friends and colleagues. 
Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt: Provide them with security in all directions. 
Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 
năm cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy phương 
Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the 
Southemn direction 1s covered, making 1t at peace and free from fear. 

Phương Tây cần được hiểu là vợ con: The West denotes wife and children. 

Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây—There 
are five ways in which a husband should minister to his wife as the Western direction: 
Kính trọng vợ: By honouring her. 

Không bất kính đối với vợ: By not disparaging her. 


c) 


4) 
a) 


c) 


3) 


4928 


Trung thành với vợ: By not being unfaithful to her. 

Giao quyền hành cho vợ: By giving authority to her. 

Sắm đồ nữ trang cho vợ: By providing her with adornments. 

Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có 
lòng thương tưởng chồng theo năm cách —There are five ways in which a wife, thus 
ministered to by her husband as the Western direction, will recIprocate: 

Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình: By properly organizing her work. 

Khéo tiếp đón bà con: By being kind to the relatives. 

Trung thành với chồng: By not being unfaithful. 

Khéo gìn giữ tài sản của chồng: By protecting husband”s property. 

Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc: By being skillful and diligent in all she has 
to do. 

Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và 
người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the Western direction 1s 
covered, making It at peace and free from fear. 

Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè: The North denotes friends and companions. 

Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc —There 
are five ways In which a man should minister to his friends and companions as the 
Northern direction: 

Bố thí: By giving alms. 

Ái ngữ: By kindly words. 

Lợi hành: By looking after their welfare. 

Đồng sự: By treating them like himself. 

Không lường gạt: By keeping his words. 

Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn 
bè cũng có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách—There are five ways in 
which friends and companions, thus administered to by a man as the Northern direction, 
WIll recIprocate: 

Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: By looking after him when he ¡s inattentive. 
Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị nầy phóng túng: By looking after his property 
when he Is Inattentive. 

Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm: By being a refuge when he 
1s afraid. 

Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn: By not deserting him when he is in 
trouble. 

Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử: By showing concern for his children. 

Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách, và bạn 
bè cũng có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the Northern 
đirection 1s covered, making 1t at peace and free from fear. 

Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công: The Nadir denotes servants and helpers. 


a) 


6) 


a) 


4929 


Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương 
Dưới —There are five ways in which a master should minister to his servants and 
workpeople as the Nadir direction: 

Giao công việc đúng theo sức của họ: By arranging their work according to their strength. 
Lo cho họ ăn uống và tiền lương: By supplying them with food and wages. 

Điều trị cho họ khi bệnh hoạn: By looking after them when they are iII. 

Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ: By sharing special delicacies with them. 

Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép: By letting them off work at the right time. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm 
cách kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau—There are five 
ways in which servants and workpeople, thus ministered to by their master as the Nadrr, 
WIll recIprocate: 

Dậy trước khi chủ thức dậy: They will get up before him. 

Đi ngủ sau khi chủ đi ngủ: They will go to bed after him. 

Tự bằng lòng với các vật đã cho: Take only what they are given. 

Khéo làm các công việc: Do their work properly. 

Đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ: Be bearer of his praise and good repute. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới 
với năm cách, họ cũng có lòng thương đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy 
phương Dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way 
the Nadir Is covered, making 1t at peace and free from fear. 

Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn: The Zenith denotes ascetics and 
Brahmins. 

Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn như 
phương Trên—There are five ways in which a man should minister to ascetfics and 
Brahmins as the Zenith: 

Có lòng từ trong hành động về thân: By kindness in bodily deed. 

Có lòng từ trong hành động về khẩu: By kindness in speech. 

Có lòng từ trong hành động về ý: By kindness in thought. 

Mở rộng cửa để đón các vị ấy: By keeping an open house for them. 

Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết: By supplying their bodily needs. 

Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được vị thiện nam tử đối xử như phương Trên 
theo năm cách như vậy, cũng có lòng thương vị thiện nam tử theo năm cách sau đây— 
The ascetics and Brahmins , thus ministered to by him as the Zenith, will reciprocate 1n 
SIX WayS: 

Ngăn không cho họ làm điều ác: They will restrain him from evil. 

Khuyến khích họ làm điều thiện: They will encourage him to do good. 

Thương xót họ với tâm từ bị: They will be benevolently compassionate toward him. 

Dạy họ những điều chưa nghe: They will teach him what he has not heard. 

Lầm cho thanh tịnh điều đã được nghe: They will help him purify what he has heard. 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời: They will point out to him the way to Heaven. 

Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được thiện nam tử đối xử như phương Trên 
với năm cách, cũng có lòng thương thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Trên 


4930 


được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the Zenith is 
covered, making It at peace and free from fear. 
Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp —The Well-Farer having spoken, He 


added: 


Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chồng là phương Tây, 

Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương dưới, 

Sa Môn, Bà La Môn là phương Trên. 
Mother, father are the East, 
Teachers are the Southward poInt, 
Wïfe and children are the West, 
Friends and colleagues are the North. 
Servants and workers are Below, 
Ascetfics and Brahmins are Above. 


Cư sĩ vì gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ Giới, Luật. 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
These directions all should be 
Honoured by a clansman true. 
He who”s wise and disciplined, 
Kimmdly and Intelligent, 
Humble, free from pride, 
Such a one may honour gain. 


Dậy sớm không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiển, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Early rising, scorning sloth, 
Unshaken by adversity, 

Of faultless conduct, ready wit, 
Such a one may honour gain. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 

Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Making friends, and keeping them, 
Welcoming, no stingy host, 


4931 


A guide, philosopher and friend, 
Such a one may honour gain. 


Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 

Theo trường hợp xử sự. 

Chính những nhiếp sự nây, 
Khiến thế giới xoay quanh, 

Như bánh xe quay lăn, 

Vòng theo trục xe chính. 

Nhiếp sự nầy vắng mặt, 

Không có mẹ hưởng thọ, 

Hay không cha hưởng thọ, 

Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp nầy, 

Như quán sát chấp trì, 

Nhờ vậy thành vĩ đại, 

Được tán thán, danh xưng. 
Gving gifts and kindly speech, 
A life well-spent for others' good, 
Even-handed mn all things, 
Impartial as each case demands: 
These things make the world go round 
Like the chariot”s axle-pin. 

If such things dịd not exIst, 

No mother from her son would get 
Any honour and respect, 

Nor father either, as their due. 
But qualities are held 

By the wise In high esteem, 
They are øgI1ven prominence 
And are rightly praised by all. 


(B-3) Phần Kết Kinh Thì Ca La Việt 
The Conclusion 0ƒ The Sigalaka Sufra 


Khi nghe như vậy, Sigalaka, gia chủ tử liên bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn dùng 


4932 


nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy-y Thế Tôn, quy-y 
pháp và chúng Tỳ Kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng: At these words, Sigalaka said to the Lord: “Excellent, 
Reverend Gotama, excellent! It 1s as If someone were to set up what had been knocked 
down, or to point out the way to one who had got lost, or to bring an oil-lamp Into a dark 
place, so that those with eyes could see what was there. Just so the Reverend Gotama has 
expounded the Dharma In various ways, May the reverend accept me as a lay-follower from 
this day forth as long as life shall last! 


Phật ngôn: 


Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không thể 
thành tựu được trí tuệ cao—He whose mind 1s not steady, he who does not know the True 
Law, he whose confidence wavers, the wIsdom of such a person will never be perfect (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 38). 


Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác 
thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi—He whose mind is free from lust of desires, 
he who 1s not affected by hatred, he who has renounced both good and evIl, for such a vigilant 
one there 1s no fear (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 39). 


Hãy biết rằng thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, 
ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, 
chứ đừng sanh tâm đắm trước —Knowing that this body is as fragile as a Jar, establishing this 
mind as firm as a fortress, he should be able to fight Mara with the weapon of wisdom. He 
should be able to guard his conquest and be without attachment (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 40). 


Thân nầy thật là ngắn ngủi! Nó sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, vô ý thức bị vất bỏ 
như khúc cây khô vô dụng —In a short period of time, this body will lie on the ground, cast 
aside, without consciousness, even as a useless piece of dry log (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 41). 


Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm 
niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình—Whatever harm an enemy may do to an 
enemy, or a hater to a hater, an ill-directed mind can do one far greater harm (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 42). 


Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh 
thiện làm cho mình cao thượng hơn—What neither mother, nor father, nor any other relative 
can do, a well-directed mind can do one far greater good (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutfa 43). 


4933 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-ONE 


Vụ Lan Bồn 
UHammbana (skt) 


(ID Tổng quan về Lễ Vu Lan Bồn: Ullambana (sk)—Ô Lam Bà Noa. 


Ũ 


2) Vào ngày 15 tháng bảy âm lịch—Ullambana Basins 


3) 


Đảo Huyền hay treo ngược. Những vong nhân bị treo ngược thật vô cùng khổ sở trong địa 
ngục: May be another form of Lambana, or Avalamba, meaning “hanging down,” 
“depending,” “support.” lí 1s interpreted as “Fo hang upside down,” or “to be in 
Suspense,” referring to extreme suffering 1n purgatory. 





The 15” day of the 7” month Lunar 
Lễ Vu Lan—Lễ Giải Đảo Huyên. Lễ Xá Tội Vong Nhân. Xuất xứ của ngày 
lễ này là từ chuyện Mục Liên cứu mẹ. Nhờ thiên nhãn thông mà Mục Liên biết mẹ đang 
đọa làm ngạ quỷ nên muốn tìm cách cứu mẹ, nhưng ông không biết cách. Mục Liên bèn 
tìm hỏi Phật. Phật nói rằng chỉ có sự phối hợp của chư Tăng mới có thể giúp mẹ ông giải 
thoát. Từ truyền thống nầy mới có lệ cúng dường thực phẩm và áo quân lên chư Tăng Ni 
trong ngày Vu Lan—Festival of the hungry ghosts, celebrated on the fifteenth day of the 
seventh month lunar calendar. The origin of this ceremony 1s to be found in the story of 
Maudsgalyayana, who thanks to his divine eye saw that his mother had been reborn as a 
hungry ghost, and he wanted to save her; however, he didn”t know what to do. He went 
back to ask the Buddha the way to save his mother. The Buddha told him that only the 
combined effort of all Buddhist monks could help her escape her fate. From this tradition, 
developed the custom of offering food, clothes and so on to the clergy on Ullambana. 

Vu Lan là dịp để báo Ân cha mẹ: Ullambana is an opportunity for people to repay their 
parents" grace—Báo ân cha mẹ là một trong ba loại ruộng phước (phước điển), cha mẹ, 
sư trưởng, vân vân, những người có công nuôi nấng dạy dỗ chúng ta. Báo đáp được công 
ân nầy thì chúng ta sẽ có vô lượng công đức One of the three sources of felicity, the 
field for requiting blessings received, 1.e. parents, teacher, etc. 


calendar 





(II) Lễ Cúng Cô Hồn theo tín ngưỡng dân gian— The “Oƒfferings to the Spirits ” according 


to Folk Belieƒ: Theo truyền thống dân gian Việt Nam và một số quốc gia tại Đông Á, lễ 
cúng Cô Hồn cũng vào ngày rằm tháng bẩy âm lịch. Đây không phải là lễ hội Phật giáo, 
mà là tập tục thờ ông bà và tín ngưỡng dân gian của địa phương. Theo tín ngưỡng dân 
gian thì trong suốt tháng bẩy các vong hồn trong các tầng địa ngục, cũng như những loài 
quỷ đói được phép tự do đi lang thang về trần gian. Dân gian thường cúng thực phẩm cho 
chúng, những mong chúng không nhiễu hại mà trái lại còn phù hộ cho họ được an lành. 
Tuy nhiên, theo Phật giáo, một khi chết là tái sanh ngay, hoặc thời gian dài nhất của thân 
trung ấm là 49 ngày. Còn đối với những ai bị đọa vào ngục vô gián, ở đó hình phạt không 
gián đoạn thì làm gì có chuyện tạm thời cho trở về trần gian để mà lang thang một 
tháng —According to the Vietnamese tradiion and tradiions of some East Asian 
countries, the festival of “Offerings to the Spirits” also falls on the seventh month of the 


4934 


Lunar calender year. This 1s not a Buddhist Festival, but a common practicing of ancestor 
worshIp and worldly faith. According to the folk belief, for the whole seventh month of 
the lunar calendar year, hell beings, as well hungry ghosts are temporarily released to 
roam the earth. People often provide what they need in order to win the1r support and to 
prevent them from harming the living. However, according to Buddhism, rebirth takes 
place right after death, or the longest time for an Intermediate body 1s forty-nine days. For 
those who are reborn 1n uninterrupted hells, there 1s no such temporary release. So there 
1s no way the dead can roam around our world during the seventh month of the lunar 
calendar year. 


(HI)Nghĩa của Vu Lan Bồn— The meanings oƒ Ullambana: “Ullambana” là thuật ngữ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Người chết bị đọa vào địa ngục và bị treo ngược.” Đảo Huyền hay treo 
ngược, có nghĩa là những vong nhân bị treo ngược thật vô cùng khổ sở trong địa ngục. 
Muốn cứu họ thoát khỏi cảnh treo ngược nầy thân quyến phải cúng giải đảo huyền và 
trai Tăng (để nhờ thần lực cầu nguyện của nhiễu người nhờ đó mà vong linh được siêu 
thoát). Lễ cúng cô hồn, được tổ chức vào tháng bẩy âm lịch. Lễ hội Vu Lan Bổn vào 
ngày rằm tháng bẩy có nguồn gốc từ bài kinh Vu Lan. Bài kinh nầy chỉ có trong tạng 
kinh của Trung Quốc, chứ không có trong tạng kinh của Tây Tạng hay Pali. Nguyên thủy 
của lễ Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện của Ngài Mục Kiển Liên, người có thiên nhãn 
thông nên thấy được cảnh vong mẫu phải chịu đầu thai làm ngạ quỷ, và Ngài muốn cứu 
mẹ mình. Sau khi bạch Phật, Đức Phật bảo Ngài là chỉ có năng lực cầu nguyện của 
chúng Tăng mới có thể cứu vong mẫu của Ngài. Từ đó truyền thống dâng cúng thực vật 
và đồ dùng cho chúng Tăng vào dịp Vu Lan bắt đầu. Ngày nay, các quốc gia theo truyền 
thống Phật giáo còn tổ chức ngày Vu Lan để vinh danh cha mẹ và tổ tiên nữa. Tại các 
nước Đông Á như Tàu, Nhựt, Việt Nam... người ta gọi là Lễ Ma Đói. Trong ngày lễ này, 
tín đỗ có tập quán cúng dường chư Tăng Ni thức ăn, hoa quả, quần áo, v.v. Phật tử và chư 
Tăng Ñ¡ cùng hợp sức tụng kinh Vu Lan Bồn nhằm làm giảm nhẹ tội lỗi của người quá 
cố trong những điều kiện luân hồi xấu. Lễ Vu Lan Bồn được tổ chức đầu tiên vào năm 
538 và truyền thống nầy vẫn còn được tiếp tục cho đến ngày nay—“Ullambana” is a 
Sanskrit term for “Hanging upside down.” “Hanging down,” “depending,” “support.” Ïf 1s 
Interpreted as “lo hang upside down,” or “to be In suspense,” referring to extreme 
suffering in purgatory. The condition of certain condemned souls, especially for whom 
the Ullambana or Lambana festival is held in seventh month. Festival of the hungry 
ghosts, celebrated on the fifteenth day of the seventh month lunar calendar. The Buddhist 
festival of Ullambana falls on the fifteenth day of the seventh month. It stems from the 
UHambana Sutra, found In the Chinese Buddhist Canon, not found in the Tibetan or Pali 
Canons. The origin of this ceremony 1s to be found in the story of Maudgalyayana, who 
thanks to his divine eye saw that his mother had been reborn as a hungry ghost, and he 
wanted to save her. The Buddha told him that only the combined effort of all Buddhist 
monks could help her escape her fate. From this tradition, developed the custom of 
offering food, clothing, and so on to the clergy on Ullambana. Nowadays, counfries with 
Buddhist tradition usually celebrate this festival to honor parents and ancestors. In East 
Asia Buddhist countries such China, Japan and Vietnam, people celebrated Festival of 
the hungry ghosts. On this day, ceremonies are held in which food, flowers and clothes 


4935 


are respectfully offered to the monks and nuns. Also together monks and nuns and lay 
followers, with a combination of effort, recite Ullambana sutra In order to sooth the 
torments of the deceased In the lower realms of existence. This holiday was first 
celebrated in 538 BC. and 1s still celebrated today. 


(HI)Kinh Vu Lan Bồn: The Ullambana Sutra—Kinh được Ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán 
tự——The sutra was translated into Chinese by Dharmaraksa. 
*._ Phật thuyết Kinh Vu Lan Bồn—The Buddha speaks the Ullambana Sutra: 
*. Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát —Namo Homage to The Ullambana Assembly 
of Buddhas and Bodhisattvas (3 tines). 
*. Ta từng nghe lời tạc như vầy: 
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, 
Xá Vệ thành Kỳ-thụ viên trung, 
Mục Liên mới đặng lục thông, 
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. 
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, 
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, 
Lầm con hiếu hạnh vi tiên, 
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. 
Thus I have heard, at one time, the Buddha dwelt at Shravasti in the Garden of the 
Benefactor of Orphans and the Solitary. Mahamaudgalyayana had Just obtained the six 
penetrations and wished to cross over his father and mother to repay their kindness for 
raising him. Thus using his wIsdom eye to search for his deceased parents. 
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, 
Không uống ăn tiểu tụy hình hài. 
Mục Liên thấy vậy bị ai, 
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. 
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, 
Đặng đở lòng cực khổ bấy lâu. 
Thấy cơm mẹ rất lo âu, 
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, 
Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt, 
Sợ chúng ma cướp giựt của bà. 
Cơm đưa chưa tới miệng đà, 
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. 
He regarded the world and saw that his deceased mother had ben born among the hungry 
ghosts, having neither food nor drink, she was but skin and bones. Mahamaudgalyayana 
felt deep pity and sadness, filled a bowl with food and went to provide for his mother. She 
got the bowl, screened 1t with her left hand, and with her right hand she made the first fIst 
of food. But before 1t entered her mouth, it turned into burning coals which could not be 
eaten. 
Thấy như vậy âu sầu thê thẩm, 
Mục Kiên Liên bi cảm xót thương, 
Mau mau về đến giảng đường, 


4936 


Bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàn. 

Phật mới bảo rõ ràng căn cội, 

Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. 

Dầu ông thần lực nhiệm mầu, 

Một mình không thể ai cầu được đâu. 

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, 

Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên, 

Cùng là các bậc Thân Kỳ 

Tà ma ngoại đạo bốn vì Thiên Vương. 

Cộng ba cõi sáu phương tu tập, 

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. 
Mahamaudgalyayana called out and wept sorrowfully, and hastened to return to the 
Buddha to set forth all of this. The Buddha said: “Your mother”s offences are deep and 
firmly rooted. You alone do not have enough power. Although your filial sounds move 
heaven and earth, the Heaven sprrit, the Earth spirit, Twisted demons, and Those outside 
the way, Brahmans, and the Four Heavenly King Gods are also without sufficient 
strength. 

Muốn cho cứu đặng mạng người. 

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng 

Pháp cứu tế ta toan giải nói, 

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn, 

Bèn kêu Mục Thị đến gần, 

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. 

Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ, 

Mười phương Tăng đều dự lễ nầy, 

Phải toan sắm sửa chớ chầy, 

Đồ ăn trăm món trái cây năm màu, 

Lại phải sắm giường nằm nệm lót, 

Cùng thau, bổn, đèn, đuốc, nhang, dầu. 

Món ăn tinh sạch báu mầu, 

Đựng trong bình bát vọng cẩu kính dâng 

Chư Đại Đức mười phương thọ thực, 

Trong bẩy đời sẽ đặng siêu thăng. 

Lại thêm cha mẹ hiện tiền, 

Đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn 

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ, 

Dầu ở đâu cũng tụ hội về. 

Như người Thiền định sơn khê, 

Tránh điều phiền não chăm về thiển na 

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, 

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh 

Hoặc người thọ hạ kinh hành, 

Chẳng ham quyển quí ẩn danh lâm tòng 

Hoặc người đặng lục thông tấn phát, 


4937 


Và những hàng Duyên Giác, Thanh văn 

Hoặc chư Bồ Tát mười phương, 

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh 

Đầu trì giới rất thanh rất tịnh, 

Đạo đức dầy chánh định chơn tâm. 

Tất cả các bậc Thánh Phàm, 

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa, 

Người nào có sắm ra vật thực, 

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời, 

Hiện tiền phụ mẫu của người 

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn, 

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi 

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. 

Như còn cha mẹ hiện tiền, 

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. 

Như cha mẹ bảy đời quá vãng, 

Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung, 

Người thời tuấn tú hình dung, 

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. 
The awesome spiritual power of the Assembled Sangha of the ten directions 1s necessary 
for liberation to be attained. I shall now speak a Dharma of rescue which causes all those 
in difficulty to leave worry and suffering, and to eradicate obstacles from offenses. The 
Buddha told Mahamaudgalyayana: “The fifteen day of the seventh month 1s the 
Pravarana Day for the Assembled Sangha of the ten directions. For the sake of Fathers 
and Mothers of seven generations past, as well as for fathers and mothers of the present 
who are In distress, you should prepare an offering of clean basins full of hundreds of 
flavors and five fruits, and other offerings of Incense, oil, lamp, candles, beds, and 
bedding, all the best of the world, to the Greatly Virtuous Assembled Sangha of the ten 
directions. On that day, all the Holy Assembly, whether ¡in the Mountains practicing 
Samadhi, or obtaining the Four Fruits (levels) of the Way, or walking beneath trees, or 
using the Independence of the Six Penetrations, to teach and transform. Sound Hearers 
and those Enlightened to Conditions, or provisionally manifesting as Bhikhus when In fact 
they are Great Bodhisattvas on the Tenth Ground. All complete in pure precepts and 
oceanlike virtue of the Holy Way, should gather in a Great Assembly and all of like 
mind receive the Pravarana Food. lIf one thus makes offerings to these Pravarana 
Sangha, oneˆs present father and mother, parents of the seven generations, as well as the 
six kinds of close relatives, wIll escape from the three paths of sufferings, and at that time 
attain release. Their clothing and food wIill spontaneously appear. If the parents are still 
alive, they wIll have wealth and blessing for a hundred years. Parents of seven 
generatons will be born ¡in the Heavens. Transformationally born, they will 
1ndependently enter the celestial flower light, and experience limitless bliss. 

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng, 

Phải tuân theo thể thức sau nầy, 

Trước khi thọ thực đàn trai, 


4938 


Phải cầu chú nguyện cho người tín gia. 

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, 

Định tâm thần quán đủ đừng quên, 

Cho xong ý định hành thiền, 

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. 

Khi thọ dụng nên an vật thực, 

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung, 

Chư Tăng chú nguyện viên dung, 

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. 

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, 

Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng, 

Đồng nhau tổ dạ vui mừng, 

Mục Liên cũng hết khóc thương buồn rầu 

Mục Liên mẫu cũng trong ngà y ấy, 

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. 
At that time the Buddha commanded the Assembled Sangha of the ten directions to recIte 
Mantras and Vows for the sake of the donor”s family, for parents of seven generations. 
After practicing Dhyana concentration, they then may accept the food. When first 
receiving the basin, place 1t before the Buddha in the stupa. When the Assembled Sangha 
has finished the Mantras and Vows, then they may accept 1t. At that time the Bhikhsu 
Maudgalyayana and the Assembly of Great Bodhisattvas were all extremely delighted 
and the sorrowful sound of Maudgalyayana's crying ceased. Also at that time 
Maudgalyayana”s mother obtained liberation from the kalpa of suffering as a hungry 
ghost. 

Mục Liên bạch với Phật rằng: 

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn, 

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo, 

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. 

Như sau đệ tử xuất gia, 

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh. 

Độ cha mẹ còn đương tại thế, 

Hoặc bảy đời có thể đặng không ? 

Phật rằng: “Lời hỏi rất thông, 

Ta vừa muốn nói con thì hồi ngay. 

Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, 

Cùng quốc vương, thái tử, đại thần, 

Tam công, tế tướng, bá quan, 

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. 

Như chí muốn đền ơn cha mẹ, 

Hiện tại cùng thất thế tình thâm, 

Đến rằm tháng bảy mỗi năm, 

Sau khi kiết hạ chư Tăng tụ về. 

Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, 

Phải sắm sanh bá vị cơm canh, 


4939 


Đựng trong bình bát tinh anh, 

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng cúng dường, 

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ 

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chị, 

Cùng cầu thất thế đồng thì, 

Lầa nơi ngạ quỷ, sanh về nhơn, Thiên. 

Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, 

Lại xa lìa nạn khổ cực thân. 

Môn sanh Phật tử ân cần, 

Hạnh tu hiếu thiện phải cần phải chuyên. 

Thường cầu nguyện bá gia an hảo, 

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. 

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, 

Vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. 

LỄ cứu tế chí thành sắp đặt, 

Ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng. 

Ấy là báo đáp thù ân, 

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu 

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, 

Mới phải là Thích tử Thiền môn.” 

Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn, 

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan. 

Mục Liên với bốn ban Phật tử, 

Nguyện một lòng tín sự phụng hành. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiển Liên Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần). 
Maudgalyayana addressed the Buddha and said: “This disciple”s parents have received 
power of merit and virtue of the Triple Jewel, because of the awesome spiritual power of 
the Assembled Sangha. If in the future the Buddhaˆs disciples practice filiality by offering 
up the Ullambana basins, will they be able to cross over their present parents as well as 
those of the seven generatilons In the past? The Buddha replied: “Good ¡indeed, I am 
happy you ask this question. I Just wanted to speak about that and now you have also 
asked about it. Good man, If Bhikhsus, Bhikhusnis, Kings, Crown Princes, Great 
Ministers, Great Officials, Cabinet Members, the hundreds of Officers, and the Tens of 
thousands of Citizens wish to practice compasslonate filial conduct, for the sake of the 
parents who bore them, as well as for the sake of fathers and mothers of seven lives 
past, on the fifteenth day of the seventh month, the day of the Buddhaˆs delight, the day 
of the Sangha*s Pravarana, they should place hundreds of flavors of foods In the 
Ullambana basins, and offer them to the Pravarana Sangha of the ten directions. They 
should vow to cause the length of life of the present father and mother to reach a hundred 
years without 1llness, without sufferings, afflictions, or worries, and also vow_ fo cause 
seven generations of fathers and mothers to leave the sufferings of the hungry ghosts, to 
be born among Men and Gods, and to have blessings and bliss witohut lim.” The 
Buddha told all good men and good women, “Those disciples of the Buddha who 
cultivate filial conduct should in thought after thought, constantly recall their present 


4940 


fathers and mothers when making offerings, as well as the fathers and mothers of seven 
lives past. Every year, on the fifteeth day of the seventh month, they should always, out 
of filial compassion, recall their parents who bore them and those of seven lives past. 
And for their sakes perform the offering of the Ullambana basin to the Buddha and the 
Sangha and thus repay the loving kindness of the parents who raised and nourished them. 
AlI Buddhas' disciples should respectfully receive this Dharma. 

At that time the Bhikhsu Maudgalyayana and the Four-fold Assembly of Disciples, 
hearing what the Buddha said, practiced 1t with delight. 

Namo Great Filial Maudgalyayana Bodhisattva ! (3 times). 


Phật Ngôn: 


Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở 
một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội—Tf a traveler does not meet a companion who 
1S betfter or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, rather than being 1n 
fellowship with the foolish (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 61). 


“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết 
chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta?—These are my sons; this is my 
wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of himself. 
Whence sons? Whence wealth? (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 62). 


Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu—A foolish 
man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wIse man; the fool who think hiìmself 
wise, he 1s Iindeed a real fool (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 63). 


Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc 
canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh—Tf a fool associates with a wise man 
even all his life, he will understand the Dharma as litle as a spoon tastes the flavour of soup 
(Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 64). 


Người trí dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh pháp, chẳng 
khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết ngay được mùi vị của 
canh—An Inntelligent person associates with a wIse man, even for a moment, he will quickly 
understand the Dharma, as the tongue tastes the flavour of soup (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 65). 


Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người 
tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo—A fool with litle wit, goes 
through life with the very self as his own greatest enemy. In the same mamner, evil doers do 
evil deeds, the fruit of which 1s bitter (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 66). 


4941 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


Phần IX 
Part LX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Sainfs 


4942 


4943 


TABLEOFCONTENT 


VOLUME SEVEN 


Phần IX 
Part LX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Sainfs 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and Four Realms 0ƒ the Sainfs 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 
Chương 166: A Tu La—Asuras 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precepts 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maintain LỰC 
Chương 169: Thiên—Devas 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 
Chương 171: Độc Giác Phật— Pratyeka-buddhas 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattras 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisattvas° Bhuimis 


4945 
495I 
4965 
4973 
4977 
4961 


4999 
5007 
5047 
35051 
5057 
5135 
5139 


4944 





(Dòng sông chảy quanh hướng Đông Thành Ca Tỳ La Vệ) 


4945 


CHUƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-TWO 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara (existence) 
and Four Realms oƒ the Sainfs 


(D Đại cương về Lục Phàm Tứ Thánh —An overview oƒ the Six realns oƒ the samsara 
(existence) and ƒour realms oƒ the sainfs: Sáu phàm bốn Thánh—Mười Pháp Giới bao 
gồm bốn pháp giới của bậc Thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác; và sáu pháp 
giới của phàm phu là thiên, nhân, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục. Trong sáu cõi 
phàm thì có ba cõi thiện là Thiên, Nhân và A Tu La; còn ba cõi ác là Địa ngục, Ngạ quỷ, 
và Súc sanh. Nếu trồng nhân của ba đường thiện sẽ gặt quả của ba đường thiện; nếu 
trồng nhân của ba đường ác sẽ gặt quả của ba đường ác. Đây là nguyên tắc căn bản của 
Phật giáo, tuyệt nhiên không mê tín dị đoan. Đạo lý nầy luôn đúng, không sai sót và sẽ 
không bao giờ thay đổi. Theo tông Thiên Thai, mười cõi nầy tương dung tương nhiếp lẫn 
nhau, mỗi cõi mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỷ dụ như nhân giới sẽ bao hàm cả chín 
cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi một trong mười cảnh vực kia cũng vậy. Ngay 
cả cảnh giới của chư Phật cũng bao gồm bản chất của địa ngục và các cõi khác, bởi vì 
một Đức Phật dù ở Ngài không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để cứu độ chúng 
sanh trong cõi nầy, nên cũng có địa ngục ngay trong tâm của Ngài. Trong ý nghĩa nầy 
Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi khác. Theo Phật giáo, mười pháp giới nầy đều do 
một niệm hiện hữu từ trong tâm chúng ta mà ra. Chính vì vậy mà cổ đức có dạy: “Thập 
giới nhất tâm, bất ly đương niệm. Năng giác thử niệm, lập đăng bỉ ngạn.” Nghĩa là nếu 
chúng ta hiểu rõ về ý niệm hiện tại thì lập tức chúng ta sẽ trở nên giác ngộ. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm: “Vạn Pháp do tâm tạo.” Ngay cả Phật cũng do tâm mình tạo ra. Nếu mình 
tu Phật pháp thì mình thành Phật đạo. Nếu mình tu Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Ví bằng 
mình muốn đọa địa ngục, và cứ nhắm hướng địa ngục mà đi thì tương lai phải đến địa 
ngục không một chút nghi ngờ gì cả. Cho nên nói mười pháp giới không rời một niệm 
tâm nầy—Si¡x stages of rebirth for ordinary people, as contrasted with the four saints. The 
Buddhas, Bodhisattvas, Sound Hearers, and Those Enlightened by Conditions are the 
Four Dharma Realms of Sages. The gods, human beings, asuras, animals, hungry ghosts, 
and hells make up the Six Dharma Realms of Ordinary Beings. The Six Common Realms 
are the Three Good Realms of gods, humans, and asuras; and the Three Evil Realms of 
hell-beings, hungry ghosts, and animals. lf one plants the causes for the Three Good 
Realms, one 1s reborn In these realms. The same applies to the Three Evil realms. Thịs 
prnciple of cause and effect is the basic Buddhist theory; 1t 1s not a superstition. This 
prinnciple 1s always correct and never off by the least bit. According to the T”1en-T”a1 Sect, 
these ten realms are mutually Iimmanent and mutually inclusive, each one having In It the 
remaining nine realms. For example, the realm of men wIll include the other nine from 
Buddha to Hell, and so will any of the ten realms. Even the realm of Buddhas includes 


4946 


the nature of hell and all the rest, because a Buddha, though not hellish himself, intends 
to save the depraved or hellish beings, and therefore also has hell in his mind. In this 
sense, the realm of the Buddhas, too, includes the other nine realms. According to 
Buddhism, all these ten dharma realms originate from the single thought which 1s exIsting 
in our mind. Thus, ancient virtues taupht: “All of these ten realms-a single thought, are 
not apart from your present thought. IÝ you can understand that thought, you immediately 
reach the other shore.” That 1s to say, the ten Dharma Realms are not beyond our present 
thought. lÝ we can understand that thought, we Immediately become enlightened. 
According to the Avatamsaka Sutra, “The myriad dharmas are made from the mind 
alone.” The Buddha 1s created by our mind. If our mind cultivates the Buddhahood, then 
we WIll accomplish the Buddha Way. If our mind is delighted by Bodhisattvas, then we 
will practice the Bodhisattva Path and become a Bodhisattva. But If our mind wishes to 
fall into the hells and we will head in the direction of the hells; eventually we wIll have to 
fall into the hells without any doubt. That 1s why 1t 1s said “The Ten Dharma Realms are 
not beyond a single thought.” 


(H) Lục phàm— Six realms oƒ the saimsara: 
(A) Tổng quan về Lục phàm—An overview 0ƒ the Six realns 0ƒ the samsara: 


1) 


2) 


Theo Kinh Phúng Tụng—According to the Sangifti Sufía: Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu nẻo luân hồi hay sáu thế giới của chúng sanh mê mờ. Tất cả 
chúng sanh trong sáu nẻo nầy đều phải chịu sanh tử luân chuyển không ngừng theo luật 
nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy theo những hành động trong kiếp trước quyết định. 
Trong Phật giáo, các nẻo nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các phần của bánh xe 
sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động phát sanh từ vô minh của ta về chân tánh cuộc 
sinh tổn, do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn khoái lạc của 
các thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào những khoái lạc nầy tiếp tục 
làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng bất tận của sinh tử và tái sanh mà chúng ta bị 
trói buộc trong ấy—— According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are six realms of the samsara or the realms of the unenlightened. All creatures In 
these realms are tied to the ceaseless round of birth-and-death, that 1s, to the law of 
causation, according to which existence on any one of these planes are determined by 
antecedent actions. In Buddhism these planes are depicted as the spokes or segments of 
the “wheel of life.” This wheel 1s set in motion by actions stemming from our basic 
1gnorance of the true nature of existence and by karmic propensities from an incalculable 
past, and kept revolving by our craving for the pleasures of the senses and by our clinging 
to them, which leads to an unending cycle of births, deaths, and rebirths to which we 
remain bound. 

Sáu đường luân hồi của chúng sanh—Six miserable states oƒ sentient beings: Đầy là sáu 
đường luân hồi của chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau rồi bị nghiệp lực 
thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, 
như bánh xe xoay vẫn, không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, 
hoặc làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật gọi đó là 
luân chuyển trong lục đạo)—Six paths—The six ways or conditions of sentient 
existence—S1x miserable states (sentient beings revolve 1n the cycle of Birth and Death, 


4947 


along the six paths, life after life. These are paths of hell-dwellers, hungry ghosts, 
animals, titanic demons or asuras, human beings and celestials): 


(B) Chỉ Tiết về Lục Phàm— Details on the Six realms oƒ the saimsara: 
(B1)Hạ Tam Đô hay ba đường dữ: Tri-Akusala (skt)— The three lower gatis, or three evil 


l) 
a) 


b) 


2) 
8) 


b) 


c) 


3) 
8) 


paths: 

Địa Ngục: Naraka-gati (skt——Realm of hells—See Địa Ngục In Chapter 163. 

Tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, không an vui. Đây là cảnh giới 
địa ngục——The state of being 1n Hell. 

Đây là điều kiện sống thấp nhất và khốn khổ nhất —This is the lowest and most 
miserable condition of exIstence. 

Chúng sanh (A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những hành vi độc ác làm nhiều điều 
tội lỗi hại người hại vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường xuyên do tội hành 
nghiệp chiêu cảm). Trong cõi địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào mà tả cho xiết— 
Senfient being (alaya-consciousness) 1s condemned to stay In Hell due to his worse 
karma. In the hellish path, the sufferings there are so great that no words can describe 
them. 

Địa Ngục tượng trưng cho tham sân si, những loài bị hành tội ở cõi thấp nhất— 
Symbolizing Ignorance, greed and agsression. Depraved men or “hellish beings” who are 
1n the lowest stage. 

Ngạ Quỷ—Hungry Ghost: See Ngạ Quỷ ¡in Chapter 164. 

Ngạ Quỷ Đạo: Preta-gati (skt) Tiếng Phạn là Preta. Đây là cảnh giới ngạ quỷ, nơi tái 
sanh của những kẻ tham lam, ích kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ đói chiếm đa 
số. Các loài quỷ chịu quả báo không đồng, kẻ nào có chút ít phước báo thì được sanh nơi 
rừng núi, gò miếu; loài không có phước báo thì thác sanh vào những chỗ bất tịnh, ăn 
uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, thấy 
suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng như cái trống châu, có khi đô 
ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than hồng, không thể nào nuốt được, chịu đại khổ 
não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn 
như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu cảnh 
đói khát trong muôn ngàn kiếp ——The state of hungry ghosts—Starved ghosts realm where 
grecdy, selfish and deceitful souls are reborn. In the path of hungry ghosts, beings have 
ugly, smelly bodies, with bellies as big as drums and throats as small as needles, while 
flames shoot out of their mouths. They are subJect to hunger and thirst for incalculable 
©Ons. 

Realm of Hungry Ghosts: Pretas (skt)——Ngạ Quỷ, những loài đã chết hay các quỷ đói— 
Symbolizing sgreed. Departed beings, otherwise called “hungry spIrIfs.” 

A Tu La: Asura (skt)——Những quỷ thần hiếu chiến. Dù một phần thuộc Thiên giới, nhưng 
chúng được đặt vào cõi thấp hơn—Fighting spirits, though partially heavenly, they are 
placed in the lower realm. 

Súc Sanh—Realm of Animals: See Súc Sanh in Chapter 165. 

Súc Sanh Đạo: Tiryagyoni-gati (skt)—Tiếng Phạn là Tiryagyonmi, nghĩa là loài chúng 
sanh sanh ra để bị người đời hành hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh 
của những kẻ si mê, sa đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ rồng, thú, cầm, 





b) 


4948 


súc; dưới đến thủy tộc và loài côn trùng, không bao giờ đi thắng được như con người hay 
chư Thiên. Loài nầy thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì ở mạnh hiếp yếu. 
Ngoài ra, chúng còn bị con người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng sanh như loài 
trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nễ. Loài dê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh 
da xẻ thịt làm thức ăn cho loài người. Các loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, 
giết hại và ăn uống lẫn nhau—Animality/—The state of animals—Animals` realm 
reserved for those souls who are dull-witted, depraved, or have committed fornication. 
The path of animals, such as buffaloes, cattle, donkeys and horses, 1s subJect to heavy 
toil. Other domestic animals, such as goats, pIgs, chicken and ducks, are subJect to be 
killed to make food for human beings. Still other animals suffer from stupidity, living In 
filth, and killing one another for food. 

Những loài có bản chất mê muội, bao gồm tất cả các loài vật —Beasts—Symbolizing 
Ignorance or innocent in nature, including the whole animal kingdom. 


(B2)Thượng Tam Đô hay ba đường lành— The three upper gatis, or three good paths: Tri- 


4) 


5) 
a) 


b) 


6) 
8) 


Kusala (skt)——Trong ba đường lành nầy thì hai đường người trời rất khó được sanh vào, 
trong khi bị đọa vào a-tu-la và hạ tam đồ thì lại dễ dàng và thông thường——Among the 
three upper gatis, rebirth in the celestial or human paths 1s difficult, while descend Into 
Asura path and other three lower gøatis 1s easy and common: 

Realm of Titans (Asuras): Asura-gati (skt)—A- Tu-La—Fighting demons—Symbolizing 
aggression—Tiếng Phạn gọi là Asura, nghĩa là tánh tình xấu xa, cũng có nghĩa là phước 
báo không bằng chúng sanh ở hai cõi người và trời. Đây là cảnh giới của những chúng 
sanh xấu ác, hay giận dữ, tánh tình nóng nảy, thích bạo động hay gây gỗ, và si mê theo 
tà giáo (chúng sanh trong cảnh giới nầy cũng có phước báo, nhưng lại bị tham vọng, dối 
trá, kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp lấn lướt, nên tâm thường hay chứa đây tức 
giận và chấp trước)—The state of angry demons. Asuras` realm where those who are 
wicked, hot-tempered, violent or are Initiated Into paganism (the path of asuras 1s filled 
with quarrelling and acrimonious competition)—See A Tu La in Chapter 166. 

Nhân: Realm of Humans (Men)—See Chapter 167. 

Nhân Đạo: Manusya-gati (skt)—Cảnh giới của con người, hay thế giới của chúng ta, nơi 
mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ giới sẽ được tái sanh vào (cõi nầy chúng sanh khổ 
vui lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, vân 
vân. Bên cạnh đó lại phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia ly, thương 
ghét. Khổ thì có tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; hoặc ngũ khổ như sanh khổ, 
già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ vì phạm các tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, 
già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có 
những niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. Chúng sanh 
sanh vào cối người, mà lại gặp được Phật pháp thì theo lời Phật dạy là một đại hạnh, vì 
đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho cuộc tu giải thoát)—The state of human-beings— 
Our earth, place where those who keep the basic five precepts are reborn. 

Nhơn giới có bản chất trung hòa—Human beings, neutral in nature——Symbolizing social 
Virfue. 

Thiên Giới: Realm of Celestials (Devas)—See Thiên in Chapter 169. 

Thiên Đạo: Deva-gati (skt)——Tiếng Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa là sáng suốt, thanh tịnh, 
tự tại hay tối thắng. Thiên đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của những chúng 





b) 


4949 


sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành thập thiện nghiệp, và tránh thập ác (người sanh lên 
cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa đều được 
sung sướng tốt đẹp, không thiếu thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, 
nhưng cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý—Celestials——The state of gods—— 
Gods"” realm 1s reserved to those who observe the five basic commandments and have 
practiced the Ten Meritorious Action and abstained to do the Ten Evil Deeds. Although 
the celestial path 1s blessed with more happiness than our world, it 1s still marked by the 
five signs of decay and the things that go agaInst our wIshes. 

Mặc dù là siêu nhân, nhưng những chúng sanh nầy không thể giác ngộ viên mãn nếu 
không có giáo thuyết của Phật Heavenly beings, though superhuman in nature they 
cannot get perfectly enliphtened without the teaching of the Buddha—Symbolizing 
meditation abstractions. 


(HL)Tứ Thánh —F'our SaiHnfs: 
(A) Tổng quan về Tứ Thánh—An overview 0ƒ the Four Sains: Bốn cõi Thánh là cõi mà nơi 


đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng 
tri thức họ đã chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp 
lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo những hạt 
giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác ngộ 
không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng 
chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không 
thể chạy trốn được hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì 
người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói buộc 
nữa mà di động tự do bên trong nghiệp —The four realms of enlightened existence, 
sometimes called the “four holy states.” Unlike those In the lower six realms, the 
enlightened know the Joy of Iinward peace and creative freedom because, having 
overcome their Ignorance and delusion through knowledge, they are freed from 
enslavement to karmic propensifIes arising from past delusive actions, and no longer sow 
seeds which will bar fruit in the form of new karmic bondage. Enlightenment, however, 
does not suspend the law of cause and effect. When the enlightened man cuts his finger 1t 
bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the consequences 
of his actions. The difference 1s that because he accepts, that 1s, he sees Into his karma he 
1s no longer bound by it, but moves freely within ït. 


(B) Chỉ Tiết về Tứ Thánh— Details oƒ the Four Saints: 


Ù 


a) 


Duyên giác: Một vị Phật tự giác ngộ, không giảng dạy cho kẻ khác—A Buddha for 
himself, not teaching others—See Độc Giác Phật in Chapter 171. 

Độc giác Phật, người đại giác (đơn độc), đi một mình vào đại giác rồi nhập Niết bàn một 
mình. Người ấy đạt được đại giác nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên bằng nơi tự thân 
(tự giác, không cần thây, và đạt đến giác ngộ cho tự thân hơn là cho tha nhân). Nói tóm 
lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu giải thoát chỉ cho chính bản thân mình mà thôi— 
Realizer of conditions—A_ Pratyeka Buddha Is the solitary (awakened) sage of Indian life 
whose ideal was Incompatible with that of the Bodhisattva, In that he walked alone, and 
having attained his Enlightenmernt, passed Into Nirvana, Indifferent to the woes of men. 
He attains enliphtenment through the Insight of the twelve nidanas by himself 


b) 
Ụ 
1) 
1) 
2 


a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 


4950 


(ndependently of a teacher and attainment of his enlightenment rather than that of 
others). In summary, Pratyeka-buddha 1s one who lives In seclusion and obtains 
emancipation for himself only. 

Độc Giác Phật còn được gọi—Pratyeka-buddha 1s also called: 

Độc Giác: Lonely or lone enlightenment. 

Duyên Giác: Enlightenemtn In the twelve nidanas. 

Viên Giác: Completely enlightened for self. 

Thanh Văn: S(h)ravaka (sk)—Đệ tử trực tiếp của Phật—A direct disciple of the 
Buddha—See Thanh Văn In Chapter 170. 

Thanh Văn, những học trò lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để 
tu hành và đạt mục đích Niết bàn không còn vướng bận trần thế—A hearer—Voice- 
hearer who undertakes the practice and becomes a Sramanera or a student who seeks 
personal enlightenment and an attains this only by listening to the teaching and gaining 
1nsight Into the four noble truths, so that he can cultivate to reach his supreme goal of 
nirvana without earthly remainder. 

Thinh văn thừa (Sravakayana—skt): Cỗ xe của những người nghe pháp tu hành mà thành 
tựu. Đây là cỗ xe đầu tiên trong ba cỗ xe dẫn tới Niết bàn. Thanh Văn Thừa thường chỉ 
những Phật tử không thuộc Đại Thừa—Vehicle or class of the hearers, the first of the 
three vehicles that can lead to the attainment of nirnava. Sravakayana generally refers to 
the Buddhists who don”t belong to the Mahayana. 

Bồ Tát: Một vị Phật tương la—A would-be Buddha—See Bồ Tát in Chapter 172. 

Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là con đường hành đạo của chư Phật, chữ 
sattva là bản chất của thiện pháp. Bồ Tát là vị có tâm cứu giúp tất cả chúng sanh vượt 
qua dòng sông sanh diệt—According to the Mahaprajnaparamita sastra, Bodhi means the 
way of all the Buddhas, and Sattva means the essence and character of the good dharma. 
Bodhisattvas are those who always have the mind to help every being to cross the stream 
of birth and death. 

Đại Giác Hữu Tình (dịch theo mới). Bồ Tát là bậc tầm cầu sự giác ngộ tối thượng, không 
phải chỉ cho chính mình mà cho tất cả chúng sanh: Conscious beings of or for the great 
Iintelligence, or enlightenment. The Bodhisattva seeks supreme enlightenment not for 
himself alone but for all sentient beIngs. 

Phật: The realm of Buddhas—Một vị Phật không ỏ trong vòng mười cõi thế gian nây, 
nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy giáo lý của mình nên Ngài được kể 
vào đó—A Buddha 1s not Inside the circle of ten, but as he advents among men to preach 
his doctrine he 1s now partially included in i—See Đức Phật và Đạo Phật in Chapters I 
and 2. 








4951 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-THREE 


Địa Ngục— Nữraya (p) 
Naraka (skt)— Holls 


(A) Đại cương và Ý nghĩa của Địa Ngục—Overview and Meanings oƒ Hells 

(I)_ Tổng quan về Địa Ngục—An overview oƒ “Hell” 

(H) Địa Ngục Đạo theo Phạn ngữ “Naraka”— The sfate 6ƒ being ïn Hell according to the 
SanskriI tem “Naraka”. 

(HI)Nưaya theo Vị Diệu Pháp— “Niraka” according to the Abhidharma. 


(B) Địa Ngục theo Phật Giáo Học— Earth Prison according to the Buddhist Cosimology 
(C) Chúng Sanh trong Cối Địa Ngục— Hell Beings— Beings in the Hell Realm 


(D) Các loại Địa Ngục— Dƒƒferent kinds oƒ Hells 
()_ Căn Bản Địa Ngục— Central or radical hells: 
(A) Bát Nhiệt Địa Ngục— Eight hot hells. 

(B) Bát Hàn Địa Ngục— The eight cold hells. 

(H) Địa Ngục Phụ (Cận biên)— Secondary hells. 
(H1) Cô Độc Địa Ngục— lsolate hells. 

(IV)Những địa ngục khác—Other hells. 


(E) Địa Ngục Vô gián— Uninterrupted Hell— Avici (skt) Avichi (p) 

(l) Nghĩa của “Vô Gián Ngục ˆ— The meanings oƒ “Uninterrupted hell': 

(H) Sự diễn tả về Ngục Vô Gián, theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát— Description oŸ Uninterruped 
Hell, according to the Earth Store Bodhisattva Sutra: 

(IHI)Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề— Retributions for offenses in 
Southern Jambuvipa. 

(IV)Năm điều nghiệp cẳm— Five retributions for karma. 


(F) Những Lời Phật Dạy về Địa Ngục trong Kinh Pháp Cú — The Buddha°s Teachings oƒ 
the Hells im the Dharmapada Sutra 


4952 


4953 


(A) Đại cương và Ý nghĩa của Địa Ngục 
Overview and Meanings oƒ Hells 


(ID Tổng quan vê Địa Ngục—An overview oƒ “Hell”: Cổ đức nói: “Âu sầu phiền muộn là 
nhân của địa ngục. Vui vẻ tươi cười là nhân của cõi trời.” Như vậy trong địa ngục chẳng 
có gì vui vẻ, hay khoái lạc, mà chỉ có ưu sầu khổ não. Theo Phật giáo, cửa địa ngục xưa 
nay không có, chỉ do chính mình đặt ra chúng và tự mình bước vào mà thôi. Vì sao chúng 
ta lại bị đọa vào địa ngục? Do bởi vô minh, do bởi không hiểu biết mà chúng ta tạo ra ác 
nghiệp. Phật tử chân thuần nên nhớ mình tu nhân øì thì thọ quả nấy, không sai chạy. hễ 
gieo nhân địa ngục thì phải thọ nhận quả địa ngục, không có ngoại lệ—Ancient virtues 
said: “If you becomes depressed, you are planting a seed for the hells. In contrast, 1Ý you 
smile, you plant a seed for the heavens.” Thus, there 1s no happiness 1n the hells; they are 
melacholy and miserable. According to Buddhism, the hells basically have no doors. We 
make the doors ourselves, and enter into these doors by our own forces. Why do we end 
up in the hells? Because of ignorance and lack of understanding, we create evil karma . 
Sincere Buddhists should always remember that no matter what kind of karma we create, 
we have to undergo the corresponding retribution, without a slightest bịt off. IÝ we plant 
the hell causes, we have to receive the hell-effects, without any exception! 


(HD) Địa Ngục Đạo theo Phạn ngữ “Naraka ”— The state 0ƒ being in Hell according to the 
Sanskrit term “Naraka”: Địa Ngục Đạo, tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh đủ mọi sự 
khổ não, không an vui. Đây là cảnh giới địa ngục. Địa ngục, một trong sáu đường sanh tử 
luân hồi, là con đường đi xuống, nơi không vui mà chỉ có khổ sở. Đây là điều kiện sống 
thấp nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh (A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những 
hành vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi hại người hại vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn 
thường xuyên do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong cõi địa ngục thì sự khổ không có bút 
mực nào mà tả cho xiết. Đây là nơi tra tấn và chịu hình phạt chuộc tội. Đây cũng là một 
trong ba đường dữ, nhưng đây không phải là chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được 
tái sanh trong một thân phận thuận lợi hơn. Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái 
ý thức, chứ không phải là nơi chốn. Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa 
ngục và hàn ngục, mỗi loại có tám địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười sáu địa 
ngục phụ. Mỗi địa ngục được cai quản bởi Diêm vương —This ¡is the lowest and most 
miserable condition of existence. Sentient being (alaya-consciousness) 1s condemned to 
stay in Hell due to his worse karma. In the hellish path, the sufferings there are so great 
that no words can describe them. Place of torture and torment and retribution for bad 
deeds. One of the three negative modes of existence, but existence 1n hells 1s finite, after 
negative karma has been exhausted, rebirth in another better form of existence 1s 
possible. Like the Pure Land, hells are more as a state of mind than as places. Buddhist 
cosmology distinguishes two types of hells: hot and cold, divided into eight main hells; 
each main hell surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. The hells are ruled by 
Yama. 


4954 


(HINưaya theo Vì Diệu Pháp —“Niraka” qccording to the Abhidharma: Theo VI Diệu 
Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tổn thấp nhứt, nơi có nhiều 
cảnh khổ, nơi chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Đây 
không phải là địa ngục trường cửu, đến lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh có 
thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ vào các nghiệp thiện— 
According to the Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest 
plane of existence, the place of most Intense suffering. It 1s said that beings In the Hell 
have to suffer the result of their evil deeds in the past. This 1s not a permanent hell, once 
these beings pay all retributions for their past unwholesome karmas, they can be reborn 1n 
a better and happlIer plane owing to their past wholesome karmas. 


(B) Địa Ngục theo Phật Giáo Học 
Earth Prison qccording to 
the Buddhist Cosrnology 


Vũ trụ học Phật giáo bao gồm nhiều cảnh giới trong đó chúng sanh phải tái sanh vào do 
hậu quả của những nghiệp trong đời quá khứ. Địa ngục là một trong sáu đường sanh tử 
luân hồi, là con đường đi xuống, nơi không vui mà chỉ có khổ sở. Theo Vi Diệu Pháp của 
Ngài Bhikkhu Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tổn thấp nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, nơi 
chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ, họ phải chịu khổ hình 
về thể chất và tâm lý tỷ lệ thuận trực tiếp với những nghiệp ác mà họ đã làm trong 
những đời quá khứ. Họ phải chịu những cực hình bao gồm lột da sống, đốt cháy, đông 
lạnh lại, và bị bọn quỷ hành hạ. Tuy nhiên, đây không phải là địa ngục trường cửu, đến 
lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an 
vui hạnh phúc nhờ vào các nghiệp thiện. Những địa ngục nổi tiếng là bát nhiệt và bát 
hàn địa ngục, mỗi địa ngục chính lại có 16 địa ngục phụ. Địa ngục thấp nhất theo giáo 
thuyết nhà Phật là ngục A Tỳ, chúng sanh trong đó phải chịu cực hình không gián đoạn. 
Theo Vũ Trụ Luận truyền thống Phật giáo, đây là một trong sáu nẻo luân hồi, và cũng là 
một trong ba đường dữ, những đường khác bao gồm thiên, nhân, ác thần, súc sanh và ngạ 
quỷ. Những chúng sanh địa ngục sanh vào một trong những địa ngục nơi đó họ phải chịu 
nhiều khổ hình tùy theo những ác nghiệp trong quá khứ của họ, nhưng đây không phải là 
chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được tái sanh trong một thân phận thuận lợi hơn. 
Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái ý thức, chứ không phải là nơi chốn. Vũ trụ 
luận Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục và hàn ngục, mỗi loại có tám địa 
ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười sáu địa ngục phụ——Buddhist cosmology includes 
numerous realms in which sentient beings are reborn as a result of their past actions. Hell 
or earth prison 1s one of the six gafI or ways Of transmigration, the downward path to hell. 
Hell 1s a place of joyless and suffering. According to the Abhidharma, composed by 
Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest plane of existence, the place of most Intense 
suffering. It is said that beings In the Hell have to suffer the result of their evil deeds In 
the past, they are subJect to physical and psychological suffering in direct proportion to 
the negative actions they performed in their past lives. They are subJect to a range of 


4955 


tortures, including being played alive, burned, frozen, and tortured by demons. However, 
this Is not a permanent hell, once these beings pay all retributions for their past 
unwholesome karmas, they can be reborn In a better and happler plane owing to theIr 
past wholesome karmas. The best-known hells are the eight hot hells and the eight cold 
hells, each of which 1s surrounded by sixteen subsidiary hells. According to Buddhist 
doctrines, the lowest level of hell is called “Avici,” in which beings have uninterrupted 
torment. According to traditional Buddhist cosmology, this 1s one of the six destinies of 
beings within cyclic existence or Samsara, and also one of the three negative modes of 
exIstence, the others being gods, humans, demi-gods, animals, and hungry ghosts. Hell 
beings are born Into one of a number of hells in which they are subJected to varlous 
tortures 1n accordance with their past evil deeds, but existence 1n hells 1s finite, after 
negative karma has been exhausted, rebirth In another better form of existence Is 
possible. Like the Pure Land, hells are more as a state of mind than as places. Buddhist 
cosmology distinguishes two types of hells: hot and cold, divided into eight main hells; 
each main helÏ surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. 


(C) Chúng Sanh trong Cối Địa Ngục 
Hell Beings— Beings im the Hell Realn 


Địa ngục là nơi tra tấn và chịu hình phạt chuộc tội. Đây là một trong sáu nẻo luân hồi, và 
cũng là một trong ba đường dữ, những đường khác bao gồm thiên, nhân, ác thần, súc sanh 
và ngạ quỷ. Những chúng sanh địa ngục sanh vào một trong những địa ngục nơi đó họ 
phải chịu nhiều khổ hình tùy theo những ác nghiệp trong quá khứ của họ, nhưng đây 
không phải là chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được tái sanh trong một thân phận 
thuận lợi hơn. Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái ý thức, chứ không phải là nơi 
chốn. Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục và hàn ngục, mỗi loại 
có tám địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười sáu địa ngục phụ. Mỗi địa ngục được 
cai quản bởi Diêm vương—Place of torture and torment and retribution for bad deeds. 
Thịs 1s one of the six destinies of beings within cyclic existence or Samsara, and also one 
of the three negative modes of existence, the others being gods, humans, demi-gods, 
animals, and hungry ghosts. Hell beings are born into one of a number of hells in which 
they are subJjected to varlous tortures in accordance with their past evil deeds, but 
existence In hells 1s finite, after negative karma has been exhausted, rebirth in another 
better form of exIstence 1s possible. Like the Pure Land, hells are more as a state of mind 
than as places. Buddhist cosmology distinguishes two types of hells: hot and cold, divided 
Iinto eipht main hells; each main helÏ surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. 
The hells are ruled by Yama. 


4956 


(D) Các loại Địa Ngục 
DỰƒerent kimds oƒ Hells 


(D Căn Bản Địa Ngục— Central or radical hells: 
(A) Bát Nhiệt Địa Ngục— Eight hot hells: Tám địa ngục nóng trong vùng Nam của châu 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Diêm Phù Để——The eight hot hells, located under the southern continent of Jambudvipa: 
Đẳng Hoạt (Cánh hoạt) Địa Ngục: Samiiva (skt)—Sanjiva (p)—Tưởng Địa Ngục—Sau 
nhiều nhục hình khổ sở, như chặt, đâm, bầm, chém, tuy thế sau một cơn gió lạnh thổi và 
tâm thức và mang nó trở lại trần thế hay dần dần tỉnh lại như trước để tiếp tục thọ hình— 
Rebirth, where after many kinds of suffering, a cold wind blows over the soul and returns 
It to this life as 1t was before. The hell in which the denizens are chopped, stabbed, 
ground, and pounded, but by a cool wind are brought back to life, to undergo renewed 
tormeIt. 

Hắc Thằng Địa Ngục: Kalasutra (skt——Kalasutta (p)—Nơi những tội phạm bị buộc bằng 
dây xích đen, rồi bị bằm và cưa ra từng mảnh —Where the sufferer is bound with black 
chains and chopped or sawn asunder. 

Tuyến Hợp (Chúng hợp) Địa Ngục: Samghata (skt)—Sanghata (p)—Nơi mà nhiều hình 
phạt sụp núi đè lên tội nhân—Where are multitudes of implements of torture, or the 
falling of mountaIns upon the sufferer. 

Hiệu Kiếu Địa Ngục: Raurava (sk)——Roruva (p)—Địa ngục mà tội nhân than khóc— 
Hells of crying and walling. 

Đại Kiếu Địa Ngục: Maharaurava (skt—Maharoruva (p)—Địa ngục nơi tội nhân than 
khóc không ngừng——Hells of great wailing. 

Viêm Nhiệt Địa Ngục: Tapana (skt & p)—Nơi tội nhân bị lửa đốt —Hells of flames and 
burning. 

Đại Nhiệt (Đại thiêu chích—Đại viêm nhiệt) Địa Ngục. Địa ngục nóng nhất trong tám 
địa ngục nóng nơi đây mọi vật đều bị nấu chảy ra: Mahatapana (skt & p)—The hottest 
hells. Hells of molten leads. 

Vô Gián Địa Ngục: Avici (skt & p)—Nơi tội nhân bị hình phạt đau đớn chết rồi tái sanh 
không ngừng để chịu khổ. Địa ngục cuối cùng trong tám địa ngục nơi những chúng sanh 
tội phạm chết và tái sanh không ngừng nghỉ—Avici Hell—The hell of no interval— 
Interrupted hell_——The last of the eight great hot hells where whose suffers die and reborn 
Incessantly——Avici hell, the last of the eight hot hells, or unintermitted suffering, where 
sinners die and are reborn to suffer without Interval (n which punishment, pain, bírth, 
death continue without Interm1ss1on). 





(B) Bát Hàn Địa Ngục— The eighf† cold hells: Tám địa ngục lạnh. 


Ù 


2) 


3) 


Át Phù Đà Địa Ngục: Arbuda—Nơi tội nhân luôn bị bỏng giộp vì lạnh—Where the cold 
causes blisters. 

Ni Chế Bộ Đà Địa Ngục: Nirarbuda—Nơi đó lạnh đến nổi những bỏng giộp bị bể ra gây 
đau đớn vô cùng —Colder condition causing the blisters to burst to cause even more 
paInful. 

Át Triết Xá: Atata—Nơi chỉ có âm thanh từ đôi môi đông đá—Where there ¡s the only 
possible sound from frozen lips. 


4) 


3) 


6) 
lở) 


8) 


4957 


A Ba Ba Địa Ngục: Habava or Apapa—Nơi quá lạnh nên chỉ có âm “A Ba” là nghe 
được Where ït is so cold that only this sound can be uttered. 

Hổ Hổ Bà Địa Ngục: Ahaha, Hahadhara, Hahava, or Huhuva (skt)—NơIi lạnh quá nên tội 
nhân chẳng thốt ra lời, duy chỉ có âm thanh “Hổ hổ bà” xuyên qua cổ họng của họ là 
nghe được. Phật giáo Nam Tông không có ý niệm về loại địa ngục nầy—Where only this 
sound can be uttered. This 1s where the condemned neither stir nor speak, but the cold aIr 
passing through their throats produces this sound (ahaha, hahadhara, hahava, or huhuva). 
Thịs hell 1s unknown to the Southern Buddhism. 

Ưu Bát La Địa Ngục: Utpala—Nơi da đông đá như những bông sen xanh—Where the 
skin 1s frozen like blue lotus buds. 

Bát Đặc La Địa Ngục: Padma—Chúng sanh bị rét cắt da, nơi da đông lại và vỡ tung ra 
như những bông sen đỏ—Where the skin ¡is frozen and bursts open like red lotus buds. 

Ma Ha Bát Đặc Ma Địa Ngục: Maha-padma—Hồng Liên Đại Hồng Liên Địa Ngục— 
Nơi quá lạnh làm cho da đông lại và vỡ tung ra như những nụ sen đỏ—Where it is very 
cold that the skin 1s frozen and bursts open like great red lotus buds. 


(HD) Địa Ngục Phụ (Cận biên)—Secondary hells: 16 địa ngục phụ cận—Adjacent hells— 


SIxteen Inferior hells (each hot hell has a door on each of Ifs four sides, opening from 
each such door are four adJacent hells. 


(HI) Cô Độc Địa Ngục— Isolate hells: Lokantarika (skÙ——ĐJa ngục cô độc tọa lạc nơi không 


trung hay vùng núi, sa mạc, và bên dưới đất (mỗi tội nhân bị đày vào địa ngục nầy tùy 
nghiệp của từng người khác nhau mà bị đày riêng ở những nơi khác nhau)—Isolate hells 
Situated in space, or in mountains, deserts, below and above the earth. 


(IV)Những địa ngục khác—Other hells: 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


A Tỳ Hoán Địa Ngục: Hell of intermitted wailins—ĐỊa ngục trong đó chúng sanh kêu 
khóc không ngừng. 

A Tỳ Tiêu Nhiệt Địa Ngục: Hell of intermitted scorching—Địa ngục thiêu đốt không 
ngừng. 

Ẩm Huyết Địa Ngục: Hell of Blood Drinking. 

Bác Bì Địa Ngục: Hell of Flaying Skm. 

Bảo Trụ Địa Ngục: Embracing Pillar Hell. 

Bạt Thiệt Địa Ngục: Hell of Pulling Tongues. 

Canh Thiệt Địa Ngục: Hell of Plowing Tongues. 

Chúng Hợp Địa Ngục: Sanghata (skt)——Chúng Hợp Địa Ngục (phạm nhân cấu xé lẫn 
nhau thành một khối giữa hai núi rồi cùng rớt xuống vực với nhau). 

Cơ Ngạ Địa Ngục: Hell of hunger—ĐỊa ngục đói, một trong 16 địa ngục—One of the 
sixteen hells. 





10) Cứ Nha Địa Ngục: Hell of Sawing Teeth. 

11) Cực Vô Gián Địa Ngục: Ultimately Uniterrupted hell. 
12) Dương Đồng Địa Ngục: Molten Brass Hell. 

13) Đa Sân Địa Ngục: Much Hatred Hell. 

14) Đạm Nhãn Địa Ngục: Hell of Eye Pecking. 


4958 


15) Đao Đồ Địa Ngục: Hell of swords—Where leaves and grasses are sharp-edged swords. 

16) Đảo Thích Địa Ngục: Hell of Impaling Thorns. 

17) Đôi Áp Địa Ngục: Hell of crushing—Tên gọi khác của Chúng Hợp Địa Ngục, trong địa 
ngục có núi Đại Thạch đè nát thân thể tội nhân—The third great hell in which sinners are 
crushed to death. 

18) Đông Tỏa Địa Ngục: Hell of Brazen Locks. 

19) Giáp Sơn Địa Ngục: Squeezing Mountain Hell. 

20) Hỏa Cẩu Địa Ngục: Hell of Eire Dog. 

21) Hỏa Đồ Địa ngục: Hell of fire—Hỏa Đồ, một trong tam đồ —One of the three kinds of 
unhappy ways. 

22) Hỏa Lương Địa Ngục: Hell of Fire Beams. 

23) Hỏa Ngưu Địa Ngục: Hell of Fire Horses and Oxen. 

24) Hỏa Ốc Địa Ngục: Hell of Fire Rooms. 

25) Hỏa Sàng Địa Ngục: Hell of Fire Beds. 

26) Hỏa Sơn Địa Ngục: Hell of Fire Mounftains. 

27) Hỏa Thạch Địa Ngục: Hell of Fire Stones. 

28) Hỏa Thang Địa Ngục: Hell of liquid fire. 

29) Hỏa Tiển Địa Ngục: Hell of Flery Arrows. 

30) Hỏa Tượng Địa Ngục: Hell of Fire Elephan. 

31) Hỏa Ưng Địa Ngục: Hell of Fire Eagle. 

32) Hỏa Xa Địa Ngục: Hell of the fire chariot—Chúng sanh trong hỏa xa địa ngục thường bị 
đóng băng, rồi sau đó được đưa vào những chiếc xe bốc lửa làm thiêu rụi thân, cứ như 
thế mà trong một ngày phải chết đi sống lại đến 90 ức lần—Hells of the fire-pit with its 
fiery wheels, the sufferer first freezes, then is tempted into the chariot which bursts Into 
flames and he perishes in the fire pit, a process each sufferer repeats daily 90 kotis of 


times. 
33) Huyết Đồ Địa Ngục: Hell of blood—Huyết Đồ, một trong tam đổ—One of the three 
kinds ofunhappy ways. 


34) Kiếm Lâm Địa Ngục: Asipattra (sk)——Hell of the forest of swords—Một trong mười sáu 
tiểu địa ngục, địa ngục rùng kiếm—One of the sixteen small hells, the hell of the forest 
Of swords, or sword-leaf trees. 

35) Kiếu Khấp Địa Ngục: The hell of wailing. 

36) Kiếu Oán Địa Ngục: Hell of Crying Out. 

37) Lưu Hỏa Địa Ngục: Hell of Flowing Fire. 

38) Phẩn Niếu Địa Ngục: Hell of Dung and Urine. 

39) Phi Đao Địa Ngục: Hell of Flying Knives. 

40) Thiên Nhẫn Địa Ngục: Hell of Thousand Blades. 

41) Thiên Tử Địa Ngục: Đâu Suất thiên tử— The prince of Hades (Sakyamuni)—The 
Iimmediate transformation of one ¡n hell into a deva because he had In a previous life 
known of the merit and power of the Hua-Yen Sutra. 

42) Thiết Hoàn Địa Ngục: Hell of Iron-Pellets. 

43) Thiết Lư Địa Ngục: Hell of Iron-Asses. 

44) Thiết Ngưu Địa Ngục: Hell of Iron-Oxen. 

45) Thiết Sàng Địa Ngục: Hell of Iron-Beds. 


4959 


46) Thiết Thù Địa Ngục: Hell of Iron-Ax. 

47) Thiết Xa Địa Ngục: Hell of Iron-Carts. 

48) Thiết Y Địa Ngục: Hell of Iron-Clothing. 

49) Thiêu Cước Địa Ngục: Hell of Burning Feet. 

50) Thiêu Thủ Địa Ngục: Hell of Burning Hands. 

51) Thông Thương Địa Ngục: Hell of Peircing Spears. 

52) Tranh Luận Địa Ngục: Hell of Quarreling. 

53) Thiên Nhẫn Địa Ngục: Hell of Thousand Blades. 

54) Vô Gián Địa Ngục: Hell without respite—A Tỳ Địa Ngục, địa ngục cuối cùng trong tám 


địa ngục nơi những chúng sanh tội phạm chết và tái sanh không ngừng nghỉ—The last of 
the eight great hot hells where whose suffers die and reborn incessantly. 


(E) Địa Ngục Vô gián 
Uninterrupted Hell 
Ayici (sk£) Avichi (p) 


()_ Nghĩa của “Vô Gián Ngục — The meanings 0ƒ *Uninterrupted hell°: 


Ù 


2) 


Theo giáo lý nhà Phật, vô gián địa ngục là địa ngục thấp nhất và tệ nhất trong tám địa 
ngục nóng. Địa ngục của khổ đau không ngừng nghỉ, nơi đó tội nhân phải chịu khổ hình 
đau đớn cũng như chết đi sống lại nhiều lần cho đến khi trả hết nghiệp báo, mới được 
sanh lên cảnh giới cao hơn. Những người sanh trong địa ngục A tỳ thường chịu khổ vì cái 
nóng của lửa. Địa ngục A tỳ nằm bên dưới châu Diêm Phù Để—The lowest and the 
worst of the eight hot hells, according to the Buddhist theory, the hells of no Intermission 
Of suffering. Hell of uninterrupted suffering, in which suffering, death, and painful rebirth 
are continuous until the retribution for the sufferer”s evil karma 1s exhausted, at which 
time that being will be reborn In a higher plane of existence. Those who are born in this 
hell always suffer from the heat of fire. Avicl 1s located under the ground of Jambudvipa. 

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên, Bà Ma Gia lại 
bạch: “Thế nào gọi là Vô gián địa ngục?” Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! 
Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó năm trăm chỗ danh hiệu 
đều riêng khác nhau, thứ kế lại có ngàn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói 
về địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng 
sắt cáo đến một muôn dặm. Lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục 
thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở 
ngục tên là Vô Gián. Ngục nầy chu vi một muôn tám ngàn dặm, tường ngục cao một 
ngàn dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở từ trên xuống dưới. Trên tường ngục rắn 
sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên nầy sang bên kia—According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, Chapter 3, Contemplating the Karmic Conditons of Living 
Beings—Why 1s it called the Uninterrupted Hell: The Lady Maya further asked Earth 
Store Bodhisattva, “Why 1s 1t called the Uninterrupted Hell?” Earth Store replied: “Holy 
Mother, the hells are all within the Great Iron Ring Mountains. There are 18 great hells 
and 500 secondary ones, theIr names all different. In ddition, there are another hundred 


4960 


thousand, also with distinct names. The wall surrounding the Uninterrupted Hell 1s over 
eighty thousand miles In circumference, made entirely of iron. lt is thousand miles In 
height, and topped by mass of fire with few breaks. Inside the wall of that hell are many 
1nterconnected hells, each with 1ts own name. There 1s Just one hell which 1s properly 
called Uninterrupted. Its circumference 1s eiphteen thousand miles and its solid iron wall 
1s a thousand miles high, surmounted by a fire the pÏlunges toward the base and 1s met by 
a fire at the bottom that leaps upward. Iron snakes and dogs spewing fire gallop east and 
west atop that wall. 


(II) Sự diễn tả về Ngục Vô Gián, theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát—Description oƒ Uninterruped 


Ù 


2) 


3) 


Hơi, according to the Earth Store Bodhisaftva Sutra: 

Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân mình 
nằm đầy chật cả giường, đến ngàn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình 
nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế: In 
the midst of that hell is a bed that extends for ten thousand miles. When one person 
undergoes punishment, that person sees his or her own body extended across and 
completely filling the bed; and yet when ten million people undergo punishment, each 
sees his or her own body completely filling the bed. Such are the retributions for varIous 
evil deeds. 

Những người tội chịu đủ sự khổ sở. Trăm ngàn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng 
nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như ánh chớp, móng tay cứng như đồng, 
móc ruột bằm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chỉa lớn bằng sắt đâm vào mình tội 
nhân, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, vân vân, rồi ném lên trên 
không, lấy chỉa hứng lấy, rồi để lại trên giường. Lại có diều hâu sắt mổ mắt tội nhân. Lại 
có rắn sắt cắn đầu tội nhân. Nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng 
xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo tội nhân, nước đồng đổ vào miệng, 
dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân tội nhân, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần 
sống lại. Do vì tội nghiệp mà cẩm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra 
khỏi được: The offenders undergo sufferings to the utmost. A hundred thousand yakshas, 
as well as evil pghosts with swordlike teeth and eyes like lightning, drag and pull them 
with brass-clawed hands. Moreover, there are yakshas who brandish great Iron halberds, 
which they pass through the offenders” bodies, either through their mouths and noses, Or 
through theIr belies and backs. They toss them Into space, turn them over and pull them 
back ; or else they place them on the bed. There are also iron eagles that peck at the 
offenders” eyes, and iron serpents that encircle their necks. Long nails are driven Into all 
their limbs. Their tongues are pulled out and plowed through. Their guts are pulled out, 
sawed, and chopped apart. Molten brass 1s poured Into their mouths, and their bodies are 
bound with hot iron. Such are their karmic retributions throughout ten thousand deaths 
and as many births. They pass through millions of aeons, seeking for escape In vain. 

Lúc thế giới nầy hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác 
đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần 
sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới nầy thành xong, thời sanh trở về thế giới nầy. Những 
sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó: When this world decays, they will be sent to 
be reborn In another world; and when that world 1s annihilated, they wIll pass in turn to 


4961 


those 1n order directions. As those worlds In other directions, too, decay, they are sent 
back and forth, so that after this world comes Into being again, they return here. Such are 
the phenomena of uninterrupted retribution for offenses. 


(HI)Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề— Retributions for offenses 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


in Southern jJambuyipa: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh 
Mẫu: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Để như dưới đây— 
According to the Earth-Store Bodhisattva Sutra, Earth Store Bodhisattva said to the Holy 
Mother, ““These are the names of the retributions for offenses in Southern JambuvIpa: 
Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa 
vào Vô Gián địa ngục mãi đến ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được: If 
there are living beings who are not filial to their parents, even to extent of harming or 
killing them, they wIll fall into the Uninterrupted Hell where, for thousands of ten 
thousands of millions of kalpas, they wIll seek escape In vain. 

Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi 
Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn muôn 
ức kiếp không khi nào ra khỏi được: lf there are living beings who shed the Buddhaˆs 
blood, who slander the Triple Jewel, and who do not respect and venerate Sutras, they 
also will fall into the Uninterrupted Hell where, for thousands of ten thousands of millions 
of kalpas, they wIll seek escape In vain. 

Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng Ni, hoặc tư tình làm sự dâm 
loạn trong chốn chùa chiễn, hoặc giết, hoặc hại, vân vân. Những chúng sanh đó phải đọa 
vào Vô Gián địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi được: lf there are 
living beings who usurp or damage the property of the permanently dwelling, who defile 
Bhikshus or Bhikshunis, or who commit sexual acts within the Sangharama, or kill or 
harm beings there, they and those like them will fall into the Uninterrupted Hell where, 
for thousands of ten thousands of millions of kalpas, they wIll escape In vain. 

Như có chúng sanh giả làm Thầy Sa Môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa Môn, lạm dụng của 
thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người 
như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra 
khỏi được: If there are living beings who pretend to be Shramanas but whose hearts are 
not those of Shramanas, who make destructive use of the permanently dwelling, who 
swindle and deceive the white-robed, and who turn their backs on the precepts, doing all 
manmner of evil acts, they and those like them will fall into the Ủninterrupted Hell where, 
for thousands of ten thousands of millions of kalpas, they will seek escape In vain. 

Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đổ ăn uống, y phục, vân vân của 
thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục 
trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được: If there are living beings 
who steal the wealth and property of the Permanently Dwelling, 1ts graIn, food, drink, and 
clothing or who take even a single article which has not been given to them, they will fall 
into the Uninterrupted Hell where, for thousands of ten thousands of millions of kalpas, 
they wIll seek escape In vain. 

Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm những tội như 
trên thời phải đọa vào đia ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng 


4962 


một niệm cũng không được: Earth Store Bodhisattva continued: “Holy Mother, If living 
beings commit such offenses, they will fall into the FIive Ways Uninterrupted Hell, and 
although they seek a temporary stopping of their suffering, it wIll not stop even for the 
space of a thought. 


(IV)Năm điều nghiệp cẳảm— Five retributions for karma: Địa ngục đó do có năm điều 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


nghiệp cảm, nên kêu là Vô Gián. Năm điều đó là—It ¡s called Uninterrupted due to five 
retributions for karma. What are they?: 

Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, 
nên gọi là Vô Gián: Punishment 1s undergone day and night throughout kalpas, and there 
1S no time of respite. Therefore, 1t 1s called Uninterrupted Hell. 

Một tội nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật khắp cả 
ngục, nên gọi là Vô Gián: One person fills 1t, yet many people also fill it. Therefore, If 1s 
called Uninterrupted. 

Những khí cụ để hành hình tội nhân như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối 
xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền 
đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ 
năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không ngừng nghỉ một 
giây, nên gọi là Vô Gián: The Iimplements of punishment are forks, clubs, eagles, 
serpents, wolves, and doøgs, which pound, grind, saw, drill, chisel, cut and chop; boiling 
liquids, Iron nets, iron robes, Iron asses, and i1ron hoses that flay one alive, bind one”s 
head In rawhide, and pour hot iron over one”s body, meals of iron pelletss and drinks of 
ion fluids. Throughout many nayutas of kalpas such suffering continues without 
Interruption. Therefore, ¡t is called Uninterrupted. 

Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, 
hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên 
gọi là Vô Gián: Whether a man, a woman, a savage, or someone old or young, honorable 
or lowly, a dragon or a spirif, a god or ghost, everyone must undergo retribution for the 
offenses he or she has committed. Therefore, it is called Uninterrupted. 

Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp mỗi 
một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng 
một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do vì lẽ liên 
miên mãi nên gọi là Vô Gián: If one falls Into this hell, from the time of entry one 
undergoes ten thousand deaths and as many rebirths each day and night throughout a 
hundred thousand kalpas. One may seek relief for the space of a thought, but even such a 
brief pause does not happen. Only when one”s karma 1s exhausted can one attain rebirth. 
Because of this continurty, it 1s called Uninterrupted. 





Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


4963 


(F) Những Lời Phật Dạy về Địa Ngục trong Kinh Pháp Cú 
The Buddha”s Teachings 0ƒ the Hells in the Dharimnapada Sufra 


Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết 
cũng đọa địa ngục——The speaker of untruth goes down; also he who denies what he has 
done, both sinned against truth. After death they go together to hells (Dharmapada 306). 
Không ngăn trừ ác hạnh thì dù mặc áo cà sa, người ác cũng sẽ vi nghiệp ác, chết phải 
đọa địa ngục—A yellow saffron robe does not make him a monk. He who 1s of evil 
character and uncontrolled or unrestrained; such an evil-doer, by his evil deeds, 1s born in 
a woeful state (Dharmapada 307). 

Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh 
của tín thí—It ¡is better to swallow a red-hot iron ball than to be an immoral and 
uncontrolled monk feeding on the alms offered by good people (Dharmapada 3086). 
Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị 
chê là vô luân, đọa địa ngục ——FOour misfortunes occur to a careless man who commits 
adultery: acquisition of demerit, restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309). 

Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà 
dâm. Vậy chớ nên phạm đến—There is acquisition of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king imposes a heavy punishment. Therefore, man should 
never commit adultery (Dharmapada 310). 

Cũng như vụng nắm cỏ cô-sa (cổ thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì bị 
đọa địa ngục—]ust as kusa grass cuts the hand of those who wrongly grasped. Even so 
the monk who wrongly practised ascetism leads to a woeful state (Dharmapada 31 1). 
Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng 
thành quả lớn—An act carelessly performed, a broken vow, and a wavering obedience to 
religIous điscipline, no reward can come from such a life (Dharmapada 312). 

Việc đáng làm hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà 
thôi—Thing should be done, let”s strive to do 1t vigorously, or do 1t with all your heart. A 
debauched ascetic only scatters the dust more widely (Dharmapada 3 13). 

Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì 
làm lành nhứt định thọ vui—An evil deed 1s better not done, a misdeed will bring future 
suffering. A good deed 1s better done now, for after doing 1t one does not grIleve 
(Dharmapada 314). 


10) Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như 


thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đọa 
địa ngục—LIke a frontler fortress 1s well guarded, so guard yourself, Inside and outside. 
Do not let a second slip away, for each wasted second makes the downward path 
(Dharmapada 315). 


11) Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 


Those who embrace the wrong views, are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 316). 


4964 


12) Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who fear when they should not fear, and don't fear in the fearsome, embrace these 
false views, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 3 17). 

13) Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who perceive faults in the faultless, and see no wrong 1n what 1s wrong; such men, 
embracing false doctrines, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 318). 

14) Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy 
chẳng xa—Those who perceive wrong as wrong and what is right as right, such men, 
embracing right views and go to the blissful state (Dharmapada 319). 


Phật Ngôn: 


Kẻ Ngốc Khen Cha—The Stupid Man Praised His Father (Kinh Bách Dụ ——Sakyamuni's 
One Hundred Fables 9) 

Xưa có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác: nào 
là cha anh rất nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả; nào là cha anh không hề cướp giật 
lường gạt tài vật của ai nào là đối đãi với mọi người rất công bình chánh trực, không bao giờ 
nói dối, hay giúp đở người trong khi nguy khốn. Lúc ấy có một người ngu, nghe những lời 
nầy, cũng muốn nhân cơ hội nầy khen cha mình một phen. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nói: 
“Đức hạnh của cha tôi còn hơn đức hạnh của thân phụ anh.” Người chung quanh nghe thế 
bèn hỏi: “Đức hạnh ông thân của anh như thế nào? Hãy nói cho chúng tôi nghe về ông ta 
xem nào!” Người ngu liền đáp: “Cha tôi từ nhỏ tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì đến 
việc ấy.” Ai nấy nghe cũng đều bật cười mà nói: “Nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, thì 
làm sao sanh được anh?” Nghe hỏi như thế anh ngốc đừ người ra chẳng biết trả lời làm sao. 
Chuyện nầy tỷ dụ những người ngu sỉ khi khen chỗ tốt của người một cách không thực tế nên 
trở thành nhạo báng người. Vì thế, Phật tử khi khen chỗ tốt của người cần phải phù hợp với 
thực tế. Nếu bịa lời khen ngợi giả dối, chẳng những không hiệu quả gì mà còn làm cho người 
khinh bỉ. Do đó Phật đặt ra cấm vọng ngữ là một trong năm giới căn bản của Phật giáo— 
Once upon a time, there was a man who always praised his father”s virtues before everybody. 


|”? 


The man said: “ My father 1s compassionate. He neither kills nor steals. He speaks earnestly 
and gives alms to the needy.” At that time, upon hearing those words, a stupid man wanted to 
take this opportunity to praise his father too. After thinking, he said: “My father 1s more 
virtuous than yours.” The others asked: “In what way your father 1s more virtuous? Please tell 
us about him†!” The stupid man replied: “My father was so undefiled that he gave up 
completely his sexual desires when he as young.” The others said: “If your father did really 
give up sexual desires since his youth, how could he brought you Into this world?” Hearing 
those words, the stupid man was immovable and speechless. This story ø1ves us an example 
Of Ignorant people who want to praise the meris of others without knowing how to be realistic 
and get ridiculed Instead. Thus, Buddhists should be careful, your praising should be 
appropriate and truthful. That was why the Buddha said that: “Not to lie 1s one of the five 
basic precepts in Buddhism.” 


4965 


CHUƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI BỔN 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-FOUR 


Nga Quỷ 
Prefas (skt) 


(A) Tổng quan về Ngạ Quỷ 
An oyerview 0ƒ “Pretas ” 


(ID Tổng quan về Ngạ Quỷ—An overview oƒ “Pretas ”: 


D 


2) 


Hãy nghĩ bây giờ chúng ta chưa sanh vào địa ngục, nhưng nếu làm ngạ quỷ mình sẽ bị 
hành hạ bởi những đau khổ không thể chịu nổi, đói khát, nóng lạnh, kiệt sức và sợ hãi. 
Chỗ tái sanh của loài ngạ quỷ là nơi không có cây cỏ và nước uống; toàn thể mặt đất 
hoang vu như bị lửa mặt trời thiêu đốt. Thân thể tay chân của loài quỷ đói cực kỳ xấu xí, 
những nét mặt nhăn nhúm, cổ hết sức nhỏ không thể đỡ được cái đầu. Chúng có thân thể 
cực kỳ to lớn, nhưng tay chân so le gầy còm như những cọng rơm, không chống đỡ nổi 
thân hình. Chúng bước đi một cách khó nhọc gấp trăm ngàn lần những người già trên thế 
gian nầy—Think as follows: “At this time, I have not been reborn in hell, but ¡f I were 
born a hungry ghost I would be so tormented by Intolerable sufferings, heat, cold, hunger, 
thirst, exhaustion and fear. The place of hungry ghost rebirths has absolutely no grass, 
trees, or water; the whole øround 1s desolate as If scorched by the sun. The bodies and 
limbs of hungry ghosts are most ungainly. Their heads and faces are wrinkled, and theIr 
necks extremely thịn and unable to support their heads. They have huge bodies and an 
uneven number of legs and arms, which are as thin as stalks and unable to support them. 
They have a hundred times or a thousand times more difficulty in walking than old people 
do in our human realm. 

Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như 
cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốt thức ăn, và chịu cảnh đói khát trong muôn ngàn 
kiếp. Theo đạo Phật thì đố ky, ham muốn và ganh ghét là những nhân tố dẫn đến tái sanh 
vào ngạ quỷ. Những kẻ khốn khổ nầy bị đói khát hành hạ vì cái bụng khổng lô, nhưng cổ 
nhỏ như cái kim. Ngoài ra, họ còn chịu nhiều sự hành hạ khác vì khi họ đưa thực phẩm 
vô miệng, thì những thứ ấy biến thành lửa hồng, mủ nhớp hay máu me trước mặt họ. Tuy 
nhiên, mười pháp giới không rời một niệm. Chính một niệm nầy tạo ra mười pháp giới 
hay một tâm niệm trong hiện tại tạo thành tất cả mọi chuyện. Nếu bạn làm chuyện địa 
ngục thì phải đọa địa ngục. Bạn tạo nghiệp quỷ thì đọa lạc vào đường quỷ. Tạo nghiệp 
người thì sanh vào cõi người. Tạo nghiệp A Tu La thì sanh vào cõi A Tu La. Làm việc 
của bậc A La Hán thì thành A La Hán. Làm việc Duyên Giác sẽ tới cảnh giới Duyên 
Giác. Làm việc Bồ Tát sẽ thành quyến thuộc của chư Bồ Tát. Làm việc Phật thì thành 
Phật. Xưa nay hễ gieo nhân tốt thì gặt quả tốt; gieo nhân lành thì gặt quả lành; gieo nhân 
ác thì gặt quả ác. Trồng dưa thì gặt dưa; trồng đậu được đậu. Tuy nhiên, bọn quỷ thì 


4966 


ngược lại, vì không hiểu lý nhân quả, vì hoàn toàn mê muội lầm lẫn nên chúng gieo cà 
mà mong gặt đậu; gieo ớt mà mong gặt dưa—Starved ghosfts realm where greedy, selfish 
and decettful souls are reborn. In the path of hungry ghosts, beings have ugly, smelly 
bodies, with bellies as big as drums and throats as small as needles, while flames shoot 
out of their mouths. They are subJect to hunger and thirst for incalculable eons. According 
to the Buddhism doctrine, envy, greed, and Jealousy are factors lead to rebirth as a 
hungry ghost. Hungry ghosts suffer torment of hunger because their bellies are Immense 
but their mouths only as small as a needle. Besides, they are also subJect to various other 
tortures, because when they try to put food 1nto their mouth, 1t appears to them to be fire, 
or pus, or blood, etc. However, the Ten Dharma Realms are not apart from a single 
thought. This one thought creates the Ten Dharma realms or all is created from the 
present thought of the mind. By doing hellish things, you wIll fall into the hells. By acting 
like a ghost, you fall into the realm of ghosts; by acting like a human being, you can 
become a person; by behaving as an asura, you are reborn In the realm of asuras. If you 
do the deeds of Arhats, you Join the ranks of Arhats. If you do the work of Bodhisattvas, 
you become part of the retinue of Bodhisttvas. If you perform the deeds of Buddhas, then 
you wIll become a Buddha. So this 1s all created from the present thought of your mind. 
Naturally speaking, If you plant good causes, you wIll receive good effects. If you plant 
bad causes you will receive bad effects. If you plant melons you wIll get melons; 1Ÿ you 
plant beans you will get beans. However, on the contrary, ghosts are so deluded about 
causes and effects, they plant eggplant in the hope of harvesting beans, or plant hot 
pepper and anticipate harvesting cucumbers. 


(H) Nghĩa của Ngạ Quỷ— The meanings oƒ Prefas: Tiếng Phạn âm là Tiết Lệ Đa, dịch là 
quỷ đói. Ngạ quỷ là một trong ba đường ác. Ngạ quỷ là loại quỷ miệng như cây kim nhỏ, 
đến độ không thể ăn uống. Ngạ quỷ có nhiều loại và tùy theo quả báo mà thọ khổ khác 
nhau. Người có chút phúc đức thì chịu khổ ít, người khác ít phúc đức hơn thì không được 
ăn uống lại phải chịu cực hình liên tục; có kẻ được làm chúa ngục cho Diêm Vương, lại 
có kẻ phải lang thang trong chốn nhân gian, nhứt là lúc về đêm. Theo Tỳ Kheo 
Khantipalo trong Đạo Phật Được Giải Thích, nøạ là luôn luôn cảm nhận những khát ái 
không bao giờ thỏa mãn, và trong nấc thang tâm thức, ngạ quỷ là loài chúng sanh ở dưới 
con người. Chúng sanh đi về cảnh giới ngạ quỷ do bởi lòng tham. Hãy nghĩ đến những 
người cứ bám chặt vào tiển tài, vào những sở hữu vật chất. Những người hà tiện, những 
người thích thú trong sự thủ đắc các thứ nhiều hơn, tốt hơn, lớn hơn so với người khác; 
những người như thế đang triển khai các yếu tố tâm thức mà nếu họ chấp chặt vào đó thì 
chúng sẽ dẫn họ thác sanh vào loài ngạ quỷ—Hungry spirits, one of the three lower 
destimes. They are also called needle-mouth ghosts, with mouths so small that they 
cannot satisfy their hunger or thirst. They are of varied classes, and are In differing 
degrees and kinds of suffering, some wealthy and light torment, others possessing nothing 
and in perpetual torment; some are Jailers and executioners of Yama In the hells, others 
wander to and fro amongst men, especially at night. According to Bikkhu Khantipalo, 
“Hungry” means experlencing constantly unsatisfied cravings, and preta 1s a kind of 
being which 1s below man n the spiritual scale. With greed, sentient beings some to the 
state of pretas. Think of people whose attachmenfts to money and material possessions 


4967 


are very strong. The misers of this world are those who reJoice 1n having more, better and 
bigger things than other people. Such people are developing factors of mind which 1f they 
pe€rsist in them, will lead them to uprise among these hungry ghosts. 


(HI)Các định nghĩa khác liên quan đến Ngạ Quỷ—Other definiions that are related to the 


Ù 


2) 


3) 


„) 


Pretas: 

Ngạ Quỷ Ái: Một trong hai loại ái, hạng phàm phu ái trước ngũ dục như sự ham muốn 
của loài quỷ đói. Ngược lại với Pháp Ái là tình yêu trong phạm trù tôn giáo hay tình yêu 
của những vị Bồ tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu phàm 
tục—Ordinary love (Dục ái) or desire as eager as that of a hungry ghost, in contrast with 
Religious love or Bodhisattva love with desire to save all creatures. 

Ngạ Quỷ Đạo: Con đường của ngạ quỷ hay của những kẻ có nghiệp nhân ngạ quỷ, một 
trong lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân và thiên)—The destiny of the 
hungry ghosts, one of the six paths. 

Ngạ Quỷ Giới: Thế giới của loài ngạ quỷ, một trong thập giới—The realm of hungry 
ghosts, one of the ten realms or states Of existence. 

Ngạ Quỷ Thành: Thành trì của loài ngạ quỷ —The city or region of the hungry ghosts— 
See Ngạ Quỷ Giới. 

Ngạ Quỷ Thú: See Ngạ Quỷ Đạo. 


(B) Đặc điểm của “Ngạ quỷ ” 
Characteristics 0ƒ “Hungry ghosfs ” 


Ngạ quỷ là những chúng sanh tham ăn với cái bụng phổng to lên và cái cổ nhỏ xíu: 
Ravenous beings with distended bellies and tiny throats. 

Quỷ là một thứ âm khí, có bóng mà không có hình hài, hoặc có hình thể mà không có 
bóng: Ghosts are masses of “negative” energy which have shadow and no form, or form 
and no shadow. 

Quỷ là loại rất thích sân hận: Ghosis like to hate—Chúng rất thích nổi nóng, nảy lòng 
sân hận. Dù chúng ta đối xử tốt với chúng, chúng cũng sân hận. Khi chúng ta đối xử 
không tốt với chúng, chúng lại càng sân hận hơn nữa. Chúng thích tạo rắc rối cho người 
khác —Ghosts like to vent their tempers and get angry. If they are treated well, they get 
mad. If they are treated badly, they also get mad. They like to give people troubles. 

Cảnh giới ngạ quỷ là nơi tái sanh của những kẻ tham lam, ích kỷ và dối gạt (trong các 
loài quỷ thì quỷ đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo không đồng, kể nào có chút 
ít phước báo thì được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không có phước báo thì thác sanh 
vào những chỗ bất tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc ác bị 
tái sanh vào ngạ quỷ, thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như cây kim, bụng ổng 
như cái trống châu, có khi đồ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than hồng, không thể 
nào nuốt được, chịu đại khổ não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể 
xấu xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi 
nuốc thức ăn, và chịu cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp: The state of hungry ghosts. 


4968 


Sfarved ghosts realm where greedy, selfish and deceitful souls are reborn. In the path of 
hungry ghosts, beings have ugly, smelly bodies, with bellies as big as drums and throats 
as small as needles, while flames shoot out of their mouths. They are subject to hunger 
and thirst for incalculable eons. 


5) Chúng sanh nào tham sự kiêu ngạo gây tội, gặp khí thành hình, làm các loài Ngạ Quỷ—— 


6) 


lf it was greed to be arrogant that made the person commit offenses, then after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape when he encounters øases, and he is called 
a Hungry Ghost. 

Loài quỷ lúc nào cũng muội quả mê nhân: Ghosts are always deluded by effects, but 
confused about the cause—Quỷ không biết rõ quả báo, và cũng không biết nguyên nhân. 
Chúng không thể biện biệt giữa cái tốt và cái xấu. Theo đạo Phật, hễ trông nhân tốt thì 
gặt quả tốt; trồng nhân lành thì gặt quả lành; trồng nhân ác thì gặt quả ác. Trồng dưa thì 
gặt dưa; trồng đậu gặt đậu. Tuy nhiên, loài quỷ không hiểu được lý nhân quả nây, nên 
chúng trồng ớt mà mong hái cam, hoặc trồng cà mà mong hái đậu; chúng hoàn toàn muội 
quả mê nhân. Do vô minh điên đảo mà càng ngày chúng càng tích tập nhiều sự vô minh, 
càng gây thêm nhiều tội và tạo thêm nhiều nghiệp chướng—Ghosts are not clear about 
the effects, and they do not understand the causes. They cannot tell the difference 
between good and bad. According to Buddhism, 1ƒ we pÏlant good causes, we wilÏ receive 
good effects. If we plant bad causes, we wIll receive bad effects. If we plant cucumbers 
we WIll receive cucumbers; If we plant beans, we wIll receive beans. However, hungry 
ghosts do not understand about the theories of causes and effects. They either plant hot 
D€ppers and anficIpate receiving oranges; or they plant eggplant and anticipate receIving 
beans. They are totally deluded by effects and confused about causes. The more they 
have 1gnorance and upside-down views, the more Ignorance they accumulate, the more 
offenses they commit, and the more karma they create. 


(C) Phân loại Ngạ Quỷ 
Categories 0ƒ “Prefas ” 


(D)_ Cửu Quỷ: Chín loại quỷ— Nine classes 0ƒ ghosfs: 
(A) Theo kinh điển Phật Giáo Đại Thừa—According to the Mahayana Buddhist Sutras: 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 


8) 


Cự Khẩu Quỷ: Quỷ miệng bốc lửa như ngọn đuốc—Burning torch-like ghost. 

Châm (Kim) Khẩu Quỷ: Quỷ có miệng nhọn như kim——Narrow needle-mouth ghosts. 

Xú Khẩu Quỷ: Quỷ miệng thối—Stinking mouth ghosts. 

Châm Mao Quỷ: Quỷ có lông nhọn như kim—Needle-like hair ghosts, self-piercing. 

Xú Mao Quỷ: Quỷ có lông thối—Haïr-sharp and stinking, or stinking hair ghosts. 

Anh Quỷ: Quỷ thân thể đầy mụn nhọt—Ghosts of which bodies are full of tumours. 

Hy Từ Quỷ: Loài quỷ thường lẩn khuất trong đển miếu, hy vọng được ăn uống—Ghosts 
that haunt sacrifices to the dead. 

Hy Thí Quỷ: Loài quỷ thường ăn đồ thừa thải của người khác, hoặc đổ cúng hay bất cứ 
thứ gì còn thừa —Ghosfts that eat human leavings. Demons that live on the remains of 
Sacrifices, or any leavings in general. 


9) 


4969 


Đại Thế Quỷ: Loài quỷ giàu có phúc lớn. Đây là loại quỷ có thế lực như Dạ Xoa, La Sát, 
chúng ở rải rác khắp nơi từ trong phòng ốc, đến phố chợ, sông hồ, cây cối—Rich ghosts, 
or powerful demons, 1.e. yaksas, raksasas, pIcasas, etc. All belong to the realm of Yama 
whence they are sent everywhere, consequently are ubiquitous In every house, lane, 
market, mound, stream, tree, ©fc. 


(B) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—According to The Surangama Suira: Đức Phật đã nhắc 


Ũ 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


?) 


8) 


ngài A Nan về chín loại quỷ như sau: “A Nan! Các chúng sanh phá luật nghi, phạm giới 
Bồ Tát, chê Niêt Bàn của Phật, cũng như các tạp nghiệp khác, bị khổ nhiều kiếp đốt 
cháy. Sau khi hết tội địa ngục, mắc báo làm các thứ quỷ.”—The Buddha reminded 
Ananda as follows: “Ananda! After the living beings who have slandered and destroyed 
rules and deportment, violated the Bodhisattva precepts, slandered the Buddhaˆ*s Nirvana, 
and created various other kinds of karma, pass through many kalpas of being burned In 
the Inferno, they finally finish paying for their offenses and are reborn as ghosts.” 

Tham sắc gây tội, gặp gió thành hình, làm các loài Bạt Quỷ: If it was greed for lust that 
made the person commit offenses, then, after he has finished paying for his crimes, he 
takes shape when he encounters the wind, and he 1s called a drought-ghost. 

Tham các việc mê hoặc người mà gây tội, gặp các loài súc sanh thành hình, làm các loài 
My Quỷ: Tf it was greed to lie that made the person commit offenses, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape when he encounters an animal, and he 1s 
called a Mei-Ghost. 

Tham sân hận, gây tội, gặp loài trùng thành hình, làm các loài Quỷ Cổ Độc: If it was 
grecd for hatred that made the person commnt offenses, then, after he has finished paying 
for his crimes, then, after he has finished paying for his crimes, he takes shape when he 
encounters worms, and he ¡s called a Ku-Poison Ghost. 

Tham sự nhớ thù xưa gây tội, gặp chỗ suy biến thành hình, làm các loài Lệ Quỷ: If it was 
greed for animosity that made the person commit offenses, then, after he has finished 
paying for his crimes, he takes shape when he encounters degeneration, and he 1s called a 
Pestilence Ghost. 

Tham sự kiêu ngạo gây tội, gặp khí thành hình, làm các loài Ngạ Quỷ: If it was greed to 
be arrogant that made the person commit offenses, then after he has finished paying for 
his crimes, he takes shape when he encounters øases, and he 1s called a Hungry Ghost. 
Tham sự vu báng gây tội, gặp chỗ tối tăm thành hình, làm các loài Yểm Quỷ: If it was 
greed to be unJust to others that made the person commit offenses, then after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape when he encounters darkness, and he 1s 
called a Paralysis Ghost. 

Tham trí thông minh gây tội, gặp loài tỉnh linh thành hình, làm các loài quỷ Vọng Lượng: 
lt was greed for views that made the person commit offenses, then, after he has finished 
paying for his crimes, he takes shape when he encounters essential energy, and he 1s 
called a Wang-Liang Ghost. 

Tham sự thành công gây tội, gặp loài minh tinh thành hình, làm các loài Quỷ Dịch Sử: If 
1t Was greed for deception that made the person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape when he encounters brightness, and he 1s 
called a Servant Ghost. 


3) 


4970 


Tham kết bè đẳng gây tội, gặp người thành hình, làm các loài Quỷ Truyền Tống: If it 
was greed to be litigIous that made the person commit offenses, then, after he has 
finshed paying for his crimes, he takes shape when he encounters people, and he 1s 
called a Messenger Ghost. 


(II) Thập Loại Ngạ Quỷ Tái Sanh Làm Súc Sanh Để Trả Tiếp Nghiệp Trước: Trong Kinh 


l) 
a) 


b) 


2) 
a) 
b) 


3) 
a) 
b) 


4) 
8) 


Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã dạy ông A Nan về mười loại ngạ quỷ được 
tái sanh làm súc sanh khi trả hết nghiệp đời trước như sau: “Ông A Nan! Quỷ nghiệp đã 
hết rồi, tình và tưởng đều không, mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ trước, oan nối 
gặp nhau, thân làm súc sanh để trả nợ trước.”—In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha taught Ananda about ten kinds of ghosts that will be reborn as an animal to 
confinue to pay their debts as follows: “Ananda! When his karma as a ghost 1s ended, the 
problem of emotion as opposed to discursive thought 1s resolved. At that point he must 
pay back In kind what he borrowed from others to resolve those grievances. He 1s born 
Into the body of an animal to repay his debts from past lives.” 


Quái quỷ: The strange Ghost. 

Nếu tham ái là nguyên nhân của hành động sai trái, sau khi trả hết tội, sẽ biến thành 
hình của bất cứ loài nào mà chúng gặp trong khi đọa ở địa ngục: If the craving be the 
cause of their misdeeds, they will, after paying for thenr sins, take the form of whatever 
they meet on living the Hells. 

Loài quái quỷ, khi đã hết báo, vật mà chúng nương bị tiêu hoại, sinh ở thế gian, phần 
nhiều làm loài chim cưu: The retribution of the strange ghost of material objects is 
finished when the obJect 1s destroyed and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of 
owl (after expiating their misdeeds In their realms, are mostly reborn as owÏs). 


Quỷ Phong Bạt: The drought ghost. 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp là dâm dục: The cause of their misdeeds 1s lust. 

Loại quỷ phong bạt, báo hết, gió tiêu, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loại chim báo 
điểm xấu như chim cú, chim quạ: The retribution of the drought ghost of the wind is 
finshed when the wind subsides, and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of 
werrd creature which øIves Inauspicious prognostications (after expiating their misdeeds 
in their realms, are mostly reborn as unlucky creatures who foretell misfortunes and 
calamities). 


My quỷ—Mei Ghost (animal ghost). 

Lừa dối là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp: The cause of their misdeeds ¡is deceitfulness. 
Loại my quỷ, báo hết, lúc chết, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loài chổn: The 
retribution of the Mei ghost of an animal 1s finished when the animal dies, and 1t 1s reborn 
1n the world, usually as a specles of fox (after explating their misdeeds In theIr realms, 
are mostly reborn as foxes). 


Cổ Độc Quỷ——Noxious (ku) ghost: 
Sân hận là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy: Hate ¡is the cause of their misdeeds. 


b) 


5) 
a) 


b) 


6) 
8) 


b) 


7) 


b) 


8) 
8) 


b) 


3) 


b) 


4971 


Loài cổ độc quỷ, báo hết, trùng chết, sinh ở thế gian, làm loại độc hại như rắn rết: The 
retribution of the Ku ghost in the form of worms 1s finished when the Ku 1s exhausted, 
and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of venomous creature (after explating 
their misdeeds In thetr realms, are mostly reborn as venomous creatures). 


Lệ quỷ—Cruel ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự báo thù: The cause of their misdeeds ¡s 
revengefulness. 

Loài lệ quỷ, báo hết, suy mất, sinh ở thế gian, làm loài giun sán: The retribution of a 
pestilence ghost found in degeneration is finished when the degeneration 1s complete, 
and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of tapeworm (after explating theIr 
misdeeds In their realms, are mostly reborn as tapeworm§). 


Ngạ quỷ—Hungry (starved) ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là kiêu ngạo: The cause of their misdeeds ¡s 
arrogance. 

Loại ngạ quỷ, báo hết, khí tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để người ta ăn thịt, như gà, vịt, 
lợn: The retribution of the ghost which takes shape In gases 1s finished when the gases 
are gone, and 1t 1s then reborn in the world, usually as a specles of eating animail (after 
expliating their misdeeds in their realms, are mostly reborn as creatures good for food). 


Yểm quỷ——Nightmarish ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự gian lận hay gian trá: The cause of their 
misdeeds 1s fraud. 

Loại yểm quỷ, báo hết, u tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để nguời ta mặc, như con tằm, 
con cừu: The retribution of the ghost of prolonged darkness 1s finshed when the darkness 
ends, and 1t 1s then reborn In the world, usually as a specles of animal used for clothing or 
service (after explating their misdeeds In their realms, are mostly reborn as creatures who 
provide material for clothing). 


Quỷ Vọng Lượng—Naiads: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là tà kiến: The cause of their misdeeds is wrong 
VIeWS. 

Loại quỷ vọng lượng, báo hết, tỉnh tiêu, sinh ở thế gian, làm loài biết thời tiết thứ tự, như 
chim yến: The retribution of the ghost which unites with energy ¡s finished when the 
union đissolves, and 1t 1s then reborn In the world, usually as a specles of migraftory 
creature (after expiating their misdeeds In their realms, are mostly reborn as creatures 
through whom the future can be foretold). 


Quỷ Dịch sử—Servant Ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự bất công: The cause of their misdeeds is 
unfairness. 

Loài quỷ dịch sử, báo hết, minh diệt, sinh ở thế gian, làm loài báo điểm tốt như chim 
phụng: The retribution of the ghost of brightness and intellect 1s finished when the 


4972 


brightness disappears, and it 1s then reborn 1n the world, usually as a specIes 0Ÿ auspIcIous 
creature (after expiating their misdeeds in their realms, are mostly reborn as auspIcIous 
Creafures). 


10) Quỷ Truyền tống——Messenger ghost: 

a) Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự tranh cãi: The cause of their misdeeds is 
dispufation. 

b)_ Loại quỷ truyển tống, báo hết, người chết, sinh ở thế gian, làm loài tùng phục người như 
mèo, chó: The retribution of the ghost that relies on a person 1s finished when the person 
đies, and It is then reborn In the world, usually as a species of domestic animal (after 
repaying therr former debts, are reborn as domestic animals). 


Phật Ngôn: 


Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ 
thọ lấy quả báo tương lai—The deed ¡is well done when, after having done it, one repents not, and 
when, with Joy and pleasure, one reaps the fruit thereof (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 68). 


Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ 
nhứt định phải chịu khổ đắng cay—As long as the evil deed done does not bear fruit, the fool thinks it 
1S as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to grief (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutfa 69). 


Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ—If a 
person commits evil, let him not do 1t again and again; he should not reJoice therein, sorrow 1s the 
outcome of evil (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 117). 


Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới hay là ác— 
Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but when his evil deed has 
ripened, then he sees the evil results (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutfa 119). 


Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày 
cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên—Do not disregard 
(underestimate) small evil, saying, “1t will not matfer to me.” By the falling of drop by drop, a wafter-Jar 
1s filled; likewise, the fool becomes full of evil, even 1f he gathers it little by little (Kinh Pháp Cú——The 
Dammapada Sutfa 121). 


Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kể làm ác như 
ngược gió tung bụi—Whoever harms a harmless person who is pure and guiltless, the evil falls back 
upon that fool, like dust thrown against the wind (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 125). 


Này các Tỳ Kheo, hãy mau tu thiển định! Chớ buông lung, chớ mê hoặc theo dục ái. Đừng đợi đến khi 
nuốt hườn sắt nóng, mới ăn năn than thởổ—Meditate monk! Meditate! Be not heedless. Do not let your 
mind whirl on sensual pleasures. Don”t watt until you swallow a red-hot iron ball, then cry, ““This Is 
sorrow†!” (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 371). 


4973 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-FIVE 


Súc Sanh 
Tiryagyormi (skf) 


(A) Tổng quan về Súc Sanh 
An oyerview 0ƒ “Tiryagyoni ” 


(I) Tổng quan về Súc Sanh— An overview oƒ Tiryagyoni: 


l) 


2) 


Một trong tam đồ ác đạo. Bản chất của súc sanh là “Tham”. Vì súc sanh không có lý trí 
nên bất luận là thứ gì, chúng cũng tham nhiều thật nhiều. Thậm chí những thứ dơ bẩn như 
phân người, chúng càng ăn lại càng thấy thơm và ngon. Đây không phải chỉ nói về loài 
súc sanh, mà bất cứ chúng sanh nào khởi tâm tham vì “thị phi mạc biện” (không biết phải 
trái), không thể phân biệt giữa phải và trái, và không có khả năng lý luận, dù họ có đội 
lốt người đi nữa, thì những chúng sanh đó vẫn bị xem như là súc sanh theo quan điểm 
Phật giáo. Chính vì vậy con người như chúng ta mà có lòng tham lam vô độ thì rất ư là 
nguy hiểm, vì tánh tham đó có thể dễ dàng biến chúng ta thành súc sanh—One of the 
three Evil Paths. The nature of animals 1s “Greed”. Since animals have no power of 
reasoning, no matter what it 1s, they want a whole lot of it. They are even greedy for 
something as filthy as human excrement. The more they eat, the more aromatic and 
savory they find it. This does not mention only animals. Any beings that are too greedy 
because they do not know what 1s right and what 1s wrong, cannot distinguish between 
right and wrong, and do not have the ability to reason, even though they have the human 
body, they are considered “Animals” in the Buddhist point of view. Thus, we, human 
beings, must be very careful, IÝ we are very greedy, we are In danger of turning Into 
animals easily. 


Loài chúng sanh thì u mê ám chướng nên chúng không biết mình đang bị dẫn đến lò sát 
sanh hay đến nơi ăn cỏ, chứ chưa nói đến chuyện khác. Chúng phải chịu khổ vì lạnh và 
nóng, mùa hè chúng bị mặt trời thiêu đốt, mùa đông chúng phải chết cóng vì giá lạnh— 
Animals are stupid and benighted; they do not even know whether they are being led to a 
place to be slaughtered ot to be fed, much less know anything else. They suffer from 
heat and cold. They are scorched to death in summer, frozen to death in winter. 


(II Nghĩa của Súc Sanh— The meanings 0ƒ Tiryagyoni: Domestic animals—Animals—The 


l) 


realm of animals—Animality. 

Một trong lục thú trong tam đô ác đạo, nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu khổ trong tay 
của thợ săn, đồ tể, hay bị thương buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc cực nhọc— 
One of the sixth forms of rebirth and one of the three Evil Paths 1s rebirth as an animal In 


4974 


the human world. Beings who are reborn as animals suffer at the hands of hunters, 
trappers, and butchers, and by being forced to work as beast of burden for farmers and 
merchants. 


2) Súc Sanh Đạo Tiếng Phạn là Tiryagyoni, nghĩa là loài chúng sanh sanh ra để bị người đời 
hành hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh của những kẻ sĩ mê, sa đọa, 
tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ rồng, thú, cầm, súc; dưới đến thủy tộc và loài 
côn trùng, không bao giờ đi thẳng được như con người hay chư Thiên. Loài nầy thường 
giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì ở mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, chúng còn bị con 
người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự 
khổ chở kéo nặng nể. Loài dê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt làm thức ăn 
cho loài người. Các loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và ăn uống 
lẫn nhau —Animals' realm reserved for those souls who are dull-witted, depraved, or 
have committed fornication. The path of animals, such as buffaloes, cattle, donkeys and 
horses, 1s subJect to heavy toil. Other domestic animals, such as goats, pIgs, chicken and 
ducks, are subJect to be killed to make food for human beings. Still other animals suffer 
from stupidity, living In filth, and killing one another for food. 


(HI)Những định nghĩa khác hiền quan đến Súc Sanh —Other defimiions that related to the 
Tiryagyoni: 

1. Súc Sanh Đạo: See Súc Sanh Thú. 

2. Súc Sanh Nhân: Nghiệp nhân khiến chúng sanh phải tái sanh vào loài súc sanh (trong 
Thích Thị Yếu Lãm, có 5 tội phải sanh làm súc sanh: 1) Phạm giới trộm cắp, 2) Nợ nần 
không trả, 3) Sát sanh, 4) Không thích nghe giảng kinh pháp, 5) Thường vì nhân duyên 
khó đến trai hội.) — The cause, or karma, of rebirth as an animail. 

3. Súc Sanh Thú: Một trong sáu loại chúng sanh, nơi sinh sống của các loài súc sanh (do 
nghiệp nhân mà sau khi chết phải đọa vào súc sanh)——The way, destiny, or gati of rebirth 
as animals, one of the six forms of rebirth. 


(B) Phân loại Súc Sanh 
Categories 0ƒ “Tiryagyoni ” 


Thập Loại Nhân Thú: Mười loại súc sanh trả hết nghiệp báo, được tái sanh làm người— 
Ten kinds of animals that will be reborn as a human—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, Đức Phật đã nhắc A Nan về mười loại thú được tái sanh làm người như sau: 
“Ông A Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả quá phân, thì chúng sinh bị trả trở lại 
làm người để đòi nợ thừa. Như người kia có sức và phúc đức, thì chẳng bỏ thân người, 
chỉ trả lại nợ cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! Ông 
nên biết, nếu dùng tiền, hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ thì thôi. Nếu giết hay 
ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, luân hồi như bánh xe xoay vần không dứt. 
Trừ pháp sa ma tha và Phật xuất thế, không thể nào dứt hết. Các loại ấy đều do trả hết 
nợ, lại sinh trong nhân đạo, đều bởi vô thủy nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, chẳng 





l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


4975 


gặp Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển mãi. Thật đáng thương!” 
In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten kinds of 
animals that will be reborn as a human as follows: “Ananda! If while repaying his past 
debts by undergoing rebirth as an animal, such a living being pays back more than he 
owed, he will then be reborn as a human to rectify the excess. If he 1s a person with 
strength, blessings, and virtue, then once he 1s in the human realm, he will not have to 
lose his human rebirth after what 1s owed him 1s restored. But if he lacks blessings, then 
he wIll return to the animal realm to continue repaying his debts. Ananda! You should 
know that once the debt 1s paid, whether with money, material goods, or manual labor, 
the process of repayment naturally comes to an end. But 1f in the process he took the lives 
of other beings or ate their flesh, then he continues In the same way, passing through 
kalpas as many as motes of fine dust, taking turns devouring and being slaughtered In a 
cycle that sends him up and down endlessly. There 1s no way fo put a stop fO 1t, eXcept 
through samatha or through a Buddha”s coming to the world. Ananda! These are all 
beings that have finished paying back former debts and are born again In the human 
realm. They are Iinvolved in a beginningless scheme of karma and being upside down In 
which therr lives are spent killing one another and being killed by one another. They do 
not get to meet the Thus Come One or hear the proper dharma. They just abide In the 
wearisome dust, passing through a repetiive cycle. Such people can truly be called 
pitful.” 

Loài chim cưu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu sỉ cứng đầu: 
You should know that when owls and thetr kind have paid back their debts, they regain 
ther original form and are born as people, but among those who are corrupt and 
obstinate. 

Loài báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loài bất bình thường và quỷ 
quyệt: When creatures that are inauspicious have paid back their debts, they regain theIr 
original form and are born as people, but among those who are abnormail. 

Loài chồn, là loại tầm thường: When foxes have paid back their debts, they regain their 
original forms and are born as people, but among those who are simpletons. 

Loài độc, là loại bạo ngược: When creatures of the venomous category have paid back 
their debts, they regain their original form and are born as people, but among those who 
are hateful. 

Loài giun sán, là loại đê tiện: When tapeworms and their like have paid back thetr debts, 
they regain their original form and are born as people, but among those who are lowly. 
Loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược: When the eddible types of creatures have 
paid back their debts, they regain their original form and are reborn as people, but among 
those who are weak. 

Loài để cho người ta mặc, là loại lao động: When creatures that are used for clothing or 
service have paid back their debts, they regain their original form and are reborn as 
people, but among those who do hard labor. 

Loài biết thời tiết, là loại có văn học: When creatures that migrate have paid back their 
debts, they regain their original form and are reborn as people among those who are 
literate. 


4976 


9) Loài báo trước điểm tốt, là loại thông minh: When auspicious creatures have paid back 
their debts, they regain their original form and are reborn as people among those who are 
Intelligent. 

10) Loài phục tùng người, là loại thông thạo: Thoe who submit themselves to skillful people. 


Phát Ngôn: 


Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm 
lành nhứt định thọ vui——An evil deed 1s better not done, a misdeed wIll bring future suffering. 
A good deed 1s better done now, for after doing 1t one does not grieve (Kinh Pháp Cú—The 
Dammapada Sutta 314). 


Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như thế. 
Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đọa địa 
ngục—LiIke a frontier fortress 1s well guarded, so guard yourseTf, inside and outside. Do not 
let a second slip away, for each wasted second makes the downward path (Kính Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 315). 





(Phế tích đào được về Kỳ Viên Tịnh Xá 
do ngài Cấp Cô Độc dâng cúng lên Phật 
và chư Tăng trong thành Xá Vệ—Sravasti) 


4977 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-SIX 


A Tu La 
War gods 
Asura (skt & p) 


(ID) Tổng quan về A Tu La— An overview øƒ Asura: A Tu La là một loại chúng sanh không 


hề nói tới chuyện phải trái. Chúng có tánh khí hung bạo và bất luận với ai, chúng cũng 
có thể nổi nóng được. Đây là một loại chúng sanh vô đoan chính. Nam A Tu La tướng 
mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu tranh với người khác. Nữ A Tu La tướng mạo xinh đẹp, 
nhưng lại thích đấu tranh bằng tình cảm, luôn gây đố ky, ghen tuông, chướng ngại, phiển 
não và vô minh. Tuy A Tu La làm thành một pháp giới, song bất luận ở đâu trong lục 
đạo, hễ có chúng sanh nào thích đấu tranh, nóng nảy, dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ huy 
người khác chứ không chịu để cho ai chỉ huy; chỉ thích cai quản người khác, chứ không 
thích để cho ai cai quản, vân vân, thì đó là những biểu hiện của A Tu La—Asura is a 
kind of beings that refuse to listen to reason. They always have an explosive temper and 
constanfly lose their temper at everyone. Àsuras are ugly and unattractive beings. Male 
asuras are extremely ugly and love to fight with others. Female asuras are extremely 
beautiful, but they love to wage mental wars causing Jealousy, obstructiveness, afflictions 
and ignorance. Although the Asuras are an Individual Dharma Realm by themselves, no 
matter what destiny 1t 1s, 1f there are agsøressive fighters with explosive tempers who like 
to command others around, but do not like to be commanded by others; who like to 
supervise others but do not like to be supervised. These are manifestations of asuras. 


(II Nghĩa của A Tu La— The meanings oƒ Asura: 


Ũ 


2) 


Từ Bắc Phạn có nghĩa là “á thần.” Những chúng sanh mà đôi khi người ta cho là ác quỷ. 
A Tu La là những kẻ đối nghịch với chư thiên, đặc biệt là với vua trời Đế Thích, chúng 
thường hay phát khởi chiến tranh vì ganh ghét với phước đức thượng thặng của chư thiên. 
Đây là một trong sáu nẻo luân hồi của chúng sanh, những nẻo khác là chư thiên, nhân, 
súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục. Á thân A Tu La, người hay nổi cơn giận và bản tính thích 
đánh lộn. Chữ A Tu La có nghĩa là xấu xí, không thánh thiện: A Sanskrit term for “demi- 
god.” These beings are sometimes considered to be the evil spirits. They are the 
opponents of the gods (deva), with whom, especially Indra, they wage constant war, 
primarily motivated by Intense envy for the superlor blessings of gods. This 1s one of the 
six destinies (gatI) of sentient beings, the others being gods, humans, animals, hungry 
ghosts, and hell beings. An Inverterately angry person, subJect to frequent oufburst of 
anger. À devil (unruly being) who 1s fond of (love to) fighting by nature. The word 
“Asura” means “ugly” or “ungodly.” 

Vị Thần thường đánh nhau với Vua Trời Đế Thích. Ngoài ra, Á thần A Tu La còn là 
người hay nổi cơn giận và bản tính thích đánh lộn. A-tu-la có thể sống trên trời, trong cõi 


3) 


4) 


3) 


6) 


4978 


người, hay súc sanh, ngạ quỷ. Một trong mười loại chúng sanh —Spirits or even the gods, 
enemies of Indra. Besides, Asura 1s an Inverterately angry person, subJect to frequent 
outburst of anger. À devil (unruly being) who 1s fond of (love to) fiphting by nature. 
Asuras may live In the heavens, among people, in the animal realms or as ghosts. One of 
the ten beings living In the different states of existence. 

Còn một loại A-tu-la khác với loại á thần hay chiến đấu với chư Thiên, loại nầy sống 
trên Ba-Mươi-Ba Tầng Trời, được coi như trong số các chư Thiên—There ¡s another kind 
of Asuras which are distnguished from the asuras that combat the gods of the 
Trayastrimsa heaven, who are Included among the Tavatimsa øods. 

Một loại chúng sanh hành xử cả thiện lẫn ác, cả trời lẫn quỷ: A kind of beings having 
functions both good and evil, both deva and demon. 

A Tu La cũng có cảnh giới, cung điện như chư Thiên, nhưng không phải là chư Thiên vì 
hình thể rất xấu xí —Asuras also have realms, rulers and palaces, as have the devas; but 
they are not devas for their forms are very ugly. 

Ác thân A-tu-la, một trong sáu điều kiện tái sanh. Có hai lối suy nghĩ về A tu la: thấp và 
cao. Trong cảnh giới cao, A tu la là những thần thánh ở bậc thấp trong các cung trời. 
Trong cảnh giới thấp, A tu la là những ác thần, là kẻ thù của thần thánh——An evil spiri— 
Demon—Ghost—Opponent of the gods—The spirits who fought against the sura who 
were benevolent gods——Elemental forces, proJections of the forces in man”s mind. One of 
the six modes of existence. There are two ways of thinking about an asura: lower and 
higher. In a sense of hipher or god mode of existence, asura refers to the lower øgods In 
the deva realms. While In the sense of the lower, asura refers to demons or evils or 
enemies of the gods. 


(HI)Tứ Chủng A Tu La— Four kinds 0ƒ asura: 
(A) Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển và Kinh Thủ Lăng Nghiêm—According to the 


Ù 


2) 


3) 


Dictionary oŸ Chinese-English Buddhist Terms and the Surangama Sufra: Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, và theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Chín, có bốn loại A Tu La—According to Professor Soothill in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, and according to the Surangama Sutra, book Nine, 
there are four kinds of asura. 

Noản Sanh A Tu La: Egg-born asuras or ghosts—Thứ nương quỷ đạo, dùng sức hộ pháp, 
thừa thần thông mà vào hư không. A Tu La đó do trứng sanh ra, thuộc về quỷ thú —Those 
In the path of ghosts who use their strength to protect the dharma and who can ride their 
Spiritual penetrations to enter Into emptiness are asuras born from egøgs; they belong to 
the destiny of ghosts. 

Thai Sanh A Tu La: Womb-born asuras—Thứ ở cõi trời, mất đức bị đọa vào chỗ gần mặt 
trời, mặt trăng. A Tu La đó do thai sinh ra, thuộc về loài người —Those who have fallen 
in virtue and have been dismissed from the heavens dwell in places near the sun and 
moon. They are asuras born from wombs and belong to the destiny of humans. 

Hóa Sanh A Tu La: Transformation-born asuras—Thứ A Tu La vương gìn giữ thế giới, 
sức mạnh không kinh sợ, hay tranh quyền với Phạm Vương, Trời Đế Thích và Tứ Thiên 
Vương. A Tu La đó do biến hóa sinh ra, thuộc về cõi Trời—There are Asura kings who 
uphold the world with a penetrating power and fearlessness. They fight for position with 


4979 


the Brahma Lord, the god Sakra, and the four heavenly kings. These Asuras come Into 
being by transformation and belong to the destiny of gods. 


4) Thủy Sanh A Tu La: Water-born asuras—Thứ A Tu La ở đáy biển, dưới hang nước. A Tu 


La đó do thấp khí sinh, thuộc về súc sanh thú——There ¡s another baser category of asura. 
They have thoughts of the great seas and live submerged in underwater caves. During the 
day they roam in emptiness; at night they return to their watery realm. These Asuras 
come Into being because of moisture and belong to the destiny of animals. 


(B) Theo các truyền thống Phật giáo khác—According to other Buddhist tradiions: A-tu-la là 


l) 


2) 


3) 


những sinh vật ngỗ nghịch ưa thích chiến đấu. Tên của chúng có nghĩa là “Xấu tệ.” A-tu- 
la còn có nghĩa là “không Thánh Thiện” vì mặc dù có vài loại A-tu-la cũng hưởng phước 
trời, nhưng không có quyền lực nhà trời. Kỳ thật, A-tu-la là những người hâm mộ Phật 
pháp và ưa cúng dường, nhưng tánh khí nóng nãy, hay ngạo báng nên sanh ra trong 
đường nầy. Trong Tam Giới có bốn loại A-tu-la—Asuras are unruly beings that love to 
fight. Their name means “ugly.” It also means “ungodly” because, although some Asuras 
enjoy heavenly blessings, nonetheless, they lack authority in the heavens. In fact, Asuras 
are those who like to Dharmas and prefer performing offerings; however, they are hot- 
tempered, perfer to ridicule other people; thus born In this realm. There are four 
Categories Of Asuras In the Three realms of ExIstence: 

A-Tu-La Quỷ Đạo: Loại quỷ A-tu-la, sanh bằng trứng trong loài quỷ, dùng sức mạnh của 
mình để hộ trì Chánh Pháp và nhờ thần lực chúng có thể du hành vô ngại trong không 
gian. A Tu La trong loài quỷ lúc nào cũng muốn hiếp đáp các loài quỷ khác. Dù xưa nay 
không biết phải trái gì cả, quỷ cũng có loài ác và loài không ác. Dầu loài quỷ tự thuở giờ 
không bao giờ lắng nghe phải trái, nhưng bọn ác A Tu La là bọn càng không biết lắng 
nghe øì đến phải trái —Asuras in the path of ghosts, born from eggs and belong to the 
destiny of ghosts, who use their strength to protect Dharma and can with spiritual 
penetrations travel through space. Asuras in the Ghost realm always bully other ghosts. 
Even though ghosfs refuse to listen to reason, there are evil and non-evil ghosts, but the 
evil phosts are the most unreasonable among the unreasonable. 

Súc Sanh A Tu La—Asuras in the realm of Animals: A-Tu-La Súc Sanh Đạo—Loại quỷ 
A-tu-la sanh trong đường súc sanh. Loại A Tu La nầy thích chèn ép đồng loại hay những 
súc sanh khác. Các loài rắn, chim ưng, chó sói, cọp, và sư tử... lúc nào cũng muốn cắn 
hay ăn thịt những con vật khác vì chúng có tánh khí A Tu La—They are Asuras who 
belong to the destiny of animal. The asuras in the animal realm tend to take advantage of 
the other animals. Snakes, eagles, wolves, tigers, and lions, for example, always wish to 
bite or eat other animals because they have asura-nature. 

A-Tu-La Nhơn Đạo—Asuras in the realm of humans. : Loại quỷ A-tu-la sanh trong nhơn 
đạo. A Tu La trong loài người được phân ra làm hai loại thiện và ác. Thiện A Tu La 
chính là quân đội và binh tướng của một quốc gia. Ác A Tu La chính là những tên giặc 
cướp và những băng đẳng thích giựt giọc đồ đạc hay cướp bóc tài sản của người khác. Họ 
cũng ưa thích đánh đập và thậm chí chém giết người khác—They are Asuras born from 
wombs and belong to the destiny of humans. Among people, asuras can be good or bad. 
The good asuras include military officials and soldiers, and the bad asuras are bandits, 


4980 


gangs, thieves, and so on. They like to steal other people”s belongings, selze other 
people”s properties. They also like to beat or even kIll other people. 

4) Thần A-Tu-La Vương—Asuras in the realm of gods: Loại nầy do hóa sanh mà thành 
trong đường Thiên đạo, chúng hổ trợ Phật pháp bằng sức thần thông và vô úy. Chúng đấu 
tranh để đạt đến địa vị Phạm Chủ. Loại A Tu La nầy lúc nào cũng thích đánh nhau với 
thiên binh, thiên tướng. Suốt ngày chúng chỉ nghỉ cách đánh trời Đế Thích để cướp bảo 
tòa, đoạt ngôi để lên làm Đế Thích —They are Asura Kings who come into being by 
transformation and belong to the destiny of gods. They support Dharma with a penetrating 
power and fearlessness. They struggle for position with the Brahma Lord. In the heaven, 
asuras wage war with the heavenly troops. From morning to night, they always try to find 
ways to overthrow Lord Shakra and seize the Jewel throne. 


Phật Ngôn: 


Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị chê là 
vô luân, đọa địa ngục —Four misfortunes occur to a careless man who commits adultery: 
acquisition of demerit, restlessness, moral blame and downward path (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 309). 


Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà dâm. 
Vậy chớ nên phạm đến—There is acquisition of demerit as well as evil destiny. No Joy of the 
Ífriphtened man. The king Iimposes a heavy punishment. Therefore, man should never commit 
adultery (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 310). 


Cũng như vụng nắm cổ cô-sa (cỏ thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì bị đọa 
địa ngục——Just as kusa grass cuts the hand of those who wrongly grasped. Even so the monk 
who wrongly practised ascetism leads to a woeful state (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutta 311). 


Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who embrace the wrong views, are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, will not be able to avoid the hell (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 316). 


Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who fear when they should not fear, and don't fear in the fearsome, embrace these 
false views, wIll not be able to avoid the hell (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 317). 


Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who perceive faults in the faultless, and see no wrong in what 1s wrong; such men, 
embracing false doctrines, will not be able to avoid the hell (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 318). 


4981 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN 


Nhân (Người) 
Human Beings 


(A) Nhân (Con Người)— Huumnan Beings 

(A-1) Tổng quan về “Nhân ”—An overview 0ƒ “Manusya ” 

(I)_ Con người theo quan điểm Phật giáo— Manusya according to Buddhist views. 

(H)Những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển—Living beings in this realm 
have sharp or developed minds. 

(A-2) Chúng Sanh Con Người— Humnan Beings 

(l)_ Đặc tính của chúng sanh con người— Characteristics 0ƒ human beings. 

(H) Cơ hội được tái sanh làm con người— The opportunity to be reborn as a human being. 

(HI)Bốn trạng thái trong cuộc đời của một con người— Four states oƒ a human being`s le. 

(A-3) Sự Liên Hệ giữa Đạo Nhân và Ngũ Giới—Relaionship Between Man's Virtues and 
the Five Precepfs 

(I) Tổng quan về Đạo Nhân theo Nho Giáo—An overview oƒ Man`s Virtue in Confucianism. 

(IH) Chỉ tiết về sự Liên Hệ giữa Đạo Nhân và Ngũ Giới— Details oƒ Relationship Between 
Manˆs Virtues and the Five Precepts. 

(A-4) Vị Trí của Con Người trong Tôn Giáo— Man?s Place in Religion 

(I)_ Con người theo quan điểm Phật giáo— Men in Buddhist point oƒ view. 

(H) Thân người như cái túi da— Humnan body as a skin bag. 

(TH)Nhân Đạo là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập thành Phật quả—Manusyd 1s 
considered to be ideal destiny for the atftainment oƒ Buddhahood. 

(A-5) Phân Loại Nhân— Categories 0ƒ Manusya 

(I)_ Nhị Chúng Nhân— Two groups of good and evil people: 

(II) Tứ Chủng Nhân— Four types oƒ persons. 

(TH)Lục Sanh Loại—S¡ix species oƒ Human Beings. 

(A-6) Người Nữ— Woman 

(I) Người Nữ theo quan điểm Phật Giáo— “Woman” in Buddhist Views: 

(IH) Phẩm Chất Của Người Nữ— Qualities oƒa woman: 

(A) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời. 

(B) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại Và 
Cảnh Giới Tương Lai. 

(A-7) Thập Loại Nhân Thú— Ten kinds 0ƒ aqnuữndls that will be reborn as a huunan 

(I Tổng quan về Thập loại nhân thú —An overview oƒ Ten kinds oƒ animals that will be 
reborn as a humaqn. 

(H) Chỉ tiết về Thập loại nhân thú— Details oƒ Ten kinds oƒ animals that will be reborn as a 
human. 

(B) Ngũ Giới— Panca Veramami (skt)— Five Precepts— See Chapter 138 


4982 


4983 


(A) Nhân (Con Người) 
Human Beings 


(A-1) Tổng quan về “Nhân ” 
An overview 0ƒ “Manusya ” 


(I Con người theo quan điểm Phật giáo— Manusya according to Buddhist views: Theo 
quan điểm Phật giáo, về mặt vật thể thì nguồn gốc của vũ trụ chính là năng lượng, còn 
xét về các sinh vật sống trong đó thì nguồn gốc tạo ra đời sống của mỗi chúng sanh chính 
là nghiệp lực của những hành vi mà chúng sanh ấy đã tạo ra. nghiệp lực là nguyên nhân 
khiến chúng sanh phải tái sanh theo một hình thức nào đó. Nếu một chúng sanh con 
người giữ tròn năm giới thì chúng sanh ấy sẽ được tiếp tục tái sanh làm con người. Dù 
con người không toàn thiện hay toàn ác, nhưng bản tánh con người vốn ôn hòa, có thể 
hòa hợp được với người khác. Nếu hoàn toàn tốt thì chúng sanh ấy đã sanh lên cõi trời, 
ngược lại nếu hoàn toàn ác thì người ấy đã sanh làm súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục rồi. 
Thường thì chúng sanh con người có phước báu mà cũng có tội lỗi. Có khi thì công nhiều, 
tội ít; có khi thì tội nhiều công ít. Khi có công nhiều tội ít thì chúng sanh con người được 
sanh vào gia đình giàu sang phú quý. Nếu công ít tội nhiều thì sanh vào gia đình khốn 
khổ bần cùng. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sanh ra trong cõi người là một trong 
những hình thức đời sống lý tưởng nhất vì rất thuận lợi cho việc tu tập. So với con người 
thì thân linh phải được xem là ở hình thức thấp hơn, tuy thần linh có thể có những khả 
năng mà con người không có, như một số năng lực siêu nhiên. Thật ra, thần linh cũng chỉ 
là một phần của thế giới mà loài người đang sống và hình thức đời sống của họ kém hiệu 
quả hơn con người trong việc tu tập—ln terms of matter, the Buddhist view of the origin 
Of the universe 1s energy. In terms of the sentient beings, the force that produces them Is 
that of the actions they have accumulated, which cause them to be reborn in that way. lf a 
human being keeps the five basic precepts, he or she wIll continue to be reborn in the 
human path. People are neither completely good nor completely bad, but human beings 
are harmonious by nature and can get along with other people. If they were completely 
good, they would ascend to the heavens. If they were completely bad, they would 
become either animals, or hungry ghosts, or even fall into the hells. Human beings have 
both meri(s and offenses. Either their merit exceeds their offenses, or their offenses 
exceed their merit. When a person”s merit 1s greater than his offenses, he will be born In 
a rich and respectable family; but with little merit and many offenses he wIll be born Into 
a poor and miserable family. Generally speaking, Buddhism believes that bírth as a 
human being 1s one of the most Iideal forms of existence because 1t is conducIve to 
cultivation. So compared to human beings, gods would in fact be considered Inferior, 
even though gods may have some abilities that human beings do not have, such as some 
supernatural powers. In fact, the realm of gods 1s still a part of this world where human 
beings also live, but that form of existence 1s less effective for cultivation ofthe Buddha- 
dharma. 


4984 


(H)Những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển— Living beings in thỉs reahm 
have sharp or developed minds: Những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển, 
biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. 
Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh 
vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm 
thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân 
đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể được sanh 
vào. Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyền năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự 
hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay—Living beings ¡in this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral and Iimmoral action than any other living 
beiIngs. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as their last existence because 1t offers 
opportunity for attaining Buddhahood. The human realm 1s one of the six destinies (gatI) 
within cyclic existence (samsara) into which beings may be born. The sentient thinking 
being In the desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man occupIes a 
very Iimportant place in the Buddhist cosmos because he has the power of decision. 
Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the bitter. 


(A-2) Chúng Sanh Con Người 
Humman Beings 


(D)_ Đặc tính của chúng sanh con người — Characteristics 0ƒ huunan beings: Chúng sanh con 
người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con 
người có quyền năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định dành cuộc đời cho 
những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời 
mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều 
trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình 
theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu 
hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối 
thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và 
giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi—The 
sentient thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present condition. 
Man occupIes a very Important place in the Buddhist cosmos because he has the power of 
decision. Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the bitter. According 
to the Buddha, a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere 
©xistence, or fo øive purpose to his life by the practice of skilful deeds which will make 
others and himself happy. StilH, in many cases, man can make the vital decision to shape 


4985 


his life In this way or that; a man can think about the Way, and it was to man that the 
Buddha gave most of his Iimportant teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It is man who can experlience, If he wishes, Enlightenment and become 
as the Buddha and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure 
tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of compassion the Way 1s shown 1n 
many others. 


(H) Cơ hội được tát sanh làm con người— The opportumity to be reborn as a humnan being: 


Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống 
phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ 
hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. 
Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần 
để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồổi lên mặt nước và chui vào 
lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới 
đầy thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.”—— 
The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the Buddha taught: 
“Supposing a man threw Into the ocean a piece of wood with a hole in 1t and it was then 
blown about by the various winds and currents over the waters. In the ocean lived a one- 
eyed turtle which had to surface once in a hundred years to breathe. Even in one Great 
Aeon it would be most unlikely In surfacing, to put 1ts head Into the hole in that piece of 
wood. Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 1ƒ once one has sunk Into 
the three woeful levels or three lower realms.” 


(HI)Bốn trạng thái trong cuộc đời của một con người — Four states 0ƒ a human being?s le: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Theo Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, có bốn trạng thái trải qua trong một đời người — 
According to the Tibetan Mahayan Buddhism, there are four states of a human beingˆs 
HÍG: 

Trạng thái được sanh ra, là một trạng thái rất ngắn ngủi, chỉ ngay trong khoảnh khắc của 
sự thụ thai: The birth state 1s said to be momentary, Just at the point of conception. 
Khoảnh khắc kế tiếp mới là sự khởi đầu của trạng thái có thời gian đầu tiên, kéo đài cho 
đến khi thân thô thiển bắt đầu hình thành cho đến khi chết: The next moment ¡s the 
beginning of the prior time sfate, ranging from when the coarse body starts to form until 
death. 

Rồi trong suốt trạng thái chết, ngay cả khi diễn ra trong thân xác già nua, mối quan hệ 
của lực nâng đỡ cho thức và cái mà thức nâng đỡ ở trong thân rất là dữ dội: Then during 
the death state, even though it 1s taking place within the old body, the relationship of 
support and supporter of consciousness abiding in the body has been severed. 

Vào đúng thời điểm chết, mối quan hệ của thức được nâng đỡ bởi nên tẳng vật chất chỉ 
còn được diễn ra ở mức độ vi tế nhất. Vào thời điểm nầy, tâm thức cá nhân được nối kết 
với nguồn lực vi tế nhất, hay còn gọi là “khí”. Với người sẽ trải qua trạng thái thân trung 
ấm, ngay khi trạng thái chết chấm dứt thì trạng thái thân trung ấm liền bắt đầu. Trong 
trạng thái thân trung ấm, dù chúng sanh không có một thân vật lý thô, nhưng họ cũng có 
một sắc thể do sự tương tác giữa luồng khí nội lực và thân thức. Nó thô trọng hơn so với 


q) 


4986 


thân vật chất thông thường mà chúng ta nhìn thấy. Nó sẽ mang hình dáng của loài chúng 
sanh mà nó sẽ tái sanh: At the point of death, the relationship of consciousness supported 
by a physical base takes place only on the subtlest level. At this point, individual 
COnsciousness 1S conJoined with the subtlest inner energy or “a1r”. For one who 1s øoIng to 
pass through the intemediate states, as soon as the death state stops, the Intermediate 
state begins. In the intermediate states, although one does not have a gross physical body, 
one does have a form achieved throuph the inetraction of Inner air and consciousness. Ït 
1S ørosser than the most subtle body, but more subtle than the usual physical one we see. 
It wIll have the shape of the being which one will be reborn. 


(A-3) Sự Liên Hệ giữa Đạo Nhân và Ngũ Giới 
Reclatonship Between Man”s Virtues and the Five Precepts 


Tổng quan về Đạo Nhân theo Nho Giáo—An overview oƑ Man? Virtue ỉn 
Confucianism: Đức hạnh của nhân đạo là không đi ngược lại những gì hợp lý và đúng 
đắn. Bất luận làm việc gì, bạn nên xem xét bổn phận của mình là giúp đở người khác. 
Về phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình làm 
trở ngại người khác, không làm lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. 
Vì thế mà nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh mình không nên đi ngược lại với đạo 
đức căn bản. Nếu muốn tu tập Phật đạo, trước tiên nên tu dưỡng đạo đức nhân đạo, 
không có đức hạnh nhân đạo thì không thể tu Phật đạo được. Có người muốn tu đạo thì 
ma chướng tới tìm, bởi vì người nầy chẳng có đức hạnh. Vì thế người ta nói “Đạo đức là 
gốc, tiền tài là ngọn.” Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời và đất, và 
cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo đức thì mình không có tánh 
mạng, không có mặt trời mặt trăng, và cũng chẳng có trời đất. Như vậy, đạo đức nghĩa là 
gì? Đạo đức là lấy việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không làm chướng ngại 
người khác làm tông chỉ, trong tâm lúc nào cũng đầy đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, trí, Tín, Liêm, 
Sỉ, Trung, Hiếu, Để——Virtuous conduct in Manˆs Virtues means conduct that is not going 
agaInst what 1s proper and right. In whatever you do, you should make 1t your obligation 
to help others. If you hinder others and cannot benefit them In terms of profit, time, 
culture, wIsdom, or any other aspect, you are acting contrary to morality. Therefore, In 
every move and action, every word and deed, we should always make “not goIng agaInst 
morality” our basic rule. If you want to cultivate the Buddhist Way, you must first foster 
virtuous conduct of Man”s Virtues. Without virtuous conduct of Man”s virtues, you cannot 
cultivate the Buddhist Way. Some people who want to cultivate will encounter demoniIc 
obstacles as soon as they start. That 1s due to a lack of virtious conduct. So 1t 1s said, 
“Virtue 1s fundamental Wealth 1s Iincidental.” Morality is equivalent to the sun and moon, 
to Heaven and Earth, and to our very life. Lacking morality 1s equivalent to being without 
le, without the sun and moon, and without Heaven and Earth. What 1s morality? 
Morality means to take benefiting others as most Important, and to take not hindering 
others as our princiIple. It 1s fill our minds with humaneness, riphteousness, proprIety, 
wIsdom, and trustworthiness. 


4987 


(IH) Chỉ tiết về sự Liên Hệ giữa Đạo Nhân và Ngũ Giới— Details oƒ Relaionship Between 


l) 


2) 
8) 


b) 


3) 
8) 


b) 


4) 


5) 


Man”s Virtues and the Five Precepfs: 

Nhân —Humaneness: Thương người thương vật. Nhân là tâm nhân ái không muốn sát 
sanh hạt vậ£——Having a heart of humane benevolence, you wilf not kil—See Chapter 
2: 

Nghĩa——Righteousness: 

Ở phải với mọi người, khi thấy điều gì có nghĩa thì phải dũng cảm mà làm. Khi thấy ai 
gặp nạn tai thì phải tận lực giúp đỡ. Với bạn bè mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai 
không cần có điều kiện gì cả, không mang tâm mưu đồ, mong được đền ơn đáp nghĩa— 
To be righteous In spirit and courageously do what should be done. When people are In 
difficulty, do our best to help them resolve their problems. Treat our friends with a sense 
of right and honor. Help them unconditionally, without any motives. 

Nghĩa là lòng nhận thức biết làm chuyện phải và làm hết sức đúng đắn, đúng với trung 
đạo, không thái quá, cũng không thiếu sót, không nghiêng về bên phải cũng không lệch 
qua bên trái, lúc nào cũng trung đạo. Hiểu biết nghĩa lý thì không trộm cắp. Người có lễ 
nghĩa không bao giờ trộm cắp vật gì của a—Endowed with common sense, everything 
you do will be Just right, exactly in accord with the Middle Way, neither too mụuch nor too 
litle, and neither too far to the left nor too far to the right. All affairs wIll be carried out in 
accord with the Middle Way. If you understand what 1s ripht, you wiÏÏ no£ síeal. People 
who value righteousness wI1ll not steal what belongs to others. 

LỄ—Propriety: Civility. 

LỄ tức là lễ phép, biết kẻ lớn người nhỏ. Đối với mọi người mình phải lễ phép, phải hết 
sức khiêm nhường. Nếu không có lễ thì mình có khác gì loài súc sanh? Lễ phép tối thiểu 
của một con người là phải biết chào hỏi đối với các bậc trưởng thượng—This refers to 
etiquette. We should treat people with courtesy. IÝ we are discourteous, then we are no 
better than a savage. A minimum propriety for us 1s to be able to greet our elders. 

Nếu mình có lễ mạo thì mình sẽ không bao giờ phạm chuyện gian dâm. Ăn cắp và tà 
dâm đều là những thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với luân thường—Propriety is 
a kind oÝ courtesy and etiquette. If you honor the rules of etiquette, you wiÏl no£ be lewd. 
Stealing and lewdness are phenomena which occur because one 1s not In accord with 
riphteousnessand propriety, and because one 1s acting contrary to the rules of proper 
conduct. 

Trí Wisdom: Đối với người thường thì trí có nghĩa là lương trí. Người có trí huệ thì 
không bao giờ uống rượu, hay xử dụng xì ke ma táy, những thứ độc dược. Người ngu sĩ 
thì mới làm những thứ điên đảo nầy —To ordinary people, wisdom means good 
knowledge. Wise people wilÏl not recklessly drink or take drugs. Only stupid people wIll 
đo all sorts of upside-down things—See Chapter 108. 

Tín—Trustworthiness: Tín tức là biết giữ sự tin cậy, tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín 
nhiệm, hứa chuyện gì là phải làm chuyện đó, chứ không thất tín hay sai hẹn. Hơn nữa, 
người có chữ tín không bao giờ nói đối—Loyalty means faith or sincerity. When we are 
with our friends, we should be trustworthy up to our words. Qur actions should be sincere 
and respecfful, and we should not cause others to lose faith In us. Furthermore, 
trustworthy people wilf not tell lies. 





6) 


7) 


8) 


9) 


4988 


Liêm—Incorruptibility: Liêm tức là liêm khiết. Người liêm khiết gặp bất luận hoàn cảnh 
nào cũng không tham cầu, chẳng muốn thọ hưởng tiện nghi. Hơn nữa, người con Phật 
phải biết quên mình mà làm chuyện lợi lạc cho người khác—lIncorruptibility refers to 
being pure and honest. No matter what they see, incorruptible people are never greedy or 
opportunistic. Rather, they are public-spirited and unselfish. 

Sỉ—Shame: Sỉ tức là biết hổ thẹn. Gặp chuyện gì không hợp với đạo lý, hay đi ngược lại 
với lương tâm của mình, thì tuyệt đối không làm —Shame means a sense of shame. 
Never do anything that goes against reason and conscience. 

Trung—Loyalty: Trung tức là trung thành. Một người công dân tốt phải trung thành với 
đất nước của mình—To be loyal. A good man should be loyal to our own country. 

Hiếu —Filiality: Hiếu thảo với các bậc cha mẹ là bổn phận căn bản của con cái. Hiếu 
thảo là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo cũng là biết vâng lời dạy 
bảo của cha mẹ——Filiality is the basic duty of any children. By being filial, we are 
repaying our parents” kindness for raIsing us. 


10) Để-——Fraternal respect: Để có nghĩa là kính trọng người lớn hơn mình——Younger people 


should be respectful to their elder siblings and elders. 


(A-4) Vị Trí của Con Người trong Tôn Giáo 
Man ”s Place in Religion 


(L Con người theo quan điểm Phật giáo— Men in Buddhist point oƒ view: Phật giáo xem 


con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con 
người không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trụ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con 
người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không 
hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống 
đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là 
một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh 
vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại trong một 
chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một 
trong những cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. 
Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn 
nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu 
Tinh của chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử 
biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên Phật. Sự khó khăn về 
việc được sanh làm người nó khó như việc con rùa biển một mắt, từ đáy biển trôi lên 
trong một bọng cây, thấy được vâng nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Rùa 
mù gặp khúc gổ trôi giữa biển đã là khó, ví với sanh làm người và gặp được Phật Pháp 
lại càng khó hơn (ý nầy ví với một con rùa mù giữa biển khơi mà vớ được khúc gỗ nổi. 
Theo Kinh Tạp A Hàm, trong biển cả có một con rùa mù, sống lâu vô lượng kiếp, cả 
trăm năm mới trồi đầu một lần. Có một khúc cây, trên có một lỗ lỏng, đang trôi dật dờ 
trên mặt nước, rùa ta khi trỗồi lên đến mặt nước cũng vừa chạm vào bọng cây. Kẻ phàm 


4989 


phu lăn trôi trong biển đời sanh tử, muốn trở lại được thân người quả là khó hơn thế 
ấy)—Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also ¡n life span. Man 
1S no more than Just another creature but with intelligence that inhabit universe. Man 1s 
regarded as a cultured living being because he can harmonize with other creatures 
without destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. Every 
creature that lives share the same life force which energizes man. Man and other 
creatures are part of the same cosmic energy which takes varlous forms during endless 
rebrrths, passing from human to animal, to divine form and back again, motivated by the 
powerful craving for existence which takes them from birth to death and rebirth again In a 
never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply the inhabitant of one of the 
existing planes that other sentient beings can go after death. Human world 1s a good, 
well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s in a favorable position to create or 
not to create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man 1s In effect his 
own Creator and Savior. Many others believe that religion has come down from heaven 
but Buddhists know that Buddhism started on the earth and reached heaven, or Buddha. 
The difficulty of being born as a man 1s Just the same as the situation of a sea turtle which 
has only one eye, and that underneath, entered a hollow in a floating log; the log, tossed 
by the waves, happen to roll over, whereupon the turtle momenfarily saw the sun and 
moon. Ït 1s as easy for a blind turtle to find a floating log as 1t 1s for a man to be reborn as 
a man, or to meet with a Buddha and his teaching (The rareness of meeting a Buddha 1s 
compared with the difficulty of a blind sea-turtle finding a log to float on, or a one-eyed 
tortoIse finding a log with a spy-hole throuph 1t). 


(H) Thân người như cái túi dq— Human body as a skin bag: Skin bag 1mplies the human 


Ù 


2) 


body—Bì Đại (túi da)—Túi da ô uế. 

Đạo Phật coi thân người như cái túi da ô uế. Phật tử chơn thuần chớ nên quá trân quý 
thân nầy. Kỳ thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể 
dụng công tu hành được. Nếu không lìa được nó, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của nó và 
từ sáng sớm đến chiểu tối chúng ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. Người con 
Phật chơn thuần phải coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, nghĩa là tránh sự coi trọng 
nó. Coi nó là quan trọng là chướng ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng 
ta phải mượn cái giả để tu lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà 
thôi: Buddhism considers human body as a defiled skin bag. Sincere Buddhists should not 
care too much for this body, should not treat their skin-bag of a body as a treasure. Only 
people who are free of this Idea can apply effort in cultivating the Way. If we treaf our 
body as a precious thing, then we wIll become 1ts slave and serve 1ts whims all day long. 
Therefore, sincere Buddhists should treat the body as a “stinking bag of skin” and do not 
prize 1t highly. Valuing the body too high 1s an obstacle to cultivation. We should merely 
“borrow the false to cultivate what Is true,` and see 1t as Just an expedient means. 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ 
với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, 
ta không dùng đâu.” Thiên thần càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức 
Phật vì ông mà giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.”——According to the 
Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 26, the heavenly spirits, desiring to destroy the 


4990 


Buddha's resolve, offered Jade women to him. The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” 
What are you doing here? Go away, I am not Interested.” Then, the heavenly spirits 
asked most respectfully about the meaning of the Way. The Buddha explained it for them 
and they immediately obtained the fruition of Srotaapanna.” 


(IHH)Nhân Đạo là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập thành Phật quả— Manusya ¡is 
considered to be ideal destiny for the aftainiment 0ƒ Buddhahood: Tuy nhiên, cũng theo 
đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành Phật 
quả, vì họ không phải thường xuyên chịu đựng khổ đau như các chúng sanh trong ba 
đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ cũng không có những đời sống quá sung 
sướng của chư thiên để xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để thấy 
được thực tánh của vạn hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật dạy, “con 
người có thể quyết định dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện 
hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho 
người khác được hạnh phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những 
quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nây hay cách khác; con người có cơ 
hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả 
năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ 
có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không 
phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều 
người khác do lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì 
thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn 
lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh ván, trên 
mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô 
đẩy trên đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi 
lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên 
mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị 
đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người 
cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật giáo, con người khác với con vật vì chỉ có con 
người mới có khả năng phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của mình mà 
thôi. Con người có nghĩa là một chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để suy nghĩ. Mục 
đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là giúp cho con người ấy suy nghĩ đúng để 
nâng con người ấy lên trên tầm của con vật và giúp con người đạt được hạnh phúc tối 
thượng.”—However, also according to Buddhism, Manusya 1s considered to be ideal 
destiny for the attainment of Buddhahood, because humans are not plagued by the 
constant sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, hungry ghosts and 
animals), and they also do not have happy lives of gods to be lax in cultivation. In the 
confrary, they experience enough suffering to become aware of the real nature of things 
(immpermanence, sffering, and non-self). Thus, the Buddha taught, “a man can decide to 
devote himself to selfish, unskilful ends, a mere existence, or fo give purpose to his life 
by the practice of skilful deeds which wIll make others and himself happy.” StilI, in many 
cases, man can make the vital decision to shape his life in this way or that; a man can 
think about the Way, and it was to man that the Buddha gave most of his Iimportant 
teachings, for men could understand, practice and realize the Way. It is man who can 


499] 


experience, 1ƒ he wishes, Enlightenment and become as the Buddha and the Arahanis, 
this 1s the greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s salvation 
1S gained but out of compassion the Way 1s shown In many others. The opportunity to be 
reborn as a human being Is so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man threw Into 
the ocean a pIece of wood with a hole in it and 1t was then blown about by the varIous 
winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which had to 
surface once In a hundred years to breathe. Even in one Great Aeon it would be most 
unlikely In surfacing, to put 1(s head Into the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity 
Of gaining birth among human beiIngs 1f once one has sunk Info the three woeful levels or 
three lower realms. Also according to Buddhism, man 1s different from animals because 
only man alone has developed his intelligence and understanding to reflect his reasoning. 
Man means a sentient being or one who has the ability or the mind to think. The real and 
Sincere purpose of religion 1s to help man to think correctly in order to raise him above 
the level of the animail, to help him reach his ultimate goal of supreme happiness.” 


(A-5) Phân Loại Nhân 
Categories 0ƒ Manusya 


(D_ Nhị Chúng Nhân— Two groups 0ƒ good and evil people: 


(A) 


l) 
a) 


b) 


2) 


(B) 


l) 


Người Lành (kiết nhơn, thiện nhơn)—Good people (virtuous, kind, wholesome): 

Người lành thuộc hàng thượng phẩm——Good people who are at the highest level: Hạng 
người nầy từ khi mới sanh ra cho đến khi khôn lớn, già chết, không cần ai dạy bảo cả mà 
người ấy vẫn luôn làm lành. Đây là những bậc Thánh Nhân—The people at this level, 
from the time of their birth until the time they are mature, and old age and death, do not 
need anyone to teach them, yet they always know Instinctively fo practice øgoodness. 
These people are Saintly Beings. 
Người lành thuộc hàng trung phẩm 
Hạng người nầy, trước cần được người nuôi dạy rồi sau đó mới biết làm lành. Hạng 
người nầy gọi là bậc Hiền Nhân—The people ¡n this level, first need to be taught to live 
wholesomely before they know how to live a life of goodness and virtues. These people 
are Good Beings. 

Người thuộc hàng hạ phẩm—People who are at the lowest level: Hạng người nầy, tuy là 
có được người dạy dỗ cẩn thận, mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây là hạng Ác 
Ngu—The people in this level, despite having being taught carefully, yet refuse to 
practice goodness, unable to love an ethical life. These people are Wicked and Ignorant 
Beings. 





Good people who are at the Intermediate level: 


Hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các điều đã nghe học 
đó mà tu sửa và thực hành: Those who have high education, but they are never willing to 
practice and cultivate the knowledge they gained. 


a) 


b) 


4992 


Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên kiến văn quảng 
bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng 
bằng mình. Dần dần kết thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý 
luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng Thượng Mạn,” 
nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho là giỏi, không 
chứng mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu 
Phật pháp với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn 
Thầy bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, để từ 
đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên: If 
those who have a broad education and vast knowledge, and who are well-read, but thelr 
minds lack faith In religion, naturally, this will often give rise to concert, looking down on 
others as not being their equal in knowledge and understanding. Gradually, this becomes 
the offense of “arrogance,” which leads them to rejJect any other thoughts and 
philosophies that oppose what they believe. This then gives rise to the mind of “Highest 
Egotism,” meaning they are talented, not cultivating for change but claim to others they 
cultivate for change, not attainng enliphtenment, but claimm to have attained, etc. 
Furthermore, 1Ÿ you are Interested only in examining the Buddhist teachings with the 
intention of knowing 1t for fun, or use that knowledge and understanding to cause harm to 
others, causing people who have not well-learned to feel confused, unable to answer 
quesflons you raise to them In order for you to laugh and ridicule with arrogance, 
assuming you are a man of great knowledge, then please do not do this. 

Nếu người có kiến thức rộng rãi về Phật pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo 
Phật với mục đích học hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có 
ngày xa la được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thí quý hóa vô cùng, vì trong 
tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật: If those who have vast knowledge, and 
continue to study and examine the philosophical teachings of Buddhism with the Intention 
of learning to strive for the highest peak and to gather their mind to cultivate the Buddha 
Dharma, and vow one day to escape the sea of suffering and the river of ignorance to 
cross over to the shore of enlightenment, then that would be excellent because in the 
future, we will have another “Future Buddha.” 

Hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ phàm phu đầy tham sân si, 
cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm 
quí, rồi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành 
trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng 
được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần: Ordinary people who 
always examine themselves and realize they are just unenliphtened mortal filled with 
greed, hatred and ignorance, as well as an accumulation of infinite other transgressions In 
the past, present and future. From realizing this, they develop a sense of shame and then 
vow fo change theIr way, be remorseful, repent, and give their best to cultivate with vigor 
such as chanting sutra, reciting the Buddha's name, or sifting meditation, seeking tfo 
quickly end karmic obstructions and to attain enlightenment in a very near future. 


4993 


(I1) Tứ Chủng Nhân— Four fypes oƒ persons: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 


có bốn loại người—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four types Of persons: 


(A) Bốn loại người thứ nhất— The first [our fypes oƒ persons: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Attan-tapo-hoti (p): Loại người tự mình làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình—A 
certain man who torments himself or 1s given to self-tormenting. 

Paran-tapo-hoti (p): Loại người làm khổ người khác và siêng năng làm khổ người khác-- 
A certain man who tormentfs others or 1s øiven to torment others. 

Loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm 
khổ người: A certain man who torments himself, is given to self-tormenting; torments 
others, 1s øgiven to torment others. 

Loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, 
không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống hiện tại, vị nây sống ly dục, tịch 
tịnh, thanh lương, an lạc thánh thiện: A certain man who torments neither himself nor 
others. Thereby he dwells in this life without craving, released, cool, enJoying bÌiss, 
becomes as Brahma. 


(B) Bốn loại người khác— Four more types oƒ persons: 


Ù 


2) 


3) 


nộ 


Loại người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bổ tham, 
sân s¡ cho chính mình, mà không khuyến khích người khác loại bổ tham sân si, cũng 
không làm gì phúc lợi cho người khác: Here a mans life benefits himself, but not others 
(who works for his own good, but not for the good of others). It is he who strives for the 
aboliion of greed, hatred and delusion in himself, but does not encourage others to 
abolish greed, hatred and delusion, nor does he do anything for the welfare of others. 
Loại người hành tha lợi, không hành tự lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người 
khác loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược điểm 
của chính mình (năng thuyết bất năng hành): Here a man's life benefits others, but not 
himself (who works for the good of others, but not for his own good). It ¡is he who 
encourages others to abolish human weaknesses and do some services to them, but does 
not sfrive for the abolition of his own. 

Loại người không hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi. Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác loại 
bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người khác: Here a man's life benefits neither 
himself nor others (who works neither for his own good nor for the good of others). lt 1s 
he who neither strives for the abolition of his own weaknesses, nor does he encourage 
others to abolish others weaknesses, nor does he do any service to others. 

Loại người hành tự lợi và hành tha lợi. Đây là loại người phấn đấu loại bỏ những tư 
tưởng xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện: Here a man's life 
benefits both himself and others (who works for his own good as well as for the good of 
others). It is he who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same 
time help others to be good. 


(C) Bốn loại người khác— Four more types oƒ persons: 


Ù 


Loại sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối: Here a man who lives in darkness and 
bounds for drakness. 


2) 


3) 


4) 


4994 


Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến ánh sáng: Here a man who lives in darkness, 
but bounds for the light. 

Loại người sống trong ánh sáng, nhưng hướng đến bóng tối: Here a man who lives in the 
light, but bounds for drakness. 

Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng: Here a man who lives in the light and 
bounds for the light. 


(D) Bốn hạng người khác— Four more fypes oƒ people: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chỉ là có hỏi! Đây là 
lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc đại 
trượng phu quân tử được khen cũng không cần ai công bố ra: Those who are not asked by 
anyone of their wholesome deeds, and yet they speak of them voluntarily, let alone If 
someone đid ask. This represents those who are constantly bragging and boasting himself 
or herself. Only a petty person would do such a thing because true greatness will be 
praIsed without having necessary to announce 1t to the world. 

Hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác, thì chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít 
mới học nói, huống hồ chi là không hỏi! Đây là lỗi dìm che điều tốt của người, để cho 
thấy mình tốt, lỗi nầy rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy: Those who 
when asked of others' wholesome deeds, will speak incompletely, sometimes 
incoherently much like a child who had Just learned to speak, let alone 1f they were not 
asked! This condition represenfs people who hide other people”s wholesome deeds, so 
they would look good In the process. Ït is an act of a petty person. 

Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ nói, huống chi là có hỏi! Đây 
là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc 
mới làm như vậy: Those who are not asked of others” unwholesome deeds but speak of 
them anyway, let alone 1f they were asked. These are people who kill without weapons. 
Thịs 1s to expose other peopleˆs mistakes and transgressions, or to ridicule others to make 
one”s self look good. Such an act 1s a sign of wIckedness and evIl. 

Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che dấu, huống là không hỏi! Đây là lỗi 
dối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc Thánh. Hạng người nầy được 
gọi là người không biết tàm quí: Those who keep their unwholesome deeds hidden, lying 
about it when anyone asks about them, let alone 1ƒ these deeds were not asked, then 
certainly their wickedness would never be revealed. This condition represents people 
who are pretenders, those who tricked others Iinto believing they are saints. They are 
people of no shame ¡In self or before others. 


(E) Bốn loại người khác— Four more fypes 0ƒ persons: 


l) 
2) 
3) 
4 


Bất Động Sa Môn”: Samana-acalo (p)—The unshakeable ascetic. 
Thanh Liên Hoa Sa Môn: The “Blue-lotus” ascetic. 

Bạch Liên Hoa Sa Môn: The “White-lotus” ascetic. 

Diệu Thiện Sa Môn: Samana-sukhumalo (p)—The subly-perfect ascetic. 


(HI)Lục Sanh Loại— Six species 0ƒ Human Beings: Abhrjatiyo (p)—Theo Kinh Phúng Tụng 


trong Trường Bộ Kinh, có sáu loại sanh —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are sIx specIes. 


Ũ 


2) 
3) 


4) 
3) 
6) 


4995 


Có người hắc sanh và sống trong hắc pháp: Here one born ¡in dark conditions, lives a dark 
le. 

Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp: One born in dark conditions lives a bright life. 
Có người hắc sanh và sống tạo Niết Bàn: One born in dark conditions attains Nibbana, 
which 1s neither dark nor bright: Attains Nibbana, which 1s neither dark nor bright. 

Bạch sanh sống tạo hắc pháp: One born ¡n bright conditions lives a dark life. 

Bạch sanh sống tạo bạch pháp: One born in bright conditions lives a bright life. 

Bạch sanh sống tạo Niết Bàn (Phi Hắc Pháp phi bạch pháp): One born ¡in bright 
conditions attains Nibbana which 1s neither dark nor bright. 


(A-6) Người Nữ 
Woman 


(ID Người Nữ theo quan điểm Phật Giáo— “Woman ” in Buddhist Views: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Người nữ: Sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân của sự khổ nhọc về kinh 
nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. Ngoài ra, theo quan điểm Phật giáo, nữ tỏa hay 
sự kiểm tỏa của nữ nhân hay sức mạnh của nhục dục—To be born into a woman”s body 
was considered a cause of special suffering on account of menstruation, childbirth and 
menopause, etc. Besides, according to Buddhist point of view, woman 1s considered as a 
lock or a chain, the binding power of sex. 

Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi cư trú của chư ác: According to the Nirvana 
Sutra, the Buddha described Woman as the “abode of all evil”. 

Theo Đại trí Độ Luận, người nữ được xem như là giặc, là nhân của sắc dục, cướp đi tất 
cả những công đức tu tập. Cũng theo Trí Độ Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt 
còn hơn là ngắm nhìn người nữ với trái tim rung động: According to the Sastra on the 
PraJna-Paramita Sutra, woman as a robber, the cause of sexual passion, stealing away the 
riches of religion. Also according to the sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, 1t 1s better to 
burn out the eyes with a red-hot iron than behold woman with unsteady heart. 

Đức Phật dạy nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiền muộn.”—The Buddha 
said: “Woman beauty 1s a chain of serious delusion, a ørievous calamity” 

Đức Phật luôn dạy: “Không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu tập như nam 
giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A La Hán quả hay Thánh quả, mức độ 
cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải 
phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại 
quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh vực.”—The Buddha always taught: “There 
1s no Impediment in women to enable them to practice religion as men do and attain the 
highest state In life, which 1s Arahanthood or Sainthood, the highest level of mental 
purity. However, it has been almost 26 centuries since the time the Buddha liberated the 
women in Indian soclety, women are still struggling to gain equality with men ĩn all 
fields.” 

Nữ nhân theo quan điểm của Phật giáo—Women in Buddhist view: Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, 


4996 


cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm 
chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa 
sen không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn 
mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi tâm 
cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.”— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 29, the Buddha said: “Be careful 
not fo look at women and do not talk with them. If you must speak with them, be properly 
mindful and think: “I am a Sramana living in a turbid world. I should be like the lotus 
flower and not be defiled by the mud.` Regard old women the way you regard your 
mother. Regard those who are older than you the way you regard your elder sIsters. 
Regard those who are younger as your younger sisters and regard children as their own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) thoughts.” 


(I1) Phẩm Chất Của Người Nữ— Qualities 0ƒ a woman: 
(A) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời: Trong 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã đề cập đến tám phẩm chất có thể giúp 
người nữ sanh lên các cảnh trờ—On various occasions, the Buddha mentioned to 
Visakha the eight qualities that make a woman seek birth in happy states; or she wIll be 
born again where lovely devas dwell. 

Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chìu chuộng chồng: Always active, and alert to 
cherish her husband. 

Dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc: Even though he is not the man who brings 
her every Joy. 

Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận: She 
offers slight, nor will a good wife, move to wrath her husband by some spiteful word. 

Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể: She reveres all whom her husband 
honour. 

Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm: For she is 
wIse, deft, nimmble, up bedtimes. 

Tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc: She mind his 
wealth amid his folk at work. 

Nhã nhặn hiển hòa: Sweetly orders all. 

Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được: Who complies with her husband”s 
wish and wIll. 


(B) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại Và 


D 


2) 
3) 


Cảnh Giới Tương Lai: Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho Visakha nghe về 
tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên—In Gradual Sayings, the Buddha 
commented to Visakha the eight qualities in a woman that tend to wealth and happiIness 
1n this world and in the next world: 

Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc: Herein, Visakha, 
a woman 1s capable at her work. 

Có khả năng điều khiển người làm: A woman ¡s capable to manage the servants. 

Có lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng: In her ways she is lovely to her husband. 


4) 
5) 


6) 


lở) 
8) 


Œ) 


4997 


Giữ gìn của cải trong nhà: She guards his wealth. 

Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin: Herein, 
Visakha, a woman 1s accomplished In trustful confidence. 

Thành công trong giới luật: Accomplished In virtue 

Thành công trong lòng quảng đại: Accomplished in charity. 

Thành công trong trí tuệ: Accomplished in wIisdom. 


(A-7) Thập Loại Nhân Thú 
Ten kinds 0ƒ qnữnadls 
that will be reborn as a human 


Tổng quan về Thập loại nhân thú —An overview 0ƒ Ten kinds oƒ animals that will be 
reborn as a human: Mười loại súc sanh trả hết nghiệp báo, được tái sanh làm người 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc A Nan về mười loại thú 
được tái sanh làm người như sau: “Ông A Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả 
quá phân, thì chúng sinh bị trả trở lại làm người để đòi nợ thừa. Như người kia có sức và 
phúc đức, thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm súc 
sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! Ông nên biết, nếu dùng tiền, hoặc dùng sức của loài vật, 
chúng trả đủ thì thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, luân 
hồi như bánh xe xoay vần không dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật xuất thế, không thể nào 
dứt hết. Các loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh trong nhân đạo, đều bởi vô thủy nghiệp 
điên đảo sinh nhau, giết nhau, chẳng gặp Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ 
luân chuyển mãi. Thật đáng thương!” In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the ten kinds of animals that will be reborn as a human as 
follows: “Ananda! If while repaying his past debts by undergoing rebirth as an animai, 
such a living being pays back more than he owed, he will then be reborn as a human to 
rectify the excess. If he 1s a person with strength, blessings, and virtue, then once he 1s In 
the human realm, he wIll not have to lose his human rebirth after what 1s owed him 1s 
restored. But 1f he lacks blessings, then he will return to the animal realm to continue 
repaying his debts. Anandal You should know that once the debt ¡1s paid, whether with 
money, material goods, or manual labor, the process of repayment naturally comes to an 
end. But I1f in the process he took the lives of other beings or ate their flesh, then he 
confinues In the same way, passing through kalpas as many as motes of fine dust, taking 
turns devouring and being slaughtered in a cycle that sends him up and down endlessly. 
There 1s no way to put a sfop fo 1t, except through samatha or through a Buddha”s coming 
to the world. Ananda! These are all beings that have finished paying back former debts 
and are born again in the human realm. They are Iinvolved in a beginningless scheme of 
karma and being upside down In which their lives are spent killing one another and being 
killed by one another. They do not get to meet the Thus Come One or hear the proper 
dharma. They Just abide In the wearisome dust, passing throuph a repetitive cycle. Such 
people can truly be called pitiful.” 





4998 


(II) Chỉ tiết về Thập loại nhân thú — Details oƒ Ten kinds oƒ aninals that will be reborn as a 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


human: 

Loài chim cưu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu: 
You should know that when owls and thetrr kind have paid back their debts, they regain 
therr originalform and are born as people, but among those who are corrupt and obstinate. 
Loài báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loài bất bình thường và quỷ 
quyệt: When creatures that are inauspicious have paid back therr debts, they regain theIr 
original form and are born as people, but among those who are abnormail. 

Loài chồn, là loại tầm thường: When foxes have paid back their debts, they regain their 
original forms and are born as people, but among those who are simpletons. 

Loài độc, là loại bạo ngược: When creatures of the venomous category have paid back 
their debts, they regain their original form and are born as people, but among those who 
are hateful. 

Loài giun sán, là loại đê tiện: When tapeworms and their like have paid back thetrr debts, 
they regain their original form and are born as people, but among those who are lowly. 
Loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược: When the eddible types of creatures have 
paid back therr debts, they regain theIr original form and are reborn as people, but among 
those who are weak. 

Loài để cho người ta mặc, là loại lao động: When creatures that are used for clothing or 
service have paid back their debts, they regain their original form and are reborn as 
people, but among those who do hard labor. 

Loài biết thời tiết, là loại có văn học: When creatures that migrate have paid back their 
debts, they regain their original form and are reborn as people among those who are 
literate. 

Loài báo trước điểm tốt, là loại thông minh: When auspicious creatures have paid back 
their debts, they regain their original form and are reborn as people among those who are 
Iintelligent. 


10) Loài phục tùng người, là loại thông thạo: Submissive to human beings. 


(B) Ngũ Giới 
Panca Veramami (sktf) 


Fuve Precepfs 
See Chapter 138 


Phật Ngôn: 


Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng 
thành quả lớn ——An act carelessly performed, a broken vow, and a wavering obedience to 
religIous discipline, no reward can come from such a life (Kinh Pháp Cú ——The Dammapada 
Sutta 312). 


4999 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-EIGHT 


Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người Theo Duy Thức Học 
Elements which produce and maintain le 


(A) Thành phần Vật Chất tạo nên Con Người— Material Components oƒa Human Being 

(I) Tổng quan về Thành phần vật chất hay Tứ Đại—An overview oƒ Material componenis or 
the Four tanmafra. 

(H) Chi tiết về Thành phần vật chất hay Tứ Đại— Details oƒ Material components or the Four 
tanmafra: 

1) Địa Đại (Kiên): Prithin (skt)— Pathavi (p)— Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, 
tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng khác). 

2) Thủy Đại (Thấp): Apas (skt—Apo (p)—Nước (đàm, mủ, máu, mô hôi, nước tiểu, nước 
mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các chất nước trong người nói chung). 

3) Hỏa Đại (Noãn): Tjas (skt)— Tejo (p)— Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm thân 
và làm tiêu hóa những thứ ta ăn uống vào). 

4) Phong Đại (Động): Vayu (skt)— Vayo (p)—Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi 
trong bao tử, hơi trong ruột, hơi trong phổi ). 


(B) Các thành phần Tâm Linh của Con Người — Spiritual elemnents oƒa Human Being 
l1) Nghiệp: Karma (skt)— Kamma (p). 

2) Ngã Pháp: Ngã và pháp (ngã Tướng và Pháp Tướng)— The selƒ or ego and things: 
a) Ngã Tướng— EgoILsm. 

b)_ Pháp Tướng. 


(CO) A Lạt Da Thức— Alaya-vựnana (skt) 


(D) Sanh Làm Người Là Khó—Itˆs dựJicult to be reborn as a human being 





5000 


5001 


(A) Thành phần Vật Chất tạo nên Con Người 
Matcrial Components 0ƒa Human Being 


(D Tổng quan về Thành phần vật chất hay Tứ Đại—An overview oƒ Mafterial componenfs 


or the Four tanmafra: Catudhatuvavatthana (p)—Mahabhuta (skt)—Bốn yếu tố lớn cấu 
tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau mà liên quan chặt chẽ lẫn 
nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành phần kia. Chúng luôn thay 
đổi chứ không bao giờ đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo 
thì vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, trong khi các 
khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 phần 27 của một giây. Nói gì thì 
nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà hành, 
nên một khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả về 
cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần thức sẽ 
phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào trong sáu nẻo, cải 
hình, đối xác, tiếp tục luân hồi không dứt —Four great elements of which all things are 
made (produce and maintain life). These four elements are interrelated and inseparable. 
However, one element may preponderate over another. They constantly change, not 
remaining the same even for two consecutive moments. According to Buddhism, matter 
endures only for 17 thought-moments, while scIentists tell us that matter endures only for 
10/27” of a second. No matter what we say, a human body is temporary; it is created 
artificially through the accumulation of the four elements. Once death arrives, the body 
deteriorates to return to the soil, water-based substances will gradually dry up and return 
to the great water, the element of fire 1s lost and the body becomes cold, and the great 
wind no longer works within the body. At that time, the spirit must follow the karma each 
person has created while living to change lives and be reincarnated Into the six realms, 
altering Image, exchange body, etc in the cylce of births and deaths——FOour constituenfs: 


(II) Chỉ tiết về Thành phần vật chất hay Tứ Đại— Details oƒ Material componermts or the 


1) 


2) 


Four taumaHa: 

Địa Đại (Kiên): Prithin (skt— Pathavi (p)— Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, 
tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng khác): Địa Đại là 
thành phần vật chất mở rộng hay thể nền của vật chất. Không có nó vật thể không có 
hình tướng và không thể choán khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện 
của thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì những thứ nầy lần lượt tan rã ra 
thành cát bụi, nên nó thuộc về Địa Đại —Earth—Solid matter. Prithin means the element 
of extension, the substratum of matter. Without it obJects have no form, nor can they 
occupy space. The qualitiles of hardness and softness are two conditions of this element. 
After death, these parts wIll decay and deteriorate to become soil. For this reason, they 
belong to the Great SoIl. 

Thủy Đại (Thấp): Apas (skt)—Apo (p)— Nước (đàm, mủ, máu, mô hôi, nước tiểu, nước 
mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các chất nước trong người nói chung): Không 
giống như địa đại, nó không thể nắm được. Thủy đại giúp cho các nguyên tử vật chất kết 
hợp lại với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy thấy đều cạn khô không 


5002 


còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho nước——Water, fluidity, or liquid. Unlike the 
earth element 1t is Intangible. It is the element which enables the scattered atoms of 
matter to cohere together. After death, these water-based substances wIll dry up. In other 
words, they have returned to water. 

3) Hỏa Đại (Noãn): Tjas (skt)— Tựo (p)— Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm 
thân và làm tiêu hóa những thứ ta ăn uống vào): Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, chúng là năng lượng sinh khí. Sự bảo tổn 
và phân hủy là do thành phần nầy. Sau khi ta chết, chất lửa trong người tắt mất, vì thế 
nên thân xác dần dần lạnh—Fire or heat. Fire element includes both heat and cold, and 
fire element possesses the power of maturing bodies, they are vitalizing energy. 
Preservation and decay are due to this element. After death, the element of fire 1s lost 
and the body gradually becomes cold. 

4) Phong Đại (Động): Vayu (skt)— Vayo (p)—Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi 
trong bao tử, hơi trong ruột, hơi trong phổi): Gió là thành phần chuyển động trong thân 
thể. Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ vì phong đại đã ngừng không 
còn lưu hành trong cơ thể nữa—Air, wind, motion, or energy of motion. Air element ¡s 
the element of motion in the body. After death, breathing ceases, body functions become 
catatomic or completely rigid because the great wind no longer works within the body. 


(B) Các thành phần Tâm Linh của Con Người 
Spirttual elements 0ƒ Human Being 


1) Nghiệp: Karma (skt—Kamưma (p): Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật 
giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ 
và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là 
gì? Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên 
tục của nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được 
hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xẩy 
ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại 
của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. 
Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của 
chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách 
hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; 
nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại 
nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử 
sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không 
sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy 
được quả báo—Karma is one of the fundamental doctrines of Buddhism. Everything that 
we encounter in this life, good or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we did in the 
past or from what we have done recently in this life. Good karma produces happiness; 
bad karma produces paIn and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a Sanskrit word, 
literally means a deed or an action and a reaction, the continuing process of cause and 


2) 


5003 


effect. Moral or any good or bad action (however, the word “karma' 1s usually used in the 
sense of evil bent or mind resulting from past wrongful actions) taken while living which 
causes corresponding future retribution, either good or evil transmigration (action and 
reaction, the continuing process of cause and effect)—Our present life 1s formed and 
created through our actions and thoughts In our previous lives. Our present life and 
circumstances are the product of our past thoughts and actions, and in the same way our 
deeds In this life will fashion our future mode of existence. A karma can by created by 
body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and Indifferent karma. All 
kinds of karma are accumulated by the Alayavijnana and Manas. Karma can be 
cultivated through religious practice (good), and uncultivated. For Sentient being has 
lived through inumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind of 
karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No one can escape the 
result of his own karma—See Nghiệp Báo in Chapter 34. 


Ngã Pháp: Ngã và pháp (ngã Tướng và Pháp Tướng)— The seÏlƒ or eøo and things: 


a) Ngã Tướng—Egoism: Ý niệm cho rằng có thực ngã hay bất cứ ai tin rằng có thực ngã. 


1) 


ï) 


Theo Kinh Kim Cang, có bốn tướng ngã nhân (Ngã Nhân Tứ Tướng)——The concept of the 
ego as real or anyone who believes In a real ego. According to the Diamond Sutra, there 
are four eJects Of the ego: 

Ngã tướng: The appearance of ego—Nơi ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên sanh 
lòng khinh khi người nghèo, kẻ ngu—The ïllusion that in the five skandhas there is a real 
ego; thus creating the idea of looking down on the poor, stupid and deluded. 

Nhân tướng: Human appearance— Chấp cái ngã là người khác hay đạo khác—The ego of 
a man or that this ego 1s a man and different from beings of the other paths—Man 1s 
different from other organisms. 


ii) Chúng sanh tướng: Living beings appearance—Chấp ngã đưa vào ngũ uẩn mà sanh—The 


ego of all beings, that all beings have an ego born of the five skandhas—AlI the living are 
produced by the skandhas. 


1v) Thọ giả tướng: The appearance of longevity—Chấp thọ mệnh một thời của cái ngã, từ đó 


b) 


sanh ra chấp trước vào tướng sự và ao ước phúc lợi —Life is limited to the organism— 
The ego has age, I.e. a determined or fated period of existence, thus creating the idea of 
attaching all appearances and desiring for welfare and profït. 

Pháp Tướng: Vẻ bề ngoài của vạn hữu: The aspects or characteristics of things—Things. 


(C) A Lạt Da Thức 
Alaya-vÙnana (sk£) 


(C-1)Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, A Lại Da Thức 


l) 
2) 


được diễn dịch nhữ sau—According to Keih in The Dictonary o‡ Chinese-English 
Buddhist terms composed by Professor Soothill, Alaya-vijnand ¡s inferprefted as: 

A Đàn Na Thức: Adana-vijnana. 

Bản Thức: Gốc rễ của chư pháp —Original mind, because ït is the root of all things. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


5004 


Chấp Trì Thức: Nó giữ lấy tất cả các nhân thiện ác và giữ cho thân thể của hữu tình 
chúng luôn luân lưu trong luân hồi sanh tử—It holds together, or ¡s the seed of another 
rebirth, or phenomena, the causal nexus. 

DỊ Thục Thức: Gọi là DỊ Thục Thức vì nó chứa đựng và làm chín mùi những thiện ác 
nghiệp, từ đó có thể dẫn đến luân hồi sanh tử—It contains good and bad karma which in 
turns produces the rounds of mortality. 

Đệ Bát Thức: Thức cuối cùng trong tám thức—It is the last of the eight vijnanas. 

Đệ Nhất Thức: Đệ nhất thức từ gốc trở về ngọn (tầm quan trọng đệ nhất của A Lại Da 
Thức)—The prime or supreme mind or consciIousness. 

Hiện Thức: Chư pháp đều hiển hiện trên bản thức——Manifested mind, because all things 
are revealed In or by 1t. 

Hữu Tình Căn Bản Chi Tâm Thức: Tâm thức căn bản của loài hữu tình—The 
fundamental mind-consciousness of conscious beings, which lay hold of all the 
experiences of the individual life. 

Chủng Tử Thức: Chủng tử thức cơ bản vì từ đó mà phát sanh ra mọi pháp, mọi vật; giống 
như từ hạt giống nầy mà sanh ra cây cối hoa quả—S§eeds mind, because from it spring all 
1ndividualities, or particulars. 


10) Sở Tri Y Thức: Gọi là Sở Tri Y thức vì nó là cơ sở cho mọi pháp thiện ác dựa vào— 


Alaya-vijnana 1s the basis of all knowledge. 


11) Tàng thức Store ConscIousness: 


a) 


b) 


Tiểm thức hay tạng thức, thức thứ tám hay Nghiệp thức. Tất cả nghiệp được thành lập 
trong hiện đời và quá khứ đều được tàng trữ trong A Lại Da thức—A Lại Da thức hành 
xử như nơi tổn chứa tất cả những dữ kiện được Mạt Na thức thâu thập. Khi một sinh vật 
chết thì bẩy thức kia sẽ chết theo, nhưng A-Lại-Da thức vẫn tiếp tục. Nó là quyết định tối 
hậu cho cho sự đầu thai trong lục đạo—Alaya consciousness—Eighth consciousness— 
The storehouse conscIlousness—Karma respiratory——The all-conserving mind—All karma 
created in the present and previous lifetime 1s stored in the Alaya Consciousness——This 1s 
like a storage space receiving all information collected in the Mana consciousness. When 
a sentlent being dies, the first seven consciousnesses die with 1t, but the Alaya- 
Consciousness carries on. lt is the supreme ruler of one existence which ultimately 
determines where one will gain rebirth in the six realms of existence. 

Tàng thức là nơi tích lñy——The storehouse-conscIousness 1s a place where sfores: 

Tất cả những ấn tượng: All impressions. 

Tất cả những hạt giống ký ức: All memory-seeds. 

Tất cả những hạt giống nghiệp: All karmic seeds. 


12) Tâm Thức: Tâm là tên khác của a Lại Da Thức vì cả hai đều tích tụ các hạt giống của 


chư pháp và làm cho chúng khởi lên—Mind ¡s another name for Alaya-vijnana, as they 
both store and give rise to all seeds of phenomena and knowledge. 


13) Trạch Thức: Là nhà ở của các hạt giống——Abode of consciousness. 
14) Vô Cấu Thức: Cực thanh tịnh thức ở bậc “Như Lai Địa,” nơi nương tựa của các pháp vô 


lậu —Unsullied consciousness when considered ¡n the absolute, 1.e. the Tathagata. 


15) Vô Một Thức: Tất cả các chủng tử không bị mất mát (không mất, không tan)— 


Inexhaustible mind, because none of its seeds, or productfs 1s lost (non-disappearing, 
perhaps non-melting). 


5005 


16) Như Lai Tạng: Tathagata-garbha (skt). 

(C-2)Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to 
Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials oƒ Buddhist Philosophy: Khi vạn vật phẳn chiếu 
trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt hay tưởng tượng của tâm ta sẽ sẵn sàng hoạt động 
ngay. Đây gọi là “thức” (vijnana). Chính vì thức kết hợp với tất cả yếu tố phản chiếu, 
tàng chứa chúng, nên được gọi là A Lại Da Thức hay “thức tạng.” Tạng thức chính nó là 
sự hiện hữu của tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc nhiễm ô, được tập 
hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân quả. Khi tạng thức bắt đầu hoạt động và 
bước xuống thế giới thường nhật nầy, thì chúng ta có hiện hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới 
tưởng tượng. Tạng thức, vốn là chủng tử thức, là trung tâm ý thức; và thế giới do thức 
biểu hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên mãn của Phật, thức thanh 
tịnh mới bừng chiếu lên. Tịnh thức nây có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và 
còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên 
hệ được đưa đến chân lý chân thật, tức Viên Thành Thật tánh (parinispanna). Sau khi đạt 
đến đó, chủng tử tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà 
chủ thể và đối tượng không còn phân biệt. Đấy là vô phân biệt trí (avikalpa-vijnana). 
Trạng thái tối hậu là Vô Trụ Niết Bàn (apratisthita-nirvana) nghĩa là sự thành tựu tự do 
hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa—When all things are reflected on our 
mind, our discriminating or Imaginating power 1s already at work. This called our 
ConscIousness (vijnana). Since the conscilousness co-ordinating all reflected elements 
stores them, It is called the store-consciousness or 1deation-store. The Ideation-store 1tself 
1S an eXxIstence of causal combination, and In it the pure and tainted elemenfs are causally 
combined or intermingled. When the ideation-store begins to move and descend to the 
everyday world, then we have the manifold existence that is only an imagined world. The 
1deation-store, which 1s the seed-conscIousness, 1s the conscious center and the world 
manifested by ideation 1s I1ts environment. It 1s only from the Buddha's Perfect 
Enlightenmert that pure ideation flashed out. This pure ideation can purIfy the tainted 
porftion of the ideation-store and further develop 1ts power of understanding. The world of 
Iimagination and the world of interdependence will be brought to the real truth 
(parinnispanna). This having been atfained, the seed-store, as consciousness, will 
disappear altogether and ultimately will reach the state where there 1s no distinction 
between subJect and obJect. The knowledge so gained has no discrimination (Avikalpa- 
vijnana). This ultimate state 1s the Nirvana of No Abode (apratisthita-nrrvana), that 1s tO 
say, the attainment of perfect freedom, not being bound to one place. 

(C-3)Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—According to the Awakening oƒ Faith: Theo Bồ Tát Mã 
Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận và Nhiếp Luận Tông, A Lại Da thức là nơi hòa hợp 
chân vọng. Khi nó trở nên thanh tịnh và không còn ô nhiễm, nó chính là “Chân Như.”— 
According to Asvaghosa Bodhisattva in the Awakening of Faith and the Samparigraha, 
the Alaya or store 1s the conscIousness in which the true and the false unite. When Alaya 
Consciousness becomes pure and taintless, 1t is Tathata (Thusness). 

(C-4)Tác dụng của thành phần tâm linh— Functions oƒ the spiritual elemenfs: See Bát Thức 
in Chapter 49. 


5006 


(D) Sanh Làm Người Là Khó 
Its dựJicult to be reborn as a human being 


Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi 
khác như cối trời thì quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục 
thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong các trân 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng 
nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật 
ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng 
thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào 
có bển lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một 
đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích 
chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút 
phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác 
đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp 
nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân 
người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân 
người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho một 
kiếp người.”—Human beings have both pleasure and suffering, thus is easy for them to advance 
1n cultivation and to attain Buddhahood; whereas the beinss in the Deva realm enjoy all kinds of 
Joy and spend no time for cultivation; beinss In the realms of animals, hungry ghosfts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so miserable with all kinds of 
sufferings that no way they can cultivate. Of all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 
1t 1s the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, someday you wIll be 
able to rebuild your life. However, everything In life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, 
one day it will be destroyed. A human life ¡1s the same way, If there 1s life, there must be death. 
Even though we say a hundred years, it passes by 1n a flash, like liphtening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a short 
breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, 
not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word will be taken either. 
A lifetime of work, putting the body through pain and torture 1n order to accumulate wealth and 
pOSS€sslons, in the end everything 1s worthless and futile in the midst of birth, old age, sickness, 
and death. After death, all possessions are given to others in a most senseless and pitiful manner. 
At such time, there are not even a few good merifs for the soul to rely and lean on for the next life. 
Therefore, such an individual will be condemned ¡into the three evil paths Immediately. Ancient 
Sages taupht: “A steel tree of a thousand years once again blossom, such a thing Is still not 
bewildering; but once a human body has been lost, ten thousand reincarnations may not return.” 
Sincere Buddhists should always remember what the Buddha taught: “[t 1s difficult to be reborn as 
a human being, It 1s diffilcult to encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, 1f we let the time passes by In vain 
we wasfe our scarce lifespan.” 


5007 


CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTY-NINE 


Thiên- Thiên Vương 
Deva (skt) & Heavenly Kings 


(A) Thiên—Deva (sktf) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiên—Overview and Meanings oƒ Deva 

(I)_ Tổng quan về Thiên—An overview on Deva. 

(H) Định nghĩa về Thiên— Definitions oƒ Deva. 

(A-2) Thập Thiện Nghiệp và Thiên Đạo— Ten good actions and Deva-gafi 

(A) Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo Đại Thừa: Ten meritorious deeds, or the ten paths oƒ 
øgood action according to the Mahayana Buddhism. 

(B) Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the Vừnalakirti Sufra. 

(C) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy —According to Hinayana Buddhism. 

(A-3) Những định nghĩa khác liền quan đến “Thiên ?®— Other definitions related to “Deva ” 

(A-4) Thiên Chúng Ngũ Suy Tướng— Five Sigrns 0ƒ Decay 0ƒ Devas 

(I) Tổng quan về Thiên Chúng Ngũ Suy Tướng —An overview oƒ Five signs oƒ decay. 

(I) Chỉ tiết về Thiên Chúng Ngũ Suy Tướng— Details oƒ Five signs oƒ decay. 


(B) Phân Loại Thiên— Categories 0ƒ Deva 

(B-1) Nhị chủng Thiên— Two kinds oƒ Deva 

(l)_ Hai loại chư Thiên— Two kinds oƒ Deva. 

(H) Hai loại chư Thiên khác— Two more kinds oƒ Deva. 

(H) Hai loại chư Thiên khác nữa— Two more kinds oŸƒ Deva. 

(B-2) Tam chủng Thiên— Three kinds oƒ Devas 

()_ Tam Chúng Thiên— Three kinds oƒ deva. 

(H) Tam Chúng Lạc Sanh— Three happy rebirths. 

(HHI)Tam Dục Sanh— Three kinds oƒ rebirth in the realm oƒ Sense-Desire. 

(B-3) Tứ chủng Thiên— Four kinds oƒ Devas 

(l) Tứ chủng Thiên— Four classes oƒ devas. 

(H) Tứ Thiền Thiên— Four dhyana heavens. 

(II) Tứ Thiền Thiên theo kinh điển Ba Li— Four jhanas according to Pali Nikayas. 

(B-4) Tứ Thiền Vô Sắc— Four Formless jhanas 

(I_ Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Four Formless Jhanas 
according to the Sangtti Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha: 

l) Không Vô Biên Xứ— The Sphere 0ƒ Infirnite Space. 

2) Thức Vô Biên Xứ— The Sphere oƒ Infinite Consciousness. 

3) Vô Sở Hữu Xứ— The Sphere o† No-Thingness. 

4) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ— The Sphere o† Neither Perception Nor Non- Perception. 

(H) Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm — Four Formless Jhanas according to 
the Surangama Sutra. 


5008 


(A) Tổng quan về Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm—An overview oƒ Four 
Formless Jhanas according to the Surangama Sufra. 

(B) Chi tiết về Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm— Details oƒ Four Formless 
Jhanas according to the Surangama Sufra. 

(HI)Tứ Không Thiên hay bốn cảnh trời vô sắc, là quả cho những hành giả đắc được bốn bậc 
thiền vô sắc— Four formless realms which are the ƒruits oƒ practitioners who have reached 
the four arupa jhanas. 

(B-5) Tứ Thiên Vương— Four Heavenly Kings— Catur Maharqjas-kayikas (skt) 

(I) Tổng quan về Tứ Thiên Vương—An overview oƒ the Four Deva-kings. 

(H) Chỉ tiết về Tứ Thiên Vương— Details oƒ the Four Deva-kings. 

(B-6) Tứ Châu và Cửu Sơn Bát Hải—Four inhabited continens 0ƒ every universe Nine 
C0nC€nfric Iounfain ranges, separatfed by eighf seas 

(I_ Tứ Châu— Four Saha Continenfs. 

(H) Cửu Sơn Bát Hải: Nine Cakravala_ (skÐ). 

(B-7) Ngũ Thiên— Five Devas 

(l) Ngũ chủng Thiên— Five classes oƒ devas. 

(II) Ngũ Thiên Tử— Five devas im the Garbhadhatu-mandala located mm the northeast 0ƒ Mounf 
Meru. 

(HI)Ngũ Tịnh Cư Thiên theo Trường Bộ Kinh—Five pure-dwelling heavens according to the 
Long Discourses. 

(IV)Ngũ Tịnh Cự Thiên theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— Five pure-dwelling heavens according 
to the Surangama Suira. 

(B-8) Lục Dục Thiên— Six Desire Heavens 

(I) Tổng quan về Lục Dục Thiên—An overview oƒ the Six Desire Heavens. 

(I) Chỉ tiết về Lục Dục Thiên— Details oƒ the Six Desire Heavens. 

(B-9) Thất Sắc Thiên— Bảy Tầng Trời Sắc Giới— Seven heavens in the form realm 

(B-10) Bát Chủng Thiên— Eight Kinds oƒ Devas 

(l) Bát Phương Thiên— Eight heavens and devas at the eighf† points oƒ the compass. 

(H) Thiên Long Bát Bộ— Elight classes oƒ đivimities. 

(A) Đại cương về Thiên Long Bát Bộ—An overview oƒ the Eight Classes oƒ Devas, Nagas and 
other classes. 

(B) Chi tiết về Thiên Long Bát Bộ— Details oƒ Eight classes oƒ divinities. 

(B-11) Cửu Phạm —Chín cối trời thuộc Tứ Thiền Thiên—Nine heavens oƒ the ƒourth 
dhyana heaven 

(B-12) Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng— Twelve Yaksha General 

(I) Tổng quan về Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng —An overview oƒ the Twelve Yaksha 
General. 

(II) Chỉ tiết về Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng— Details oƒ the Twelve Yaksha General. 

(B-13) Nhị Thập Thiên Vương— Twenfy Devas 

(B-14) Chư thiên khác—Other Devas 


5009 


(A) Thiên 
Deva (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiên 
Overview and Meanings 0ƒ Deva 


(I) Tổng quan về Thiên— An overview on Deva: 
l) Thiên Thừa— The deva vehicle: Devayana (skÐ—Một trong ngũ thừa, có công năng đưa 


2) 


3) 


những người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như đưa những 
người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới cao hơn—Divine 
Vehicle—One of the five vehicles. It transports observers of the ten good qualities (thập 
thiện) to one of the six deva realms of desire, and those who observe dhyana medifation 
to the higher heavens of form and non-form. 

Thiên Đạo— Celestfials: Deva-gati (sk)——Thiên Đạo, tiếng Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa 
là sáng suốt, thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái 
sanh của những chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành thập thiện nghiệp, và tránh 
thập ác (người sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung 
điện, nhà cửa đều được sung sướng tốt đẹp, không thiếu thốn về vật chất). Cõi trời tuy 
vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý— 
Celestials, the state of gods, Gods” realm 1s reserved to those who observe the five basic 
commandments and have practiced the Ten Meritorious Action and abstained to do the 
Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s blessed with more happiness than our 
world, 1t 1s still marked by the five signs of decay and the things that go against our 
wishes. 

Thiên thể— Celestial beings: Phạn ngữ chỉ “chư Thiên,” những chúng sanh trú ngụ cõi cao 
nhất trong sáu đường sanh tử luân hồi. Dầu Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một 
thượng đế toàn năng, nhưng có một số chư thiên được kể trong Phật giáo. Theo Phật 
giáo, thiên thể hay thần thánh, chỉ là những chúng sanh nhờ những thiện nghiệp trong 
những đời quá khứ mà được sanh làm chư thiên. Đây là những chúng sanh nằm trong ba 
điều kiện tốt của sự tái sanh do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một 
khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng sanh 
khác. Đây là những chúng sanh siêu việt lên trên loài người. Chư thiên cư ngụ trên cõi 
trời, trên cõi người, nhưng vẫn chưa giác ngộ và hãy còn bị trói buộc vào luân hồi sanh 
tử. Tuy nhiên, chư thiên là những chúng sanh chỉ hưởng thụ những đam mê nhằm thỏa 
mãn giác quan do phước đức tu tập và gieo trồng ở kiếp trước của họ. Niềm vui của chư 
thiên được xem là vui hơn ở cõi người và những cảnh giới khổ đau khác, nhưng chư thiên 
không biết đến luật vô thường hay sự chấm dứt không thể tránh được của những phước 
báo tạm bợ và sau đó họ sẽ rơi vào các đường khổ của con người, a tu la, ngạ quỷ, súc 
sanh, hay ngay cả địa ngục. Tuy nhiên, theo Phật giáo, đây chính là những trở ngại chính 
cho bước đường tu tập của họ đây chính là những trở ngại chính cho bước đường tu tập 
của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên không còn nhận chân ra sự thật 
khổ đau nữa. Sau khi nghiệp lành cạn kiệt, họ lại phải tái sanh vào những đường dữ và 


5010 


chịu khổ. Chính vì thế mà chư thiên không phải là đối tượng để cầu nguyện hay tu tập và 
chư thiên không có chức năng gì quan trọng trong Phật giáo: A Sanskrit term for “gods,” 
beings that inhabit the highest of the six destinies (gati) within cyclic existence (samsara). 
Although Buddhism denies the existence of an almighty god, but there are a number of 
mentioned gods in Buddhist literature. According to Buddhism, celestial beings or gods, 
are merely sentient beings whose good deeds In past lives result in their being born as 
gods. They are beings In one of the three good modes of existence as a reward for their 
previous good deeds. Devas allotted a very long, happy life in the Deva although they are 
sữll subJect to the cycle of rebirth. These are superhuman beings who are above the 
human level. Heavenly beings are believed to Iinhabit the heavens above the human 
realm, but are still unenlightened and still bound to Samsara (luân hồi) and subject to 
birth and death. However, gods are living beings who can only enJoy various kinds of 
pleasure to satisfy their senses brought back as the result of effort and cultivation of thetr 
past lives. Their pleasure 1s considered to be better than human”s and other suffering 
realms, but they are not aware of the law of impermanence or the Inevitable end of such 
temporary bliss, then after that they will fall down to the suffering worlds of human, 
asura, hungry ghost, animal or even hell. According to Buddhism, this happiness may 
consfitute a substantial hindrance on their path to liberation for they cannot recognIze the 
truth of suffering, and after their good karma 1s exhausted, they wIll be reborn In one of 
the lower realms and experlence suffering. Therefore, in Buddhism, gods are not obJects 
OŸ prayers or religious cultivation, and they have no Important role in Buddhism. 


(II) Định nghĩa về Thiên— Definitions oƒ Deva: 


l) 


2) 


Từ mà người Đông Á dùng để gọi Trời: A term which Eastern Asian peoples used to call 
“Heaven.” 

Thiên thể hay thần thánh, những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái sanh 
do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một khung cảnh hạnh phúc trên cõi 
trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là 
những trở ngại chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh 
phúc đó, nên không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa—-Gods—Heavenly—Divine— 
Deity—Celestial being—Evil demons (rarely applied to)—Celestial beings or gods, one 
of the three good modes of existence as a reward for their previous good deeds. Devas 
allotted a very long, happy life In the Deva although they are still subJect to the cycle of 
rebirth. However, this happiness may constitute a substantial hindrance on their path to 
liberation for they cannot recognize the truth of suffering. 


(A-2) Thập Thiện Nghiệp và Thiên Đạo 
Ten good actions and Deya-gafi 


(B) Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo Đại Thừa: Ten meritorious deeds, or the ten paths oƒ 


Ù 


øood acftion according to the Mahayana Buddhism: 
Không sát sanh mà phóng sanh là tốt: To abstain from killing, but releasing beings is 
good. 


2) 
3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 
3) 


5011 


Không trộm cướp mà bố thí là tốt: To abstain from stealing, but giving is good. 

Không tà hạnh mà đạo hạnh là tốt: To abstain ffom sexual misconduct, but being virtuous 
1S øood. 

Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from lying, but telling the 
truth 1s good. 

Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from speaking double- 
tongucd (two-faced speech), but telling the truth 1s good. 

Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt: To abstain from hurtful words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s good. 

Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích là tốt: To abstain from useless øossiping, but 
speaking useful words. 

Không tham lam ganh ghét người là tốt: To abstain from being greedy and covetous. 
Không sân hận, mà ôn nhu là tốt: To abstain from being angry, but being gentle ¡s good. 


10) Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo chánh kiến là tốt: To abstain from being attached 


(devoted) to wrong views, but understand correctly 1s good. 


(B) Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the Vimalakirti Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 


3) 


chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bổ Tát nước 
Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một 
đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười 
điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.”—According to the Vimalakirti Sutra, chapter 
ten, the Buddha of the Fragrant Land, Vimalakirti said to Bodhisattvas of the Fragrant 
Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of this world have strong 
compassion, and their lifelong works of salvation for all living beings surpass those done 
in other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not required ¡in other pure lands.” 

Thế nào là mười?—What are these ten excellent deeds? They are: 

Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn: Using charity (dana) to succour the poor. 

Dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới: Using precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandments. 

Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ: Using patient endurance (ksanti) to subdue their 
anE€T. 

Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Using zeal and devotion (virya) to cure their 
Temissness. 

Dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý: Using serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. 

Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu sỉ: Using wisdom (prajna) to wipe out ignorance. 

Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn: Putting an end to the eight distressful conditions 
for those suffering from them. 

Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to those who cling 
to Hinayana; 

Dùng các pháp lành để cứu tế người không đức: Cultivation of good roots for those in 
want of merIts. 


5012 


10) Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh: The four Bodhisattva winning devices 


for the purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva development). 


(C) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy—According to Hinayana Buddhism: Thập Thiện Nghiệp 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


b) 


8) 


3) 


theo Phật Giáo Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới 
được để cập trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada—According to Most 
Venerable Narada, there are ten kinds of good karma or meritorious actions which may 
rIipen In the sense-sphere: 

Bố thí: Dana (skt & p)—Lòng quảng đại rộng rãi —Generosity or charity—Đức khoan 
dung quảng đại hay tâm bố thí tạo quả nhiều của cải: Charity yields wealth. 

Trì giới: Sila (p)—Morality—Trì giới đem lại sự tái sanh trong dòng dõi quý phái và 
trạng thái an vui: Morality gIves birth in noble families and 1n states of happiness. 

Tham thiển: Bhavana (p)—Meditation—Tham thiển dẫn đến sự tái sanh trong cõi sắc 
giới và vô sắc giới, và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát: Meditation gives 
birth In realms of form and formless realms. 

LỄ bái: Apacayana (p)—Biết trọng người đáng kính trọng—Reverence—Kính trọng 
người đáng kính là nhân tạo quả được thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu: 
Reverence Is the cause of noble parentage. 

Phục vụ: Veyyavacca (p)—Service—Phục vụ tạo quả được nhiều người theo hầu: 
Service produces larger retinue. 

Hồi hướng phước báu: Pattidana (p)—Transference of meri—Hồi hướng phước báu sẽ 
được đời sống sung túc và phong phú: Transference of merit acts as a cause to give in 
abundance ïn future births. 

Hoan hỷ với phước báu của người khác: Anumodana (p)—Rejoicing ¡in other”s good 
actions, and praising other”s good work. 





Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác đem lại trạng thái an vui, bất luận trong cảnh giới 
nào: ReJoicing In otherˆs merit 1s productive of Joy wherever one 1s born. 

Tán dương hành động của kẻ khác cũng đem lại kết quả được người khác tán dương lại: 
ReJoicing In other”s merit 1s also øetting praIse to oneself. 

Nghe pháp: Dhamma-savana (p)—Hearing the doctrine—Nghe pháp đem lại trí tuệ: 
Hearing the dhamma 1s conductive to wisdom. 

Hoằng pháp: Dhamma desana (p)—Expounding the doctrine—Hoằng pháp cũng đem lại 
trí tuệ: Expounding the dhamma 1s also conducive to wisdom. 


10) Củng cố chánh kiến của mình: Ditthijjukamma (p)—Straightening one”s own views by 


a) 


b) 


tWwO parfS: 

Quy-y Tam Bảo: Taking the three refuges—Quy y Tam Bảo sớm đẹp tan dục vọng phiển 
não: Taking the three refuges resulfs in the destruction of passIOns. 

Tỉnh thức: Mindfulness——Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức: Mindfulness 
1S conducive to diverse forms of happiness. 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


a) 


b) 


6) 


5013 


(A-3) Những định nghĩa khác liên quan đến “Thiên ” 
QOther definiHions related to “Deva ” 


Thiên Chủ: Devapati (skÙ—Thiên chủ của chư Thiên, danh hiệu của trời Đế Thích, 
thiên chủ của cõi trời dục thiên thứ sáu —The lord of devas, a title of Indra. Lord of the 
sixth heaven of desire. He 1s also opposing the Buddha-truth. 

Thiên Cổ: Trống trời: Theo Phẩm 15 Kinh Hoa Nghiêm, ở Thiện Pháp Đường nơi cõi 
Trời Đao Lợi có một cái trống chẳng đánh mà tự nhiên phát diệu âm, cảnh báo chúng 
thiên trên cõi Trời nầy rằng đời vô thường và luôn bị nghiệp báo chi phối. Chư Thiên 
trên tầng trời nầy nghe tiếng trống bèn kéo nhau nghe Trời Đế Thích nói pháp vi diệu 
khiến họ đều phát tâm làm lành lánh dữ. Do vậy chư Phật còn có danh hiệu là Thiên Cổ 
hay Trống Trời. Lúc trống trời vang lên thì chúng ma đều sợ hãi bổ chạy——According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 15, in the Good Law Haill of Trayas-trimsas 
heavens, there 1s a deva-drum which sounds of 1tseft, warning the Iinhabitants of the 
thirty-three heavens that even their life 1s Impermanent and subJect to karma; at the 
sound of the drum Indra preaches against excess. Hence 1t is a tifle of Buddhas as the 
geat law-drum, who warns, exhorts, and encourages the good and freightens the evil and 
demons. 

Thiên Cung: Devapura (skt)——Thiên thành —Abode of the gods 
celestial city—Cung trời thứ sáu nằm trên núi Tu Di, giữa thế giới và Phạm Thiên giới— 
The six celestial world situated above the Meru, between the earth and the Brahmalokas. 
Thiên Cung Bảo Tạng: Deva-library of the sutras—Thư viện chứa kinh tạng—Tàng kinh 
các —Thhe treasury of all the sutras in the Tusita Heaven In Maitreya”s palace— Tàng kinh 
các nơi cung trời Đâu Suất trong cung của Đức Di Lặc. 

Thiên Đạo: Deva-gat—Devasopana (skÐ). 

Cõi trời, cảnh giới cao nhất trong lục đạo, gồm 18 tầng trời sắc giới và bốn tầng trời vô 
sắc giới. Một nơi hưởng phước, nhưng không là nơi để tiến lên quả vị Bồ Tát—The 
highest of the six paths—The realm of devas Includes the eighteen heavens of form and 
four of formlessness. A place of enJoyment, where the meritorious enJoy the fruits of 
good karma, but not a place of progress toward bodhisattva perfection. 

Đạo Trời: Đạo tự nhiên, lý tự nhiên, hay qui luật tự nhiên —The Tao of Heaven—— 
According to the Taoists, natural law or cosmic energy 1s the origin and law of all things. 
Thiên Đế: Indra (skÙ)—Vua của cõi Trời —Nhân Đà La—Thích Ca—Thích Ca Bà—King 
or emperor of Heaven—Heaven—Vua Trời Đế Thích, vua của cung trời Đao Lợi, một 
trong những vị trời của Ấn Độ thời cổ. Vua cõi trời chiến đấu chống lại ma quỷ bằng kim 
cang chùy. Phật giáo xem vị nầy như là vị trời hộ pháp, thấp hơn Phật và các vị đã chứng 
ngộ Bồ Đề: Sakra, king of the devaloka. One of the ancient gods of India, the god of the 
sky who fights the demons with his vajra or thunderbolt. He 1s Inferlor to the trimurti, 
Brahma, Visnu, and Siva, having taken the place of Varuna or sky. Buddhism adopted 
him as 1ts defender, though, like all the gods, he 1s considered I1nferior to a Buddha or any 
who have attained bodhiI. 


Palace of devas—A 














7) 


ỡ) 
a) 


b) 
c) 


2) 


5014 


Thiên Đồng: Thiên đồng hộ pháp, những thiên đồng sứ giả của chư Phật và chư Bồ 
Tát—Divine youths, such as deva guardians of the Buddha-law who appear as Mercuries, 
or youthful messengers of the Buddhas and Bodhisattvas. 

Thiên Đức Bình: 

Bình chứa công đức của chư thiên: The vase of deva (divine) virtue, ¡.e. the bodhi heart, 
all that one desires comes from 1t. 

Như Ý Châu: The talismanic pearl. 

Thiên Ý Thụ: Mỗi cõi trời dục giới đều có một cây Thiên Ý, sanh ra tất cả những gì mà 
chư thiên mong muốn —The deva tree, the tree ¡in each devaloka which produces 
whatever the devas desire. 

Thiên giới: Devalokas (sk)—Heaven—World of gods—Cõi trời—Thiên trụ (trụ xứ của 
lục dục thiên). Cõi thiên trụ tương đương với bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và thiện tâm— 
The devalokas, equivalent of charity, morality, patience and goodness of heart. 





10) Thiên Hoa: Deva-flower—Precious flowers—Bảo hoa—Thiên hoa được kể trong Kính 


a) 
b) 
c) 
đ) 


Pháp Hoa có bốn loại —Divine flowers, stated in the Lotus Sutra as of four kinds: 
Mạn Đà La (màu trắng): Mandaras (white in color). 

Ma Ha Mạn Đà La (màu trắng): Mahamandaras (white in color). 

Mạn Thù Sa (màu đỏ): Manjusakas (red ¡in color). 

Ma Ha Mạn Thù Sa (màu đỏ): Mahamanjusakas (red in color). 


11) Thiên hộ: Deva-loka-raja (skU): Những Thiên hộ thiện thần hộ trì Phật giáo—Spirit 


guardians of Buddhism—See Tứ chủng Thiên. 


12) Thiên Ma: Deva Mara (skt). 


a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


x 


Một trong tứ ma trên cõi trời thứ sáu, thường che lấp hay cẩn trở chơn lý Phật giáo— 
Celestial demons—Demons 1n heavens—One of the four maras who dwells in the sixth 
heaven (Paranirmita-vasavartin), at the top of the Kamadhatu, with his innumerable host, 
whence he consftantly obstructs the Buddha-truth and followers. 

Danh từ nầy tiêu biểu cho những người lý tưởng luôn tìm cách quấy phá Đạo Phật —This 
symbolizes Idealistic people who disturb Buddhism. 

Sát Giả: Thường làm những chuyện phóng dật hại thân—The slayer. 

Ba Tuần: Còn gọi là Ác Ái (là loại ma vương xuất hiện trong thời Phật còn tại thế)—The 
mara who 1s sinful of love or desire, as he sends his daughters to seduce the saints. 

Ba Ty Dạ: Papiyan (skt—Một loại ma vương đặc biệt hồi Phật còn tại thế—The evil 
one. He 1s the special Mara of the SakyamunI period. 

See Chapter 63. 


13) Thiên Ngữ: Deva-language—Tiếng Trời chỉ tiếng Phạn, Bà La Môn tự cho tiếng Phạn là 


14) Thiên Nhấn: Divyacaksus (skt) 


tiếng Trời —The language of Brahma or Sanskrit. 

Mắt trời hay là mắt của thiên thú, thần thông thứ nhứt. 
Thiên nhãn là mắt không bị giới hạn, thấy tất cả mọi thứ lớn nhỏ, xa gần, thấy tất cả 
chúng sanh trong tam đồ lục đạo. Thiên nhãn có thể đạt được bằng “tu đắc” qua thiển 
định hay “báo đắc” do tu phước mà được —Divine eyes, the first abhijna. Divine sight is 
unlimited vision which all things are open to ¡t, large and small, near and distant, the 
destiny of all beings ¡In future rebirths. It may be obtained among men by their human 
eyes through the practice of meditation, and as a reward or natural possession by those 
born In the deva heavens. 





q4) 


b) 
1) 


ñ) 
C) 
đ) 


) 


15) 


a) 


b) 
16) 
q) 


b) 


C) 


17) 
18) 
a) 
b) 
c) 


5015 


Thiên Nhãn Minh: Thiên nhãn của một vị Thánh, khiến vị nây có thể thấy được những 
kiếp tái sanh của chính mình và chúng sanh, đây là một trong tam minh—Clear vision of 
the saint, or supernatural insight which enables him to know the future rebirths of himself 
and all beings (future mortal conditions), one of the three enlightenments. 

Thiên Nhãn Thông: 

Có khả năng thấy được những diễn biến từ xa, cũng như thấy được luân hồi sanh tử của 
chúng sanh—Celestial (Divine) Eye—Can see death and rebith—Power to see 
anywhere any time——The eye with which we can see very distant things—Ability to see 
things and evenfs at great distance——Ability to see the births and deaths of sentient beings 
everywhere. 

Mắt của những người thực tập thôi miên: The vision of those who practice hypnotism. 

Thiên Nhấn Trí: The wIisdom obtained by the deva eye. 

Thiên Nhãn Trí Chứng Thông: Theo Câu Xá Luận, lục thông đều lấy trí làm thể, làm lực 
dụng chứng tri sự phân biệt và thông đạt vô ngại. Thiên nhãn trí chứng thông là dựa vào 
trí tuệ được khởi lên bởi thiên nhãn —According to the Kosa sastra, the wisdom or 
knowledge that can see things as they really are 1s the complete universal knowledge and 
assurance of the deva eye. 

Thiên Nhãn Trí Thông Nguyện: Lời nguyện thứ sáu trong 48 lời nguyện của Phật A Di 
Đà, ngài sẽ chẳng thành Phật cho đến khi nào pháp giới chúng sanh đều đạt được thiên 
nhãn —The sixth of Amitabhaˆs forty-eight vows, that he would not enter the final stage 
until all beings had obtained this divine vision. 

Thiên Nhân Sư: Sasta Deva-manusyanam (skt—Xá Đa Đề Bà Ma Thố Xá Nam—Xá 
Đa Đề Bà Ma Mâu Nam. 

VỊ giáo sư bậc thầy của trời và người: An Unequaled teacher of Humans and Heavenly 
beings. He reveals goodness and morality, and he 1s able to save. 

Một trong các danh hiệu của Phật: One of the ten titles (epithets) of a Buddha. 

Thiên Nhĩ: Divyasrotra (skt). 

Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (sk)——Một trong lục thông, nghe và hiểu mọi ngôn ngữ— 
The Divine (Celestial—Deva) Ear—Supernatural or transcendental hearing—Power to 
hear and understand all languages—One of the six miraculous powers—Ability to hear 
the sounds of human and nonhumans, distant and near sounds. 

Thiên Nhĩ Trí Thông: Thần thông thứ nhì trong lục thông, có khả năng nghe và hiểu tiếng 
nói trong sắc giới—The second of the six abhijnas (lục thông) by which devas in the 
form-world, certain arhats through the fourth dhyana, and others can hear all sounds and 
understand all languages In the realms of form, with resulting wisdom. 

Thiên Nhĩ Trí Thông Nguyện: Lời nguyện thứ bẩy trong bốn mươi tám lời nguyện của 
Đức Phật A Di Đà, nguyện chẳng thành Phật cho đến khi nào tất cả chúng sanh đều có 
được Thiên Nhĩ Thông——The seventh of the forty-eight vows of Amitabha, not to become 
Buddha until all obtain the divine ear. 

Thiên quang: Deva-light—The light of the gods. 

Thiên Sư: Deva-teacher. 

Thầy dạy của vua: Preceptor of the emperor. 

Danh hiệu của Sư Nhất Hành: A title of the monk I-Hsing. 

Danh hiệu của giáo chủ Lão Giáo: A title of Taoist Pope. 


5016 


19) Thiên Sứ: Deva-messegers—Trong đạo Phật, người ta gọi tuổi già, bịnh tật và cái chết 


là những sứ giả thần thánh. Những thử thách nầy nhằm mục đích làm cho con người hiểu 
được tính chất đau đớn và tạm bợ của mọi tổn tại, từ đó mà cố gắng tu hành—Divine 
messenger. In Buddhism, old age, sickness and death are called “divine messengers.” 
Therr role 1s to make people aware of the suffering and Impermanence of existence, and 
therefore, urge them to step onto the path to liberation. 


20) Thiên Thừa: Deva vehicle—Devayana (skt)—Một trong ngũ thừa, có công năng đưa 


những người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như đưa những 
người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới cao hơn—The Divine 
Vehicle, one of the five vehicles. It transports observers of the ten good qualitiles (thập 
thiện) to one of the six deva realms of desire, and those who observe dhyana medifation 
to the higher heavens of form and non-form. 


21) Thiên Thực: Sudha (skt—Thực phẩm của chư Thiên gồm nước cam lộ, nước hồ đào và 


a) 


b) 


trường sanh bất tử—Food of the gods include sweet dew, necfar and ambrosia: 

Thực phẩm cho chư Thiên cao cấp màu trắng: White-coloured Food for gods of higher 
ranks. 

Thực phẩm cho chư Thiên cấp thấp hơn thì có nhiều màu (xanh, vàng, đỏ): Coloured 
Food for gods of lower ranks (blue—yellow——red). 


22) Thiên Tiên: Deva-Rsis (skÙ—Deva and rsis—Heavenly fairies—Immortals—Deva 


a) 


b) 
]) 
) 


ii) 


1V) 


v) 


genii—Thiên Tiên có nghĩa là những người tu tiên đắc đạo được lên cõi trời. Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nói với ông A Nan về thập Tiên như sau: 
“Ông A Nan! Lại có người trong loài người, không nương theo chánh giác tu tam ma địa, 
riêng tu theo vọng niệm, giữ tư tưởng tổn tại, kiên cố hình hài, dạo chỗ rừng núi, nơi 
người không đến và trở thành một trong mười loại Tiên.”—Heavenly Fairies are people 
who cultivate and attain the Taoist path so that they are reborn in Heavens. In the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told Ananda about the ten kinds of Immortals 
as follows: “Anandal There are people who do not rely on proper enliphtenment to 
cultivate samadhi, but cultivate in some special way that 1s based on their false thinking. 
Holding to the idea of perpetuating their phystical bodies, they roam 1n the mountains and 
forests in places people do not go and become one of the ten kinds of Immortals.” 

Ngài Long Thọ Bồ Tát đưa ra mười loại Tiên có đời sống đến 100.000 năm mới đi đầu 
tha —Nagarjuna gives ten classes of rsis whose lifetime ¡1s 100,000 years, the they 
reincarnated. 

Năm loại Tiên khác —Another category 1s fivefold: 

Thiên Tiên: Thiên Tiên ở quanh núi Tu Di—Deva-rsis in the mounfain round Sumeru. 
Thần Tiên: Những vị Tiên bay vút trên không trung—Spirit-rsis who roam the air. 

Nhân Tiên: Những người đã đạt được năng lực trường sanh bất tử—Humans who have 
attained the powers of Immortals. 

Địa Tiên: Earth-rsis, subterranean. 

Quỷ Tiên: Pretas, or malevolent rsis. 





23) Thiên Tôn: 


a) 


Bậc tôn quý nhứt của chư Thiên—The most honoured among devas—The highest of 
divine beings. 


b) 


c) 


đ) 


5017 


Thiên vương hộ pháp và những bậc tôn quý khác của chư Thiên—The Maharaja 
protectors of Buddhism and others in the sense of honoured devas. 

Những bậc Thần Thánh của những người theo Lão Giáo: Tidle applied by the Taosits to 
therr divinities. 

Danh hiệu của Đức Phật: A title of the Buddha. 


24) Thiên Trung Thiên: Tôn hiệu của Đức Phật (Thiên là đấng được người tôn kính, Phật là 


đấng được Thiên tôn kính, nên gọi là Thiên Trung Thiên). Phật được danh hiệu nầy khi 
Ngài thuyết pháp trên cung Thiên Vương. Ngày nay chúng ta còn thấy hình tượng chư 
Thiên quỳ mọp trước mặt Ngài —Devatideva (skÙ——Deva of devas. The name given to 
Siddhartha (Sakyamumi) when, on his presenfation 1n the temple of Mahesvara (Siva), the 
sfatues of all the gods prostrated themselves before him. 


25) Thiên Trường Thọ: Deva of long life—Cõi trời trường thọ, nơi mà đời sống bằng 500 đại 


kiếp hay kéo dài đến 80.000 kiếp trong cõi Trời vô sắc thứ tư—In the fourth dhyana 
heaven where life is equivalent to 500 great kalpas, and In the fourth arupaloka where 
life extends over 80.000 kalpas. 


26) Thiên Từ: Devalaya (skt——Devatagara or Devatagrha (skt)—Đình miếu Bà La Môn— 


Brahminical temples. 


27) Thiên Tử: Son of heaven king—A son of heaven. 


a) 


b) 


Vua hay Thái tử, những người đã từng tu tập thập thiện trong đời trước và kết quả là đời 
nầy sanh ra làm vua hay thái tử—Emperor or Princes, those who in previous incarnations 
have kept the middle and lower grades of the ten good qualities (thập thiện), and in 
consequence, are born here as princes or kings. 

Thiên Tử Nghiệp Ma: Tên của một loài ma vương của cõi trời dục giới thứ sáu, chuyên 
chống lại chân lý nhà Phật —The title of one of the four maras, who ¡s the lord of the 
sixth heaven of desire, who also opposes the Buddha-truth. 


28) Thiên Vương: Mahasvara or MaharajJa-devas (skÐ——Deva-kings. 


a) 


b) 


Từ Bắc Phạn chỉ “Thiên vương.” Thường được xem như tương đương với “Vua Trời” 
trong Anh ngữ. Đây là bốn nhân vật có hình dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ 
sống bên trên núi Tu Di, họ là những thần hộ pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo 
vệ cái thiện, mỗi thiên vương canh giữ một phương. Chúng ta thường thấy những hình 
ảnh tiêu biểu cho các vị thiên vương hộ pháp này tại các cổng vào ở hầu hết các chùa ở 
các nước Đông Á—A Sanskrit term for “god-king.” Often referred to in English as 
“Celestial Kings.” These are four demonic-looking-figures deva kings In the first lowest 
devaloka (Tứ Thiên Vương). According to the myth, they dwell on the world mountain 
Meru and are guardians of the four quarters of the world and the Buddha teaching. They 
fight agaInst evil and protect places where goodness 1s taught. Figures representing these 
protective deifies are found at the entrances of most East Asian Buddhist temples. 

Bốn nhân vật có hình dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ sống bên trên núi Tu Di, 
họ là những thần hộ pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ cái thiện, mỗi thiên 
vương canh giữ một phương——There are four demonic-looking-figures deva kings in the 
first lowest devaloka (Tứ Thiên Vương). According to the myth, they dwell on the world 
mountainn Meru and are guardians of the four quarters of the world and the Buddha 
teaching. They fight against evil and protect places where goodness 1s taught—See Tứ 
Chúng Thiên. 


5018 


(A-4) Thiên Chúng Ngũ Suy Tưởng 
Five Signs 0ƒ Decay 0ƒ Devyas 


(I Tổng quan về Thiên Chúng Ngũ Suy Tướng—An overview oƒ Fiye signs oƒ decay: The 
five signs of approaching demise (death) among the devas: Ngũ Suy——Năm dấu hiệu tiến 
gần về sự chết của chư thiên. Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ 
tướng suy thoái hay năm dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến gần đến sự chết của chư 
Thiên khi các ngài đã hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai—According to the 
Parinnrvana Sutra, the Buddha mentioned about five signs of decay which refer to 
symptoms of Iimminent death or approaching death and rebirth in the lower realms, 
experienced by celestials and deities at the end of thetr transcendenral lives: 


(II) Chỉ tiết về Thiên Chúng Ngũ Suy Tướng— Details oƒ Five signs oƒ decay: 

1) Quần áo bẩn thỉu hôi hám: Unpleasant odor from dirty robes. 

2) Đổ mồ hôi nách: Sweating under one°s armpit. 

3) Đầu cổ rối bù như hoa héo: One”s hair-flower on the head withers. 

4) Thân thể hôi thối nhơ nhớp: One°s body smelling bad due to uncontrolled discharges 
(body will emit an unpleasant odor). 

5) Không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa: Uneasiness or anxiety—They 
no longer find therr place pleasurable. 


(B) Phân Loại Thiên 
Categories 0ƒ Deva 


(B-1) Nhị chúng Thiên 
Two kinds oƒ Deva 


(D' Hai loại chư Thiên— Two kinds oƒ Deva: 
1) Nhựt thiên: Sun-deva. 
2) Nguyệt thiên: Moon-deva. 


(H) Hai loại chư Thiên khác— Two more kinds oƒ Deva: 

I)_ Đồng sanh thiên: A deva born simultaneously with the individual. 
2) Đồng danh thiên: A deva with the same name as the individual. 
**. Both have the duties of watching over the Individual. 

(II) Hai loại chư Thiên khác nữa— Two more kinds 0ƒ Deva: 

1) Phạm thiên: Brahma. 

2) Indra: Đế Thích thiên. 


5019 


(B-2) Tam chúng Thiên 
Three kinds oƒ Devas 


(D Tam Chúng Thiên— Three kinds oƒ deva: Ba loại trời. 


(A) 


Ù 
2) 
3) 


@) 


Ù 
2) 


3) 


Tự thiên: Heaven by name or title (divine king, son of king, et). 
Tái sanh thiên: Heaven as a place of rebirth (the heavens of the gods). 
Tịnh Phật thiên: Cung trời nơi chư Phật đồng cư--The pure Buddha-land. 


Danh Thiên: Thiên vương hay thiên tử, vua trong loài người—Famous rulers on earth. 
Sanh Thiên: Thiên thú trong lục thú (từ vương thiên đến phi tưởng thiên) —The highest 
Incarantions of the six paths. 

Tịnh Thiên: Cõi của các bậc Thánh giả từ Thanh Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết 
phiền não cấu chướng—The pure or the saints, from Sravakas to Pratyeka-buddhas. 


(1U Tam Chúng Lạc Sanh— Three happy rebirfhs: Sukhupapattiyo (p)—Tam Chủng Lạc 


Ù 


2) 


3) 


Sanh (Sangiti Sutfa in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 
Hữu tình luôn tạo ra thiển định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị Phạm Thiên: 
There are beings who, having continually produced happiness now dwell in happiness, 
such as the devas of the Brahma group. 

Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra 
những câu cảm hứng: “Ôi an lạc thay! Ôi an lạc thay!” như chư Quang Âm Thiên: There 
are beings who are overflowing with happiness, drenched with it, full of 1t, Immersed 1n 1t, 
so that they occasionally exclaim: “Oh what bliss!” sụch as the Radiant devas (abhasara). 
Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với 
an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên: There are beings who are 
overflowing with happiness, drenched with ït, full of 1t, immersed In it, who, supremely 
blissful, experlence only perfect happiness, such as the lustrous devas (subhakina). 


(HI)Tam Dục Sanh— Three kinds oƒ rebirth im the realmn oƒ Sense-Desire: Tam Dục Sanh 


Ù 


2) 


3) 


(Sangiti Sutta in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

Đoạ Xứ Thiên: Paccuppatthita-kama (p)—Hữu tình do dục an trú, họ bị chi phối phụ 
thuộc, như loài người, một số chư Thiên, và một số tái sanh trong đọa xứ —There are 
beings who desire what presents 1tself to them, and are In the grip of that desire, such as 
human beings, some devas, and some 1n states of woe. 

Hóa Lạc Thiên: Nimmita-kama (p)—Hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo 
ra, như chư Hóa Lạc Thiên—There are beings who desire what they have created, such 
as the devas who reJoice 1n the own creation (nimmanarati). 

Tha Hóa Tự Tại Thiên: Pranimmita-vasavati (sk)——Hữu tình có lòng dục đối với sự vật 
do các loài khác tạo ra, như chư Thiên Tha Hóa Tự Tại —There are beings who reJoice 1n 
the creations of others, such as the devas Having Power over Others” Creation. 


5020 


(B-3) Tứ chúng Thiên 
Four kinds 0ƒ Devas 


(D_ Tứ chủng Thiên— Four classes 0ƒ devas: Bốn loại chư Thiên. 
1-3)Từ ¡ đến iii cũng giống như Tam Chủng Thiên: From ¡ to iii are similar to that of the three 


4) 


classes of devas—See Tam chủng Thiên in Chapter 169 (C) (D). 
Nghĩa Thiên: Tất cả Bồ Tát từ Thập trụ trở lên có thể ngộ giải được thâm nghĩa của Đại 
Thừa—AlI Bodhisattvas above the ten stages. 


(H) Tứ Thiền Thiên— Four dhyana heavens: 
(A) Sơ Thiền Thiên: 
(A-1)Nghĩa của Sơ Thiền Thiên— The meanings oƒ Pathamajjhanabhumi: Cõi trời thứ nhất nơi 


không còn vị giác hay khứu giác, không cần thực phẩm, nhưng vẫn còn bốn giác quan 
còn lại (Nhãn, Nhĩ, Thân, Ý). Chúng sanh trong cõi sơ thiển không còn sắc dục; tuy 
nhiên, họ vẫn còn những ham muốn khác. Đây là cõi hỷ lạc xa ha cảnh gây tội tạo 
nghiệp. Sơ thiển thiên gồm một thế giới, một vệ tinh, một núi Tu Di, và sáu cõi trời dục 
giới. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về bậc 
Sơ Thiển như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong sơ thiển, tất cả khổ não không 
thể bức bách. Dù chẳng phải chính tu tam ma địa, trong tâm thanh tịnh, các mê lậu chẳng 
động.”—The first region, as large as the whole universe. The Iinhabitants in this region 
are without gustatory (tasting) or olfactory (smelling) organs, not needing food, but 
possess the other four of the six organs. Heaven beings in this Heaven are free from all 
sexual desires; nevertheless, they still have other desires. This 1s the ground of Joy of 
separation from production. The first dhyana has one world with one moon, one meru, 
four continents and six devalokas. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told 
Ananda about the Pathamajjhanabhumi as follows: “Ananda! Those who flow to these 
three superior levels in the PathamaJjhanabhumi (first dhyana) will not be oppressed by 
any suffering or affliction. Althoupgh they have not developed proper samadhi, their minds 
are pure to the point that they are not moved by outflows.” 


(A-2) Những cõi trời thuộc cõi Sơ Thiền Thiên— Sublevels oƒ the First Dhyana Heaven: 


Ũ 


a) 


b) 


Phạm Chúng thiên: Brahma-purohita (p)—Brahmaparisajja (skt—Brahmaparisadya or 
Parsadya (skt)—The realm of Brahma” ministers—— 

Phạm Chúng Thiên (chúng Phạm Thiên trong cõi sắc giới). Các vị chư Thiên ở cõi trời sơ 
thiển thuộc sắc giới (Phạm Thiên giới được chia làm ba cấp, các vị chư thiên ở hạ cấp thì 
được gọi là Phạm Chúng Thiên)—The assembly of Brahmadevas, belonging to the 
retinue of Brahma; the first Brahmaloka; the first region of the first dhyana heaven of 
form. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, người tu hành không mượn thiển na, không có 
trí tuệ. Chỉ giữ thân không dâm dục. Khi đi, khi ngồi, không có tưởng nhớ. Ái nhiễm 
chẳng sinh, không còn lưu luyến cõi dục. Họ làm bạn với Phạm Thiên. Gọi là Phạm 
Chúng Thiên—According to the Surangama Sutra, book Nine, all those In the world who 


2) 
8) 


b) 


3) 
8) 


b) 


3021 


cultivate their minds but do not avail themselves of dhyana and so have no wisdom, can 
only control their bodies so as to not engage In sexual desire. Whether walking or sitting, 
or In their thoughts, they are totally devoid of it. Since they do not give rise to defiling 
love, they do not remain 1n the realm of desire. These people can, 1n response to theIr 
thought, take on bodies of Brahma beings. They are among those in the Heaven of 
Multitudes of Brahma. 

Phạm Phụ thiên: Brahma-parisadya (p)—The realm of Brahmas retinue. 

Tên cõi trời sơ thiển thứ hai thuộc sắc giới. Những vị cận thần hay phụ tá của Phạm 
Thiên—The second Brahmaloka; the second region of the first dhyana heaven of form. 
The ministers, or assistants of Brahma. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, đây là những người thói quen dục đã trừ, tâm 
ly dục hiện, an vui tùy thuận các luật nghi. Năng làm Phạm đức. Gọi là Phạm Phụ 
Thiên—According to the Surangama Sutra, book Nine, those whose hearts of desire have 
already been cast aside, the mind apart from desire manifests. They have a fond regard 
for the rules of discipline and delight in being in accord with them. These people can 
practice the Brahma virtue at all times, and they are among those in the Heaven of the 
Ministers of Brahma. 

Đại Phạm thiên: Mahabrahma (p)—The realm of the great Brahmas. 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đại Phạm Thiên được Phật giáo thừa 
nhận, nhưng ở vị thế thấp, chứ không như vị chúa sáng thế, mà chỉ như vị Trời giao tiếp 
mà các vị Thánh Phật giáo vượt qua để đạt được giác ngộ Bồ Đề. Vị nầy được xem như 
là cha của tất cả chúng sanh —According to Eitel in the Dictionary of Chinese Buddhist 
Terms, Mahabrahman 1s the first person of the Brahminical Trimurti, adopted by 
Buddhism, but placed In an inferior position, being looked upon not as Creator, but as a 
transtory devata whom every Buddhistic saint surpasses on obtainng bodhI. 
Notwithstanding this, the saddharma-pundarika calls Brahma or the father of all living 
beings (cha của tất cả chúng sanh). Mahabrahman is the unborn or uncreated ruler over 
all, especially according to Buddhism over all the heavens of form, of mortality. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người thân tâm được diệu viên, uy 
nghi chẳng thiếu, cấm giới thanh tịnh, lại sáng suốt tỏ ngộ. Thống lĩnh cả Phạm chúng, 
làm Đại Phạm Vương. Gọi là Đại Phạm Thiên—According to the Surangama Sutra, book 
Nine, those whose bodies and minds are wonderfully perfect, and whose awesome 
deportment 1s not in the least deficient, are pure In the prohibitive precepts and have a 
thorough understanding of them as well. At all times these people can govern the Brahma 
Multitudes as great Brahma Lords, and they are among those ¡In the great Brahma 
Heaven. 


(B) Nhị Thiền Thiên: Ba cõi trời trong nhị thiển thiên gồm có—The three heavens of the 


second dhyana are: 


(B-1)Nghĩa của Nhị Thiền Thiên—The meanings oƒ Dutiyajjhanabhumi: Cõi trời thứ nhì 


tương đương với tiểu thiên thế giới. Chư thiên trên cõi trời nầy hoàn toàn ngưng bặt năm 
giác quan đầu, chỉ còn lại “ý.”—Đây là cõi hỷ lạc Tam ma địa. Nhị thiển thiên gấp một 
ngàn lần thế giới của sơ thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức 


Phật đã nói với ngài A Nan về Nhị Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu 


5022 


trong cõi Nhị Thiền, tất cả lo âu không thể bức bách họ. Dù chẳng phải chính tu tam ma 
địa, trong tâm thanh tịnh đã dẹp tất cả hoặc lậu thô thiển.”——The second region, equal to 
a small chilio cosmos. The inhabitants In this region have ceased to require the five 
phisical organs, possessing only the organ of mind—This 1s the ground of Joy of 
production of samadhi. The second dhyana has one thousand times the worlds of the first. 
In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda about the 
DutiyajJjhanabhumi as follows: “Ananda! 'Those who flow to these three superior levels In 
the second dhyana wIll not be oppressed by worries or vaxations. Although they have not 
developed proper samadhi, their minds are pure to the point that they have subdued therr 
coarser outflows.” 

(B-2)Những cối trời thuộc cõi Nhị Thiền Thiên— Sublevels oƒ the Second Dhyana Heaven: 

1) Diệu Quang thiên hay Thiểu Quang Thiên: Parittabha (p)—Minor Light—Minor-Light 
Heaven. 

a)_ Trời Tứ Phạm hay đệ nhứt thiên trong nhị thiển thiên. Đây là cõi trời có ít ánh sáng nhất 
trong cõi Nhị Thiển—The realm of minor lIustre. The fourth Brahmaloka or the first 
region of the second dhyana heavens. 

b) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ Phạm Thiên tăng tiến lên, phạm hạnh 
viên mãn, tâm không động, phát sáng. Gọi là trời Thiểu Quang—In the Surangama Sutra, 
book Nine, Those beyond the Brahma Heavensgather In and govern the Brahma beings, 
for their Brahma conduct 1s perfect and fulfilled. Unmoving and with settled minds, they 
produce light in profound stillness, and they are among those In the Heaven of Lesser 
Light. 

2) Vô Lượng Quang thiên: Apramanabha (p)—lInfinite Light—lInfinite-Light Heaven. 

a) Trời Vô Lượng Quang Thiên trong cõi trời Phạm Phụ thứ năm. Cảnh giới của những vị 
Phạm Thiên có ánh sáng vô cùng và vô hạn định—The heaven of boundless light, the 
fifth of the Brahmalokas. The realm of Infinite lustre. 

b)ạ Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà ánh hào quang sáng chói 
rực rỡ vô cùng, chiếu cả mười phương cõi, thành như ngọc lưu ly. Gọi là trời Vô Lượng 
Quang——In the Surangama Sutra, book Nine, those whose lights illumine each other In an 
endless dazzling blaze shine throughout the realms of the ten directions so that everything 
becomes like crysfal. They are among those 1n the Heaven of Limitless Light. 

3) Cực Quang Tịnh thiên: Light and Sound Heaven—Quang Âm Thiên. 

a) Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có ánh sáng rực rỡ sáng lòa hơn hai cõi trời trên, 
chiếu khắp mọi nơi. Ở đấy không nghe thấy âm thanh nào; khi các cư dân muốn nói 
chuyện, một tia sáng thanh tịnh thoát ra khỏi miệng được dùng như ngôn ngữ— 
Abhasvara—Utmost Light-Purity—The realm of the radiant Brahmas. There are no 
sounds heard In this heaven; when the Iinhabitants wish to talk, a ray of pure light comes 
out of the mouth, which serves as speech. 

b) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người hấp thụ và giữ gìn cái ánh sáng 
hoàn toàn, thành tựu được giáo thể, phát ra sự hóa đạo thanh tịnh, ứng dụng vô cùng. Gọi 
là trời Quang Âm-—In the Surangama Sutra, book Nine, those who take in and hold the 
light to perfection accomplish the substance of the teaching. Crating and transforming the 
purity Iinto endless responses and functions, they are among those in the Light-Sound 
Heaven. 








5023 


(C) Tam Thiền Thiên: 

(C-1)Nghĩa của Tam Thiền Thiên— The meanings oƒ the Tatiyajjhanabhumi: Cõi trời thứ ba 
tương đương với trung thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nây vẫn còn giác quan “ý” nhưng 
chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thô—Đây là cõi kỳ lạc và ngưng bặt mọi tư tưởng. 
Tam thiển thiên gấp một ngàn lần các thế giới ở nhị thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tam Thiển Thiên như sau: 
“Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam Thiển Thiên đó, đầy đủ đại tùy thuận, thân 
tâm yên lành, được vô lượng vui vẻ. Dù chẳng phải chính được tam ma địa, trong tâm an 
lành, hoan hỷ gồm đủ.” —The third region, equal to a middling chiliocosmos. The 
inhabitantfs In this region still have the organ of mind are receptive of great Joy——This 1s 
the ground of wonderful bliss and cessation of thought. The third has one thousand times 
the worlds of the second. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda 
about the third dhyana as follows: “Anandal Those who flow to these three superior 
levels in the third dhyana will be replete with great compliance. Their bodies and minds 
are at peace, and they obtain limitless bliss. Although they have not obtained proper 
samadhi, the Joy within the tranguility of their minds 1s total.” 

(C-2)Những cõi trời thuộc cối Tam Thiền Thiên— Sublevels oƒ the Third Dhyana Heaven: 

I)  Thiểu Tịnh thiên: Parttasubhas (sk)——Parittasubha (p)—Mnnor Purity—— 

a) Đệ nhất thiên thuộc đệ tam thiền ở cõi sắc giới. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có 
hào quang nhỏ—The first and smallest heaven (brahmaloka) ¡in the third dhyana region of 
form. The realm of the Brahmas of minor aura. 

b) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những chúng sanh có cái sáng hoàn toàn 
thành âm, phát lộ mầu nhiêm, phát thành tịnh hạnh, thông với cái vui tịch diệt. Gọi là 
Thiểu Tịnh Thiên—In the Surangama Sutra, book Nine, Heavenly beings for whom the 
perfection of light has become sound and who further open out the sound to disclose 1fs 
wondđer discover a subtler level of practice. They penetrate to the bliss of still extinction 
and are among those 1n the Heaven of Lesser Puirty. 

2) Vô Lượng Tịnh thiên: Apramanasubha (p)—Pramanasubha (skt)——Infimte Purity. 

a)_ Cõi trời thứ hai trong ba cõi trời thiển định sắc giới. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên 
có hào quang vô cùng, vô hạn định—Boundless purity, the second of the heaven In the 
third dhyana heavens of form. The realm of the Brahmas of infinite aura. 

b) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà cảnh tịnh không hiện tiền, 
dẫn phát vô cùng, thân tâm nhẹ nhàng, yên lành, thành cái vui tịch diệt. Gọi là Vô Lượng 
Tịnh Thiên——In the Surangama Sutra, book Nine, those in whom the emptiness of purIty 
manifests are led to discover Its boundlessness. Their bodies and minds experience light 
ease, and they accomplish the bliss of still extinction. They are among those In the 
Heaven of Limitless Purity. 

3) Biến Tịnh thiên: Subhakrusna (p)—Universal Purity. 

a) Tên của tầng trời thứ ba trong Tam thiền Thiên thuộc sắc giới (trên cõi trời nầy chỗ nào 
cũng tổa khắp một thứ ánh sáng thanh tịnh). Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào 
quang vững chắc không lay động—Universal Purity Deva, or the heaven of universal 
purity, the third of the third dhyana heavens. The realm of the Brahmas of steady aura. 


5024 


b) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà thế giới và thân tâm, tất cả 
đều viên tịnh. Thành tựu thịnh đức, thắng cảnh hiện tiền, về nơi tịch diệt lạc. Gọi là Biến 
Tịnh Thiên ——lIn the Surangama Sutra, book Nine, those for whom the world, the body, 
and the mind are all perfectly pure have accomplished the virtue of purity, and a superIor 
level emerges. They return to the bliss of still extinction, and they are among those In the 
Heaven of Pervasive PurIty. 


(D) Tứ Thiên Thiên: 

(D-1)Nghĩa của Tứ Thiền Thiên— The meanings oƒ the fourth dhyana: Cõi trời thứ tư, tương 
đương với đại thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn “ý.” Đây là cõi thanh tịnh và 
xả bổ mọi tư tưởng (chỉ có xả thụ mà thôi). Tứ thiển thiên gấp một ngàn lần các thế giới 
ở tam thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài 
A Nan về Tứ Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Bốn thắng lưu trong Tứ Thiển Thiên, 
tất cả trong đời các cảnh khổ và vui không thể lay động. Dù chẳng phải thật là chỗ vô vi 
bất động, có tâm sở đắc. Công dụng thuần thục —The fourth region, equal to a great 
chiliocosmos. The inhabitants in this region still have mínd. Thịs 1s the ground oŸ purity 
and renunciation of thought. The fourth dhyana has one thousand times those of the third. 
In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda about the fourth dhyana as 
follows: “Ananda! Those who flow to these four superior levels In the fourth dhyana will 
not be moved by any suffering or bliss in any world. Although this 1s not the 
unconditioned or the true ground of non-moving, because they still have the thought of 
obfaining something, their functioning 1s nonetheless quite advanced.” 

(D-2)Những cối trời thuộc cõi Tứ Thiền Thiên— Sublevels oƒ the Fourth Dhyana Heaven: 

1) Phúc Sanh Thiên: Punyaprasava (skt—Felicitous Birth heaven—lrong Kinh Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, người tu thiển, khổ nhân đã hết, không bức thân tâm. Cái vui chẳng 
phải thường trụ, lâu ngày phải hoại. Kíp bỏ hai thứ khổ vui. Tướng thô trọng đều diệt. 
Sinh tính tịnh phúc. Gọi là Phúc Sanh Thiên —lIn the Surangama Sutra, book Nine, 
heavenly beings whose bodies and minds are not oppressed, put an end to the cause of 
suffering, and realize that bliss 1s not permanent; that sooner or later it will come to an 
end. Suddenly they simultaneously renounce both thoughts of suffering and thoughts of 
bliss. Their coarse and heavy thoughts are extinguished, and they give rise to the nature 
Of purify and blessing. They are among those in the Heaven of the Birth of Blessing. 

2) Vô Vân thiên: Anabhraka (skÐ—Cloudless—Phúc Ái Thiên—Blessed Love Heaven— 
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người vì sự xả trước đã viên dung, 
thắng giải thanh tịnh, được phúc rất tùy thuận, cùng đời vị lai. Gọi là Phúc Ái Thiên —In 
the Surangama Sutra, book Nine, those whose renunciation of these thoughts 1s In perfect 
fusion gain a purity of superlor understanding. Within these unimpeded blessings they 
obtfain a wonderful compliance that extends to the bounds of the future. They are among 
those In the Blessed Love Heaven. 

3) Quảng Quả thiên: Brhatphala (sk)——Vehapphala (p)—Large fruitage—The realm of the 
Brahmas of great reward—Cảnh trời của những vị Phạm Thiên hưởng quả rộng lớn— 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến lên có hai 
đường; đường thứ nhất là Quảng Quả Thiên và đường thứ nhì là Vô Tưởng Thiên. Đối 
với tâm diệu tùy thuận trước, được tịnh quang vô lượng, phúc đức viên minh, tu chứng mà 





4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


5025 


an trụ. Gọi là Quảng Quả Thiên ——lIn the Surangama Sutra, book Nine, from the Blessed 
Love Heaven there are two ways to go: the first way 1s the Abundant Eruit Heaven, and 
the second way 1s the No Thought Heaven. Those who extend the previous thought Into 
limitless pure light, and who perfect and clarify their blessings and virtue, cultivate and 
are certified to one of these dwellings. They are among those in the Abundant Fruit 
Heaven. 

Vô Phiển thiên: Asanjnisattva (skÙ——No vexations, or free of trouble—Cõi trời Phạm 
Phụ thứ 13 thuộc Tứ Thiển Thiên—The thirteenth Brahmaloka, the fifth region of the 
fourth dhyana. 

Vô Nhiệt thiên: Avrha (sk)——Anavatapta (skt——No heat—Tầẳng trời thứ hai của Ngũ 
Tịnh Cư Thiên trong Tứ Thiền Thiên, cõi trời vô phiển vô não——Anavatapta or Atapta 
heaven, without heat or affliction, the second of the five pure-dwelling heavens, In the 
fourth dhyana heaven. 

Thiện Kiến thiên: Atapa—Beautiful to see—Good to see. 

Thiện Hiện thiên: Sudrsa—Sudassa (p)—Beautiful appearing—The beautiful realm—— 
Cõi Trời thứ ba trong Ngũ Tịnh Cư Thiên—Heaven of Beautiful Presentation, the third 
heaven In the five pure-dwelling heavens. 

Sắc Cứu Cánh thiên: Akanishtha (skt)—Asamini-sattvah (skt)—Sudarsana—The end of 
form—A Ca Ni Trá_—Sắc cứu cánh Thiên—Heaven above though—No Thought 
Heaven—Thoughtless Heaven—The highest of the Brahmalokas—The highest heaven 
of form—Tầng trời sắc giới cao nhất. Akanishtha nghĩa đen là “không phải cái ít nhất” 
hay “không phải cái nhỏ nhất,” và cõi trời nầy là cõi chỗ tột cùng cao nhất của sắc giới 
mà tiếng Phạn gọi là Rupadhatu hay Rupaloka, tức là thế giới của hình sắc. Theo Tiến Sĩ 
Unrai Wogihara trong Mahavyutpatti, trang 306, “aka” hẳn phải là “agha,” và agha 
thường có nghĩa là “tệ hại” hay “khổ đau,”nhưng Phật tử hiểu nó theo nghĩa “sắc,” có lẽ 
vì sự đau khổ là một sự đi kèm không thể tránh được của sắc. Do đó mà Hoa ngữ dịch 
Akanishtha là giới hạn hay chỗ tột cùng của sắc—The highest of the material heavens. 
Akanishtha literally means “not the least” or “not the smallest,/” and the heaven so 
designated 1s regarded as situated at the highest end of the Rupadhatu or Rupaloka, the 
world of Form. According to Dr. Unral Wogihara in MahavyutpattI, page 306, “aka” must 
have been originally “agha”, and “agha” ordinarily means “evil” or “pain,” bụt Buddhists 
undersfood 1t in the sense of form, perhaps because pain 1s Inevitable accompaniment of 
form. Hence the Chinese “Akanishtha” means limit or end of form. 

Vô Tưởng Thiên: Akanistha (skt—The Heaven Above Thought or No Thought 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến lên 
có hai đường, tâm nhàm chán khổ vui, cứu xét không hề gián đoạn, tròn đủ đạo xả, thân 
tâm đều dứt, tâm lự như tro lạnh. Trải qua 500 kiếp. Đã lấy sinh diệt làm nhân, không 
biết phát minh tính không sinh diệt. Trong nửa kiếp trước, ý lo nghĩ diệt trong nửa kiếp 
sinh. Gọi là Vô Tưởng Thiên—In the Surangama Sutra, book Nine, from the Blessed 
Love Heaven there are two ways fo go. Those who extend the previous thought Into a 
dislike of both suffering and bliss, so that the intensity of their thought to renounce them 
continues without cease, will end up by totally renouncing the way. Therr bodies and 
minds will become extinct; their thoughts will become like dead ashes. For five hundred 
aeons these beings will perpetuate the cause for production and extinction, being unable 


Heaven: 





5026 


to discover the nature which 1s neither produced nor extinguished. During the first half of 
these aeons they will undergo extinction; during the second half they will experience 
production. They are among those in the Heaven of No Thought. 


Trong một hoại kiếp, sơ thiển thiên sẽ bị hủy diệt 56 lần bởi lửa, nhị thiển thiên bảy lần 
bởi nước, tam thiển thiên một lần bởi gió, tứ thiển thiên không bị ảnh hưởng; tuy nhiên, 
khi thiên mệnh đến (ngày tận thế) thì tứ thiển thiên cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng hãy còn 
lâu lắm—Within a kalpa of destruction, the first is destroyed fifty-six times by fire, the 
second seven by water, the third once by wind, the fourth corresponding to a state of 
“absolute indifference” remains “untouched” by all the other evolutions; however, when 
fate comes fo an end, then the fourth dhyana may come to an end too, buft not sooner. 


(HI) Tứ Thiền Thiên theo kinh điển Ba Li— Four jhanas according to Pali Nikayas: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Sơ Thiển Thiên: Pathamajjhanabhumi (skt)—Trong cõi sơ thiển hành giả đạt được tầm, 
tư, hỷ, lạc, nhất điểm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, và 
tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có khả năng ly dục và ly bất thiện pháp —See First 
Dhyana Heaven—The first region, as large as the whole universe: Sơ thiển thiên—In this 
region, practitioners aftain Iniftial and sustained thought, rapture and Joy, one-pointedness 
of mind, impingement (touching), feeling, perception, will, thought, desire, determination, 
energy, mindfulness, equanimity, and attention. Also, practitioners In this region have the 
ability to be aloof from pleasure of senses and unskilled state of mind. 

Nhị Thiền Thiên: Dutiyajjhanabhumi (skt)—The second region, equal to a small chilio 
cosmos——Trong cõi nhị thiển hành giả đạt được nội tĩnh, hỷ, lạc, nhất điểm tâm, xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng 
có khả năng diệt tầm và tứ——In this region, practitioners attain inward tranguility, rapture, 
Joy, one pointed of mind, touching, feeling, equnimity and attention. Also, practitioners In 
this region have the ability to annihilate 1nitial and discursive thought. 

Tam Thiền Thiên: Tatiyajjhanabhumi (skt—The third region, equal to a middling 
chiliocosmoas—Trong cõi tam thiển hành giả đạt được xả, lạc, niệm, tỉnh giác, nhất điểm 
tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, và tác ý. Hành giả trong cõi này 
cũng có khả năng diệt tầm và tứ —lIn this region, practiioners atftain equnimity, joy, 
mindfulness, clear consclousness, one-pointedness, impingement (touching), feeling, 
perception, will, thought, desire, determination, energy, mindfulness, equanimity, and 
attention. Àlso, practitioners 1n this region have the ability to fade out of rapture, dwelling 
with equanimity. 

Tứ Thiền Thiên: Catutthajjhanabhumi (skÙ The fourth region, equal to a great 
chiliocosmos——Trong cõi tứ thiển hành giả đạt được xả bất khổ bất lạc thọ, tâm vô quán 
niệm, thanh tịnh niệm, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, 
xả, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có khả năng xả lạc, xả khổ, và diệt những hỷ, 
ưu đã cảm thọ từ trước ——ln this region, practitioners attain equanimity, feeling that 
neither painful nor pleasant, Iimpassive of mind, purification by mindfulness, one- 
poIntedness of mind, impingement (touching), feeling, perception, will, thought, desire, 
determination, energy, mindfulness, equanimity, and attention. 


3027 


(B-4) Tứ Thiên Vô Sắc 
Four Formless ÿ}hanas 


() Tú Thiền Vô Sắc theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—Four Formless 


1) 


2) 


Jhangas according to the Sangtfi Suftta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha: 


Không Vô Biên Xứ— The Sphere 0ƒ Inftnite Space: Akasanantya-yatanam (skt)——Không 
xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như hư không, 
không vô biên tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây hành giả vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ 
mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vị ấy nghĩ rằng “Hư Không là vô 
biên,” nên chứng và trú Không Vô Biên Xứ, vượt qua khỏi tưởng sắc, và diệt trừ chướng 
ngại tưởng. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới hình và chất, được đặc biệt đưa thẳng 
đến không gian vô biên thì nó được gọi là đang trú trong không vô biên xứ. Để đạt đến 
cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng thiển thứ năm trong sắc giới có thể trau dỗi thiển vô 
sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng phát ra từ đề mục hay đối tượng (kasina), cho đến 
khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm toàn thể không gian. Đến đây hành giả 
không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên 
Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không có thực, không phải là một thực tại, mà chỉ 
là một khái niệm (không gian phát huy từ đối tượng). Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm 
trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể dài đến 
20.000 đại kiếp The first of the four immaterial jhanas. In this region, practitioners 
affain perception the plane of Infinite Either, one-pointedness of mind, and attention. 
Also, here practiioners, by passing entirely beyond bodily sensations, by the 
disappearance of all senses of resistance, and by non-attraction to the perception of 
diversity, seeing that space 1s Infinite, reaches and remains in the Sphere of Infinite 
Space, which 1s beyond Perception of Material Shapes. When the mind, separated from 
the realm of form and matter, 1s exclusively directed towards Infinite space, 1t 1s said to 
be abiding In the Akasanantya-yatanam. To reach this, a meditator who has mastered the 
fifth fine-material jhana based on a “kasina” obJect spreads out the counterpart sign of the 
“kasina” until it becomes Iimmeasurable in extent. The he removes the “kasina” by 
afttending only to the space 1t pervaded, contemplating 1t as “infinite space.” The 
expression “base of Iinfinite space,” strictly speaking, refers to the concept of infinite 
space which serves as the obJect of the first Immaterial-sphere consciousness. This 1s the 
state or heaven of boundless space, where the mind becomes void and vast like space. 
ExIstence In this stage may last 20,000 great kalpas. 


Thức Vô Biên Xứ— The Sphere 0ƒ Infinie Consciousness: ViJnananantyayatanam 
(sk)——Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như Thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm, 
và tác ý. Ở đây vị Tỳ Kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng “Thức là vô biên,” 
nên chứng và trú Thức Vô Biên Xứ, vượt qua cảnh giới Không vô biên xứ. Sau khi đạt 
được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển vô sắc cho 


3) 


4) 


5028 


đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi cái không gian vô biên mà 
tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi trời vô tận trí nơi mà khả năng hiểu biết và 
thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời nây có thể kéo dài đến 40.000 đại kiếp——In 
this region, practiioners attain perception the plane of Infinite consciousness, one- 
poIintedness of mind, Iimpingement, feeling, equanimity,... and attention. Also, here 
practiioners, passing entirely beyond the Sphere of Infinte Space, seeing that 
COnsciousness 1s Infinite, he reaches and remains 1n the Sphere of Infinite Consciousness, 
which 1s beyond the plane of Infinte Either. After attaining the state of the base of 
1nfine space, meditator continues to concentrate on this state of “infinite space” until he 
takes as obJect the consciousness of the base of Infinite space, and contemplafes 1t as 
“infinite consciousness” until the second immaterial absorption arises, or when the mind 
going beyond infinite space 1s concenfrated on the Infinitude of consciousness If 1s said to 
be abiding in the Vijnananantya. This 1s the state or heaven of boundless knowledge. 
Where the powers of perception and understanding are unlimited. Existence In this staøe 
may last 40,000 great kalpas. 


Vô Sở Hữu Xứ— The Sphere oƒ No-Thingness: Akincanyatanam (skt——Trong cõi này, 
hành giả đạt đến cảnh giới như Vô sở hữu xứ tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây hành giả 
cũng vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng “Không có vật gì,” nên chứng và trú Vô Sở 
Hữu Xứ, nghĩa là vượt qua khỏi cảnh giới Thức vô biên xứ. Để mục của tầng thiển vô 
sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi đây hành giả phải chú ý vào sự vắng mặt của “thức” 
trong nhị thiển vô sắc. Khi mà tâm của hành giả vượt khỏi cả cái cảnh giới của thức mà 
thấy không có chỗ nào riêng để trú, thì nó đạt được cái định gọi là “Không biết chỗ nào 
để hiện hữu.” Đây là cõi trời vô hữu nơi không còn sự phân biệt. Thọ mệnh trong cõi trời 
nây có thể kéo dài đến 60.000 đại kiếp——In this region, practitioners attain perception the 
plane of Nothing, one-pointedness of mind, impingement, feeling, equanimity,... and 
attention. Also, here practitioners, by passing entirely beyond the Sphere of Infinite 
Consciousness, seeing that there 1s nothing, he reaches and remains In the Sphere of No- 
Thingness, which 1s beyond the plane of Infinite Consciousness. The third immaterial 
attainment has its obJect the present non-existence or voidness. Meditators must gIve 
attention to the absence of that conscilousness 1n the second 1Immaterial-sphere 
consciousness. When the mind going even beyond the realm of consciousness finds no 
special resting abode, it acquires the concentration called “knowing nowhere to be.” Thịs 
1s the state or heaven of nothing or non-existence. Where the discriminative powers of 
mind are subdued. Existence 1n this stage may last 60,000 great kalpas. 


Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ— The Sphere oƒ Neither Perception Nor Non- Perception: 
Naivasam-jnanasanjnayatanam (skt)—Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở trạng 
thái nầy, “tưởng” không thể được bao gồm mà cũng không thể bị loại trừ. mà cũng không 
có “không tưởng.” Bản chất của cái định nầy là không ở trong cảnh giới hoạt động của 
tâm thức mà cũng không ở ngoài cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi chỉ còn trí 
trực giác chứ không còn suy tưởng nữa. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 
80.000 đại kiếp. Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Hành giả xuất định, thấy các pháp quá khứ đều bị biến hoại. Ở đây hành giả cũng 


5029 


vượt lên trên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, nghĩa là 
vượt hẳn qua khỏi cảnh giới của Vô sở hữu xứ —This fourth and final immaterial 
attainment 1s so called because 1t cannot be said either to include perception or to exclude 
perception. The nature of this concentration 1s neither In the sphere of mental actIvifles 
nor out Of it. Thịs 1s the state or heaven of neither thinking nor not thinking which may 
resemble a state of intuition. The realm of conscIousness or knowledge without thought 1s 
reached (mntuitive wIsdom). Existence ¡n this stage may last to 80,000 great kalpas. In this 
region, practiioners attain the plane of Neither perception-nor-Non-perception, 
mindfulness. They emerged from the attainment, they regard those things that are past, 
stopped and changed. Also, here practitioners, by passing entirely beyond the Sphere of 
No-Thingness, he reaches and remains in the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception, which 1s beyond the plane of Nothingness. 


(II) Tú Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm —Four Formless Jj]hanas 


according to the Surangama Suira: 


(A) Tổng quan về Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm—An overview 0ƒ 


Four Formless jJhanas according to the Surangama Sufra: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tứ Thiển Vô Sắc như sau: “Lại 
nữa A Nan! Từ trên đỉnh của sắc giới, lại tế ra hai đường. Nếu nơi tâm xả phát minh trí 
tuệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần, thành A La Hán, vào Bồ Tát Thừa, hạng nầy 
gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán——In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told 
Ananda about the four formless Jhanas as follows: “Ananda! From the summit of the form 
realm, there are two roads. Those who are Intent upon renunciation discover wisdom. The 
light of their wisdom becomes perfect and penetrating, so that they can transcend the 
defiling realms, accomplish Arhatship, and enter the Bodhisattva Vehicle. They are 
among those called great Arhats who have turned their minds around”: 


(B) Chỉ tiết về Tứ Thiền Vô Sắc theo Kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Details oƒ Four 


1) 


2) 


3) 


Formless Ƒhanas according to the Sutangdna Sutra: 

Không Xứ—Heaven oƒ the Station oƒ Boundless Emptiness: Nếu nơi tâm xã được thành 
tựu, thấy thân chướng ngại, bổ ngại vào không, hạng nầy gọi là Không Xứ ——Those who 
dwell in the thought of renunciation and who succeed 1n renunciation and reJection, 
realize that their bodies are an obstacle. If they thereupon obliterate the obstacle and 
enter Into emptiness, they are among those at the Station of Emptiness. 

Thức Xứ— Heaven oƒ the Station oŸ Boundless Consciousness: Các ngại tiêu hết rồi, trong 
đó chỉ còn A Lại Da Thức với nửa phần vi tế của Mạt Na, hạng nầy gọi là Thức Xứ—For 
those who have eradicated all obstacles, there 1s neither obstruction nor extinction. Then 
there remains only the Alaya Consciousness and half of the subtle functions of the 
Manas. These beings are among those at the Station of Boundless Consciousness. 

Vô Sở Hữu Xú— Heaven oƒ the Station oƒ Nothing Whaisoever: Sắc và không đã mất, tâm 
thức đều diệt, mười phương yên lặng, không còn chỗ đến, hạng nầy gọi là Vô Sở Hữu 
Xứ -Those who have already done away with emptiness and form eradicate the 


4) 


5030 


conscIous mind as well. In the extensive tranquility of the ten directions 1s nowhere at all 
to go. These beings are among those at the Station of Nothing Whatsoever. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ—Heaven oƒ the Station oƒ Neither Thought nor Non- 
Thoughi: Dùng thức tính chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tổ 
bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hạng nầy gọi là Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ—When the nature of their consciousness does not move, within extinction 
they exhaustively Investigate. Within the endless they discern the end of the nature. Ït 1s 
as 1ƒ were there and yet not there, as If it were ended and yet not ended. They are among 
those at the Station of Neither Thought Nor Non-Thought. 


(HI)Tứ Không Thiên hay bốn cảnh trời vô sắc, là quả cho những hành giả đắc được bốn 


1) 


2) 


3) 


4) 


Œ) 


bậc thiền vô sắc— Four ƒormless realns which are the ƒruifs oƒ practitioners who have 
reached the four arupa jhanas: 

Không vô biên thiên— The infinity oƒ space: AKasanancayatana (p)—Tâm thiện đeo níu 
trong trạng thái “không vô biên thiên”——Moral or wholesome consciousness dwells in the 
Infinity of space. 

Thức Vô Biên Thiên— The infinity oƒ consciousness: Vinnanancayatana (p)—Tâm thiện 
đeo níu trong trạng thái “thức vô biên thiên”——Moral or wholesome consciousness dwells 
on the Infinity of conscIousness. 

Vô Sở Hữu Thiên—Nothingness: Akincannayatana (p)—Tâm thiện đeo níu trong trạng 
thái “vô sở hữu thiên”—Moral or wholesome consciousness dwells on nothingness. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên—Neither percepftion, nor non-perception: NÑ”eva sanna 
nasannayatana (p)—Tâm thiện đeo níu trong trạng thái “phi tưởng phi phi tưởng 
thiên —Moral or wholesome consciousness dwells in the neither perception nor non- 
perception. 


(B-5) Tứ Thiên Vương 
Four Heavenly Kings 
Catur Maharqjas-kaytkas (skf) 


Tổng quan về Tứ Thiên Vương—An overview oƒ the Four Deva-kings: Mahasvara— 
Maharaja-devas—Bốn nhân vật có hình dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ sống 
bên trên núi Tu Di, họ là những thần hộ pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ 
cái thiện, mỗi thiên vương canh giữ một phương. Đây là bốn vị thiên vương phục vụ trời 
Đế Thích, và cai quản bốn cõi trời xung quanh núi Tu Di. Thế giới loài người của chúng 
ta đang ở đây thuộc phạm vi của Tứ Thiên Vương Thiên, một trong sáu cõi trời Dục Giới 
và bầu trời mà chúng ta đang nhìn thấy đây là trời Tứ Thiên Vương Thiên—There are 
four demonic-looking-figures deva kings In the first lowest devaloka (Tứ Thiên Vương). 
According to the myth, they dwell on the world mountain Meru and are guardians of the 
four quarters of the world and the Buddha teaching. They fight against evil and protect 
places where goodness 1s taught. These are four Heavenly (Guardian) Kings, or lords of 
the Four Quarters, who serve Indra as his generals, and rule over the four continents 


501 


surrounding Mount Sumeru. The world we are residing now 1s under the Heaven of the 
Four Kinss, and the Heaven which we can see đirectly 1s the Heaven ofthe Four Kings. 


(II) Chỉ tiết về Tứ Thiên Vương— Details oƒ the Four Deva-kings: 


1) 


2) 


3) 


4) 


Œ) 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Trì Quốc Thiên Vương: Dhrtarastra (skt)—Dhatarattha (p)—Đông thiên vương (Đa La 
Tra) cai quản Càn Thát Bà (những vị trời nhạc sư)—Eastern Heaven King—Deva who 
rules over the Gandhabbas and keeps his kingdom (white color—The celestial 
1mnuSIclans. 

Tăng Trưởng Thiên Vương: Virudhaka (skÐÙ—VIrulhaka (p)—Nam thiên vương (Tỳ Lưu 
Ly) cai quản Cưu Bàn Đồ và những vị thần canh giữ núi rừng và những kho bảo tầng— 
Southern Heaven king who presides over the kumbhandas—Deva of increase and growth 
(blue color)—The gnomic caretakers of forests, mountains, and hidden treasures. 

Quảng Mục Thiên Vương: Virupaksa (skÙ—VIrupakkha (p)—Tây thiên vương (Tỳ Lưu 
Bác Xoa) cai quản tất cả loài á thần rồng và phú đan na—The broad-eyed (ugly-eyed) 
deva (perhaps a form of Siva)—Western Heaven king (red color) who rules over the 
nagas, demi gods in the form of dragons (những vị Trời Long Vương). 

Đa Văn Thiên Vương: Vatsravana or Dhanada (skt)—Vessavana (p)—A. form of Kuvera, 
a god of wealth. A deva who hears much and is well-versed—Bắc thiên vương (Tỳ Sa 
Môn) cai quản Dạ Xoa La Sát và bảo hộ tất cả đàn việt —Northern heaven king (yellow 
color), ruler of the yakkhas or SPITItS. 





(B-6) Tứ Châu và Cứu Sơn Bát Hải 
Four inhabited confineris 0ƒ eVery HHiVerse 
Nữme concenfric mounfain ranges, separatfed by eight seas 


Tứ Châu —Four Saha Continenfs: Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, có bốn châu 
trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu Di—Four Saha Continents or four great 
contfinents of a world——According to ancient Buddhist cosmology, there are four inhabited 
confinens of every universe. They are land areas and situated in the four directions 
around Mount Sumeru: 

Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu: Uttarakuru (sk—Còn gọi là Uất Đan Việt Châu—The 
Northern of the four continenfs of a world. 

Nam Thiệm Bộ Châu: Jambudvipa (skt)—Còn gọi là Châu Diêm Phù Để—The Southern 
confinent. 

Tây Ngưu Hóa Châu: Godana, Aparagodana, or Avaragodanuyah (skt—Còn gọi là Cổ 
Da Ni. Tây Ngưu Hóa Châu hay Tây Lục Địa, nơi mà trâu bò sinh sản rất đông và được 
dùng như tiền tệ; lục địa có hình tròn và dân trên đó cũng có gương mặt hình tròn (ở cõi 
nây dân sống thọ đến 500 tuổi)——West Continent, where oxen are used as money; the 
western of the four continents of every world, circular in shape and with circular-faced 
people. 

Đông Thắng Thân Châu: Purva-Videha (skt)——Còn gọi là Bổ La Phược Vĩ Nẽ Hạ, Phất 
Bà Đề, hay Phất Vu Đại, một trong bốn đại châu, châu nây ở trong biển Hàm Hải, về 


Œ) 
(A) 
l) 
2) 
3) 
m) 
3) 
(B) 
l) 
2) 
3) 


4 


5) 


(C) 


Ù 


2) 


3) 
4) 


5) 


5032 


phía đông núi Tu Di, hình bán nguyệt. Lục địa chế ngự ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân 
trên đó cũng có khuôn mặt hình bán nguyệt (chu vi của cõi nầy là 21.000 do tuần, dân 
trong cõi nây có thân hình tốt đẹp hơn hết, và sống thọ đến 600 tuổi)—East—The eastern 
of the four great continents of a world, east of Mount Meru, semicircular in shape. The 
confinent conquering spirifs, semi-lunar 1n shape; 1ts people having faces of similar shape. 


(B-7) Ngũ Thiên 
Five Deyas 


Ngũ chúng Thiên— Five classes oƒ devas: Năm loại chư Thiên. 


Thượng giới thiên: Devas In the upper realms of form and non-form. 

Hư không thiên: Devas in the sky (four of the six devas In the desire realm). 
Địa cư thiên: Devas on the earth (Other two of six devas on Sumeru). 

Du Hư không thiên: Wandering devas of the sky (sun, moon, stars, efC). 

Địa hạ thiên: Under-world devas (nagas, asuras, maras, efc). 


Tự thiên: Heaven by name or title (divine king, son of king, etc). 

Tái sanh thiên: Heaven as a place of rebirth (the heavens of the gods). 

Tịnh Phật thiên: Cung trời nơi chư Phật đồng cư—AlI Bodhisattvas above the ten 
stages——The pure Buddha-land. 

Nghĩa Thiên: Các bậc Bồ Tát từ Thập Trụ trở lên có khả năng ngộ giải thâm nghĩa Đại 
Thừa——All Bodhisattvas above the ten stages. 

Đệ Nhất Nghĩa Thiên: Chư Phật và Bồ Tát chẳng biến dịch, vì thường trụ nên chẳng sinh, 
chẳng già, chẳng bịnh, chẳng chết—A supreme heaven with Bodhisattvas and Buddhas in 
eternal immutability. 


Sanh Thiên: Thiên thú trong lục thú (từ vương thiên đến phi tưởng thiên) —The highest 
Incaranfions of the six paths. 

Tịnh Thiên: Cõi của các bậc Thánh giả từ Thanh Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết 
phiền não cấu chướng—The pure or the saints, from Sravakas to Pratyeka-buddhas. 

A supreme heaven with Bodhisattvas and Buddhas In eternal immutability. 

Nghĩa Thiên: Các bậc Bồ Tát từ Thập Trụ trở lên có khả năng ngộ giải thâm nghĩa Đại 
Thừa——All Bodhisattvas above the ten stages. 

Đệ Nhất Nghĩa Thiên: Chư Phật và Bồ Tát chẳng biến dịch, vì thường trụ nên chẳng sinh, 
chẳng già, chẳng bịnh, chẳng chết—A supreme heaven with Bodhisattvas and Buddhas in 
eternal immutability. 


(TNgũ Thiên Tử— Five devas in the Garbhadhatu-mandala located ỉn the northeast 0Ÿ 


l) 


Mounft Meru: The five devas 1n the Garbhadhatu-mandala located in the northeast—Năm 
vị trời ở mé đông bắc Kim Cương Bộ ngoài Mạn Đồ La của Thai Tạng Giới. 
Bắc Thiên: Devas in the North. 


2) 
3) 
4) 
5) 


5033 


Nam Thiên: Devas in the South. 
Đông Thiên: Devas In the East. 
Tây Thiên: Devas In the West. 
Trung Thiên: Devas in the Centre. 


(HŨDNgñ Tịnh Cư Thiên theo Trường Bộ Kinh— Five pure-dwelling heavens according to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


the Long Discourses: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có Ngũ Tịnh Cư hay 
ngũ sắc giới đệ tứ thiển thiên, là chỗ vãng sanh của các bậc A-La-Hán (Bất Hoàn)— 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five pure- 
dwelling heavens In the fourth dhyana heaven, Into which arhats are finally born: 

Vô phiền thiên: Avrhas (sk)——Chốn không còn mọi sự phiền não——The heaven free from 
all trouble. 

Vô nhiệt thiên: Atapas (sk)—Chốn không còn sự não nhiệt —Heaven of no heat or 
đistress—Unworried. 

Thiện hiện thiên: Sudrsas (skÙ—Chốn năng hiện thắng pháp ——Heaven of beautiful 
presentation. 

Thiện kiến thiên: Sudrsanas (sk)—Chốn có thể thấy được thắng pháp—Heaven of 
beauty. 

Sắc cứu cánh thiên: Akanisthas (sk)—Cõi trời sắc giới cao nhất —The highest heaven of 
the form-realm——Peerless. 


(IV)Ngãñ Tịnh Cư Thiên theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Five pure-dwelling heavens 


1) 


2) 


3) 


according to the Surangama Sufra: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật 
đã nói với ngài A Nan về Ngũ Tịnh Cư Thiên như sau: “Ông A Nan, trong Tứ Thiên lại 
có năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết 
sự khổ vui, nơi xả tâm chúng đồng phận an lập chỗ ở.”——In the Surangama Sutra, book 
Nine, the Buddha told Ananda about the Five Pure Dwelling Heavens as follows: 
“Ananda! Beyond the four Dhyana Heavens, are the five pure dwelling heavens or 
heavens of no return. For those who have completely cut off the nine categories of habits 
in the lower realms, neither suffering nor bliss exist, and there 1s no regression to the 
lower levels. All whose minds have achieved this renunciation dwell in these heavens 
together. 

Vô Phiên Thiên—No Affliction Heaven: Những vị mà khổ và vui đã diệt, tâm chẳng bận 
rộn, là những vị đang trụ trong cõi Vô Phiển Thiên—Those who have put an end to 
suffering and bliss and who do not get involved in the contention between such thoughts 
are among those In the Heaven ofNo Affliction. 

Vô Nhiệt Thiên—No Heat Heaven: Những vị tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm 
chẳng đối đãi, hạng nây gọi là Vô Nhiệt Thiên—Those who ¡solate their practice, 
whether in movemert or 1n restraint, investigating the baselessness of that involvement, 
are among those In the Heaven ofNo Heat. 

Thiện Kiến Thiên— The Good View Heaven: Mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, 
chẳng còn tất cả cấu nhiễm của cảnh trần, hạng nây gọi là Thiện Kiến Thiên—Those 
whose vision 1s wonderfully perfect and clear, view the realms of the ten directions as 


4) 


3) 


q) 


5034 


free of defiling appearances and devoid of all dirt and filth. They are among those in the 
Heaven of Good View. 

Thiện Hiện Thiên— The Good Manifestation Heaven: Diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô 
ngại, hạng nầy gọi là Thiện Hiện Thiên—Those whose subtle vision manifests as all 
ther obstructions are refined away are among those in the Heaven of Good 
Manifestation. 

Sắc Cứu Cánh Thiên— The Ultimate Form Heaven: Sắc trần từ tướng đến chỗ cứu cánh 
chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng có bờ bến, hạng nây gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên— 
Those who reach the ultmately subtle level come to the end of the nature of form and 
emptiness and enfer Iinto a boundless realm. They are among those ¡in the Heaven of 
Ultimate Form. 


(B-8) Lục Dục Thiên 
Six Desire Heavens 


Tổng quan về Lục Dục Thiên— An overview oƒ the Six Desire Heavens: Sáu cõi trời Dục 
Giới (vẫn còn trong cảnh sắc dục). Còn gọi là Dục Giới Thiên, bao gồm Dục Giới Thiên, 
Sắc Giới Thiên và Vô Sắc Giới Thiên hợp lại, gọi là Tam Giới. Theo Phật giáo, chúng ta 
hiện tại đang ở trong phạm vi của Tứ Thiên Vương Thiên, là một trong sáu cõi trời Dục 
Giới. Bầu trời mà chúng ta đang nhìn thấy đây chính là trời Tứ Thiên Vương, do bốn vị 
Thiên Vương cai quản. Trời nầy nằm ở lưng chừng núi Tu Di. Đây là những cõi trời mà 
chúng sanh trong đó vẫn còn chấp trước vào luyến ái thân mật từ thấp đến cao. Các vị 
trời nầy nhờ phước báu tu tập ngũ giới và thập thiện nên được sanh thiên. Tuy nhiên, đây 
chỉ là những thiện căn hữu lậu, nghĩa là vẫn còn phiển não, mà hễ “gieo hữu lậu nhân thì 
luân hồi nan đoạn” (trồng nhân hữu lậu thì khó dứt luân hồi sanh tử). Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về sáu cõi trời, hình dù khỏi động, nhưng 
tâm tích hãy còn giao kết, gọi là Trời Dục Giới —Six Desire Heavens or Heavens of 
Desires (they are still in the region of sexual desire). The six Desire Heavens are the 
heavens of the Desire Realm. The Desire Realm, the Form Realm and the Formless 
Realm are called the Three Realms. According to Buddhism, we are under the Heaven of 
the Four Kings, which 1s one of the six Desire Heavens. The heaven which we can see 
directly 1s the Heaven of the Four Kings, ruled by the Four Great Heavenly Kings. This 
Heaven 1s located halfway up Mount Meru. These are Heavens in which the Heavenly 
beings are still attached to intimate relations from low to high. Owing to the cultivation of 
the five precepts and ten good deeds, beings earn the blessing of being born In this 
Heaven. However, these are good roots which have outflows. So 1t 1s difficult for them to 
end the cycle of birth and death. In the Surangama, the Buddha reminded Ananda about 
the six heavens, although they have transcended the physical in these six heavens, the 
traces of their minds still become 1nvolved. 


(II) Chỉ tiết về Lục Dục Thiên— Details oƒ the Six Desire Heavens: 


1) 


Tú Thiên vương Thiên: Catur-maha-raJakayika (skÙ——The Heaven of the four kings. 


b) 


2) 
a) 


b) 


5035 


Có bốn vị thiên vương là Trị Quốc, Quảng Mục, Tăng Trưởng và Đa Văn. Cõi trời nầy ở 
giữa đường lên núi Tu Di—The Heaven of the four Kings. It is described as half-way up 
Mount Sumeru—See Chapter 169 (B-5). 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tứ 
Thiên Vương như sau: “A Nan! Những người ở thế gian, không cầu thường trụ, chưa bỏ 
được ân ái thê thiếp, tâm không chạy theo tà dâm, lòng yên lặng, sáng sủa, sau khi chết, 
sanh gần mặt trời mặt trăng. Gọi là Trời Tứ Thiên Vương.”—In the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha explained to Ananda about the Heaven of the four kings as 
follows: “Ananda! There are many people in the world who do not seek what 1s eternal 
and who cannot renounce the kindness and love they feel for their wIives, but they have 
no Interest in deviant sexual activity and so develop a purity and produce light. When 
therr life ends, they draw near the sun and moon and are among those born In the heaven 
of the four kings. 

Đao Lợi Thiên: Trayastrimsha (skÐ. 

Tam Thập Tam Thiên hay cõi Trời thứ Ba Mươi Ba, cảnh trời thắng diệu tuyệt vời không 
sao kể xiết. Cõi trời nầy ở ngay đỉnh núi Tu Di. Tầng trời nầy ở giữa, phía Đông có tám 
trời, phía tây có tám trời, phía bắc có tám trời, và phía nam có tám trời. Tổng cộng là ba 
mươi hai tầng trời bao quanh nó—Trayastrimsha or the Trayastrimsha Heaven. It is 
described as at the sunmit of Mount Sumeru. This Heaven 1s in the middle of eight 
heavens In 1s east, eIight heavens In 1ts west, eight heavens n Its south, and eight heavens 
1n 1fs north, making thirty-two heavens surrounding It. 

Người ta nói rằng đây là một trong sáu cõi trời dục giới. Người ta nói đây là cõi trời dục 
giới thứ hai, trên cõi Diêm Phù Đề. Theo thần thoại Ấn Độ Giáo, thì cõi trời nầy nằm 
bên trên núi Tu Di, có 32 Thiên thành, mỗi bên có tám thành; thành trung tâm gọi là Hỷ 
Kiến Thành nơi trú ngụ của vua trời Đế Thích ngàn đầu ngàn mắt bốn tay, cung điện của 
ông gọi là Bì Xa, nơi cư ngụ của bà vợ Sac¡i và 119.000 tỳ thiếp. Hằng tháng Tứ Thiên 
vương phải báo cáo với ông những thiện ác cõi thế gian.” Thọ mạng của chư thiên trên 
cõi trời này là 30 triệu năm. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã viếng mẹ của 
Ngài ba tháng nơi cung trời này trong năm thứ bẩy sau khi Ngài thành đạo để thuyết 
giảng Vi Diệu Pháp cho mẹ. Đây là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới, còn gọi là 
Ba Mươi Ba Tầng Trời. Một trong những cổ thân Ấn Độ, thần trời là vị thân đã chiến đấu 
với ma quân bằng kim cang chùy. Trời Đao Lợi dưới trời Trimurti, trời Phạm thiên, trời 
Visnu và Siva. Phật giáo nhận trời Đao Lợi như vị thần hộ pháp, tuy nhiên, vị trời nầy 
vẫn kém hơn Phật hay bất cứ ai đã đạt được giác ngộ. Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, vì truyền thuyết có ba mươi ba vị do Sakka lãnh đạo, tự hiến đời mình cho lợi 
ích của người khác, nên cả ba mươi ba vị đều được sanh vào cõi nầy và ngự trị trong cung 
Vejayanta tại kinh đô Sudassana——It 1s said that this 1s the second of the desire-heavens, 
the heaven of Indra, on the summit of Meru. It is the Svarga of Hindu mytholosy, situated 
at the top of Meru with thirty-two deva-cities, eipht on each side; a central cIty 1S 
Sudarsana, or Amaravati, where Indra, with 1,000 heads and eyes and four arms, lives In 
his palace called ValJayanta, and revels in numberless sensual pleasures together with his 
wife Saci and with 119,000 concubines. There he receives the monthly reports of the four 
MaharaJas as to the good and evil in the world.” The average lifespan of gods In this 
heaven ¡s 30,000,000 years. It 1s said that Sakyamuni Buddha has visited there for three 


c) 


3) 
a) 


b) 


#4) 
8) 


5036 


months during the seventh year after his awakening In order to preach the Abhidharma to 
his mother. This 1s the second level heaven of six heavens of desire, also called Heaven 
of Thirty-Three. The palace of Trayastrimsa Heaven, one of the ancIent øgods of India, the 
god of the sky who fights the demons with his vijra, or thunderbolt. He 1s Iinferior to the 
Trimurtl, Brahma, Visnu, and Siva, having taken the place of Varuna, or sky. Buddhism 
adopted him as is defender, though, like all the gods, he 1s considered Inferlor to a 
Buddha or any who have attained bodhi. His wIfe 1s Indrani. According to Bhikkhu Bodhi 
in Abhidhamma, Tavatimsa 1s so named because, according to legend, a group of thirty- 
three noble-minded men who dedicated their lives to the welfare of others were reborn 
here as the presiding deity and this thirfy-two assistants. The chief of this realm 1s Sakka, 
also known as Indra, who resides In the Vejayanta Palace In the realm”s capital city, 
Sudassana. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “Những người ít dâm dục, mà lúc tịnh cư, 
chưa được hoàn toàn trong sạch. Sau khi chết, vượt khỏi mặt trời, mặt trăng, ở đỉnh nhân 
gian. Gọi là Đao Lợi Thiên.”: In the Surangama Sutra, the Buddha said, “Those whose 
sexual love for their wives 1s slipht, but who have not yet obtained the entire flavor of 
dwelling In purity, transcend the light of sun and moon at the end of their lives, and reside 
at the summit of the human realm. They are among those born In the Tryastrimsha 
Heaven.” 

Bốn cõi trời còn lại tọa lạc giữa núi Tu Di và những trời Phạm Giới—The rest four 
Heavens are located between Mount Sumeru and the Brahmalokas. 

Tô Dạ Ma Thiên: Dạ Ma Thiên hay Tu Diệm Ma Thiên —Suyama (skt). 

Cõi Trời Khoái Lạc The Suyama Heaven: Trong tầng trời nầy chư Thiên vô cùng sung 
sướng. Cả ngày họ cứ ca hát. Ngày đêm sáu thời họ đều vui sướng, do đó Dạ Ma Thiên 
còn được gọi là Thời Phần, vì trong mỗi thời họ đều vô cùng sung sướng—Beings in the 
Suyama Heaven are extremely happy, and they sing songs from morning to night. They 
are happy In the six periods of the day and night, that ¡is why people call “Suyama 
Heaven” the Heaven of Time Period, for every time period 1s Joyful. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “Những người thỉnh thoảng có gặp cảnh 
dục, tạm thời có giao, qua rồi tâm không nhớ nghĩ đến nữa. lộ) trong đời, động ít tĩnh 
nhiều. Sau khi chết, được rỡ ràng an trụ trong hư không. Ánh sáng mặt trời mặt trăng 
chiếu lên chẳng tới, tự chói sáng. Gọi là trời Tu Diệm Ma.”—lIn the Surangama Sutra, 
the Buddha said: ““Phose who become temporarily involved when they meet with desire 
but who forget about 1t when 1t 1s finished, and who, while 1n the human realm, are actIve 
less and quiet more, abide at the end of their lives in light and emptiness where the 
1llumination of sun and moon does not reach. These beings have their own light, and they 
are among those born in the Suyama Heaven.” 

Đâu Suất Thiên: Tushita (skÐ. 

Trời Hỷ Túc hay vui mừng thỏa mãn—The Tushita Heaven: Tầng trời thứ tư là Đâu Suất 
Thiên. Đâu Suất có nghĩa là Hỷ Túc vì chúng sanh trong cõi trời nầy lúc nào cũng hoan 
hỷ, lúc nào cũng đầy đủ mãn túc. Bởi vì họ biết tri túc nên lúc nào họ cũng khoái lạc. Từ 
sáng đến tối không bao giờ họ có cảm giác ưu sầu, phiền não hay bực dọc gì cả. Vì thế 
nên Trời nầy còn được gọi là “Tai Tức Thiên. ”—The Fourth Heaven is the Tushita 
Heaven. Tushita means “Blissfully Content.” Beings in this Heaven are constantly happy 





b) 


3) 
a) 


b) 


6) 
a) 


5037 


and satisfied. Since they know to be content, they are always happy. From morning to 
nipht, they have no cares nor worries; no afflictions nor troubles. That is why this Heaven 
1s also called the Heaven of Contentment. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người thường thường yên tĩnh. Có 
cảnh dục đến chưa thể dứt hẳn. Sau khi chết, sanh lên trên nữa, không tiếp hạ giới cảnh 
nhân thiên. Đến kiếp hoại, ba tai họa là nước, lửa, gió không tới được. Gọi là Trời Đâu 
Suất.”——In the Surangama Sutra, the Buddha said: “Those who are quiet all the time, but 
who are not yet able to resist when stimulated by confact, ascend at the end of their lives 
to a subtle and ethereal place; they will not be drawn Into the lower realms. The 
destruction of the realms of humans and gods and the obliteration of kalpas by the three 
disasters will not reach them, for they are among those born In the Tushita Heaven.” 

Lạc Biến Hóa Thiên: Nirmanarati (skt——Joy-born heaven. 

Cõi trời hay thích biến hóa, còn gọi là Hóa Lạc Thiên — The transformation of Bliss 
Heaven: Tầng trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Các vị trời nầy đạt được khoái lạc nhờ có 
năng lực biến hóa . Một khi họ nghĩ tới áo quần thì áo quần hiện ra; khi nghĩ tới ăn uống 
thì thực phẩm liền có. Vì họ biến hóa rất tự tại nên họ vô cùng sung sướng và khoái 
lạc —The fiíth Heaven 1s the Transformation of Bliss Heaven. Beinss In this Heaven can 
obtain happiness by transformation. When they think about clothing, clothing appears. 
When they think about food, food appears. Freely performing transformations, they are 
extremely blissful. 

Lạc Biến Hóa Thiên, tầng trời thứ năm trong lục dục thiên, khoảng 640.000 do tuần bên 
trên núi Tu Di, ở trên Đâu Suất Thiên, nhưng dưới Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cõi trời nầy 
lấy 800 năm trên cõi người làm một ngày một đêm. Thọ mệnh của chư thiên ở đây là 
8000 năm tuổi. Chư thiên trên cõi trời nầy có thân cao tám do tuần, thân thường tỏa hào 
quang, hướng vào nhau mà cười khi giao hoan, con được hóa sinh từ nơi đầu gối của nam 
nữ, mới sinh ra là bằng trẻ 12 tuổi nơi cõi người —The fifth of the six desire-heaven, 
640,000 yoJjJanas above Meru; It is next above the Tusita (fourth devaloka). A day there Is 
equal 800 human years; life lasts 8,000 years; 1ts inhabitants are eight yoJanas 1n height, 
and ligh-emitting; mutual smiling produces impregnation and children are born on the 
knees by metamorphosis, at birth equal in development to human children of twelve. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người không có dâm dục tâm, đối 
với sự dục thấy vô vị không thiết. Lúc chết, sanh lên cảnh siêu việt biến hóa. Gọi là Trời 
Lạc Biến Hóa.”—In the Surangama Sutra, the Buddha said: “Those who are devoid of 
desire, but who will engage In 1t for the sake of their partner, even though the flavor of 
doing so 1s like the flavor of chewing wax, are born at the end of their lives in a place of 
transcending transformations. They are among those born ¡in the Heaven of Bliss by 
Transformation.” 

Tha Hóa Tự Tại Thiên: Parinimmita-vasavati (p). 

Cõi trời có thể khiến tự tại biến hóa từ sự hỷ lạc của người khác—The Comfort Gained 
Erom The Transformation of Others' Bliss: Tầng trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. 
Tha Hóa có nghĩa là chúng sanh trong cõi trời nầy vốn không có sự sung sướng khoái lạc, 
tuy nhiên, các ngài có năng lực biến hóa sự khoái lạc của các vị trời khác đem làm khoái 
lạc của chính mình. Vì sao họ lại biến hóa sự khoái lạc của người khác thành của mình? 
Bởi vì họ không tuân thủ theo bất cứ nguyên tắc nào, giống như những kẻ trộm cướp trên 


5038 


thế gian nây vậy. Họ cướp đoạt tiền của và tài sản của người khác để dùng riêng cho 
mình, bất kể sự sống chết của kể khác The sixth Heaven ¡is the Heaven of 
Transformation of Others" Bliss. Beings in this Heaven have no happiness of theIr own, so 
they have to take the bliss of other gods and transform ït into their own. Why do they do 
this? It is because they obey no rules. They are Just like bandits in the human realm who 
se1ze the wealth and possessions of other people for themselves, not caring whether other 
live or die. 

b)_ Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người không có tâm thế gian, mà 
làm việc ở thế gian. Siêu việt không làm sự giao. Lúc chết siêu xuất cảnh biến hóa và 
không biến hóa. Gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên.”—In the Surangama Sutra, the Buddha 
said: “Phose who have no kind of worldly thoughts while doïing what worldly people do, 
who are lucid and beyond such activity while Iinvolved In 1t, are capable at the end of 
their lives of entirely transcending states where transformations may be present and may 
be lacking. They are among those born In the Heaven of the Comfort from others” 
transformations.” 


(B-9) Thất Sắc Thiên 
Bảy Tầng Trời Sắc Giới 
Seyven heqayens in the [form realm 


(A) 

1l) Tịnh Cư Thiên: The Heavens of Pure Dwelling. 

2) Phạm Thiên: The Brahma Heavens. 

3) Tha Hóa Thiên: The Heavens of Others” Transformation. 

4) Tha Hóa Tự Tại Thiên: The Heavens of Comfort from Transformation. 

5)_ Đâu Suất Thiên: The Tushita Heaven. 

6) Tô Dạ Ma Thiên: Suyama Heaven. 

7) Đao Lợi Thiên: The Heaven of the Thirty-Three. 

(B) 

1) Phạm Thiên: The Brahma Heaven. 

2) Tịnh Cư Thiên: Heavens of No-Return—Năm cối trời Tịnh Cư—The five Pure Dwelling 
Heavens. 

3) Vô Tưởng Thiên: The No Thought Heaven. 

4) Nhứt Thiển Thiên: The First Dhyana Heaven. 

5) Nhị Thiền Thiên: The Second Dhyana Heaven. 

6) Tam Thiển Thiên: The Third Dhyana Heaven. 

7) Tứ Thiển Thiên: The Fourth Dhyana Heaven. 


5039 


(B-10) Bát Chủng Thiên 
Eight Kinds oƒ Devas 


(D Bát Phương Thiên— Eight heavens and devas at the eight poinfs 0ƒ the compass: Chư 


D 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Thiên tám hướng——Tám cõi Trời và chư Thiên ở tám hướng. 

Đông phương với trời Đế Thích: East with Indra or Sakra heaven. 

Nam phương với Trời Diệm Ma: South with the Yama heaven. 

Tây phương với trời Phọc Lỗ Na hay Thủy Thiên: West with the Varuna or Water 
heaven. 

Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn: North with the Vaisramana or Pluto heaven. 

Đông Nam với Trời Hộ Ma hay Hỏa Thiên: Southeast with Homa or Fire heaven. 

Tây Nam với trời Niết Lý Để và La sát Thiên: Southwest with Nirrti and Raksah heaven. 
Đông Bắc với Trời Y-Sá-Ni: Northeast with Isana and Siva heaven. 

Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong Thiên: Northwest with the Vayu or wind heaven. 


(H) Thiên Long Bát Bộ— Eight classes 0ƒ divimties: 
(A) Đại cương về Thiên Long Bát Bộ—An overview oƒ the Eight Classes oƒ Devas, Nagas 


Ũ 


2) 


3) 


and other classes: 

Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn Độ; tuy 
nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật giáo—Devas, nagas and others of the 
eipht classes—The eight groups of demon followers which existed in ancient Indian 
legends; however, they were often utilized in Buddhist sutras to suggest the diversity Of 
the Buddhaˆs audiences. 

Bát bộ chúng hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay phi nhân được xem như là những 
thiên long hộ pháp, hay những vị cùng đến tham dự những buổi pháp hội của Phật—Eight 
classes of divinitles, or eipht kinds of gods and demi-gods. These are various classes of 
non-human beings that are regarded as protectors of Buddhist Dharma and Buddhism as 
part of the audience attending the Buddhaˆs sermons. 

Thiên long không nhìn thấy được bằng mắt thường được; tuy nhiên, thân thể tinh tế của 
thiên long có thể được nhìn thấy với những người có định lực cao: Divinities are not 
ordinarilly visible to human eyes; however, their subtle body can be clearly seen with 
higher spiritual power. 


(B) Chỉ tiết về Thiên Long Bát Bộ— Details oƒ Eight classes oƒ divinifies: 


Ù 


2) 
8) 


Thiên chúng: Deva (skr)—Chư Thiên trong các cõi trời (sáu cõi trời Dục Giới, bốn trời 
Tứ Thiền Sắc Giới, Tứ Không Xứ)—Devas, gods, or angels in the Heavens. 

Long chúng: Nagas (sk)——Rồng——Dragons—Heavenly dragons. 

Như loài rồng tiêu biểu cho loài bò sát mạnh nhất; nó có thể biến hiện, tăng giảm, dài 
ngắn tùy ý. Nó có thể bay trên trời, lội dưới nước hay đi vào trong đất. Vào mùa xuân nó 
bay lượn trên trời, mùa đông lại chui vào đất. Loài rồng mặt người. Đối với Phật giáo, thì 
đây là tiêu biểu cho những phàm nhân. Loài rồng hay á thần đầy nhân từ, dấu hiệu của 
khởi điểm trí tuệ, đặc biệt là ở Ấn Độ——As dragon 1t represents the chief of the scaly 
reptiles; 1t can disappear or manifest, Increase or decrease, lengthen or shrink at wIll. lt 


1) 


5040 


can mount in the sky and in water, and enter the earth. In spring It mounts in the sky and 
1n winter enters the earth. Dragon or a beneficent half-divine being (serpent or serpent 
demon). They supposed to have a human face with serpent-like lower extremities. With 
Buddhism, they are also represented as ordinary men. Snakes and Dragons are symbols 
Of Initiates of the wisdom, especially in India the Nagas or Serpent Kings are symbols of 
initiates of the Wisdom: Rồng. 

Rồng được xem như hữu ích, vì mang lại mưa: Dragons are regarded as beneficent, 
bringing the rains. 


1) Thiên Long Hộ Pháp: Guarding the heavens. 
ii) Chúng ẩn dưới vực sâu để kiểm soát sông hồ: They control rivers and lakes, and 


hibernate in the deep. 


iv) Long và Đại Long cũng là danh hiệu của những bậc đã thoát vòng sanh tử, vì lực thoát 


v) 
b) 


c) 


vòng tham dục và trói buộc trần thế của các ngài bay vút như rồng bay lên trời: Naga and 
Mahanaøga are titles of those freed from reincarnation, because of his powers, or because 
like the dragon he soared above earthly desires and ties. 

Long và Đại Long là danh hiệu của Phật: Naga and Mahagana are titles of a Buddha. 
Naga trong Phật giáo—Naøga in Buddhism: “Naga” là từ Phạn ngữ chỉ “những chúng sanh 
giống như loài rắn.” Đây là một loại chúng sanh có thân hình của loài rắn và đầu của 
loài người, người ta nói chúng thường trú ngụ dưới nước hay trong thành Bhoga-vati. 
Người ta nói loài này có sức mạnh kỳ diệu và bản chất khác thường. Theo thần thoại 
Trung Luận, loài này đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền thừa giáo lý “Bát 
Nhã Ba La Mật.” Vì sợ rằng giáo thuyết này có thể bị hiểu lầm nên Đức Phật đã giao 
giáo điển này cho loài “thiên long” bảo hộ cho đến khi nào một vị nào có khả năng 
thuyết giảng ra đời. Đó là ngài Long Thọ Bồ Tát, người ta nói ngài đã dùng phép thần 
thông bay tới long cung để nhận những giáo điển được cất giấu ấy. Câu chuyện rõ ràng 
cố ý giải thích khoảng trống thời gian giữa lúc Đức Phật nhập diệt và sự xuất hiện của 
những giáo điển này mà thôi—“Naga” is a Sanskrit term for “Serpent-like beings.” A 
kind of being with bodies of snakes and human heads, said to inhabit In the waters or the 
city of Bhoga-vati under the waters. They are said to be endowed with miraculous powers 
and to have capricious natures. According to Madhyamaka mythology, they played a key 
role In the transmission of the “Perfection of Wisdom” (Prajna-Paramita) texts. Fearing 
that they would be misunderstood, the Buddha reportedly gave the texts to the nagas for 
safekeeping until the birth of someone who was able to Interpret them correctly. This was 
Nagarjuna (150-250), who 1s said to have magically flown to the nagas city and received 
the hidden books. The story 1s apparently intended to explain only the chronological 
discrepancy between the death of the Buddha and the appearance ofthese textfs. 

Long Nữ thành Phật—Dragon daughter becomes Buddha: Người con gái của Long Vương 
Sa Kiệt La dưới đáy biển; Long Nữ được Đức Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa, dù là 
nữ và mới có 8 tuổi, nàng đã thành Phật. Thật là khó tin khi một người nữ như con gái 
của Long Vương trong một khoảnh khắc mà có thể đạt được toàn giác, nhưng Đức Phật 
đã xác chứng được điều này, và chính Long Nữ đã khai thị giáo lý Đại Thừa giải thoát 
cho chúng sanh. Bấy giờ chư Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, Rồng, người và phi nhân 
trong thế giới Ta Bà đều trông thấy Long Nữ trở thành một vị Phật và phổ giảng kinh 
Pháp Hoa cho chư Thiên. Lúc đó chúng hội chứng kiến một nữ nhân giảng pháp và thành 


3) 


4) 


Phật thì đều tỉnh ngộ và đạt đến trạng thái bất thối chuyển, và tất cả đều được thọ ký sẽ 
thành Phật —A naga maiden, daughter of sagar-nagaraja, the dragon king at the bottom of 
the ocean; she 1s presented ¡n the Lotus sutra, though a female and only eight years old, 
as Instantly becoming a Buddha, under the tuition of ManJusri. It 1s incredible that a girl 
as the daughter of the Dragon King should become perfectly enlightened In a moment, 
but the Buddha already certified that, and she already revealed the teaching of the Great 
Vehicle to deliver creatures from suffering. At that time, the saha world of Bodhisattvas, 
Sravakas, Pratyeka-buddhas, gods, and human and non-human beings, beholding the 
dragon”s daughter become a Buddha and universally preach the Law to the gods. On 
wWifnessing her preach the Law and become a Buddha, the whole assembly were aroused 
to realization and atfain the stage of “never sliding back into mortality,” and they also 
received their prediction of attainment of Buddhahood. 

Dạ Xoa chúng: Yaksas (sk)—Quỷ bay cực nhanh, giữ các cửa trời, có liên hệ tới trời 
Đâu Suất, nhưng thường thấy nơi cõi người —Extremely fast demons that guard Heaven's 
Gates, sometimes associated with the Tusita Heaven, but usually located on the human 
plane (realm)—Một loại chúng sanh sống dưới đất, trong không gian, trên lưng chừng 
trời, hay trong rừng. Chúng được phú cho những lực siêu nhiên, có khi có lợi, nhưng 
nhiều khi ác độc và bạo động. Trong Phật giáo, Dạ Xoa là những chúng sanh có khả 
năng siêu nhân, thường là bất bạo động, tốt và hay được nhắc tới trong kinh điển Phật 
giáo. Người ta nói loài dạ xoa thường hay có mặt trong các buổi thuyết giảng Phật pháp. 
Đây là một loài quỷ nhanh nhẹn và có khả năng làm hại con người, nhưng trong vài 
trường hợp Dạ Xoa là những chúng sanh hộ pháp hay là người giữ cửa Trời. Một số người 
định nghĩa Dạ Xoa như là những vị thần có sức mạnh vô song, hay là loài phi nhơn có vị 
trí giữa con người và Càn Thác Bà. Trong vài trường hợp, Dạ xoa, chủ yếu là loài quỷ 
cái, là những con quỷ dữ hay lởn vởn ở các nơi hẻo lánh, thù địch với những ai sùng đạo, 
chúng là loài ăn thịt người. Chúng thường phá rối chùa chiểng hay thiển định của chư 
Tăng ni bằng những tiếng la hét ồn ào. Lại có những loài Dạ xoa là những loài quỷ dũng 
mãnh, bay đi rất nhanh lẹ, và có phận sự canh giữ các cửa Trời—A_ class of beings who 
live in the earth, air, lower heavens, and forests. They are endowed with supernatural 
powers and are sometimes beneficent, but sometimes malignant and violent. In 
Buddhism, yaksas are supernatural beings, usually good without violent (divine In nature 
and possess supernatural powers), frequently mentioned in Buddhist sutras. They are 
often said to be present at the preaching of Buddhist sutras. This 1s a swIft (extremely 
fasÐ, powerful kind of. ghost or demon, which 1s usually harmful, but in some cases acfs 
as a protector of the Dharma or guardians of Heaven”s gates. Some defines Yaksa as a 
divine being of great power, or non-human who ranks between man and Gandharva 
(gandhabba). In some cases, other yaksas, mainly the females, called yaksini, are wild 
demonic beings who live in solitary places and are hostile toward people, particularly 
those who lead a spiritual life, devourers of human flesh. They often disturb the quietness 
1n the temple and the meditation of monks and nuns by making loud noise. There are also 
some extremely fast dẳemons who guard Heaven”s Gates. 

Càn Thát Bà chúng: Gandharvas (skt)—Thần âm nhạc nơi cõi trời Đế Thích—Musician 
Angels for the Cakra Heaven Kings—Càn thát bà còn gọi là Càn Đạp Bà, Cần Đạp Hòa, 
Kiện Đà La, Kiện Đạt Bà, Kiện Đạt Phược, và Ngạn Đạt Phược, dịch là Hương Âm, 





3) 


6) 


7) 


5042 


Hương Thần, Tầm Hương Hành hay Xú Hương, một vị thần biết những bí mật trên trời 
và chân lý thần thánh và để lộ những điều đó cho con người. Càn thát bà là những á thần 
hay những nhạc công vũ công trong các bữa tiệc trời. Càn thát bà thường săn đuổi đàn bà 
và có khát vọng làm tình với họ. Cần thát bà cũng được coi như là những sinh vật xấu ác 
đáng sợ. Gọi là Hương Âm vì Càn Thát Bà không ăn thịt uống rượu, chỉ tìm mùi thơm để 
hấp thụ, và cũng tỏa ra mùi thơm. Là vị Thần lo về âm nhạc cho vua trời Đế Thích, cũng 
giống như Khẩn Na La lo về pháp nhạc. Càn thát bà sống trong vùng thiên không và 
thiên thủy, và đặc biệt quan hệ với cõi trời Tứ Thiên Vương—“Fragrance-devouring 
celestial musiclans.” The celestial gandharva 1s a deity who knows and reveals the 
secrefs of the celestial and divine truth. Demigods who are also heavenly singers and 
musiclans who took part In the orchestra at the banquets of the gods. They follow after 
women and are desirous of Intercourse with them; they are also feared as evil beings. 
Gandharva or Gandharva KayIkas, spirits on Gandha-mandala (the fragrant or Inscent 
mountains), so called because the Gandharvas do not drink wine or eat meat, but feed on 
Inscense or fragrance and give off fragrant odours. As musicians of Indra, or in the 
retinue of Dhrtarastra, they are said to be the same as, or similar to, the Kinnaras. They 
are Dhrtarastra, associated with soma, the moon, and with medicine. They cause ecstasy, 
are erotic, and the patrons of marriageable girls; the Apsaras are their wIves, and both are 
patrons of dicers. They live in the region of the air and the heavenly waters and are 
especially associated with the CaturmaharajJika realm. 

A_ Tu La chúng: Asuras (skt—Thân chiến đấu thường ở núi và đáy biển quanh những 
triển bọc quanh núi Tu Di, bên dưới cõi trời Tứ Thiên Vương—War gods, or evil spirits 
which live on the slopes of Mount Meru, below the lowest heavenly sphere, that of the 
four Guardian Kings—See A Tu La In Chapter 166. 

Ca Lâu La chúng: Garudas (skt——“Garudas” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “Ca lâu ca,” hay 
“Thần điểu,” loại ăn thịt rồng. Hình loại chim trong thần thoại có đầu người, hai cánh 
xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dậm, kẻ thù của các loại rồng (chim ăn thịt rồng), xe cỡi 
của Thần Tỳ Thấp Nô. Đây là vua của loài chim Kim Xí (Loài chim thù thắng nhất trong 
các loài chim Kim Xí), bạn đồng hành của thần Visnu. Kim Xí Điểu Vương còn được 
dùng để ví với các bậc đại nhân, trong khi tiểu nhân được ví với loài qua. Trong Phật 
giáo, Kim Xí Điểu Vương còn để chỉ Đức Phật—A Sanskrit term for “Devourer,” or 
“king of brrd,” figures of mythical birds with human heads, heavenly birds with great 
golden wing spans of approximately 3,360,000 miles, the traditional enemies of Nagas. 
Dragon-devouring bird, the vehicle of Vishnu (this is a golden winged bird, the vehicles 
of Visnu, lords of the winged race and natural enemies of Nagas). This 1s the king of 
birds, with golden wings, companion of Visnu. Garuda-raja or king of birds are used to 
compare with the great people, while the crow are used to compare with the wicked 
people. In Buddhism, the king of birds 1s a symbol of the Buddha. 

Khẩn Na La chúng: Kinnaras (skt)—Nửa giống người nửa giống thần, có tài trổi nhạc— 
Heavenly beings with human bodies and animal heads (half-horse, half-men)—Một 
chúng sanh giống như con người, có dáng vẻ như người nhưng lại có các bộ phận trong cơ 
thể của loài thú, một nhạc sĩ huyền thoại của cõi trời, có đầu ngựa với một sừng, và thân 
hình giống như hình người. Con nam thì ca còn con nữ thì múa. Còn gọi là “Ca Thần” có 
sừng, với những ống sáo thủy tỉnh trong suốt. Ca Thần Nữ thường vừa ca vừa múa. 


8) 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
? 
8) 
9) 


5043 


Những Ca Thần nầy được xếp dưới hạng Càn Thát Bà. Khẩn na la là loại chúng sanh 
(chúng sanh cõi trời) nửa ngựa nửa người, hoặc mình người đầu ngựa, hoặc mình ngựa 
đầu người. Còn gọi là “Ca Thần” có sừng, với những ống sáo thủy tinh trong suốt. Ca 
Thần Nữ thường vừa ca vừa múa. Những Ca Thần nầy được xếp dưới hạng Càn Thát 
Bà—A being resembling but not a human being. A being having the appearance of 
humans but possessing parts of animals. A kind of mythical celestial musician. It has a 
horse-like head with one horn, and a body like that of human. The males sing and the 
females dance. They are described as “men yet not men.” They are one of the eight 
classes of heavenly musicians; they are also described as horned, as having crystal lutes, 
the females singing and dancing, and as ranking below gandharvas. Kinnaras are 
mythical beings (heavenly beings), or musiclans of Kuvera, with a human figure and the 
head of a horse or with a horse”s body and the head of a man. They are described as 
“men yet not men.” They are one of the eight classes of heavenly musicians; they are 
also described as horned, as having crystal lutes, the females singing and dancing, and as 
ranking below gandharvas. 

Ma Hầu La Già chúng: Mahoragas (sk)—Ma-Hầu-La Già, một trong tám chúng sanh 
siêu nhân trong Kinh Liên Hoa. Thần mãng xà (rắn lớn) có thân dài trên 100 dậm. Đây 
là một loại quỷ có hình rắn trong Phật giáo. Ma Hầu La Già được phác họa là những 
chúng sanh bụng lớn, có hình dáng như loài rắn lớn, người ta nói đó là những thần đất. 
Ma Hầu La Già được nói đến như là thính chúng trong các kinh điển Đại Thừa— 
Mahoraga, one of the eight classes of supernatural beings In the Lotus Sutra or eight 
Vajra Dettles. Serpent or Snake gods with body length over 100 miles. This 1s a class Of 
demons In Buddhism shaped like a boa or great snake. Mahoragas are depicted to be 
large-bellied creatures shaped like boas who are said to be lords of the soil. They are 
mentioned among the audience of a number of Mahayana sutras. 


(B-11) Cửu Phạm 
Chín cõi trời thuộc Tứ Thiền Thiên 
Nine heavens 0ƒ the ƒourth dhyana heqaven 


Vô Vân Thiên: Cloudless Heaven. 

Phúc Sinh Thiên: Producing Blessing Rewards. 

Quảng Quả Thiên: Broad Phala, the 12” Brahmaloka, great fruit or abundant merits. 

Vô Tưởng Thiên: Asamjni-sattvah (skt—Absence of thinking, or the Heaven above 
Thought. 

Vô Phiển Thiên: Free from trouble, the 13" Brahmaloka, the sẽ region of the fourth 
Dhyana. 

Vô Nhiệt Thiên: Anavatapta (skt)——The Heaven without heat or affliction. 

Thiện Hiện Thiên: Sudrsd (skt)—The 7“ Brahmaloka, 8” of the Dhyana Heavens. 

Thiện Kiến Thiên: Sudarsana (skt——Good to see Heaven. 

Sắc Cứu Cánh Thiên: Akanistha (skt)—The highest of the material heavens. 


5044 


(B-12) Thập Nhị Dược Xoa Đại Tưởng 
TWwelve Yaksha General 


(ID Tổng quan về Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng—An overview oƒ the Twelve Yaksha 


General:Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị Dược Xoa đại tướng, họ không nhứt thiết là 
chư thiên, nhưng họ cao hơn nhơn chúng. Mười hai vị đại tướng nầy mỗi vị đều có bẩy 
ngàn Dược Xoa làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, 
hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng 
nhau, đồng một lòng trọn đời quy-y Phật, Pháp, Tăng, thể sẽ gánh vác cho chúng hữu 
tình, làm việc nghĩa lợi đưa đến sự nhiêu ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm, thành, 
nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh nầy lưu bố đến hay có người thọ trì danh 
hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì chúng tôi 
cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu 
việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi thì 
cũng nên đọc tụng kinh nầy và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự chúng tôi, khi đã được như 
lòng mong cầu thì mời mở gút ra—According to the Bhaisajyaguru vaidurya Prabhasa 
Sutra, there are twelve Yaksha generals; they are not really devas, but they are higher 
than human beings. Each of the twelve Yaksha General has an army of seven thousand 
'Yakshas. The unanimously pledged to the Buddha. “LokaJyestha, by the Buddha”s power, 
we have learned of the name LokaJyestha BhaisaJyaguru vaidurya Prabhasa Tathagata, 
we have no more fear or evil rebirth. We all sincerely take refuge In the Buddha, the 
Dharma and the Sangha for the rest of our natural lives. We will serve all beings, 
promote their benefit and comfort. Any town or village, country or forest, wherever this 
Sutra 1s preached, and wherever the name BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagafta 1s 
venerated, we and our army will protect the faithful and rescue them from calamity. All 
their wishes will be fulfilled. Those In sickness and danger should recite this sutra. They 
should take a five colored skein, and tie 1t into knots to form our names. They can untie 
the knots when the wishes are fulfilled. 


(II) Chỉ tiết về Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng— Details oƒ the Twele Vaksha General: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Cung tì la Đại tướng: General Kumbhira. 
Phạt chiếc la đại tướng: General Vajra. 
Mê-Súy-La đại tướng: General Mihira. 
An-Để-La đại tướng: General Andira. 
Át Nể La đại tướng: General Majira. 
San-Để-La đại tướng: General Shandira. 
Nhơn Đạt La đại tướng: General Indra. 
Ba Di La đại tướng: General Pajra. 

Ma Hổ La đại tướng: General Makuram. 


10) Chơn Đạt La đại tướng: General Sindura. 


5045 


11) Chiêu Đỗ La đại tướng: General Catura. 
12) Tỳ Yết La đại tướng: General Vikarala. 


(B-13) Nhị Thập Thiên Vương 
Twenfy Devas 


1) Đại phạm thiên vương: Mahabrahman. 

2) Đế Thích tôn thiên: Sakra devanam Indra. 
3) Đa Văn Thiên Vương: Vaisravana—Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 
4) Tn quốc thiên vương: Dhrtarastra. 

5) Tăng trưởng thiên vương: Virudhaka. 

6) Quảng mục thiên vương: Virupaksa. 

7) Kim Cang mật tích thiên: Guhyapat. 

8)_ Ma Ê thủ la: Mahesvara. 

9) Tán chỉ ca: Pancika. 

10) Đại biện tài thiên: SarasvatI. 

11) Đại công đức thiên: Laksm. 

12) Vi đà thiên thần: Skanda. 

13) Kiên mâu địa thân: Prthivi. 

14) Bồ để thọ thần: Bodhidruma or Bodhivrksa. 
15) Quỷ tử mẫu thần: Hariti. 

16) Ma lợi chi thiên: MaricI. 

17) Nhật cung thiên tử: Surya. 

18) Nguyệt cung thiên tử: Candra. 

19) Sa cắt Long vương: Sagara. 

20) Diệm ma la vương: Yama-raJa. 


(B-14) Chư thiên khác 
QOther Devas 


1) Quang Âm thiên: Abhasvara—Light-sound heavens—Pure heaven of utmost light and 
sound—Quang Âm Thiên hay Cực Quang Tịnh Thiên, là cõi trời thứ ba trong đệ nhị thiển 
thiên thuộc sắc giới. Tại cõi trời nầy dứt mọi âm thanh, lúc muốn nói thì dùng tịnh quang 
làm ngôn ngữ, nên gọi là Quang Âm. Thời đại hỏa tai hủy diệt cõi sơ thiển thiên của sắc 
giới thì chúng sanh ở hạ giới đều tập hợp tất cả vào cõi trời nầy. Chờ tới sau khi thế giới 
tái thành, buổi ban đầu của thành kiếp, từ cõi trời nầy nổi lên những áng mây vàng, trút 
mưa lũ xuống để tạo ra thế giới từ sơ thiển thiên xuống tới địa ngục. Khi thế giới đã 
thành rồi thì chúng sanh ở cảnh trời nầy phúc bạc, dần dần phải đi xuống cõi dưới, thậm 
chí cho tới địa ngục đều thấy chúng sanh: Light and sound or Light-sound heavens, also 
styled the heaven of utmost light and purity, the third of the second dhyana heavens, In 
which Iinhabitants converse by light Instead of words; they recreate the universe from the 


2) 


3) 
4) 
3) 


6) 
7) 
ỡ) 


9) 


5046 


hells up to and including the first dhyana heavens after it has been destroyed by fire 
during the final series of cataclysms; but they gradually diminish in power and are reborn 
1n loWwer sfates. 

Cực Quang Tịnh thiên: The heavens of utmost light and purity (one of the second dhyana 
heaven§). 

Địa Cư Thiên: Indra`s heaven on the top of Sumeru. 

Không Cư Thiên: Heaven 1n space. 

Tự Tại Thiên: Ilsvaradeva—King of the devas—God of Free Wil—God of Free 
Movemer. 


Diệu Hỷ Túc thiên: The heaven full of wonderful joy. 

Biện Tài Thiên Nữ: Goddess of eloquenee. 

Diệu Âm Nhạc Thiên: Sarasvati—The wife or female energy of Brahma—Biện Tài 
Thiên Nữ. 

Đại Kiết Tường thiên: Mahasri. 





(Cây Bồ Đề A Nan trong Khu Phế Tích Tịnh Xá Kỳ Viên) 


5047 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY 


Thanh Văn 
Sound Hearer 
Sayaka (p)—Sravaka (sk£) 


(D Nghĩa của Thanh Văn—Meanings 0ƒ Sravaka: 


Ù 


Sound-hearer—Chữ Sravaka có nghĩa là kẻ nghe giảng, dùng để gọi những đệ tử Phật, 
có thể là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni hay cận sự nam nữ, văn kinh thính pháp và tu tập theo lời 
Phật dạy mà đạt được đạo quả Niết Bàn. Người ấy cũng có lúc độ tha, nhưng khả năng 
rất hạn hẹp. Hàng Thanh Văn còn chịu khuất phục dưới nghiệp chướng nặng nề; họ 
không thể hoài bảo những tâm nguyện lớn lao như các vị Bồ Tát để làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh; sở kiến của họ không đủ sáng và không đủ sâu nên họ không nhìn thấy 
tất cả những bí ẩn của sự sống, họ chưa hề khai mở con mắt trí tuệ (see Wisdom-eyes)— 
The word “Sravaka' literally means “hearer.` This name was given to the disciple of the 
Buddha, may be a monk, a nun, a layman or a laywoman, bent on his or her liberation. A 
Sravaka hears and learns the truth from the Buddha, then follows and practices the 
teachings of the Buddha and finally attains NÑirvana. He or she also serves others, but his 
or her capacity to do so 1s limited. Sravakas are yet under the covering of too great a 
karma-hindrance; they are unable to cherish such great vows are made by the 
Bodhisattvas for the spiritual welfare of all beings; their Insight 1s not clear and 
penetrating deep enough to see all the secrets of life; they have not yet opened the 
wisdom-eye. 


2) Đệ tử Phật, có thể là Tăng Ni hay cư sĩ tại gia. Vị Thanh văn lắng nghe, rồi tu tập Phật 


3) 


Pháp và cuối cùng đạt được cứu cánh Niết Bàn. Người ấy cũng độ tha, nhưng khả năng 
rất hạn hẹp. Một vị Thanh văn thường nhờ bậc đạo sư hướng dẫn, sau khi nghe xong, vị 
ấy thức tỉnh được bản chất của chư pháp và giác ngộ. Chỉ cần một sự hướng dẫn, gợi ý 
nhỏ của các bậc đạo sư sáng suốt và kinh nghiệm cũng đủ cho vị Thanh văn ấy tiến bộ 
trên con đường giác ngộ—A disciple of a Buddha, may be a monk, a nun, a layman or a 
laywoman. Bent on his or her liberation, a Sravaka hears, follows and practises the 
teaching of the Buddha and finally attains Nirvana. He or she also serves others, but his 
or her capacIfy to do so 1s limited. A Sravaka usually asks for the guidance of a superIor 
enlightened Instructor, after hearing, he realizes the nature of things, then, gets 
enlightenment. A slight Indication from an experienced and wise teacher would alone be 
sufficlent for a morally advanced aspirant to progress on the upward path of 
enlightenmernt. 

Thanh Văn, những học trò lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để 
tu hành và đạt mục đích Niết bàn không còn vướng bận trần thế. Vào thời Đức Phật còn 
tại thế thì Thanh Văn là những đệ tử của Ngài, nhờ nghe những lời ngài dạy rồi theo khả 
năng của mình mà tu tập. Họ gồm những đệ tử nổi tiếng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục 


5048 


Kiển Liên, và La Hầu La, vân vân. Theo truyền thuyết Phật giáo, tôn giả Xá Lợi Phất đã 
đạt quả Tư đà hoàn sau khi chỉ nghe nửa bài kệ do vị A La Hán tên Ác Bệ đọc. Ngài 
Châu Lợi Bàn Đà Già học ròng rã bốn tháng mà không phân biệt nổi hai chữ “Quét” và 
“Cây chối,” tuy nhiên, nhờ quán được tánh vô thường của một chiếc khăn tay sạch đã đạt 
được quả vị A La Hán. Theo các truyền thống Đại thừa, Thanh văn tạo thành một trong 
ba loại hành giả chính tu tập theo Phật pháp, hai loại kia là Duyên giác và Bồ Tát; tuy 
nhiên, Thanh văn bị xem là “Tiểu Thừa” vì họ chỉ tự tìm sự giải thoát cho riêng mình— 
Voice-hearer who undertakes the practice and becomes a Sramanera or a student who 
seeks personal enlightenment and an attains this only by listening to the teaching and 
gaining Insight into the four noble truths, so that he can cultivate to reach his supreme 
goal of nirvana without earthly remainder. At the time of the Buddha, sravakas were 
disciples of the Buddha who heard his words and practiced them In accordance with theIr 
capacities. They include such notable figures as Kasyapa, Sariputra, Maudgalyayana, and 
Rahula, etc. Venerable SarIputra, for example, atfained the first stage of Sainthood, 
hearing only a haÏlf stanza from Arahant AssajJi. Suddhipanthaka, who tried to learn Just 
two words “Sweep” and “Broom,” for four months, but could not distinguish thetr 
meaninss; however, he was able to attan Arahantship by contemplating on the 
Impermanernt nature of a clean handkerchief, which he was handling while gazing at the 
sun. According to Mahayana traditions, they constitute one of the three main types of 
Buddhist practiioners, the other being Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas; however, 
Sravakas are considered as “Mahayanists” because they seek a personal liberation. 


(II Những chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn— Those who belong to the Sravaka order: 


Ũ 


Các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ khi nghe được những học thuyết 
về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã 
giải thoát đuợc sự trói buộc của các phiển não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí 
của mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên bố 
rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống phạm hạnh, tất cả những gì cần phải 
làm đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự 
phi hiện hữu của “ngã thể” trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi hiện 
hữu trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một đấng sáng tạo hay tin 
vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào đẳng cấp nầy——Those belong to the Sravaka 
order who are delighted at listening to such doctrines as concern the Skandhas, Dhatus, or 
Ayatanas, but take no special interest In the theory of causation, who have cut themselves 
loose from the bondage of evil passions but have not yet destroyed their habit-energy. 
They have attained the realization of NÑirvana, abiding in which state they would declare 
that they have put an end to existence, their life of morality 1s now attained, all that 1s to 
be done 1s done, they would not be reborn. These have gained an Insight Into the non- 
©existence of an ego-substance In a person but not yet into that in obJects. These 
philosophical leaders who believe In a creator or In the ego-soul may also be classified 
unđer this order. 

Thanh Văn Tăng Chúng—The Shravaka Sangha: Pháp giới của Thanh Văn bao gồm các 
bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, và tứ quả Thanh Văn. Trong đó bao gồm sơ quả hướng (tức 
là những bậc chưa chính thức chứng đắc sơ quả), sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, tam quả 


2) 


5049 


hướng, tam quả, tứ quả hướng, và tứ quả—The Dharma realm of Sound Hearers consists 
of Hearers of the First Fruition, Hearers of the Second Fruition, Hearers of the Third 
Fruition, and Hearers of the Fourth Fruition. These can further be divided Into the 
threshold to the first fruition (those who have not actually realized the first fruition), the 
first fruition, the threshold to the second fruition, the second fruition, the threshold to the 
third fruition, the third fruition, the threshold to the fourth fruition, and the fourth fruition. 
La Hán Thanh Văn—The Shravaka Arhat: Hàng Thanh Văn còn được gọi là A La Hán. 
Các ngài có thần thông có thể phi hành biến hóa. Bậc sơ quả A La Hán phải cắt đứt hết 
những kiến hoặc (mê muội của cái thấy). Bậc nhị quả thì cắt đứt tư hoặc (mê muội của 
sự suy nghĩ). Bậc tam quả thì cắt đứt những trần sa hoặc (mê muội vi tế như cát bụi). Bậc 
tứ quả thì cắt đứt trần sa hoặc và đoạn trừ được phần nào vô minh hoặc——Sound Hearers 
are also called Arhats. They can fly through the air and manifest transformations, and 
they are endowed with spiritual powers. Those of the first fruition have to sever the 
delusions of views. Those of the second fruition have to sever the delusions of thoughts. 
Those of the third fruition have to sever tiny delusions which are as small and as many as 
dust and sand. Those of the fourth fruition not only have to sever tiny delusions which are 
as small and as many as dust and sand, but also have to destroy a bit of Ignorance. 


(HI) Thanh Văn quán Tứ Đế—Sound hearer oƒ the ƒour noble truths: Thanh Văn quán Tứ 


Đế mà tu hành và mức độ phát triển bị hạn hẹp. Mục tiêu chỉ là giác ngộ cá nhân mà 
thôi. Chính vì thế mà trong Pháp Hội Hoa Nghiêm trong rừng Thệ Đa, Hết thảy các đại 
Thanh Văn, kể cả các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, vân vân, không có phước quả, 
không có tuệ nhãn, không có tam muội , không có giải thoát, không có thần lực biến hóa, 
không có uy lực, không có tự chủ, không có trụ xứ, không có cảnh giới để họ bước vào 
chúng hội của Bồ Tát và tham dự vào cuộc diễn xuất tâm linh diễn ra trong rừng Thệ Đa. 
Vì họ đã riêng tầm cầu giải thoát theo thừa và đạo của Thanh Văn; những gì họ thành 
tựu đã không vượt ngoài quả vị Thanh Văn. Quả thực, họ đã đạt được trí tuệ làm hiển lộ 
chân lý, an trụ trong biên tế của thực tại (bhutakoti), hưởng thụ tịch điệt cứu cánh, nhưng 
họ không có tâm đại bi rộng lớn đối với hết thảy chúng sanh, vì họ chỉ chuyên tâm vào 
những hành nghiệp của riêng mình, không có tâm chứa nhóm trí tuệ Bồ Tát và tự mình tu 
tập theo đó. Họ có riêng sự chứng ngộ và giải thoát, nhưng họ không mong cầu, không 
phát nguyện làm cho kẻ khác cũng tìm thấy chỗ an trụ trong đó. Như thế họ không hiểu 
thế nào là thần lực bất khả tư nghì của Như Lai: Hearer of the four noble truths and 
limited to that degree of development. The obJective 1s personal salvation. Therefore, In 
the assembly of the Gandavyuha In the Jetavana, all the great Sravakas, Including 
Sariputra and Maudgalyayana, etc., have no stock of merit, no wisdom-eye, no samadhi, 
no emancIpation, no power of transformation, no sovereignty, no energy, no masfery, no 
abode, no realm, which enable them to get Into the assemblage of the Bodhisattvas and 
participate In the performance of the great spiritual drama that 1s goIing on in Jetavana. As 
they have sought their deliverance according to the vehicle and way of Sravakahood, 
what they have accomplished does not go beyond Sravakahood. They have indeed gained 
the knowledge whereby the truth 1s made manifest, they are abiding In the limit of reality 
(bhutakoti), they are enJoying the serenity of the ultimate (atyantasanti); but they have no 
øreat compassionate all-embracing heart for all beings, for they are too Intently occupied 


5050 


with their own doings (atmakarya) and have no mind to accumulate the Bodhisattva- 
knowledge and to discipline themselves In it. They have their own realization and 
emancipation, but they have no desire, make no vows to make others also find theIr 
resting abode In 1t. They do not thus understand what 1s really meant by the Iinconceivable 
power of the Tathagata—See Bài Pháp Đầu Tiên in Chapter 4 (II. 


(IV)Thanh Văn và Bồ Tát dưới cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa—Sravakas and 
Bodhisattvas ín the view 0ƒ Mahayana Buddhism: Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, có 
sự tương phần giữa một vị Bồ tát và một vị Thanh Văn. Một vị Bồ Tát là một chúng sanh 
giác ngộ, người nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, trong khi một vị Thanh Văn nghĩ 
rằng: “Chỉ có một cái ngã duy nhất sẽ được chúng tôi chế ngự, chỉ có một cái ngã duy 
nhất sẽ được chúng tôi đưa tới Niết Bàn.” Rồi thì vị Thanh Văn chỉ lo tu tập thiện nghiệp 
để tự chế mình. Chắc chắn một vị Bổ Tát sẽ không tu tập như vậy. Vị Bồ Tát sẽ tu tập 
gieo trồng thiện nghiệp với ý tưởng như thế này: “Tôi muốn đặt cái ngã của tôi vào trong 
Như Lai hay Niết Bàn, và để giúp đỡ hết thảy thế gian, tôi muốn đặt hết thảy chúng sanh 
vào trong Niết Bàn, tôi sẽ hướng dẫn vô lượng chúng sanh vào trong Niết Bàn.”— 
According to the Prajnaparamita-sutra, there are confrasts between a Bodhisattva and a 
Sravaka. A Bodhisattva is an Enlightened Being who vow to save all other sentient 
beings, while a Sravaka thinks: “There 1s only one single self we need to care for, one 
single self we will tame, one single self we wIll pacIfy, one single self we will lead Into 
Nrirvana.” Then a Sravaka wIll undertake exercises which bring about wholesome roots 
for the sake of taming himself, pacifying himself, nirvanasing himself. Certainly, the 
Bodhisattva should not train himself like that. He should undertake exercIses for bringing 
about wholesome roots with the Idea: “My self, I will place in Suchness (Nirvana), and, 
for the sake of helping all the world, I will also place all beings in Suchness, the 
Immeasurable world of beings I wIll lead to Nirvana.” 


(V) Hai Mươi Sự Khác Biệt Giữa Thanh Văn Và Bồ Tá—Twenty difƒerences between 
Sravakas and Bodhisaffras: ŠSce Chapter 173. 


Phật Ngôn: 


Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng như 
thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành)—As an elephant in the 
battlefield endures the arrows shot from a bow, I shall withstand abuse In the same manner. 
Truly, most common people are undisciplined (who are jealous of the disciplined) (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 320). 


Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cỡi là giỏi, nhưng nếu luyện được 
lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người—To lead a 
tamed elephant in battle 1s good. To tame an elephant for the king to ride 1t better. He who 
tames himself to endure harsh words patiently 1s the best among men (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 321). 


5051 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-ONE 


Độc Giác Phật 
Pratyeka-buddha (skt) 


(L Đại cương về Độc Giác Phật—An overview oƒ the Pratyeka-buddha: 


Ù 


2) 


3) 


Theo Phật Giáo, Duyên Giác là một vị Phật mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu NI còn tại 
thế thì người ta gọi là Duyên Giác, nhưng đến sau thời Phật tại thế thì người ta gọi là 
Độc Giác. Pratyeka nghĩa là riêng tư, cá biệt, đơn độc. Chữ Pratyeka-buddha dùng để 
chỉ một cá nhân đơn độc, không có bất kỳ sự giúp đở nào của ngoại tại nhưng có thể đạt 
đến cảnh giới A La hán. Các ngài thích tu tập một mình ở những nơi cô tịch hay trên các 
đỉnh núi. Khi các ngài ngắm nhìn cảnh “Xuân đến, trăm hoa đua nở; thu về lá vàng rụng” 
thì các ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc trên đời nầy đều sinh diệt—According to 
Buddhism, those who become enlightened when Sakyamumi Buddha 1s in the world are 
called “Phose Enlightened to Conditions”, but those who become enlightened when there 
1s no Buddha in the world are called “Solitary Enlightened Ones'. The word “Pratyeka” 
means 'private,` “individual,` “single,` or “solitary.` Pratyeka-buddha 1s one who 1s In 
“solitary singleness,` in independence of all external support, attains Arhatship. They like 
to culfivate at solitary places or on mountain peaks alone. They observe “the blooming of 
hundreds of flowers in the springtime, and the falling of yellow leaves in the autumn,” 
and awaken to how the myriad things naturally come Info being and then cease to be. 
Nhân Duyên Giác: Bích Chi Phật —Nhờ thiển quán theo pháp nhân duyên (pháp quán 
mười hai nhân duyên để đạt được giác ngộ của Phật giáo) mà giác ngộ thành Phật Bích 
Chi. Không như Phật toàn giác, Thanh văn Duyên giác chỉ tự giác chứ không giác tha. 
Bậc Độc Giác không chia xẻ với kẻ khác sự hiểu biết mà mình đã gia công tìm kiếm về 
những phương tiện để đạt tới Niết Bàn. Bậc Độc Giác tin rằng, những người khác, khi bị 
thực tế khắc nghiệt của những khổ đau trên trần thế thúc đẩy, cũng sẽ đi vào con đường 
thánh thiện, nhưng Duyên Giác không bận tâm tới việc dạy bảo hoặc giác ngộ chúng 
sanh. Các bậc nầy cho rằng sự giác ngộ là một thành tựu về phương diện cá nhân chứ 
không phải về phương diện xã hội hay vũ trụ —Pratyeka Buddhas (sk)—Who become 
fully enlightened by meditating on the principle of causality (the Buddhist enlightenment 
arises from pondering over the twelve nidanas). Unlike the Perfect Buddhas, however, 
they do not exert themselves to teach and help others. Pratyekabuddha does not share 
with others his hard-won knowledge of the means for the attainment of Nirvana. He 
believes that others too, driven by the stern reality of the miserles of life, may some day 
take to the holy path, but does not bother to teach or enlighten them. They consider 
enlightenmernt as an individual not a social or cosmic achievemernt. 

Bích Chi Ca La Phật hay Độc Giác Phật: Còn gọi là Bích Chi, Bích Chị Ca Phật, Duyên 
Giác, hay Độc Giác, là người tự tu tự giác ngộ và nhập Niết bàn trong thời không có bậc 
Chánh Đẳng Chánh giác, cũng giúp người giác ngộ, nhưng chỉ trong giới hạn nào mà 
thôi. Duyên Giác chẳng có khả năng nói rõ về chân lý cho người khác như Phật Toàn 


4) 


5) 


5052 


Giác —Those enlightened to conditlons—A person who realizes Nirvana by himself or 
herself at a time when there 1s no Samyaksambuddha In the world. He or she also renders 
services to others, but In a limited way. He or she 1s not capable of revealing the Truth to 
others as a Samyaksambuddha, a fully enlightened does. 

Độc Giác Phật hay Bát Lạt Ê Già Phật Đà: Người tự tu tự ngộ hay những người sống tu 
cách biệt khỏi nhân quần xã hội và tự đạt được giác ngộ, đối lại với nguyên tắc vị tha 
của Bồ Tát —Individual enlightenment—One who lives apart from others and attains 
enlightenment alone, or for himselfcontrast with the alturism of the bodhisattva principle. 
Duyên Giác là bậc Thánh Hiễn, trong thời Phật còn tại thế thì gọi là Duyên Giác, sau khi 
Phật nhập diệt thì các Ngài được gọi là Độc Giác. Danh từ Độc Giác không hạn chế 
trong Phật giáo, nhưng nó bao hàm những vị sống đời cách biệt, tự mình quán sát về ý 
nghĩa của cuộc đời, nhìn hoa rơi lá rụng mà giác ngộ. Các Ngài được gọi là Độc Giác vì 
các Ngài tự mình giác ngộ, các Ngài thích ngủ một mình trên đỉnh núi. Khi các Ngài 
ngắm nhìn cảnh mùa Xuân thì trăm hoa đua nở, Thu đến thì lá trở nên úa vàng héo 
rụng... các Ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc trên đời đều tự nhiên có sanh có diệt. 
Các Ngài lại quán sát chu kỳ mười hai nhân duyên hổ tương nối tiếp nhau như mười hai 
móc khoen của dây xích để thấy rõ nguyên nhân của sự sanh diệt nầy—Those who 
become enlightened when a Buddha 1s still in the world are called Those Enlightened to 
Conditions. Those who become enlightened when there 1s no Buddha in the world are 
called Solitarilly Enlightened Ones. The term Solitarly Enlightened Ones (Pratyeka- 
buddha) 1s not limited to the Buddhists, but 1s a general term for those who atfain 
enlightenmernt by living In 1solation (recluses), pondering alone over the meaning of life, 
observing the “flying flowers and falling leaves.” They are called Solitarily Enlightened 
Ones because they get enlightened by themselves. They like to sleep high on mountain 
peaks alone. Springtime”s flowers wither ¡in the fall. They observe “the blooming of 
hundreds of flowers In the springtime, and the falling of yellow leaves In the fall,” and 
awaken to how the myriad things naturally come Into being and then cease to be. They 
also contemplate the reasons of birth and death In the cycle of twelve Interconnecting 
links or the twelve links of conditioned co-production—See Chapter 37. 


(HH) Nghĩa của Duyên Giác— Meanings oƒ Partyeka-buddha: Phạn ngữ “Pratyeka-buddha” 


An» 


có nghĩa là “người giác ngộ đơn độc” hay “Độc giác Phật.” Đây là người đại giác (đơn 
độc), đi một mình vào đại giác rồi nhập Niết bàn một mình. Người ấy đạt được đại giác 
nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên bằng nơi tự thân (tự giác, không cần thầy, và đạt đến 
giác ngộ cho tự thân hơn là cho tha nhân). Nói tóm lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu 
giải thoát chỉ cho chính bản thân mình mà thôi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta 
nói Phật độc giác chỉ có trong thời điểm không có Phật. Độc giác Phật vượt trội một vị A 
La Hán về sự đạt thành thiển định và trí huệ, nhưng hãy còn kém xa các vị Phật. Độc 
giác đạo theo Đại Thừa là một trong ba đường giải thoát khả dĩ đã được Đức Phật giảng 
giải, cùng với hai đường khác là Thanh Văn và Bổ Tát đạo —A Sanskrit term for 
“Solitary realizer.” A Pratyeka Buddha 1s the solitary (awakened) sage of Indian life 
whose ideal was Incompatible with that of the Bodhisattva, In that he walked alone, and 
having attained his Enlightenmernt, passed Into Nirvana, Indifferent to the woes of men. 
He attains enliphtenment through the Insight of the twelve nidanas by himself 


5053 


(ndependently of a teacher and attainment of his enlightenment rather than that of 
others). In summary, Pratyeka-Buddha 1s one who lives in seclusion and obfains 
emancipation for himself only. In Nikaya Buddhism 1t 1s said that Pratyeka-buddhas can 
only exist during a time and place in which there 1s no Buddha. They are said to to be 
superior to Arhats In terms of meditative attainment and wisdom, but far Inferior to 
Buddhas. The path of the Pratyeka-buddha 1s said in Mahayana to be one of the three 
possible paths to salvation taught by the Buddha, along with the path of the Sound-hearer 
or Sravaka and that of the Bodhisattva. 


(HI)Duyên Giác— Pratyeka-buddha (skf): Nhân Duyên Giác: Bích Chị Phật—Độc Giác Phật 
hay Chi Phật địa. Duyên Giác Phật hay những chúng sanh thuộc hàng Bích Chi Phật, một 
trong 10 giai đoạn tiến đến Phật quả. Bích Chi Phật là những vị nhờ quán nhân duyên 
của vạn hữu mà giác ngộ. Vào mùa Xuân thấy hoa nở. Mùa Thu thấy lá vàng rơi, vân 
vân, họ tỉnh giác ra rằng mọi hiện tượng không thường hằng. Các vị nhận thấy rằng mọi 
sự mọi việc đều phải trải qua tiến trình sanh, trụ, dị, diệt. Bích Chi Phật là người thấu 
hiểu mười hai nhân duyên, và do đó đạt được trí huệ. Bậc nầy đã đạt được Bích Chi Địa. 
Đây là những bậc tu hành tìm cầu giác ngộ cho chính mình, được định nghĩa trong Kinh 
Pháp Hoa là những vị tinh chuyên hành trì, thích nơi vắng vẻ yên tĩnh, tu hành viên mãn 
mà không có thầy bạn dạy bảo, một mình tự nhiên giác ngộ, chứ không cứu độ tha nhân 
như mục đích của các vị Bồ Tát (quán sát hoa bay lá rụng và 12 nhân duyên mà đạt đến 
giác ngộ). Các nhà Thiên Thai thì cho rằng “Chi Phật” hay “Độc Giác” là loại ngộ đạo 
khi đời không có Phật, tự mình giác ngộ, không nhờ thầy bạn, và cũng không cứu độ ai— 
Those of the Pratyekabuddha order or realizer of conditions. This 1s one of the ten stages 
toward the Buddhahood. Pratyekabuddhas are those who are enlightened to conditions. In 
the spring, they watch the white blossoms open. In the autumn, they see the yellow 
leaves fall, etc., they awake to the knowledge that all phenomena are not existent 
permanently. They see that everything must follow the same process: birth, formation, 
decay, and death. Pratyeka-buddha who understands the twelve nidanas, or chain of 
causation, and so atfains to complete wisdom. His stage of attainment 1s Pratyeka-buddha 
stage. One who seeks enlightenment for himself, defined in the Lotus sutra as a believer 
who 1s diligent and zealous in seeking wisdom, loves loneliness and seclusion, and 
understands deeply the nidanas. It 1s a stage above Sravaka and is known as the middle 
vehicle. Tien-I”ai distinguishes as an ascetic In a period without a Buddha, as a 
pratyeka-buddha. He attains his enlightenment alone, independently, of a teacher, and 
with the obJect of attaining nirvana and his own salvation rather than that of others, as 1s 
the obJect of a Bodhisattva—See Thập Nhị Nhân Duyên in Chapter 37 and Thập Địa 
(Ten grounds) in Chapter 174. 


(IV) Duyên Giác Thừa— The middle conveyance: 

1) Giai đoạn của trung thừa được biểu thị là Duyên Giác, là bậc giác nhờ quán sát pháp 
nhân duyên. Duyên Giác Thừa được coi như sự tiến bộ cao trong phái Tiểu Thừa, nhưng 
vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vị tha của Bồ Tát trong Đại Thừa —The “middle 
conveyance” period, characterized as that of the pratyeka-buddha, who 1s enlightened by 


2) 
8) 
b) 
c) 


+ 


5054 


the twelve nidanas. It 1s consider as an advance on the Hinayana, but not yet the standard 
of the altruistic bodhisatva-vehicle or the Mahayana. 

Một trong ba thừa trong Phật Giáo——One of the three vehicles in Buddhism: 

Thanh Văn Thừa: Sravaka-Vehicle. 

Duyên Giác Thừa: Pratyeka-buddha-Vehicle. 

Bồ Tát Thừa: Bodhisattva-Vehicle. 

See Ngũ Thừa (Five vehicles) in Chapter 153. 


(V) Những đặc tính của Duyên Giác— Characteristcs 0a Partyeka-buddha: 


Ù 


2) 


3) 


Đây là những vị Phật Độc Giác——Individually Iluminated Buddhas: Những vị Phật đắc 
quả vô thượng Bồ Đề bằng cách thiển định pháp nhơn duyên. Tuy nhiên, không giống 
với Phật Thích Ca, những vị nầy không dạy người khác—These Buddhas become fully 
enlightened by meditating the principle of causality. Unlike the perfect Buddha; however, 
they do not exert themselves to teach others. 

Những vị Phật đã chứng ngộ Tam Miệu Tam Bồ Để —Enlightened Buddhas who realize 
Samyaksambuddha: Người chứng ngộ Niết bàn một mình trong thời không có Phật tại 
thế. Những vị nầy cũng cứu độ người khác, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ hạn hẹp. 
Những vị nầy không có khả năng truyền đạt chơn lý như vị Phật đã chứng ngộ Tam Miệu 
Tam Bồ Để—A person who realizes Nirvana alone by himself at a time when there is no 
Samyaksambuddha In the world. He or she also renders services to others, but in a limited 
way. He or she 1s not capable of revealing the Truth to others as a Samyaksambuddha, a 
fully enlightened Buddha does. 

Người đạt được giác ngộ qua tu tập pháp nhân duyên—A person who enlightens through 
cultivating on the Twelve links of Independent Origination: Người đạt được giác ngộ qua 
tu tập pháp nhân duyên. VỊ này còn được gọi là Độc Giác Phật hay vị Phật có sự giác 
ngộ cá nhân cho riêng mình. Trong thời không có Phật, người tự quán sát mười hai nhân 
duyên mà tu hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy nhiên chỉ giải thoát và giác ngộ 
cho cá nhân mình mà thôi (Lân Giác Dụ là những người tu tập một mình; Bộ Hành Dụ là 
những người tu hành cùng với thiện tri thức)—A person who enliphtens through 
cultivating on the reasoning of the riddle of life, especially as defined ¡in the twelve 
nidanas. This person 1s also called Solitary Enlightened One or Individual Enlightenment. 
Who are enlightened in the twelve nidanas (Thập nhị nhân duyên); however, the 
objective 1s personal salvation or own enlightenmernt. 


(VDSự khác biệt giữa Bích Chỉ Phật và Bồ Tát—Dijfferences between Pratyeka-buddhas 


and Bodhisaftfxras: Chư Phật Bích Chi tự mình giác ngộ, tự mình đạt được trí tuệ toàn hảo 
và tối thượng, nhưng các bậc này nhập diệt mà không tuyên bố thông điệp giải thoát cho 
thế gian. Việc này hoàn toàn khác hẳn với lý tưởng Bồ Tát. Tuy nhiên, phàm nhân phải 
luôn nhớ rằng chư Phật Bích Chi đã nỗ lực biết bao nhiêu mới thành Phật trong hoàn 
cảnh của các ngài. Vì vậy các ngài cũng thật xứng đáng cho chúng ta kính lễ và chiêm 
ngưỡng—Pratyeka-buddhas enlightened by themselves. They have attained to supreme 
and perfect Insight, but they enter Nirvana without proclaiming the truth to the world. 
This 1s totally different from the Bodhisattva”s ideal. However, ordinary people should 


5055 


always remember that how much efforts Pratyeka-buddhas did in their situation. So they 
deserve our admiration and respect—See Bồ Tát (Bodhisattvas) in Chapter 172. 


(VII)Thiền Cảnh của Nhị Thừa Duyên Giác—Solitary Enlightened One object in 
medifation: Thập cảnh thiền định của Duyên Giác Thừa—Ten stages or objects in 
meditation. 

1) Phiển não cảnh: Life 's distress and delusion. 

2) Bịnh hoạn cảnh: Sickness (cause and cure). 

3) Nghiệp tuớng cảnh: Karmic influences. 

4) Ma cảnh: Mara affairs (how to overthrow their rules). 

5) Thiển định cảnh: The condition of meditation and concentration. 

6) Chư kiến cảnh: Various views and doubts that arise. 

7)_ Ngã mạn cảnh: Pride in progress and the delusion that one has attained nirvana. 

8) Nhị thừa cảnh: Temptation to be content with the lower nirvana. 

9) Bồ Tát cảnh: Bodhisattvahood. 

10) Phật cảnh: Buddhahood. 


(VIH)Bích Chỉ Phật địa— Pratyekabuddhahood: See Thập Địa (Ten grounds ]l) in Chapter 
174. 


(IX)Duyên Giác Tính— Pratyeka-buddhas for Pratyeka-buddhahood: Duyên Giác Tính—Có 
chủng tử vô lậu sanh ra Bích Chi Phật, dứt đoạn luân hồi sanh tử, nhưng chưa có thể đạt 
đến quả vị Phật—Who are able to attain to non-return to mortality, but are unable to 
reach Buddhahood—See Ngũ Tính (D in Chapter 92. 





(X) Nhút thiết trí— Pratyeka-buddha knowledge: Trí của hàng Thanh Văn và Duyên Giác, 
cho rằng chư pháp là không thật—Sravaka (thanh văn) and Pratyeka-buddha (Duyên 
giác) knowledge that all the dharma or laws are void and unreal—See Tam Trí in 
Chapter 108 (€) (II). 


Phật Ngôn: 


Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều 
an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-âm—Oh! Happily do we live without any 
hindrances. We shall always live In peace and Joy as the gods of the Radiant Realm (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 200). 


Ai đã từng nếm được mùi độc cư, ai đã từng nếm được mùi tịch tịnh, người ấy càng ưa nếm 
pháp vị để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi —He who has tasted the flavour of seclusion and 
tranquility, wIll prefer to the taste of the Joy of the Dharma, and to be free from fear and sin 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 205). 


5056 


Gặp được bậc Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu sĩ 
nên người kia thường hoan hỷ——To meet the sage is good, to live with them ¡is ever happy. lf 
a man has not ever seen the foolish, he may ever be happy (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 206). 


Đúng như vậy, người hiển trí, người đa văn, người nhẫn nhục, người trì giới chân thành và 
các bậc Thánh giả là chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người. Được đi theo những bậc thiện 
nhân hiền huệ ấy, khác nào mặt trăng đi theo đường tịnh đạo——Therefore, one should be with 
the wise, the learned, the enduring, the dutiful and the noble. To be with a man of such virtue 
and ¡ntellect as the moon follows the starry path (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
208). 


Ngươi nay đã giống ngọn lá héo khô; Diêm ma sứ giả (tử thần) ở sát bên mình. Ngươi đang 
đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ đồ ngươi thiếu hẳn tư lương—You are like a withered 
leaf now. The messenger of death 1s waliting for you. You are standing at the threshold of 
your departure, but you have no provision for your Journey (Kính Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 235). 


Ngươi hãy tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tính cần làm kẻ khôn ngoan, gột 
sạch bao nhiêu phiển não trần cấu, để bước lên Thánh cảnh hàng chư thiên——Make yourself 
an Island. Be wise to strive quickly! When you cleanse your impurities, you wIÏl enter into the 
heavenly world of the Ariyas (gods) (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 236). 


Sự lỗ mãng đâu phải hạnh của người phụng thờ Chánh pháp; vậy các ngươi cần biện biệt cho 
rõ đâu chánh và đâu tà—Violence 1s not dharma; he who uses If 1s not righteous. A wise man 
should distinguish both right and wrong (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 256). 


Không khi nào lỗ mãng, đúng phép và công bình mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ hộ trì 
Chánh pháp nên gọi là người an trụ Chánh pháp—Non-violence 1s Dharma; he who uses If 1S 
riphteous. An Intelligent person who 1s a guardian of the law, 1s called one who abides by the 
law (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 257). 


Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người có trí, nhưng an tịnh không cừu oán, không sợ hãi 
mới là người có trí—A man 1s not called a learned man because he talks much. He who 1s 
peaceful, without hatred and fearless, 1s called learned and wise (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 258). 


Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người hộ trì Chánh pháp, nhưng tuy ít học mà do thân 
thực thấy Chánh pháp, không buông lung, mới là người hộ trì Chánh pháp —A man ¡s not 
called a guardian of the Dharma because he talks much. He who hears little and sees Dharma 
mertally, acts the Dharma well, and does not neglect the Dharma, 1s Indeed, a follower in 
the Dharma (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 259). 


2 


- 


Äử 
6 C^. 


^~ “ 
cu 


5057 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-TWO 


A La Hán và Bồ Tát 
Bồ Tát và Nhị Thừa 
Arhats and Bodhisatfvas 
Bodhisaftvas and the Two Vehicles 


(A)A La Hán—Arhats: See Chapter 156 


(B) Bồ Tát— Bodhisattva (skt) 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Bồ Tát— Overview and Menaings oƒ Bodhisattva 
(I_ Nghĩa của Bồ Tát— The meanings oƒ BodhisattIva. 

(H) Ma ha Tát-đỏa— Mahasattva (skt). 

(HI)Những nghĩa khác của Bồ Tát— Other meanings oƒ Bodhisattva. 


(B-2) Đặc tính của Bồ Tát— Characteristics 0ƒ Bodhisattva 
(I_ Đặc tính cơ bản của chư Bồ Tát— Basic characteristics oƒ Bodhisattva. 
(IH) Những đặc tính khác của chư Bồ Tát— Other characteristics oƒ BodhisatIvas. 


(B-3) Nguồn gốc của Lý Tưởng Bồ Tát— The origination oƒ the Bodhisattva Ideal 
(I) Tổng quan về Lý Tưởng Bồ Tát—An overview oƒ Bodhisattva Ideal. 


(IH) Lý Tưởng Bồ Tát trong ngôn ngữ Tây Tạng— Bodhisattva Ideal in Tibetan Language. 
(HI)Lý tưởng Bồ Tát theo Phật giáo Đại Thừa— Bodhisattva Ideal in Mahayana Buddhism. 
(IV)Một vị Bồ Tát là một tổng hợp của hai lực mâu thuẫn là trí tuệ và từ b—A Bodhisattva is 


a being compounded oƒ the two confradictory ƒorces of wisdom and compassion. 


(V) Có phải lý tưởng của Bồ Tát do áp lực của xã hội?— Was the ideal oƒ the BodhisatIva due 


fo Social pressure ? 


(B-4) Bồ Tát là Ai?— Who is a Bodhisattva? 


(B-5) Bồ Tát có thể được xem như chư Thiên hay không?—Should Bodhisattras be 


considered as heavenly gods?2 


(B-6) Khái niệm Bồ Tát trong Phật giáo Nguyên Thủy— Bodhisatta in the concept 0ƒ 


Theravada Buddhism— See Chapter 156. 


(B-7) Những đại Bồ Tát nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa— Some ƒamous Bodhisatteas in 


Mahayana Buddhism 
(I_ Những vị Bồ Tát trong lịch sử Phật giáo— BodhisatIvas in Buddhist History. 


5058 


(H) Những vị Bồ Tát trong giáo thuyết Phật giáo— BodhisatIAvas in Buddhist Theories. 
(B-8) Thân Khẩu Ý của chư Bồ Tát— Bodhisattvas° actions oƒ body, speech and mind 


(B-9) Ngũ Phật sinh ngũ Bồ Tát, Ngũ Kừn Cang, Ngũ Phẩn Nộ— FỰ[fteen Bodhisattras who 
represent the Buddha?s dharmakaya, wisdom, and angry 

(L Trong nhóm Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba hình thức— Vairocana (Đại Nhật Như Lai) 
appears in the three ƒorms. 

(H) Trong nhóm A Súc Bệ Phật dưới ba hình thức—ln the group oƒ Aksobhya appears in the 
three ƒorms. 

(IH)Trong nhóm Nam Phật (Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thúc—lIn the group 0ƒ 
Ratnasambhava`s three ƒorms. 

(IV)Trong nhóm Phật A Di Đà —In the group oƒ Amitabha Buddha. 

(V) Trong nhóm Bất Không Phật gồm ba thứ— In the group oƒ Amoghasiddhi`s three forms. 


(B-10) Xuất gia Bồ Tát— Monastic Bodhisaftras 

(I_ Những ai là các vị Bồ Tát xuất gia?—Who are monastic Bodhisaftvas? 

(H) Phân loại Bồ Tát xuất gia— Categories oƒ monastic BodhisafIvas. 

(A) Bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn. 

(B) Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát— 
BodhisatIvas who have not aftained the Tolerance oƒ Non-Birth, as well as ordinary people 
who have just developed the Bodhi Mind. 

(II)Bốn Đức Vô Úy của chư Bô Tát Xuất Gia— Bodhisatya-fearlessnesses. 

(IV)Năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát quả— Five advantages for those who 
aftain the Bodhisafttvahood. 


(B-11) Bồ Tát Độ Thoát Chúng Sanh— Bodhisattra?s salvation 0ƒ sentient beings 


(B-12) Bồ Tát Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng— 
Bodhisaftvas save dÏl senfient beings without any mentfal tmage 0ƒ sentienf beings 


(B-13) Các vị Bồ Tát trong Kinh Điển Phật Giáo— Bodhisattvas in Buddhist History 

(B-13-A) Bốn vị Bồ Tát lớn trong Kinh Pháp Hoa— Four Great Bodhisattvas oƒ Lotus Sutra 

(B-13-B) Chư Bồ Tát trong Kim Cang Giới— Bodhisattvas in the Diamond Realins 

(I) Tứ Chúng Bồ Tát— Four BodhisatIvas in the Vajradhatu. 

(IH) Ngũ Chúng Bồ Tát— Five Bodhisattvas in the Diamond Realms. 

(B-13-C) Ngũ Phật Đảnh Tôn— Five Bodhisattvas 0ƒ five ƒorms 0ƒ wisdom 

(B-13-D) Bát Đại Minh Vương— Eight diamond-kings 

(B-13-E) Nhị Thập Ngũ Bồ Tát— Twenty five Bodhisattras 

(B-13-F) Chư Bồ Tát đồng tu với Phật Tỳ Lô Giá Na— Bodhisattvas who had cultivated with 
Vatrocana 

(B-13-G) Bồ Tát câu hội tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên—Bodhisatbas gathered in the Jjefa 
Grove 


5059 


(B-14) Bồ Tát và Phàm Phu— Bodhisattvas and Ordinary People 

(I_ Bồ Tát và Phàm Nhân— Bodhisattvas and Ordinary People. 

(IH) Bô Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quä— Bodhisattva ƒears oƒ causes, ordinarypeople ƒear 
Of resulis. 


(B-15) Bồ Tát Đạo— Bodhisattxa Path 
(I)_ Tổng quan về Bồ Tát Đạo—An overview oƒ Bodhisattva Path. 
(H) Mười Đạo Của Chư Bồ Tát— Ten kinds oƒ path oƒ Great Enlightening Beings. 


(B-16) Bồ Tát Giới— Bodhisattva Precepts— Bodhisattva-sila (skt) 

(I)_ Tổng quan về Bồ Tát Giới—An overview oƒ BodhisatIva Precepts. 

(H) Giới Khinh của Bồ Tát— Bodhisattvas" Minor Precepts: Bốn mươi tám giới khinh—See 
Chapter 36. 

(IHI)Giới Trọng của Bồ Tát— Major BodhisatIva Precepts. 

(B-17) Trì Thế Bồ Tát— Bodhisattva Ruler oƒ the World 

(C) Hạnh của chư Bồ Tát— Practices oƒ Bodhisattras 

(D) Nguyện của chư Bồ Tát— Vows oƒ Bodhisattvas 

(I) Tổng quan về Bồ Tát Nguyện— An overview oƒ Vows oƒ Bodhisattvas. 

(H) Chỉ tiết về Bồ Tát Nguyện— Details oƒ Vows oƒ Bodhisattvas: 

(HI)Phân Loại Bồ Tát Nguyện— Categories oƒ Bodhisattva-Vows: See Chapters 29 and 182. 

(E) Lực của chư Bồ Tát— Powers 0ƒ Bodhisattras 

(I)_ Tổng quan về “Lực”—An overview oƒ “Power”. 

(H) Thập Lực Bô Tát— Ten Powers o‡a Bodhisattya. 

(F) Bồ Tát Địa— Bodhisattva?s grounds— Dasabhumi (skt)— See Chapter 174. 

(G) Y Chỉ của Bồ Tát— Basis oƒ Bodhisattvas 

(H) Cha Mẹ Và Quyến Thuộc của Bồ Tát--Parents and Relatives 0ƒ a Bodhisattvya 

(D Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát— Six Stages 0ƒ Bodhisattva Developments 


(J) Thập Hiệu Bồ Tát— Bodhisattras? Ten Appelations 


(K) Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ quest for truth ogƒ Great 
Enhightening Beings 


(L) Đức Phật dạy về Bồ Tát trong Kinh Duy Ma Cật—The Buddha's Teachings oƒ 
Bodhisattvas im the Vừnalakirti Sutra 


5060 


(ID Nghĩa của Bồ Tát— The meanings 9ƒ Bodhisafra: Bồ Đề Tát Đỏa—Bodhisattva 


Ù 


5061 


(A) A La Hán 
Arhats 
See Chapter 156 


(B) Bồ Tát 
Bodhisaftvea (skt) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Bồ Tát 
Overview and Menaings 0ƒ Bodhisattra 


A 
being of enlightenment—One who has Bodhi or perfect wisdom as his essence—Bồ Tát, 
một chúng sanh giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác một khi cứu độ hết thảy chúng 
sanh—One whose beings or essence 1s bodhi whose wisdom 1s resulting from direct 
perception of Truth with the compassion awakened thereby. Enlightened being who 1s on 
the path to awakening, who vows to forego complete enlightenment until he or she helps 
other beings attain enlightenment. 

Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu tình giác,” hay “một chúng sanh giác ngộ,” hay “một 
chúng sanh mà bản chất là trí tuệ” hay “một chúng sanh khao khát giác ngộ.” Như vậy, 
Bồ Tát được xem như là một con người cũng với nghiệp của chính mình ở cõi đời này 
như những người khác, nhưng vị Bồ Tát bằng chính sự nỗ lực của mình, không phụ thuộc 
vào những yếu tố bên ngoài, tu tập theo phương pháp cụ thể và thực tế để vượt qua 
những xung đột bên trong chính mình bao gồm những nghiệp xấu và những khổ đau, cũng 
như những khủng hoảng bên ngoài như môi trường, tai họa... để có thể thay đổi trạng thái 
mất thăng bằng và để tất cả cùng sống với nhau trong một thế giới bình an, thịnh vượng 
và hạnh phúc. Đây là lý tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Bắt đầu cuộc hành hoạt của một 
vị Bồ Tát được đánh dấu bằng “phát tâm giác ngộ” hay “Bồ Để Tâm,” trong đó Bồ Tát 
nguyện thành Phật để làm lợi lạc chúng sanh. Trong kinh văn Đại Thừa, việc này thường 
theo sau một nghi lễ công khai nguyện đạt thành Phật quả để làm lợi lạc chúng sanh. Có 
nghĩa là: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Đây là một trong những đại nguyện 
của một vị Bồ Tát. Sau đó thì vị Bồ Tát theo đuổi mục tiêu Phật quả bằng cách tiến tu từ 
từ Lục Ba La Mật hay Thập Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, 
vân vân (see Lục Độ Ba La Mật and Thập Độ Ba La Mật). Hai phẩm chất chính trong đó 
vị Bồ Tát tu tập là từ bi và trí tuệ, và khi mà các Ba La Mật đã được tu tập kiện toàn, và 
từ bi cũng như trí tuệ đã được phát triển đến mức độ cao nhất, thì vị Bồ Tát trở thành một 
vị Phật. Bồ Tát đạo thường được chia làm 10 giai đoạn. Tuy nhiên từ Bồ Tát chỉ hạn hẹp 
trong Phật giáo Đại Thừa. Theo truyền thống Theravada, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
được coi như một vị Bồ Tát (Đại Sĩ) trong những tiền kiếp trong Kinh Bổn Sanh, trong 
suốt những tiền kiếp đó, người ta nói Ngài đã từ từ kiện toàn phẩm chất của một vị Phật. 
Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, khái niệm Bồ Tát là một sự chối bỏ rõ ràng lý 





2) 


3) 


5062 


tưởng A La Hán của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong Đại Thừa A La Hán được xem như 
là hạn hẹp và ích kỷ, chỉ lo cho cho cá nhân giải thoát, ngược lại với một vị Bồ Tát, 
người làm việc cật lực vì chúng sanh mọi loà—A Sanskrit term which means 
“Awakening being” or a “being of enliphtenment,” or “one whose essence 1s wisdom,” or 
“a being who aspires for enlightenmetrt.” 'This 1s the Ideal of Mahayana Buddhism. The 
beginning of the bodhisattva's career Is marked by the dawning of the “mind of 
awakening” (Bodhi-citta), which 1s the resolve to become a Buddha in order to benefit 
others. So, Bodhisattva 1s considered as a human being with his own karmas at hIs very 
birth as all other creatures, but he can be able to get rid of all his inner conflicts, including 
bad karmas and sufferings, and external crises, including environments, calamities and 
other dilema, can change this unfortunate situation and can make a peaceful, prosperous 
and happy world for all to live in together by using his effort and determination In 
culfivating a realisic and practical way without depending on external powers. In 
Mahayana literature, this 1s commonly followed by a public ceremony of a vow fo attain 
Buddhahood (Pranidhana) in order to benefit other sentient beings. That 1s to say: “Above 
to seek bodhi, below to save (transform) beings.” This 1s one of the great vows Of a 
Bodhisattva. After that point the bodhisattva pursues the goal of Buddhahood by 
progressively cultivating the six, sometimes ten, “perfections” (Paramita): øenerOSIty, 
ethics, patlence, effort, concentration, and wisdom. The two primary qualities in which 
the Bodhisattva trains are compassion and wisdom, and when the perfections are fully 
cultivated and compassion and wisdom developed to their highest level, the Bodhisattva 
becomes a Buddha. The Bodhisattva path 1s commonly divided into ten levels (BhumI]). 
The term Bodhisattva 1s not, however, confined solely to Mahayana Buddhism: In 
Theravada, Sakyamuni Buddha 1s referred to as “Bodhisatta” (Bodhisattva) In the past 
lives described ¡in the Jatakas, during which he 1s said to have gradually perfected the 
good qualities of a Buddha. In the Mahayana sense, however, the Bodhisattva concept 1s 
an explicit reJection of Nikaya Buddhism's ideal religious paradigm, the Arhat. In 
Mahayana the Arhat 1s characterized as limited and selfish, concerned only with personal 
salvation, In contrast to the Bodhisattva, who works very hard for all sentient beIngs—— 
See Thập Địa (Ten grounds) in Chapter 174. 

Như vậy từ “Bồ Tát” nói chung, có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, chúng sanh hướng 
đến giác ngộ hoàn toàn hay Phật quả. Theo Trường Bộ Kinh, nghĩa đen của “Bồ Tát” là 
người có trí, hoặc người quyết định hay nắm giữ con đường đi đến giác ngộ—So the 
term”Bodhisattva” in general, means a “Bodhi being”. lt denotes a being who 1s destined 
to obtain fullest Enlightenment or Buddhahood. According to the Digha Nikaya, literally, 
a “Bodhisattva” means one who 1s an Intellectual, or one who 1s resolved or maintained 
only to the paths that lead to enlightenment. 

Khái Niệm Bồ Tát trong kinh điển Pali—The concept of Bodhisattva in Pali Nikaya: Vài 
thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, Bồ Tát là một trong những tư tưởng quan trọng nhất 
của Phật tử Đại Thừa. Tuy nhiên, khái niệm Bổ Tát không phải là sở hữu của riêng 
trường phái Đại Thừa. Từ “Bồ Tát” đã được nói đến trong kinh điển Pali và xuất phát từ 
Phật giáo Nguyên Thủy, được dùng riêng để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi 
Ngài giác ngộ. Theo trường phái Thượng Tọa Bộ, Bồ Tát được định nghĩa như là một 
người chắc chắn sẽ thành Phật. Vị ấy là bậc sáng suốt được người trí bảo vệ và ủng hộ— 


4 


5) 


5063 


Several centuries after the Buddha's parinrvana, Bodhisattva 1s one of the most 
Important Ideas of Mahayana Buddhists. However, the concept was not a sole creafion of 
the Mahayana. The term “Bodhisattva” had been mentioned ¡n the Pali Canon and 1t 
stems from the original Pali Buddhism which 1s used more or less exclusively to designate 
Sakyamuni Buddha prlor to His Enliphtenment. According to Sarvastvada school, 
“Bodhisattva” 1s defined as a person who Is certain to become a Buddha. He 1s a person 
who 1s born of wisdom and protected and served by the wise. 

Theo Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, không có nghĩa nào thật cho từ Bồ Tát, bởi vì 
Bồ Tát tu tập không chấp thủ đối với tất cả các pháp. Vì Bồ Tát là bậc đã thức tỉnh 
không còn tham đắm, đã hiểu tất cả các pháp và giác ngộ là mục đích của Bồ Tát— 
According to the Astasahasrika Prajnaparamita, nothing real 1s meant by the word 
“Bodhisattva,” because a Bodhisattva trains himse]f in non-attachment to all đharmas. For 
the Bodhisattva, the great being awakes in non-attachment to full enlightenment in the 
sense that he understands all the dharmas, because he has enlightenment as his aim, an 
enlightened being. 

Nói tóm lại, Bổ Tát là một bậc giác giả trong hàng các chúng sanh. Vị ấy thường lập 
nguyện đem sự giác ngộ và trí tuệ mà mình đã mở bày ra nhằm giác ngộ tất cả các 
chúng sanh khác. Công việc của một vị Bồ Tát không dễ chút nào cả. Tuy không hy hữu 
như một vị Phật, nhưng cũng thật khó để có một vị Bồ Tát thị hiện và cũng thật khó cho 
phàm phu (người thường) gặp được một vị Bồ Tát thật—In short, a Bodhisattva ¡s an 
enlightener of sentlent beings. He usually vows to take the enlightenment that he has 
been certified as having attained and the wisdom that he has uncovered to enlighten all 
other sentient beings. A Bodhisattvaˆs Job 1s not easy at all. Though his appearance 1s not 
rare as that of a Buddha, but 1t is extremely difficult for a Bodhisattva to appear, and It 1s 
also extremely difficult for ordinary people to encounter a real Bodhisattva. 


(I Ma ha Tát-đỏa— Mahasaffvea (skf): Đại s—Ma Ha Tát—A Buddhist practitioner—A 


Ù 


øreat being—A noble—A leader of men——A Sravaka—A Bodhisattva—A Buddha. 

“Maha' nghĩa là “lớn và “sattva` nghĩa là “chúng sanh hoặc “can đảm'. Ngài Long Thọ 
đã đưa ra một số nguyên nhân vì sao Bồ Tát được gọi là 'Mahasattva.` Bởi vì đại Bồ Tát 
đã đạt được phạm hạnh cao cả, thượng thủ giữa những Bồ Tát đức hạnh khác. Các đại Bồ 
Tát rất hoan hỷ, từ bi giúp đỡ vô số chúng sanh một cách tích cực không mồi mệt. Người 
Tây Tạng dịch 'Mahasattvas` như là những “vị anh hùng với tinh thần vĩ đại và những 
nguyện vọng của đại Bồ Tát thật sự là tối thượng cao cả, hy sinh vì việc lớn. Các đại Bồ 
Tát đi hoằng pháp ở mọi nơi, phụng sự chúng sanh như cúng dường chư Phật và biến Ta 
bà thành cảnh Tịnh độ. Các đại Bồ Tát luôn thực hành tất cả những lời dạy của chư Phật, 
quán chiếu tất cả cảnh giới Tịnh độ, để hội tụ quần chúng ở mọi nơi về với Đức Phật 
bằng cách cảm hóa tư tưởng chúng sanh, loại bỏ phiền não và phát khởi những tiềm năng 
giải thoát của họ. Nói cách khác, Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, phẩm hạnh và công đức hơn 
một Bồ Tát bình thường. Ma Ha Tát là những vị có thể chuyển hóa tất cả nghiệp xấu và 
khổ đau của chính mình và sẽ chỉ ra con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh bằng 
lòng từ bi hỷ xả vô lượng—“Maha” means “great` and “sattva` means either “being” or 
“courage'. Nagarjuna gIves a number of reasons why Bodhisattvas are called “great 
beings". It 1s because they achieve a great work, stand at the head of a great many beings, 


2) 


3) 


4) 


5064 


activate great friendliness and great compassion, save a great number of beings. The 
Tibetans translate Mahasattvas as “great spIritual hero” and their aspirations are truly on a 
heroic scale. They desire to discipline all beings everywhere, to serve and honor all the 
Buddhas everywhere. They want to retain firmly ¡In their minds all the teachings of the 
Buddhas, to have a detailed knowledge of all the Buddha-fields to comprehend all the 
assemblies which anywhere gather around a Buddha, to plunge Into the thoughts of all 
beings, to remove their defilements and to fathom their potentialities. In other words, 
Mahasattva 1s like Bodhisattva who wIll be able to eliminate all his bad karmas and 
sufferings and wIll show the emancipation way to all beings with all skils by his 
CompassIon. 

Một chúng sanh vĩ đại: Một con người cao thượng hay một người dẫn dắt chúng sanh loài 
người. Tiếng gọi chung cho chư Thanh Văn, Bồ Tát hay Phật—Một bậc tự lợi lợi tha. Đại 
hữu tình, toàn thiện hơn bất cứ loài hữu tình nào ngoại trừ Đức Phật. Ma ha tát là vị có 
tâm đại bi và đại năng lực, người đem đến sự cứu độ cho tất cả chúng sanh —One who 
benefis himself to help others. À great creature, having a great or noble essence, or 
being. Mahasattva 1s a perfect bodhisattva, greater than any other being except a Buddha. 
Also great being 1s one with great compassion and energy, who brings salvation to all 
living beiIngs. 

Trong phần bắt đầu của Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đã giải 
thích về ý nghĩa của 'Ma Ha Tát khi ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật về điều nầy. Đức Phật 
trả lời rằng một Bồ Tát được gọi là Ma Ha Tát trong ý nghĩa bởi vị Bồ Tát ấy đã ban 
pháp thoại để chuyển hóa các chấp thủ, những quan điểm chấp thủ sai lầm như ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả, hiện hữu, không hiện hữu, đoạn diệt, thường hằng, vân vân— 
In the beginning of the Astasahasrika PraJna paramrta, the Buddha explained the meaning 
of “Mahasattva` (great being) when Subhuti asked about it. The Buddha says that a 
Bodhisattva 1s called “ a great being" In the sense that he wIll demonstrate Dharma so that 
the great errors should be forsaken, such erronous views as the assumption of a self, a 
being, a living soul, a person, of becoming, of not becoming, of annihilation, of eternty, 
of individuality, etc. 

Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ma Ha Tát có phẩm hạnh tốt và tu tập các Ba la mật 
như Bổ Tát và trồng căn lành nơi hàng trăm ngàn chư Phật —According to the 
Saddharmapundarika Sutra, Mahasattvas have good qualiies and method of practice 
paramita and under many hundred thousands of Buddhas had planted the roots of 
øoodness. 


(HI)Những nghĩa khác của Bồ Tát— Other meanings oƒ Bodhisattva: 


Ù 


2) 


Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là con đường hành đạo của chư Phật, chữ 
sattva là bản chất của thiện pháp. Bồ Tát là vị có tâm cứu giúp tất cả chúng sanh vượt 
qua dòng sông sanh diệt—According to the MahapraJnaparamita sastra, Bodhi means the 
way of all the Buddhas, and Sattva means the essence and character of the good dharma. 
Bodhisattvas are those who always have the mind to help every being to cross the stream 
of birth and death. 

Đại Đạo Tâm Chúng Sanh (dịch theo cũ): All beings with mind for the truth. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


5065 


Nhất Lai Bồ Tát: Bồ Tát chỉ còn tái sanh một lần nữa, người đã thực chứng Tứ Thánh Đế 
và đã diệt trừ đa phần nhiễm trược. Người nầy chỉ còn trở lại trần thế một lần nữa trước 
kh thực chứng A La Hán—One-Life Bodhisatva—Once-Returner—One-life 
Bodhisattva—Who 1s one lifetime away from Buddhahood—The best known example 1s 
the Bodhisattva Maitrya—An enlightened beIng in the second stage towards Arhatship, 
who has realized the Four Noble Truths and has eradicated a great portion of defilements. 
He will return to the human world for only one more rebirth before he reaches full 
realization of Arhatship. 

Đại Giác Hữu Tình (dịch theo mới). Bồ Tát là bậc tầm cầu sự giác ngộ tối thượng, không 
phải chỉ cho chính mình mà cho tất cả chúng sanh: Conscious beings of or for the great 
Iintelligence, or enlipghtenment. The Bodhisattva seeks supreme enlightenment not for 
himself alone but for all sentient beings. 

Người tu theo Đại Thừa, xuất gia hay tại gia, thượng cầu đại giác, hạ hóa chúng sanh (tự 
giác, giác tha): A Mahayanist, whether monk or layman, above 1s to seek Buddhahood, 
below 1s to save sentient beings (he seeks enlightenment to enlighten others). 

Chúng sanh tu hành và xem lục độ Ba La Mật như là phương cách cứu độ và giác ngộ. 
Mục đích của Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Bốn bản chất vô lượng của Bồ Tát là Từ vô 
lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng và Xả vô lượng. Một người, hoặc Tăng Ni, hay Phật tử 
tại gia đạt quả vị Niết bàn trong cương vị một Thanh văn, hay Duyên giác, nhưng vì lòng 
đại bi thương xót chúng sanh, nên không vào Niết bàn mà tiếp tục đi trong Ta Bà để cứu 
độ chúng sanh. Trong lòng của Bồ Tát luôn có Bồ Để Tâm và nguyện lực. Bồ Đề tâm 
bao gồm trí tuệ siêu việt là lòng đại bi. Nguyện lực là sự quyết tâm kiên định để cứu 
thoát tất cả chúng sanh—Bodhisattva—Who makes the six paramitas (lục độ) their field 
Of sacrificial saving work and of enlightenment. The obJective 1s salvation of all beings— 
Four infinite characteristics of a bodhisattva are kindness (từ), pity (bi), joy (hỷ), self- 
sacrifice (xả)—A person, either a monk, a nun, a layman or a laywoman, who ¡is in a 
position to attain Nirvana as a Sravaka or a Pratyekabuddha, but out of great compassion 
for the world, he or she renounces It and goes on suffering In samsara for the sake of 
others. He or she perfects himself or herself during an incalculable period of time and 
finally realizes and becomes a Samyaksambuddha, a fully enlightened Buddha. He or she 
discovers the Truth and declares it to the world. His or her capacIty for service to others 1s 
unlimited. Bodhisattva has in him Bodhicitta and the inflexible resolve. There are two 
aspects of Bodhicitta: Transcendental wisdom (Prajna) and universal love (Karuna). The 
inflexible resolve means the resolve to save all sentient beings—See Bodhisattva 
(Chapter 172). 

Theo trường phái Đại Thừa, Bồ Tát từ chối nhập Niết Bàn cho đến khi nào thực hiện 
xong lời nguyện là cứu độ hết thẩy chúng sanh. Ngoài ra, Bồ tát còn xem hết thảy chúng 
sanh như chính mình nên không nở ăn thị —According to the Mahayana schools, the 
bodhisattvas are beings who deny themselves final Nirvana until, accomplishing theIr 
vows, they have first saved all the livinge——An enlightened being who, deferring his own 
full Buddhahood, dedicates himself to helping others attain liberation. Besides, the 
Bodhisattva regards all beings as himself ought not to eat meat. 

Bồ Tát là một chúng sanh đã có sẵn bản chất hoặc tiềm năng của trí tuệ siêu việt hoặc 
chánh giác tối thượng, là bậc đang đi trên con đường đạt tới trí tuệ siêu việt. Bồ Tát là 


9) 


5066 


một chúng sanh có khả năng thành Phật. Với sự tự tại, trí tuệ và từ bi, Bổ Tát biểu thị 
một thời kỳ cao của Phật quả, nhưng chưa phải là một vị Phật toàn giác. Sự nghiệp tu 
hành của bậc Bồ Tát kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời Ngài đều thực hành lục độ 
và thập địa để cầu đắc quả chánh giác tối hậu, đồng thời lấy sự phấn đấu vĩ đại và tâm 
kiên nhẫn phi thường và không ngừng tự hy sinh để mưu cầu sự tốt đẹp cho tất cả chúng 
sanh—A Bodhisattva 1s one who has the essence or potentiality of transcendenfal wisdom 
or supreme enlightenment, who 1s on the way to the attainment of transcendental wisdom. 
He 1s a potential Buddha. In his self-mastery, wisdom, and compassion, a Bodhisattva 
represents a high stage of Buddhahood, but he ¡1s not yet a supremely enlightened, fully 
perfect Buddha. His career lasts for aeons of births in each of which he prepares himse]f 
for final Buddhahood by the practice of the six perfections (paramitas) and the stages of 
moral and spiritual discipliine (dasabhumi) and lives a lie of heroic struggle and 
unremitting self-sacrifice for the good of all sentient beings—See Bồ Đề Tâm (Chapter 
112). 

Bồ Tát là người đã giác ngộ, tự hiến đời mình trợ giúp người khác đạt giải thoát. Với sự 
tự tại, trí huệ và từ bi, Bồ Tát biểu thị một giai đoạn cao của Phật quả nhưng chưa phải là 
một vị Phật giác ngộ vô thượng viên mãn hoàn toàn —Bodhisattva 1s an enlightening 
being who, defering his own full Buddhahood, dedicates himself to helping others atfain 
liberation. In his self-mastery, wisdom, and compassion a Bodhisattva represenfs a high 
stage of Buddhahood, but he 1s not yet a supreme enlightened, fully perfected Buddha. 


(B-2) Đặc tính của Bồ Tát 
Characteristics 0ƒ Bodhisattea 


(ID Đặc tính cơ bản của chư Bồ Tát— Basic characteristics oƒ Bodhisattva: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Bồ Tát không chán ghét thứ gì trong bất cứ thế giới nào mà ngài bước vào, vì biết rằng 
hết thảy các pháp như ảnh tượng phản chiếu: The Bodhisattva does not detest anything in 
whatever world he may enter, for he knows (pralJna) that all things are like reflected 
1mages. 

Ngài không đam mê trong bất cứ con đường nào mà ngài bước đi, vì biết rằng tất cả chỉ 
là sự hóa hiện: He 1s not defiled in whatever path he may walk, for he knows that all 1s a 
transformation. 

Ngài không thấy mỏi mệt trong bất cứ nỗ lực nào điều phục chúng sanh, vì biết rằng tất 
cả là vô ngã: He feels no fatigue whatever ¡in his endeavor to mature all beings, for he 
knows that there 1s nothing to be designated as an ego-soul. 

Ngài nhiếp hóa chúng sanh không hề mỏi mệt vì từ bi là tinh thể của ngài: He is never 
tired of receiving all beings, for he 1s essentially love and compassion. 

Ngài không sợ phải trải qua nhiều kiếp, vì thấy rõ rằng sinh tử và năm uẩn như ảo tượng: 
He has not fear In going through all kalpas, for he understands (adhimukta) that birth-and- 
death and all the skandhas are like a vision. 


6) 


7) 


8) 


3) 


5067 


Ngài không hủy diệt bất cứ con đường hiện hữu nào, vì biết rằng hết thẩy các giới 
(dhatu) và xứ (ayatana) đều là pháp giới (dharmadhatu): He does not destroy any path of 
existence, for he knows that all the Dhatus and Ayatanas are the Dharmadhatu. 

Ngài không có thiên chấp về các đạo vì biết rằng hết thẩy tư tưởng đều như quáng nắng: 
He has no perverted view of the paths, for he knows that all thoughts are like a mirage. 
Ngài không bị ô nhiễm dù khi đang ở trong cõi của hàng chúng sanh xấu ác, vì biết rằng 
hết thẩy các thân đều chỉ là những giả tượng: He is not defiled even when he ¡s in the 
realm of evil beings, for he knows that all bodies are mere appearances. 

Ngài không hề bị lôi cuốn bởi những tham dục, vì đã hoàn toàn chế ngự tất cả những øì 
được khải thị: He ¡is never enticed by any of the evil passions, for he has become a 
perfect master over things revealed. 


10) Ngài đi bất cứ ở đâu một cách vô cùng tự tại, vì đã hoàn toàn kiểm soát những giả tướng: 


He goes anywhere with perfect freedom, for he had full control over all appearances. 


(II) Những đặc tính khác của chư Bồ Tát— Other characteristics 0ƒ Bodhisattvas: 


l) 


2) 


3) 
8) 


Bồ Tát Lưu Chủng Tử —Keeping the seed of existence: Bồ Tát lưu chủng tử như một 
nguyên nhân cho các hạnh nghiệp Bồ Tát trong tương lai. Các ngài phải lưu chủng tử vì 
các ngài hy vọng sẽ tái sanh vào thế giới Ta Bà hóa độ chúng sanh trong cõi nước này. 
Theo Duy Thức Luận, ngài Long Thọ đã nhấn mạnh: “Một vị Bồ Tát lưu lại các phiền 
não chướng vì hạnh nguyện thọ sanh vào cõi Ta Bà.” Vì vậy, vị Bồ Tát tái sanh trong 
hoàn toàn tỉnh thức, ngài biết nơi mà ngài chọn để tái sanh. Thật ra Bồ Tát không bị 
nhiễm ô bởi các phiền não, nhưng chỉ thị hiện lưu chủng tử để tạo nguyên nhân tái sanh 
trong vòng duyên khởi, đây còn gọi là “trì giữ phiền não.—Bodhisattvas` keeping the 
seed of existence as a course for Bodhisattva”s future compassionate activitles. They 
must retain the seed of existence all hope to be reborn In the samsara to help people 1n 
this world. According to the Vijnaptimatrasiddhi-sastra, NagarJuna emphasized: “A 
Bodhisattva retains the obstacle of defilement to sustain his vow to be reborn Into 
Samsara.” Therefore, a Bodhisattva 1s reborn, fully mindful and conscious of whatever 
place where he chooses to be reborn. Because he 1s not contaminated by the defilements 
owing to the fact that he has stayed with the view of. causation (Pratityasamutpada) for a 
long time, there 1s a “guarding of defilement.' 

Tứ Vô Lượng Tâm—Four Immeasurables: Catvari-apramanani (skÐ, Appamanna or 
Brahmavihara (p)—Bồ Tát luôn tu tập theo “Tứ Vô Lượng Tâm.” Bốn đức hạnh này 
không đứng riêng rẽ hoặc rời rạc nhau, trong đó lòng “Bi” có thể được coi là trung tâm, 
vì “Bi” là nền tảng của “từ” tượng trưng cho tình thương, sự kính trọng và lòng quan tâm 
đến chúng sanh mọi loài—Bodhisattvas always cultivate the “Four Immeasurables.” 
These four characteristics cannot be viewed In discreteness or In isolation. Among them, 
“Compassionate” 1s the most essential, for “Karuna” or “Compassionate” 1s the basIs of 
“Mattri” or “Loving-kindness” which stands for “love, respect and care for all living 
beIngs.” 

Những phẩm chất bất thối chuyển—TIrreversible qualities: 

Địa bất thối chuyển—lrreversability of position: Bồ Tát tìm cầu giác ngộ theo con đường 
Đại Thừa, chứ không theo bất cứ thừa nào khác. Vì với Đại Thừa Bồ Tát cần có niềm tin 
rộng lớn, bởi vì Phật pháp rộng lớn như biển cả và chỉ có thể bước vào biển pháp bao la 


b) 


c) 


đ) 


4) 


5) 


6) 


5068 


này với lòng tín. Tín là mẹ của công đức và đức hạnh trong tu tập của Bồ Tát. Vì thế 
lòng tin bất thối chuyển trong Đại Thừa là một trong những đặc tánh quan trọng của Bồ 
Tát hạnh—A Bodhisattva seeks after the Enlightenment in Mahayana way and no other. 
For with the Great Vehicle, practitioners need a heart full of faith because the Buddha- 
dharma 1s as vast as the sea and can be entered only by means of faith. Faith 1s the 
mother of all merit and virtue of a Bodhisattva”s cultivation. Therefore, belief in the 
Great Dharma 1s one of the characteristics of Mahasattvas. Great Bodhisattvas believe In 
all the great dharma. 

Tư tưởng bất thối chuyển—Trreversibility of thought: Tư tưởng của các bậc Bồ Tát luôn 
tỉnh thức bất thối trong tu tập Bồ Tát đạo, trong tu tập lục độ ba la mật và hàng ngàn 
công hạnh khác —Bodhisattvas are ever mindful in the1r practice of the Bodhisattva way, 
1n the practice of the six perfections and thousands of conducts. 

Bất thối chuyển trong tu tập—lrreversibility of Practice: Trong tu tập, các bậc Bồ Tát chỉ 
có tiến chứ không lùi. Vì vậy họ còn được gọi là Bất Thối Chuyển Bồ Tát —Bodhisattvas 
only go forward, they do not retreat. They also should be known by the attributes, tokens 
and signs of a Bodhisattva who 1s Irreversible from Full Enlightenmenit. 

Chuyển Pháp Luân Bất Thối Chuyển——lIrreversibility of Dharma Wheel: Chư Bồ Tát, vì 
lòng thương xót chúng sanh, mà chuyển Pháp luân bất thối chuyển để dạy dỗ và cảm hóa 
chúng sanh. Vì vậy, khi nào còn các vị Bồ Tát thì “Bánh Xe Pháp' sẽ hằng chuyển mãi 
trong cõi Ta Bà này ——Bodhisattvas turn the wheel of dharma to teach and convert living 
beings. Therefore, once there exIst Bodhisattvas, the Dharma Wheel forever turns In the 
Samsara. 

Trồng công đức thâm sâu—Nurture of deep and great roots of goodness: Trong nhiều đời 
nhiều kiếp, Bồ Tát đã vun trồng công đức thâm sâu. Những thiện căn này được gọi là 
“Cội công đức” và chúng chính là nguồn cội của mọi đức hạnh. Cội nguồn này vô hạn vô 
biên—For many lives and throughout many kalpas, they have set down and nurtured roofts 
of goodness which are extremely deep. Good roots are called “roots of virtue” and they 
are the basis of the way of virtue. They have sent down the roots of the virtuous nature. 
The roots which are limitless and boundless. 

Chư Bồ Tát có đại trí tuệ—Bodhisattvas possess great wisdom: Trí tuệ là kết quả của 
tâm Bồ Đề rộng lớn. Do tâm Bồ Đề rộng lớn, nguyện độ hết thảy chúng sanh mà không 
thấy chúng sanh được độ, tức là các ngài không còn chấp trước với hình tướng nữa—The 
wisdom came as a result of having brought forth the great bodhi-heart. Bringing forth the 
great bodhi-heart, the resolve to take across all living beings and they are not attached to 
the mark of having made them crossed over. 

Hiểu nguyên lý lớn về hết thẩy chúng sanh đều có Phật tánh—Understanding of the 
great principle of Buddha-nature in all living beings: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
và đều có thể thành Phật. Đây là nguyên lý chính, mỗi người chúng ta là một vị Phật. 
Cách hành sử của Thường Bất Khinh Bồ Tát là một thí dụ điển hình. Công đức đặc biệt 
của Thường Bất Khinh Bồ Tát là ngài luôn kính trọng mọi người. Bồ Tát trải đời mình du 
hành khắp nơi, tiếp xúc với tất cả chúng sanh, bất kể là Bồ Tát biết người đó hay không, 
ngài đều cung kính chấp tay trước họ mà nói: “Tôi không bao giờ dám khinh các ngài, vì 
các ngài rồi sẽ thành Phật.” Ngài không bao giờ buồn phiền khi bị người chưởi mắng hay 
sỉ nhục khi nghe ngài nói câu này. Ngài luôn bình thản thực hành hạnh nguyện kính trọng 


7) 


5069 


đó bởi vì ngài biết chắc rằng tất cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật —AII living beings 
basically have Buddha-nature and can become Buddha. This 1s the great principle of the 
Identity of all beings in principle with the Buddha. In principle, every one 0Ÿ us 1s a 
Buddha. The conducts of Bodhisattva Never Disparaging 1s one typical example. His 
particular merit 1s that he respects every one. He spends his lie wandering round the 
earth, approaching all kinds of people, whether he knew them or not to bow to them, he 
always says: “[ would never dare disparage you, because you are all certain to attain 
Buddhahood.” He never feels bad when people abuse or Insult him because of his 
statement. But he continues unperturbed because he considers that all these people 
observe the course of duty of Bodhisattvas and are to become Buddhas. 

Tu tập đại công hạnh—Cultivating great conducts: Bên cạnh tu tập sáu hay mười Ba La 
Mật, Bồ Tát còn tu tập Tứ Nhiếp Pháp —Besides practicing the six or ten paramitas, 
Bodhisattvas also cultivate the four all- embracing virtues of Bodhisattvas. 


(B-3) Nguồn gốc của Lý Tưởng Bồ Tát 
The origination oƒ the Bodhisaffva Ideal 


(ID Tổng quan về Lý Tưởng Bồ Tát—An overview 0ƒ Bodhisattea Ideal: Khoảng 200 hay 300 


năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một lý tưởng Phật giáo mới bắt đầu vươn lên. Không 
hài lòng với mục đích giới hạn của một vị A La Hán, cách nhìn mới này nhấn mạnh đến 
một vị Bồ Tát như là nguyện vọng cao nhất cho tất cả mọi người. Bồ Tát là người có ước 
vọng thành Phật và cũng là người hết lòng giúp đỡ người khác đạt được sự cứu độ. 
Những con người đầy lòng bi mẫn này được để cao trong trường phái Đại Thừa; thật vậy, 
nét đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể là sự ủng hộ Bồ Tát Thừa như 
con đường giải thoát. Vị Bồ Tát đi theo con đường dài và gian khổ thường được mô tả có 
10 giai đoạn (thập địa) và trải qua nhiều kiếp sống, cuối cùng vị này đạt được Phật quả. 
Như vậy Đại Thừa có thể coi như là một trường phái của các vị Bồ Tát, ở những giai 
đoạn khác nhau trên con đường, như là sự can thiệp vào cuộc sống của con người. Ví dụ, 
một vị Bổ Tát có thể tạo nên “những vùng đất Phật” mà con người có thể ước nguyện 
được tái sinh nhờ lòng thành mộ đạo và đức tin chính trực. Khái niệm Bồ Tát có khi được 
kết hợp với giáo lý “Tam Thân” của Đức Phật. Thuyết này cho rằng hình thức tối cao của 
tính Phật là bản chất thật của vạn vật, là Pháp Thân. Pháp thân được thể hiện bằng cách 
tiến đến hai thân khác: Thân Hưởng Thụ, một hình thức vi tế mà những người tiến bộ 
trên con đường mới có thể nhận thức , và “Biến Thân,” một hình thức vật lý rõ ràng đối 
với tất cả mọi người. Theo sự sắp xếp này, Đức Cổ Đàm chỉ là một sự Biến Thân của 
Tính Phật tối cao. Những vị Bồ Tát khác, những Hưởng Thụ Thân có thể truyền dạy giáo 
pháp và xen ở giữa sự biến thân và hiện thân. Các vị Bồ Tát quan trọng của của Đại 
Thừa gồm có Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, người hiện thân của trí tuệ tối cao và 
thường được tượng trưng cầm một thanh gươm, ngài dùng nó để phá vỡ bức màn vô minh; 
Bồ Tát Di Lặc hay Từ Thị, sẽ là vị Phật trong tương lai, sau khi đạt thành Phật quả, ngài 
sẽ chuyển Biến Thân để truyền bá giáo pháp ở thế gian. Một số vị thầy cao cả khác đôi 
khi được xem như các vị Bồ Tát, hay sự tái sanh của họ. Một trong những vị này là ngài 


5070 


Long Thọ, ngài là viện trưởng viện Đại Học Na Lan Đà vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. 
Long Thọ được xem như là người sáng lập ra tông phái Trung Quán, một trường phái triết 
học Phật giáo hoạt động trong nên Phật giáo Ân Độ. Trường phái Trung Quán có ảnh 
hưởng lớn lao đến một vài truyền thống Phật giáo ở Nhật, chẳng hạn như Thiền tông, và 
ngày nay nó vẫn còn hưng thịnh ở Tây Tạng—Some 200 or 300 years after the Buddhaˆs 
death, a new varlation of the Buddhist ideal began to emerge. Dissatisfiied with the 
seemingly limited goal of the arhat, this new vision emphasized the Bodhisattva as the 
highest aspiration for all. A Bodhisattva 1s a being who resolves to become a fully 
enlightened Buddha and who dedicates his efforts to helping other sentient beings to 
attain salvation. These compassionate beings figure predominantly in the Mahayana 
tradition; Indeed, the most distinguishing feature of Mahayana Buddhism may be Ifs 
advocacy of the Bodhisattva as the vehicle to liberation. The Bodhisattva follows a long 
and arduous path, often described as having ten stages and spanning many lives at the 
end of which he attains complete Buddhahood. The Mahayana 1s thus able to consider a 
host of Bodhisattvas, at different stages along the path, as Iintervening In the lives of 
sentient beings. An advanced Bodhisattva, for example, can create “Buddha-Fields,” to 
which humans can aspire to be reborn by devotion and righteousness. The notion of the 
Bodhisattva 1s at times combined with the doctrine of the “Three Bodies” of the Buddha. 
Thịs theory maintains that the ultimate form of Buddhahood and the true nature of things 
1s the “Body of Dharma” 1tself (Dharmakaya). The Body of Dharma 1s revealed 
progressively by two other bodies: the “EnJoyment Body” (Sambhogakaya), a subtle form 
perceptible only to those advanced in the path, and the “Transformation Body” 
(Nrmanakaya), a physical form apparent to all. According to this scheme, Gautama was 
merely a Transformaton Body, an apparition of ulimate Buddhahood. Other 
Bodhisattvas, who are EnJoyment Bodies, can also teach and Intervene through 
transformation and apparition. Important Mahayana Bodhisattvas include Avalokitesvara; 
ManJusri, who personifies great wIsdom and 1s often represented holding a sword, which 
he uses to cut through the veil of ignorance; and Mattreya, “he Kindly One,” who will 
be the next Buddha and who, after attainng Buddhahood, will send the next 
Transformation Body to teach on earth. Other great Buddhist teachers are sometimes 
associlated with Bodhisattvas, and are even seen as theIr Iincarnations. One of these 1s 
Nagarjuna, who was an abbot at the Buddhist university of Nalanda in the second century 
A.D. NagarJuna 1s considered the founder of the Madhyamaka, a school of Buddhist 
philosophy that was active in Buddhist India. Madhyamaka greatly Influenced certain 
forms of Chinese and Japanese Buddhism, such as Zen, and still flourishes today 1n Tibet. 


(H) Lý Tưởng Bồ Tát trong ngôn ngữ Tây Tạng— Bodhisattea Ideal in Tibetan Language: 
Trong ngôn ngữ Tây Tạng, danh từ Bồ Tát được dịch là “Đấng Trượng Phu.” Phẩm chất 
trượng phu của một vị Bồ Tát được nêu ra trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa như sau: 
“Giả sử có một đấng trượng phu với những thành tựu vĩ đại ra khỏi nhà với cha, mẹ, các 
con trai, và các con gái. Rồi gặp phảẩi trạng huống đi lạc vào một cánh rừng hoang bao la. 
Người thiếu khôn ngoan trong nhóm họ sẽ hoảng sợ kinh khiếp. Nhưng người anh hùng 
nói với họ là đừng sợ hãi “Đừng sợ! Tôi sắp đưa các người ra khỏi cánh rừng hoang kinh 
khủng này một cách yên ổn.` Vì không sợ hãi, dũng mãnh, dịu dàng rất mực, bi mẫn, can 


5071 


trường và đầy sức mạnh, ý nghĩ tìm cách ra khỏi rừng một mình và bỏ lại những người 
thân không bao giờ có với vị ấy. Trái lại với A La Hán, Phật giáo Đại Thừa chủ trương 
rằng chúng ta phải mang tất cả chúng sanh để cùng đi với chúng ta trên đường giác ngộ, 
chúng ta không được bỏ rơi chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng gần chúng ta như 
những người thân của chúng ta vậy. Cái mà một người nên làm là không nên phân biệt 
giữa mình và những người khác, và phải giúp đỡ cho người khác vào Niết Bàn trước khi 
tự mình đi vào trong đó. Như vậy Phật giáo Đại Thừa cho rằng A La Hán có mục đích 
chưa đủ cao. Theo Phật giáo Đại Thừa, một con người lý tưởng, mục đích nỗ lực của Phật 
tử không phải là trở thành một vị A La Hán tự kỷ, lạnh lùng với đầu óc hẹp hòi, mà phải 
là một vị Bồ Tát có lòng bi mẫn, vị từ bỏ trần tục, nhưng không bỏ rơi chúng sanh ở đó. 
Với vị A La Hán thì trí tuệ được dạy là đức tính cao cả nhất, và từ bi chỉ là đức tính phụ 
mà thôi; nhưng với một vị Bồ Tát, từ bi đã vươn lên ngang hàng với trí tuệ. Trong khi trí 
tuệ của một vị A La Hán mang lại thành quả giải thoát cho chính vị ấy, nhưng lại khô 
cần trên phương diện và trong phương tiện giúp đỡ người khác. Bồ Tát là người không 
những tự giải thoát, nhưng còn khéo léo trong cách mang lại mầm mống tiềm ẩn của 
chủng tử Bồ Đề nơi người khác nữa. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật dạy: 
“Người làm những việc khó làm là chư Bồ Tát, những đấng trượng phu đã đạt giác ngộ 
tối thượng. Chư vị không muốn đạt Niết Bàn. Ngược lại, chư vị lại chịu kinh qua những 
khổ đau vô vàn của trần thế mà không kinh sợ trước sanh tử. Chư vị lên đường vì lợi lạc 
và an vui của trần thế, vì thương xót trần thế. Chư vị thệ nguyện: “Chúng tôi quyết làm 
nơi an trú cho cả trần thế, nơi cho chúng sanh về nương, nơi an nghỉ cho trần gian, là 
niềm tin tối hậu của mọi người, là hải đảo, là ánh sáng, là người hướng dẫn, và là phương 
tiện cứu khổ chúng sanh—lIn Tibetan, Bodhisattva ¡s translated as “Heroic Being.” The 
heroic quality of the Bodhisattva 1s brought out by the PraJnaparamita: “Suppose a hero, 
endowed with great accomplishments, had gone out with his mother, father, sons, and 
daughters. By some set of circumstances, they would get into a huge wild forest. The 
foolish among them would be greatly frightened. The hero would, however, fearlessÌy 
say to them “Do not be afraid! I will speedily take you out of this great and terrible 
Jungle, and bring you to safety.` Since he ¡1s fearless, vigorous, exceedinply tender, 
compasslonate, courageous and resourceful, it does not occur to him to take himself alone 
out of the Jungle, leaving his relatives behind. Against the Arhat, Mahayana Buddhism 
claimed that we must take the whole of the creation with us to enlightenmert, that we 
cannot Just abandon any beings, as all beings are as near to us as our relatives are. What 
a man should do 1s to make no discrimination between himse]lf and others, and to walIt 
untl he had helped everybody Into Nirrvana before loosing himself into 1t. The 
Mahayanists thus claimed that the Arhat had not aimed high enough. According to the 
Mahayana Buddhism, the ideal man, the aim of the Buddhist effort, was not the rather 
self-centered, cold and narrow-minded Arhat, but the all compassionate Bodhisattva, who 
abandoned the world, but not the beings In 1t. Wisdom had been taught as the highest 
quality for an Arhat, and compassion as a subsidiary virtue; but to a Bodhisattva, 
compasslon came to rank as equal with wisdom. While the wisdom of an Arhat had been 
fruifful in setting free in himself. What there was to be set free, 1t was rather sterile In 
ways and means of helping ordinary people. The Bodhisattva would be a man who does 
not only set himself free, but who 1s also skilful in devising means for bringing out and 


5072 


maturing the latent seeds of enlightenment in others. According to the Prajna-paramita- 
sutra, the Buddha taught: “Doers of what 1s hard are the Bodhisattvas, the great beings 
who have set out to win supreme enlightenment. They do not wish to attain their own 
private Nirvana. On the contrary, they have survey the highly painful world of being, but 
they do not tremble at birth-and-death. They have set out for the benefit of the world, for 
the peace and happiness of the world. They have resolved, and yet desirous to win 
supreme enlightenment, they do not tremble at birth and death. They have set out for the 
benefit of the world, for the ease of the world, out of pity for the world. They have 
resolved: “We will become a shelter for the world, a refuge for all beings, the world”s 
place of rest, the final belief of all beinss, 1slands of the world, lights of the world, leaders 
of the world, the worldˆs means of salvation. 


(HI)Lý tưởng Bồ Tát theo Phật giáo Đại Thừa— Bodhisattva Ideal in Mahayana Buddhism: 
Theo Phật giáo Đại Thừa, lý tưởng Bồ Tát một phần do áp lực xã hội trên Giáo hội, 
nhưng phần lớn lý tưởng này liên kết với sự tu tập những “Vô Lượng" đã huấn luyện chư 
Tăng không được biện biệt mình với người khác. Như chúng ta đã thấy, Phật giáo có hai 
phương pháp nhằm giảm thiểu cảm thức chia ly nơi những cá nhân. Một là sự vun xới 
những cảm xúc xã hội, hay những tình cảm như từ và bi. Phương pháp kia bao gồm việc 
thủ đắc thói quen xem tất cả những điều người ta nghỉ, cảm hay làm như một hỗ tương 
tác dụng của những sức mạnh vô ngã, gọi là pháp, từ từ tháo gỡ những ý tưởng như “tôi” 
hay “của tôi hay “ngã.ˆCó sự mâu thuẫn giữa phương pháp trí tuệ, tức là phương pháp 
không cần thấy đến người nào cả, nhưng chỉ biết có vạn pháp, và phương pháp của “Vô 
Lượng” (hay tứ vô lượng tâm-từ-bi-hỷ-xả), mục đích vun xới những liên đới với những 
người được xem như những cá nhân. Sự tu tập thiển định trên các pháp làm tiêu tan tha 
nhân cũng như tự ngã trong một hợp khối của những pháp vô ngã và nhất thời. Nó làm 
giảm thiểu nhân tính của chúng ta thành 5 nhóm, thêm vào đó một thứ nhãn hiệu. Nếu 
trên trần gian này chẳng có gì ngoài những bó Pháp, nguội lạnh, vô ngã như những 
nguyên tử thành hoại trong chớp mắt, không có cái gì là từ bi tác dụng lên cả. Người ta 
không thể ao ước điều tốt lành cho Pháp, cũng như người ta không thể thương xót một cái 
gọi là Pháp, gọi là “pháp giới hay một; nhãn căn,'` hay một “nhĩ thức giới.` Trong những 
đoàn thể Phật giáo nơi người ta tu tập phương pháp của các Pháp rộng rãi hơn những “Vô 
lượng tâm,' sẽ dẫn tới sự khô khan tâm trí nào đó, tới sự xa cách, và thiếu hơi ấm nhân 
loại. Nhiệm vụ của Phật tử là thi hành cả hai phương pháp mâu thuẫn một lượt. Cũng như 
phương pháp của các pháp dẫn tới sự mâu thuẫn vô biên của tự ngã, bởi vì tất cả đều trở 
nên trống rỗng vì nó, cũng thế phương pháp của các “vô lượng tâm đưa tới sự trải rộng 
vô biên của tự ngã, bởi vì người ta ngày càng đồng hóa với chúng sanh. Cũng như 
phương pháp của trí tuệ chứng minh ý tưởng rằng không có bất cứ một cá nhân nào trên 
trần gian cả, cũng vậy phương pháp của “Vô Lượng' lại mở rộng ý thức về những vấn để 
cá nhân ngày càng liên quan tới nhiều người hơn nữa. Vậy Phật giáo Đại Thừa làm cách 
nào để giải quyết mối mâu thuẫn này? Những triết gia Phật giáo khác với những triết gia 
được nuôi dưỡng trong truyền thống Aristote ở chỗ họ không sợ, trái lại họ rất thích mâu 
thuẫn. Họ để cập tới mâu thuẫn này, hay những mâu thuẫn khác, bằng cách chỉ phát biểu 
nó trong một hình thức ương ngạnh và rồi họ để nó ở đó. Theo Kinh Kim Cang: “Này Tu 
Bồ Đề! Một vị Bồ Tát phải nghĩ rằng, “Có bao nhiêu chúng sanh trong vũ trụ này, dầu họ 


5073 


thuộc loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa sanh; dầu họ thuộc loài có sắc, hay 
không sắc; dầu họ thuộc loài có tri giác, hay không có tri giác, cho đến bất cứ chúng sanh 
nào trong vũ trụ mà mình có thể quan niệm được, tất cả đều phải được ta dẫn vào Niết 
Bàn, vào trong cảnh giới Niết Bàn không để lại chút dấu tích gì. Và mặc dù vô lượng 
chúng sanh đã được dẫn đến Niết Bàn như vậy, không có một chúng sanh nào được dẫn 
tới Niết Bàn cả. Tại sao vậy? Nếu một vị Bồ Tát còn thấy có “chúng sanh,` Bồ tát đã 
không được gọi là người giác ngộ—According to the Mahayana Buddhism, the ideal of 
the Bodhisattva was partly due to social pressure on the Order, but to a øgreat eXf€nt It Was 
inherent in the practice of the “Unlimited,” which had trained the monks not to 
discriminate between themselves and others. As we saw, Buddhism has at 1ts đisposal two 
methods by which it reduces the sense of separateness on the part of individuals. The one 
1s the culture of the socIal emotions, or sentiments, such as loving-kindness (friendliness) 
and compassion. The other consists in acquiring the habit of regarding whatever one 
thinks, feels or does as an Interplay of Iimpersonal forces, called “Dharmas,` weaning 
oneself slowly from such ideas as “Ï” or “mine` or “self.” There 1s a logical contradiction 
between the method of wisdom, which sees no persons at all, but only Dharmas, and the 
method of the “Unlimitedˆ` which cultivates relations to people as persons. The meditation 
on Dharmas dissolves other people, as well as oneself, into a conglomeration of 
Impersonal and Instantaneous dharmas. It reduces our manhood into 5 heaps, or pIeces, 
plus a label. If there ¡1s nothing in the world except bundles of Dharmas, as cold and as 
Impersonal as atoms, Instantaneously perishing all the time, there 1s nothing which 
friendliness and compassion could work on. One cannot wish well to a Dharma which 1s 
gone by the time one has come to wish 1t well, nor can one pity a Dharma, say a “mind- 
obJect,` or a “siphft-organ,' or a “sound-consciousness.` In those Buddhist circles where the 
method of Dharmas was practiced to a greater extent than the “Unlimited,` it led to a 
certain dryness of mind, to aloofness, and to lack of human warmth. The true task of the 
Buddhist 1s to carry on with both contradictory methods at the same time. As the method 
of Dharmas leads to boundless expansion of the self, because one identifies oneself with 
more and more living beings. As the method of wisdom explodes the idea that there are 
any persons at all in the world, so the method of the “Unlimited” increases the awareness 
of the personal problems of more and more persons. How then does the Mahayana 
resolve this contradiction? The Buddhist philosophers differs from philosophers bred In 
the Aristotelean tradition In that they are not frightened but delighted by a contradiction. 
They deal with this, as with other contradictions, by merely stating 1t In an 
uncompromising form, and then they leave 1t at that. According to the Diamond Sutra: 
“Here, oh! Subhutit A Bodhisattva should think thus “As many beings as there are in the 
universe of beings, be they being egg-born, or from a womb, or moisture-born, or 
miraculously born; be they with form, or without; be they with perception, without 
perception, or with neither perception nor no-perception, as far as any conceivable 
universe of beings 1s conceived; all these should be led by me Into Nirvana, Into that 
realm of Nirvana which leaves nothing behind. And yet, although innumerable beings 
have thus been led to NÑirvana, no being at all has been led to Nirvana. And why? lf in a 
Bodhisattva the perception of a “being” should take place, he would not be called an 
“enlightenment-being" or a Bodhisattva.” 


5074 


(IV)Một vị Bồ Tát là một tổng hợp của hai lực mâu thuẫn là trí tuệ và từ b—A Bodhisattva 
is a being compounded oƒ the two confradictory ƒorces 0ƒ wisdom and cormpassion: Trong 
trí tuệ của ngài, ngài không thấy người nào; trong từ bi của ngài, ngài quả quyết cứu vớt 
tất cả. Khả năng phối hợp những thái độ mâu thuẫn này là nguồn gốc của sự vĩ đại, và 
của khả năng tự độ và độ tha của vị Bồ Tát. Điều mà con người phải làm là không nên 
phân biệt giữa mình và những người khác và phải đợi cho đến khi mọi người đều được 
giúp đỡ trước khi nhập diệt. Vậy thì Đại Thừa cho rằng một vị A La Hán nhắm mục đích 
chưa đủ cao. Theo họ, mục đích nỗ lực của Phật giáo, con người lý tưởng không phải là 
con người vị kỷ, lạnh lùng với đầu óc hẹp hồi của một vị A La Hán, mà phải là một vị Bồ 
Tát với lòng từ bi bao la, người đã từ bỏ trần gian, nhưng không bỏ rơi chúng sanh ở đó. 
Trong khi trí tuệ được giảng dạy là cao tuyệt, và từ bi là đức tính phụ thuộc; thì trong 
Phật giáo Đại Thừa, từ bi bây giờ được đưa lên ngang hàng với trí tuệ. Trong khi trí tuệ 
của A La Hán là thành quả trong việc tự mình giải thoát cái phải giải thoát, thì nó có vẻ 
khô cằn trong những đường hướng liên quan đến việc giúp đỡ mọi người. Trong Phật giáo 
Đại Thừa, Bồ Tát không những là người tự mình giải thoát, mà còn khéo léo tìm cách tạo 
và làm nẩy mâm Bồ Đề nơi người khác nữa. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Những 
người làm những việc khó khăn là chư Bồ Tát, những chúng sanh vĩ đại đã đạt được giác 
ngộ tối thượng, nhưng họ không muốn đạt đến Niết Bàn cho riêng mình. Trái lại, các 
ngài đã trải qua làm chúng sanh của trần gian đầy thống khổ, và tuy vậy, vẫn khao khát 
đạt được giác ngộ tối thượng, các vị không run sợ trước sanh tử. Vì thương xót trần gian 
mà các vị lên đường vì lợi ích và hạnh phúc của trần thế. Chư vị quyết định chúng tôi 
muốn trở thành một nơi an trú cho trần gian, một nơi về nương cho trần gian, một nghỉ 
ngơi cho trần gian, sự êm ấm cuối cùng của trần gian, hải đảo của trần gian, người hướng 
đạo cho trần gian, và những phương tiện giải thoát cho trần gian.”—In his wisdom, he 
sees no persons; in his compassion he 1s resolved to save them. His ability to combine 
these contradictory attitudes 1s the source of his greatness, and of his ability to save 
himself and others. What a man should do 1s to make no discrimination between himself 
and others, and to wait until he had helped everybody Iinto Nirvana before losing himself 
Iinto 1t. The Mahayanists thus claimed that the Arhat had not aimed high enough. The 
1deal man, the aim of the Buddhist effort, was, according to them, not the rather self- 
centered, cold and narrow-minded Arhat, but the all-compassionate Bodhisattva, who 
abandoned the world, but not the beings In 1t. Whereas In Theravada tradition, wisdom 
had been taught as the highest, and compassion as a subsidlary virtue; in Mahayana, 
compassion now came to rank as equal with wisdom. While the wisdom of the Arhat had 
been fruifful in setting free in himself what there was to be set free, 1t was rather sterile 
in ways and means of helping ordinary people. In Mahayana Buddhism, the Bodhisattva 
would be a man who does not only set himself free, but who 1s also skilful in devising 
means for bringing out and maturing the latent seeds of enlightenment ¡in others. 
According to the Prajnaparamita Sutra, “Doers of what 1s hard are the Bodhisattvas, the 
great beings who have set out to win supreme enliphtenmert, but they do not wish to 
attain theIr own private Nirvana. On the contrary, they have surveyed the highly painful 
world of being, and yet, desirous to win supreme enlightenment, they do not tremble at 
birth-and-death. They have set out for the benefit of the world, for the ease of the world, 


5075 


out of pIty for the world. They have resolved: “We will become a shelter for the world, a 
refuge for the world, the worldˆs place of rest, the final relief of the world, 1slands of the 
world, leaders of the world, the world”s means of salvation.”” 


(V) Có phải lý tưởng của Bồ Tát do áp lực của xã hội?— Was the ideal oƒ the Bodhisattva 
due to social pressure?: Lý tưởng của Bồ Tát một phần do áp lực của xã hội trên Tăng 
đoàn, nhưng trên bình diện rộng lớn nó liên kết với sự tu tập những thứ vô lượng đã được 
dùng để giáo huấn chư Tăng, không được phân biệt giữa mình và người. Như chúng ta đã 
thấy, Phật giáo có hai phương pháp để giảm thiểu cảm giác chia ly trên con người. Một 
là gieo trồng vun xới những cảm xúc xã hội hay những tình cảm như từ và bi. Phương 
pháp kia bao gồm việc thủ đắc tất cả những điều mà người ta nghĩ, cảm xúc hay làm như 
một tác dụng hỗ tương của những sức mạnh vô ngã, gọi là chư Pháp, tự tháo gỡ một cách 
chậm rãi những ý tưởng như “Tôi” hay “Cái của tôi” hay “Ngã.” Có sự mâu thuẫn luận 
lý giữa phương pháp trí tuệ, là phương pháp không cần biết gì tới người khác, mà chỉ cần 
biết tới chư Pháp, và phương pháp của những thứ vô lượng, mục đích là vun xới sự liên 
đới giữa con người với con người. Sự thiển định trên các pháp làm tiêu tan những người 
khác cũng như tự ngã trong một hợp khối những pháp vô ngã và nhất thời. Nó làm giảm 
thiểu nhân tính của chúng ta vào năm nhóm, hay 5 loại, thêm vào đó là một cái nhãn 
hiệu. Nếu trên trần gian không có gì ngoài những bó pháp nguội lạnh và vô ngã như 
những nguyên tử, thành hoại trong chớp mắt, cũng sẽ không có gì để cho từ và bi tác 
dụng lên. Người ta không thể ao ước điều tốt hay thương xót một Pháp, một pháp giới, 
hay một nhãn căn, hay một nhĩ thức giới. Trong những truyền thống Phật giáo đó nơi mà 
phương pháp của các pháp được thực hành một cách rộng rãi hơn những Vô lượng Tâm, 
nó đã dẫn tới một sự khô khan tâm trí, tới sự xa cách, và thiếu hơi ấm của tình người. 
Nhiệm vụ của một Phật tử chơn thuần là phải tu tập cả hai phương pháp mâu thuẫn cùng 
một lượt. Cũng như phương pháp của các Pháp dẫn đến sự mâu thuẫn vô biên của tự ngã, 
bởi vì tất cả đều trở nên trống rỗng vì nó, vì thế mà phương pháp của các vô lượng đưa 
tới sự trải rộng vô biên của tự ngã, bởi vì người ta càng ngày càng đồng hóa với chúng 
sanh. Cũng như phương pháp của trí tuệ đã cho nổ ra tư tưởng rằng không có một cá nhân 
nào trên trần gian này cả, cũng vậy phương pháp của vô lượng làm tăng về ý thức về 
những vấn để cá nhân càng ngày càng liên quan đến nhiều người —The ideal of the 
Bodhisattva was partly due to social pressure on the Sangha Order, but to a great extent 1t 
was Inherent In the practice of the unlimited, which had trained the monks not to 
discriminate between themselves and others. As we saw, Buddhism has at 1ts đisposal two 
methods by which it reduces the sense of separateness on the part of individuals. The one 
1s the culture of the social emotions, or sentiments, such as friendliness and compassion. 
The other consists in acquiring the habit of regarding whatever one thinks, feels or does 
as an Iinterplay of impersonal forces, called Dharma, weaning oneself slowly from such 
Ideas as “Ù” or “mine” or “self'. There 1s a logical contradiction between the method of 
wIsdom, which sees no person at all, but only Dharmas, and the method of the Unlimited 
which cultivates relatlons to people as persons. The medifation on Dharmas dissolves 
other people, as well as oneself, into a conglomeration of impersonal and instantaneous 
dharmas. It reduces our manhood Into five heaps, or plieces, plus a label. lf there 1s 
nothing In the world except bundles of Dharmas, as cold and as Impersonal as atoms. 


Ù 


2) 


5076 


Instantaneously perishing all the time, there 1s nothing which friendliness and compassion 
could work on. One cannot wish well to a Dharma which 1s gone by the time one has 
come to wish It well, nor can one pity a Dharma, say a “mind-obJect,` or a “sight-organ,” 
Or a “sound-conscIousness.` In those Buddhist traditions where the method of Dharmas 
was practiced to a greater extent than the Unlimited, it led to a certain dryness of mind, to 
aloofness, and to lack of human warmth. The true task of a Buddhist 1s to carry on with 
both contradictory methods at the same time. As the method of Dharmas leads to 
boundless contraction of the self because everything 1s emptied out of it, so the method of 
Unlimited leads to a boundless expansion of the self because one I1dentifies oneself with 
more and more living beings. As the method of wisdom explodes the idea that there are 
any persons at all in the world, so the method of the Unlimited increases the awareness of 
the personal problems of more and more persons. 


(B-4) Bồ Tát là Ai? 
Who ts a Bodhisaftya? 


“Bồ Tát” là một thuật ngữ Phật giáo trung Hoa có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, một 
vị Phật sẽ thành, hoặc một người mong đạt được giác ngộ, hay một người đang tìm cầu 
giác ngộ, bao gồm chư Phật, chư Bích Chi Phật, hay chư đệ tử của Đức Phật— 
“Bodhisattva” 1s a Chinese Buddhist term that means an enlightened being (bodhi-being), 
or a Buddha-to-be, or a being who desires to attain enlightenment, or a being who seeks 
enlightenment, including Buddhas, Pratyeka-buddhas, or any disciples of the Buddhas. 

Một bậc đại giác không chịu vào Niết bàn mà lựa chọn ở lại trần thế để cứu độ chúng 
sanh. Bất cứ ai đang tìm cầu quả vị Phật hay Thánh, không vào Niết bàn, nhưng ở lại trần 
thế giúp người khác giác ngộ. Người nguyện sống vì lợi ích của người khác, nguyện cứu 
vớt người khác thoát khỏi khổ đau phiền não. Chúng sanh hữu tình giác ngộ nguyện chỉ 
vào đại giác khi đã giúp những chúng sanh khác giác ngộ. Như vậy Bồ Tát là một người 
đã giác ngộ, một Đức Phật tương lai, một bậc ao ước trở thành một vị Phật. Thật là sai 
lầm khi cho rằng Bồ Tát là sáng tạo của Phật giáo Đại Thừa. Đối với Phật tử, mỗi Đức 
Phật đều đã từng là một Bồ Tát trong một thời gian lâu dài trước khi giác ngộ. Nhưng tại 
sao Bồ Tát lại nguyện như vậy? Tại sao Ngài lại muốn đẩm nhận một công việc không 
có ngần mé như vậy? Vì lợi ích cho những kẻ khác, vì Ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra 
khỏi cơn đại hồng thủy của khổ đau phiển não. Nhưng rồi đâu là lợi ích cá nhân mà Ngài 
tìm thấy trong lợi ích của chúng sanh? Đối với một vị Bồ Tát, lợi ích của chúng sanh 
chính là lợi ích của Ngài, bởi vì Ngài muốn như vậy. Ai có thể tin được điều đó? Thực 
tình chỉ có những kẻ khô cạn hết lòng thương, những kẻ chỉ nghĩ đến mình, thì thấy khó 
tin được lòng vị tha của Bồ Tát. Nhưng những người có từ tâm thì tin nó một cách dễ 
dàng—An enlightened being who does not enter Nirvana but chosen to remain in the 
world to save other sentient beings. Any person who 1s seeking Buddhahood, or a saint 
who stands right on the edge of nirvana, but remains in this world to help others achieve 
enlightenment. One who vows to live his or her life for the benefit of all sentient beings, 
vowing fo save all sentent beings from affliction and aspiring to attainment of 


5077 


Buddhahood. One whose beings or essence 1s bodhi whose wisdom 1s resulting from 
direct perception of Truth with the compassion awakened thereby. Enlightened being 
who Is on the path to awakening, who vows fo forego complete enlightenment until he or 
she helps other beings attain enlightenment. A Bodhisattva 1s one who adheres to or bent 
on the ideal of enlightenment, or knowledge of the Four Noble Truths (Bodhi), especially 
one who 1s aspirant for full enlightenment (samma sambodhi). A Bodhisattva fully 
cultivates ten perfections (thập thiện —Parami) which are essential qualities of extremely 
high standard Iinitiated by compassion, understanding and free from craving, pride and 
false views. There are five Bodhisattvas who have cultivated over countless lifetimes 
and expand in his life for the benefit of others. Therefore, a Bodhisattva 1s one who 1s 
enlightened, literally he 1s an Enlightenment-being, a Buddha-to-be, or one who wishes to 
become a Buddha. It would be a mistake to assume that the conception of a Bodhisattva 
was a creatlon of the Mahayana. For all Buddhists each Buddha had been, for a long 
period before his enlightenment, a Bodhisattva. But why does a Bodhisattva have such a 
vow? Why does he want to undertake such infinite labor? For the good of others, because 
they want to become capable of pulling others out of this great flood of sufferings and 
afflictions. But what personal benefit does he find ¡in the benefit of others? To a 
Bodhisattva, the benefit of others 1s his own benefit, because he desires 1t that way. Who 
could believe that? It is true that people devoid of pity and who think only of themselves, 
find 1t hard to believe In the altruism of the Bodhisattva. But compassionate people do so 
easily. 


(B-5) Bồ Tát có thể được xem như chư Thiên hay không? 
Should Bodhisattvras be considered as heayenly gods? 


Bồ Tát không bao giờ được xem như là chư thiên hay thần thánh, hoặc một thực thể vĩnh 
viễn để thờ phượng. Ý tưởng Bồ Tát chỉ là một tính chất tượng trưng của Phật pháp được 
các vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nhằm thích ứng Phật giáo với 
những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Khái niệm Bồ Tát đạo xuất hiện trong cả Phật giáo 
Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy ý tưởng Bồ Tát Đạo trong Phật giáo Đại 
Thừa không xa lạ với truyền thống Nguyên Thủy. Theo giáo điển Phật giáo, cả hai 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại Thừa đều thừa kế ý tưởng Bồ Tát từ truyền 
thống trùng tụng xa xưa nhất, chứ không phải ai vay mượn của ai. Theo E. J. Thomas 
trong tác phẩm nhan để “Phật Giáo,” không có trường phái Phật giáo nào cho là mình là 
người đầu tiên khởi xướng ra ý tưởng Bổ Tát, cũng không có bất kỳ tài liệu nào có thể 
xác nhận trường phái nào vay mượn khái niệm Bồ Tát cả. Theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ 
Tát là những vị phát tâm Bồ Đề, tu tập các hạnh nguyện Ba La Mật để cuối cùng thành 
Phật. Sự phát Bồ Đề tâm đòi hỏi vị Bồ tát phải hy sinh bản thân trong nhiều đời và khi 
nào chúng sanh giải thoát hết thì mới đến vị ấy giải thoát. Vì rằng nếu chỉ giải thoát cho 
riêng mình trước người khác thì ý nghĩa của Bồ Đề tâm sẽ không được phát triển đầy đủ. 
Cũng theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát nhiều vô số không thể đếm được như số cát sông 
Hằng. Kỳ thật, về bản thể thì mỗi chúng sanh là một vị Bồ Tát, bởi nơi mỗi chúng sanh 


5078 


đều có tiểm năng, chủng tử, hay bản chất để thành Phật. Như vậy theo quan điểm Đại 
Thừa thì Bồ Tát có thể là một vị Tăng, một vị Ni, hay một người bình thường như chúng 
ta. Thật vậy, hầu hết các vị Bồ Tát trong lịch sử Phật giáo đều là cư sĩ tại gia. Sỡ dĩ như 
vậy là vì khi hành Bồ Tát đạo, vị Bồ Tát phải tiếp xúc với mọi người trong xã hội. Tuy 
nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ tin có Đức Phật Cồ Đàm ở những kiếp trước là một vị 
Bồ Tát mà thôi —Bodhisattvas should never be considered as heavenly gods or devas, or 
permanent enfities for worship. Buddhists should always remember that the Idea of 
Bodhisattva 1s only a symbolic method of Buddha-dhamra created by Intellectual 
patrtiarchs after the Buddha”s parinirvana only to satisfy the religious need of followers 
and to adJust Buddhism in some special circumstances. The concept of Bodhisattvahood 
appears In both Theravada and Mahayana Buddhisms. So the idea of Bodhisattva In 
Mahayana Buddhism 1s in no way a strange Idea to the Theravada Buddhism. According 
to the Buddhist canon, both Theravada and Mahayana Buddhisms Iinherited the idea of 
Bodhisattva from the oldest oral tradiion rather than borrowed from one another. 
According to E. J. Thomas in a book tiled “Buddhism,” no school of Buddhism may be 
called as the originator of the concept of Bodhisattva, nor any document can be Justified 
which school borrowed the idea from the others. According to Mahayana Buddhism, 
Bodhisattvas are those who develop Bodhicitta, fulfill the paramitas, to eventually 
become a Buddha. The development of the Bodhicitta requires that the adept must 
dedicate himself In his several lives to the services of others, and should not desire his 
own emancipation unless and until all others have attained 1t, because seeking one”s own 
emancipation before that of others would mean that he has not developed the virtue of 
self-sacrifice to the fullest extent. Also according to Mahayana Buddhism, Bodhisattvas 
are unnumerable as sand particles in the Ganges. In fact, ontologically speaking, every 
human being 1s a Bodhisattva as he or she has the potentiality to become a Buddha in this 
very life or In lives to come. Thus, according to Mahayana Buddhism, a Bodhisattva can 
be a monk, a nun, or an ordinary person like we are. As a matter of fact, most of the 
Bodhisattvas in Buddhist history were laity. This 1s so because to do the deeds a 
Bodhisattva ought to do, the Bodhisattva should be in close confact with the people In a 
commumity. However, Theravada Buddhism believes that only Gotama Buddha was born 
as Bodhisattva In his previous exIstences. 


(B-6) Khái niệm Bồ Tát trong Phật giáo Nguyên Thủy 
Bodhisattra im the concept 0ƒ Theravada Buddhisin 
See Chapter 156. 


(B-7) Những đại Bồ Tát nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa 
Sơme ƒamous Bodhisattvas in Mahayana Buddhism 


(D_ Những vị Bồ Tát trong lịch sử Phật giáo— Bodhisattras in Buddhist History: 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


5079 


Văn Thù Sư Lợi Bồ tá— Manjusri Bodhisatxa: Vị Bồ Tát tiêu biểu cho Đại Trí giúp 
phân biệt phải trá—One who represents the great wisdom which empowers one to 
distinguish the universal morality from all wrong doings—See Chapter 182. 

Quán Thế Âm Bồ Tát—Avalokitesvara (Kuan-Shi-Yin): Vị Bồ Tát với lòng Đại Bi 
thương xót những khổ đau trầm thống của thế giới. Ngài sẽ đến cứu độ bất cứ ai kêu cứu 
đến tên Ngài —Bodhisattva is the embodiment of great compassion for the affliction and 
suffering of the world. She will come to the aid of anyone who Invokes her name—See 
Chapter 182. 

Di Lặc Hạ Sanh Bồ Tát— Maitreya Bodhisafva: Vị Bồ Tát với lòng Đại Từ. Lồng phổ 
nhẫn của Ngài mang đến cho chúng sanh muôn loài niềm hoan hỷ và hy vọng vô hạn— 
The Happy Buddha, or the next Buddha to come. A symbol of great benevolence. His 
universal tolerance toward all living beings and Immense kindness bring an abundance of 
Joy and hope to the world—See Chapter 182. 

Địa Tạng Vương Bồ Tát— Ksitigarbha Bodhisatvya: Địa Tạng Bồ Tát nổi tiếng với đại 
nguyện cứu độ chúng sanh trong địa ngục. Ngài đã thệ nguyện: khi nào địa ngục hết 
chúng sanh Ngài mới thành Phật —Ksitigarbha Bodhisattva 1s renowned for his great 
vow. He has vowed to remain in hell, helping all beings to be released from hell, and has 
pledged to attain Buddhahood only when hell is emptied of all afflicted beings. 

Phổ Hiền Bồ Tát— Samamtabhadra Bodhisattva: Bồ Tát Phổ Hiền nổi tiếng với đại 
hạnh của Ngài. Ngài đã tu tập Phật pháp không mệt mỏi vì lợi ích của chúng sanh mọi 
loài —Samantabhadra Bodhisattva 1s well known for his great practice. He untiringly 
cultivates himself and applies the Dharma teachings for the benefits of all_—See Chapter 
182. 

Đại Thế Chí Bồ Tát— Mahasthama-prapta Bodhisattra: Vị Bồ Tát mà trí lực có thể đến 
khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, tiêu biểu 
cho trí tuệ; trong khi Bồ Tát Quán Âm thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom 
cửa trí huệ của Đức Phật—-He whose wisdom and power reach everywhere, a 
bodhisattva representing the Buddha-wisdom of Amitabha; he ¡s Amitabhaˆs right, with 
Avalokitesvara on the left. He is considered as the guardian of Buddha-wisdom—See 
Chapter 182. 

Dược Vương Bồ Tát— Bhaisajyarqja-samudgafa (skt): Hai anh em Bồ Tát Dược Vương 
Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát (Tinh Túc Quang và Điện Quang Minh) chuyên trì hạnh 
cứu chữa bệnh cho chúng sanh (Dược Vương về sau thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn Như 
Lai, Dược Thượng Bồ Tát về sau cũng thành Phật hiệu là Tịnh Tạng Như Lai, có thể là 
Tịnh Nhãn lo phần chẩn bệnh và Tịnh Tạng lo phần trị bệnh). Dược Vương Bồ Tát cũng 
chính là vị đã dùng tay làm dầu đốt cúng dường cho Phật —Bodhisattva of healing, he 
whose office together with his brother, 1s to heal the sick. He 1s described as the younger 
of the two brothers, the elder of whom 1s the BhaisaJyaraJa (the elder of the two brothers, 
who was the first to decide on his career as Bodhisattva of healing and led his younger 
brother to adopt the same course). They are also styled Pure-eyed and Pure-treasury, 
which may Indicate diagnose and treatment. He ¡1s referred to the Lotus sutra as offering 
his arms a a burnt sacrifice to his Buddha. 


(II) Những vị Bồ Tát trong giáo thuyết Phật giáo— Bodhisattvas in Buddhist Theories: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 


5080 


Bắc Thần Bồ Tát: Diệu Kiến Bồ Tát (Miao Chien of Ursa Major)—Bodhisattva of Ursa 
Malor. 

Bất Không Kiến Bồ Tát: Amoghadarsin (sk)——Vị Bồ tát đứng hàng thứ hai trong sân Địa 
Tạng trên Thai Tạng Giới —The unerring seeing bodhisattva, shown In the second place 
Of Ti-Tsang”s court in the Garbhadhatu. 

Càng Đà Ha Đề Bồ Tát: Gandhastin Bodhisattvas—Bất HưuTức Bồ Tát—Vị Bồ Tát này 
tu hành trong nhiễu kiếp, không ngừng nghỉ, tiến bộ đều đặn để làm lợi mình và lợi 
người không bao giờ mỏi mệt —This Bodhisattva has cultivated for eons without ever 
stopping, making constant progress, tirelessly benefitting self and others. 

Diệu Âm Bồ Tát: Ghosa (sk)—Vị A La Hán, nổi tiếng vì khả năng biện biệt giải thích. 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, chính Ghosa đã phục hồi thị giác cho 
Dharmavivardhana bằng cách rửa mắt với nước mắt của những người đã từng cảm động 
vì tài hùng biện của Ngài —According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, an arhat, famous for exegesis, who restored the eyesipht of 
Dharmavivardhana by washing his eyes with the tears of people who were moved by his 
eloquence. 

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: Bodhisattva of Great Conduc—Bồ Tát thực hiện hạnh 
nguyện siêu việt của chư Phật, thường cỡi voi sáu ngà tượng trưng cho lục Ba La Mật. 
Ngài nổi tiếng với mười hạnh nguyện mà chúng ta hằng trì tụng trong Kinh Nhật Tụng— 
Universal Worthy Bodhisatva—Samantabhadra Bodhisatva foremost in practice. 
Bodhisattva who personifiles the transcendental practices and vows of the Buddhas, 
usually depicted seated on a six-tusked elephant (six paramitas). He 1s best known for his 
ten great vows which we recite every day in Dally reciting Sutra—See Chapter 182. 

Đại Quyên Tu Lợi Bồ Tát: Bodhisattva of Great Potentiality—Vị Bồ Tát hay một loại 
thần hộ pháp cho các tự viện, tay phải để trước trán che mắt trông xa, người ta nói ngài 
là vị thần trấn thủ bờ biển trong vương quốc của vua A Dục—A_ Bodhisattva, a protector 
of monasteries, depicted as shading his eyes with his hand and looking afar, said to have 
been a Warden of the Coast under the emperor Asoka. 

Đẳng Giác Bồ Tát: Bodhisattva in a balanced state of truth--Hữu Thượng Sĩ—A 
Bodhisttva who has reached the stage of the balanced state of truth (the fifty-first of the 
52 stages through which a Bodhisattva 1s supposed to pass on the road to Buddhahood), 
and is above the state of being, or the existence—Vị Bồ Tát đã đạt đến quả vị Đẳng Giác 
(quả vị thứ 51 trong 52 quả vị đi đến Phật quả). 

Địa Tạng Bồ Tát: Bodhisattva Ksitigarbha—Vị Bồ Tát với lời nguyện trứ danh: “Nếu ta 
không vào địa ngục cứu độ chúng sanh đang chịu khổ thì ai vào?”—A Bodhisattva with a 
famous vow: “If I don”t go to hell to endure in order to save living beings from pain and 
bitterness, who will?”—See Địa Tạng (Ksitigarbha) in Chapter 182. 

Hóa Bồ Tát: Một vị Phật hay Bồ Tát hóa thân thành một vị phàm Bồ Tát —Bodhisattva 
In various metamorphoses, a Buddha or bodhisattva transformed Into a human 
bodhisattva. 


10) Hư Không Tạng Bồ Tát: Akasagarbha Bodhisattva (sk)—Empty Store Bodhisattva— 


Space-garbha Bodhisatva—Minh Tinh Thiên Tử—Phổ Quang Thiên Tử—Hư Không 
Tạng Bồ Tát (hiện làm Đại Tiếu Kim Cương). Đây là một trong tám Kim Cang vương 
hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá Na—Bodhisattva of the empyrean. Divine 


50681 


son of the bright stars. This 1s one of the eight diamond-kings, or bodhisattvas as 
guardians of Vairocana (Đại Nhựt Như Lai). 

11) Hương Tượng Bồ Tát: Gandhahasu (sk)Ð —Fragrant Elephant Bodhisattva—Hương 
Tượng, Hương Huệ, hay Bất Khả Tức, là một trong 16 vị tôn giả đời Hiền Kiếp. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm (phẩm Bồ Tát Trụ Xứ), Bồ Tát Hương Tượng cùng ba ngàn quyến 
thuộc thường hay thuyết pháp trên núi Hương Tụ ở phương Bắc —Fragrant elephant; one 
of the sixteen honoured ones of the Bhadra-kalpa. According to The Flower Ornament 
Sutra (Chapter Bodhisattva Abodes), Gandhahasti Bodhisatva In the north, who lives on 
the Gandhamadana mountain, together with his three thousand retinues preached the 
Buddha Teaching. 

12) Hỷ Kiến Bồ Tát: Bodhisattva-beautiful—Theo Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương, đây 
là tên gọi tắt của Bồ Tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, là tiền thân của Bồ tát Dược 
Vương (ngài thường cúng dường Pháp Hoa mà đốt cả thân mình) —An incarnation of 
BhaIsaJyaraJa-samudgata. 

13) Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát: Karma-Paramita Bodhisattva (sk)——Một trong bốn vị nữ Bồ 
Tát thân cận của Đức Tỳ Lô Giá Na trong Kim Cang Giới, đều do Ngài lưu xuất, mỗi vị 
là mẹ của một trong bốn vị Phật trong tứ phương—One of the four female attendants on 
Vairocana 1n the Vajradhatu, evolved from him, each of them a mother of one of the four 
Buddhas of the four quarters. 

14) Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát: Bodhisattva who Accomplishes three stages in one life for 
final entry—VỊ chỉ còn sanh vào cõi Tịnh Độ một lần nữa là được lên ngôi Phật, thường 
chỉ áp dụng cho Bồ Tát. Tất cả các vị vãng sanh Tịnh Độ, người nào cũng quyết thực là 
nhất sanh bổ xứ, trong số đó có vô số “Thượng Thiện Nhân”—One who, in this one life, 
accomplishes the three stages for final entry. The stage of having only one lifetime to go 
before enlightenment, generally attributed to Bodhisattvas (associated with 20” vow of 
Amitabha). Everyone 1n the Pure Land 1s sure to experience the stage of having only one 
lietime to go before enlightenment, and among them are countless numbers of such 
superlative Bodhisattvas. 

15) Phật Quảng Bồ Tát: Bodhisattva Universally Expansive. 

16) Phổ Đúc Bồ Tát: Bodhisattva Universal Virtue. 

17) Quán Tự Tại Bồ Tát: Bodhisattva of Free Reflection—Bodhisattva Avalokitesvara—See 
Quán Thế Âm (Avalokitesvara) in Chapter 182. 

18) Tăng Bồ Tát: Bodhisattva-sangha (skt)—Chư Tăng Đại Thừa, có tranh cải cho rằng chư 
Tăng Tiểu Thừa cũng là những Bồ Tát Tăng—Mahayana monks, though there has been 
dispute whether Hinayana monks may be included. 

19) Thánh Bồ Tát: Bodhisattva saints—Bồ Tát Thánh là những vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên, 
đã cắt đứt mê lầm phiển não, đối lại với Bồ Tát phàm là những vị chưa cắt đứt mê 
hoặc —The Bodhisattva saints who have overcome 1llusion, from the first staøe upwards, 
as contrasted with ordinary Bodhisattvas. 

20) Thủy Giác Bồ Tát: Tương tự giác—Bồ Tát ở ngôi Thập Tín được giác thể tương tự như 
Thủy Giác—Bodhisattva-attainment of bodhi in action of the ten faiths. 

21) Thượng Thiện Bồ Tát: In the Western Pure Land, all have the highest level 
Bodhisattvas—Bô Tát thượng thiện—Chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành 
toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có 





5082 


ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Đây là một trong năm lý do tại sao người vãng 
sanh Tịnh Độ không còn bị thối chuyển nữa—Those who are reborn 1n the Pure Land 
have the highest level Bodhisattvas as their companions and are free from all obstacles, 
calamities and evil conditions. Moreover there are no externalists or evil demons., so 
their Minds are always calm and still. This 1s one of the five reasons why those who are 
reborn In the Pure Land achieve non-retrogression. 

22) Tín Tâm Bồ Tát: Saddhadhika Bodhisatta (p)—Devotional Bodhisattva—Vị Bồ Tát phải 
tu tập tín tâm và trải qua ít nhất tám a tăng kỳ thực hành các ba la mật trước khi ngài có 
thể đắc a nậu đa la tam miệu tam bô để. Tín Tâm Bồ Tát ít thiên về nỗ lực nhưng thiên 
về lòng tin nhiều hơn. Một vị Tín Tâm Bồ Tát cần nhiều thời gian để thành Phật hơn một 
vị Trí Tuệ Bồ Tát —A Bodhisattva must cultivate the devotion and practice all paramitas 
for at least eipht asankheyas before he can achieve Anuttara Samyak Sambodhi. 
Devotional Bodhisattvas are less energetic and more faithful. It takes a Devotional 
Bodhisattva longer time to attainn Buddhahood than an Intellectual Bodhisattva. 

23) Trí Tuệ Bồ Tát: Pannadhika-Bodhisatta (p)—Intellectual Bodhisattva—Vị Bồ Tát phải tu 
tập trí tuệ và trải qua ít nhất bốn a tăng kỳ thực hành các ba la mật trước khi ngài có thể 
đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ để. Trí Tuệ Bồ Tát ít nghiêng về lòng tin mà nghiêng 
về nỗ lực phát triển trí tuệ hơn. Ít khi nào một người, nếu không muốn nói là không bao 
giờ đạt được cả ba mặt trí tuệ, tín tâm và tinh tấn. Trí Tuệ Bồ Tát chỉ tập trung trí tuệ và 
tăng trưởng thiển định hơn là giữ oai nghi và hình thức bên ngoài. Trí Tuệ Bồ Tát luôn 
hành động theo lý trí chứ không bị dẫn dắt hoặc nô lệ bởi lòng tin. Trí Tuệ Bồ Tát thích 
thiển định. Với tâm ý tĩnh lặng mà mạnh mẽ tỏa ra năng lực an lạc khiến họ có thể 
chuyển hóa chúng sanh bớt khổ đau hơn. Trí Tuệ Bồ Tát có thể đạt giác ngộ trong thời 
gian ngắn, bậc Tín Tâm Bồ Tát phải trải qua một thời gian dài hơn, và bậc Tĩnh Tấn Bồ 
Tát phải trải qua một thời gian còn dài hơn nữa để đạt đến quả vị Phật—A Bodhisattva 
must cultivate the wisdom and practice all paramitas for at least four asankheyas before 
he can achieve Anuttara Samyak Sambodhi. Intellectual Bodhisattvas are less devotional 
and more energetic. One person 1s seldom, I1 ever, possesses these three characterIstics. 
Intellectual Bodhisattvas concentrate more on the development of wisdom and on the 
practice of meditation than on observation of external forms of homaøge. They are always 
guided by reason and accept nothing on blind belief. They make no self-surrender, and 
are not slaves either to a book or to an individual. They prefer lonely meditation. With 
therr silent but powerful thought of peace radiating from their solitary retreat they render 
moral help to suffering humanity. Intellectual Bodhisattvas can attain Buddhahood within 
a short period, Devotional Bodhisattvas take longer time, and Energetic Bodhisattvas take 
longer still. 

24) Trụ Định Bồ Tát: Abiding in Certainty Bodhisattva—Bồ Tát sau khi tu lục độ hành trong 
ba a tăng kỳ kiếp, thì còn phải tu trong 100 đại kiếp nữa mới có thể thành tựu viên mãn. 
Các giai đoạn tu hành trong 100 đại kiếp nầy được gọi là “Trụ Định.” Trụ định là an trụ ở 
sáu loại quyết định—A Bodhisattva firmly fixed, or abiding in certainty. Afier a 
Bodhisattva has completed three great asamkhyeya kalpas he has still one hundred great 
kalpas to complete. This period 1s called abiding in fixiIty or firmness, divided into sixth 
kinds: 


a) 


b) 
c) 


đ) 
©) 


Œ) 


5083 


Thiện Thú Định: Quyết định sanh ở thiện đạo trời, người —Certainty of being born in a 
good øgati such as in the deva realms or In the realms of human beings. 

Quyết định sanh vào nơi quý tộc: Certainty of being born in a noble family. 

Quyết định sanh ra có đầy đủ lục căn không tàn khuyết: Certainty of being born with a 
good body. 

Quyết định sanh làm người nam: Certainty of being born as a man. 

Quyết định có được túc mệnh thông: Certainty of being born knowing the abiding places 
of his transmigrations. 

Quyết định tạo tác thiện nghiệp bển vững không thoái chuyển: Certainty of being born 
knowing the abiding character of his good work. 


(B-8) Thân Khẩu Ý của chư Bồ Tát 
Bodhisattvas” qcfions 0ƒ body, speech and mind 


Thân-khẩu-ý của Bồ Tát đồng với chư thân-khẩu-ý của Phật— Bodhisattvas° actions 0ƒ 
body, speech and mìnd are equal to the Buddhas oƒ all times: Vì ba nghiệp thân ngữ ý 
đồng với tất cả tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ những pháp trong tam thế— 
Bodhisattvas are physically, verbally, mentally equal to the Buddhas of all times, and can 
comprehend the things of all times In a single thought. 


(II) Chỉ tiết về Thân Khẩu Ý của Bồ Tát— Details oƒ Bodhisattvas° actions oƒ body, speech 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


and mìnd: 

Vì siêu quá tất cả những ma phiển não nghiệp nên thành Như Lai lực: Attain the powers 
of the enlightened because they transcend the afflictive activities of all demons. 

Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh và tự tại du hý tất cả Bồ Tát tam muội: Fulfil all 
enlightening practices and master all concentrations of enlighening beings. 

Đầy đủ tất cả Bồ Tát quảng đại thiển định: Accomplish all the far-reaching meditations 
of enlightening beings. 

Viên mãn tất cả pháp trợ đạo bạch tịnh: Fulfill al the pure means of fostering 
enlightenmernt. 

Được tất cả pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân biệt: Attain illumination of 
knowledge of all things and can think and analyze wel. 

Thân cùng khắp tất cả thế giới: Their bodies pervade all worlds. 

Có thể dùng thần lực gia trì tất cả: Can support all by spiritual powers. 

Ngôn âm phát ra đều đồng với tâm của tất cả chúng sanh: Their utterances are equal to 
the minds of all sentient beings. 

Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất cả tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ những 
pháp trong tam thế: They are physically, verbally, mentally equal to the Buddhas of all 
times, and can comprehend the things of all times 1n a single thought. 


10) Được thiện giác trí tam muội, đủ Như Lai thập lực, những là thị xứ phi xứ trí lực đến lậu 


tận trí lực: Attain concentration of precisely aware knowledge and are imbued with the 


5084 


ten powers of the enlightened, from knowledge of what 1s so and what 1s not so up to 
knowledge of extinction of contaminations. 


(B-9) Ngũ Phật sinh ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ Phẩn Nộ 
FỰIeen Bodhisatfyas who represenf 
the Buddha”s dharmakaya, wisdom, and angry 


(Trong nhóm Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba hình thức— Vairocana (Đại Nhật Như Lai) 
appears in the three ƒ0rms: 

1) Chuyển Pháp Luân Bồ Tát: Vajra-paramita Bodhisattva. 

2) Biến Chiếu Kim Cang: Universally Shining Vajrasattva. 

3) Bất Động Minh Vương: Arya-Acalanatha Raja. 


(H) Trong nhóm A Súc Bệ Phật dưới ba hình thức—In the group gƒ Aksobhya appears In 
the three ƒorims: 

4 Hư Không Tạng: Akashagarbha. 

5)_ Như Ý: Complete Power. 

6) Quân Trà Lợi Minh Vương: Kundali-RaJa. 


(HI)Trong nhóm Nam Phật (Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thức—lIn the group doƒ 
Ratnasarmnbhava”s three {0rms: 

7) Phổ Hiển: Samantabhadra. 

8) Kim Cang Tát Đỏa: Sattva-vajra. 

9) Giáng Tam thế Minh vương: Trailokyavijaya-raja. 


(IV)Trong nhóm Phật A Di Đà — In the group oƒ Amitabha Buddha: 

10) Quán Thế Âm: Avalokitesvara. 

11) Pháp Kim Cang: DharmaraJa. 

12) Mã đầu Minh vương: Hayagriva (sk)——The horse-head Dharmapala. 


(V) Trong nhóm Bất Không Phật gồm ba thứ —In the group oƒ Amoghasiddhis three 
ƒorms: 

13) Di Lặc: Maitreya. 

14) Nghiệp Kim Cang: Karmavajra. 

15) Kim Cang Dạ Xoa: Vajrayaksa. 


(B-10) Xuất gia Bồ Tát 
Monasfic Bodhisaftvas 


(D Những ai là các vị Bồ Tát xuất gia?— Who are monastic Bodhisafvas?: Chư Phật và 
chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ 


5085 


chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà 
cứu khổ cho chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại xa rời chúng sanh, tự 
sống riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ 
Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai 
hạng Bổ Tát Great Compassion is the life calling of Buddhas and Bodhisattvas. Thus, 
those who have developed the Bodhi Mind, wishing to rescue and ferry other sentient 
beings across, should simply vow to be reborn In the Triple Realm, among the five 
turbidities and the three evil paths. If we abandon senfient beings to lead a selfish life of 
tranguility, we lack compasslon. Á preoccupation with egoistic needs contrary to the path 
of enlightenment. According to Masters Chih-I and T'1ien-Ju in The Pure Land Buddhism, 
there are two types of Bodhisattvas. 


(II) Phân loại Bồ Tát xuất gia— Categories 0ƒ monastic Bodhisattvas: 

(A) Bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn: Bậc nầy có thể nguyện 
sanh trong đời ác để cứu độ chúng sanh mà không sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong 
biển sanh tử luân hồi. Luận Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô Sanh Nhẫn cũng 
ví như người có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ đầy khả năng và phương tiện, 
người ấy tỉnh sáng lấy thuyền bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch.”— 
'Those who have followed the Bodhisattva path for a long time and attained the Tolerance 
of Non-Birth or insight into the non-origination of phenomena. These Bodhisattvas can 
vow to be reborn in this evil realm to rescue sentient beings without fear of being drown 
in the sea of Birth and Death with sentient beings. The Perfection of Wisdom Treatise 
states: “Fake the case of the person who watches a relative drowning In the river, a 
person, more intelligent and resourceful, hurries off to fetch a boat and sails to rescue his 
relative. Thus both persons escape drowning. This 1s similar to the case of a Bodhisattva 
who has attained Tolerance of Non-Birth, has adequate skIlls and means to save sentient 
beings.” 

(B) Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát— 
Bodhisafyas who have not attained the Tolerance 0ƒ Non-Bith, as well as ordinary 
people who have just developed the Bodhi Mind: Những vị nầy cần phải thường không rời 
Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để cứu 
độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, 
dù có lòng đại bi, nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ não, 
đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh 
mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, thanh, 
danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã không xong, nói 
chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử được sanh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoại 
dẫy đầy, nguời chánh chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì được nghe, Thánh 
đạo không dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân bố thí, trì giới hay tu phước mà được 
làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục 
lạc? Lúc đó dù có bậc thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại vì 
muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyên cậy thế sẵn có, gây ra thêm nhiều 
tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đồ 
dầu có sanh được làm người cũng phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại 


5086 


mê lầm gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh luân hồi đều ở 
trong tình trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình còn không tự cứu 
được, đâu có thể cứu được bịnh cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví như hai 
người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay xuống 
nước để cứu vớt, nhưng vì thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm.” 
Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên chẳng những không cứu được chúng 
sanh, mà còn hại đến chính bản thân mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát 
sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống 
sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy 
chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, thong thả vô 
ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, 
đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định 
không nghi. Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi 
thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật sự”— 
If these Bodhisattvas aspire to perfect that Tolerance and enter the evil life of the Triple 
Realm to save sentient beings, they should always remain close to the Buddhas and Good 
Advisors. The Perfection of Wisdom Treatise states: “lt 1s unwIse for human beings who 
are still bound by all kinds of afflictions, even If they possess a øreaft compassilonate 
Mind, to seek a premature rebirth in this evil realm to rescue sentient beings. Why 1s this 
so? It 1s because this evil, defiled world, afflictions are powerful and widespread. Those 
who lack the power of Tolerance of Non-Birth are bound to be swayed by external 
circumstances. They then become slaves to form and sound, fame and fortune, with the 
resulting karma of greed, anger and delusion. Once this occurs, they cannot even save 
themselves, how can they save others?” If, for example, they are born in the human 
realm, In this evil environment full of non-believers and externalists, It 1s difficult to 
encounter genuine sages. Therefore, 1t Is not easy to hear the Buddha Dharma nor 
achieve the goals of the sages. Of those who planted the seeds of generosity, morality 
and blessings In previous lives and are thus now enJoying power and fame, how many are 
not Iinfatuated with a life of wealth and honor, allowing In endless greed and Iust? 
Therefore, even when they are counselled by enlightened teachers, they do not believe 
them nor act accordingly. Moreover, to satisfy theIr passions, they take advantage of theIr 
existing power and ¡nfluence, creating a great deal of bad karma. Thus, when theIr 
present life comes to an end, they descend upon the three evil paths for countless eons. 
After that, they are reborn as humans of low social and economic status. If they do not 
then meet good spiritual advisors, they wIll continue to be deluded, creating more bad 
karma and descending once again into the lower more realms. From time Immemorlal, 
sentient beings caught in the cycles of Birth and Death have been in this predicament. 
The Vimalakirti Sutra also states: “IÝ you cannot even cure your own ilÏness, how can you 
cure the 1llnesses of others?” 'The Perfection of Wisdom Treatise further states: “Iake the 
case of two persons, each of whom watches a relative drowning In the river. The first 
person, acting on impulse, hastily Jjumps Into the water. However, because he lacks 
capabilities and the necessary means, In the end, both of them drown.” Thus newly 
asprring Bodhisattvas are like the first individual, who still lacks the power of Tolerance 
of Non-Birth and cannot save sentient beings. The Perfection of Wisdom Treatise further 


5087 


teaches: ““This 1s not unlike a young child he should not leave his mother, lest he fall into 
a well, drown in the river or die of starvation; or a young bird whose wings are not fully 
developed. It must bide 1s time, hopping from branch to branch, until ít can fly afar, 
leisurely and unimpeded. In the same manner, ordinary people who lack the Tolerance of 
Non-Birth should limit themselves to Buddha Recitation, to achieve one-pointedness of 
Mind. Once that goal 1s reached, at the time of death, they will certainly be reborn In the 
Pure Land. Having seen Amitabha Buddha and reached the Tolerance of Non-Birth, they 
can steer the boat of that Tolerance Into the sea of Birth and Death, to ferry sentient 
beings across and accomplish countless Buddha deeds at wIll.” 


(HI)Bốn Đức Vô Úy của chư Bồ Tát Xuất Gia— Bodhisattva-fearlessnesses: Bồ Tát Tứ Vô 


l) 


2) 


3) 


4 


Uy. 

Tổng trì bất vong, thuyết pháp vô úy: Bồ Tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và ghi 
nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên thuyết pháp không hể e sợ trước đại chúng— 
Bodhisattva-fearlessness arises from powers of memory and ability to preach without 
fear. 

Tận tri pháp dược cập chúng sanh căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy: Biết cả thế gian 
và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ khi thuyết 
pháp ở giữa đại chúng: Bodhisattva-fearlessness arises from powers of moral diagnosis 
and application of the remedy. 

Thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô úy: Khéo biết hỏi đáp thuyết pháp chẳng sợ— 
Bodhisattva-fearlessness arIses from powers of ratiocination. 

Năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô úy: Có khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh 
nên thuyết pháp chẳng e sợ—Bodhisattva-fearlessness arises from powers of solving 
doubts. 


(IV)Năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát quả— Five advantages ƒor those 


l) 
2) 
3) 


nạ) 


who aftain the Bodhisatvahood: “Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ, một vị Phật sẽ 
thành, hoặc một người mong đạt được giác ngộ, hay một người đang tìm cầu giác ngộ, 
bao gồm chư Phật, chư Bích Chi Phật, hay chư đệ tử của Đức Phật. Theo các nhà Nhất 
Thiết Hữu Bộ, có năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát quả— 
“Bodhisattva” means an enlightened being (bodhi-being), or a Buddha-to-be, or a being 
who desires to attainn enlightenment, or a being who seeks enlightenment, Including 
Buddhas, Pratyeka-buddhas, or any disciples of the Buddhas. According to Sarvastivadis, 
there are five advantages for those who attain the Bodhisattvahood: 

Không sanh nơi cõi ác, mà chỉ ở cõi người hoặc cõi trời: They are not born in woeful 
sfates, but only among øods and men. 

Không sanh trong nhà nghèo hoặc giai cấp thấp: They are no more reborn in a poor or a 
low class family. 

Sanh làm người nam đạo đức, chứ không phải là phụ nữ: They are, by virtue, a man and 
nof a woman. 

Sáu căn hoàn hảo không thiếu kém: They are born ¡in perfection free from physical 
defects. 


5) 


5088 


Nhớ những đời sống trước của chính mình mà không quên: They can remember the 
previous lives of their own and never forget them. 


(B-11) Bồ Tát Độ Thoát Chúng Sanh 
Bodhisattvd°s salyaHon 0ƒ sentient beings 


Bodhisattva saves sentient beings—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi đến thăm bệnh cư sĩ Duy 
Ma Cật, Duy Ma Cật có nói với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát về “Độ Thoát Chúng Sanh” 
như sau—According to the Vimalakirti Sutra, when ManJusri Bodhisattva called to 
enqurre after Vimalakirtis health, Vimalakiri told ManJusri about “saving sentient 
beings” as follows. 

Văn Thù lại hỏi Duy Ma Cật: “Muốn độ chúng sanh, Bồ Tát phải trừ những gì?”— 
ManJusri asked: “What should a Bodhisattva wipe out in order to liberate living beings?” 
Duy Ma Cật đáp: “Muốn độ thoát chúng sanh trước nhất phải trừ phiền não của họ.”—— 
Vimalakirti replied: “When liberating living beings, a Bodhisattva should first wIipe out 
therr klesa (troubles and causes of troubles)?” 

Văn Thù hỏi: “Muốn trừ phiền não, phải thực hành những gì?”—Manjusri asked: “What 
should he do to wIpe out klesa?” 

Duy Ma Cật đáp: “Phải thực hành chánh niệm.”——Vimalakirti replied: “He should uphold 
right mindfulness.” 

Văn Thù hỏi: “Thế nào là thực hành chánh niệm?”——Manjusri asked: “What should he do 
to uphold right mindfulness?” 

Duy Ma Cật đáp: Phải thực hành pháp không sanh không diệt—Vimalakirti replied: “He 
should advocate the unborn and the undying.”. 

“Manjusri asked: “What ¡is the unborn and what ¡s the undying?”—Văn Thù hỏi: “Pháp gì 
không sanh, pháp gì không diệt? 

Duy Ma Cật đáp: “Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt.”——Vimalakirti 
replied: “he unborn 1s evil that does not arise and the undying 1s good that does not 
end.” 

Văn Thù hỏi: “Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc?”—Manjusri asked: “What is 
the root of good and evil?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy thân làm gốc.”—Vimalakirti replied: “The body ¡s the root of 
good and evIl.” 

Văn Thù hỏi: “Thân lấy gì làm gốc?”——Manjusri asked: “*What is the root of the body?” 
Duy Ma Cật đáp: “Lấy tham dục làm gốc.”—Vimalakirti replied: “Craving 1s the root of 


the body.” 
Văn Thù hỏi: “Tham dục lấy gì làm gốc?”—Manjusri asked: “What ¡is the root of 
craving?” 


Duy Ma Cật đáp: “Lấy hư vọng phân biệt làm gốc.”—Vimalakirti replied: “Baseless 
discrimination 1s the root of craving.” 

Văn Thù hỏi: “Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc?”——Manjusri asked: “What is the root of 
baseless discrimination?” 


5089 


Duy Ma Cật đáp: “Lấy tưởng điên đảo làm gốc.”—Vimalakirti replied: “Inverted 
thinking 1s the root of discrimination.” 

Văn Thù hỏi: “Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc?”——Manjusri asked: “What is the root of 
1nverted thinking?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy không trụ làm gốc.”——Vimalakirti replied: “Non-abiding is the 
root Of inverted thinking.” 

Văn Thù hỏi: “Không trụ lấy gì làm gốc?”—Manjusri asked: “What is the root of non- 
abiding?” 

Duy Ma Cật đáp: “Không trụ thì không gốc. Thưa ngài Văn Thù, ở nơi gốc không trụ mà 
lập tất cả pháp.”—Vimalakirti replied: “Non-abiding is rootless. Manjusri, from this non- 
abiding root all things arIse.” 


(B-12) Bồ Tát Cứu Hộ Nhút Thiết Chúng Sanh 
Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng 
Bodhisattvas save all senfient beings 
wifhout any mental inage 0ƒ sentient beings 


(U Tổng quan về Bồ Tát Cứu Hộ Nhút Thiết Chúng Sanh—An overview oƒ Bodhisattvas 


Œ) 
Ù 
8) 


b) 
c) 


2) 


a) 


saye all senfienf beings: Theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 
25— Thập Hồi Hướng, chư Bồ Tát cứu hộ chúng sanh giải thoát khỏi chúng sanh tướng, 
chư Bồ Tát nghĩ rằng—First Dedication ¡in the ten dedications—To save all sentient 
beings without any mental Image of sentient beings. According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra, chapter 25, Ten Dedications, Enlightening Beings save other 
sentient beings without any mental image of sentient beings, Enlightening Beings think 
that. 


Chỉ tiết về Bồ Tát Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh—Details oƒ Bodhisattvas save all 
sentient beings: 

Nguyện đem những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng sanh —May these roots of 
gøoodness universally benefit all sentient beings: 

Lầm cho họ thanh tịnh đến nơi rốt ráo: Causing them to be purified. 

Đến bến bờ rốt ráo: To reach the ultimate shore. 

Lìa hẳn vô lượng khổ não của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la: To forever leave 
the innumerable pains and afflictions of the realms of hells, hungry ghosts, animals and 
asuras (tItans). 

Đại Bồ Tát lúc trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của mình hồi hướng như vầy— 
When the great Enlightening Beings plant these roots of goodness, they dedicate theIr 
Won roots Of øoodness thus: 

Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát khỏi tất cả sự khổ: I should be a hostel 
for all sentient beings, to let them escape from all painful things. 


b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 
h) 
1) 
j) 


3) 


a) 


b) 


c) 


) 
a) 


b) 


3) 
a) 


5090 


Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh, khiến họ đều được giải thoát phiền não: I 
should be a protector for all sentient beings, to let them all be liberated from all 
afflictions. 

Tôi sẽ làm chỗ quy-y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được xa lìa sự bố úy: I should 
be a refuge for all sentient beings, to free them from all fears. 

Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí: I 
should be a goal for all sentient beings, to cause them to reach universal knowledge. 

Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt ráo: I should make a 
resting place for all sentient beings, to enable them to find a place of peace and securIty. 
Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được trí quang diệt sĩ ám: I should 
be a light for all sentient beings, to enable them to attain the light of knowledge to 
annihilate the darkness of Ignorance. 

Tôi sẽ làm đèn để phá tối vô minh cho họ: I should be a torch for all sentient beings, to 
destroy all darkness of nesclence. 

Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh: I should be a 
lamp for all sentient beings, to cause them to abide In the realm of ultimate purIty. 

Tôi sẽ làm Đạo Sư cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp chơn thiệt: I should be a 
guide for all sentient beings, to lead them Into the truth. 

Tôi sẽ làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại: I should be 
a great leader for all sentient beings, to give them great knowledge. 

Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, 
rốt ráo đều khiến họ được nhứt thiết trí -Great Enlightening Beings dedicate all 
foundations of goodness In this way, to equally benefit all sentient beings and ultimately 
cause them alÏ to attain universal knowledge: 

Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với hàng thân 
hữu của mình: Enlightening Beings' protection of and dedication to those who are not 
therr relatives or friends are equal to those for their relatives and friends. 

Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, với tất cả chúng sanh không có một quan 
niệm là chẳng phải thân hữu: Enlightening Beings enter the equal nature of all things, 
they do not conceive a single thought of not being relatives or friends. 

Giả sử có chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ Tát nầy cũng vẫn thương mến họ 
với tâm bi mẫn, trọn không hờn giận: Even ¡f there be sentient beings, who have 
maliclous or hostile Iintentions toward the Enlightening Beinss, still the Enlightening 
Beings also regard them with the eye of compassion and are never angered. 


Bồ Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả chúng sanh: They are good friends to all 
sentient beings. 

Đem Chánh Pháp giảng thuyết cho chúng sanh, khiến họ tu tập: Explain the right 
teaching for sentient beings, so that they may learn and practice 1t. 

Bồ Tát hồi hướng vì —Enlightening beings dedicate because: 

Chư Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi chất độc. Tất cả những kẻ ngu mông, 
vô trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết pháp lành, cũng không làm bức hại 
hay loạn động tâm Bồ Tát được: They are just as the ocean which cannot be changed or 
destroyed by all poisons—The varlous oppressive afflictions of all the Ignorant, the 


b) 


c) 


đ) 


6) 


?) 


8) 


3) 


5091 


unwise, the ungrateful, the wrathful, those poisoned by covetousness, the arrogant and 
concerted, the mentally blind and deaf, those who do not know what 1s good, and other 
such evil sentient beings, cannot disturb the Enlightening Beings. 

Ví như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian—]ust as the sun, appearing in the world: 

Chẳng do vì kể sanh manh mà lại ẩn đi không sáng: Not concealed because those who 
are born blind do not see It. 

Lại cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, cây diêm phù để, gộp cao, hang sâu, bụi khói 
hay mây mù che chướng: Not hidden by the obstruction of such things as mirages, 
eclipses, trees, high mountains, deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds. 

Lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng: Not concealed by the change of 
S€aSONS. 

Chư Bồ Tát hổi hướng với phước đức lớn, với tâm sâu rộng: Enlightening Beings 
dedicate with great virtues, with deep and broad minds. 

Hồi hướng vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng thượng lập chí 
nguyện pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường 
vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng tổn hại chúng sanh: 
They dedicate because they want ultimate virtue and knowledge, their minds aspire to 
the supreme truth; the light of truth 1llumines everywhere and they perceive the meanings 
of everything. Their knowledge freely commands all avenues of teaching, and in order to 
benefit all sentient beings they always practice virtious ways, never mistakenly 
conceiving the idea of abandoning sentient beings. 

Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà rời bỏ chẳng tu hồi hướng: They do not reject sentient 
beings and fail to cultivate dedication because of the meanness of character of sentient 
beings, or because their eroneous wIll, 1ll-will and confusion are hard to quell. 

Chỉ dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối 
chuyển: They just array themselves with the armor of great vows of Enlightening Beings, 
saving sentient beings without ever retreafing. 

Chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo: They do not withdraw 
from enlightening activity and abandon the path of enlightenment Just because sentient 
beings are ungrateful. 

Chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thật: They do not get 
sick of sentient beings Just because 1gnoramuses altogether give up all the foundations of 
goodness which accord with reality. 


10) Chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm mi: 


They do not retreat because senfient beings repeatedly commit excesses and evils which 
are hard to bear. 


11) Đại Bồ Tát chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà tu các thiện căn hồi hướng vô 


thượng Bồ Để, mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh vậy: Great Enlightening 
Beings do not cultivate roots of goodness and dedicate them to complete perfect 
enlightenment Just for the sake of one sentient being; 1t 1s in order to save and safeguard 
all sentient beings everywhere that they cultivate roots of goodness and dedicate them to 
unexcelled complete perfect enliphtenmerit. 


12) Chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin một Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, 


nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả 


5092 


chư Phật, hiểu tất cả Phật pháp mà phát khởi đại nguyện tu các thiện căn hồi hướng vô 
thượng Bồ Đề: It is not purify just one Buddha-land, not because of. belief in just one 
Buddha, not Just to see one Buddha, not Just to comprehend one doctrine that they 
Initiate the determination for great knowledge and dedicate 1t to unexcelled complete 
perfect enlightenment. It 1s to purify all Buddha-lands, out of faith in all Buddhas, to serve 
all Buddhas, to understand all Buddha-teachings, that they Iinitiate great vows, culfIivate 
the foundations of goodness, and dedicate them to unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 


13) Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện căn của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả chúng 


sanh đều được thanh tịnh, công đức viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không cùng tận, 
thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô lượng trí, 
ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công đức viên mãn trang nghiêm.”: Enlightening Beings 
vow that: “By my roofs of goodness, may all creatures, all sentilent beings, be purified, 
may they be filled with virtues which cannot be ruined and are inexhaustible. May they 
always gain respect. May they have right mindfulness and unfailing recollection. May 
they attain sure discernment. May they be replete with immeasurable knowledge. May 
all virtues of physical, verbal and mental action fully adorn them.” 


14) Do những căn lành nầy——By these roots of goodness: 


a) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


}) 


Ù 


Khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật không bỏ qua: They will 
cause all sentient beings to serve all Buddhas, to their unfailing benefit. 

Khiến chúng sanh khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại: They will cause all 
sentient beings” pure faith to be indestructible. 

Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc và nhớ không quên: They 
wIill cause all sentient beings to hear the true teaching, cut off all doubt and confusion, 
remember the teaching without forgetting 1t. 

Khiến chúng sanh tu hành đúng pháp: They will cause all sentient beings to cultivate in 
accord with the teaching. 

Khiến chúng sanh cung kính chư Phật: They will cause sentient beings to develop respect 
for the enlightened. 

Khiến thân nghiệp chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn: They will 
cause sentient beings to act with pur1fy, to rest securely on innumerable great foundations 
Of goodness. 

Khiến chúng sanh ha hẳn sự nghèo cùng: They cause all sentient beings to be forever 
Íree from poverty. 

Khiến chúng sanh đầy đủ thất thánh tài (see Thất Thánh Tài): They cause all sentient 
beings to be fully equipped with the seven kinds of wealth (faith, vigor, shame, learning, 
øenerosity, concentration and wisdom). 

Khiến chúng sanh thường theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng diệu: 
They cause all sentient beings to always learn from the Buddha, to perfect innumerable 
ToOfS Of øeoodness. 

Tỏ ngộ bình đẳng: They cause sentient beings to attain impartial understanding. 

Trụ nhứt thiết trí: To abide in omniscience. 

Dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh: To look upon all sentient beings equally 
with unobstructed eyes. 


5093 


m) Các tướng hảo trang nghiêm thân không tỳ vết: To adorn their bodies with all marks of 


n) 
là) 
P) 
q) 
T) 
S) 
Ụ) 


øreatness, without any flaws. 

Lời nói tỉnh diệu: Beaufiful voices. 

Công đức viên mãn: Replete with all fine qualities. 

Các căn điều phục: To have control over their senses. 

Thành tựu thập lực: To accomplish the ten powers. 

Tâm lành đầy đủ: To be filled with good will. 

Không chổ y trụ: To dwell or depend on nothing. 

Khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an trụ: To cause all 
sentlent beings to attain the enJoyments of Buddhahood and abide In the abode of 
Buddhas. 


15) Thấy chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được Phật, 


chẳng nghe được pháp, nên chư Bổ Tát quyết đi vào ác đạo, thay thế các chúng sanh 
chịu các sự khổ, khiến họ được giải thoát: Seeing sentient beings doing all sorts of bad 
things and suffering all sorts of misery and pain, and being hindered by this from seeing 
the Buddha, hearing the teaching and recognizing the community, the enlightening beings 
VowW fo en(er those sfates of woe, take on the various miseries in place of the sentient 
beiIngs, to cause them to be free. 


16) Chư Bồ Tát chịu khổ như vậy, nhưng lại chẳng kinh sợ mà còn tinh tấn tu hành chẳng 


a) 


b) 


c) 


đ) 


x 


x  x x *Xx x x %x *% 


nhàm mỏi vì muốn—Enlightening Beings suffer pain ¡n this way, but they are not 
discouraged. In the contrary, they vigorously cultivate without ceasing because: 

Quyết muốn đảm nhiệm chúng sanh khiến họ được giải thoát: They are determined to 
carry all sentient beings to liberation. 

Quyết muốn cứu vớt chúng sanh xuất ly khổ nạn và những chỗ sanh già bệnh chết: They 
are determined to save all sentient beings and to enable them to attain emancipation, so 
that they can be free from the realm of pain and troubles of birth, old age, sickness, and 
death. 

Quyết muốn cứu hộ chúng sanh thoát khỏi cảnh lưu chuyển tà kiến vô trí cũng như mất 
các pháp lành: They are determined to save all sentient beings from revolving in 
©erroneous views, bereft of qualities of goodness. 

Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh: They are determined to save all sentient beings. 

Bị lưới ái vấn: Sentient beings are wrapped up in the web of attachments. 

Bị màn sĩ mê che lấp: Covered by the shroud of ignorance. 

Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi không rời: Clinging to all existents, pursuing them 
unceasingly. 

Vào trong lồng củi khổ não: Entering the cage of suffering. 

Thực hành nghiệp ma: Acting like maniacs. 

Phước trí đều hết: Totally void of virtue or knowledge. 

Thường ôm lòng nghị hoặc: Always doubtful and confused. 

Chẳng thấy chỗ an ổn: They do not perceive the place of peace. 

Chẳng biết đạo xuất ly: They do not know the path of emancipation. 

Ở trong sanh tử luân hồi mãi: They revolve ¡n birth and death without rest. 

Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy: Always submerged in the mire of suffering. 


5094 


17) Bồ tát chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, nhưng lại muốn đem chỗ tu hành của mình làm 
cho chúng sanh—They are not seeking liberation for themselves, but they want to use 
what they practice to cause all sentient beings: 

a) Được thành bực trí huệ vô thượng: Become supreme sovereign of knowledge. 

b)_ Được nhứt thiết trí: To attain the omnicient mind. 

c)_ Qua khỏi vòng sanh tử: To cross over the flow of birth and death. 

d)_ Được thoát tất cả khổ: To be free from all suffering. 

18) Bồ Tát nguyện vì khắp tất cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ đều ra khỏi hố sanh tử 
khổ: They vow to accept all sufferings for the sake of all sentient beings, and enable 
them to escape from the abyss of Iimmeasurable woes of birth and death. 

19) Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ trong các 
ác đạo nơi tất cả thế giới, nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện căn: They always 
vow fo accept all sufferings for the sake of all sentient beings In all worlds, in all states of 
misery forever, but still always cultivate foundations of goodness for the sake of all 
beings. 

20) Bồ Tát thà riêng mình chịu mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, khiến 
họ được giải thoát, chớ chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay a- 
tu-la: They vow that they would rather take all this sufferings on themselves than allow 
sentilent beings to fall into hell, animal, hungry ghost, and asura realms. 

21) Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện thành thực 
vì cứu hộ chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo vô 
thượng: They vow to protect all sentilent beings and never abandon them. This 1s a sincere 
vow because they set their mind on enlightenment In order to liberate all sentient beings, 
not seeking the unexcelled way for their own sake. 

22) Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước hưởng lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Để. Tại sao 
vậy?—They do not cultivate enlightening practice 1n search of pleasure or enJoyment. 
Why? Because: 

a) Phước lạc thế gian chẳng gì chẳng khổ: Mundane pleasures are all sufferings. 

b) Phước lạc thế gian là cảnh giới ma: Mundane pleasures are the realms of maniacs. 

c)_ Chỉ có kể ngu mới tham trước phước lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở trách 
vì tất cả khổ nạn đều nhơn đó mà sanh: Only craved by ignorant people, but scorned by 
Buddhas because all misery arIses from them. 

d) Tất cả ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, đến giận hờn, kiện cáo, hủy nhục đều 
do tham trước ngũ dục mà ra: The anger, fighting, mutual defamation and such evils of 
the realms of hells, ghosts, animals and asuras are all caused by greedy attachment to 
objects of desire. 

e) Kẻ tham ngũ dục thời xa la chư Phật, chướng ngại sanh thiên, huống là được vô thượng 
Bồ Đề: By addiction to desires, one become estranged from the Buddhas and hindered 
from birth in heaven, to say nothing of unexcelled complete perfect enlightenmeit. 

23) Bồ Tát nguyện đem căn lành hồi hướng như vậy khiến tất cả chúng sanh đều được— 
Enlightening Beings vow to dedicate roots of goodness to enable all sentient beings to 
attain: 

a)_ Vui rốt ráo: Ultimate bliss. 

b)_ Vui lợi ích: Beneficial bliss. 


c) 
đ) 
©) 
Ö 
8) 


h) 
1) 


5095 


Vui bất thọ: The bliss of nonreception. 

Vui tịch tịnh: The bliss of dispassionate tranquIlIty. 

Vui vô động: The bliss of imperturbability. 

Vui vô lượng: Immeasurable bliss. 

Vui bất xả ly sanh tử bất thối chuyển niết bàn: The bliss of not rejecting birth and death 
yet not regressing from nirvana. 

Vui bất diệt: Undying bliss. 

Vui nhứt thiết trí: The bliss of universal knowledge. 


24) Bồ Tát nguyện vì chúng sanh mà làm——For all sentient beings, they vow: 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


Lầm điều ngự sư: To be a charioteer. 

Làm chủ binh thần: To be a leader. 

Cầm đuốc đại trí chỉ đường an ổn khiến chúng sanh la hiểm nạn: To be holding the torch 
Of great knowledge and showing the way to safety and peace, freeing them from danger. 
Dùng phương tiện khiến chúng sanh biết chơn thiệt nghĩa: To use appropriate means to 
Inform sentient beings of the truth. 

Nơi biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyền trưởng khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến 
bờ kia: In the ocean of birth and death, they are skillful captains of the ship, who know 
how to deliver sentient beings to the other shore. 


25) Chư Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy, tùy nghi cứu hộ khiến chúng sanh— 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 


8) 
h) 


Enlightening Beings dedicate all their roots of goodness and save sentlent beings by 
employing means appropriate to the situation to cause them: 

Thoát khỏi sanh tử: To emerge from birth and death. 

Thờ cúng tất cả chư Phật: Serve and provide for all the Buddhas. 

Được trí vô ngại: To attain unhindered, omniclent knowledge. 

Lầa các ma, xa bạn ác: To abandon all mamiacs and bad associates. 

Gần bạn lành Bồ Tát: Approach all Enlightening Beings and good associates. 

Dứt trừ tội lỗi: To annihilate all error and wrongdoing. 

Thành tựu tịnh nghiệp: To perfect pure behavior. 

Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và vô lượng thiện căn: To fulfill the great 
practical vows and Iinnumerable virtues of Enlightening Beings. 


26) Vì các chúng sanh không thể tự cứu, huống là cứu người? Thế nên một mình Bồ Tát lập 


chí nguyện tu tập thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn—Sentient beings cannot save 
themselves, how can they save others? Only Enlightening Beings have this unique 
determinafion of cultivating amass roots of goodness and dedicate them In this way: 

Vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh: To liberate all sentient beings. 

Vì muốn chiếu khấp tất cả chúng sanh: To illumine all sentient beings. 

Vì muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh: To guide all sentient beings. 

Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh: To enlighten all sentient beings. 

Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh: To watch over and attend to all sentient beings. 

Vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh: To take care of all sentient beings. 

Vì muốn thành tựu tất cả chúng sanh: To perfect all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ: To gladden all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp: To bring happiness to all sentient beings. 


5096 


j_ Vì muốn khiến tất cả chúng sanh dứt nghi: To cause all sentient beings to become freed 
from doubt. 

27) Bồ Tát hồi hướng như ánh mặt nhựt—Enlightening Beings” dedications should be like the 
SUN: 

a) Chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân: Shining universally on all without seeking 
thanks or reward. 

b) Chẳng vì một chúng sanh ác hại mình mà bỏ tất cả chúng sanh khác, nên Bồ Tát chỉ 
siêng tu tập thiện căn hổi hướng, khiến khắp chúng sanh đều được an lạc: Not 
abandoning all sentient beings because one sentient being 1s evil, just diligently 
practicing the dedications of roots of goodness to cause all sentient beings to attain peace 
and ease. 

c) Chúng sanh dầu có kẻ ác muốn hại mình, Bồ Tát đều dung thứ, trọn chẳng do đây mà bỏ 
thệ nguyện: They are able to take care of all sentient beings even 1f they are bad, never 
øiving up theIr vows on this account. 

d) Thiện căn đầu ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ Tát luôn dùng tâm hoan hỷ 
hồi hướng quảng đại: Even ïif their roots of goodness be few, but because they want to 
embrace all sentient beings, so they always make a great dedication with a Joyful heart. 

e) Nếu có thiện căn mà chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là hồi hướng: If 
one has roots of goodness but does not desire to benefit all sentient beings, that 1s not 
called dedication. 

Ð_ Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng: When 
every single root of goodness Is directed toward all sentient beings, that 1s called 
dedication. 

28) Bồ Tát tu tập hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp tánh vô trước: Enlightening Beings 
cultivate dedication to place sentient beings In the true nature of things where there 1s no 
attachment. 

29) Bồ Tát tu tập hổi hướng thấy chúng sanh bất động bất chuyển: Enlightening Beings 
cultivate dedication to see that the Intrinsic nature of sentlent beings doesn” move or 
change. 

30) Bồ Tát tu tập hồi hướng vô y vô thủ đối với sự hồi hướng: Enlightening Beings cultivate 
dedication without depending on or grasping dedication. 

31) Bổ Tát tu tập hổi hướng chẳng lấy tướng thiện căn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to the appearances of roots of goodness. 

32) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh: Enlightening Beings 
cultivate dedication without false ideas about essential nature of consequences 0Ÿ actions. 

33) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng tham trước tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to the characteristics of the five clusters of material and 
mental existence. 

34) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phá hoại tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without destroying the charateristics of the five clusters. 

35) Bồ Tát tu tập hồi hướng mà chẳng chấp trước: Enlightening Beings cultivate dedication 
without ørasping action. 

36) Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng cầu quả báo: Enlightening Beings cultivate dedication 
wIthout seeking reward. 


5097 


37) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng nhiễm trước nhơn duyên: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to causality. 

38) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt nhơn duyên khởi: Enlightening Beings cultivate 
dedication without imagining what 1s producing by causality. 

39) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp danh tiếng: Enlightening Beings cultivate dedication 
without attachment to repufation. 

40) Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng chấp xứ sở: Enlightening beings cultivate dedication 
without attachment to location. 

41) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to unreal things. 

42) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới tướng hay tâm ý tướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication without attachment to Images of sentient beings, 
the world, or mind. 

43) Bồ Tát tu tập chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo: Enlightening 
Beings cultivate dedication without creating delusions of mind, delusions of conceptfs, or 
delusions oŸ views. 

44) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp đường ngôn ngữ: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachmernt to verbal expression. 

45) Bồ Tát quán tánh chơn thật của chư pháp mà tu tập hổi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedication observing the true nature of all things. 

46) Bồ Tát quán tánh bình đẳng của tất cả chúng sanh mà tu tập hồi hướng: Enlightening 
beings cultivate dedication observing the aspects in which all sentient beings are equal. 

47) Bồ Tát dùng ấn pháp giới mà ấn các thiện căn mà tu tập hồi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedication stamping all roots of goodness with the seal of the realm of truth. 

48) Bồ Tát quán các pháp lìa tham dục, hiểu các pháp không gieo trồng thì thiện căn lại cũng 
như vậy mà tu tập hồi hướng: Enlightening Beings cultivate dedication observing all 
things dispassionately; they understand that all things have no propagation and that roofts 
Of goodness are also thus. 

49) Bồ Tát quán các pháp không hai, không sanh, không diệt mà tu tập hồi hướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication observing that things are nondual, unborn, and 
unperishing. 

50) Bồ Tát dùng những thiện căn hồi hướng như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh tịnh: 
Enlightening Beings use such roots of goodness to cultivate and practice pure methods of 
curing spiritual 1lls. 

51) Bao nhiêu thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng: All of their 
roofs Of goodness are 1n accord with transcendental principles, but they do not conceIve of 
them dualistically. 

52) Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí: It ¡s not in their deeds that they 
cultivate omniscIence. 

53) Bồ Tát tu tập nhứt thiết tr—Enlightening Beings cultivate omniscience: 

a) Chẳng phải ha nghiệp mà tu tập nhứt thiết trí: It is not apart from deeds that they 
cultivate omniscIence. 

b) Nhứt thiết trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng ha nghiệp mà được; bởi thanh tịnh 
nghiệp như bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như bóng sáng; báo như bóng sáng 


c) 


5098 


thanh tịnh nên nhứt thiết trí cũng thanh tịnh như bóng sáng: Omniscience ¡s not identical 
to action, but omnisclence 1s not atfained apart from action either. Because their action 1s 
pure as light, the consequences are also pure as light; because the consequences are pure 
as light, omnisclence 1s also pure as light. 

Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động tư duy phân biệt mà đem các thiện căn tu tập hồi 
hướng: Detached from all confusions and thoughts of self and possession, Enlightening 
Beings skillfully cultivate dedication of all roots of goodness. 


54) Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy——Enlightening Beings cultivate dedication in this way: 


8) 
b) 


c) 


đ) 


(A) 


l) 
2) 
3) 
4) 


(B) 


l) 
2) 
3) 
4) 


Luôn độ thoát chúng sanh không thôi: Liberating sentient beings ceaselessly. 

Chẳng trụ pháp tướng: They do not dwell on appearances. 

Dầu biết các pháp không nghiệp không báo mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp báo 
không trái nghịch: Though they know that In all things there 1s no action and no 
consequences, yet they can skillfully produce all deeds and consequences without 
OppOSition or conftention. 

Bồ Tát tu tập hổi hướng xa lìa các lỗi và được chư Phật khen ngợi: Enlightening Beings 
cultivate dedication, free from all faults and are praised by all Buddhas. 


(B-13) Các vị Bồ Tát trong Kinh Điển Phật Giáo 
Bodhisattvas in Buddhist History 


(B-13-A) Bốn vị Bồ Tát lớn trong Kinh Pháp Hoa 
Four Great Bodhisattvas 0ƒ Lotus Sutra 


Di Lặc Bồ Tát: Maitreya Bodhisattva. 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Manjusri Bodhisattva. 

Quán Thế Âm Bồ Tát: Avalokitesvara Bodhisattva. 
Đại Thế Chí Bồ Tát: Mahasthamaprapta Bodhisattva. 


Thượng Hạnh Bồ Tát: Visistacaritra Bodhisattva. 

Vô Biên Hạnh Bồ Tát: Anantacaritra Bodhisattva. 
Tịnh Hạnh Bồ Tát: Visuddhacaritra Bodhisattva. 

An Lập Hạnh Bồ Tát: Supratisthitacaritra Bodhisattva. 


5099 


(B-134-B) Chư Bồ Tát trong Kim Cang Giới 
Bodhisattvas In the Diamond Realms 


(D Tứ Chúng Bồ Tát— Four Bodhisattvas in the Vajradhatu: Tứ Nhiếp Bồ Tát—Chỉ bốn vị 
Bồ Tát trong Kim Cang Giới với bốn đức hóa tha—The four Bodhisattvas ¡in the 
Vajradhatu whose office 1s to convert or transform the living: 

1) Kim Cang câu Bồ Tát: The Bodhisattva with the Hook. 

2) Kim Cang Sách Bồ Tát: The Bodhisattva with the Rope. 

3) Kim Cang Tỏa Bồ Tát: The Bodhisattva with the Chain. 

4)_ Kim Cang Linh Bồ Tát: The Bodhisattva with the Bell. 


(II) Ngũ Chúng Bồ Tát— Five Bodhisattvas in the Diamond Realms: Ngũ Bí Mật —Năm vị 
Kim cang Bồ Tát trong Kim cang giới—The five Bodhisattvas of the Diamond realm: 

1) Kim Cang Tát Đỏa—Vajrasattva: Tất cả các loài chúng sanh đều có lục đại tự tánh, ở 
đây nói về các loài hữu tình chúng sanh, được đặt ở trung tâm——Vajrasattva represents 
the six fundamental elements of sentient existence and here Indicates the bịrth of 
bodhisattva sentience, In the middle. 

2) Dục Kim Cang—Bodhisattvas of Desire: Bồ tát Dục hay phàm phu mới gặp được giáo 
thọ A Xà Lê, được đặt ở phía Đông. Dục ở đây là muốn phát tâm Bồ Đề và cứu độ 
chúng sanh —Ordinary people who have Just met the Acarya, in the East—Desire 1s that 
of bodhi and the salvation of all. 

3)_ Xúc Kim Cang—Bodhisattvas of Contact: Bồ Tát Xúc hay vị đã phát tâm Bồ Đề, tu hạnh 
đại bi, và muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cứu độ, được đặt ở phía Nam——One 
who has resolved the Bodhicitta, vowed to practice great loving kindness, and wanted to 
contact with the needy world for 1ts salvation, in the South. 

4) Ái Kim Cang—Bodhisattvas of Love: Vị đã thành tựu Phật quả và phát nguyện thương 
yêu chúng sanh, được đặt ở phía Tây——One who has attained the Buddhahood and vowed 
to love all sentient beings. 

5)_ Mạn Kim Cang—Bodhisattvas of Pride: Vị đã tự tại nơi Niết Bàn, được đặt ở phía Bắc— 
One who entered Nirvana (pride here means the power of nirvana), in the North. 


(B-13-C) Ngũ Phật Đảnh Tôn 
Five Bodhisaftvas 0ƒ ƒve ƒorms 0ƒ wisdom 


(D Tổng quan về Ngũ Phật Đảnh Tôn—An overview 0ƒ Five Bodhisattvas 9ƒ five forms 0ƒ 
wisdơm: Ngũ Phật Đảnh Tôn—Ngũ Đảnh Luân Vương hay năm vị Bồ Tát thường đứng 
bên trái của Phật Thích Ca, tượng trưng cho năm trí tuệ—Five Bodhisattvas sometimes 
placed on the left of SakyamunI, Indicative of five forms of wisdom: 


(I1) Chỉ tiết về Ngũ Phật Đảnh Tôn— Details oƒ Five Bodhisatftvas oƒ five forms 0ƒ wisdom: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


Œ) 


5100 


Bạch Tần Phật Đỉnh—Sitatapatra (skt): Lấy lọng trắng làm hình Tam Muội Da, tượng 
trưng cho đức đại từ bi trong trắng truyền khắp pháp giới, một trong những danh hiệu của 
Quán Thế Âm Bồ Tát—With white parasol, symbol of pure mercy, one of the title of 
Avalokitesvara. 

Thắng Phật Đảnh—Jaya (skt): Lấy thanh bảo kiếm làm hình Tam Muội Da, tượng trưng 
cho trí tuệ—Wi¡th sword, symbol of wisdom or discretion. 

Tối Thắng Phật Đảnh—Vijaya (skt): Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh—Chuyển Luân 
Vương Phật Đẳnh—Lấy bánh xe vàng làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho công đức 
chuyển pháp luân không gì sánh bằng—With golden wheel symbol of unexcelled power 
of preaching. 

Hỏa Tụ Phật Đảnh—Tejorasi (skt): Còn gọi là Hỏa Quang, Quang Tụ hay Phóng Quang 
Phật Đảnh—Lấy ánh sáng làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho sự thu nhiếp chúng 
sanh—Collected brilliance with Insignia authority or a flame. 

Xả Trừ Phật Đảnh—Vikirna (skt): Trừ Chướng Phật Đảnh—Thôi Toái Phật Đảnh—Trừ 
nghiệp Phật Đảnh—Trừ Cái Chướng Phật Đảnh—Lấy cái móc làm hình Tam Muội Da, 
tượng trưng cho công đức phá nát tất cả phiền não—Scattering and destroying all 





distressing delusion, with a hook as symbol. 


(B-13-D) Bát Đại Minh Vương 
Eight diamond-kings 


Tổng quan về Bát Đại Minh Vương —An overview oƒ Eight diamond-kings: Bát Đại 
Minh Vương là tám vị Kim Cang vương hay tám vị Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô 
Giá Na—The eight diamond-kings, or bodhisattvas as guardians of Vairocana (Đại Nhựt 
Như Lan): 


(II) Chỉ tiết về Bát Đại Minh Vương— Details oƒ Eight diamond-kings: 


D 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng Tam Thế): Vajrapani (skt)——Holder or protector 
Of a vajra. 

Diệu Kiết Tường Bồ Tát (hiện làm Đại Uy Đức Kim Cương): Wonderful and auspicious. 
Hư Không Tạng Bồ Tát (hiện làm Đại Tiếu Kim Cương): Akasagarbha (skÐ. 

Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại Luân Kim Cương): Maitreya (skt). 

Quán Tự Tại Bồ Tát (hiện làm Mã Đầu Kim Cương): Avalokitesvara (skt). 

Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm Vô Năng Thắng Minh Vương): Tsitigarbha (skt). 

Trừ Cái chướng Bồ Tát (hiện làm Bất Động Tôn Minh Vương): Aryacalanatha (skÐ). 

Phổ Hiền Bồ Tát (hiện làm Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương): Samantabhadra (skt). 


3101 


(B-13-E) Nhị Thập Ngũ Bồ Tát 
Twenty five Bodhisatfvyas 


(ID Tổng quan về Nhị Thập Ngũ Bồ Tát—An overview oƒ Twenty-five Bodhisattras: Đây là 
hai mươi lăm vị Bồ Tát bảo hộ tất cả những người tín tâm niệm hồng danh Phật A Di 
Đà—These are twenty five Bodhisattvas who protect all who call Amitabha for salvation. 


(II) Chỉ tiết về Nhị Thập Ngũ Bồ Tát— Details oƒ Twenty-five Bodhisattvas: 

1) Quán Âm Bồ Tát—Avalokitesvara—Kuan Shi Yin—See Avalokitesvara. 

2) Đại Thế Chí Bồ Tát: Mahasthamaprapta Bodhisattva—See Mahasthamaprapta. 

3) Dược Vương Bồ Tát: Bhaisajyaraja Bodhisattva—See Bhaisajyaraja. 

4) Dược Thượng: BhaIsaJyaraja-samudgata (skÙ——See BhaIsaJyaraJa. 

5) Phổ Hiển: Samantabhadra Bodhisattva—See Samantabhadra. 

6) Pháp Tự Tại: Dharma-Isvara Bodhisattva—A Bodhisattvaˆs complete dialectical freedom 
and power, so that he can expound all things unimpeded. 

7) Sư Tử Hống: Simhanada (skU—See Simhanada. 

8) Đà La Ni: Dharami Bodhisattva—See Dharam. 

9) Hư Không Tạng: Akasagarbha Bodhisattva—Space-garbha. 

10) Phật Tạng: Buddha-garbha. 

11) Bồ Tạng: Bodhisattva-garbha. 

12) Kim Cang Tạng: Vajra-garbha Bodhisattva. 

13) Sơn Hải Huệ: Mountain-Ocean Wisdom Bodhisattva. 

14) Quang Minh Vương: Shining Heart Bodhisattva. 

15) Hoa Nghiêm Vương: Adorned Flower Bodhisatva. 

16) Chúng Bảo Vương: Treasure Assembly Bodhisattva. 

17) Nguyệt Quang Vương: Candraprabha Bodhisattva. 

18) Nhật Chiếu Vương: Sun-Illuminating Bodhisattva. 

19) Tam Muội Vương: Samadhi-King Bodhisattva. 

20) Định Tự Tại Vương: Samadhi-Isvara Bodhisattva. 

21) Đại Tự Tại Vương: Mahesvara Bodhisattva. 

22) Bạch Tượng Vương: White-Elephant Bodhisattva. 

23) Đại Uy Đức Vương: Mahatejas Bodhisattva. 

24) Vô Biên Thân Bồ Tát: Infinite-Body Bodhisattva. 

25) Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát: Great Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattva. 





(B-13-F) Chư Bồ Tát đồng tu với Phật Tỳ Lô Giá Na 
Bodhisattvas who had cultivated with Vatrocana 


(ID Tổng quan về Chư Bồ Tát đồng tu với Phật Tỳ Lô Giá Na—An overview oƒ Bodhisattras 
who had cultivated with Vairocana: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có những Bồ Tát đã từng 
cùng tu tập thiện căn với Phật Tỳ Lô Giá Na trong thời quá khứ (Kinh Hoa Nghiêm—— 


5102 


Phẩm 1—Thế Chủ Diệu nghiêm)—According to the Flower Adornment Sutra, there were 
Bodhisattvas who had accumulated roots of goodness along with Vairocana Buddha The 
Flower Adornment Sutra— Chapter I—The Wonderful Adornment of the Leaders of the 
Worlds). 


(I) Chỉ tiết về Chư Bồ Tát đồng tu với Phật Tỳ Lô Giá Na—Details oƒ Bodhisattvas who 
had cultivated with Vairocana 

I) Phổ Hiền Bồ Tát: Universally Good (Samanthabadra) Bodhisattva. 

2) Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát: Light of Supreme Lamp of Universal 
Virtue Bodhisattva. 

3) Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát: Lion Banner of Universal Light Bodhisattva. 

4) Phổ Bảo Diệm Diệu Quang Bồ Tát: Subtle Light of Flames of Universal Jewels 
Bodhisattva. 

5) Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát: Banner of Oceans of Qualities of Universal 
Sounds Bodhisattva. 

6) Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát: Realm of Enlightenment of Radiance of 
Universal Knowledge Bodhisattva. 

7) Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát: Banner of Flowers of Topknot of Universal Jewels 
Bodhisattva. 

8) Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Bồ Tát: Pleasing Voice of Universal Awareness Bodhisattva. 

9) Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát: Light of Inexhaustible Virtue Of Universal 
Purity Bodhisattva. 

10) Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát: Mark of Universal Light Bodhisattva. 

11) Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát: Great Brilliance of the Light of the Moon Reflected 
In the Ocean Bodhisattva. 

12) Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát: Undefiled Treasury of Light of Oceans of 
Cloudlike Sounds Bodhisattva. 

13) Công Đức Bảo Kế Trí Sanh Bồ Tát: Born of Wisdom and Adorned with Virtue 
Bodhisattva. 

14) Công Đức Tự Tại Vương Đại Quang Bồ Tát: Great Light of Sovereign Virtue 
Bodhisattva. 

15) Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Bồ Tát: Brave Lotus Topknot Bodhisattva. 

16) Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Bồ Tát: Sun Banner Clouds of Universal Knowledge 
Bodhisattva. 

17) Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê Bồ Tát: Great Persevering with Indestructible Courage 
Bodhisattva. 

18) Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát: Light Banner of Flagrant Flames Bodhisattva. 

19) Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát: Deep Beautiful Sound of Great Enlightened Virtue 
Bodhisattva. 

20) Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát: Born of Wisdom with the Light of Great Virtue 
Bodhisattva. 


5103 


(B-13-G) Bồ Tát câu hội tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên 
Bodhisattvas gathered in the Jeta Grove 


(D Tổng quan về Bồ Tát câu hội tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên—An overview 0ƒ 
Bodhisattvas gathered in the Jeta Grove: Bồ Tát câu hội tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc Viên để nghe Phật thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm——Bodhisattvas among the 
five hundred Bodhisattvas gathered ¡in the Garden of Anathapindaka in the Jeta Grove to 
hear Sakyamuni Buddha to preach The Flower Oranment ScrIpture: 


(II) Chỉ tiết về Bồ Tát câu hội tại Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên—Details oƒ Bodhisattras 
gathered in the Jeta Grove: 

(A) Chư Bồ Tát— BodhisatIvas: Trong số năm trăm Bồ tát nây thì Bô Tát Phổ Hiền và Văn 
Thà làm Thượng thủ—Among these 500 Bodisafvas, Samantabhadra and Manjusri 
Bodhisaftvas stand out prominently as the fwo leaders. 

I) Phổ Hiển: Samatabhadra. 

2) Văn Thù: ManJusri. 

3) Quang Diệm Tràng: Endowed with Perspicacious Knowledge. 

4) Tu Di Tràng: Endowed with Sumeru Knowledge. 

5) Bửu Tràng: Endowed with Adamantine Knowledge. 

6) Vô Ngại Tràng: Endowed with Unemotional Knowledge. 

7) Hoa Tràng: Endowed with Blossoming Knowldege. 

8) Ly Cấu Tràng: Endowed with Unattached Knowledge. 

9) Ly Trần Tràng: Endowed with Undefiled Knowledge. 

10) Nhựt Tràng: Endowed with Sunlike Knowledge. 

11) Nguyệt Tràng: Endowed with Moonlike Knowledge. 

12) Phổ Quang Tràng: Endowed with Radiant Knowledge. 

13) Quang Ảnh Sơn Oai Lực: Endowed with Mountainlike Knowledse. 

14) Bửu Oai Lực: Jewel Energy. 

15) Đại Oai Lực: Great Energy. 

16) Kim Cang Trí Oai Lực: Knowledge Thunderbolt Energy. 

17) Ly Trần Cấu Oai Lực: Undefiled Energy. 

18) Chánh Pháp Nhựt Oai Lực: Energy ofthe Sun of Truth. 

19) Công Đức Sơn Oai Lực: Virtue Mountain Energy. 

20) Phổ Kiết Tường Oai Lực: Universal Light Energy. 

21) Địa Tạng: Earth Matrix (Store). 

22) Hư Không Tạng: Sky MatrIx. 

23) Liên Hoa Tạng: Lotus Calyx. 

24) Bửu Tạng: Jewel Matrix. 

25) Nhựt Tạng: Sun Matrix. 

26) Tịnh Đức Tạng: Matrix of Virtue. 

27) Thiện Nhãn: Good Eye. 

28) Tịnh Nhãn: Pure Eye. 

29) Ly cấu Nhãn: Undefiled Eye. 


5104 


30) Vô Ngại Nhãn: Unobstructed Eye. 

31) Phổ Kiến Nhãn: AlI-Seeing Eye. 

32) Phổ Quán Nhãn: Perceptive Eye. 

33) Thanh Liên Hoa Nhãn: Lotus Eye. 

34) Kim Cang Nhãn: Adamantine Eye. 

35) Bửu Nhãn: Jewel Eye. 

36) Hư Không Nhãn: Space Eye. 

37) Hỷ Nhãn: Joy Eye. 

38) Phổ Nhãn: Universal Eye. 

39) Thiên Quan: Celestial Crown. 

40) Phổ Chiếu Thập Phương Quan: AIl-Illuminating Crown. 

41) Nhứt Thiết Phật Tạng Quan: Crown of Jewels Which Give Birth to AII Buddhas. 

42) Nhứt Thiết Thế Gian Quan: Crown Beyond All Worlds. 

43) Siêu Nhứt Thiết Thế Gian Quan: Crown of Jewels Illuminating All Things in the Cosmos. 

44) Bất Khả Hoại Quan: Invincible. 

45) T Nhứt Thiết Như Lai Sư Tử Tòa: Crown of Jewels Inset with the Lion Thrones of All 
Buddhas. 

46) Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không: Crown Illuminating the Space of the Whole Cosmos. 

47) Phạm Vương Kế: Lord Brahma. 

48) Long Vương Kế: Crest of Lord of Dragons. 

49) Nhứt Thiết Nguyện Hải Âm Bửu Vương: Crest of Most Excellent Jewels of the Sound of 
the Ocean of All Vows. 

50) Nhứt Thiết Hóa Phật Quang Mink Kế: Crest of Light Emanated by All Buddhas. 

51) Nhứt Thiết Phật Quang Minh Ma Ni Kế: Crest of Spew of Jewels Emanating the Halos of 
All Buddhas. 

52) Nhứt Thiết Thị Hiện Hư Không Bình Đẳng Tướng Ma Ni Vương Trang Nghiêm Kế: Crest 
Adorned with Jewels Showing the Nondifferentiation of All Surfaces of Space. 

53) Thị Hiện Nhứt Thiết Như Lai Thần Biến Ma Ni Vương Tràng Võng Thùy Phúc Kế: Crest 
Covered with a Net of the Finest Jewels Representing the Lights Magically Produced by 
All Buddhas. 

54) Xuất Nhứt Thiết Phật Chuyển Pháp Luân Âm Kế: Crest of Sound of the Wheel of 
Teaching of AlI Buddhas. 

55) Thuyết Nhứt Thiết Danh Tự Âm Kế: Crest Uttering the Names of Everything in Past, 
Present, and Future. 

56) Đại Quang: Great Light. 

57) Ly Cấu Quang: Undefiled Light. 

58) Bửu Quang: Jewel Light. 

59) Ly Nhiễm Quang: Light of Undefiled Energy. 

60) Nhựt Quang: Sun Light. 

61) Thiên Quang: Celestial Light. 

62) Pháp Quang: L¡ght of Truth. 

63) Tịch Tịnh Quang: Light of Peace. 

64) Tự Tại Quang: Dispassionate Light. 

65) Phước Đức Tràng: Torch of Virtue. 


5105 


66) Trí Huệ Tràng: Torch of Knowledge. 

67) Pháp Tràng: Torch of Truth. 

68) Thần Thông Tràng: Torch of Superknowledge. 

69) Quang Tràng: Torch of Lipht. 

70) Hoa Tràng: Flower Torch. 

71) Ma Ni Tràng: Torch of Enlightenment. 

72) Phạm Tràng: Torch of Brahma. 

73) Phổ Quang Tràng: Torch of Universal IIlumination. 

74) Bửu Tràng: Jewel Torch. 

75) Phạm Âm: Brahma Sound. 

76) Đại Địa Âm: Earth Roaring Sound. 

77) Thế Chủ Âm: Voice ofa World Leader. 

78) Sơn Tướng Kích Âm: Sound of Mountains Colliding. 

79) Hàng Ma Âm: Sound of Crushing All Armies of Demons. 

80) Đại Bi Phương Tiện Vân Lôi Âm: Sound Emitted by AII Didactic Devices of Great 
Compassion. 

§1) Chấn Nhứt Thiết Pháp Giới Âm: Voice Pervading. 

82) Chấn Nhứt Thiết Hải Lôi Âm: Sound Emitted by Ocean of All Universes. 

83) Tức Nhứt Thiết Thế Gian Khổ An Ủi Âm: Sound of Sfopping the Sufferings of All 
Worlds and Giving Comfort. 

84) Pháp Thượng: Born of Truth. 

85) Thắng Thượng: Born of Excellence. 

86) Trí Thượng: Born of Knowledge. 

87) Phước Đức Tu DI Thượng: Born of a Polar Mountain of Vitue. 

88) Công Đức San Hô Thượng: Born of Radian of Virtues. 

89) Danh Xưng Thượng: Born of Splendor. 

90) Phổ Quang Thượng: Born of Universal Ilumination. 

91) Đại Từ Thượng: Born of Great Kindness. 

92) Trí Hải Thượng: Born of a Store of Knowledge. 

93) Phật Chủng Thượng: Born of the Family of Buddhas. 

94) Quang Thắng: Glowing Splendor. 

95) Đức Thắng: Preeminent Virtue Splendor. 

96) Thượng Thắng: Exalted Splendor. 

97) Phổ Minh Thắng: Radian Splendor. 

98) Pháp Thắng: Splendor of Truth. 

99) Nguyệt Thắng: Splendor of the Moon. 

100)Hư Không Thắng: Splendor of the Sky. 

101)Bửu Thắng: Jewel Splendor. 

102Tràng Thắng: Splendor of Brilliance. 

103)Trí Thắng: Splendor of Knowledge. 

104)Ta La Tự Tại Vương: Mountain Lord. 

105)Pháp Tự Tại Vương: Lord of Truth. 

106)Tượng Tự Tại Vương: Lord of the World. 

107)Phạm Tự Tại Vương: Lord Brahma. 


5106 


108)Chúng Tự Tại Vương: Lord of the Masses. 

109)Thần Tự Tại Vương: Lord of the Gods. 

110)Tịch Tịnh Tự Tại Vương: Lord of Peace. 

111)Bất Động Tự Tại Vương: Immutable Lord. 

112)Thế Lục Tự Tại Vương: Mighty Lord. 

113)Tối Thắng Tự Tại: Eminent Lord. 

114)Tịch Tịnh Âm: Supreme Tranquil Voice. 

115)Vô Ngại Âm: Unobstructed Voice. 

116)Địa Chấn Âm: Voice of Earth. 

117)Hải Chấn Âm: Voice of the Ocean. 

118)Lôi Chấn Âm: Voice of Thunder. 

119)Pháp Quang Âm: Voice of the Light of Truth. 

120)Hư Không Âm: Voice of Space. 

121)Thuyết Nhứt Thiết Chúng Sanh Thiện Căn Âm: Voice of Encouragement of All Past 
Vows. 

122)Hư Không Giác: Spacelike Awareness. 

123)Trí Giác: Knowing Awareness. 

124)Ly Cấu Giác: Unattached Awareness. 

125)Ly Nhiễm Giác: Undefiled Awareness. 

126)Tịnh Giác: Purified Awareness. 

127)Phổ Chiếu Tam Thế Giác: Awareness of All Times. 

128)Quảng Đại Giác: All-Observing Awareness. 

129)Thần Lực Giác: Powerful Awareness. 

130)Pháp Giới Quang Minh Giác: Awareness of Ways to the Reality Realm. 

(B) Mười đặc tính của chư Bồ Tát nây— Ten characteristics oƒ these Bodhisattvas: Năm trăm 
vị Bồ tát nầy thấy đều sinh ra từ hạnh nguyện Phổ Hiển và có mười đặc tính như sau— 
All the Bodhisattvas are said to have 1ssued from the life and vows of Samantabhadra 
Bodhisattva, and have the following ten qualifications: 

1) Công hạnh của các ngài không còn bị vướng mắc, vì có thể hiện thân khắp trong tất cả 
cõi Phật: They are unattached in their conduct because they are able to expand 
themselves In all the Buddha-lands. 

2) Họ hiển hiện vô số thân, vì có thể đi đến bất cứ nơi nào có Phật: They manifest 
Innumerable bodies because they can go over wherever there are Buddhas. 

3) Họ có nhãn quan thanh tịnh và vô ngại, vì họ có thể thấy được những thần biến của chư 
Phật: They are In possession of an unimpeded and unspoiled eyesight because they can 
perceive the miraculous transformations of all the Buddhas. 

4) Họ có thể du hành bất cứ nơi đâu không bị giới hạn vào một xứ sở nào, vì họ hằng đến 
khắp tất cả những chỗ chư Phật thành Chánh Đẳng Chánh Giác: They are able to visit 
anywhere without being bound to any one locality because they never neglect appearing 
1n all places where the Buddhas attain to their enlightenmeiit. 

5) Họ có ánh sáng không giới hạn, vì có thể soi tổ biển Phật pháp bằng ánh sáng trí tuệ của 
mình: They are in possession of a limitless light because they can illumine the ocean of 
all the Buddha-truths with the light of their knowledge. 


5107 


6) Họ có khả năng biện tài không bao giờ cùng tận, vì ngôn ngữ của họ không ô nhiễm: 
They have an Iinexhaustible power of eloquence through eternity because their speech 
has no taint. 

7) Họ an trụ nơi trí tuệ vô đẳng, biết rõ không cùng tận như hư không vì công hạnh của họ 
thanh tịnh vô cấu: They abide ¡n the highest wisdom which knows no limits like space 
because their conduct 1s pure and free from taInts. 

8) Họ không cố định tại một nơi nào vì họ tự hiện thân tùy theo tâm niệm và nguyện vọng 
của hết thảy chúng sanh: They have no fixed abode because they reveal themselves 
personally in accordance with the thoughts and desires of all beings. 

9) Họ không bị mê muội vì họ biết rằng không có pháp và không có ngã trong thế giới của 
chúng sanh: They are free from obscuritles because they know that there are rally no 
beings, no soul-substances In the world of being. 

10) Họ có siêu việt trí bao la như hư không, vì soi tỏ hết thảy Pháp giới bằng màn lưới quang 
minh của chính họ: They are in possession of transcendental knowledge which is as vast 
as space because they 1llumine all the Dharmadhatus with their nets of light. 

(C) Hai mươi sáu đặc tính khác của chư Bồ Tát nầy— Other twenty six characteristics oƒ these 
Bodhisatvas: 

I)_ Họ biết rằng chư pháp như huyễn: They know that all đharmas are like Maya. 

2) Họ biết chư Phật như ảnh: They know that all Buddhas are like shadows. 

3) Họ biết hết thảy loài thọ sinh như mộng: They know that all existence with its rise and 
fall is like a dream. 

4) Họ biết hết thảy nghiệp báo như bóng trong gương: They know that all forms of karma 
are like Images 1n a mITrOT. 

5) Họ biết hết thấy các pháp khởi lên như quáng nắng: They know that the rising of all 
things 1s like fata-morgana. 

6) Họ biết hết thảy thế gian đều như hóa: They know that the worlds are mere 
transformations. 

7) Họ đã thành tựu mười năng lực: They are all endowed with the ten powers. 

8) Họ đã thành tựu trí huệ: They are all endowed with knowledge. 

9) Họ đã thành tựu tối thắng: They are all endowed with dignity. 

10) Họ đã thành tựu quyết tín của Như Lai, khiến họ có thể cất tiếng rống của sư tử: They 
are all endowed with faith of the Tathagata, which enable them to roar like lions. 

11) Họ đã vào sâu trong biển cả của biện tài vô tận: They have deeply delved into the ocean 
of inexhaustible eloquence. 

12) Họ đã chứng đắc tri kiến giảng thuyết chánh pháp cho hết thảy chúng sanh: They all 
have acqurred the knowledge of how to explain the truths for all beings. 

13) Họ đã hoàn toàn tự tại đối với hành vi của mình nên có thể du hành khắp thế giới không 
trở ngại như đi giữa hư không: They are complete masters of their conduct so that they 
move about in the world as freely as in space. 

14) Họ đã chứng đắc các năng lực kỳ diệu của một vị Bồ Tát: They are in possession of all 
the miraculous powers belonging to a Bodhisattva. 

15) Sự dũng mãnh và tinh tấn của họ có thể phá vỡ đội quân Ma vương: Their strength and 
energy wIll crush the army of Mara. 


5108 


16) Trí lực của họ quán triệt từ quá khứ, hiện tại đến vị lai: Their knowledge power 
penetrates Into the past, present, and future. 

17) Họ biết rằng tất cả các pháp đều như hư không, họ thực hành hạnh không chống đối, 
không chấp trước các pháp: They know that all things are like space, they practice non- 
resistance, and are not attached to them. 

18) Dù họ siêng năng không mệt mỏi vì lợi ích của mọi người, nhưng biết rằng khi dùng nhất 
thiết trí để quán sát, các pháp vốn không từ đâu đến: Though they work indefatigably for 
others, thay know that when things are observed from the point of view of all-knowledge, 
nobody knows whence they come. 

19) Dù họ nhận thấy có một thế giới khách quan, họ biết rằng hiện hữu của thế giới vốn là 
bất khả đắc: Though they recognize an objective world, they know that is existence 1s 
something unobtainable. 

20) Bằng trí tuệ tối thắng, họ tự hiện thân vô cùng tự tại: They enter into all the worlds by 
means of incorruptible knowledge. 

21) Họ thác sanh vào tất cả các thế giới, hóa hiện đủ loại hình tướng: They are born in all the 
worlds, take all forms. 

22) Trong tất cả thế giới, họ tự hiện thân vô cùng tự tại: In all the worlds they reveal 
themselves with the utmost freedom. 

23) Họ biến đổi cảnh vi tế thành cảnh quảng đại, biến đổi cảnh rộng lớn thành cảnh vi tế: 
They transform a small area Into an extended tract of land, and the latter again Into a 
small area. 

24) Ngay trong một niệm diện kiến hết thảy chư Phật: All the Buddhas are revealed in one 
sinsgle momernt of therr thought. 

25) Họ được thần lực của chư Phật gia hộ: The powers of all the Buddhas are added on to 
them. 

26) Trong chớp mắt họ thấy hết cả vũ trụ mà không chút lẫn lộn, và ngay trong một sát na; 
và họ có thể du hành khấp tất cả mọi thế giới: They survey the entire universe in one 
glance and are not all confused; and they are able to visit all the worlds In one mometII. 


(B-14) Bồ Tát và Phàm Phu 
Bodhisattvas and Ordinary People 


(ID Bồ Tát và Phàm Nhân— Bodhisatttas and Ordinary People: Chữ chủ yếu luôn xuất hiện 
trong kinh điển Đại Thừa là “Bồ Tát”. Vậy thì trước tiên một vị Bồ Tát là gì? Vị Phật là 
một đấng giác ngộ. Bồ Tát có nghĩa là “Hữu Tình Giác” hay chúng sanh giác ngộ. Ngài 
là một vị Phật sẽ thành, một người mong ước trở thành Phật, nghĩa là một người đã giác 
ngộ. Đó là nghĩa đen. Sẽ sai lầm khi cho rằng Khái niệm Bồ Tát là sự sáng tạo của riêng 
Đại Thừa. Đối với tất cả Phật tử, mỗi vị Phật đã từng là một vị Bổ Tát trong một thời 
gian dài trước khi giác ngộ. Đặc biệt nhất là trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã cho ra rất 
nhiều ý tưởng về hành nghiệp của một vị Bồ Tát. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận cho một 
hình ảnh rất đẹp về một vị Bồ Tát: “Nhưng tại sao chư Bồ Tát, một khi phát nguyện đạt 
Giác Ngộ Tối Thượng lại trải qua một thời gian quá dài như vậy? Bởi vì sự giác ngộ tối 


5109 


thượng rất khó đạt tới; phải thu lượm rất nhiều trí tuệ và công đức, và phải làm một đấng 
trượng phu với nghĩa cử anh hùng vô lượng trong suốt 3 a tăng kỳ kiếp. Người ta có thể 
hiểu rằng Bồ Tát tìm kiếm sự giác ngộ này thật vô cùng khó khăn, nếu sự giác ngộ này 
là phương tiện duy nhất để đưa đến giải thoát. Nhưng không phải như vậy. Vậy thì tại 
sao chư vị lại đảm nhận một trọng trách như thế? Vì lợi ích cho tha nhân; vì chư vị muốn 
cứu vớt chúng sanh thoát khỏi đại dương đau khổ này. Nhưng đâu là lợi ích cá nhân các 
ngài tìm thấy trong lợi ích của chúng sanh? Lợi ích của chúng sanh chính là lợi ích của 
chư vị bởi vì các ngài muốn như vậy. Ai có thể tin được điều đó? Quả thực đối với những 
ai khô cạn tình thương, chỉ nghĩ đến mình, sẽ thấy khó tin được lòng vị tha của một vị Bồ 
tát. Nhưng những ai có từ tâm sẽ hiểu nó một cách dễ dàng. Chúng ta chẳng thấy sao một 
số người không có lòng từ bi, cảm thấy thích thú trước những khổ đau của người khác, 
dầu cho những đau khổ ấy không có lợi ích gì cho họ? Cũng như vậy, người ta phải thừa 
nhận rằng chư Bồ Tát với lòng từ bi bao la, cảm thấy vui sướng khi làm việc thiện được 
cho người khác không chút lo âu vị kỷ. Chúng ta chẳng thấy sao những kẻ không thấy 
được bản chất đích thực của các pháp hữu vi xây dựng từ cái gọi là “Ngã,” trói buộc vào 
những pháp này vì thói quen, đến nỗi bị các pháp này cướp mất đi nhân tính, nên phải 
khổ đau vô vàn vì sự trói buộc này? Cũng thế người ta phải chấp nhận rằng chư Bồ Tát, 
vì thói quen, tháo gỡ những Pháp kiến tạo cái gọi là “Ngã,” ngừng coi những pháp này 
như “ta” hay “của ta” lớn mạnh trong sự ân cần từ bi đối với người khác, và sẵn sàng chịu 
vô vàn khổ đau vì sự ân cần này——The key word which occurs on almost each page of the 
Mahayana writings 1s the word “Bodhisattva”. What then is the first of all a Bodhisattva? 
A Buddha 1s one who 1s enlightened. A Bodhisattva 1s literally an Enlightening being. He 
1s a Buddha-to-be, one who wishes to become a Buddha, that 1s to say, an Enlightened 
One. So far for the literal meaning. It would be a mistake to assume that the conception 
of a Bodhisattva was a creation of the Mahayana. For all Buddhists each Buddha had 
been, for a long period before his enlightenment, a Bodhisattva. The Sarvastivadins, In 
particular, had gIiven mụuch thought to the career of a Bodhisattva. The Abhidharmakosa 
øIves a fine description of the mentality of a Bodhisattva: “But why do the Bodhisattvas, 
once they had taken the vow to obtain the supreme enlightenment, take such a long time 
to obtain 1t? Because the supreme enlightenment 1s very difficult to obtain: one needs a 
vast accumulation of knowledge and merit, innumerable heroic deeds in the course of 
three Iimmeasurable kalpas. One could understand that the Bodhisattva seeks for this 
enlightenment, which 1s so difficult to obtain, 1f thịs enliphtenment were his only means 
Of arriving at deliverance. But this 1s not the case. Why then do they undertake such 
infinite labor? For the good of others, because they want to become capable of pulling 
others out of this great flood of suffering. But what personal benefit do they find In the 
benefit of others? The benefit of others 1s their own benefit, because they desire 1t. Who 
could believe that? It 1s true that men devoid of pity and who think only of themselves, 
find 1t hard to believe in the altruism of the Bodhisattva. But compassionate men do so 
easily. Do we not see that certain people, confirmed in the absence of pity, find pleasure 
1n the suffering of others, even when 1f 1s not useful to them? As well one must admit that 
the Bodhisattvas, confirmed in piIty, find pleasure in doing good to others without any 
©egoistic preoccupation. Do we not see that certain people, ignorant of the true nature of 
the conditioned Dharmas which consttute their so-called “Self,” attach themselves to 


5110 


these Dharmas by force of habit, however, completely these Dharmas may be devoid of 
personality, and suffer a thousand pains because of this attachment? Likewise, one must 
admit that the Bodhisattvas, by the force of habit, detach themselves from the Dharmas 
which constitute their so-called “Self,” do no longer consider these Dharmas as “Ï or 
“mine,` ørowing 1n pitying solicitude for others, and are ready to suffer a thousand pains 
for this solicitude.” 


(I1) Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả—Bodhisattta ƒears dgƒ causes, ordinarypeople 
ƒear oƒ resulis: Chẳng những phầm nhân không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả chư 
Bồ Tát cũng chẳng thể tránh được. Tuy nhiên, chư Bồ Tát là những chúng hữu tình giác 
ngộ nên các ngài có cái nhìn xa. Các ngài biết chắc gieo nhân xấu sẽ phải gặt quả xấu, 
không sao tránh được. Chính vì thế mà Bồ Tát sợ quả ác về sau, cho nên chẳng những 
tránh gieo ác nhân trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng tiêu 
trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô minh che 
mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. 
Trong khi chịu quả, lại không biết ăn năn sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách 
trời người, mà lại còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho 
nên oan oan tương báo mãi không thôi. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng hễ trồng 
nhiều nhân tốt thì chắc chắn sau này mình sẽ có được quả tốt. Ngược lại, nếu chúng ta 
chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm những việc bất nhân bất nghĩa, không chịu vun 
trồng thiện căn, không chịu tích tụ công đức, thì chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại, 
không có ngoại lệ—It 1s not only ordinary people cannot escape cause and effect, even 
the Bodhisattvas cannot avoid them. However, Bodhisattvas are enliphtening beings who 
have far-ranging vision. They know bad causes w1ll surely end up in bad results. Thus, 
Bodhisattvas are afraid of bad consequences In the future, not only they avoid planting 
evil-causes or evil karma In the present, but they also diligently cultivate to gradually 
diminish their karmic obstructions; at the same time to accumulate their virtues and 
merits, and ultimately to attain Buddhahood. However, sentient beings complete 
consftantly to gather evil-causes; therefore, they must suffer evil effect. When ending the 
effect of their actions, they are not remorseful or willing to repent. Not only do they 
blame Heaven and other people, but they continue to create more evil karma In 
opposition and retaliation. Therefore, enemies and vengeance will continue fo exIst 
forever in this vicious cycle. Sincere Buddhists should always remember that by planting 
more øood causes, we will surely reap good consequences In the future. In the contrary, If 
we only see the present, and engage In Immoral practices by not planting øgood roots and 
accumulating merits and virtues, we will surely bear bad consequences, without any 
©exception. 


5111 


(B-15) Bồ Tát Đạo 
Bodhisatfva Path 


(ID Tổng quan về Bồ Tát Đạo—An overview dgƒ Bodhisatttra Path: Bồ Tát Đạo là một trong 


năm con đường dạy tu hành theo Lục độ Ba la mật để tự giác và giác tha (nhỊ lợi: tự lợi 
lợi tha). Mục đích chính là cứu độ chúng sanh và thành Phật quả. Vì mục đích của những 
người tu theo Bồ Tát Đạo là đạt tới Phật tánh tối thượng, nên Bồ Tát Đạo cũng còn được 
gọi là Phật Đạo hay Như Lai Đạo. Đây là con đường mà hành giả tu hành tự lợi, lợi tha, 
giác hạnh viên mãn, hoặc “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.”—Bodhisattva way 
1s one of the five ways which teaches the observance of the six paramitas the perfecting 
of the self and the benefits of others. The obJective 1s the salvation of all beings and 
attainng of Buddhahood. The aim of Bodhisattvas 1s the attainment of Supreme 
Buddhahood. Therefore, Bodhsattva Way 1s also called the Buddha-Way or Tathagata- 
Way. Thịs 1s the way in which practitioners seek “to benefit self and benefit others, 
leading to Buddhahood,” or “Above to seek bodhi, below to transform all beings”. 


(II) Mười Đạo Của Chư Bồ Tát— Ten kinds 0ƒ path oƒ Great Enlightening Beings: Mười đạo 


l) 


2) 


3) 


a) 
b) 
c) 
4) 
a) 


b) 
c) 


đ) 
5) 


a) 
b) 


của chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong mười đạo 
nây thời được đạo phương tiện thiện xảo vô thượng của tất cả Như Lai—Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra— Chapter 38). 
Enlightening Beings who abide by these ten paths can attain the path of unexcelled skill 
1n means of all Buddhas. 

Nhứt đạo là Bồ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ Để tâm độc nhứt: One path is a Path of 
Enlightenng Beings because they do not give up the sole determination for 
enlightenmert. 

Nhị đạo là Bồ Tát đạo, vì xuất sanh trí huệ và phương tiện: Two paths are a Path of 
Enlightening Beings because they develop wisdom and skill in means. 

Tam đạo là Bồ Tát đạo vì chư Bổ Tát thực hành những pháp sau đây vì thế mà chẳng 
nhiễm trước tam giới—Three paths are a Path of Enlightening Beings because they 
practice the following dharmas so they are not attached to the three worlds: 

Không: Emptiness. 

Vô tướng: Signlessness. 

Vô nguyện: Wishlessness. 

Tứ hạnh là Bồ Tát đạo——Four practices are a Path of Enlightening Beings: 

Sám trừ tội chướng không thôi nghỉ: Ceaselessly removing the barriers of wrongdoing by 
repenftance. 

Tùy hỷ phước đức không thôi nghỉ: Ceaselessly rejoicing ¡n virtue. 

Cung kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai không thôi nghỉ: Ceaselessly honoring the 
enlightened and request them to teach. 

Thiện xảo hồi hướng không thôi nghỉ: Skillfully practicing dedication ceaselessly. 

Ngũ căn là Bồ Tát đạo—The five faculties are a Path of Enlightening Beings: 

An trụ tịnh tín: They rest on pure faith, steadfast and imperturbable. 

Khởi đại tinh tấn, việc làm rốt ráo: They generate great energy, finishing their tasks. 


c) 
đ) 
©) 


6) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


7) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


5112 


Một bể chánh niệm, không phan duyên khác lạ: They are single-minded in right 
collection, without wandering attenfion. 

Khéo biết tam muội, nhập xuất phương tiện: They know the techniques for entering and 
emergIng from concenfration. 

Hay khéo phân biệt cảnh giới trí huệ: They are able to distinguish spheres of knowledge. 
Lục thông là Bồ Tát Đạo—The six psychic powers are a Path of Enlightening Beings: 
Thiên nhãn thấy rõ những hình sắc của tất cả thế giới, biết các chúng sanh chết đây sanh 
kia: With celestial eye they see all forms in all worlds and know where sentient beings 
die and are born. 

Thiên nhĩ nghe rõ chư Phật thuyết pháp, thọ trì ghi nhớ, rộng vi chúng sanh tùy căn cơ để 
khai diễn: With the celestial ear they hear all Buddhas teaching, absorb and remember 
therr teachings, and expound them widely to sentient beings according to their faculties. 
Tha tâm thông hay biết tâm người tự tại vô ngại: With telepathic knowledge they are 
able to know the minds of others freely, without Interference. 

Túc mạng thông, nhớ biết rõ tất cả kiếp số quá khứ, thêm lớn căn lành: With recollection 
Of past life they are able to remember all ages of the past and Iincrease roots of goodness. 
Thần túc thông, tùy theo những chúng sanh đáng được hóa độ, vì họ mà biến hiện nhiều 
thứ cho họ thích mến chánh pháp: With the power of psychic travel they are able to 
appear varlously to beings capable of being enlightened, to induce them to delight in 
truth. 

Lậu tận trí hiện chứng thực tế khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn diệt: With knowledge of 
extinction of contamination they actually realize the ultimate truth, while carrying out the 
deeds of enlightening beings without ceases. 

Thất niệm là Bồ Tát đạo —Seven remembrances are a Path of Enlightening Beings: 
Niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô lượng Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh: They 
remember Buddhas because they see Infinite Buddhas in a single pore opening the minds 
of all sentient beings. 

Niệm Pháp, chẳng rời chúng hội của các Đức Như Lai: They remember the Teaching 
because they do not leave the assemblies of all Buddhas. 

Ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, thân thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các 
chúng sanh mà diễn thuyết cho họ được ngộ nhập: They personally receive the sublime 
Teachings in the asemblies of all Buddhas and expounded to sentient beings according to 
their faculties, temperaments and inclinations, to enlighten them. 

Niệm Tăng, luôn nối tiêp thấy không thôi dứt, nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát: They 
remember the harmonious Community because they continually see enlightening beings 
In all worlds. 

Niệm xả, biết rất rõ tất cả Bồ tát hạnh xả tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn: They 
remember relinquishment because they know all enlightening beings” practices of 
relinquishment Increase magnanimous øenerosIty. 

Niệm giới, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem tất cả thiện căn hồi hướng chúng sanh: They 
remember precepts because they do not give up the aspiration for enliphtenment, and 
dedicate all roots of goodness to sentient beInøs. 


8) 


h) 


8) 


a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


9) 


a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


5113 


Niệm thiên, thường ghi nhớ Bồ Tát Nhứt Tâm Bổ Xứ tại Đâu Suất Thiên cung: They 
remember heaven because they always keep in mind the enlightening beings In the 
heaven of happiness who are to become Buddhas In the next lifetime. 

Niệm chúng sanh, trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khắp tất cả không gián 
đoạn: They remember sentient beings because they teach and tame them with wisdom 
and skill in means, reaching them all, without interruption. 

Tùy thuận Bồ Đề Bát Thánh Đạo là Bồ Tát đạo —Following the Holy Eightfold Path to 
Enlightenment 1s a Path of Enlightening Beings: 

Thực hành đạo Chánh kiến, xa la tất cả tà kiến: They travel the path of right insight, 
getting rid of all false views. 

Khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân biệt, tâm thường tùy thuận nhứt thiết trí: They exercise 
right thought, abandoning arbitrary conceptions, their minds always follow universal 
knowledge. 

Thường thực hành chánh ngữ, rời lỗi ngữ nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn: They always 
practice right speech, getting rid of faults of speech and following the words of sages. 
Hằng tu chánh nghiệp, giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ được điều phục: They always 
cultivate right action, teaching sentient beings to make them peaceful and harmonIous. 
An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc, oai nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực hành 
Thánh chủng, tất cả lỗi lầm đều rời hẳn: They abide by right livelihood, being frugal and 
content, careful and correct in behavior, eating, dressing, sleeping, eliminating evil, and 
practicing good, all in accord with enlightenment, forever getting rid of all faults. 

Khởi chánh tinh tấn, siêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, nhập thập lực của Phật không 
chướng ngại: They arouse ripht energy, diligently cultivating all difficult practices of 
enlightening beings, entering the ten powers of Buddhas without hindrances. 

Tâm thường chánh niệm, đều có thể ghi nhớ tất cả những ngôn âm, trừ diệt tâm tán động 
của thế gian: Their minds always recollect correctly, able to remember all messages, 
eliminating all mundane distraction. 

Tâm thường chánh định, khéo nhập môn Bồ tát bất tư nghì giải thoát, ở trong một tam 
muội xuất sanh tất cả môn tam muội: Their minds are always correctly concentrated, 
they enter the door of Iinconceivable liberation of enlightening beings, and In one 
concentration they produce all concentrations. 

Nhập cửu thứ đệ định là Bồ Tát đạo—Entering the nine successive concentrations ¡is a 
Path of Enlightening Beings: 

Rời dục nhiễm sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp thuyết pháp vô ngại: They detach from 
craving and ill-w¡ll, and expound the truth without inhibition in all they say. 

Diệt trừ tư duy (giác), mà dùng tất cả trí tư duy (giác) giáo hóa chúng sanh: They 
extinguish thought and reflection, yet teach sentient beings with the thought and 
reflection of omniscience. 

Dầu trừ quán sát, mà dùng tất cả trí quán sát giáo hóa chúng sanh: They extinguish 
reflection, yet teach sentient beings with the reflection of omniscience. 

Xã ly hỷ ái mà thấy tất cả chư Phật lòng rất hoan hỷ: They give up joy and emotion, yet 
they are most Joyful when they see all Buddhas. 

Rời thế gian lạc mà tùy thuận Bồ Tát đạo xuất thế lạc: They give up worldly enjoyments 
and follow the transcendent enJoyment of the Path of enlightening beings. 


8) 


h) 


1) 


5114 


Nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới: They enter concentration in the realm 
of form, yet without abandoning life in the realm of desire. 

Nhập vô sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và sắc giới: They are unshakable 
and enter formless concenfration, yet without abandoning life In the realms of desire and 
form. 

Dầu trụ trong diệt tưởng định, mà cũng chẳng dứt Bồ Tát hạnh: Though they abide in 
concenfration in which all perceptions are extinguished, they do not stop the actIvity of 
enlightening beings. 

Dầu trụ trong diệt thọ định, mà cũng chẳng dứt ồ Tát hạnh: Though they abide ¡n 
concenfration in which all sensations are extinguished, they do not stop the activity of 
enlightening beings. 


10) Học thập Phật lực là Bồ Tát đạo—Learning the ten powers is a Path of Enlightening 


a) 
b) 


c) 


đ) 


8) 


h) 


}) 


Beings: 

Trí khéo biết thị xứ phi xứ: Knowledge of what is so and what is not so. 

Trí khéo biết nghiệp báo nhân quả, quá khứ, vị lai và hiện tại của tất cả chúng sanh: 
Knowledge of the causes and effects, deeds and consequences, past, future, and present, 
of all sentient beings. 

Trí khéo biết căn cơ của tất cả chúng sanh chẳng đồng mà tùy nghi thuyết pháp: 
Knowledge of the differences In faculties of all sentilent beings and explaining the truth to 
them as 1s appropriafe. 

Trí khéo biết tất cả chúng sanh có vô lượng tánh: Knowledge of infinite different natures 
Of sentient beings. 

Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến giải sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp phương 
tiện: Knowledge of differences in weak, middling, and superior understanding of all 
sentient beings, and means of introducing them to truth. 

Trí biết khắp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp hình tướng 
oai nghỉ của Như Lai, mà cũng chẳng bỏ việc làm của Bồ Tát: Knowledge of manifesting 
the appearance and conduct of Buddha throughout all worlds, all lands, all times, all 
ages, without abandoning the pactics of enlightening beings. 

Trí khéo biết tất cả thiền, giải thoát, và các tam muội, hoặc cấu hoặc tịnh, thời cùng phi 
thời, chỉ là những phương tiện xuất sanh cho Bồ Tát giải thoát môn: Knowledge of all 
meditations, liberations, and concentratlons, whether defiled or pure, timely or not, 
expediently producing door of liberation for enlightening beings. 

Trí biết tất cả chúng sanh ở trong các loài chết đây sanh kia sai khác nhau: Knowledge of 
distinctions In all sentient beings”s death in one place and birth In another in the varIous 
states Of exIstence. 

Trí ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả kiếp số: Instantaneous knowledge of all 
ages In past, present and future. 

Trí khéo biết tất cả chúng sanh lạc dục, phiển não, nghi hoặc, tập khí đều diệt hết, mà 
chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát: Knowledge of extinction of all sentient beings” deisres, 
compulsions, delusions, and habits, without abandoning the practices of Enlightening 
Beings. 


5115 


(B-16) Bồ Tát Giới 
Bodhisattva Precepts 
Bodhisaftya-sila (sk£) 


(D Tổng quan về Bồ Tát Giớ— An overview 0ƒ Bodhisattra Precepts: Giới luật của Bồ Tát 
Đại Thừa. Có mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. Bất cứ ai cũng có thể thọ giới 
Bồ Tát vì thọ giới Bồ Tát không chỉ với quyết tâm thoát vòng luân hồi sanh tử, mà còn 
quyết tâm theo theo ý hướng đạt được quả vị Bồ Đề nhằm làm lợi lạc cho tất cả chúng 
sanh. Bồ Tát giới có tác dụng chế ngự tâm thái ích kỷ. Bồ Tát giới không chỉ điều chỉnh 
những hành động về thân hay khẩu, mà còn tác động tới tư tưởng và tâm thái nữa. Như 
vậy Bồ Tát giới khó hành trì hơn các giới phẩm nhằm giải thoát cho cá nhân khác. Bồ 
Tát giới chỉ có trong các xứ theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa mà thôi. Cư sĩ, Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni đều có thể thọ Bồ Tát giới. Mặc dầu bản chất của giới phẩm Bồ 
Tát giới giống nhau nhưng số giới điều khác nhau giữa Phật giáo Trung Hoa và Tây 
Tạng. Khi đã thọ lãnh những giới phẩm này, chúng ta phải có quyết tâm tu tập cho đến 
khi nào thành đạt chánh quả. Việc thọ lãnh giới luật Bồ Tát là việc hoàn toàn tự nguyện. 
Để thọ giới chúng ta phải thông hiểu những lợi lạc của một đời sống có đạo đức. Có rất 
nhiều điều lợi lạc nhưng có thể nói tóm tắt là đời sống đạo đức đưa chúng ta đến giải 
thoát, giác ngộ và khiến cho chúng ta có thể làm lợi ích cho người khác. Một số người 
chân chừ trong việc thọ giới vì họ cảm thấy khó lòng mà giữ giới luật một cách hoàn 
toàn. Chúng ta không nên mong mỏi rằng chúng ta sẽ giữ tròn giới luật ngay từ phút đầu. 
Nếu có thể giữ gìn những giới luật một cách hoàn hảo thì chúng ta đâu cần phải thọ giới 
làm gì vì chúng ta đã là một vị A La Hán hay một vị Phật rồi còn gì. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng chúng ta thọ lãnh giới luật vì chúng ta chưa có thể tự tròn giữ chúng 
một cách hoàn hảo. Nhưng nhờ cố gắng mà thân, khẩu, ý của chúng ta được cải thiện. 
Ngược lại, chúng ta không nên thọ giới nếu chúng ta chưa sẵn sàng chịu giữ giới. Để giữ 
giới chúng ta cần phải chánh tâm và tỉnh thức. Nếu sai phạm, chúng ta có thể áp dụng 
bốn sức mạnh đối trị: sám hối, quy-y với chí hướng xả thân bố thí, lấy công chuộc tội và 
quyết chí không tái phạm... để thanh tịnh những dấu ấn xấu trong dòng chảy tâm thức 
của chúng ta. Với Phật tử thuần thành, giới luật phải được xem như là những món trang 
sức của một hành giả chân chánh —The precepts of a Mahayana Bodhisattva. There are 
ten maJor and 48 minor. Any people can take the Bodhisattva ordination. This 1s does not 
only with the determination to be free from cyclic existence, but also with the motivation 
Of attainng enlightenment in order to benefit all beings. The Bodhisattva vows work 
particularly to subdue the selfish attitude. They deal not only with our physical and verbal 
actions, but also with our thoughfs and attitudes. Thus, they”re more difficult to keep than 
the vows for Individual liberation. The Bodhisattva ordination 1s found only im the 
Mahayana traditions. lt may be taken by lay people, monks, and nuns. Although the 
essence 1s the same, the enumeration of the precepts varies In the Tibetan and Chinese 
versions. When taking these precepts, we determine to keep them until attaining 
enlightenment. To take Bodhisattva vows 1s entirely voluntary. To take them, we must 
first understand the advantages of living ethically. There are Iinnumerable benefits, but 
they may be subsumed by saying that living ethically leads us to libaration and 


5116 


enlightenment and enables us to make our lives useful for others. Some people hesitate 
to take Bodhisattva precepts because they feel they can't keep them purely. But we 
shouldn”t expect ourselves to be perfect from the outset. If we could protecf our precepfs 
without one blemish, we needn't take them, because we'd already be an arhat or a 
Buddha. Devout Buddhists should always remember that precepts are taken because we 
canˆt keep them perfectly. But throuph trying to, our actions, speech and attitudes will 
Improve. On the contrary, we should not take precepts If we feel we are not ready or 
incapable of maintaining them. To keep our precepfs, we need to be very conscIenfious 
and mindful. Should we transgress them, we can employ the four opponent pOW€Is: 
regret, refuge with the altruistic intention, remedial action and the determination not to 
repeat the negative action... to purify the imprints left on our mindstreams. To devout 
Buddhists, precepts should be regarded as the ornaments of a sincere practifioner. 


(II) Giới Khinh của Bồ Tát— Bodhisatvas° Minor Precepts: Bốn mươi tám giới khinh—See 
Chapter 36. 


(HI)Giới Trọng của Bồ Tát—Major Bodhisattva Precepts: Phật đã dạy chúng đệ tử rằng: 
“có Mười giới trọng cho Bồ Tát. Nếu ai thọ giới mà không giữ, người đó không phải là 
Bồ Tát, người đó cũng không có chủng tử Phật. Ngay cả Phật mà còn Phải trì tụng những 
giới nầy. Tất cả chúng Bồ Tát đã học giới trong quá khứ, sẽ học trong tương lai, hay đang 
học trong lúc nầy. Ta đã giải thích những điểm chánh của Bồ Tát giới. Mấy ông phải học 
và hành Bồ tát giới trong chính tâm mình.”—The Ten Major Precepts or the ten weighty 
prohibitions. In the Brahma-Net Sutra, the Buddha said to his disciples, “There are ten 
major Bodhisatva precepts lfÝ one receives the precepts but falls to keep 
(observe/practice) them, he 1s not a bodhisattva, nor he 1s a seed of Buddhahood. L, too, 
recite these precepts. All Bodhisattvas have studied them ¡n the past, will study in the 
future, and are studying them now. I have explained the main characteristics of the 
Bodhisattva precepts. You should study and observe them with all your heart.”—See 
Mười Giới Trọng (Ten MaJor Precepts) in Chapter 36. 


(B-17) Trì Thế Bồ Tát 
Bodhisattva Ruler 0ƒ the World 


Theo Kinh Duy Ma Cật, trong thời Phật còn tại thế, lúc cư sĩ Duy Ma Cật có bệnh, Đức 
Phật liền nhờ Trì Thế Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ—According to the Vimalakirti Sutra, 
once Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha asked Bodhisattva Ruler of the World to 
call on Vimalakirti to enquire his health. 

* Phật bảo Bồ Tát Tr Thế: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”—The 
Buddha then said to the Bodhisattva Ruler of the World: “You call on Vimalakrrti to 
enqurre after his health on my behalf.” 

*. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì 
sao? Nhớ lại lúc trước, con ở nơi tịnh thất, bấy giờ Ma Ba Tuần đem một muôn hai ngàn 


5117 


Thiên nữ giống như trời Đế Thích, trổi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở, Ma cùng với quyến 
thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chấp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con 
cho là trời Đế Thích nên bảo rằng: “Lành thay, mới đến Kiểu Thi Ca! Dù là có phước 
chớ nên buông lung. Ông nên quán ngũ dục là vô thường để câu cội lành, ở nơi thân 
mạng, tài sản mà tu Pháp bền chắc.”——Ruler of the Word replied: “World Honoured One, 
lI am not qualified to call on him and enqurre after his health. I still remember that once 
as Ï was staying In a vihara, a demon like Indra appeared followed by twelve thousand 
goddesses (devakanya) playing music and singing songs. After bowing their heads at my 
feet they brought their palms together and stood at my side. I mistook the demon for 
Sakra and said to him: “Welcome, Sakra, although you have won merits, you should 
guard against passion (arising from music, song and sex). You should look info the five 
desires (for the obJects of the five senses) In your practice of morality. You should look 
Iinto the impermanence of body, life and wealth In your quest of indestructible Dharma 
(i.e. boundless body, endless life and inexhaustible spiritual wealth... 

Ma vương nói với con: “Thưa Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn Thiên nữ nầy 
dùng để hầu hạ quét tước.” Con nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông đừng cho vật phi pháp 
nầy, tôi là kẻ Sa Môn Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” Nói chưa dứt lời, bỗng 
ông Duy Ma Cật đến nói với con: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma đến khuấy 
nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma rằng: “Các vị Thiên nữ nây nên đem cho ta, như ta đây 
mới nên thọ.”——He said: “Bodhisattva, please take these twelve thousand goddesses who 
will serve you.' I replied: ˆSakra, please do not make to a monk this unclean offering 
which does not suit me.` “Even before I had finished speaking, Vimalakirti came and 
said: “He 1s not Sakra; he 1s a demon who comes to disturb you.” He then said to the 
demon: “You can gIve me these girls and I will keep them.” 

Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn ẩn hình 
mà không thể ẩn, rán hết thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có 
tiếng rằng: “Nầy Ba Tuần! Hãy đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma 
vì sợ hãi, nên miễn cưỡng cho—The demon was frightened, and being afraid that 
Vimalakirti might give him trouble, he tried to make himself invisible but failed, and in 
splte of his use of supernatural powers he could not go away. Suddenly a volce Was 
heard ¡n the air, saying: “Demon, give him the girls and then you can go.` Being scared, 
he gave the girls.'. 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay 
các ngươi đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Rồi ông theo căn cơ 
của Thiên nữ mà nói Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng “các ngươi đã phát ý đạo, có 
Pháp vui để tự vui chớ nên vui theo ngũ dục nữa.” Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp 
vui?*>—To Vimalakirti who said to them: “The demon has gIven you to me. You can now 
develop a mind set on the quest of supreme enlightenment.` “Vimalakirti then expounded 
the Dharma to them urging them to seek the truth. He declared: “You have now set your 
minds on the quest for the truth and can experlence Joy 1n the Dharma Instead of in the 
five worldly pleasures (arising from the obJects of the five senses).' “Ihey asked him: 
“What 1s this Joy in the Dharma?` 

Ông đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường Tăng; vui la ngũ 
dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui quán nội nhập 


5118 


(sáu căn) như không; vui gìn giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung kính cúng dường 
bực sư trưởng; vui nhẫn nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển định chẳng 
loạn; vui rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui hàng phục 
các ma; vui đoạn phiên não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành tựu các tướng tốt mà 
tu các công đức; vui trang nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ; vui 
ba môn giải thoát mà không vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở chung với người 
không phải đồng học mà lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ ác tri thức; vui gần 
thiện tri thức; vui tâm hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo phẩm. Đó là Pháp 
vui của Bồ Tát —“He replied: “Joy in having faith in the Buddha, joy in listening to the 
Dharma, Joy in making offerings to the Sangha, and joy In forsaking the five worldly 
pleasures; joy In finding out that the five ageregates are like deadly enemies, that the 
four elements (that make the body) are like poisonous snakes, and that the sense organs 
and therr obJects are empty like space; Joy in following and upholding the truth; Joy In 
being beneficial to living beings; Joy 1n revering and making offerings to your masfers; 
Joy In spreading the practice of charity (dana); Joy 1n firmly keeping the rules of discipline 
(sila); Joy In forbearance (ksanti); Joy 1n unflinching zeal (virya) to sow all excellent 
roofs; Joy in unperturbed serenity (dhyana); Joy in wiping out all defilement that screens 
clear wisdom (prajna); Joy in expanding the enlightened (bodhi) mind; Joy in overcoming 
all demons; Jjoy in eradicating all troubles (klesa); Joy in purifying the Buddha land; Joy In 
winning merits from excellent physical marks; Joy in embellishing the bodhimandala (the 
holy site); Joy in fearlessness to hear (and understand ) the profound Dharma; Joy In the 
three perfect doors fo nirvana (I.e. voidness, formlessness and Inactivity) as contrasted 
with their Incomplete counterparts (which still cling to the notion of obJective realization); 
Joy of being with those studying the same Dharma and Joy 1n the freedom from hindrance 
when amongst those who do not study 1f; jJoy to guide and convert evil men and to be with 
men of good counsel; Joy In thestat of purity and cleanness; joy In the practice of 
countless conditions contributory to enlightenment. All this 1s the Bodhisattva Joy In the 
Dharma..'. 

Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các Thiên nữ rằng: “Ta muốn cùng các ngươi trở về Thiên 
cung.”——At that time, the demon said to the girls: “Í want you all to return with me fo our 
palace.. 

Các Thiên nữ đáp: “Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui 
lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa.”——The girls replied: “While we are here with 
the venerable upasaka, we delight in the Joy of the Dharma; we no longer want the five 
kinds of worldly pleasures.” 

Ma liền thưa với ông Duy Ma Cật rằng: “Xin ngài nên xả các Thiên nữ nầy; người đem 
tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát—The demon then said to 
Vimalakirti: “WIII the upasaka g1ve away all these girls, as he who gø1ves away everything 
to others 1s a Bodhisattva?'. 

Ông Duy Ma Cật nói: “Ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi. Như thế ta đã làm cho tất cả 
chúng sanh đặng phát nguyện đầy đủ.”—Vimalakirti said: 'I now give up all of them and 
you can take them away so that all living beings can fulfill their vows to realize the 
Dharma.` 

Lúc ấy các Thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung 


5119 


ma?”—The girls then asked Vimalakirti: “What should we do while sfaying at the 
demon”s palace?" 

*._ Ông Duy Ma Cật đáp: “Này các chị, có Pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. 
Vô tận đăng là ví như một ngọn đèn mỗi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng 
mãi không cùng tận. Như thế đó các chị! Vả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm 
ngàn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, tùy nói 
Pháp gì đều thêm lợi ích cho các Pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị dầu ở cung 
ma mà dùng Pháp môn Vô Tận Đăng nầy làm cho vô số Thiên nữ phát tâm Vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.”— 
Vimalakirti replied: “S1sters, there 1s a Dharma called the Inexhausfible Lamp which you 
should study and practice. For Instance, a lamp can (be used to) light up hundreds and 
thousands of other lamps; darkness will thus be bright and this brightness wIll be 
1nexhaustible. So, sisters, a Bodhisattva should guide and convert hundreds and thousands 
of living beings so that they all develop the mind set on supreme enlightenment; thus his 
deep thought (of enlightening others) 1s, likewIse, inexhaustible. His expounding of the 
Dharma will then ¡increase In all excellent Dharmas; this ¡1s called the Inexhaustible 
Lamp. Although you will be staying at the demon”s palace you should use this 
Inexhaustible Lamp to guide countless sons and daughters of devas to develop theIr 
minds set on supreme enlightenment, In order to repay your debt of gratitude to the 
Buddha, and also for the benefit of all living beIngs.` 

*.. Bấy giờ các Thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật rồi theo Ma Ba Tuần 
trở về Thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa—The devas “ daughters 
bowed therr heads at Vimalakirti”s feet and followed the demon to return to his palace; 
and all of a sudden they vanished.”. 

*_ Bạch Thế Tôn! Ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biện tài như thế, nên con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông—World Honoured One, since Vimalakirti 
pOSsesses such supernatural power, wIsdom and eloquence, I am not qualified to call on 
him to enqurre after his health.” 


(C) Hạnh của chư Bồ Tát 
Practices 0ƒ Bodhisatfvas 


(D_ Đại cương về Bồ Tát Hạnh— An overview 0ƒ Bodhisaffva?s practfices: Bồ Tát Hạnh theo 
truyền thống Phật Giáo Đại Thừa (một vị Bồ Tát muốn thực hành Bồ Tát Hạnh phải 
trước hết phát tâm Bồ Đề, đối với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không 
ngằn mé. Ngoài ra, Bồ Tát phải luôn thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba La Mật. 
Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công việc hoằng hóa của mình)— 
Bodhisattva practice (Bodhisattva”s practfising) according to the tradition of Northern 
Buddhism. 


(II) Thực Hành Bồ Tát Hạnh— Achievement oƒ Bodhisattya°s practices: 
(A) Phát Bồ Đề Tâm: To to vow to devote the mind to bodhi (bodhicita)—See Chapter 112. 


5120 


(B) Thực hành Tứ Vô Lượng Tâm: To practise the four immeasurables—See Chapter 22. 
(C) Thực hành Lục Độ Ba La Mật: To practise the six Paramitas—See Chapter 27. 

(D) Thực hành Tứ Nhiếp Pháp: To practise the four all-embracing virtues—See Chapter 23. 
(E) Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the Vừnalakirti Sutra: 


Ù 


2) 


Bồ Tát là những vị có tiếng tăm, đều đã thành tựu trí hạnh Đại Thừa. Do nhờ sự chỉ giáo 
của chư Phật mà các ngài đã làm thành bức thành hộ pháp, giữ gìn Chánh Pháp, diễn nói 
pháp âm tự tại vô úy như sư tử hống giáo hóa chúng sanh, danh đồn xa khắp mười 
phương. Người đời không cầu thỉnh mà các sẵn sàng đến chúng hội để tuyên lưu Tam 
Bảo, không để dứt mất. Các ngài hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo; sáu 
căn tam nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh; trọn la năm món ngăn che và mười điều 
ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Nhờ niệm định tổng trì và và tâm 
bình đẳng mà các ngài có khả năng biện tài thông suốt không hề trở ngại. Các ngài đã 
thành tựu Lục Ba La Mật, các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí tuệ, 
cũng như giáo pháp phương tiện thiện xảo lợi mình lợi người thảy đều đầy đủ. Tuy nhiên, 
với các ngài, những thành tựu nây không có nghĩa là làm lợi cho chính họ, mà các ngài 
đã được đến bậc vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn (vô sinh pháp nhẫn). Các ngài có 
khả năng tùy thuận diễn nói pháp luân bất thối; khéo hiểu rõ chân tướng vạn pháp, thấu 
biết căn cơ chúng sanh; oai đức bao trùm đại chúng và thành tựu pháp vô úy— 
Bodhisattvas are those who were well known for having achieved all the perfections that 
lead to the great wIsdom. They had received Instructions from many Buddhas and formed 
a Dharma-protecting citadel. By upholding the right Dharma, they could fearlessly gIve 
the lion”s roar to teach sentient beings; so their names were heard In the ten directions. 
They were not invited but came to the assemble to spread the teaching on the Three 
Treasures to transmit it in perpetuity. They had overcome all demons and defeated 
heresies; and their six facultes, karmas of deeds, words and thoughts were pure and 
clean; being free from the (five) hindrances and the (ten) bonds. They had realized 
serenty of mind and had achieved unimpeded liberation. They had achieved right 
concentration and mental stability, thereby acquiring the uninterrupted power of speech. 
They had achieved all the (six) paramitas: charity (dana), discipline (sila), patlence 
(ksant), devoton (virya), seremty (dhyana) and wisdom (prajna), as well as the 
expedient method (upaya) of teaching which completely benefit self and others. 
However, to them these realizations did not mean any gain whatsoever for themselves, so 
that they were ¡in line with the patient endurance of the uncreate (anutpattika-dharma- 
ksanti). They were able to turn the wheel of the Law that never turns back. Being able to 
interpret the (underlying nature of) phenomena, they knew very well the roots 
(propensities) of all living beings; they surpassed them all and realized fearlessness. 

Các ngài dùng công đức trí tuệ để trau sửa tâm mình, bằng cách lấy tướng tốt trang 
nghiêm thân hình sắc tướng dung nhan bậc nhất, vì thế bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp 
trong đời. Danh tiếng các ngài cao xa vượt hẳn núi Tu Di. Lòng tin thậm thâm của các 
ngài bển chắc không bị phá vở như kim cương. Pháp bảo của các ngài soi khắp, và mưa 
cam lồ tuôn đổ nơi nơi. Tiếng thuyết pháp của các ngài là thậm thâm vi diệu bậc nhất— 
They had cultivated their minds by means of merifts and wisdom with which they 
embellished their physical features which were unsurpassable, thus giving up all earthly 
adornments. 'Their towering reputation exceeded the height of Mount Sumeru. TheIr 


5121 


profound faith (n the uncreate) was unbreakable like a điamond. Their treasures of the 
Dharma 1lluminated all lands and rained down nectar. Their speeches were profound and 
unsurpassable. 

3) Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt bỏ các tập khí kiến chấp sai lầm, thoát khỏi 
nhị biên. Các ngài diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử hống, những lời giẳng nói 
như sấm vang. Các ngài không thể bị hạn lượng hạn chế, vì các ngài đã vượt ra ngoài sự 
hạn lượng——They entered deep info all (worldly) causes, but cut off all heretical views for 
they were already free from all dualities and had rooted out all (previous) habits. They 
were fearless and gave the lion”s roar to proclaim the Dharma, their voices being like 
thunder. They could not be gauged for they were beyond all measures. 

4) Các ngài tự chứa nhóm rất nhiều Pháp Bảo như Hải Đạo Sư. Các ngài hiểu rõ nghĩa 
thậm thâm của các pháp, biết rõ hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu 
trong tâm niệm của chúng sanh. Các ngài đã đạt đến trạng thái gần như trí tuệ tự tại vô 
thượng của chư Phật, đã thành đạt thập lực vô úy, và thập bát bất cộng. Dù các ngài đã 
ngăn đóng các cửa nẻo ác thú, các ngài vẫn hiện thân trong năm đường hóa độ chúng 
sanh, làm vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, tùy theo trường hợp cá nhân mà cho 
thuốc một cách công hiệu. Vì thế mà các ngài đã thành tựu vô lượng công đức, trang 
nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. Chúng sanh nào được nghe danh thấy hình đều 
được lợi ích vì các hành động của các ngài đều không uống phí. Vì thế các ngài đều đã 
thành tựu mọi công đức tuyệt hảo—They had amassed all treasures of the Dharma and 
acted like (skIlful) seafaring pilots. They were well versed in the profound meanings of 
all Dharmas. They knew very well the mental states of all living beings and their 
comings and goings (within the realms of existence). They had reached the state near the 
unsurpassed sovereign wisdom of all Buddhas, having acquired the ten fearless powers 
(dasabala) giving complete knowledge and the eighteen different characteristics (of a 
Buddha as compared with Bodhisattvas (avenikadharma). Although they were free from 
(rebirth in ) evil existences, they appeared In five mortal realms as royal physiclans to 
cure all ailments, prescribing the right medicine 1n each Individual case, thereby winning 
countless merits to embellish countless Buddha lands. Each living being derived great 
benefit from seeing and hearing them, for their deeds were not in vain. Thus they had 
achieved all excellent merIts. 


(HI)Thập Hạnh Bồ Tát— Ten necessary practices 0ƒ 0ƒ great enlightening beings: 

(A) Thập Hạnh của chư Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2l—Ten necessary 
practices oƒ oƒ great enlightening beings in the PFlower Adornment Sutra, Chapter 2]: 
Mười hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 21 (Thập Hạnh)—Ten kinds of practices, which are expounded by the Buddhas of 
past, present and future (The Flower Adornment Sutra—Chapter 2l——Ten Practices): 

(A) 

I)_ Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy. 

2) Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice. 

3) Vô vi nghịch hạnh: Practice of nonopposifion. 

4)_ Vô khuất nhiễu hạnh: Practice of indomitability. 

5) Vô sĩ loạn hạnh: Practice of nonconfusion. 


6) 
? 
8) 
3) 


5122 


Thiện hiện hạnh: Practice of good manmifesftation. 

Vô trước hạnh: Practice of nonattachment. 

Nan đắc hạnh; Practice of that which is đifficult to attain. 
Thiện pháp hạnh: Practice of good teachings. 


10) Chơn thiệt hạnh: Practice of truth. 


(B) 
Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 


? 
8) 


9) 


Hoan hỷ hạnh: Làm cho chúng sanh hoan hỷ—The practice of giving joy. 

Nhiêu ích hạnh: Thường làm lợi lạc cho chúng sanh—Beneficial practice. 

Vô sân hận hạnh: Hạnh không sân hận với chúng sanh mọi loài —The practice of non- 
OppOSIfion. 

Vô tận hạnh: Nết hạnh lợi tha không bao giờ dứt —The practice of indomitability. 

Ly sĩ loạn hạnh: Hạnh tu hành xa ha sĩ loạn—The practice of non confusion. 

Thiện hiện hạnh: Hạnh thị hiện là người tốt giáo hóa chúng sanh—The practice of good 
manifesfation. 

Vô trước hạnh: Hạnh không bao giờ chấp trước —The practice of nonattachmeii. 

Nan đắc hạnh: Thực hành những hạnh khó đạt được —The practice of that which 1s 
difficult to attain. 

The practice of good teaching: Thiện pháp hạnh: 





Hạnh tu hành thiện pháp. 


10) Chân thật hạnh: Hạnh tu hành theo chân lý của Đức Phật —The practice of truth. 


(B) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền— Ten practices o‡ respects oƒ. Samantabhadra 
BodhisatIva: 

Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật: First, worship and respect all Buddhas. 

Nhị giả xưng tán Như Lai: Second, praise the Thus Come Ones. 

Tam giả quảng tu cúng dường: Third, make abundant offerings. 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng: Fourth, repent misdeeds and hindrances. 

Ngũ giả tùy hỷ công đức: Fifth, rejoyce at others” merifts and virtues. 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân: Sixth, request the Buddha to turn the Dharma Wheel. 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế: Seventh, request the Buddha to remain in the world. 

Bát giả thường tùy học Phật: Eighth, follow the teachings of the Buddha at all times. 
Cửu giả hằng thuận chúng sanh: Ninth, accommodate and benefit all sentient beings. 


10) Thập giả phổ giai hồi hướng: Tenth, transfer merits and virtues universally. 


(C) Thập Hạnh Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38— Ten necessary practices oƒ a 


Ù 
2) 


3) 


Bodhisattvas in the Flower Adornment Sutra, Chapfer 3Š: Theo lời Phật dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp họ được đại trí huệ vô thượng 
của chư Như Lai—According to the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of practice which help them atfain the practice 
of the unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas. 

Hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho khắp cả được thành thục: Practice 
dealing with all sentient beings, to develop them all to maturIty. 

Hạnh cầu tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả: Practice seeking all truths, to learn 
them all. 

Hạnh làm tất cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng trưởng: Practice of all roots of 
øoodness, to cause them alÏ to grow. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5123 


Hạnh Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn: Practice of all concentration, to be 
single-minded, without distraction. 

Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chỉ là chẳng rõ chẳng biết: Practice of all 
knowledge, to know everything. 

Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là không tu được: Practice of all cultivations, to be 
able to cultivate them all. 

Hạnh nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ—Phật quốc), vì thảy đều trang nghiêm: Practice 
dealing with all Buddha-lands, to adorn them all. 

Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức: Practice dealing with all good 
companIons, respecting and supporting them. 

Hạnh tôn kính và cúng dường chư Như Lai: Practice dealing with all Buddhas, honoring 
and serving them. 


10) Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng 


sanh: Practice all supernatural powers, to be able to transform anywhere, anytime to help 
sentient beings. 


(D) Thập Hạnh Bồ Tát theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Ten necessary practices oƒ a 


l) 
a) 
b) 


2) 
a) 


b) 


3) 


a) 


b) 


4) 
a) 


BodhisatIvas in the Surangama Suira: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười hạnh cần thiết của Bồ Tát —In the Surangama 
Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten necessary acfIVities, or pracflces O0 a 
Bodhisattva: 

Hoan hỷ hạnh —The conduct of happiness: 

Hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương: The practice of joyful service, or giving joy. 

Đức Phật nói với A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ 
diệu đức của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sanh để ban bố đức mâu. 
Đó gọi là hoan hỷ hạnh—The Buddha told Ananda: “Ananda! After these øood men have 
become sons of the Buddha, they are replete with the limitlessly many wonderful virtues 
of the Thus Come Ones, and they comply and accord with beings throughout the ten 
directions. This 1s called the conduct of happiness.”. 

Nhiêu ích hạnh——The conduct of benefitting: 

Hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh: The 
practice of beneficial service, or beneficial practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích 
hạnh.”—The Buddha told Ananda: “Being well able to accommodate all living beings 1s 
called the conduct of benefitting.” 





Vô sân hận hạnh——The conduct of non-opposifIon: 

Nết hạnh không giận hờn; tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái nghịch: 
The pracfice of never resenfing, or non-opposifIon. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được khỏi chống trái, gọi là vô sân hận 
hành.”—The Buddha told Ananda: “Enlightening oneself and enlightening others without 
putting forth any resistence 1s called the conduct of non-opposition.” 

Vô tận hạnh —The conduct of endlessness: 

Lầm việc lợi tha vô tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái thân mình để cứu độ 
chúng sanh mãi mãi): The practice of indomitability, or without limit in helping others. 


b) 


5) 
a) 
b) 


6) 
a) 


b) 


7) 
a) 


b) 


8) 
a) 


b) 


3) 


a) 


b) 


5124 


Đức Phật bảo ngài A Nan: “Xuất sinh chủng nây, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương 
lai. Bình đẳng với ba đời, thông đạt mười phương, gọi là vô tận hạnh.”—The Buddha told 
Ananda: “lo undergo birth In various forms continuously to the bounds of the future, 
equally throughout the three periods of time and pervading the ten directions 1s called the 
conduct of endlessness.” 

Ly si loạn hạnh——The conduct of freedom from deluded confusion: 

Lầa khỏi tánh ngu sĩ, rối loạn: The practice of nonconfusion. 

Đức Phật bảo A Nan: “Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm gọi là ly sỉ 
loạn hạnh.”—The Buddha told Ananda: “When everything 1s equally in accord, one 
never makes mistakes among the various dharma doors. This 1s called the conduct of 
freedom from deluded confusion.” 

Thiện hiện hạnh—The conduct of wholesome manifesfafion: 

Nết hạnh khéo hiện, nhờ rời khỏi tánh ngu sĩ mê loạn mà có thể hiện ra các tướng Ở 
trong đồng loại để cứu độ họ: The practice of good manifestation, or appearing in any 
form at wIlÏ to save sentient beings. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong chỗ “đồng' đó, hiện ra các “dị.` Mỗi mỗi tướng dị, đều 
thấy đồng. Đó gọi là thiện hiện hành.”—The Buddha told Ananda: “Then within what is 
1dentical, myriad differences appear; the characteristics of every difference are seen, one 
and all, in identity. This 1s called the conduct of wholesome manifesfation.” 

Vô trước hạnh——The conduct of non-attachmernt: 

Nết hạnh không chấp trước, nghĩa là ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước: The 
practice of nonattachment, or unimpeded practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong 
mỗi vi trần hiện mười phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, mà chẳng lưu ngại 
nhau. Đây gọi là vô trước hạnh.”—The Buddha told Ananda: “This continues until 1t 
includes all the dust motes that fill up empty space throughout the ten directions. In each 
and every mote of dust there appear the worlds of the ten directions. And yet the 
appearance of worlds do not interfere with one another. This 1s called the conduct of non- 
attachment.” 

Tôn trọng hạnh——The conduct of veneration: 

Còn gọi là “Nan Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã: The practice of exalting the 
paramitas amonøsst all beings, or the practice of that which 1s difficult to attan. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là tôn 
trọng hành.”—The Buddha told Ananda: “Everything that appears before one Is the 
foremost paramita. This 1s called the conduct of veneration.” 

Thiện pháp hạnh——The conduct of wholesome Dharma: 

Nết hạnh phép lành, đức viên dung để làm thành quy tắc của chư Phật mười phương: The 
practice of good teaching, or perfecting the Buddha-law by complete virtue. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, có thể thành tựu quy tắc của các Đức 
Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành.”—The Buddha told Ananda: “With such 
perfect fusion, one can model oneself after all the Buddhas of the ten directions. This 1s 
called the conduct of wholesome dharma.” 


10) Chơn thật hạnh——The conduct of true actuality: 


a) 


b) 


Œ) 


5125 


Nết hạnh chơn thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn nầy; The practice of truth, or 
manifest In all things the pure, final and true reality. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê lậu. Nhất chân vô vi, tính 
bản nhiên. Đó gọi là chân thật hạnh.”—The Buddha told Ananda: “To then be pure and 
wIthout outflows In each and every way 1s the primary truth, which 1s unconditioned, the 
essence of the nature. This 1s called the conduct of true actuality.” 


(D) Nguyện của chư Bồ Tát 
Vows 0ƒ Bodhisaftvyas 


Tổng quan về Bồ Tát Nguyện—An overview oƒ Vows 0gƒ Bodhisaftvas: Bổn nguyện của 
Bồ Tát Đại Thừa là cứu độ chúng sanh vượt thoát si mê. Bồ Tát có Thập Nguyện—The 
fundamental vow of a Mahayana Bodhisattva to save all sentient beings from delusion. 
Bodhisattvas have ten vows—Theo Nghiên Cứu Kinh Lăng Già của Thiển Sư D.T. 
Suzuki, theo trí tuệ siêu việt các Bồ Tát biết rằng chân lý Bồ Tát vượt khỏi mọi sự định 
tính và không hề chịu bất cứ hình thức miêu tả nào, nhưng vì tâm các ngài đầy từ bi đối 
với tất cả chúng sanh, là những kẻ không thể nào bước ra khỏi vùng nước xoáy của hữu 
và phi hữu, nên các ngài hướng những nguyện ước mãnh liệt của các ngài đến sự cứu độ 
và giải thoát chúng sanh. Trái tim của chính ngài thì thoát khỏi những chấp trước như 
những kẻ chưa chứng ngộ thường tôn giữ, mà lại cảm thấy kiên định vì trí tuệ cùa các 
ngài đã không phá diệt điều nầy, và từ đó mà có các bổn nguyện, các phương tiện thiện 
xảo và các Hóa Thân của các ngài. Nhưng tất cả những gì mà các ngài làm để làm chín 
muôi tất cả mọi chúng sanh để đáp ứng yêu cầu của họ và cũng giống như ánh trăng 
trong nước, các ngài hiện ra đủ mọi hình tướng mà thuyết pháp. Hoạt động của các ngài 
thuật ngữ Đại Thừa gọi là Vô Công Dụng Hạnh, nghĩa là những hành động không dụng 
công, không tác động, không mục đích. Khi vị Bồ Tát nhập vào địa thứ nhất gọi là Hoan 
Hỷ Địa, trong sự nghiệp tu tập tâm linh, ngài phát ra mười lời nguyện bao trùm toàn bộ 
vũ trụ, trải rộng tới cuối chỗ không gian, đạt đến tận cùng của thời gian, hết tất cả các 
kiếp và vẫn vận hành không gián đoạn khi có Đức Phật xuất hiện—According to The 
Studies in The Lankavatara Sutra, written by Zen Master D.T. Suzuki, according to his 
transcendental Insight Into the truth of things, the Bodhisattva knows that 1t 1s beyond all 
eradicates and not at all subJect to any form of description, but his heart full of 
compassion and love for all beings who are unable to step out of the dualistic whirlpools 
of “becoming” or not becoming,” he directs his vows towards their salvation and 
emancipation. His own heart 1s free from such attachments as are ordinarily cherished by 
the unemancipated, but that which feels persists, for his insight has not destroyed this, and 
hence his Purvapranidhana, his Upayakausalya, his Nirmanakaya. Yet all that he does for 
the maturity of all beings 1n response to their needs, 1s like the moon reflection in water, 
showing himself in all forms and appearances he preaches to them on the Dharma. His 
acfivify 1s what 1s in Mahayana phraseology called “Anabhogacarya,” deeds that are 
effortless, effectless, and purposeless. When the Bodhisattva enters upon the first staøe 
called Joy or Pramudita, In the career of his spiritual discipline, he makes the following 


5126 


solemn vows, ten in number, which, flowing out of his most earnest determined will, are 
as all-inclusive as the whole universe, extending to the extremity of space 1tself, reaching 
the end of time, exhausting all the number of kalpas or ages, and functioning 
uninterruptedly as long as there 1s the appearance of a Buddha. 


(II) Chỉ tiết về Bồ Tát Nguyện— Details oƒ Vows oƒ Bodhisattvas: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Nguyện thứ nhất —The first vow: Tôn kính và phụng sự hết thảy chư Phật, một vị và tất 
cả, không trừ ra vị nào—To honour and serve all the Buddhas, one and all without a 
single exception. 

Nguyện thứ hai—The second vow: Mãi mãi hộ trì giáo pháp của chư Phật—To work for 
the preservation and perpetuation of the teaching of all the Buddhas. 

Nguyện thứ ba—The third vow: Có mặt khi mỗi Đức Phật xuất hiện, dù bất cứ ở đâu hay 
bất cứ lúc nào —To be present at the appearance of each Buddha, wherever and 
whenever 1t may be. 

Nguyện thứ tư—The fourth vow: Thực hành Bồ Tát hạnh là rộng lớn vô lượng, vô tận, 
vượt khỏi mọi ô nhiễm, và mở rộng các ba la mật hay đức hạnh toàn hảo đến tất cả 
chúng sanh—To practice the proper conduct of Bodhisattvahood which is wide and 
measureless, imperishable and free from Impurifies, and to extend the Virtues of 
Perfection (paramitas) towards all beings. 

Nguyện thứ năm——The fifth vow: Đưa chúng sanh bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất để đến 
với giáo lý của chư Phật khiến họ có thể tìm thấy chỗ an trú tối hậu trong trí tuệ của các 
bậc toàn trí—To induce all beings in the most comprehensive sense of. the term to turn to 
the teaching of the Buddhas so that they may find their final abode of peace In the 
wisdom of the all-wise ones. 

Nguyện thứ sáu—The sixth vow: Có một nhận thức tự nội về vũ trụ rộng rãi và vô tận 
trong tất cả các mọi khía cạnh phức tạp của nó—To have an inner perception of the 
universe, wide and inexhaustible, in all 1ts possible multitudinousness. 

Nguyện thứ bảy—The seventh vow: Thể hội mối tương quan hỗ tương xâm nhập chặt 
chẻ của một và tất cả, của tất cả và một, và làm cho mọi quốc độ của chúng sanh thanh 
khiết như một quốc độ của Phật — To realize the most closely interpenetrating 
relationship of each and all, of all and each, and to make everyland of beings Immaculate 
as a Buddha-land. 

Nguyện thứ tám—The eighth vow: Kết hợp với hết thẩy chư Bồ Tát trong sự nhất thể 
của ý định, trở nên thân thiết với phẩm chất, sự hiểu biết và điều kiện tâm linh của chư 
Như Lai, khiến cho vị Bồ tát có thể nhập vào mọi giới chúng sanh mà thành tựu Đại 
Thừa, là giáo pháp vượt khỏi mọi tư nghì —To be united with all the Bodhisattvas in 
oneness of intention, to become Intimately acquainted with the dignity, understanding, 
and psychic condition of the Tathagatas, so that the Bodhisattva can enter any socIety of 
beings and accomplish the Mahayana which 1s beyond thought. 

Nguyện thứ chín—The ninth vow: Xoay bánh xe bất thối chuyển mà từ đó thực hiện 
công việc phổ độ của mình bằng cách tự làm cho mình giống như vị đại y sư hay như viên 
ngọc Mani—To evolve the never-receding wheel whereby to carry out his work of 


5127 


universal salvation, by making himself like unto the great lord of medicine or wish- 
fulfiling sem. 

10) Nguyện thứ mười—The tenth vow: Thể chứng sự chứng ngộ tối thượng trong mọi thế giới 
bằng cách vượt qua các Bồ Tát địa và thành tựu các nguyện ước của mọi chúng sanh 
bằng một tiếng nói, và trong khi tỏ hiện mình ở trong Niết Bàn, vẫn không ngừng thực 
hiện các mục đích của quả vị Bồ Tát —To realize the great supreme enlightenment in all 
the worlds, by going through the stages of Buddhahood, and fulfilling the wishes of all 
beings with one volce, and while showing himself to be In Nirvana, not to cease from 
practicing the obJects of Bodhisattvahood. 


(HI)Phân Loại Bồ Tát Nguyện— Categories 0ƒ Bodhisatva-Vows: See Chapters 29 and 182. 


(E) Lực của chư Bồ Tát 
Powers 0ƒ Bodhisafteas 


(D Tổng quan về “Lực ”—An overview øƒ “Power”: Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba 
La Mật thứ tám trong mười Ba La Mật mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến 
Phật quả. Lực Ba La Mật được phát triển ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. Ngoài ra, có 
mười lực mà người ta nói là duy nhất để giác ngộ thành Phật: 1) biết cái gì có thể và cái 
gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì sai; 2) lực biết báo chướng trong tam thế (quá khứ, 
hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả định lực, giải thoát và thành tựu; 4) lực biết tất cả 
căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết được sự hiểu biết của chúng sanh; 6) lực biết hết 
các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết phần hành hữu lậu của lục đạo và biết luôn 
cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ của các đời quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) lực 
biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận ——In Mahayana Buddhism, it ¡is the eighth “perfection” 
(paramita) of the tenfold list of perfections that a Bodhisattva cultivates on the path to 
Buddhahood. It is developed on the eighth Bodhisattva level (bhumI). Besides, there 1s 
also a tenfold list of qualities that in both Theravada Buddhism and Mahayana are said to 
be unique to fully awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 1) power of knowledge of 
what 1s possible and what 1s impossible or the power to distinguish ripht from wrong 
(sthanasthana-jnana-bala); power of knowledge of retributions of actions or the power of 
knowing karmic retributions throughout the three periods of time (karma-vipaka-jnana- 
bala); 3) power of knowledge of the concentrations, eight stages of liberations, meditative 
absorptions, and attainments (dhyana-vimoksa-samadhi-samapatti-Jnana-bala); 4) power 
of knowledge of the relative qualities of beings or the power of complete knowledge of 
the powers and faculuies of all beings (indrya-parapara-jnana-bala); 5) power of 
knowledge of the varlous intentions of beings or the power of complete knowledge of the 
desires or moral direction of every being (nanadhimukti-jnana-bala); 6) power of 
knowledge of the varlous states of beings or the power of knowing the states of others 
(nanadhatu-Jnana-bala); 7) power of knowledge of the ways in which beings go 
everywhere within cyclic existence and nirvana (sarvatragamini-pratipaJinana-bala); 8) 
power of knowledge of former abodes (purva-nivasa-jnana-bala); 9) power of knowledge 


53128 


of death and rebirth (cyutyu-papada-jnana-bala); 10) power of knowledge that the 
defilements have been extinguished (asrava-jnana-bala). 


(II) Thập Lực Bồ Tát— Ten Powers oƒ a Bodhisatfva: Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát—Mười 


Ù 


2) 
1) 


ñ) 
ii) 


1V) 


v) 


À9) 


thứ lực trong Phẩm 27 Kinh Hoa Nghiêm—Ten kinds of power in Chapter 27, Flower 
Adornemtn Sutra. 

Để đạt được mười thứ lực nây, chư Bồ Tát phải— To adtain these ten kinds oƒ power, 
Enhightening Beings must: 

An trụ trong Pháp giới tự tại Đại Tam muội: Abide in the concentration of freedom 1n the 
elemental cosmos. 

Có mười thứ hải—Ten kinds of Ocean: 

Được chư Phật hải, vì đều xem thấy: They attain the ocean of Buddhas because they see 
them all. 

Được chư pháp hải, vì hay dùng trí huệ trọn biết rõ: They atfain the ocean of truths 
because they can comprehend them all by wisdom. 

Được chúng sanh hải, vì trọn điều phục: They attain the ocean of sentient beings because 
they pacIfy them all. 

Được chư sát hải, vì dùng thần thông vô tánh vô tác đều qua đến: They attain the ocean 
of lands because they go to them by all psychic realization of essenceless, uncreated 
Spiritual pOwers. 

Được công đức hải, vì tất cả tu hành trọn viên mãn: They attain the ocean of virtues 
because they cultivate them all to perfection. 

Được thần thông hải, vì hay rộng thị hiện khiến khai ngộ: They attain the ocean of 
spiritual powers because they are able to manifest them extensively to awaken 
enlightenment. 


vi) Được chư căn hải, vi những căn tánh chẳng đồng đều khéo biết: They attain the ocean of 


faculties because they know all their varlous differences. 


viii)Được chư tâm hải, vì biết vô lượng tâm chủng loại sai biệt của tất cả chúng sanh: They 


1X) 


X) 


3) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


aftain the ocean of minds because they know the infinite various different minds of 
sentient beings. 

Được chư hạnh hải, vì hay dùng nguyện lực đều viên mãn: They attain the ocean of 
practices because they can fulfill them all by willpower. 

Được chư nguyện hải, vì đều làm cho thành tựu trọn thanh tịnh: They atain the ocean of 
Vows because they cause them all to be fulfilled, eternally pure. 

Có mười thứ thù thắng—Ten kinds of excellence: 

Là đệ nhất trong tất cả chúng sanh: They are foremost among sentient beings. 

Là siêu việt trong hàng chư Thiên; They are supremely outstanding among celestials. 
Mạnh nhất trong tất cả Phạm vương: They are most powerful among Brahma-kings. 

Nơi thế gian không chỗ nhiễm trước: They have no attachments in any world. 

Tất cả thế gian không øì che chói được: No one in any world can overshadow them. 

Tất cả chúng ma chẳng mê loạn được: No demons can disturb them. 


vi) Vào khắp các loài không bị chướng ngại: They can enter any sfate of being without 


hindrance. 


3129 


vii)Mọi nơi thọ sanh biết chẳng kiên cố: Wherever they may be born, they know it is not 


permanert. 


ix) Tất cả Phật pháp đều được tự tại: They attain mastery of all Buddha teachings. 


X) 


B. 
D 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Tất cả thần thông đều hay thị hiện: They can manifest all spiritual powers. 


Mười thứ lực nào ?— What are these ten kinds oƒ power?- 

Sức dũng kiện, vì điều phục thế gian: The power of courageous strength, because they 
tame worldlings. 

Sức tinh tấn, vì hằng chẳng thối chuyển: The power of energy because they never 
backslide. 

Sức vô trước, vì la các cấu nhiễm: The power of nonattachment, because they get rid of 
defiling obsesslons. 

Sức tịch tịnh, vì không tranh luận nơi tất cả pháp: The power of silent calm, because they 
have no disputes about anything. 

Sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại: The power to oppose or conform, because 
they are free in the midst of all things. 

Sức pháp tánh, vì trong các nghĩa được tự tại: The power of the nature of things, because 
they attain mastery of all truths. 

Sức vô ngại, vì trí huệ quảng đại: The power of nonobstruction, because their knowledge 
and wisdom 1s Immensely vast. 

Sức vô úy, vì khéo thuyết pháp: The power of fearlessness, because they can explain all 
truths. 

Sức biện tài, vì khéo thọ trì các pháp: The power of intellect, because they can hold all 
truths. 


10) Sức khai thị, vì trí huệ vô biên: The power of revelation, because their knowledge and 


wIsdom 1s boundless. 


(F) Bồ Tát Địa 
Bodhisaftva°s grounds 


Dasabhumni (sk£) 
See Chapter 174. 


(G) Y Chỉ của Bồ Tát 
Basis 0ƒ Bodhisaftvas 


Thập Y Chỉ —Ten kinds oƒ basis on which Great Enliphtening Beings carry out the 
pracfices: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười y chỉ mà chư Đại Bồ Tát đều phải 
nương theo để thực hành hạnh Bồ Tát —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of basis on which Great Enlightening Beings carry out 
their practices. 


5130 


1) Y chỉ cúng dường tất cả chư Phật thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
Enlightening Beings based on honoring all Buddhas. 

2) Y chỉ điều phục tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
taming all sentient beings. 

3) Y chỉ gần gửủi tất cả thiện hữu thực hành hạnh Bồ Tát: Associating with all good 


COmpanIons. 
4) Y chỉ chứa nhóm tất cả thiện căn thực hành hạnh Bồ Tát: Accumulating all roots of 
øoodness. 


5) Y chỉ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật thực hành hạnh Bồ Tát: Purifying all Buddha-lands. 

6) Y chỉ chẳng lìa bỏ tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: Not to abandon all sentient 
beings. 

7) Y chỉ thâm nhập tất cả Ba La Mật thực hành hạnh Bồ Tát: Entering deeply ¡nto all 
transcendent ways. 

8) Y chỉ đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện thực hành hạnh Bồ Tát: Fulfiling vows of 
Enlightening Beings. 

9) Y chỉ vô lượng Bồ Đề tâm thực hành hạnh Bồ Tát: Infinite will for enlightenment. 

10) Y chỉ vô lượng Phật Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát: Enlightenment of all Buddhas. 


(H) Cha Mẹ Và Quyến Thuộc của Bồ Tát 
Parents and Relatives 0ƒ a Bodhisattya 


Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến Thuộc Của Một Vị Bồ Tát— Twenty parents and relafives 
øƒa Bodhisatva: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, chư Bồ Tát có 
hai mươi cha mẹ và quyến thuộc——According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, Book HH, Bodhisattvas have twenty parents and relatIves: 

1) Bát Nhã là mẹ: Paramita (skt)—Prajna 1s his mother. 

2) Phương tiện là cha: Upaya (skt—Charity 1s his wet nurse. 

3) Bố thí là người nuôi nấng: Dana (skt)—Skilful means is his father. 

4) Trì giới là người trông nom hộ trì: Sila (skt)——Morality 1s his supporter. 

5)_ Nhẫn nhục là đồ trang sức: Ksanti (skt)—Patience is his decoration. 

6)_ Tinh tấn là người thủ hộ: Virya (skt——Strenuousness or energy is his nurse. 

7) Thiền định là người tắm rữa: Dhyana (skt)—Meditation is his cleaner. 

8) Thiện hữu tri thức là người dạy dỗ: Good friends are his instructors. 

9) Các Bồ Đề phần là bạn đồng hành: AII factors of enlightenment are his companions. 

10) Chư Bồ Tát là anh em: All Bodhisattvas are his brothers. 

11) Bồ Đề tâm là nhà cửa: Bodhicitta (skt)——The Bodhicitta is his home. 

12) Đi đúng theo chánh đạo là cách hành xử tại nhà: To conduct himself in accordance with 
the truth is his family manners. 

13) Các trụ địa là chỗ ở: Bhumi (skt)——The Bhumis are his residence. 

14) Các pháp nhẫn là gia tộc: The Kshantis are his family members. 

15) Các nguyện là gia giáo: The vows are his family motto. 

16) Thực hành công hạnh là gia nghiệp: To promote deeds of devotion 1s his family legacy. 


53131 


17) Khiến kẻ khác chấp nhận Đại Thừa là gia vụ: To make others accept Mahayana is his 
family business. 

18) Được thọ ký trong một đời nữa là số phận của ngài như vị thái tử nối nghiệp trong vương 
quốc chánh pháp: To be anointed after being bound for one more birth is his destiny as 
crown prince 1n the kingdom of Dharma. 

19) Các Ba La Mật là con thuyền Bát Nhã đưa ngài đáo bỉ ngạn Giác Ngộ: Paramitas are the 
Prajna Boat which conveys him to another shore of Enlightenment. 

20) Thành tựu trí tuệ viên mãn của Như Lai là nền tẳng của gia quyến thanh tịnh của ngài: 
To arrive at the full knowledge of Tathagatahood forms the foundation of his pure family 
relatlonshIp. 


(ID Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát 
Six Sfages 0ƒ Bodhisattva Developments 


(D Tổng quan về Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát—An overview oƒ Six síages 0ƒ 
Bodhisattva developmen£s: Lục Tức Phật —Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói 
rõ trong Thiên Thai Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục Vị của Biệt 
Giáo —The six stages of Bodhisattva developments as defined ¡n the T”ien-T”ai Perfect 
or Final Teaching, in contrast with the ordinary six developments as found in the 
Differentiated or Separated School: 


(II) Chỉ tiết về Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát—Details oƒ Six stages 0ƒ Bodhisattva 
developrmenfs: 

(A) Ngoại Phàm——External or Common to all: 

I1) Lý Tức Phật —Theoretical: Mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh—Realization that all 
beings are of Buddha-nature. 

2) Danh Tự Tức Phật —FEirst step in practical advance: Từ trong danh tự mà lý giải thông 
suốt, tất cả những ai nghe và tín thọ phụng hành đều có thể thành Phật—The 
apprehension of terms, that those who only hear and believe are In the Buddha-law and 
potentially Buddha. 

(B) Nội Phàm ——Internal for all: 

3) Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành— 
Advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. 

4) Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật —Semblance 
stage, or approxIimation of truth and 1s progressive experlential proof. 

5) Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó—The 
real wisdom 1s øradually opened, the screen of ignorance 1s gradually rolled up, the mind 
1s clearer and clearer to totally clear. 

6) Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác—Destroy 
all ienorance and delusions to attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


5132 


(J) Thập Hiệu Bồ Tát 
Bodhisattvas° Ten Appelations 


(ID Tổng quan về Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát— An overview oƒ 


Ten appellaHons oƒ greafness 0ƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, sau khi thành tựu tu tập mười đạo xuất sanh Phật pháp, chư Bồ Tát sẽ đạt được 
mười danh hiệu đại trượng phu—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
after accomplishing cultivating ten ways of generating the qualiies of Buddhahood, 
Enlightening Beings will attain these ten appellations of greatness (See ten ways of 
generating the qualities of Buddhahood). 


(II) Chỉ tiết về Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát—Details oƒ Ten 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


appcllations oƒ greqtness 0ƒ Great Enlightening Beings: 

Hiệu là Bồ Đề Tát Đỏa, vì do Bồ Để trí sanh ra: They are called Beings of 
Enlightenment because they are born of knowledge of enlightenment. 

Hiệu là Ma Ha Tát Đỏa vì an trụ trong Đại Thừa: They are called Great Beings because 
they dwell in the Great Vehicle. 

Hiệu là Đệ Nhứt Tát Đỏa, vì chứng pháp đệ nhứt: They are called Foremost Beings 
because they realize the foremost truth. 

Hiệu là Thắng Tát Đỏa vì giác ngộ pháp thù thắng: They are called Superior Beings 
because they are aware of high laws. 

Hiệu là Tối Thắng Tát Đỏa, vì trí huệ tối thắng: They are called Supreme Beings 
because their knowledge 1s supreme. 

Hiệu là vô thượng Tát Đỏa, vì khai thị pháp vô thượng: They are called Exalted Beings 
because they reveal the unexcelled teaching. 

Hiệu là Lực Tát Đỏa, vì biết rộng thập lực: They are called Beings of Power because 
they have extensive knowledge of the ten powers. 

Hiệu là Vô Đẳng Tát Đỏa, vì thế gian không sánh được: They are called Incomparable 
Beings because they have no peer 1n the world. 

Hiệu là Bất Tư Nghì Tát Đỏa, vì nơi một niệm mà Thành Phật: They are called 
Inconceivable Beings because they become Buddhas In an Instant. 


10) Chư Bồ Tát được danh hiệu nầy thời được thành tựu Bồ Tát Đạo: Enlightening beings 


win these appellations accomplish the Paths of Enlightening Beings. 


(K) Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát 
Ten kinds oƒ quest ƒor truth oƒ Great Enlightening Beings 


(ID Tổng quan về Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát— An overview oƒ Ten kinds oƒ 


quest for truth oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
điều cầu pháp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 


5133 


huệ tất cả Phật pháp chẳng do người khác dạy——According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of quest for truth of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain great knowledge of all elements of 
Buddhahood without being Instructed by another. 


(IH) Chỉ tiết về Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát— Details oƒ Ten kinds oƒ quest for 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


truth oƒ Great Enlightening Beings: 

Trực tâm cầu pháp, vì không dua nịnh phỉnh phờ: Quest for truth with a straightforward 
mind, being free from dishonesty. 

Tinh tấn cầu pháp, vì xa ha lười biếng khinh mạn: Diligent quest for truth, being free 
from laziness. 

Nhứt hướng cầu pháp, vì chẳng tiếc thân mạng: Wholly devoted quest for truth, not 
begrudging their lives. 

Vì muốn trừ phiển não cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh, lợi hay sự 
cung kính: Quest for truth to destroy all sentient beings" afflictions, not doing 1t for fame, 
profit, or respect. 

Vì lợi mình, lợi người, cũng như lợi tất cả chúng sanh mà cầu pháp, chứ chẳng vì tư lợi: 
Quest for truth to benefit self and others, all sentient beings, not Just helping themselves. 
Vì nhập trí huệ mà cầu pháp, chẳng vì văn tự: Quest for truth to enter knowledge of 
wIsdom, not taking pleasure In literature. 

Vì thoát sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng tham thế lạc: Quest for truth to leave birth and 
death, not craving worldly pleasures. 

Vì độ chúng sanh mà cầu pháp, vì phát Bồ Đề tâm: Quest for truth to liberate sentient 
beings, engendering the determination for enlightenment. 

Vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì làm cho họ không do dự: Quest for 
truth to resolve the doubts of all sentient beings, to free them from vacillation. 


10) Vì đầy đủ Phật phát mà cầu pháp, vì chẳng thích những thừa khác: Quest for truth to 


fulfIl Buddhahood, not being Inclined to lesser aims. 


(L) Đức Phật dạy về Bồ Tát trong Kinh Duy Ma Cật 
The Buddha”s Teachings 0ƒ Bodhisattvas ín 
the Vừnalakữfi Sura 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật bảo Ngài Di Lặc: “Ông phải biết, Bồ Tát có hai tướng. 
Sao gọi là hai? Một là những người ưa những câu văn hay đẹp, hai là những người không 
sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật. Như hạng ưa những câu văn hay đẹp, phải biết 
đó là Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thậm thâm không nhiễm, không trước, không 
có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời 
nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Nầy Di Lặc! Lại có hai pháp gọi là 
Bồ Tát mới học, không thể quyết định pháp thậm thâm. Hai pháp là chi? Một là những 
kinh điển thậm thâm chưa từng nghe nếu nghe thời sợ sệt sanh lòng nghi, không tùy 
thuận được, chê bai không tin rồi nói rằng: “Kinh nầy từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, 


5134 


từ đâu đến đây?” Hai là nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không 
chịu gần gũi, cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi xấu xa của người kia. Có hai 
pháp đấy, phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tổn hại, chứ không thể ở nơi pháp thậm 
thâm mà điều phục được tâm mình” Nầy Di Lặc! Lại có hai pháp, Bổ Tát dâu tin hiểu 
thâm pháp, vẫn còn tự tổn hại chớ không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là 
chi? Một là khinh dễ các Bổ Tát mới học mà không dạy bảo. Hai là tin hiểu thâm pháp 
mà lại chấp tướng phân biệt. Sau khi nghe Phật thuyết giảng, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật 
rằng: “Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có! Như lời Thế Tôn đã nói, con quyết xa la các 
lỗi như thế, xin vâng giữ pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đã chứa nhóm từ vô 
lượng a tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị lai có người thiện nam tử hay thiện nữ nhân 
nào cầu pháp Đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế và cho họ 
cái sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng, diễn nói cho người. Bạch Thế Tôn! Nếu đời sau có 
người thọ trì, đọc tụng, diễn nói kinh nầy cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc 
lập nên.”—According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha told Maitreya, “You should 
know that there are two categorles of Bodhisattvas: those who prefer proud words and a 
racy style, and those who are not afraid (of digging out) the profound meanings which 
they can penetrate. Fondness of proud words and a racy style denotes the superficiality of 
a newly Iinitiated Bodhisattva; but he who, after hearing about the freedom from Infection 
and bondage as taught In profound sutras, 1s not afraid of their deep meanings which he 
sfrives to master, thereby developing a pure mind to receive, keep, read, recite and 
practise (the Dharma) as preached 1s a Bodhisattva who has trained for a long time. 
Maitreya, there are tfwo classes of newly Iinitiated Bodhisattvas who cannot understand 
very deep Dharmas: those who have not heard about profound sutras and who, gø1ving 
way to fear and suspicion, cannot keep them but indulge In slandering them, saying: “l 
have never heard about them; where do they come from?”, and those who refuse to call 
on, respect and make offerings to the preachers of profound sutras or who find fault with 
the latter; these are two classes of newly Initiated Bodhisattvas who cannot control thelr 
minds when hearing the deep Dharma, thereby harming themselves. Maitreya, further, 
there are two categories of Boshisattvas who harm themselves and fail to realize the 
patent endurance of the uncreatfe in spite of their belief and understanding of the deep 
Dharma: they are (firstly) those who belittle newly initiated Boshisattva and do not teach 
and guide them; and (secondly) those who, despite their faith in the deep Dharma, still 
ØIve rise fo discrimination between form and formlessness.” After hearing the Buddha 
expound the Dharma, Maitreya said: “World Honoured One, [ have not heard all this 
before. As you have said, I shall keep from these evils and uphold the Dharma of 
supreme enliehtenment which the Tathagata has collected during countless aeons. In 
future, 1ƒ there are virtuous men and women who seek for Mahayana, I shall see to 1t that 
this sutra wIll be placed in their hands, and shall use transcendental power to make them 
remember If so that they can receive, keep, read, recite and proclaim 1t widely.” 


5135 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-THREE 


Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa 
Bodhisattvayana and the Two Vehicles 


(D_ Bồ Tát Thừa: Bodhisattvayana (sk)——Một trong ngũ thừa dạy tu hành theo Lục độ Ba la 
mật để tự giác và giác tha (nhỊ lợi: tự lợi lợi tha). Mục đích chính là cứu độ chúng sanh 
và thành Phật quả. Vì mục đích của Bồ Tát thừa là đạt tới Phật tánh tối thượng, nên Bồ 
Tát Thừa cũng còn được gọi là Phật Thừa hay Như Lai Thừa——Bodhisattva way——One of 
the five vehicles which teaches the observance of the six paramitas the perfecting of the 
self and the benefits of others. The obJective 1s the salvation of all beings and attaining of 
Buddhahood. The aim of Bodhisattvayana 1s the attainment of Supreme Buddhahood. 
Therefore, 1t 1s also called the Buddhayana or Tathagatayana. 


(II) Bồ Tát Và Nhị Thừa— Bodhisatta and the Two Vehicles: Ai cũng biết rằng Tam Giới 
như nhà lửa, không phải là chỗ yên ổn, song chẳng ai muốn rời khỏi Tam Giới. Mặc dầu 
biết rằng ở trong Tam Giới muôn phần thống khổ, nhưng ai cũng lưu luyến, chẳng muốn 
xa la. Chúng sanh sống một cách thắn nhiên trong nhà lửa Tam Giới, chẳng lo âu sợ hãi; 
ngược lại, còn cho là vui vẻ sung sướng nữa là khác. Chư Phật và chư Bồ Tát vì thương 
xót chúng sanh nên hết lòng dạy dỗ. khiến cho ai nấy đều biết đường ngay nẻo phải mà 
quay về. Tiếc thay, chúng sanh không biết được tâm niệm của chư Phật và chư Bồ Tát 
nên nghe mà như không hiểu, nhìn mà như không thấy, xem lời giảng của quý ngài như 
gió thoảng qua tai, chứ chẳng để tâm ghi nhớ, vẫn cứ sống say chết mộng, giống như cái 
thây ma biết đi hay cái bị thịt biết nói vậy. Miệng nói tu đạo nhưng thân ý cứ tạo nghiệp, 
và không biết tìm cầu con đường giác ngộ. Chính vì vậy mà Đức Phật đã thiết định nhiều 
phương pháp cứu độ khác hẳn nhau nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc. Kỳ thật, 
Phật giáo chỉ có một thừa duy nhất là Phật thừa mà thôi. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
nhắc Mahamati về sự khác biệt giữa Bồ tát và hàng Nhị Thừa như sau: “Này Mahamati, 
sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến qua địa thứ 
sáu và tại đó chư vị nhập Niết Bàn. Trong khi vị Bồ Tát ở địa thứ bẩy, đi qua một kinh 
nghiệm tâm linh hoàn toàn mới, được gọi là anabhogacarya và có thể được dịch là một 
đời sống vô mục đích hay vô công dụng. Nhưng được hộ trì bởi thần lực chư Phật là cái 
năng lực nhập vào các đại nguyện mà vị Bồ Tát thiết lập đầu tiên khi ngài mới khởi đầu 
sự nghiệp của ngài và giờ đây ngài thiết định nhiều phương pháp cứu độ khác hẳn nhau 
nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc của ngài. Từ quan điểm tuyệt đối về chân lý 
tối hậu mà vị Bồ Tát đạt được, thì không có sự tiến bộ của tâm linh như thế trong đời 
sống của ngài, vì ở đây quả thực không có tầng bậc, không có sự thăng tiến tương tục mà 
riêng chân lý là không có tướng trạng và tách ly hoàn toàn với sự phân biệt —Everyone 
knows that the Three Realms are like a burning house; there 1s no peace within them. Yet 
we linger in the burning house, not at all scare, and not wishing to leave 1t, even though 
we know that It contains nothing but sufferings. Out of compassionate for senfIent beings, 


5136 


the Buddhas and Bodhisattvas explamn the Dharma In an effort to teach us, but, 
unfortunately, we do not understand their intentions. We hear without listening, we look 
without seeing; theIr instructions øo In one ear and out the other. We prefer to go on 
living In a stupor and dreaming our lives away, Just like walking corpses or a speakable 
skin bag. Though we may say we are cultivating with our mouth, but our body and mind 
are still wandering around to create karmas, and we are not seeking the path of true 
enlightenment. Therefore, the Buddha established various methods of salvation for the 
sake of his ignorant and confused fellow-beings. In fact, Buddhism has only one Vehicle: 
Buddhayana. In the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati: “Oh MahamatI, 
the distinction between the Bodhisattva and the Two Vehicles 1s emphasized, as the latter 
are unable to go up further than the sixth stage where they enter Into Nirvana. At the 
seventh sfage, the Bodhisattva goes through an altogether new spiritual experlence 
known as anabhogacarya, which may be rendered “a purposeless life.'” But , supported by 
the maJestic power of the Buddhas, which enters into the great vows first made by the 
Bodhisattva as he started In his career, the latter now devises various methods of 
salvation for the sake of his ignorant and confused fellow-beings. But from the absolute 
point of view of the ultimate truth in the Lankavatara Sutra, attained by the Bodhisattva, 
there 1s no such graded course of spirituality 1n his life; for here 1s really no gradation 
(krama), no confInuous ascension (kramanusandhn), but the truth (dharma) alone which 1s 
Imageless (nirabhasa), and detached altogether from discrimination. 


(IHI)Hai Mươi Sự Khác Biệt Giữa Thanh Văn Và Bồ Tát—Twenty differences between 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Sravakas and Bodhisaffvyas: Theo Thiền Luận của Thiển Sư D.T. Suzuki, tập II, có hai 
mươi sự khác biệt giữa Thanh Văn và Bổ Tát —According to The Essays in Zen 
Buddhism, book II, there are twenty differences between Sravakas and Bodhisattvas: 

Vì phước giữa Thanh Văn và Bồ Tát không đồng: Because the stock of merit ¡s not the 
same. 

Vì Thanh Văn đã không thấy, đã không tự mình tu tập các công đức của Phật: Because 
the Sravakas have not seen, and disciplined themselves In the virtues of the Buddha. 

Vì Thanh Văn không chứng thực quan niệm rằng vũ trụ dẫy đầy các quốc độ của Phật 
trong mười phương thế giới, mỗi quốc độ đều có một hoạt cảnh vi diệu của hết thầy chư 
Phật: Because Sravakas have not approved the notion that the universe 1s filled with 
Buddha-lands ¡n all the ten directions where there 1s a fine aray of all Buddhas. 

Vì Thanh Văn không ca ngợi những thị hiện kỳ diệu được diễn xuất bởi chư Phật: 
Because Sravakas have not given praise to the various wonderful manifesfattions put 
forward by the Buddhas. 

Vì Thanh Văn không khởi tâm mong cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác có thể 
chứng đắc ngay giữa luân hồi: Because Sravakas have not awakened the desire after 
Supreme Enlightenmernt attainable in the midst of transmigration. 

Vì Thanh Văn không khuyến dẫn kẻ khác ôm ấp lòng mong cầu Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác: Because Sravakas have not induced others to cherish the desire after 
Supreme Enlightenemerit. 

Vì Thanh Văn không thể kế tục gia nghiệp Như Lai: Because Sravakas have not been 
able to continue the Tathagata-family. 


53137 


8) Vì Thanh Văn không bảo hộ hết thảy chúng sanh: Because Sravakas have not taken all 
beings under their protection. 

9) Vì Thanh Văn không khuyên kẻ khác thực thi các Ba La Mật của Bồ Tát: Because 
Sravakas have not advised others to practice the Paramitas of the Bodhisattva. 

10) Vì khi còn lăn lộn trong vòng sống chết Thanh Văn đã không khuyến dụ kẻ khác tìm cầu 
con mắt trí tuệ tối thắng: Because while yet ¡n the transmigration of birth and death, 
Sravakas have not pesuaded others to seek for the most exalted wisdom-eye. 

11) Vì Thanh Văn đã không tu tập tất cả phước nghiệp để làm nảy sinh nhất thiết trí: 
Because Sravakas have not disciplined themselves In all the stock of merit from which 
1ssues all-knowledge. 

12) Vì Thanh Văn không hoàn thành tất cả phước nghiệp để thành tựu Phật Quả: Because 
Sravakas have not perfected all the stock of merit which makes the appearance of the 
Buddha possible. 

13) Vì Thanh Văn không làm tăng trưởng quốc độ của Phật bằng cách tìm cầu trí tuệ biến 
hóa: Because Sravakas have not added the enhencemernt of the Buddha-land by seeking 
for the knowledge of transformation. 

14) Vì Thanh Văn không thâm nhập cảnh giới được quán sát với con mắt Phật: Because 
Sravakas have not entered Into the realm which 1s surveyed by the Bodhisattva-eye. 

15) Vì Thanh Văn đã không tìm cầu phước nghiệp để làm nảy sinh sở kiến vô tỷ vượt ngoài 
thế giới nầy: Because Sravakas have not sought the stock of merit which produces an 
1ncomparable Insight going beyond this world. 

16) Vì Thanh Văn không phát nguyện thiết lập Bồ Tát Đạo: Because Sravakashave not made 
any of the vows constituting Bodhisattvahood. 

17) Vì Thanh Văn không tùy thuận với tất cả những gì phát xuất từ năng lực gia trì của Phật: 
Because Sravakas have not conformed themselves to all that 1s the product of the 
Tathagata”s sustaining power. 

18) Vì Thanh Văn không nhận biết rằng tất cả các pháp là như huyễn và Bồ Tát như mộng: 
Because Sravakas have not realized that all things are like Maya and the Bodhisattvas 
are like a dream. 

19) Vì Thanh Văn không đạt được những hoan hỷ phấn khởi của Bồ Tát: Beause Sravakas 
have not attained the most exhilarating excitements (prativega-vivardhana) of the 
Bodhisattva. 

20) Vì Thanh Văn không chứng được tất cả trạng thái tâm linh kể trên, trong con mắt trí tuệ 
của Phổ Hiển mà hàng Thanh Văn Duyên Giác coi như xa lạ: Because Sravakas have not 
realized all these spiritual states belonging to the wIisdom-eye of Samantabhadra to which 
Sravakas and Pratyekabuddhas are strangers. 


(IV)Bồ Tát Thần Thông Du Hý— Bodhisattvas" Vikridita: Nguyên nghĩa là đi tìm niềm vui. 
Đây là một khái niệm quan trọng miêu tả cuộc sống của một vị Bồ Tát trong giai đoạn 
thoát khỏi mọi hình thức câu thúc và cưỡng ép. Nó giống như đời sống của loài thiên nga 
trên không trung và của loài hoa huệ ngoài đồng. Tuy vật, ngài lại có một tấm lòng từ bi 
rộng lớn luôn vận hành một cách tự tại và viên mãn—Literally means sportive (to 
entertainn play, or sport, to amuse, or to roam for pleasure). This 1s an Iimportant 
conception describing the life of a Bodhisattva, which Is free from every form of 


5138 


constraint and restraint. It 1s like that of the swans In the air and the lilies of the field. And 
yet there 1s in him a great compassionate heart functioning all the time freely and self- 
sufficiently. 


(V) Nhị Chủng Bồ Tát— Two kinds oƒ Bodhisattsas: Hai loại Bồ Tát—See Chapter 172. 


(VI)Sự khác biệt giữa Bồ tát, bậc giác ngộ và phàm phu— The diferences between 
Bodhisattvas, the enlightened and the unenlightened: Theo Phật giáo thì chứng đắc từ 
phàm lên Thánh chỉ là sự chứng đắc những cấp độ khác nhau trong tâm thức. Điểm khác 
biệt giữa bậc giác ngộ và chúng sanh mê lầm được Đức Phật vạch ra trên cơ sở cấp độ 
tương ứng của tâm thức. Một người có tâm thức buông thả phóng túng và chưa được chế 
ngự thì luôn ở trong trạng thái khổ đau phiển não; ngược lại, những ai có tâm thức tuân 
giữ giới luật và thuần thục thì luôn ở trong trạng thái an lạc tuyệt đối của Niết Bàn. 
Ngoài ra, theo Phật giáo Đại Thừa, bất kỳ ai đạt tới sự chứng ngộ trực giác về “tánh 
không' hay về bản chất tối hậu của thực tại là một vị thánh; và bất cứ ai chưa đạt được 
sự chứng ngộ nầy đều được gọi là phàm nhân. Đời sống của phàm phu luôn đắm chìm 
trong luyến ái. Ngay cả những người đã vượt qua được dục lạc và luyến chấp với các đối 
tượng của nhận thức trực tiếp và các cảm xúc lý tính, nhưng vẫn còn bám víu vào sự an 
lạc của nội tâm, hay trạng thái tĩnh lặng của tâm, cũng được xem là phàm phu. Nói tóm 
lại, Phật giáo tin rằng khi chúng ta còn luyến chấp vào bất cứ thứ gì, dầu cho đây là sự 
luyến chấp vi tế nhất hướng đến sự nh lặng dẫn đến vô sắc giới, chúng ta vẫn bị xem 
như là phàm phu —Accoridng to Buddhism, the realization of sainthood 1s only the 
realization of different levels of consciousness. The distinction between the enlightened 
and the unenlightened 1s made on the basis of the respective levels of consciousness. A 
person whose mind 1s undisciplined and untamed 1s the state of suffering; on the contrary, 
a person whose mind 1s disciplined and tamed 1s in the state of ultimate peace In Nirvana. 
Moreover, according to the Mahayana Buddhism, anyone who gained direct Infuifive 
realization of emptiness, or the ultimate nature of reality, 1s said to be a saint; and anyone 
who has not gained that realization 1s called an ordinary person. Life of an ordinary 
person 1s very mụch within the context of desire and attachment. Even people who have 
transcended desire and attachment to obJects and immediate perception and to physical 
sensations, but are still attached to the inner states of Joy or blÌiss, or states of equanimity 
are still considered ordinary people. In short, Buddhism believes that when we are still 
attached to anything, even though this 1s the subtlest attachment towards equanimity that 
leads to the formless realms, we are still considered ordinary people. 


Phật Ngôn: 


Trưởng lão, chẳng phải vì bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão, thì đó chỉ là 
xưng xuông——A man 1s not called an elder because his hair 1s gray. Ripe and wise 1s he In age 
(Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 260). 


5139 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI BỐN 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-FOUR 


Bồ Tát Địa 
Bodhisattva-bhu1mis 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Bồ Tát Địa 
Overview and Meanings 0ƒ Bodhisatftvya-bhumis 


(D_ Nghĩa của Bồ Tát Địa— The meanings 0ƒ Bodhisatfva-bhumi: Thuật ngữ Bắc Phạn dùng 
để chỉ những giai đoạn phát triển của một vị Bồ Tát. Mỗi giai đoạn kế tiếp tiêu biểu cho 
một mức độ tiến xa hơn trong việc thành tựu tâm linh đi kèm với sự tiến bộ về trí tuệ. 
Trong Phật giáo Đại Thừa, có 10 mức độ qua đó một vị Bồ Tát tiến bộ trên đường đạt 
thành Phật quả: 1) Hoan Hỷ Địa, được thành tựu khi Bồ Tát lần đầu tiên trực nhận tánh 
không, và đồng thời thấy được con đường đạo; trong giai đoạn này Bồ Tát phát triển bố 
thí ba la mật; 2) Ly Cấu Địa, trong thời gian này các vị Bồ Tát thuần thục giới luật ba la 
mật và vượt qua tất cả những khuynh hướng tham gia vào ác nghiệp; 3) Phát quang địa, 
trong giai đoạn này vị Bồ Tát tu tập nhẫn nhục ba la mật; 4) Diễm Huệ Địa, trong giai 
đoạn này vị Bồ Tát tu tập thành tựu tinh tấn ba la mật; 5) Cực Nan Thắng Địa, trong giai 
đoạn này vị Bồ Tát tu tập thành tựu thiền định ba la mật; 6) Hiện Tiền Địa, trong giai 
đoạn này vị Bồ Tát phát triển trí tuệ ba la mật; 7) Viễn Hành Địa, giai đoạn thành tựu 
phương tiện ba la mật; §) Bất Động Địa, trong giai đoạn này vị Bồ Tát thành tựu nguyện 
ba la mật, từ đây trở đi chư vị Bồ Tát không còn thối chuyển và sẽ tiến bộ đều đều trên 
đường đi đến Phật quả; 9) Thiện Huệ Địa, trong giai đoạn này vị Bồ Tát thành tựu lực ba 
la mật và thông hiểu hoàn toàn giáo pháp; 10) Pháp Vân Địa, trong giai đoạn này chư vị 
Bồ Tát triệt tiêu ngay cả những phiền não vi tế còn sót lại, và tu tập thành tựu trí huệ ba 
la mật và cuối cùng đạt thành Phật quả—Sanskrit term referring to stages of 
development of a Bodhisattva. Each succeeding level represents a further stage of 
spiritual accomplishment and 1s accompanied by progressively greater power and 
wisdom. In Mahayana, there are ten levels through which Bodhisattvas progress on theIr 
way to the attainment of buddhahood: 1) very Joyous (pramudita) or land of Joy, which 1s 
attained when a bodhisattva first directly perceives emptiness (sunyata), and which 1s 
simultaneous with the path of seeing (darsanamarga); bodhisattvas on this level develop 
the perfection (paramita) of generosity (dana); 2) the “stainless” (vimala) or land of 
purtty, during which bodhisattvas ripen the perfection of ethics (sila) and overcome all 
tendencies fo engage In negative actions; 3) the “luminous” (prabhakan) or land of 
radiance, when bodhisattvas cultivate the perfection of patilence (ksanti); 4) the “radiant” 
(arcismatil) or balzing land, when they work at the perfection of effort (virya); 5) the 
“difficult to cultivate” (sudurjJaya) or land of extreme difficult to conquer, during which 
they ripen the perfection of concentration (dhyana); 6) the “mamifesf” (abhimukl) or land 


5140 


in view of wisdom, on which they develop the perfection of wisdom (praJna); 7) the 
“øone afar” (duramgama) or far-reaching land, the stage of perfecting “skill in mean” 
(upaya-kausalya, the ability skillfully to adapt their teachings to any audience); 8) the 
“Iimmovable” (acala) or immovable land, during which they work at the perfection of 
aspiration (pranidhana), from this point onward they are incapable of backsliding and wIll 
inevitably progress steadily toward buddhahood; 9) the “good intelligence” samdhumati) 
or land of good thoughts, the level on which they advance the perfection of power (bala) 
and fully comprehend all doctrines; 10) the “cloud of doctrine” (dharma-megha) or land 
of dharma clouds, during which they eliminate the subtlest traces of remaining afflictions 
and cultivate the perfection of knowledge (Jnana) and finally attain buddhahood. 


(H) Bồ Tát Địa Luận— Bodhisattva-bhumi Sastra: Yogacarabhumi Sastra (skt)—Luận Du 
Già Sư Địa—Bộ luận viết bằng chữ Bắc Phạn bởi ngài Vô Trước, một trong những nhân 
vật nổi bật của trường phái Du Già Ấn Độ. Bộ luận này phác họa con đường đi đến Phật 
quả của một vị Bồ Tát và diễn tả cách thực hành để đạt được con đường này trong 
chương 15 của bộ luận nhiều tập, bộ Du Già Địa Luận. Ngài Vô Trước mô tả sự tiến thân 
của một vị Bồ tát. Có mười Bồ Tát Địa, đi dần lên dòng tiến của sự phát triển tâm linh 
của vị Bồ Tát, mà đỉnh là sự thể chứng Phật tánh. Người ta nói Bồ Tát Di Lặc đã đọc cho 
ngài Vô Trước chép lại trên cõi trời Đâu Suất, nói về giáo lý căn bản của phái Du Già 
hay Duy Thức. Bộ Luận được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa Ngữ. Đây là giáo thuyết 
của trường phái Du Già (giáo thuyết chính của Du Già cho rằng đối tượng khách quan chỉ 
là hiện tượng giả hiện của thức A Lại Da là tâm thức căn bản của con người. Cần phải xa 
la quan niệm đối lập hữu vô, tổn tại và phi tổn tại, thì mới có thể ngộ nhập được trung 
đạo). Du già sư địa luận, bàn về những vùng đất của Yogachara (các địa của Du Già). 
Đây là tác phẩm căn bản của trường phái Du Già (Yogachara), tác giả có thể là 
Maitreyanatha hay là Vô Trước (Asanga). Về sau nầy Đạt Ma Đa La và Phật Đại Tiên 
dựa trên bộ Du Già Sư Địa Luận để biên soạn thành bộ Kinh Đạt Ma Đa La Thiển Kinh 
nhằm phổ biến về phương pháp thiển định cho các trường phái Tiểu thừa vào thế kỷ thứ 
5 sau Tây lịch. Kinh được Ngài Phật Đà bạt Đà La dịch sang Hán tự. Kinh chia làm năm 
phần —A Sanskrit treatise by Asanga, one of the leading figures of the Indian Buddhist 
Yogacara tradition. It outlines the path to buddhahood followed by the Bodhisattva and 
describes the practices pertaining to the path. lí 1s the fifteenth section of his voluminous 
Levels of Yogic Practice (Yogacara-bhumi). Asanga describes ten Bodhisattva-bhumi, 
grading the upward course of the Bodhisattva”s spiritual development, which culminates 
in the realization of Buddhahood. The work 1s said to have been dictated to him in or 
from the Tusita heaven by Maitreya, about the doctrine of the Yogacara or Vijnanavada. 
The sastra was translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang, 1s the foundation text of this 
school. Treatise on the Stages of the Yogachara. This 1s the fundamental work of the 
Yogachara school, which the author might have been either Asanga or Maitreyanatha. 
Later in the 5” century AD Dharmatrata and Buddhasena based on the Bodhisatfva-bhumi 
Sasfra fo compose the Yogacharabhumi-Sutra on the methods of meditation for the 
Hinayana. The sutra was translated Into Chinese by Buddhabhadra. The sutra was 
divided Into five parts: 


Ũ 


2) 
3) 


4 
5) 


ứ) 


5141 


Mười bảy vùng đất đánh dấu sự tiến bước trên đường đại giác với sự trợ giúp của giáo lý 
Tiểu thừa Du Già. Đây là phần quan trọng nhất: The seventeen stages presenting the 
progression on the path to enlightenment with the help of the Yogachara teaching, this 1s 
the most Important part. 

Những lý giải về những vùng đất khác nhau ấy: Interpretations of these stages. 

Giải thích các kinh điển làm chỗ dựa cho giáo điều về các vùng đất Du Già: Explanation 
of these sutras from which the Yogachara doctrine of the stages draws support. 

Các phạm trù chứa đựng trong các kinh điển ấy: Classifications contained in these sutras. 
Các đối tượng của kinh điển Phật giáo (kinh, luật, luận): Topics from the Buddhist canon 
(sutra, Vinaya-pitaka, Abhidharma). 


(B) Thập Địa Bồ Tát 
Bodhisatfvas° Ten Grounds 


Tổng quan về Thập địa Bồ Tát—An overview 0ƒ Ten síages of a Mahayana Bodhisattva: 
Ngài Vô Trước, một trong những nhân vật nổi bật của trường phái Du Già Ấn Độ, đã viết 
Bộ Du Già Địa Luận. Bộ luận này phác họa con đường đi đến Phật quả của một vị Bồ 
Tát và diễn tả cách thực hành để đạt được con đường này trong chương 15 của bộ luận 
nhiều tập. Có mười Bồ Tát Địa, đi dần lên dòng tiến của sự phát triển tâm linh của vị Bồ 
Tát, mà đỉnh là sự thể chứng Phật tánh—Asanga, one of the leading figures of the Indian 
Buddhist Yogacara tradition, wrote the Yogacara-bhumi Sastra. It outlines the path to 
buddhahood followed by the Bodhisattva and describes the practices pertaining to the 
path. It is the fifteenth section of his voluminous Levels of Yogic Practice. There are ten 
Bodhisattva-bhumi, grading the upward course of the Bodhisattvas  spirtual 
development, which culminates In the realization of Buddhahood. 


(II) Thập địa Bồ Tát Đại Thừa— Ten stages oƒ a Mahayana Bodhisattva: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Hoan hỷ địa: Pramudita (skt)—The stage of joy in which one rejoices at realizing a 
partial aspect of the truth—Having overcome the former difficulties and now enfering on 
the path to Buddhahood. 

Ly cấu địa: Vimala (skt)—The stage of purity in which one is free from all defilements— 
Freedom from all possible defilements——The stage of pur1ty. 

Phát quang địa: Prabhakari (skt)—The stage of further enlightenment—The stage of the 
emission of light in which one radiates the light of wIisdom. 

Diễm huệ địa: Arcismati (skt—The stage of glowing wisdom ¡in which the flame of 
wisdom burns away earthly desires. 

Cực nan thắng địa: Sudurjaya (skt)—The stage of mastery of utmost or final difficulties— 
The stage of overcoming final illusions of darkness. 

Hiện tiền địa: Abhimukhi (skt)—The stage of the open way of wisdom above definitions 
of impurity and purity—The stage of the sign of supreme wisdom 1n which supreme 
wisdom appears. 


7) 


8) 


3) 


5142 


Viễn hành địa: Duramgama (skt)—The stage of proceeding afar, getting above ideas of 
self in order to help others—The stage of progression in which one rises above the state 
oftwo Vehicles. 

Bất động địa: Acala (skÙ)—The stage of attainment of calm unperturbedness——The stage 
of Iimmobility in which one dwell firmly in the truth of the Middle Way. 

Thiện huệ địa: Sadhumat (skt)—The stage of the finest discriminatory wisdom, knowing 
where and how to save—The stage of all penetrating wisdom 1n which one preaches the 
Law freely and without resfriction. 


10) Pháp vân địa: Dharmamegha (skt)—The stage of attaining to the fertilizing powers of the 


Law-cloud—The stage of the Cloud of Teaching in which one benefits all sentient beings 
with the Law (Dharma). 


(HI)Thập Địa Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm— The ten stages doƒ Bodhisatvabhumi 


D 
8) 


b) 


according to the Flower Adornment Sutra (Avatau~saka Sutra): Mười địa vị Đại Thừa Bồ 
Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Thập Địa Bồ Tát hay mười giai đoạn của Bồ Tát nguyên lai 
được tìm thấy trong Thập Địa Kinh của tông Hoa Nghiêm, chẳng qua chỉ dùng như những 
danh xưng cho những phàm phu chưa có sự chứng nghiệm trong Vô Học Đạo. Mười giai 
đoạn của Đại Thừa Giáo nầy được coi như là được xiển dương để phân biệt địa vị của Bồ 
Tát với địa vị của Tiểu Thừa Thanh Văn và Duyên Giác—According to the Flower 
Adornment Sutra (Avatamsaka Sutra), there are ten stages or characteristics of a 
Buddha. The ten stages of a Mahayana Bodhisattva development. The Ten Stages of the 
Bodhisattva, originally found in the Dasa-bhumi Sutra of the Avatamsaka School, are 
simply name sakes for ordinary people who have no experience in the Path of No 
Learning (asalksa-marga). These Mahayanistic Stages are said to have been profounded 
in order to distinguish the position of the Bodhisattva from those of the Hinayanistic 
sravaka and pratyeka-buddha: 

Hoan Hỷ địa: Paramudita (skt)—Land of joy, or ground of happiness or delipht. 

Giai đoạn Bồ Tát cảm thấy niềm vui tràn ngập vì đang vượt thắng những khó khăn trong 
quá khứ, phần chứng chơn lý và bây giờ đang tiến vào trạng thái của Phật và sự giác 
ngộ. Trong giai đoạn nầy Bồ Tát đạt được bản tánh Thánh Hiền lần đầu và đạt đến tịnh 
lạc khi đã đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo, và đã hoàn toàn chứng đắc hai thứ tánh không: 
nhân và pháp không. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy hoan hỷ khi Ngài dẹp bỏ 
được lý tưởng hẹp hòi của Niết Bàn cá nhân đi đến lý tưởng cao đẹp hơn để giúp cho tất 
cả chúng sanh giải thoát mọi vô minh đau khổ: The fñirst stage of Joy (or utmost joy) at 
having overcome the former difficulties, realizing a partial aspect of the truth, and now 
entering on the path to Buddhahood and enlightenmeint. In this stage, the Bodhisattva 
aftains the holy nature for the first time and reaches the highest pleasure, having been 
removed from all errors of Life-View (darsana-marga) and having fully realized the 
twofold sunyata: pudgala and dharma. In this stage, a Bodhisatva feels delight because 
he Is able to pass from the narrow Ideal of personal Nirvana to the higher ideal of 
emancipation all sentient beings from the suffering of Ignorance. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông A Nan! 
Người thiện nam đó, đối với đại Bồ Đề khôn khéo được thông đạt, về giác phần thân với 
Như Lai, cùng tột cảnh giới Phật. Đó gọi là Hoan Hỷ Địa.”—lIn the Surangama Sutra, 


2) 


a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 
a) 


5143 


book Eight, the Buddha told Ananda: “Ananda, these good men have successfully 
penetrated through to great Bodhi. Their enlightenment 1s entirely like the Thus Come 
Oneˆs. They have fathomed the state of Buddhahood. This 1s called the ground of 
happiness.” 

Ly Cấu địa: Vimala (skt)—Land of freedom from defilement. Land of purity, or ground 
of leaving filth. 

Ly cấu theo nghĩa tiêu cực là “không bị ô uế,` nhưng theo nghĩa tích cực là 'tâm thanh 
tịnh." Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức của mình, và tự giải 
thoát khỏi mọi khuyết điểm bằng cách thực hành thiển định. Giai đoạn ly cấu là giai 
đoạn mà vị Bồ Tát ha bổ mọi phiền não (dục vọng và uế trược) của dục giới. Trong giai 
đoạn nầy vị Bồ Tát đạt đến giới đức viên mãn và hoàn toàn vô nhiễm đối với giới hạnh: 
Negatively speaking, Vimala means “freedom from defilement;` positively speaking, 
Vimala means “purity of heart. This 1s the stage of purity, perfect of discipline, and 
freedom from all possible defilement through practices of dhyana and samadhi. The stage 
Of purity in which a bodhisattva overcomes all passions and impurity. In this stage, the 
Bodhisattva reaches the perfection of discipline (sila) and becomes utterly taintless with 
regard to moralIty. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tính khác nhập 
vào đồng. Đồng tính cũng diệt, đó gọi là ly cấu địa.”—lIn the Surangama Sutra, book 
Eipht, the Buddha told Anana: “The differences enter Into identity; the identity 1s 
destroyed. This 1s called the ground of leaving filth.” 

Phát Quang địa: Prabhakari (skt)——Land of radiance, or ground of emitting light. 

Giai đoạn Bồ Tát hiểu thấu triệt tính cách vô thường của tất cả sự vật. Ngài thấy rõ tính 
chất tạm bợ của cuộc đời và phát triển đức tính kiên nhẫn bằng cách chịu đựng những 
khó khăn và tích cực giúp đở sinh linh. Trong giai đoạn nầy, sau khi đã đạt được nội quán 
thâm sâu, vị Bồ Tát phát ra ánh sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục viên mãn và thoát khỏi 
những mê vọng của tu đạo: The stage of further enlightenment where bodhisatva”s 
1nsight penetrates Into the Iimpermanence of all things, or where he gains I1nsight Iinto 
Impermanence (anitya) of existence and develops the virtue of patlence (kshanti) In 
bearing difficulties and in actively helping all sentient beings. In this stage of the 
emission of light, after having attained the deepest Introspective 1nsight, the Bodhisattva 
radiates the light of wisdom, gets the pefection of forbearance (ksanti) and becomes free 
from the errors of Life-Culture (bhavana-marga). 

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong sạch cùng 
tột, sáng phát sinh ra thì gọi là phát quang địa.”—According to the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha told Ananda: “At the point of ultimate purity, briphtness comes 
forth. Thịs 1s called the ground of emitting light.” 

Diễm Huệ địa: Archishmati (skt)——The blazing land, or the ground of blazing wisdom. 
Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát thực hành sự an nhiên tự tại và đốt bỏ những thứ ô nhiễm và 
vô minh. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát đạt được sự viên mãn của tinh tấn, nhân đó ngày 
càng tăng năng lực quán hạnh, thiêu đốt những dục lạc trần thế cũng như những tư tưởng 
sai lạc còn nằm trong đầu, trau đổi trí năng cũng như hoàn thiện ba mươi bẩy phẩm trợ 
đạo để đạt tới giác ngộ: Archismati is the stage in which the Bodhisattva practices 
passionlessness and detachment and burns the twin coverings of defilement and 


b) 


5) 


b) 


6) 


a) 


5144 


Ignorance. This 1s the stage of glowing or flaming wisdom where Bodhisattva attains the 
perfection of bravery or effort (virya), thereby Increasing the power of Iinsight more and 
more. He 1s able to burn away earthly desires as well as remaining false conceptions, 
develops wIisdom and perfects the thirty-seven requIsites of enlightenmernt. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Sáng cùng tột 
rồi được giác phần viên mãn thì gọi là diễm huệ địa.”——In the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha told Ananda: “When the brightness becomes ultimate, enliphtenmernt 1s 
full. This 1s called the ground of blazing wIsdom.” 

Cực Nan Thắng địa: Sudurjaya (skU The land extremely difficult to conquer, or the 
ground of InvincIbility. 

Giai đoạn Bồ tát vượt thắng mọi khó khăn và phiển não cuối cùng. Trong giai đoạn nầy, 
Bồ Tát phát huy tinh thần bình đẳng đồng nhất và đắm mình vào thiền định, đạt được sự 
viên mãn của thiển định nhằm đạt được nhận thức trực giác về chân lý, hiểu được tứ đế, 
từ bổ mọi hoài nghi và do dự, biết phân biệt đúng sai, trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện 
ba mươi bảy phẩm trợ đạo (trong giai đoạn nầy Bồ Tát thuận nhẫn tu đạo, các loại vô 
minh, nghi kiến của tam giới, hết thảy đều thấy là không): The stage of mastery of 
utmost or final difficulties, or 1llusions of darkness, or Ignorance. In this stage, the 
Bodhisattva develops the spirit of sameness and absorbs himself in medifation, gets the 
perfection of meditative concentration, 1n order to achieve an Intuifive ørasp of the truth, 
to understand the four noble truths, to clear away doubt and uncertainty, to know what 1s 
proper and what 1s not. During this stage Bodhisattva continues to work on the perfection 
of the thirty-seven requisites of enlightenmernt. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tất cả đồng và 
khác không thể đến, đó gọi là cực nan thắng địa.”—In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha told Ananda: “No identity or difference can be attained. This is called the 
ground of invinecibility.” 

Hiện Tiền địa: Abhimukhi (skt Land in view of wisdom, or the ground of 
manifesftation. 

Giai đoạn Bồ Tát đạt được sự viên mãn của trí huệ, hiểu ra các pháp đều không có dấu 
phân biệt, không có nguồn gốc, không có tổn tại với không tôn tại. Bồ Tát hiểu được quá 
trình thập nhị nhơn duyên. Nhờ hiểu được tính hư không và hoàn thiện trí năng. Trong 
giai đoạn nây, Bồ Tát trực diện với thực tại, và ý thức được sự đồng nhất của tất cả các 
hiện tượng. Nhờ đó mà trí huệ tối thượng ló dạng và vị Bồ Tát có thể tịch diệt mãi mãi, 
Bồ Tát giữ mãi bình đẳng tính đối với tịnh và bất tịnh, nhưng vì cảm thông với chúng 
sanh, Bồ Tát vẫn trở lại thế gian: In this stage, the bodhisattva attains the perfection of 
wisdom or Insight (prajJna), recognizes that all đharmas are free from characterIstics 
origins, and without distinction between existence and nonexistence. In this stage, the 
Bodhisattva stands face to face with Reality. He realizes the sameness of all phenomena. 
Thus, the sign of supreme wisdom begins to appear; owing to the perfection of the virtue 
of wisdom and comprehension of nothingness, Bodhisattva can enter nirvana; however, 
also retains equanimitfy as to purity and impurity, so he still vow to come back to the 
world to save beings. This 1s the stage of the open way of wisdom above definitions of 
1mpurity and purIty. 


b) 


7) 


b) 


8) 


5145 


Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A nan: “Vô vi chân như, 
tính tịnh sáng suốt lộ ra, đó gọi là hiện tiền địa.”—According to the Surangama Sutra, 
book Eipht, the Buddha told Ananda: “With unconditioned true suchness, the nature 1s 
spofless, and brightness 1s revealed. This is called the ground of manifestation.” 

Viễn Hành địa: Duramgama (skt)—The far-reaching land, or the ground of traveling far. 
Bồ tát đã bỏ xa tình trạng ngã chấp của nhị thừa, có đầy đủ nhận thức về mình cũng như 
đạt được kiến thức về các phương tiện thiện xảo khiến Bồ Tát có lòng đại bi và khả năng 
dẫn dắt tha nhân tiến về nẻo bồ để. Sau khi đã vượt qua giai đoạn nầy, Bồ Tát vượt lên 
trên hàng Nhị Thừa, và sẽ không bao giờ rơi trở lại vào ác đạo. Trong giai đoạn nầy, Bồ 
Tát đã lãnh hội được kiến thức có thể giúp Ngài giải thoát, đã chứng đắc Niết Bàn nhưng 
vẫn chưa tiến vào, vì còn bận rộn dấn thân vào việc giúp cho những chúng sanh đều được 
giải thoát: The stage of proceeding afar, or far-going, which ¡is the position farthest 
removed the selfish state of the two Vehicles. He 1s getting above Ideas of self, gaining 
knowledge and skillful means which enable him to exercise øgreat mercy to all beings by 
helping them proceed the way to enlightenment. After passing throuph this stage, the 
Bodhisattva rises above the states of the Two Vehicles, and 1t s impossible to fall back to 
lower levels. In this stage, the Bodhisattva acquires the knowledge that enable him to 
adopt skillful means for his work of salvation. He has won Nirvana, but without entering 
1t, for he 1s busily engaged for the emanciIpation of other sentient beings. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Cùng tột đến 
chân như gọi là viễn hành địa.”—In the Surangama Sutra, book Eight, the Budha told 
Ananda: “Coming to the farthest limits of true suchness 1s called the ground of traveling 
tar.” 

Bất Động địa: Acala (skt)——The immovable land. 

Bất Động Địa hay giai đoạn không chuyển động. Khi vị Bồ Tát đạt đến đây, Ngài trải 
qua “vô sanh pháp nhẫn" (anutpattika-dharma-ksanti), tức là chấp nhận sự bất sanh của 
tất cả các hiện tượng. Nơi đây Ngài tri nhận sự tiến hóa và thoái hóa của vũ trụ. Trong 
giai doạn nầy, vị ấy đoạn trừ phân biệt, hiểu thấu suốt bản chất của hiện hữu, hiểu tại 
sao hiện hữu giống như huyễn ảo, vân vân, hiểu phân biệt xuất phát từ sự mong mỏi vốn 
có của chúng ta để được thấy từ sự hiện hữu phân chia chủ khách như thế nào, hiểu tâm 
và những gì thuộc về tâm bị khuấy động lên như thế nào; thế rồi vị ấy sẽ thực hiện hiện 
tất cả những øì gắn liền với đời sống của một Phật tử tốt, để từ đó giúp đưa đến con 
đường chân lý những ai chưa đến được. Đây là Niết Bàn vốn không phải là sự đoạn diệt 
của một vị Bồ Tát: The immovable land (the stage of immovability), or the ground of 
Iimmovability. When the Bodhisattva reaches here, he experlences the anutpattika- 
dharma-ksanti or the acqulescence In the unoriginatedness of all phenomena. He knows 
in detail the evolution and Involution of the universe. In this stage, he gets rid of 
discrimination and has a thorough understanding of the nature of existence, realizing why 
1t 1s like maya, etc., how discrimination sfarts from our Inmate longing to see existence 
divided into subJect and obJect, and how the mind and what belongs to 1t are stirred up; he 
would then practice all that pertains to the life of a good Buddhsst, leading to the path of 
truth all those who have not yet come to 1t. This 1s the Bodhisattvas” nirvana which 1s not 
extinction. 


b) 


c) 


9) 


a) 


b) 


5146 


Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát thành tựu nguyện viên mãn và trụ trong vô tướng, mà du 
hành tự tại tùy cơ. Từ đây không có gì làm rối được sự thanh tịnh của Bồ tát. Trong giai 
đoạn nầy, Bồ Tát trụ vững vàng trong Trung Đạo, và đạt được khả năng truyền thụ 
những giá trị của mình cho người khác và từ chối tích trữ thêm nghiệp: In this stage, the 
Bodhisattva completes the perfection of vow (pranidhana) and abiding in the view of “No 
Characteristic” (alaksana), wanders freely according to any opportunity. In this stage, the 
Bodhisattva dwells firmly in the truth of the Middle Way; he reaches the stage of 
attainment of calm unperturbedness where he no longer be disturbed by anything. He 
gains the ability to transfer his merit to other beings and renounce the accumulation of 
further karmic treasures. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Một tâm chân 
như gọi là bất động địa.”——In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told Ananda: 
“The single mind of true suchness 1s called the ground of immovability.” 

Thiện Huệ địa: Sadhumati (skt—The land of good thoughts, or the ground of good 
wisdom. 

Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ tri thức bao quát mà trí huệ thông thường của 
nhân loại khó có thể hiểu được. Bồ Tát có thể biết được những dục vọng và tư tưởng của 
người khác, và có thể giáo dục họ tùy theo khả năng của mỗi người. Lúc nầy trí năng của 
Bồ Tát đạt tới toàn thiện, Bồ Tát nắm được mười sức mạnh (dashabala), sáu thần thông 
(Abhijna), bốn xác định (four certainties), tám giải thoát (eight liberations) và các 
Dharani. Lúc nầy Bồ Tát thông biết về các pháp và giảng dạy học thuyết không ngăn 
ngại, Bồ Tát cũng biết khi nào, tại đâu và làm thế nào cứu vớt chúng sanh. Trong giai 
đoạn nầy, Bồ Tát giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét những người đáng cứu độ và 
những người không cứu độ được: In this stage, the Bodhisattva acquires comprehensive 
knowledge, unfathomable by ordinary human Intelligence. He knows the desires and 
thoughts of men and 1s able to teach them according to theIr capacities. This 1s the staøge 
of wIsdom of the bodhisattva 1s complete (all-penetrating wisdom). In this stage he 
pOssesses the finest discriminatory wisdom, six supernatural powers, four certainties, 
eight liberations, all dharanis. He knows the nature of all dharmas and expound them 
without problems (without restriction). He also knows when, where and how to save other 
sentient beings. In this stage, the Bodhisattva preaches everywhere discriminating 
between those who are to be saved and those who are not. 

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Phát khởi ra dụng 
của chân như mà tùy duyên ứng hóa thì gọi là thiện huệ địa. Ông A Nan! Đây các vị Bồ 
tát, từ địa vị nầy trở đi, công tu tập xong, công đức viên mãn, nên cũng gọi địa nầy là tu 
tập địa.—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told Ananda: 
“Bringing forth the function of true suchness 1s called the ground of good wisdom. 
Ananda! AlII Bodhisattvas at this point and beyond have reached the effortless way In 
ther cultivation. Their merit and virtue are perfected, and so all the previous posItlons 
are also called the level of cultivation.” 


10) Pháp Vân địa: Dharmamesgha (skt——Land of dharma clouds, or the ground of the Dharma 


a) 


cloud. 
Bồ Tát đã thực hiện mọi hiểu biết và phẩm chất vô hạn. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát 
thực hành hạnh nguyện cứu độ đồng đều hết thảy chúng sanh, giống như mưa rơi trên 


b) 


5147 


vạn hữu không phân biệt. Pháp thân Bồ tát đầy đủ. Phật quả vị của Bồ tát được chư Phật 
thọ ký. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ được sự minh tưởng một cách viên mãn, 
biết được sự huyền bí của sự sinh tổn, và được tôn sùng là một bậc hoàn mỹ. Kỳ thật, 
đây là địa vị của Đức Phật biểu hiện nơi một Bồ Tát (đến đây Bồ Tát đã thành Phật). 
Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình đẳng 
như những đám mây tuôn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại hạn vậy: The stage of 
aftaining to the fertilizing powers of the Law-cloud (the Cloud of Teaching). Bodhisattva 
has realized all understanding and Iimmeasurable virtue. The dharmakaya of the 
bodhisattva 1s fully developed. In this stage, the Bodhisattva benefits all sentient beings 
with the Law Just as a cloud sends down rain Iimpartially on all things. His Buddhahood 1s 
confirmed by all Buddhas. In this he acquires perfection of contemplation, knows the 
mystery of existence, and 1s consecrated as perfect. In fact, this 1s the stage of the Buddha 
who 1s represented by such a Bodhisattva (he attains Buddhahood). In this stage, the 
Bodhisattva 1s able to preach the Dharma to all the world equally, Just as the rainclouds 
pour down heavy rains during drought. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tiếng nói của đức từ bao 
dung, che chở như mây nhiệm mầu bao trùm bể Niết Bàn nên gọi là pháp vân địa.”—The with a 
wonderful cloud of compassionate protection one covers the sea of Nirvana. This 1s called the 
ground of the Dharma cloud.” 


(IV)Thập Địa Bồ Tát (Tam Thừa)— The “ten stages ” oƒ the development 0ƒ a bodhisattva 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 
9) 


trío a Buddha: Dasabhumi (skt). 

Càn Huệ Địa: Unfertilized by Buddha-truth—Worldly wisdom——Dry or unfertilized stage 
of wisdom. 

Tánh địa: The embryo-stage of the nature of Buddha-truth. 

Nhập nhơn địa (Nhẫn địa): Bát Nhân Địa—The stage of patient endurances. 

Kiến địa: The stage of freedom from wrong views. 

Bạc địa: The stage of freedom from the first six of nine delusions 1n practice. 

Ly dục địa: The stage of freedom from the remaining worldly desires. 

Dĩ biện địa: The stage of an arhat The stage of complete discrimination in regard to 
wrong views and thoughits. 

Bích Chi Phật địa: Pratyekabuddhahood. 

Bồ Tát địa: Bodhisattvahood. 


10) Phật địa: Buddhahood. 


(V) Thập Địa Thanh Văn— Ten Sravaka sfages: Mười địa vị của Thanh Văn Thừa—The ten 


Ù 


2) 
3) 


stages for a hearer. 

Thọ Tam Quy địa: Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng cách thọ tam quy ngũ 
giới—The stage of Initiation as a disciple by taking (receiving) the three refuges In the 
Buddha, Dharma and Sangha and observing the basic five commandments. 

Tín địa: Giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng—The stage of belief or faith-root. 

Tín pháp địa: Giai đoạn tín thọ Tứ Thánh Đế —The stage of belief ¡in the four noble 
truths. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5148 


Nội phàm phu địa: Giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán —The stage of an ordinary 
disciple who observe the five basic contemplations. 

Học tín giải địa: Giai đoạn Văn Tư Tu—The stage of those who pursue the three studies 
(Listening, Reflecting, Cultivating). 

Nhập Nhơn địa (Nhẫn địa): Giai đoạn thấy được chân lý——The stage of seeing the true 
Way. 

Tu Đà Hườn (Dự Lưu) địa: Srota-apanna (skt)——Giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc 
chắn được đạo quả Niết bàn—The stage of a definite stream-winner and assure Nirvana. 
Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa: Sakrdagamin (skt)——Giai đoạn Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một 
lần nữa mà thôi) —The stage of only one more rebirth. 

A Na Hàm (Bất Lai) địa: Giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa)—The stage of no- 
return (no rebrrth). 


10) A La Hán địa: A La Hán quả—Arhatship—The stage of an arhat. 


(VIThập Địa (Duyên Giác): Mười địa vị Duyên Giác Thừa—The ten stages of the 


Ù 
2) 


3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


pratyekabuddha. 

Khổ Hạnh cụ túc địa: Giai đoạn tu hành khổ hạnh—The staøe of perfect asceticism. 

Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn duyên địa: Giai đoạn tu tập và thông hiểu mười hai 
nhơn duyên—The stage of mastery of the twelve links of causation. 

Giác Liễu Tứ Thánh đế địa: Giai đoạn tu tập Tứ Thánh đế—The stage of the four noble 
truths. 

Thậm thâm Lợi trí địa: Cai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu —The staøe of deeper 
knowledge. 

Bát Thánh Đạo địa: Giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo ——The stage of the eightfold noble 
path. 

Giác Liễu Pháp Giới (Tam Pháp Giới) địa: Giai đoạn liễu pháp trong tam giới—The 
stage of the three realms. 

Chứng tịch Diệt địa: Giai đoạn Niết bàn—The stage of the nirvana. 

Lục Thông địa: Giai đoạn đạt được lục thông——The stage of the six supernatural powers. 
Triệt Hòa Mật địa: Giai đoạn đi đến trực giác The stage of arrival at the intuitive state. 


10) Tập Khí Tiệm Bạc địa: Giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của thói quen trong 


quá khứ —The stage of mastery of the remaining Influences of former habits. 





5149 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN X 
PART X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthcr Bodhisaftvas° Characferisfics 


5150 


3151 


TABLEOFCONTENT 


VOLUME SEVEN 


PHẦN X 
PART X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Othcr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần Ï— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
35165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisfics in the Flower Adornment Sutra PartlII 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Suta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisaffvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 
Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Important Bodhisattvas 3371 


3152 


5153 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE 


(A) Ba Đặc Tính Chính của Chư Bồ Tát 
Three Bodhisatfvas” Main Characferisfics 


(D Bồ Tát lưu chủng tử—Bodhisatvas “keeping the defilement” as the course ƒor 
Bodhisattva?s compassionafe activifies: Bồ Tát hy vọng tái sanh lại cõi người nhiều lần 
để độ sanh, muốn như vậy thì Bồ Tát phải thị hiện lưu lại chủng tử tái sanh. Theo Duy 
Thức Luận, để được tái sanh trở lại làm người, Bồ Tát lưu lại các phiền não chướng để 
nguyện thọ sanh vào cõi Ta Bà. Tuy nhiên, vị Bồ Tát tái sanh với đầy đủ tâm và thức, 
biết nơi mà ngài chọn để tái sanh. Kỳ thật, Bổ Tát không bị phiền não chướng làm ô 
nhiễm, nhưng các ngài chỉ thị hiện lưu lại chủng tử để tạo nguyên nhân sanh trong vòng 
duyên khởi, gọi là trì giữ phiền não——Bodhisattvas who hope to be reborn to help sentient 
beings must retain the seed of existence. According to the VIJnaptimatratasiddhi Sastra, a 
Bodhisttva retains the obstacle of defilement to sustain his vow to be reborn info the 
samsara world. However, he 1s reborn, fully mindful and conscious of whatever place 
where he chooses to be reborn. In fact, he 1s not contaminated by the defilements owing 
to the fact that he has stayed with the view of pratityasanutpada for a long time, there 1s 
the “guarding of defilements”. 


(II) Vô Lượng Tâm của Bồ Tát— Bodhisattva?s Immmeasurable Minds: Một vị Bồ Tát luôn có 
đây đủ “Tứ Vô Lượng Tâm”. Bốn đức hạnh nầy không thể đứng riêng lẽ hoặc rời rạc 
nhau. Lòng từ có thể được coi như là trung tâm với ba hạnh khác tương quan nhau. Bi là 
nền tảng tượng trưng cho tình thương, kính trọng và quan tâm tới tất cả chúng sanh. Mạng 
sống quý giá đối với chúng sanh mọi loài, nên một vị Bồ Tát cũng yêu thương mọi loài 
như chính bản thân mình. Hỷ là niềm vui đồng cảm với việc thiện. Hỷ là niềm hạnh phúc 
trong tất cả các niềm hạnh phúc, nó chính là hệ quả của lòng từ. Xả là điều kiện tiên 
quyết của lòng từ, tượng trưng cho lòng từ đến với tất cả chúng sanh. Nó còn có nghĩa là 
tâm không thiên vị—A Bodhisattva always has the “Four Immeasurable Minds” known 
as mattri, karuna, mudita and upeksa, which are not to be viewed in discreteness or In 
1solation. Maitri 1s the center of the others, and the remaining three are 1ts corelation. 
Mattri 1s the basis of Karuna. It stands for love, respect and care for all lives. It 1s 
concreteness of loving kindness based on the feeling that Just as our lIfe 1s precIous fo us, 
so also 1s the life of others. Mudita 1s altrustic sympathetic joy. It 1s happiness In the 
happiness of all. It 1s a consequence of Karuna. Upeksa 1s the prerequisite of Karuna. lt 
stands for compassion to all beings. It also means equanimty of mind apart from 
partiality—See Tứ Vô Lượng Tâm In Chapter 22. 


(HI)Ba La Mật của Chư Bồ Tát— Bodhisattvas? Paramifas: Trên bước đường tu tập Bồ Tát 
Đạo, để phát triển Bồ Đề Tâm và viên mãn Bồ Tát Quả, chư Bồ Tát luôn thực hành 
hạnh Ba La Mật. Nói cách khác, con đường từ chúng sanh lên Bồ Tát và hiện thực toàn 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3154 


giác hay hoàn thành giác ngộ Bồ Đề, Bồ Tát phải nỗ lực và kiên trì thực hành tất cả các 
hạnh Ba La Mật —On the Bodhisattva's Path, with the development of Bodhicitta, 
Bodhisattvas always practice the paramitas. In other words, the Path from sentient beings 
to Bodhisatvas and the realizaion of complete fulillment of Enlightenment, 
Bodhisattvas must always try to practice all the paramitas—See Ba La Mật in Chapter 27. 


(B) Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm: Ten merits od the cultivation of the 
mindfulness of the body——Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập 
thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi 
nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng 
thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công 
đức của tu tập Thân Hành Niệm—According to the Kayagatasati-Sutta ¡in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when 
walking, a person understands that he is walking; when standing, he understands that he 1s 
standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that 
he is lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus 
diligent, ardent, and resolute, his memories and Intentions based on the household life are 
abandoned. That 1s how a person develops mindfulness of the body. There are ten merIts 
of the cultivation of the mindfulness of the body: 

Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn 
nhiếp phục bất lạc được khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ 
hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên: One becomes a conqueror of discontent and delight, and discontent does not 
conquer oneself; one abides overcoming discontent whenever It arIses. 

Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, 
các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận: One becomes a conqueror of fear 
and dread, and fear and dread do not conquer oneself; one abides overcoming fear and 
dread whenever they arise. 

Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, 
thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng: One bears cold and heat, 
hunger and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping 
things; one endures ¡ill-spoken, unwelcome words and arisen bodily feelings that are 
painful, racking, sharp, piercing, disagreeable, distressing, and menacing to lIfe. 

Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được Tứ Thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú: One obtains at will, without trouble or 
difficulty, the four Jhanas that constitute the higher mind and provide a pleasant abiding 
here and now. 


5) 


6) 


7) 


8) 


5155 


Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; 
độn thổ trồi lên ngang qua đất liễn như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; ngôi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng 
và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể thân có thần thông bay 
cho đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư 
Thiên và loài người, ở xa hay ở gần: One wields the various kinds of supernormal power: 
having been one, he becomes many; having been many, he becomes one; he appears and 
vanishes; he goes unhindered through a wall, through an enclosure, through a mountain as 
though through space; he dives in and out of the earth as though 1t were water; he walks 
on water without sinking as though 1t were earth; seated cross-legsed, he travels in space 
like a bird; with his hand he touches and strokes the moon and sun so powerful and 
mighty; he wields bodily mastery even as far as the Brahma-world. 

Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết 
tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm 
không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; 
tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết 
tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết 
tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiển định, biết tâm thiển 
định; tâm không thiền định, biết tâm không thiển định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát: One understands the minds of other 
beings, of other persons, having encompassed them with one”s own mind. He understands 
the mind of other beings, of other persons, having encompassed them with his own mind. 
He understands a mind affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust; 
he understands a mind affected by hate as affected by hate and a mind unaffected by hate 
as unaffected by hate; he understands a mind affected by delusion as affected by delusion 
and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion; he understands a contracted 
mind as contracted and a distracted mind as distracted mind; he understands an exalted 
mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; he understands a surpased mind as 
surpassed and an unsurpassed as unsurpassed; he understands a concentrated mind as 
concentrated and an unconcentrated mind as unconcentrated; he understands a liberated 
mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. 

VỊ ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến các đời 
sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết: One recollects one”s manifold past 
lives, that 1s, one bịrth, two births..., a hundred births, a thousand births, a hundred 
thousand births, many aeons of world-confraction, many aeons of world-expansion, many 
aeons of world-contraction and expansion: “There I was so named, of such a clan, with 
such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, 
such my life-term; and passing away from there, I reapppeared elsewhere; and there too I 
was so named, of such an appearance, such was my nutriment, such my experlence of 
pleasure and pain, such my life-term; and passing away from there, Ï reappeared here. 
Thus with their aspects and particulars one recollects one”s manifold past lives. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh: With 
the divine eye, which 1s purified and surpasses the human. 


9) 


5156 


VỊ ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kể cao sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: One sees beings passing away and 
reappearing, Inferlor and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and one 
understands how beings pass on according to their actions. 


10) Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và 


an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc: By realizing 
for oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides In the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are tainfless with the destruction of 
the taints. 


(H) Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm: Ten characters of Bodhicita—Bồ Tát Di Lặc trút hết 


l) 


biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một vị 
Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không in đậm sự kiện đó trong lòng, đã không dễ 
gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời 
sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa được chọn kỹ để bắt 
đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và 
hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi 
góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có mười đặc điểm sau 
đây—Evidently Maitreya exhausted his power of speech in order to extol the Importance 
of the Bodhicitta In the career of a Bodhisattva, for without this being dully impressed on 
the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have been led Into the 
Interior of the Tower of Vairocana. The Tower harbors all the secrets that belong to the 
spiritual life of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the 
Initiation, the secrets would have no signification whatever. They may even be grossÌy 
misunderstood, and the result will be calamitous indeed. For this reason, Maitreya left not 
a stone unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. There are ten 
characteristics of the Bodhicitta (Essays in Zen Zen Buddhism, vol. LH): 

Bồ Để tâm khởi lên từ tâm đại bi—The Bodhicitta rises from a great compassionate 
heart: 

Nếu không có đại bi tâm, chẳng thể là Phật pháp. Coi nặng đại bị tâm (Mahakaruna) là 
nét chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay 
quanh cái trụ chốt nầy. Nền triết lý viên dung được miêu tả rất gợi hình trong Hoa 
Nghiêm thực sự chính là cái bùng vỡ của công năng sinh động đó: Without the 
compassionate heart there will be no Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 1s 
characteristic of the Mahayana. We can say that the whole panorama of 1s teachings 
revolves on this pivot. The philosophy of Interpenetration so pictorially depicted in the 
Avatamsaka Sutra 1s in fact no more than the outburst of this life-energy 

Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình diện trí năng, những giáo thuyết của Phật như 
Tánh Không (Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và mất 
hết sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi ai cái cảm tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần 
phải nhớ là, tất cả giáo thuyết của Phật đều là kết quả của một trái tím ấm áp hằng 
hướng tới tất cả các loại hữu tình; chứ không là một khối óc lạnh lùng muốn phủ kín 
những bí mật của đời sống bằng lý luận. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, 
không phải là triết học phi nhân: As long as we tarry on the plane of intellection, such 


2) 


3) 


4) 


3157 


Buddhist doctrines as Emptiness (sunyata), Egolessness (anatmya), etc., may sound so 
abstract and devoid of spiritual force as not to excite anyone to fanatic enthusiasm. Thus 
main point 1s to remember that all the Buddhist teachings are the outcome of a warm 
heart cherished towards all sentient beings and not of a cold intellect which tries to unveil 
the secrets of existence by logic. That 1s to say, Buddhism 1s personal experience and not 
1mpersonal philosophy. 

Phát Bồ Đề tâm không phải là biến cố trong một ngày——The raising of the Bodhicitta is 
not an event of one day: Phát Bồ Đề tâm đòi hỏi một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải 
trong một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với những người chưa hề tích tập thiện căn, 
tâm vẫn đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại để sau nầy gieo giống trở thành cây 
Bồ Đề tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể không phải là một lối trình bày có khoa 
học về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác động 
của nó nơi lãnh vực đạo đức trong đời sống của chúng ta. Nói rộng hơn, chừng nào tất cả 
chúng ta còn là những loài mang sử tính, chúng ta không trốn thoát cái nghiệp đi trước, 
dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có khái niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của 
nghiệp. Nếu chấp nhận điều đó, Bê Đề tâm không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo 
trồng chắc chắn thiện căn—The raising of the Bodhicitta requires a long preparation, not 
of one life but of many lives. The Citta wIll remain dormant in those souls where there 1s 
no stock of merit ever accumulated. Moral merit must be stored up in order to germinate 
later Into the great overshadowing tree of the Bodhicitta. The doctrine of karma may not 
be a very sclentific statement of facts, but all Buddhists, Mahayana and Hinayana, 
believe in its working 1n the moral realm of our lives. Broadly stated, as long as we are 
all historical beings we cannot escape the karma that proceded us, whatever this may 
mean. Whenever there 1s the notion of time, there 1s a continuity of karma. When this 1s 
admitted, the Bodhicitta could not grow from the soil where no nourishing stock of 
goodness had ever been secured. 

Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn—Bodhicitta comes out of a stock of good merit: Nếu 
Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả các điều tốt 
đẹp của chư Phật và chư Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng thời nó phải là tay cự phách 
diệt trừ các ác trược, bởi vì không thứ gì có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh hoàng 
giáng xuống từ lưỡi tầm sét Đế Thích của Bồ Đề tâm—TIf the Bodhicitta comes out of a 
stock of merit, It cannot fail to be productive of all the good things that belong to the 
Buddhas and Bodhisattvas and other great beings. At the same time 1t must also be the 
great crusher of evils, for nothing can withstand the terrible blow inflicted by the 
thunderbolt of the Citta-Indra. 

Phát Bồ Đề tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ đại— 
The awakening of the Bodhicitta which takes place In the depths of one”s being, 1s a great 
religious event: Tính chất cao quý cố hữu của Bồ Để tâm không hề bị hủy báng ngay dù 
nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô nhiễm của tri hay hành, hoặc phiển não. Biển lớn sinh tử 
nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thỏa mãn với những lối 
giải thích mà không kể đến bản thân của sự thực, những người đó hoàn toàn không thể 
dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô 
hình của nghiệp và tri kiến đang kểm hãm họ và cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của 
mình —The Intrinsic nobility of the Bodhicitta can never be defamed even when 1t 1s 


3) 


6) 


7) 


5158 


found among defilements of every description, whether they belong to knowledge or 
deeds or passions. The øreat ocean of transmigration drowns every body that goes Info 1t. 
Especially the philosophers, who are satisfiied with Interpretations and not with facts 
themselves, are utterly unable to extricate themselves from the bondage of birth and 
death, because they never cut asunder the Invisible tie of karma and knowledge that 
securely keeps them down to the earth of dualities because of therr intellectualism. 

Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chinh phục của Ma vương—Bodhicitta is beyond the assault 
of Mara the Evil One: Trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên chấp. 
Chính nó là kẻ luôn mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của Trí (Prajna) và Bi 
(Karuna). Trước khi phát tâm Bồ Đề, linh hồn bị lôi kéo tới thiên chấp hữu và vô, và như 
thế là nằm ngoài ranh giới năng lực hộ trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, và các thiện 
hữu tri thức. Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu một cuộc chuyển hướng quyết định, 
đoạn tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây giờ đã có con đường lớn thênh thang trước 
mắt, được canh chừng cẩn thận bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các đấng hộ trì tuyệt 
diệu. Bổ Tát bước đi trên con đường thẳng tắp, những bước chân của ngài quả quyết, Ma 
vương không có cơ hội nào cẩn trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng tới giác ngộ 
viên mãn—In Buddhism, Mara represents the principle of dualism. It 1s he who 1s always 
looking for his chance to throw himself against the solid stronghold of Prajna and Karuna. 
Before the awakening of the Bodhicitta the soul 1s Inclined towards the dualism of being 
and non-being, and 1s thus necessarily outside the pale of the sustaining power of all 
Buddhas, Bodhisattvas, and good friends. The awakening, however, makrs a decIsIve 
turning-away from the old line of thought. The Bodhisattva has now an open hipghway 
before him, which 1s well guarded by the moral influence of all his good protectors. He 
walks on straightway, his footsteps are firm, and the Evil One has no chance to tempt him 
away from his steady progress towards perfect enlightenment. 

Khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết định an trụ nơi nhất thiết trí —When 
the Bodhicitta 1s aroused, the Bodhisattvaˆs hold on all-knowledge 1s definite and firm: 
Bồ Đề tâm có nghĩa là làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng mà Phật đã 
thành tựu, để rồi sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn giáo, được gọi là 
đạo Phật. Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường được nhắc nhở trong 
các kinh điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí vốn là yếu tính của đạo Phật. Nó không có nghĩa 
rằng Phật biết hết mọi thứ, nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của hiện hữu và 
Ngài đã vào sâu trong trọng tâm của tự tánh—The Bodhicitta means the awakening of 
the desire for supreme enlightenment which was attained by the Buddha, enabling him to 
become the leader of the religilous movement known as Buddhism. Supreme 
enlightenment 1s no other than all-knowledge, sarvaJnata, to which reference 1s constantly 
made ¡in all the Mahayana texts. All-knowledge is what constitutes the essence of 
Buddhahood. It does not mean that the Buddha knows every Iindividual thing, but that he 
has grasped the fundamental principle of existence and that he has penetrated deep down 
Into the center of his own being. 

Phát Bồ Đề tâm đánh dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ Tát The rise of 
Bodhicitta marks the beginning of the career of a Bodhisattva: Trước khi phát Bồ Đề tâm, 
ý niệm về Bồ Tát chỉ là một lối trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng 
khái niệm đó không được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh đó chưa đủ sống 


8) 


9) 


5159 


động để làm cho chúng ta cảm và sống sự thực. Tâm được phát khởi, và sự thực trở thành 
một biến cố riêng tư. Bồ Tát bấy giờ sống tràn lên như run lên. Bồ Tát và Bồ Đề tâm 
không thể tách riêng. Bồ Đề tâm ở đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất 
cả cửa bí mật của Phật pháp—Before the rise of the Bodhicitta, the idea of a Bodhisattva 
was no more than an abstration. We are perhaps all Bodhisattvas, but the noton has not 
been brought home to our consciousness, the Image has not been vivid enough to make us 
feel and live the fact. The Citta 1s aroused and the fact becomes a personal event. The 
Bodhicitta 1s now quivering with life. The Bodhisattva and the Bodhicitta are Inseparable; 
where the one 1s there the other is. The Citta indeed 1s the key that opens all the secret 
doors of Buddhism. 

Bồ Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện của Bồ Tát —The Bodhicitta is the 
first stage of the Bodhisattva”s life of devotion and vow: Trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ 
đích đi cầu đạo của Thiện Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ 
Đức Di Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả những gì mình săn đuổi giữa các 
minh sư, các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. Cuối cùng được ngài Phổ Hiền ấn chứng, 
nhưng nếu không có giáo huấn của Đức Di Lặc về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu 
các Tỳ Lô, Thiện Tài hẳn là không mong gì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo của 
mình. Hạnh và nguyện, xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại Thừa chứ không phải là 
Tiểu Thừa, không thể không phát khởi Bổ Để tâm trước tiên—In the Avatamsaka Sutra, 
the chief obJect of Sudhana”s quest consists in finding out what 1s the Bodhisattva”s life of 
devotion and vow. It was through Mattreya that the young Buddhist pilgrim came to 
realize within himself all that he had been searching for among the varlous teachers, 
philosophers, gods, etc. The final confirmation comes from Samantabhadra, but without 
Mattreya”s Instruction In the Bodhicitta and 1s admision into the Tower of Vairocana, 
Sudhana could not expect to start really on his career of Bodhisattvahood. The life of 
devotion and vows which stamps a Buddhist as Mahayanist and not as Hinayanist 1s 
1mpossible without first arousing the Bodhicitta. 

Đặc chất của Bổ Tát sinh ra từ Bồ Đề tâm là không bao giờ biết đến mệt mỏi—The 
characteristic of Bodhisattvahood born of the Bodhicitta 1s that He never know what 
exhaustion means: Kinh Hoa Nghiêm mô tả Bồ Tát như là một người không hề mệt mỗi 
sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi ích hết thảy chúng sanh, về tinh thần cũng như vật 
chất. Đời sống của ngài trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận và không 
gian vô biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong một đời hay nhiều 
đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao giờ thời gian cùng tận. Mỗi 
trường hành động của ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của chúng ta ở đây. Có vô 
số thế giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi 
nào đạt đến mức mà mọi chúng sanh với mọi căn cơ thảy đều thoát khỏi vô minh và ngã 
chấp—The Avatamsaka Sutra describes the Bodhisattva as one who never becomes tired 
of living a life of devotion in order to benefit all beings spiritually as well as materially. 
His life lasts till the end of the world spatially and temporarily. If he cannot fimsh his 
work In one life or in many lives, he 1s ready to be reborn a countless number of times 
when time 1fself comes to an end. Nor 1s his field of action confined to thịs world of ours. 
As there are innumerable worlds filling up an infinite expanse of space, he will manifest 


5160 


himself there, until he can reach every being that has any value at all to be delivered 
†rom Ignorance and egotism. 


10) Khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng phân biệt Đại Thừa và 


Tiểu Thừa—The notion of Bodhicitta is one of the most important marks which label the 
Mahayana as distinct from the Hinayana: Tính cách khép kín của tổ chức Tăng lữ làm 
tiêu hao sinh lực Phật pháp. Khi thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong 
một nhóm khổ tu đặc biệt. Nói đến Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng 
nhất mà nói, Tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun trồng 
trong tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải sinh trưởng trong sự phát khởi Bồ Đề tâm. 
Tâm đó khát vọng không bao giờ bị khô héo vì sương giá lạnh lùng của cái giác ngộ trí 
năng. Khát vọng nầy kết chặt gốc rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những yêu sách của 
nó. Các hoạt động không hề mệt mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng ngưỡng vọng đó, và 
chính cái đó duy trì tinh thần của Đại Thừa vô cùng sống động—The exclusiveness of the 
monastic organization 1s a death to Buddhism. As long as this system rules, Buddhism 
limifs 1ts usefulness to a specIfic øroup of ascetics. Nor 1s this the last word one can say 
about the Hinayana; the weightiest objJection 1s that it stops the growth of the spiritual 
gøerm nursed In the depths of every sentient being, which consists in the arousing of the 
Bodhicitta. The Citta has I1ts desire never to be nipped by the cold frost of intellectual 
enlightenment. Thịis desire 1s too deep-seated, and the enlightenmernt itself must yield to 
1fs dictates. The Bodhisattva”s untiring activities are the outcome of this desire, and this 1s 
what keeps the spirit of the Mahayana very much alive. 


(II) Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà: Ten 


l) 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 
lở) 


Bodhisattvas” excellent deeds in the Saha world—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ 
Mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển 
chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng 
sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta 
Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.”—According to the 
Vimalakirti, Chapter Tenth, Vimalakirti said: “As you have said, the Bodhisattvas of this 
world have strong compassion and their lifelong works of salvation for all living beings 
surpass those done In other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? 
Because they achieved ten excellent deeds which are not required in other pure lands. 
Một là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn: Charity (dana) to succour the poor. 

Hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới: Precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandments. 

Ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ: Patient endurance (ksanti) to subdue their 
anger. 

Bốn là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Zeal and devotion (virya) to cure their 
remissness. 

Năm là dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý: Serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. 

Sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si: Wisdom (prajna) to wipe out ignorance. 

Bảy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn: Putting an end to the eight distressful 
conditions for those suffering from them. 


8) 


9) 


5161 


Tám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to those who 
cling to Hinayana. 

Chín là dùng các pháp lành để cứu tế người không đức: Cultivation of good roots for 
those In wanf of merits. 


10) Mười là thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh.”: The four Bodhisattva winning 


devices for the purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva 
development). 


(IV) Mười Điều Tâm Niệm: Ten Non-Seeking Practices: 
(A) Mười Điều Tâm Niệm: Ten Non-Seeking Practices. 


Ù 


2) 


3) 


”) 


3) 


6) 


Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh: 
We should not wish (yearn) that our bodies be always free of diseases, because a 
disease-free body 1s prone to desire and lust (because with a disease-free body, one tends 
to be tempted with desire and lust). This wIll lead to precept-breaking and retrogression. 
Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Nếu như 
chúng ta cứ sống mãi trong cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời dần vặt, lại chẳng bị 
vướng ít nhiều sự khổ não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh mạn, kiêu sa; từ 
đó mà kết thành vô số tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn nạn mà thức tỉnh 
cơn trường mộng và chiêm nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát tâm tính 
chuyên tu hành cầu giải thoát: We should not wish that our lives be free of all misfortune, 
adversity, or accldent because without them, we wIll be easilly prone to pride and 
arrogance. This will lead us to be disdainful and overbearing towards everyone else. lf 
people`s lives are perfect, everything ¡1s JjJust as they always dreamed, without 
encountering heartaches, worrles, afflictions, or any pains and sufferings, then this can 
easily gøIve way fo conceit, arrogance, e(c.; thus, becoming the breeding ground for 
countless transgressions and offenses. Sincere Buddhists should always use misfortunes 
as the opportumty to awaken from being mesmerized by success, fame, fortune, wealth, 
etc. and realize the Buddha”s teachings are true and accurate, and then use this 
realization to develop a cultivated mind seeking enlightenment. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo: We should not wish that our mind cultivation be free of all obstacles because 
without obstacles, we would not have opportunities to excell our mind. This will lead to 
the transgression of thinking that we have awakened, when In fact we have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not wish that our cultivation be free of demonic 
obstacles, because our vows would not be then firrm and enduring. This leads to the 
transgression of thinking that we have attained, when 1n fact we have not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo: 
We should not wish that our plans and activitiles meet with easy success, for we will then 
be Inclined to thoughts of contempt and đdisrespect. Thịis leads to the transgression of pride 
and conceit, thinking ourselves to be filled with virtues and talent. 

Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not wish for 
gain In our soclal relatlons. This will lead us to violate moral principles and see only 
mistakes of others. 


7) 


8) 


3) 


53162 


Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tất kiêu căng: We should not wish that everyone, at all times, be on good terms and 
in harmony with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side of every 
1SSUe. 

Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ: We should not wish to 
be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind. This leads to greed for 
fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động: We should not wish to 
share in opportunifles for profit, lest the mind of illusion arise. This leads us to lose our 
gøood name and reputation for the sake of unwholesome gain. 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả: When subject to 


InJustice and wrong, we should not necessarily seek the ability to refute and rebut, as 
doing so Indicates that the mind of self-and-others has not been severed. This will 
certainly lead to more resentment and hatred. 


(B) Luận Bảo Vương Tam Muội của Đức Phật—Thus, the Buddha advised all oƑ ws to 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


COHnsider: 

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần—Turn suffering and disease into good medicine (consider 
diseases and sufferings as miraculous medicine). 

Lấy hoạn nạn làm giải thoát—Turn misfortune and calamity ¡into liberation (take 
misfortune and adversity as means of liberation). 

Lấy khúc mắc làm thú vị —Turn obstacles or high stakes into freedom and ease (take 
obsfacles as enJoyable ways to cultivate ourselves). 

Lấy ma quân làm bạn đạo—Turn demons or haunting spirits into Dharma friends (take 
demonic obstacles as our good spiritual advisors). 

Lấy khó khăn làm thích thú——Turn trying events into peace and joy (consider difficules 
aS Our JOy Of gaining _experiences or life enJoymehnIs). 

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở_—Turn bad friends ¡into helpful associates (treat 
ungrateful people as our helpful aids). 

Lấy người chống đối làm nơi giao du—Turn opponents into “fields of flowers” (consider 
Opponents as our good relationships). 

Coi thi ân như đôi dép bỏ——Treat ingratitude as worn-out shoes to be discarded (consider 
m€rifs or services to others as ragged slippers). 

Lấy sự xả lợi làm vinh hoa—Turn frugality into power and wealth (take frugality as our 
honour). 


10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh——Turn injustice and wrong into conditions for progress 


along the Way (consider ¡InJjustice or false accusatlons as Our virtuIous gate to 
enlightenmert). 


(V) Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tát: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 


Ù 


Luận Tập II, chư Bồ Tát có mười sinh địa đích thực—According to Zen Master D.T. 
SuzukKI In Essays in Zen Buddhism, Bodhisattvas have ten real native countries: 

Nơi nào có tâm Bồ Đề được phát khởi, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì tâm Bồ Đề là 
quyến thuộc của Bồ Tát: Wherever thee ¡is awakening of the Bodhicitta there ¡s the 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


5163 


Bodhisattva”s native land, because it belongs to the Bodhisattva-family (see Bồ Đề Tâm 
Ch. 112). 

Nơi nào có thâm tâm, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì đó là nơi xuất sinh các thiện tri 
thức: Wherever there 1s deep-heartedness, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 
1t 1s where the family of good friends rises (see Thiện Tri Thức Ch. 147). 

Nơi nào có chứng nhập các trụ địa, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi sinh trưởng 
hết thảy các Ba La Mật: Wherever there ¡s the experience of the Bhumis, there ¡s the 
Bodhisattva”s native land, because 1t is where all the Paramitas øgrow. 

Nơi nào có phát đại nguyện, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi thi hành công 
hạnh: Wherever the great vows are made, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 
1t 1s where deeds of devotion are carried on (see Đại Nguyện in Chapter 29). 

Nơi nào có đại từ, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi phát triển Tứ Nhiếp Pháp: 
Wherever there Is a great all-embracing love, there 1s the Bodhisattva”s native land, 
because it is where the four ways of acceptance developed (see Tứ Nhiếp Pháp Ch. 23, 
and Tứ Vô Lượng Tâm (1) in Chapter 22). 

Nơi nào có chánh kiến, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi trí tuệ siêu việt trổi dậy: 
Wherever there 1s the ripht way of viewing things, there 1s the Bodhisattvaˆs native land, 
because 1t 1s where transcendental knowledge takes 1ts rise (see Bát Chánh Đạo Ch. 21, 
and Trí Huệ Ba La Mật Chapter 108). 

Nơi nào Đại Thừa quảng bá, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi hết thấy các phương 
tiện thiện xảo được vận dụng: Wherever the Mahayana thrives well, there ¡is the 
Bodhisattvaˆs native land, because 1t 1s where all the skilful means unfold (see Đại Thừa, 
and Phương Tiện Thiện Xảo). 

Nơi nào có giáo hóa chúng sanh, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì là nơi hết thấy chư Phật 
giáng sinh: Wherever there 1s the training of all beIngs, there 1s the Bodhisattva”s native 
land, because 1t is where the Buddhas are born. 

Nơi nào có phương tiện trí, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi nhận biết rằng hết thẩy các 
pháp đều không sinh: Wherever there are means born of transcendental knowledge, there is the 
Bodhisatva”s native land, because It is where the recognition obtains that all things are unborn. 


10) Nơi nào có tu tập hết thẩy các giáo thuyết của Phật, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi mà 


hết thấy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai giáng sanh: Wherever there ¡is the practicing of 
all the Buddha-teachings, there 1s the Bodhisattva's native land, because it Is where all the 
Buddhas of past, present, and future are born. 


(VŨ Mười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten cireumstances in which 


l) 


2) 


Bodhisattvas develop their compassionate minds—Theo Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát 
đã khai thị các vị Bồ Tát về tâm đại bi phải quán sát thấy như sau——According to the Avatamsaka 
Sutra, Samantabhadra Bodhisattva shed light on why Bodhisattvas developed the compassionate 
mind as follows: 

Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sentient beings and seeing that they do not have any place to lean on to develop great 
compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh tâm tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi tâm: Bodhisattvas 
observe sen(ilent beings and seeing that they are not kind and good-natured to develop great 
compassion. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


5164 


Bồ Tát quán thấy chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, không có căn lành mà khởi đại bi tâm: 
Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they suffer in poverty without wholesome 
karma to develop øreaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi tâm đại bi: Bodhisatvas 
observe sentient beings and seeing that they sleep soundly ¡n the long night of binding Ignorance 
to develop øreaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những điều ác mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe 
senfient beings and seeing that they carry out wicked actions to develop øreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những điều ác mà còn thích lao mình thêm vào trong các sự 
ràng buộc khác nữa, mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they 
are already bound and tied down but are still fond of other bondage to develop øgreat compassion. 
Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm: Bodhisattvas 
observe sentilent beings and seeing that they are drowning ¡in the ocean of life and death to 
develop øreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị vương mang tội khổ lâu dài mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sentient beings and seeing that they are trapped enduring sufferings for an extensIve 
period of time to develop øreaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe 
senfient beings and seeing that they are not fond of wholesome dharma to develop great 
compassion. 


10) Bồ Tát quán thấy chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe sentient 


beings and seeing that they are far away and have lost the Buddha Dharma to develop great 
compassion. 


(VII) Mười Tâm Thương Xót: Mười tâm xót thương—Ten kinds of mind of sympathy and 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10 


`=< 


compassion (pity). Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy and pity because He 

Thấy chúng sanh cô độc không chỗ nương tựa mà sanh lòng thương xót: Sees that all living beings 
are alone with nothing to rely on. 

Thấy chúng sanh nghèo cùng túng thiếu mà sanh lòng thương xót: Sees that all living beings are 
poor and destitude. 

Thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà sanh lòng thương xót: Sees all living beings scorched 
by the fire of the three poisons. 

Thấy chúng sanh bị tù trong lục đạo mà sanh lòng thương xót: Sees all living beings are 
1mprisoned (shut up) In the prison of the exIstence. 

Thấy chúng sanh bị rừng rậm phiền não luôn che chướng mà sanh lòng thương xót: Sees all living 
beings are constantly covered and hemmed In by the dense forest of afflictions. 

Thấy chúng sanh không khéo quán chiếu mà đem lòng thương xót: Sees all living beings are not 
good at contemplating. 

Thấy chúng sanh không thích muốn pháp lành mà đem lòng thương xót: Sees all living beings do 
not desire wholesome Dharmas. 

Thấy chúng sanh bỏ mất Phật pháp mà đem lòng thương xót: Sees all living beings lose all 
Buddhadharmas. 

Thấy chúng sanh lăn trôi trong vòng sanh tử mà đem lòng thương xót: Sees all living beings follow 
along with the cycle of birth and death. 

Thấy chúng sanh đánh mất phương tiện giải thoát mà sanh lòng thương xót: Sees all living beings 
lose expedients for liberation. 


m8 BĐS 


5165 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-SIX 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần I 
QOther Bodhisattvas” Characterisfics 
In The Flower Adornment Sufra Part I 


Hai Mươi Sáu Đặc Tính Của Chư Bồ Tát Trong Chúng Hội Hoa Nghiêm. 

Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Mười Như Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ Đề. 

Mười Pháp Biến Hóa Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ Tát. 

Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại Của Chư Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 
38— Ly Thế Gian). 

Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội. 

Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of laws of Great Enlightening Beings. 

Mười Pháp Đại Hoan Hỷ Và An Ủi Của Chư Đại Bồ Tát. 


. Mười Pháp Đại Phát Khởi Của Chư Đại Bồ Tái. 

. Mười Pháp Được Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tái. 

. Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tái. 

. Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát. 

. Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật. 
. Mười Pháp Khiến Cho Những Thực Hành Của Chư Đại Bồ Tát Trở Nên Thanh Tịnh. 
. Mười Pháp Làm Cho Chư Đại Bồ Tát Chóng Nhập Địa. 
. Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan H. 

. Mười Pháp Minh Liễu Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Môn Vô Tận Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Nhập Bồ Tát. 

. Mười Pháp Nhập Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tái. 

. Mười Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ Tái. 

. Mười Pháp Nhập Tam Muội Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên Quảng Đại Tâm. 

. Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì. 

. Mười Pháp Quyết Định Của Chư Đại Bồ Tái. 

. Mười Pháp Tạng Lớn Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bồ Tát. 

. Mười Pháp Thần Thông Của Chư Đại Bồ Tát. 

. Mười Pháp Thọ Ký. 


32. 
33. 
34. 
35. 
3ø. 
37. 
3đ. 
39. 
40. 
AI. 
42. 
43. 
44. 
45. 
4. 


47. 
48. 
49. 
50. 
ST. 
52. 
53. 
54. 
53. 
5ø. 


5166 


Mười Pháp Thuyết Giảng Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Pháp Trì Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Pháp Tu Hành Của Chư Đại Bồ Tái. 

Mười Pháp Xuất Sanh Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát. 
Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi. 

Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát. 

Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái. 

Mười Phật Pháp Thiện Xảo Trí. 

Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp. 

Mười Phổ Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Phục Tạng Của Chư Đại Bồ Tái. 

Mười Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Quang Minh Chói Sáng Của Chư Đại Bồ Tát. 
Mười Quốc Độ Đích Thực Của Bồ Tát: See Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tát 
in (51). 

Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát. 
Mười Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ Tát. 

Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tái. 

Mười Siêng Năng Tỉnh Tấn Của Chư Bồ Tái. 

Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tái. 

Mười Sư Tử Hống Của Chư Đại Bồ Tái. 

Mười Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo Tràng. 

Mười Sự Kỳ Diệu Chưa Từng Thấy Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Vào Đạo Tràng. 
Mười Sự Xảy Ra Khi Chư Đại Bồ Tát Ngôi Ở Đạo Tràng. 
Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tái. 


5167 


1. Hai Mươi Sáu Đặc Tính Của Chư Bồ Tát Trong Chúng Hội Hoa Nghiêm: Twenty-six 
characteristics of Bodhisattvas In the Gandavyuha Assembly. 

I)_ Họ biết rằng chư pháp như huyễn: They know that all đharmas are like Maya. 

2) Họ biết chư Phật như ảnh: They know that all Buddhas are like shadows. 

3) Họ biết hết thảy loài thọ sinh như mộng: They know that all existence with its rise and 
fall is like a dream. 

4) Họ biết hết thảy nghiệp báo như bóng trong gương: They know that all forms of karma 
are like Images In a mITTOT. 

5) Họ biết hết thấy các pháp khởi lên như quáng nắng: They know that the rising of all 
things 1s like fata-morgana. 

6) Họ biết hết thảy thế gian đều như hóa: They know that the worlds are mere 
transformations. 

7) Họ đã thành tựu mười năng lực: They are all endowed with the ten powers. 

8) Họ đã thành tựu trí huệ: They are all endowed with knowledge. 

9) Họ đã thành tựu tối thắng: They are all endowed with dignity. 

10) Họ đã thành tựu quyết tín của Như Lai, khiến họ có thể cất tiếng rống của sư tử: They 
are all endowed with faith of the Tathagata, which enable them to roar like lions. 

11) Họ đã vào sâu trong biển cả của biện tài vô tận: They have deeply delved into the ocean 
of inexhaustible eloquence. 

12) Họ đã chứng đắc tri kiến giảng thuyết chánh pháp cho hết thảy chúng sanh: They all 
have acqurred the knowledge of how to explain the truths for all beings. 

13) Họ đã hoàn toàn tự tại đối với hành vi của mình nên có thể du hành khắp thế giới không 
trở ngại như đi giữa hư không: They are complete masters of their conduct so that they 
move about in the world as freely as in space. 

14) Họ đã chứng đắc các năng lực kỳ diệu của một vị Bồ Tát: They are in possession of all 
the miraculous powers belonging to a Bodhisattva. 

15) Sự dũng mãnh và tinh tấn của họ có thể phá vỡ đội quân Ma vương: Their strength and 
energy wIll crush the army of Mara. 

16) Trí lực của họ quán triệt từ quá khứ, hiện tại đến vị lai: Their knowledge power 
penetrates Into the past, present, and future. 

17) Họ biết rằng tất cả các pháp đều như hư không, họ thực hành hạnh không chống đối, 
không chấp trước các pháp: They know that all things are like space, they practice non- 
resistance, and are not attached to them. 

18) Dù họ siêng năng không mệt mỏi vì lợi ích của mọi người, nhưng biết rằng khi dùng nhất 
thiết trí để quán sát, các pháp vốn không từ đâu đến: Though they work indefatigably for 
others, thay know that when things are observed from the point of view of all-knowledge, 
nobody knows whence they come. 

19) Dù họ nhận thấy có một thế giới khách quan, họ biết rằng hiện hữu của thế giới vốn là 
bất khả đắc: Though they recognize an objective world, they know that is existence 1s 
something unobtainable. 

20) Bằng trí tuệ tối thắng, họ tự hiện thân vô cùng tự tại: They enter into all the worlds by 
means of incorruptible knowledge. 

21) Họ thác sanh vào tất cả các thế giới, hóa hiện đủ loại hình tướng: They are born in all the 
worlds, take all forms. 


5168 


22) Trong tất cả thế giới, họ tự hiện thân vô cùng tự tại: In all the worlds they reveal 


themselves with the utmost freedom. 


23) Họ biến đổi cảnh vi tế thành cảnh quảng đại, biến đổi cảnh rộng lớn thành cảnh vi tế: 


They transform a small area Into an extended tract of land, and the latter again Into a 
small area. 


24) Ngay trong một niệm diện kiến hết thảy chư Phật: All the Buddhas are revealed in one 


single moment of their thought. 


25) Họ được thần lực của chư Phật gia hộ: The powers of all the Buddhas are added on to 


them. 


26) Trong chớp mắt họ thấy hết cả vũ trụ mà không chút lẫn lộn, và ngay trong một sát na; 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


và họ có thể du hành khắp tất cả mọi thế giới: They survey the entire universe in one 
glance and are not all confused; and they are able to visit all the worlds In one mometI. 


Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm: Ten indications used by 
Bodhisattvas in the Flower Adornment Sutra: 

Diễn thuyết pháp cú thị hiện đồng trong pháp giới tất cả Phật sát vi trần, chư Phật thứ đệ 
xuất thế, các cõi thứ đệ thành hoại: Indication of the succession of all Buddhas and the 
succession of lands In the atoms of the Buddha-lands throughout all universes. 

Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không pháp giới tất cả các cõi Phật, 
tận vị lai kiếp, âm thanh tán thán công đức của Như Lai: Indication of the seeking and 
following of virtues of the Buddhas in all Buddha-lands in space throughout the future. 
Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Như Lai 
xuất thế vô lượng vô biên thành Chánh Giác Môn: Indication of Buddhas emerging in all 
Buddha-lands and showing the ocean of infinitely various doors of enlightenmeri. 

Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Đức Như 
Lai ngồi đạo tràng giữa chúng hội Bồ Tát: Indication of the hosts of enlightening beings 
1n the circles of the Buddhas In the Buddha-lands throughout space facing the terrace of 
enlightenmernt. 

Diễn thuyết pháp cú nơi tất cả các lỗ lông niệm niệm xuất hiện đồng tam thế thân biến 
hóa của tất cả chư Phật khắp pháp giới: Indication of pervading the cosmos in a moment 
of thought with emanations In the forms of the Buddhas of past, present and future, 
emitted In every pore. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho một thân đầy khắp mười phương tất cả sát hải bình 
đẳng hiển hiện: Indication of the light of magical pervasion of all multitudes of lands in 
all the oceans In all directions equally with one body. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả những cảnh giới hiện khắp tam thế chư 
Phật thần biến: Indicaton of revelation of the power of concentration of all pasts, 
presents and futures of the transfigurations of the state of Buddhahood in the surface of 
all obJects. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả Phật sát vi trần hiện khắp tam thế tất cả 
Phật sát vi trần số Phật, những thần biến trải qua vô lượng kiếp: Indication of 
manifestation of the oceans of eons of various successive transfigurations of Buddha In 
the lands of past, present and future, equal to the atoms of all the lands. 


5169 


9) Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tất cả lỗ lông xuất sanh âm thanh đại nguyện hải của 


tất cả tam thế chư Phật, tận vị lai kiếp, khai phát hóa đạo tất cả Bồ Tát: Indication of the 
birth of Enlightening Beings from the endless power emanating from every pore by the 
ocean of vows of all Buddhas of. past, present, and future. 


10) Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tòa sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, chúng hội 


Ũ 


 eo° GơpP 


Bồ Tát, đạo tràng trang nghiêm, tận vị lai kiếp chuyển những pháp luân vi diệu: 
Indication of endless manifestation of varied exposifions of truth amid equal adornments 
OŸ sites of enlightenment with circles of Enlightening Beings around lion thrones equal in 
exfent to the cosmos. 


Mười Như Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ Đề: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ như thiệt trụ nơi vô thượng Bồ Đề. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 
huệ bửu vô thượng của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of Jewel-like state in unexcelled complete perfect enlightenmetrt. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the Jewel of supreme great knowledge 
and wisdom of Buddhas. 

Như thiệt trụ thứ nhất —The first jewel-like state: 

Chư Đại Bồ Tát đều có thể qua đến chỗ chư Phật nơi vô số thế giới: They go to the 
Buddhas In countless worlds. 

Chiêm ngưỡng chư Phật: Behold all Buddhas. 

Hầu hạ chư Phật: Pay obeisance to all Buddhas. 

Tôn vinh và cúng dường chư Phật: Serve and honor all Buddhas with offerings. 

Như thiệt trụ thứ nhì —The second Jewel-like state: 

Ở chỗ bất tư nghì của chư Phật lắng nghe chánh pháp: Listen to true teaching from 
inconceivably many Buddhas. 

Thọ trì ghi nhớ không để quên mất chánh pháp: Absorb and remember the true teaching. 
Phân biệt và tư duy chánh pháp: Analyze and ponder the true teaching. 

Tăng trưởng sự tỉnh giác và trí huệ: Increase in awareness and wisdom. 

Thực hành chánh pháp khắp mọi nơi: Carry out the true teaching everywhere. 

Như thiệt trụ thứ ba—The third jewel-like state: Mất nơi cõi nầy mà hiện sanh nơi cõi 
khác, mà với Phật pháp không mê lầm——Disappear from this land and appear to be born 
elsewhere, yet have no confusion about the Buddha teaching. 

Như thiệt trụ thứ tư—The fourth Jewel-like state: 

Biết từ một pháp xuất sanh tất cả pháp bởi những nghĩa của tất cả pháp rốt ráo đều là 
một nghĩa: Know_ how to elicit all principles from one principle, for the various meanings 
of all principles are ultimately all one meaning. 

Có khả năng riêng biệt diễn thuyết từng pháp một: Be able to analyze and explain each 
of the principles. 

Như thiệt trụ thứ năm——The fifth Jewel-like state: 

Biết nhàm lìa phiền não: Know how to reject afflictions. 

Biết ngăn dứt phiền não: Know how to stop afflictions. 

Biết phòng hộ phiền não: Know how to prevent afflictions. 

Biết đoạn trừ phiền não: Know how to exterpate afflictions. 

Tu hạnh Bồ Tát: Cultivate the practices of Enlightening Beings. 


6) 


7) 


se s se 5s S c 5® 5s 5s 5s s s s 6S 


8) 


53170 


Chẳng chứng pháp tuyệt đối, nhưng rốt ráo đáo bỉ ngạn: Do not experience absolute truth 
but ultimately arrive at the further shore of ultimate truth. 

Với phương tiện thiện xảo chư Bồ Tát học giỏi những cái cần học: With expedient skill 
they learn well what 1s to be learned. 

Làm cho hạnh nguyện xưa đều được thành mãn: Cause their past vows to reach 
fulfillment. 

Thân chẳng mỏi nhọc: Without physical fatigue. 

Như thiệt trụ thứ sáu —The sixth Jewel-like state: 

Dầu biết rằng những tâm phân biệt của chư Bồ Tát đều không có xứ sở, mà vẫn nói có 
những phương xứ để làm thêm phương tiện cứu độ chúng sanh: Know that all objects of 
merntal discriminations of Enlightening Beings have no locations, yet they still say there 
are various locatlons to make more means to save senfient beings. 

Dầu không phân biệt, không tạo tác, nhưng vì muốn điều phục tất cả chúng sanh, nên có 
tu hành có sở tác: Though they have no discrimination and do not create anything, yet 
because they want to tame all sentient beings, they do cultivate practices and do act. 

Như thiệt trụ thứ bảy——The seventh jewel-like state: 

Biết tất cả tánh đều đồng một tánh, nghĩa là—Know all things are of one and the same 
essence, which 1s: 

Vô tánh: No essence. 

Không các thứ tánh: No varlety. 

Không vô lượng tánh: No infinity. 

Không khả toán sổ tánh: No calculability. 

Không khả xứng lượng tánh: No measurability. 

Không sắc: No form. 

Không tướng: No characteristics. 

Hoặc một hoặc nhiều đều bất khả đắc: Whether one or many, all are ungraspable. 
Quyết định những điều trên đây là—Know for certain all of the above are the norms of: 
Đây là Phật pháp: Buddhas' teachings. 

Đây là Bồ Tát pháp: Enlightening beings'. 

Đây là Độc giác pháp: Individual illuminates'. 

Đây là Thanh văn pháp: Hearers'`. 

Đây là phầm phu pháp: Ordinary peoples. 

Đây là thiện pháp: What things are good. 

Đây là bất thiện pháp: What things are not good. 

Đây là thế gian pháp: What is mundane. 

Đây là xuất thế gian pháp: What is supramundane. 

Đây là pháp lỗi lầm: What is error. 

Đây là pháp không lỗi lầm: What ¡is without error. 

Đây là pháp hữu lậu: What 1s contaminated. 

Đây là pháp vô lậu: What 1s uncontaminated. 

Đây là pháp hữu vi: What 1s compounded. 

Đây là pháp vô vi: What 1s uncompounded. 

Như thiệt trụ thứ tám——The eighth Jewel-like state: 


(A) Chư Đại Bồ Tát thấy rằng——Great enlightening beinøs fïnd that: 


5171 


Cầu Phật bất khả đắc: The Buddhas cannot be grasped. 

Cầu Bồ Tát bất khả đắc: Enlightening Beings cannot be grasped. 

Cầu pháp bất khả đắc: Phenomena cannot be grasped. 

Cầu chúng sanh bất khả đắc: Sentient beings cannot be grasped. 

(B) Dầu vậy chư Đại Bồ Tát vẫn không—Great Enlightening Beings do not: 

a.. Chẳng bỏ nguyện điều phục chúng sanh: Give up the vow to tame sentient beings. 

b. Khiến cho chúng sanh nơi các pháp mà đạt thành chánh giác: Enable sentient beings to 
attain true enlightenmertt. 

(C) Tại sao?—Why? 

a. - Vì chư Đại Bồ Tát khéo quán sát: Great enlightening beings are skillful observers. 

b.. Biết tất cả chúng sanh tâm tánh phân biệt: Know the mentalities of all sentient beings. 

c.. Biết tất cả cảnh giới của chúng sanh: Know the perspective of all sentient beings. 

d. Tùy phương tiện hóa đạo khiến chúng sanh đạt được Niết bàn: Guide sentient beings 
accordingly, so that they can attain nirvana. 

(D) Hoàn mãn nguyện giáo hóa chúng sanh bằng cách mạnh mẽ tu hành Bồ Tát hạnh: They 
practice the deeds of Enlightening Beings zealously In order to fulfill ther vow to 
enlighten sentient beings. 

9) Như thiệt trụ thứ chín—The ninth Jewel-like state: 

(A) Chư Đại Bồ Tát biết thiện xảo thuyết pháp, thị hiện niết bàn. Vì độ chúng sanh nên bao 
nhiêu phương tiện đã có, tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải điên đảo, cũng 
chẳng hư dối: Great Enlightening Beings know that tactful instructions, manifestation of 
nirvana, and all means of liberating sentient beings are construed by mind and thought, 
and are not aberrant or false. 

(B) Bồ Tát biết rõ các pháp tam thế bình đẳng, như như bất động vô trụ: Enlightening Beings 
realize that all things are equal in all times, they do not move from Thusness, yet do not 
abide In ultimate truth. 

(C) Chư Bồ Tát chẳng thấy có một chúng sanh đã được hóa độ, sẽ được hóa độ hay nay được 
hóa độ: Enlightening Beings do not see there are any senfient being who ever have 
received, will receive or do receive teaching. 

(D) Chư Bồ Tát biết rõ—Enlightening Beings know: 

a. Không chỗ tu hành nơi chính họ: Themselves have nothing to practice. 

b. Không có chút pháp gì hoặc sanh hoặc diệt mà có thể được: There being nothing at all 
born or persihing that can be grasped. 

c. Như vẫn nương nơi tất cả pháp khiến sở nguyện chẳng luống không: They still cause 
their vows not to be in vain by means of all things. 

10) Như thiệt trụ thứ mười—The tenth Jewel-like state: 

(A) Chư Đại Bồ Tát nơi bất khả tư nghì vô lượng chư Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật nghe vô 
lượng thọ ký danh hiệu đều khác, kiếp số chẳng đồng: Great Enlightening Beings hear 
from countless Buddhas predictions of future Buddhas, each with different names, living 
1n different ages. 

(B) Từ một kiếp nhẫn đến vô lượng kiếp, chư Bồ Tát thường nghe như vậy, nghe rồi tu hành 

chẳng kinh chẳng sợ, chẳng mê chẳng hoặc vì —They listen to this for untold eons and, 

having heard, cultivate practice, not startled or frightened, not lost or confused because: 


eo ơP 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở 


8) 


9) 


5172 


Biết Phật trí bất khả tư nghì: Enlightening Beings know the knowledge of Buddhas is 
1nconceivable. 

Như Lai thọ ký không hai lời: The predictions of the Buddhas have no ambiguity In theIr 
words. 

Tự thân hạnh nguyện sức thù thắng: The extraordinary power of their own active 
commitment. 

Tùy nghi thọ hóa khiến vô thượng Bồ Đề thành mãn tất cả nguyện đồng pháp giới: 
Foster perfect enlightenment in all who are capable of being taupht, fulfilling all their 
VOws, equal in extent to the cosmos. 


Mười Pháp Biến Hóa Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
pháp biến hóa của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đầy đủ 
tất cả các pháp biến hóa vô thượng——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of magical displays of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can acquire all means of supreme magical displays. 

Tất cả chúng sanh biến hóa: Magical display of all sentient beings. 

Tất cả thân biến hóa: Magical display of all bodies. 

Khắp các cõi biến hóa: Magical đisplay of all lands. 

Tất cả cúng dường biến hóa: Magical display of gifts. 

Tất cả âm thanh biến hóa: Magical display of all voices. 

Tất cả hạnh nguyện biến hóa: Magical display of all practical undertakings. 

Tất cả giáo hóa và điều phục chúng sanh biến hóa: Magical display of education and 
c1vilization of sentient beings. 

Tất cả thành chánh giác biến hóa: Magical display of all attainment of true 
enlightenmernt. 

Tất cả thuyết chân pháp biến hóa: Magical display of explanation of all truth. 


10) Tất cả gia trì biến hóa: Magical display of all empowerments. 


5. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ Tát: Mười pháp biết tam thế của chư Bồ Tát 
được Phật giảng trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 3§—Ly Thế Gian)—Enlightening beings 
know all things ¡n all mes—Chư Bồ Tát biết tất cả những pháp trong tam thế—Ten 
ways of knowing the worlds of past, present and future of all Enlightening Beings 
mentioned by the Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment 
from The World): 

Biết những an lập: They know their definitions. 

Biết những ngôn ngữ: They know their speech. 

Biết những luận nghị: They know their deliberations. 

Biết những quy tắc: They know their rules. 

Biết những xưng tán: They know their appellations. 

Biết những chế lịnh: They know their orders. 

Biết những giả danh: They know their provisional names. 

Biết kia vô tận: They know their endlessness. 

Biết kia tịch diệt: They know their quiescence. 


10) Biết tất cả là “không.”: They know their total emptiness. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 
9) 


53173 


Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại Của Chư Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiềêm— Phẩm 
38—Ly Thế Gian): Ten kinds of profound great determinations that enlightening beings 
do not abandon (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38—Detachment from the 
World)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời chẳng bỏ tất cả Phật pháp——Enlightening 
Beings who abide by these wIll be able not to abandon all principles of Buddhahood. 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại thành tựu viên mãn tất cả Phật Bồ Đề: They do not abandon the 
profound great determination to fullfil the enlightenment that all Buddhas realize. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh: To edify and civilize all 
sentient beInøs. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại chẳng dứt chủng tánh của Phật: To perpetuate the lineage of 
Buddhas. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại gần gủi tất cả thiện tri thức: To associate with all good spiritual 
Ífriends. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại cúng dường tất cả chư Phật: To honor and service all Buddhas. 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại chuyên cầu tất cả pháp công đức đại thừa: To wholeheartedly 
seek all the virtuous qualities of the Great Vehicle of universal salvation. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại ở chỗ chư Phật tu phạm hạnh, hộ trì tịnh giới: To cultivate 
religIous practice In the company of all Buddhas and maintain pure conduct. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại thân cận tất cả Bồ Tát: To associate with all enlightening beings. 
Chẳng bỏ tâm thâm đại cầu tất cả Phật pháp phương tiện hộ trì: To seek the means of 
applying and preserving all Buddha teachings. 


10) Chẳng bỏ tâm thâm-đại thành nguyện tất cả Bồ Tát hạnh nguyện, chứa nhóm tất cả Phật 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


pháp: To fulfill all practices and vows of Enlightening Beings and develop all qualitles of 
Buddhahood. 


Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội: Mười 
pháp mà chư Bồ Tát đạt được khi trụ vào Vô Ngại luân Tam muội. Đại Bồ Tát trụ trong 
tam muội nầy thời được mười pháp đồng tam thế chư Phật—Ten things that Enlightening 
Beings attain when they abide in the Unimpeded wheel concentration (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 27). Great enlightening beings In this concentration attain ten 
things that are the same as In all Buddhas, past, present and future. 

Được tướng hảo trang nghiêm đồng với chư Phật: They acquire the same variegated 
arrays of marks and refinements as all Buddhas. 

Phóng đại quang minh thanh tịnh đồng với chư Phật: They are able to emanate networks 
of pure light, the same as all Buddhas. 

Thần thông biến hóa điều phục chúng sanh đồng với chư Phật: They perform miracles 
and displays of spiritual power to attune and pacIfy sentient beings, the samw as all 
Buddhas. 

Sắc thân vô biên, thanh âm thanh tịnh đồng với chư Phật: Their boundless physical 
bodies and universal voices are the same as those of all Buddhas. 

Tùy chúng sanh nghiệp mà hiện tịnh cõi Phật đồng với chư Phật: They manifest pure 
Buddha-lands according to the action of sentient beings, the same as all Buddhas. 


6) 


7) 


8) 


9) 


5174 


Bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả chúng sanh đều có thể nhiếp trì chẳng quên chẳng mất 
đồng với chư Phật: They are able to remember the speech of all sentient beings. 

Biện tài vô tận tùy tâm chúng sanh mà chuyển pháp luân cho họ sanh trí huệ đồng với 
chư Phật: With inexhaustible Intellectual powers they teach in accord with the mentalities 
of sentient beings, developing wisdom In them, the same as all Buddhas. 

Đại sư tử hống không khiếp sợ, dùng vô lượng pháp khai ngộ chúng sanh đồng với chư 
Phật: Their lion”s roar 1s fearless as they enlipghten living beings by innumerable 
teachings, the same as all Buddhas. 

Trong khoảng một niệm dùng đại thần thông vào khắp tam thế đồng với chư Phật: By 
great spiritual power they enter past, present and future 1n a single 1nstant, the same as all 
Buddhas. 


10) Khắp khai thị cho tất cả chúng sanh chư Phật trang nghiêm, chư Phật oai lực, chư Phật 


ổ. 


cảnh giới, đồng với chư Phật: They are able to show all sentient beings the adornment of 
all Buddhas, the powers of all Buddhas, and the states of all Buddhas, the same as all 
Buddhas. 


Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of laws of Great Enlightening Beings. 


(A) Mười pháp (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 36). Chư Đại Bồ Tát muốn mau đầy đủ hạnh Bồ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Tát phải siêng tu mười pháp nầy —Ten principles (The Flower Adornment Sutra— 
Chpater 36). Great Enlightening Beings who want to quickly fulfill the pactices of 
enlightening beings shold diligently practice these ten principles. 

Tâm chẳng xa bỏ tất cả chúng sanh: In their mind they should not abandon sentient 
beings. 

Đối với chư Bổ Tát phải xem như Phật: They should think of Enlightening Beings as 
Buddhas. 

Trọn chẳng hủy báng Phật pháp: They should never slander any teachings of the 
Buddhas. 

Biết các quốc độ không cùng tận: They should know that there is no end to đifferent 
lands. 

Rất có lòng tin mến nơi Bồ Tát hạnh: They should be profoundly devoted to enlightening 
practices. 

Chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp giới Bồ Đề: They should not give up the cosmic, 
spacelike, Impartial mind of enlightenmentt. 

Quán sát Bồ Đề nhập Như Lai: They should contemplate enlightenment and enter the 
power of Buddhas. 

Siêng năng tu tập vô ngại biện tài: They should cultivate unobstructed intellectual and 
©€XPOSIfOrY DOWTS. 

Giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi: They should teach unenlightened beings 
tirelessly. 


10) Trụ nơi tất cả thế giới mà tâm không nhiễm trước: They should live in all worlds without 


attachment in the1r minds. 


(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 


trong mười pháp nầy thời được pháp quảng đại vô thượng của Đức Như Lai—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of law of Great 


l) 
2) 
a. 
b. 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 
9) 


10) 


(C) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 
10) 


5175 


Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who abide by these ten laws can atftain the 
supremely great law of Buddhas. 

Chơn thiệt pháp, vì như thuyết tu hành: The law of truth, practicing what they teach. 

Pháp thứ hai, ly thủ pháp —The second law of detachment from clinging: 

Lầa năng thủ: Detaching from the clinger. 

Lầa sở thủ: Detaching from that which ¡s clung to. 

Vô tránh pháp, vì không mê lầm gây gỗ: The law of noncontention, being free from all 
confusing conflicts. 

Tịch diệt pháp, vì trừ diệt tất cả nhiệt não: The law of silent extinction, extinguishing all 
1rritaftlons. 

Ly dục pháp, vì tất cả tham dục đều dứt trừ: The law of dispassion, all covetousness 
being ended. 

Vô phân biệt pháp, vì dứt hắn phan duyên phân biệt: The law of freedom from false 
nofIlons, all arbitrary conceptualization clinging to obJects permanently ceasing. 

Vô sanh pháp, vì dường như hư không bất động: The law of birthlessness, being 
1mmovable as space. 

Vô vi pháp, vì la những tướng sanh trụ diệt: The law of uncreated, being detached from 
appearances of origin, subsistence, and anihilation. 

Bổn tánh pháp, vì tự tánh vô nhiễm thanh tịnh: The law of basic essence, being 
inherently pure. 

Xã bỏ tất cả Niết bàn hữu dư, vì hay sanh tất cả Bồ Tát hạnh tu tập chẳng dứt: The law 
of abandoning all nrvana in which there 1s still suffering, to be able to generate all 
practices of Enlightening Beings and carry them uninterruptedly. 

Đại Bồ Tát nói mười pháp (Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 38). Chư Đại Bồ Tát an trụ trong 
những pháp nầy thời được pháp xảo thuyết vô thượng của Như Lai —Ten kinds of 
teaching expounded by Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). Enlightening Beings who abide by these can accomplish the supremely 
skillful preaching ofthe Buddhas. 

Nói pháp thậm thâm: The teaching of profundity. 

Nói pháp quảng đại: The teaching of enormity. 

Nói các loại pháp: The teaching of variegation. 

Nói pháp nhứt thiết trí: The teaching of omniscience. 

Nói pháp tùy thuận Ba La Mật: The teaching of following the ways of transcendence. 
Nói pháp xuất sanh Như Lai lực: The teaching of generating the powers of the 
enlightened. 

Nói pháp tam thế tương ưng: The teaching of the interrelation of past, present and future. 
Nói pháp làm cho Bồ Tát chẳng thối chuyển: The teaching of causing enlightening 
beings not to be regress. 

Nói pháp tán thán công đức Phật: The teaching of praising the virtues of Buddhas. 

Nói pháp tất cả Bồ Tát học tất cả những khoa học của chư Bồ Tát: The teaching of the 
scIences of all Enlightening Beings. 








Mười Pháp Đại Hoan Hỷ Và An Ủi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp đại hoan hỷ và an ủi của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


5176 


pháp nầy thời được trí huệ đại hoan hỷ và an ủi vô thượng chánh đẳng chánh giác— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of great Joy 
and solace of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
attain unexcelled great Joy and solace of the knowledge and wisdom of true 
enlightenment. 

Tột đời vị lai có bao nhiêu chư Phật xuất thế đều được theo gần hầu hạ làm cho chư Phật 
hoan hỷ; suy nghĩ như vậy tâm rất hân ủy: Determined to follow, serve, and please all 
Buddhas that emerge In the world throughout the futue; thinking of this, they become 
very happy. 

Đem đồ cúng dường vô thượng mà cung kính dâng lên chư Phật: Determined to honor 
those Buddhas with the best offerings. 

Ở chỗ chư Phật, lúc cúng dường chư Như Lai đó tất dạy chánh pháp cho tôi, tôi đều dùng 
thâm tâm cung kính nghe nhận, tu hành đúng theo lời Phật dạy, nơi bực Bồ Tát tất được 
đã sanh, nay sanh, sẽ sanh. Suy nghĩ như vậy tâm rất hân ủy: Determined to make 
offerings to those Buddhas, they will surely teach me, and I wIll faithfully listen with 
respect and practice according to the teaching, and will surely always be born In the state 
of Enlightening Beings, and thinking this, they become very happy. 

Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp thực hành Bồ Tát hạnh, thường cùng tất cả chư 
Phật Bồ Tát ở chung: Determined to carry out the practices of Enlightening Beings for 
unfold eons and always be with the enlightening beings and Buddhas. 

Thuở chưa phát tâm Bồ Đề, có những nỗi lo sợ, sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ 
đọa vào ác đạo, sợ oai đức của đại chúng, vân vân. Từ khi một phen phát tâm thời đều 
xa lìa chẳng còn kinh sợ. Tất cả chúng ma và các ngoại đạo không phá hoại được: The 
fears I had In the past before I set my heart on supreme enlightenment, fear of not being 
able to live, fear of bad reputation, fear of death, fear of falling Into miserable conditions, 
fear of the authority of the crowd, and so on, have all gone since I set my mind on 
enlightenment, so that I no loger fear, am not afraid, cannot be intimidated, and cannot be 
hurt by any demons or cultIsts. 

Làm cho Tất cả chúng sanh thành vô thượng Bồ Đề. Thành Bồ Đề rồi, tôi sẽ từ nơi đức 
Phật đó tu hạnh Bồ Tát, trọn đời dùng lòng tin lớn sắm sửa những đồ đáng cúng dường 
chư Phật để dâng cúng. Sau khi chư Phật nhập diệt, tôi đều dựng vô lượng tháp để cúng 
dường xá lợi và thọ trì thủ hộ pháp của Phật để lại: Determined to enable all sentient 
beings to attain supreme enlightenment; after they attain enlightenmert, I shall cultivate 
the practices of Enlightening Beings In the company with those Buddhas for as long as 
they live, faithfully provide them with offerings appropriate to Buddhas, and after they 
pass away, set up innumerable monumenfs to each of them, honor their relics, and 
preserve the teachings they leave. 

Dùng đồ vô thượng trang nghiêm để trang nghiêm mười phương thế giới, làm cho đầy đủ 
các thứ kỳ diệu bình đẳng thanh tịnh. Lại dùng những sức đại thần thông trụ trì chấn động 
quang minh chói sáng cùng khắp tất cả: I shall array all words with the finest adornments, 
filling them with all kinds of marvels, equally pure. I also cause all kinds of spiritual 
pOWerS, sustaining forces, tremors, and shining lights to pervade them all. 

Tôi phải dứt nghi hoặc cho tất cả chúng sanh, làm sạch tất cả dục lạc của chúng sanh, mở 
tâm ý, và diệt phiền não cho tất cả chúng sanh, đóng cửa ác đạo và mở cửa thiện đạo 


3) 


5177 


cho tất cả chúng sanh, phá hắc ám và ban quang minh cho tất cả chúng sanh, khiến cho 
tất cả chúng sanh rời ma nghiệp mà đi đến chỗ an ổn: I shall put an end to all doubts and 
confusions of all sentilent beings, purify all sentient beings” desires, open up all sentient 
beings” minds, annihilate all sentient beings' afflictions, close the doors of the states of 
misery for all sentient beings, open the doors of the states of felicity for all sentient 
beings, break throught the darkness of all sentient beings, give lights to all sentient 
beings, cause all sentient beings to get free from the action of demons, and cause all 
sentient beings to reach the abode of peace. 

Chư Phật như hoa ưu đàm hiếm và khó gặp, trong vô lượng kiếp chẳng được thấy một 
lần, tôi phải ở đời vị lai muốn thấy Như Lai thời bèn được thấy. Chư Như Lai thường 
chẳng bỏ tôi, mà hằng ở chỗ cho tôi được thấy, thuyết pháp cho tôi không dứt mất, đã 
nghe pháp rồi tâm ý tôi thanh tịnh, xa rời xiểm khúc, chất trực không hư ngụy, trong mỗi 
niệm thường thấy chư Phật: The Buddhas are as rare and difficult to meet as the 
udumbara flower, which one can hardly get to see once 1n counfless ages. In the future, 
when I want to see a Buddha, I will immediately be able to do so; the Buddha wIll never 
abandon me, but will always be with me, allow me to see them, and constantly expound 
the teaching to me. After I have heard the teaching, my mind wIll be purified, free from 
deviousness, straightforward, and free from falsehood, and I will always see the Buddhas 
1n each moment of thought. 


10) Tôi thuở vị lai sẽ được thành Phật, do thần lực của Phật nơi tất cả thế giới vì tất cả chúng 


10. 


Ù 
2) 


3) 


sanh đều riêng thị hiện thành chánh đẳng chánh giác, thanh tịnh vô úy, đại sư tử hống, do 
bổn đại nguyện cùng khắp pháp giới, đánh đại pháp cổ, mưa đại pháp vũ, làm đại pháp 
thí. Trong vô lượng kiếp thường diễn chánh pháp, đại bi nhiếp trì, thân ngữ ý ba nghiệp 
không nhàm mỏi: I shall attain Buddhahood and by the spiritual power of the enlightened 
wIll show the attainment of enlightenmernt Individually to all sentient beings in all worlds, 
pure and fearless, roaring the great lions roar, pervading the cosmos with my orIginal 
universal undertaking, beating the drum of truth, showering the rain of truth, performing 
the giving of true teaching, perpetually expounding the truth with physical, verbal and 
mental action, sustained by øgreat compassion, untiring. 


Mười Pháp Đại Phát Khởi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp đại phát khởi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời rốt 
ráo Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí vô thượng của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten great undertakings of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can be imbued with the supremely great 
knowledge of Buddhas. 

Cung kính cúng dường tất cả chư Phật: Should serve and honor all Buddhas. 

Trưởng dưỡng tất cả thiện căn của chư Bồ Tát: Should nourish all roots of goodness of 
enlightening beings. 

Sau khi chư Như Lai nhập Niết Bàn, chư Bồ Tát sẽ—After the final extinction of all 
Buddhas, they should: 

Trang nghiêm Phật pháp: Adorn monuments of the Buddhas. 

Dùng tất cả các thứ cúng dường như—Offer all kinds of offerings such as: 

Các thứ hoa: Flowers. 


e 


3) 


6) 


7) 


8) 


© se se se ° .c 


9..9 C...© 


53178 


Tràng hoa: Garlands. 

Hương: Incenses. 

Hương thoa: Perfumes. 

Hương bột: Aromatic powders. 

Y: Clothes. 

Lọng: Parasols. 

Tràng: Pennants. 

Phan: Banners. 

Thọ trì và thủ hộ chánh pháp của Phật: Take up and preserve the true teachings of the 
Buddhas. 

Sẽ giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh khiến họ được vô thượng Bồ Đề: Should teach 
and tame all sentient beings so that they may realize supreme perfect enlightenment. 
Dùng Phật độ vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới: Should adorn all 
worlds with the supreme adornments of the Buddha-lands. 

Đại phát khởi thứ sáu—The sixth great undertaking: 

Chư Đại Bồ Tát —Enlightening beings: 

Nên phát tâm đại bi: Should develop great compassion. 

Vì chúng sanh mà mãi mãi thực hành hạnh Bồ Tát không mỏi mệt: Tirelessly carry out 
the acts of Enlightening Beinss forever in all worlds for the sake of sentient beIngs. 

Chư Bồ tát nên làm những điều nầy cho đến khi pháp giới chúng sanh đều được vô 
thượng Bồ Đề: Enlightening Beings should do all of the above until all sentient beings 
atfain the unsurpassed enlightenment. 

Chư Phật vô lượng vô biên, chư Bổ Tát nên: The Buddhas are ¡infinite, enlightening 
beings should: 

Nơi từng vị Như Lai trải qua bất tư nghì kiếp, cung kính cúng dường: Spend inconceivable 
eons with each and every Buddha, honoring and making offerings to them. 

Nơi các Đức Như Lai cũng cung kính cúng dường như vậy: Spend inconceivale eons with 
all Buddhas, honoring and making offerings to them. 

Sau khi chư Như Lai diệt độ, chư Bồ Tát nên ——After the passing away of the Buddhas, 
Enlightening Beings should: 

Mỗi đức Như Lai có bao nhiêu xá lợi, đều xây bảo tháp cao rộng bằng bất khả thuyết thế 
giới: Set up a precious monumernt for the relics of each one, those monumehnts to be as 
high as untold worlds. 

Tạo tượng Phật lại cũng như vậy: Make effigies of Buddhas In the same way. 

Trong vô lượng kiếp cúng dường không nhàm mỏi—Present all kinds of precious things 
for offerings for inconceivable eons without a thought of weariness: 

Tràng phan: Banners and pennanits. 

Lọng: CanopIes. 

Hương: Fragrances. 

Hoa: Flowers. 

Y: Robes. 

Tại sao?—Why? 

Để thành tựu lời Phật đạy: In order to fulfill the teachings of Buddhas. 

Để cúng dường chư Phật: In order to honor the Buddhas. 


53179 


Để giáo hóa chúng sanh: In order to edify sentient beings. 

Để hộ trì chánh pháp: In order to preserve the true teaching. 

Để khai thị và diễn thuyết: In order to reveal and expound the teaching. 

Bồ Tát sẽ dùng những thiện căn nầy để: By these roots of goodness, Enlightening 
Beings should: 

Thành tựu vô thượng Bồ Đề: Accomplish unexcelled enlightenment. 

Được nhập Phật địa: Gain entry Into the state of all Buddhas. 

Cùng với tất cả Như Lai thể tánh bình đẳng: Be equal in essence to all Buddhas. 


10) Chư Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy khi họ đã thành chánh giác: Great Enlightening Beings 


also think once they have attained true awakening: 


(A) Nơi tất cả thế giới trong vô lượng kiếp, diễn thuyết chánh pháp: Should expound the truth 


1n all worlds for untold eons. 


(B) Thị hiện bất tư nghì thần thông tự tại: Show inconceivable autonomous spiritual powers. 
(C) Làm những điều nầy không nhàm mỏi cũng như không xa rời chánh pháp: Doing all 


TỊ. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


these without weariness and deviating from the truth: 
Không nhàm mỏi: Without _ weariness. 

Không nhàm mi nơi thân: Without weariness of body. 
Không nhàm mỏi nơi khẩu: Without weariness of speech. 
Không nhàm mỏi nơi ý: Without weariness of mind. 

Không xa rời chánh pháp: Without deviating from the truth. 


Mười Pháp Được Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp được trí huệ của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được hiện 
chứng trí vô thượng của tất cả chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of attainment of wisdom of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain supreme realizational knowledge of 
all Buddhas. 

Xả thí tự tại: Giving freely. 

Hiểu sâu tất cả Phật pháp: Deeply understanding all Buddha teachings. 

Nhập Như Lai trí: Entering the boundless knowledge of all Buddhas. 

Hay đoạn nghi trong tất cả vấn đáp: Being able to cut off doubts in all dialogues. 

Nhập nơi nghĩa của trí giả: Penetrating the doctrines of the wise. 

Hay hiểu sâu ngôn âm thiện xảo trong tất cả Phật pháp của tất cả chư Phật: Deeply 
understanding the skillful use of words by the Buddhas In all their tachings. 

Hiểu sâu chỗ chư Phật gieo ít căn lành tất có thể đây đủ tất cả pháp bạch tịnh, được trí 
vô lượng của Như Lai: Deeply understanding how planting a few roots of goodness ¡n the 
company of Buddhas wIll enable one to fulfill all pure qualitiles and attain the Infinite 
knowledge of Buddhas. 

Thành tựu Bồ Tát bất tư nghì trụ: Accomplishing the inconceivable states of Enlightening 
Beingss. 

Ở trong một niệm đều có thể qua đến bất khả thuyết cõi Phật: Being able to visit untold 
Buddha-lands In one momernt of thought. 


10) Giác ngộ chư Phật Bồ Đề, nhập tất cả pháp giới, văn trì tất cả pháp của Phật nói, vào sâu 


những ngôn âm trang nghiêm của tất cả Như Lai: Awakening to the enlightenment of all 


12. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 


8) 
9) 


5180 


Buddhas, entering all realms of reality, hearing and holding the teachings expounded by 
all Buddhas. 


Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
pháp giải thoát của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp giải thoát nầy thời có 
thể ra làm Phật sự vô thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh —According to the 
Flower Adornemnt Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of liberation of Great 
Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can perform the supreme 
deeds of Buddhas and teach and develop and sentient beings. 

Phiền não giải thoát: Liberation from afflictions. 

Tà kiến giải thoát: Liberation from false views. 

Giải thoát những chấp thủ: Liberation from all grasping. 

Uẩn, xứ, giới giải thoát: Liberation from mental and physical elements. 

Siêu nhị thừa giải thoát: Liberation from transcending the two lesser vehicles of 
individual emancipation. 

Vô sanh pháp nhẫn giải thoát: Liberation by accepting the nonorigination of thinøs. 

Nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, la chấp trước giải thoát: 
Liberation by freedom from attachment to all worlds, all lands, all beings, and all things. 
Vô biên trụ giải thoát: Liberation ¡in infinite abodes. 

Phát khởi tất cả hạnh Bồ Tát nhập Phật vô phân biệt giải thoát: Liberation rising from 
the practices of Enlightening Beings Info the stage of nondiscrimination of Buddhas. 


10) Ở trong một niệm đều có thể rõ biết tất cả tam thế giải thoát: Liberation able to know all 


13. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


lở) 
8) 
9) 


pasts, presents, and future 1n a single momernt. 


Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát: Mười pháp mà Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm——These are ten ways by which Enlightening Beings explain all pasts, 
presents and futures—Chư Bồ Tát dùng mười pháp nầy nói khắp tam thế. 

Quá khứ thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the past. 

Quá khứ thế nói vị lai thế: They speak of the future of the past. 

Quá khứ thế nói hiện tại thế: They speak of the present of the past. 

Vị lai thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the future. 

Vị lai thế nói hiện tại thế: They speak of the present of the future. 

Vị lai thế nói vô tận (vị lai thế): They speak of the endless of the future (the future of the 
future). 

Hiện tại thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the present. 

Hiện tại thế nói vị lai thế: They speak of the future of the present. 

Hiện tại thế nói bình đẳng: They speak of the equality of the present. 


10) Hiện tại thế nói tam thế tức một niệm: They speak of past, present and future being the 


one Instant of the present. 


14. Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật (Kinh Hoa 


Nghiêm—Phẩm 33)—Ten things that pervade the infinite cosmos of the Buddhas (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3181 


Tất cả chư Phật có vô biên tế thân sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà không 
nhiễm trước: All Buddhas have unbounded bodies, with pure forms, entering into all 
sfates of being without defilement or attachmet. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế nhãn vô ngại, đều hay thấy rõ tất cả pháp: All Buddhas 
have unbounded, unobstructed eyes that can clearly see all things. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ vô ngại, đều hay hiễu rõ tất cả âm thanh: AII Buddhas 
have unbounded, unobstructed ears that can understand all sounds and utterances. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế tỷ, hay đến bỉ ngạn tự tại tất cả Phật: All Buddhas have 
unbounded, unobstructed noses that can reach the other shore of freedom of the Buddhas. 
Tất cả chư Phật có quảng trường thiệt, phát ra âm thanh vi diệu cùng khắp pháp giới: All 
Buddhas have universal tongues that utter sublime sounds pervading the cosmos. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thân, ứng theo tâm của chúng sanh, cho họ đều được thấy: 
AlI Buddhas have unbounded bodies that appear to sentient beings In accord with theIr 
minds. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế ý, trụ nơi vô ngại bình đẳng pháp thân: All Buddhas have 
unbounded minds that dwell on the unobstructed impartial body of reality. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế giải thoát vô ngại thị hiện sức đại thần thông vô tận: All 
Buddhas have unbounded, unobstructed liberatonmanifesting ¡nexhaustble great 
spiritual powers. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thế giới thanh tịnh, theo sở thích của chúng sanh hiện 
những Phật độ, đầy đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, mà ở trong đó chẳng sanh 
nhiễm trước: All Buddhas have unbounded pure worlds, manifesting Buddha-lands 
according to the pleasures of sentient beings, replete with infinite adornmernt, yet without 
Ø1ving rise to any obsesion or attachment to them. 


10) Tất cả chư Phật đều có—All Buddhas have: 


a. 


@ 


15. 


Ù 


2) 
3) 
4) 
3) 


Vô biên tế Bồ Tát hạnh nguyện: Unbounded practical undertakings of enlightening 
beIngs. 

Được trí viên mãn: Having complete knowledge. 

Du hí tự tại: Spiritual freedom. 

Thông đạt tất cả Phật pháp: Ability to master all elements of Buddhahood. 


Mười Pháp Khiến Cho Những Thực Hành Của Chư Đại Bồ Tát Trở Nên Thanh Tịnh: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có mười pháp khiến cho những thực hành của chư Bồ 
Tát trở nên thanh tịnh. Khi chư Bồ Tát đã được hạnh thanh tịnh thì cũng lại được mười 
pháp to lớn hơn—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are ten 
things which cause the practices of Enlightening Beings to be pure. Once Enlightening 
Beings have atained purity In practice, they also ten even greater things. 

Xả bỏ hết của cải để làm vừa ý chúng sanh: Giving up all possessions to satisfy the 
wIshes of sentlent beings. 

Trì giới thanh tịnh, không hủy phạm: Adhering to pure morality, not transgressing. 

Nhu hòa nhẫn nhục không cùng tận: Being inexhaustibly gentle and tolerant. 

Siêng tu các hạnh, chẳng thối chuyển: Cultivating practices diligently without regressing. 

Do chánh niệm lực tâm không mê loạn: Being free from confusion and mental 
disturbance, through the power of correct mindfulness. 


5182 


6) Phân biệt rõ biết vô lượng pháp: Analyzing and comprehending the ¡inumerable 
teachings. 

7)_ Tu tất cả hạnh mà không sở trước: Cultivating all practices without attachment. 

8) Tâm bất động dường như núi Tu Di: Being mentally imperturbable, like a great mountain. 

9) Rộng độ chúng sanh dường như cầu đò: Extensively liberating living beings, like a 
bridge. 

10) Biết tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh: Knowing that all living beings 
are In essence the same as the Buddhas. 


16. Mười Pháp Làm Cho Chư Đại Bồ Tát Chóng Nhập Địa: Mười pháp chóng làm cho chư 
Bồ Tát nhập địa (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 18 Phẩm Minh Pháp)—Ten things which 
cause Enliphtening Beings to quickly enter the stages (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter I§—Clarifying Methods). 

1) Khéo viên mãn hai hạnh phước trí: Skillfully fulfilling the twin practices of virtue and 
knowledge. 

2) Có thể trang nghiêm đạo Ba La Mật: Ability to greatly adorn the path of transcendent 
practices. 

3) Trí huệ sáng suốt, chẳng tùy tha ngữ: Knowledge clearly comprehending, not follow 
others” words. 

4) Phục vụ thiện tri thức, quyết không bỏ ha: Serving good friends, never abandoning them. 

5) Thường hành tinh tấn, không giải đãi: Always practicing perseverance, without laziness. 

6)_ Khéo an trụ Như Lai thần lực: Skillful ability to abide in the psychic powers of Buddhas. 

7) Tu các căn lành chẳng sanh mỏi nhọc: Cultivating roots of goodness without growing 
wearied. 

8) Thâm tâm lợi trí dùng pháp đại thừa để tự trang nghiêm: With a deep mind and incisive 
knowledge, adorning oneself with teaching of the Great Vehicle. 

9) Tâm không trụ nơi pháp môn của các địa: The mind not dwelling on the teaching of each 
stage. 

10) Đồng một thể tánh với thiện căn phương tiện của tam thế chư Phật: Being of the same 
essential nature as all Buddhas of all times In virtue and liberative means. 


17. Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan Hỷ: Chư Bồ Tát có mười pháp làm cho chư Phật 
hoan hỷ (Kinh Hoa nghiêm——Phẩm 18)—Ten things which Enlightening Beings cause the 
Buddhas to reJoice (The Flower Adornment—Chapter 18). 

(A) 

I) Tinh tấn bất thối: Persevering without regression. 

2) Chẳng tiếc thân mạng: Not begrudging their physical life. 

3)_ Không mong cầu lợi dưỡng: Not seeking profit or support. 

4) Biết tất cả các pháp đều như hư không: Knowing all things are like spaces. 

5) Khéo quán sát vào khắp pháp giới: Be skillful at contemplation, entering ¡into all realms 
Of realIty. 

6)_ Biết các pháp ấn: Knowing the definitive marks of all things. 

7) Luôn phát đại nguyện: Always Invoking øreat vows. 

8) Thành tựu nhẫn trí: Developing the light of pure tolerant knowledge. 


5183 


9) Examining one”s own virtues withouf exagseration or underestimation. 

10) Quán sát pháp lành của mình mà lòng không tăng giảm: Y nương vào vô tác môn mà tu 
tịnh hạnh: Cultivating pure practices In accord with the way of nonsfriving. 

(@) 

I)_ An trụ bất phóng dật: Abiding securely in nonindulgence. 

2) An trụ vô sanh nhẫn: Abiding securely in acceptance of nonorigination. 

3) An trụ đại từ: Abiding securely In great kindness. 

4) An trụ đại bi: Abiding securely In great compassion. 

5) An trụ đầy đủ các môn Ba La Mật: Abiding securely ¡in the fulfillment of the 
transcendent ways. 

6)_ An trụ đại hạnh: Abiding securely in the enlightening practices. 

7) An trụ đại nguyện: Abiding securely in great vows. 

8) An trụ phương tiện thiện xảo: Abiding securely in skillful means. 

9) An trụ dũng mãnh: Abiding securely in dauntless power. 

10) An trụ trí huệ, quán sát chư pháp vô trụ, như hư không: Abiding securely in knowledge 
and wisdom, observing all things have no abode, like empty space. 


18. Mười Pháp Minh Liễu Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds 
of understanding of truth of great enlightening beings (The Flower Adornment Sura— 
Chapter 38)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí minh liễu pháp vô 
thượng của Đức Như Lai—Enlightening Beings who abide by these can attain 
understanding of truth of the supreme great knowledge of Buddhas. 

I) Tùy thuận thế tục sanh trưởng thiện căn, là phàm phu minh liễu pháp: Generating and 
developing roots of goodness in accord with the conventional world Is a way of 
understanding of truth of unenlightened ordinary people. 

2) Tùy tín hành nhơn minh liễu pháp —The way of understanding truth of people acting 
according to faith: 

a. Đạt được bất hoại tín vô ngại: Attaining undestructible faith. 

. Tổ ngộ tự tánh của các pháp: Aware of the essence of thinøs. 

3) Tùy pháp hành nhơn minh liễu —The way of understanding of truth of people practicing 
1n according with truth: 

a. _ Siêng tu tập chánh pháp: Diligently practicing the truth. 

b. An trụ trong chánh pháp: Always abide in the truth. 

4) Dự Lưu nhơn minh liễu pháp —The way people aiming for stream-entering understand 
truth: 

a. Xa ha tà đạo: Leaving behind erronrous ways. 

b.. Hướng về Bát Chánh Đạo: Turning to the eightfold right path. 

5) Tu Đà Hoàn nhơn minh liễu: The stream-enterer”s understanding of truth: 

a. _ Diệt trừ những kiết sử: Getting rid of bonds. 

. Dứt lậu sanh tử: Putting an end to the contaminations of birth and death. 

c.. Thấy chơn thiệt đế: Seeing the reality. 

6)_ Tư Đà Hàm nhơn minh liễu pháp: The Once-returner”s understanding of truth: 

a. Quán sát ham muốn là họa hoạn: Seeing tasting as affliction. 

b.. Biết không qua lại: Knowing no coming or going. 


?) 


® 8® ĐC 


5184 


ANa Hàm nhơn minh liễu pháp—The Nonreturner”s understanding of truth: 

Chẳng luyến tam giới: Not taking pleasure in the world. 

Cầu hết hữu lậu: Seeking to end contamination. 

Đối với pháp thọ sanh chẳng sanh một niệm ái trước: Not having so much as a single 
thought of attachment to life. 

A La Hán nhơn minh liễu pháp—The Saint s understanding of truth: 

Chứng lục thần thông: Attaining the six spiritual powers. 

Được bát giải thoát: Attaining eight liberations. 

Đạt đến cửu định: Reaching nine concentration states. 

Thành tựu tứ biện tài: Four special knowledges are fully developed. 

Bích Chi Phật nhơn minh liễu pháp—The individual illuminate”s understanding of truth: 
Tánh thích quán sát nhứt vị duyên khởi: Naturally being inclined to contemplate uniform 
interdependent origination. 

Tâm thường tịch tịnh: The mind 1s always tranqguil and content. 

Trị túc: Having few concerns. 

Thấu rõ nhơn duyên: Understanding causality. 

Tỉnh thức việc do mình mà thành, chớ chẳng do người: Awakening on one°s own without 
depending on another. 

Thành tựu các môn thần thông trí huệ: Accomplishing various kinds of spiritual 
knowledge. 


10) Bồ Tát nhơn minh liễu pháp——The enlightening being°s understanding of truth: 


a. 


b. 
ế: 
d 


19. 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


3) 


6) 


Trí huệ rộng lớn: Having vast knowledge. 

Các căn sáng lẹ: All faculties clear and sharp. 

Thường thích độ thoát tất cả chúng sanh: Always inclined to liberate all sentient beings. 
Siêng tu phước trí các pháp trợ đạo: Diligently cultivating virtue and knowledge to foster 
enlightenmert. 

Phát triển Phật thập lực, vô úy và các công đức khác của Như Lai: Fully developing 
Buddhas'" ten powers, fearlessnesses and other attributes. 


Mười Pháp Môn Vô Tận Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27— 
Thập Định, có mười pháp môn vô tận của chư Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 2/7, there are ten kinds of inexhaustible qualiles of 
Enlightening Beings. 

Chư Phật xuất hiện trí vô tận: Inexhaustible knowledge of the Buddhas” emergence in 
the worlds. 

Chúng sanh biến hóa trí vô tận: Inexhaustible knowledge of metamorphoses of beings. 
Thế giới như ảnh trí vô tận: Inexhaustible knowledge of the world”s being like a 
reflection. 

Thâm nhập pháp giới trí vô tận: Inexhaustible knowledge penetrating deeply Into the 
realm of realIty. 

Thiện nhiếp Bồ Tát trí vô tận: Inexhaustible knowledge skillfully dealing with 
Enlightening Beings 

Bồ Tát bất thối trí vô tận: Inexhaustible knowledge of the nonregression of Enlightening 
BeIngss. 


7) 


8) 


3) 


5185 


Quán nhứt thiết pháp nghĩa trí vô tận: Inexhaustible knowledge observing the meanings 
of all principles. 

Thiện trì tâm lực trí vô tận: Inexhaustible knowledge of skillful maintenance of mental 
pOWET. 

Quảng đại Bồ Đề tâm trí vô tận: Inexhaustible knowledge abiding ¡in the vast spirit of 
enlightenmert. 


10) Trụ nhứt thiết Phật pháp nhứt thiết trí nguyện lực vô tận trí: Inexhaustible knowledge 


20. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 
10) 


21. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 


9) 


10) 


22. 


abiding by all enlightened teachings and the will power of omniscIence. 


Mười Pháp Nhập Bồ Tát: According to the Buddha in The Flower Adornment Sutra 
(Chapter 38—Deatchment From The World), Great Enlightening Beings have ten ways of 
enfry Into the state of Enlightening Beings. 

Nhập bổn nguyện: Entering into fundamental vows. 

Nhập hạnh: Entering Into practices. 

Nhập giới: Entering Into precepts. 

Nhập Ba La Mật: Entering into ways of transcendence. 

Nhập thành tựu: Entering into attainment. 

Nhập sai biệt nguyện: Entering Into different undertakings. 

Nhập các thứ tri giải: Entering into various understanding. 

Nhập trang nghiêm Phật quốc: Entering into adornment of Buddha-lands. 

Nhập thần lực tự tại: Entering into the command of spiritual powers. 

Nhập thị hiện thọ sanh: Entering Into manifestation of Incarnation. 








Mười Pháp Nhập Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Mười pháp nhập chúng sanh của 
chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm—Ten kinds of penetrations of actions of sentient 
beings (utillzed by a great enlightening being) ¡n the Flower Adornmert Sutra. 

Nhập tất cả chúng sanh quá khứ hạnh: They penetrate all sentient beings” past actions. 
Nhập tất cả chúng sanh vị lai hạnh: They penetrate all sentient beings” future actions. 
Nhập tất cả chúng sanh hiện tại hạnh: They penetrate all sentient beings” present actions. 
Nhập tất cả chúng sanh thiện hạnh: They penetrate all sentient beings” good actions. 
Nhập tất cả chúng sanh bất thiện hạnh: They penetrate all sentient beings`” bad actions. 
Nhập tất cả chúng sanh tâm hạnh: They penetrate all sentient beings” mental actions. 
Nhập tất cả chúng sanh căn hạnh: They penetrate all sentient beings” actions of senses. 
Nhập tất cả chúng sanh giải hạnh: They penetrate all sentien beings” actions of 
understanding. 

Nhập tất cả chúng sanh phiển não tập khí hạnh: They penetrate all sentient beings” 
actions of afflictions and habit energIes. 

Nhập tất cả chúng sanh giáo hóa điều phục thời và phi thời hạnh: They penetrate all 
sentient beings” timely and untimely actions of teaching and training. 








Mười Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm 
(Phẩm 38—Ly Thế Gian), thì có mười cách nhập Như Lai cho chư Bồ Tát—According to 
the Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World), 
Great Enlightening Beings have ten ways of entering enlightenment. 


5186 


1) Nhập vô biên thành chánh giác: They enter the boundless realization of true awareness. 
2) Nhập vô biên chuyển pháp luân: They enter the boundless turning of the wheel of 
teaching. 

3) Nhập vô biên pháp phương tiện: They enter the boundless means of liberation. 

4) Nhập vô biên âm thanh sai biệt: They enter the boundless different explanations. 

5) Nhập vô biên điều phục chúng sanh: They enter the boundless taming of sentient beings. 
6)_ Nhập vô biên thần lực tự tại: They enter the boundless command of spiritual powers. 

7) Nhập vô biên những thân sai biệt: They enter the boundless different embodiments. 

8) Nhập vô biên tam muội: They enter the boundless concentrations. 

9) Nhập vô biên lực vô úy: They enter the boundless powers and fearlessnesses. 

10) Nhập vô biên thị hiện Niết Bàn: They enter the boundless revelation of nirvana. 








23. Mười Pháp Nhập Tam Muội Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
chư đại Bồ Tát có mười pháp nhập Tam Muội. Chư Bồ Tát an trụ trong đây thời được 
pháp tam muội thiện xảo vô thượng của tất cả chư Phật —According to The Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of entry Into concentration of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these will attain the Buddhas" 
supremely skillful methods of concenfration. 

I)_ Nơi tất cả thế giới nhập tam muội: Entry into concentration in all worlds. 

2) Nơi thân tất cả chúng sanh nhập tam muội: Entry into concentration in the bodies of all 
sentient beings. 

3) Nơi tất cả pháp nhập tam muội: Entry into concentration ¡n all phenomena. 

4)_ Nơi tất cả Phật nhập tam muội: Enry into concentration seeing all Buddhas. 

5)_ Trụ tất cả các kiếp nhập tam muội: Entry into concentration and remaining for all ages. 

6) Từ tam muội khởi hiện bất tư nghì thân nhập tam muội: Entry into concentration and 
manifesting Inconceivable bodies on emerging. 

7) Nơi thân tất cả Phật nhập tam muội: Entry into concentration in all Buddha bodies. 

8) Giác ngộ tất cả chúng sanh bình đẳng nhập tam muội: Entry into concentration realizing 
the equality of all sentient beings. 

9) Trong một niệm nhập trí tam muội của tất cả Bồ Tát, nhập tam muội: Entry into 
concentraton ¡nstantly comprehending all Enlightening Beings” knowledge of 
concentration. 

10) Trong một niệm dùng vô ngại trí thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh nguyện chẳng thôi nghỉ, 
nhập tam muội: Entry Into concentration accomplishing all the deeds and vows of 
Enlightening Beings In one 1nstant and never ceasing. 


24. Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
chư đại Bồ Tát có mười pháp phát tâm vô úy. Chư Bồ Tát an trụ pháp nầy thời được tâm 
vô sở úy đại trí vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of development of fearlessness of Great Enliphtening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme fearlessness of 
great knowledge of Buddhas. 

I) Diệt tất cả chướng ngại phát tâm vô úy: They develop fearlessness annihilating all 
obstrucfing actions. 


2) 
3) 
4) 
3) 


6) 
? 


8) 


3) 


3187 


Sau khi Phật diệt độ hộ trì chánh pháp, phát tâm vô úy: Preserving the true teaching after 
the extinction of Buddhas. 

Hàng phục tất cả ma quân, phát tâm vô úy: Conquering all dẻemons. 

Chẳng tiếc thân mạng, phát tâm vô úy: Not begrudging their bodies and lives. 

Xô đẹp tất cả ngoại đạo tà luận, phát tâm vô úy: Smashing all the false arguments of 
heretics. 

Khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, phát tâm vô úy: Gladdening all sentient beings. 

Khiến tất cả chúng hội đều hoan hỷ, phát tâm vô úy: Causing all congregations to 
T€JOIce. 

Điều phục tất cả thiên long bát bộ, phát tâm vô úy: Taming all spirits, goblins, titans, 
Sprites, and serpents. 

Rời bực nhị thừa nhập pháp thậm thâm, phát tâm vô úy: Leaving the states of the two 
lesser vehicles of individual salvation and entering the most profound teaching. 


10) Trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, tâm không mỏi nhàm, 


25. 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 
? 


8) 
3) 


phát tâm vô úy: Carrying out enlightening practices tirelessly for untold eons. 


Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên Quảng Đại Tâm: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười pháp phát vô lượng vô biên quảng đại tâm của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ mười tâm quảng đại nầy thời được biển trí huệ quảng đại vô lượng vô biên tất cả Phật 
pháp —According to the Flower Adornment Sutra, Chater 38, there are ten kinds of 
development of boundlessly vast mind of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain the boundlessly vast ocean of knowledge of all Buddha 
teachings. 

Ở chỗ của tất cả chư Phật, phát vô lượng vô biên quẩng đại tâm: Development in the 
company of all Buddhas. 

Quán sát tất cả chúng sanh giới, phát vô lượng vô biên quảng đại tâm: Observing the 
realms of all sentient beings. 

Quán sát tất cả cõi, tất cả thế giới, tất cả pháp giới, pháp vô lượng vô biên quảng đại 
tâm: Observing all lands, all worlds, all phenomena. 

Quán sát tất cả pháp đều như hư không: Observing all things as being like space. 

Quán sát hạnh quảng đại của Bồ Tát: Observing the extensive great practices of all 
Enlightening Beings. 

Chánh niệm tam thế tất cả chư Phật: Correctly remembering all Buddhas of past, present 
and future. 

Quán sát những nghiệp báo bất tư nghì: Observing the results of innmerable actions. 
Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật: Purifying all Buddha-lands. 

Vào khắp đại hội của tất cả chư Phật: Entering the great congregation of all Buddhas. 


10) Quán sát diệu âm của tất cả Như Lai: Investigating the subtle pronouncements of all 


Buddhas. 


26. Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27— Thập Định, có 


mười pháp quán đảnh bất tư nghì mà chư Bồ Tát nhận được từ nơi Đức Như Lai. Một khi 
chư Đại Bồ Tát vào được tam muội Quá Khứ Thanh Tịnh Tạng, thời nhận được mười 
pháp quán đảnh bất tư nghì của Đức Như Lai, cũng được, cũng thanh tịnh, thành tựu, 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
1) 
8) 
9) 


5188 


nhập, chứng, viên mãn, trì giữ, và bình đẳng biết rõ tam giới thanh tịnh—According to 
the Flower Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of inconceivable anointment which 
Enlightening Beings received from the Enlightened. Once Enlightening Beings enter the 
concentration called the pure treasury of the past, they receive ten kinds of inconceivable 
anointment from the Enlightened; they also attain, purIfy, consummate, enter, realize, 
fulfil and hold them, comprehend them equally, the three spheres pure. 

Biện thuyết chẳng trái nghĩa: Explanation without violating meaning. 

Thuyết pháp vô tận: Inexhaustibility of teaching. 

Huấn từ không lỗi: Impeccable expression 

Nhạo thuyết chẳng dứt: Endless eloquence. 

Tâm không khủng bố: Freedom from hesitation. 

Lời nói thành thực: Truthfulness of speech. 

Chúng sanh y tựa: The trust of the communIty. 

Cứu thoát ba cõi: Liberating those ¡n the triple world. 

Thiện căn tối thắng: Supreme excellence of roots of goodness. 


10) Điều ngự Diệu Pháp: Command of the Wondrous Teaching. 


27. Mười Pháp Quyết Định Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 


3) 


mười pháp quyết định của chư Đại Bồ Tát. Sau khi đã thành tựu mười pháp xuất ly, chư 
Bồ Tát sẽ đạt được mười pháp quyết định—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten qualities of certainty of Great Enliphtening Beings. After 
practicing the ten paths of emancipation, Enlightening Beings attain these ten qualities of 
cerfainty. 

Quyết định sanh trong chủng tộc của Đức Như Lai: They are certainly born in the family 
of Buddhas. 

Quyết định an trụ trong cảnh giới của chư Phật: They certainly live in the realm of 
Buddhas. 

Quyết định biết rõ việc làm của chư Bổ Tát: They certainly know the tasks of 
enlightening beings. 

Quyết định an trụ trong các môn Ba La Mật: They certainly persist in the transcendent 
Ways. 

Quyết định tham dự trong chúng hội của Như Lai: They certainly get to join the 
assemblies of Buddhas. 

Quyết định có thể hiển bày chủng tánh của Như Lai: They certainly can reveal the nature 
of Buddhahood. 

Quyết định an trụ trong trí lực của Như Lai: They certainly abide in the powers of the 
enlightened. 

Quyết định thâm nhập Bồ Đề của chư Phật: They certainly enter the enlightenment of 
Buddhas. 

Quyết định đồng một thân với tất cả chư Phật: They certainly are one and the same body 
as all Buddhas. 


10) Quyết định đồng một chỗ ở với tất cả chư Phật: Their abode is certainly none other than 


that of all Buddhas. 


28. 


Ù 
a. 
b. 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


5189 


Mười Pháp Tạng Lớn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười 
Pháp Tạng lớn của chư Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
27, there are ten great meftaphysical treasuries of Great Enlightening Beings. 

Pháp Tạng thứ nhất —The first treasury: 

Trụ ghi nhớ tất cả Phật: Remembering all Buddhas. 

Trụ ghi nhớ tất cả Phật pháp: Remembering all Buddha teachings. 

Trụ đại bi điều phục tất cả chúng sanh: Great compassion to pacify all beings. 

Trụ trí thị hiện bất tư nghì cõi nước thanh tịnh: Knowledge to reveal inconceivable pure 
lands. 

Trụ trí quyết định thâm nhập cảnh giới của chư Phật: Certain understanding entering 
deeply Into the realm of Buddhahood. 

Trụ Bồ Đề tướng bình đẳng của tam thế chư Phật: Enlightenment equal in all features of 
all Buddhas, past, present and future. 

Trụ biên tế vô trước vô ngại: Non-impediment and nonattachment. 

Trụ tất cả pháp không tướng tánh: The signlessness of all things. 

Trụ thiện căn bình đẳng của tam thế chư Phật: The equal roots of goodness of all 
Buddhas, past, present and future. 

Trụ trí tiên đạo thân ngữ ý pháp giới vô sai biệt của tam thế chư Phật: The guiding 
knowledge of the cosmic, nondiscriminatory physical, verbal and mental action of all 
Buddhas of past, present and future. 


10) Trụ quán sát tam thế chư Phật từ lúc thọ sanh đến lúc nhập Niết bàn chỉ trong một sát na 


g ho mo ơp 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


tế—Contemplation of all Buddhas of all times since the time being born till the time of 
passing away all 1s in the space of an Instant: 

Thọ sanh: Being born. 

Xuất gia: Leaving home. 

Đến đạo tràng: Going to the site of enlightenment. 

Thành chánh giác: Attaining true awakeninz. 

Chuyển pháp luân: Turning the wheel of Teaching. 

Nhập Niết bàn: Passing utterly away. 

Đều vào sát na tế: All in the space of an instant. 


. Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


pháp Tăng Thắng của chư Bồ Tát—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten even greater things attained by Enliphtening Beings once they have 
affained purity In practice. 

Chư Phật phương khác đều hộ niệm: The Buddhas of other realms always protect them. 
Thiện căn tăng thắng siêu việt: Their roots of goodness increase, going beyond any 
ComparIson. 

Khéo lãnh thọ được sức gia trì của chư Phật: They are able to receive the boosting power 
of the Buddhas. 

Thường được thiện nhơn làm chỗ nương tựa: They always find good people and are relied 
on by them. 

An trụ tỉnh tấn, hằng chẳng phóng dật: They remain diligent and are never heedless. 


6) 


?) 


8) 


3) 


5190 


Biết tất cả các pháp bình đẳng không khác: They know all things are equal and not 
different. 

Lòng luôn an trụ đại bị vô thượng: Theirr minds always abide in unexcelled great 
compassion. 

Quán sát các pháp thật đúng (như thực) xuất sanh diệu huệ: They observe things as they 
really are, producing sublime wisdom. 

Khéo có thể tu hành phương tiện thiện xảo: They are able to practice skillful techniques 
of liberation. 


10) Có thể biết sức phương tiện của Như Lai: They are able to know the Enlightened Ones' 


30. 


l) 
2) 
3) 
4 


3) 


6) 
?) 


8) 


9) 


power of skIll in liberating means. 


Mười Pháp Thần Thông Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp thần thông của chư Bồ tát. Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời được thần 
thông đại thiện xảo vô thượng của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà thị hiện nhiều sự 
việc khiến họ tu học—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of spiritual powers of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can attain supreme skillful spiritual power of Buddhas, displaying them 
variously to all sentient beings to make them learn. 

Phương tiện trí thông ghi nhớ những đời quá khứ (túc mạng): The power of knowledge of 
means of remembering past lIves. 

Phương tiện trí thông thiên nhĩ vô ngại: The power of knowledge of means of 
unhindered clairaudience. 

Phương tiện trí thông biết bất tư nghì tâm hành của chúng sanh: The power of knowledge 
of means of knowing the inconceivably many menfal actions of sentIent beings. 

Phương tiện trí thông thiên nhãn quán sát vô ngại: The power of knowledge of means of 
unobstructed clairvoyant vision. 

Phương tiện trí thông tùy theo tâm chúng sanh hiện bất tư nghì đại thần thông lực: The 
power of knowledge of means of manifesting Iinconceivable great mystic powWers 
according to the minds of sentient beings. 

Phương tiện trí thông một thân hiện khắp vô lượng thế giới: The power of knowledge of 
means of appearing In infinite worlds with one body. 

Phương tiện trí thông một niệm vào khắp bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới: The 
power of knowledge of means of entering innumerable worlds in a moment of thoughts. 
Phương tiện trí thông xuất sanh vô lượng đồ trang nghiêm để trang nghiêm bất tư nghì thế 
giới: The power of knowledge of means of producing infinite adornments and adorning 
inconceivable worlds. 

Phương tiện trí thông thị hiện bất khả thuyết thân biến hóa: The power of knowledge of 
means of displaying innumerable emanated bodies. 


10) Phương tiện trí thông tùy theo bất tư nghì tâm chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới thị 


hiện thành vô thượng chánh giác: The power of knowledge of means of manifesting 
unexcelled complete perfect enlightenment in untold worlds, in accord with the minds of 
Innumerable sentient beings. 


31. 


(A) 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


5191 


Mười Pháp Thọ Ký: Mười pháp thọ ký—According to the Buddha In The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World) —Great Enlightening 
Beings have ten ways of receiving prediction of Budhahood. 


Dùng thù thắng nguyện phát Bồ Đề tâm, tự biết thọ ký: Arousing the determination for 
enlightenment with extraordinary wIll. 

Trọn chẳng nhàm bỏ hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký: Never giving up the practices of 
Enlightening Beings. 

Tất cả kiếp, thực hành hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký: Continuing to carry out the practices 
of Enlightening Beings in all ages. 

Tu tập tất cả Phật pháp, tự biết thọ ký: Practicing all Buddha teachings. 

Nơi tất cả Phật giáo, một bể thâm tín: Having complete faith in the guidance of all 
Buddhas. 

Tu tất cả thiện căn đều khiến thành tựu, tự biết thọ ký: Cultivating all roots of goodness 
and bringing them to fulfillment. 

Đặt tất cả chúng sanh nơi Phật Bồ Đề, tự biết thọ ký: Placing all sentient beings in the 
enlightenment of Buddhas. 

Với tất cả thiện hữu tri thức hòa hiệp không hai, tự biết thọ ký: Harmonizing and unifying 
with all spiritual friends. 

Nơi tất cả thiện tri thức tưởng là Phật, tự biết thọ ký: Thinking of all spiritual friends as 
Buddhas. 


10) Hằng siêng thủ hộ bổn nguyện Bổ Để, tự biết thọ ký: Perpetually preserving the 


@) 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


fundamenrfal aspiration for enlightenment with diligence. 


Nội trí giải thậm thâm: Having extremely profound inner understanding. 

Tùy thuận phát khởi những thiện căn của Bồ Tát: Being able to develop the roots of 
øoodness of enlightening beings as appropriate. 

Tu quảng đại hạnh: Cultivating extensive great practices. 

Hiện tiền: Open receiving of the prediction. 

Chẳng hiện tiền: Occult receiving of the prediction. 

Nhơn tự tâm chứng Bồ Đề: Realizing enlightenment by their own minds. 

Thành tựu nhẫn: Accomplishing tolerance. 

Giáo hóa điều phục chúng sanh: Teaching and taming sentient beings. 

Rốt ráo tất cả kiếp số: Comprehending the number of all ages. 


10) Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại Mastery of all practices of Enlightening Beings. 


32. 


Ù 
2) 
3) 


Mười Pháp Thuyết Giảng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp mà chư Đại Bồ Tát thường hay thuyết giảng. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nây thời có thể thiện xảo nói tất cả pháp——According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of explanation of things of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can skillfully explain all things. 

Nói tất cả pháp đều từ duyên khởi: They say all things arise from conditions. 

Nói tất cả các pháp thảẩy đều như huyễn: AII things are like magical illusions. 

Nói tất cả pháp không chống trái: All things are free from contradiction. 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


5192 


Nói tất cả pháp không biên tế: All things are boundless. 

Nói tất cả pháp không y chỉ: All things are baseless. 

Nói tất cả pháp dường như Kim Cang: All things are indestructible. 
Nói tất cả pháp đều NHƯ NHƯ: All things are THUS. 

Nói tất cả pháp thảy đều tịch tịnh: All things are quiescent. 

Nói tất cả pháp đều xuất ly: All things are emancipation. 


10) Nói tất cả pháp đều trụ một nghĩa bổn tánh thành tựu: All things are one, inherently 


complete. 


33. Mười Pháp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp trì 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 
lở) 


8) 


9) 


của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời được năng lực trụ trì đại trí vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten things which Great Enlightening Beings preserve. Enlipghtening Beings who abide by 
these can attain the power of preservation of supreme knowledge of Buddhas. 

Tnì tất cả phước đức thiện căn đã chứa nhóm: They preserve all the virtues they have 
accumulated. 

Trì pháp của tất cả Như Lai diễn thuyết: They preserve all the teachings spoken by all 
Buddhas. 

Tnì tất cả ví dụ: They preserve all similes. 

Trì môn lý thú của tất cả pháp: They preserve all means of access to true principles. 

Tn tất cả môn xuất sanh Đà La Ni: They preserve all means of generating mental 
command. 

Trì tất cả trừ nghi hoặc: They preserve all means of removing doubt and confusion. 

Trì pháp thành tựu tất cả Bổ Tát: They preserve means of perfecting all Enlightening 
Beings. 

Trì môn bình đẳng tam muội của tất cả Như Lai nói: They preserve the equal doors of 
concentration explained by all Buddhas. 

Trì môn chiếu minh của tất cả pháp: They preserve the ways of ingress into the 
1llumination of all truths. 


10) Trì năng lực thần thông du hí của tất cả chư Phật: They preserve the free exercise of 


spiritual powers of all Buddhas. 


34. Mười Pháp Tu Hành Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ù 
2) 
3) 


4) 


pháp tu hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp tu 
hành vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten norms of practice of Great Enlightening Beings. Enlipghtening Beings who 
abide by these can attain the Buddhas" supreme method of practice. 

Cung kính tôn trọng chư thiện tri thức: Honoring the wise. 

Thường được chư Thiên cảnh giác: Always being alerted by the celestial spirits. 

Trước chư Phật thường biết tàm quí: Always having shame and conscience before the 
Buddhas. 

Pháp tu hành thứ tư—The fourth norm of practice: 

Thương xót chúng sanh: Having pity for sentient beings. 

Chẳng bỏ sanh tử: Not abandoning birth and death. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5193 


Thực hành công việc đến rốt ráo mà tâm không biến động: Carrying tasks through 
consummation without change of mind. 

Pháp tu hành thứ sáu —The sixth norm of practice: 

Chuyên niệm theo dõi chúng Bồ Tát: Single-mindedly following the enlightening beings. 
Phát tâm đại thừa: Aspiring to universal enlightenment. 

Tinh cần tu học: Diligently learning. 

Pháp tu hành thứ bảy——The seventh norm of practice: 

Xa lìa tà kiến: Getting rid of wrong views. 

Siêng cầu chánh đạo: Earnestly seeking the right Path. 

Dẹp phá chúng ma và nghiệp phiển não: Destroying demons and the actions of 
afflictions. 

Pháp tu hành thứ chín——The ninth norm of practice: 

Biết căn tánh của chúng sanh: Knowing the different faculties and temperaments of 
sentient beinøs. 

Vì họ mà thuyết pháp cho họ được an trụ nơi Phật địa: Teaching them and enable them to 
live In the state of Buddhahood. 


10) Pháp tu hành thứ mười——The tenth norm of practice: 


a. 
b. 


35. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


An trụ trong pháp giới quảng đại vô biên: Abiding ¡n the infinitely vast cosmos of reality. 
Diệt trừ phiền não và thanh tịnh nơi thân: Removing the afflictions and purifying the 
body. 


Mười Pháp Xuất Sanh Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 38). 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp đều hiểu thấu tất cả: Ten ways 
of generating knowledge of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra—— 
Chapter 38). Enlightening Beings who abide by these can comprehend all things. 

Biết tất cả chúng sanh tri giải chúng sanh trí huệ: They generate knowledge by knowing 
the understandings of all sentient beings. 

Biết tất cả cõi Phật nhiều thứ sai biệt xuất sanh trí huệ: They generate knowledge by 
knowing the various distinctions of all Buddha-lands. 

Biết chừng ngần mười phương xuất sanh trí huệ: They generate knowledge by knowing 
domains of the network of the ten directions. 

Biết tất cả thế giới úp ngửa vân vân xuất sanh trí huệ: They generate knowledge by 
knowing all worlds, inverted, upright, and so on. 

Biết tất cả pháp một tánh, nhiều tánh, trụ rộng lớn xuất sanh trí huệ: They generate 
knowledge by knowing the unity, variety, and universality of all things. 

Biết tất cả nhiều loại thân xuất sanh trí huệ: They generate knowledge by knowing the 
various physIcal forms. 

Biết tất cả thế gian điên đảo mộng tưởng đều vô sở trước xuất sanh trí huệ: They 
generate knowledge by knowing the misconceptions and delusions of all worldlings 
wIthout clinging to them. 

Biết tất cả pháp đều do một đạo xuất ly xuất sanh trí huệ: They generate knowledge by 
knowing that all truths ultimately lead to emancipation by one path. 

Biết Như Lai thân lực hay nhập tất cả pháp giới xuất sanh trí huệ: They generate 
knowledge by knowing the spiritual power of the enlightened can enter alÏ universes. 


5194 


10) Biết tam thế tất cả chúng sanh Phật chủng không dứt, xuất sanh trí huệ: They generate 


3ø. 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


p9 ơep? 


knowledge by knowing that the seed of enlightenment In alÏ sentient beings, past, present, 
and future, does not die out. 





Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27——Thập Định, 
có mười Pháp xưng tán chỗ ngợi khen ngợi. Khi nhập vào nhứt thiết trí chúng sanh sai 
biệt thân đại tam muội, chư Bồ Tát sẽ trụ được mười pháp xưng tán chỗ ngợi khen— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten praise-worthy 
qualities. In the concentraton of the differentiated bodies of all sentient beings, 
Enlightening Beings are lauded for ten praise-worthy qualities. 

Nhập vào chơn như nên gọi là Như Lai: Enter Iinto True Thusness, and so are called 
Tathagata, those who have arrived at Thusness. 

Vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật: Are aware of all truths, and so called Buddha, 
Enlightened. 

Vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là Pháp Sư: Are praised by all worlds, and so 
are called teachers of truth. 

Vì biết tất cả pháp nên gọi là nhứt thiết trí: Know all things, and so are called omniscient. 
Vì được tất cả thế gian quy-y nên gọi là chỗ sở y: Are resorted by all worlds, and so are 
called refuge. 

Vì rõ thấu tất cả pháp phương tiện nên gọi là đạo sư: Have mastered all teaching 
methods, and so are called the guides. 

Vì dẫn tất cả chúng sanh vào đạo nhứt thiết trí nên gọi là đại đạo sư: Lead all beings into 
universal knowledge, and so are called great leaders. 

Vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là quang minh: Are lamps for all worlds, and so are 
called light. 

Pháp xưng tán chỗ ngợi khen thứ chín—The ninth praise-worthy quality: 

Tâm chí viên mãn: Thetr asptrations are fulfilled. 

Thành tựu cứu độ: They have accomplished salvation. 

Nhiệm vụ đều xong: They have done their tasks. 

Trụ trí vô ngại: They abide in unobstructed knowledge. 

Phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là thập lực tự tại: Individually know all things, 
so they are called adepts of the ten powers. 


10) Vì thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là bực nhứt thiết kiến: Thoroughly comprehend all 


cycles of the Teaching, so they are called all-seers. 


37. Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ 


Ù 
2) 


phát tâm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm đại phát 
khởi năng sự vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten determinations of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beinss who abide by these can attain Buddhas; mind of great determinaton and 
competence. 

Độ thoát tất cả chúng sanh: To liberate all beings. 

Khiến cho tất cả chúng sanh dứt trừ phiền não: To cause all beings to get rid of their 
afflictions. 


3) 


4) 
5) 
6) 


? 
8) 
3) 


10) 


3đ. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5195 


Khiến cho tất cả chúng sanh tiêu diệt tập khí: To cause all sentient beings to extinguish 
their habit energies. 

Dứt trừ tất cả tâm nghi hoặc: To eliminate all doubts. 

Diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sanh: To remove all sentient beings” miseries. 

Diệt trừ tất cả khổ nạn trong các đường dữ: To extirpate the difficulties of the states of 
Woe. 

Kính thuận tất cả Như Lai: To respectfully follow all Buddhas. 

Khéo học tất cả sở học của Bồ Tát: To study what all Enlightening Beings should learn. 
Ở chỗ mỗi đầu lông trong tất cả thế gian thị hiện tất cả thành chánh giác của chư Phật: 
To show the enlightenmernt of all Buddhas at each point in all worlds. 

Ở nơi tất cả thế giới đánh đại pháp-cổ làm cho các chúng sanh tùy theo căn dục của họ 
đều được ngộ hiểu: To beat the drum of the highest teaching in all worlds, to cause all 
sentient beings to gain understanding in accord with their faculties and inclinations. 


Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát: Ten qualities of Bodhisattvas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Bồ tát có mười phẩm hạnh—According to the Avatamsaka Sutra, Bodhisattvas 
have ten qualities: 

Những hành vi công đức của họ mang tính cách phổ biến và tỏa sáng (Phổ môn thejn căn 
quang minh): Their meritorious deeds are of universal character and illuminating. 

Sự thành đạt tam muội của họ đây đủ ánh sáng của trí tuệ xuất phát từ bước đi trên con 
đường chân chánh (Chân thật đạo tam muội trí quang): TheIr attainment of the Samadhi 
1s full of the light of knowledge which 1s derived from walking the path of righteousness. 
Họ có thể làm phát sinh một đại dương công đức ((Phước hải quảng đại thiện căn): They 
are able to produce the great ocean of merit. 

Họ tích tập tất cả các pháp thanh tịnh không hể mệt mỏi: They are never tired of 
amassing all kinds of puritIes. 

Họ luôn luôn gần gũi và thờ kính những người bạn tốt: They ever ready to associate with 
good friends and attend upon them with reverence. 

Họ không phải là những người cất chứa tài sẳẩn và không hề ngần ngại thí xả thân mạng 
của mình cho chánh pháp: They are not accumulators of wealth and never hesitate to 
gIve up therr lives for a good cause. 

Họ không còn cống cao ngã mạn, và giống như đất, họ đối xử bình đẳng với tất cả: They 
are free from the spirit of arrogance and like the great earth treat others impartially. 

Tim của họ đầy cả tình thương yêu và lân mẫn, lúc nào họ cũng nghĩ đến sự lợi ích cho 
kẻ khác: Their hearts being filled with love and compassion; they are always thinking of 
the welfare of others. 

Họ luôn luôn đối xử thân thiện với tất cả chúng sanh trong các nẻo luân hồi: They are 
always friendly disposed towards all beings In various paths of existence. 


10) Họ luôn luôn ước mong được tham dự chúng hội của chư Phật: They are ever desirous of 


39. 


being admitted Into the community of Buddhas. 


Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of Buddha-action of great 
enlightening beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Phật nghiệp của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được nghiệp quảng đại vô thượng vô 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


®° Œ@03% th G0 PC ©S© C® 


7) 


5196 


sư chẳng do người dạy——According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
Buddha-action of Great Enlightening Beings. Enlightening Biengs who abide by these 
can achieve supreme teacherless great action without relying on the Instruction of 
another. 

Phật nghiệp thứ nhất—The fñirst Budha-action: 

Tùy thời khai đạo: Guiding at appropriafte times. 

Làm cho chúng sanh tu hành chánh pháp: Foster sentient beings with correct cultivation 
Of practice. 

Trong chiêm bao khiến thấy làm cho giác ngộ thiện căn thuở xưa: Causing dream vision 
because 1t awakens awareness of pasf roots of goodness. 

Vì người mà diễn thuyết kinh chưa được nghe, vì làm cho họ sanh trí và dứt nghĩ: 
Expounding to others scriptures they have not yet heard because It causes growth of 
knowledge and resolution of doubts. 

Vì người ăn năn bị kiết sử triển phược mà nói pháp xuất ly, là Phật nghiệp, vì làm cho 
tâm họ ha nghi: Teaching the way to emancipation to those bound up In regrets because 1t 
Í{rees them from a doubting mind. 

Phật nghiệp thứ năm—The fifth Buddha-action: Hiện thân tướng hảo trang nghiêm của 
Như Lai làm tăng trưởng quá khứ thiện căn nơi những chúng sanh khởi những tâm sau 
đây ——Manifesting the glorified body of Buddha which nurtures past roots of goodness for 
the sake of sentient beings with the following minds: 

Tâm xan lẫn: Stingy minds. 

Tâm mê mờ: Ignorant minds. 

Tâm nhị thừa: Minds inferested in personal salvation. 

Tâm tổn hại: Malevolent minds. 

Tâm nghi hoặc: Doubting minds. 

Tâm kiêu mạn: Conceited minds. 

Tâm tán động: Scattered minds. 

Phật lực thứ sáu —The sixth Buddha-action: 

Lúc khó gặp chánh pháp, vì chúng sanh mà rộng thuyết pháp: Widely expounding the 
true Teaching in times when true Teaching 1s difficult to come across. 

Làm cho những ai nghe xong liền được trí Đà La Ni và trí thần thông: Causing those who 
hear to attain concentrated knowledge of spiritual powers. 

Có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh: To be able to benefit innumerable sentient 
beings. 

Thắng giải của những điều trên đây đều thanh tịnh: The resolution of all of the above ¡s 





pUre. 
Nếu có ma sự khởi lên, có thể dùng phương tiện hiện tiếng khắp hư không giới thuyết 
pháp chẳng tổn não người khác, dùng đây để đối trị làm cho họ được khai ngộ. Chúng ma 
nghe xong, oai quang tắt mất. Đây là Phật nghiệp, vì chỉ thích oai đức lớn thù thắng: If 
anything demonic occurs, being able to manifest voice equal to space explaining the 
pinciple of not harming others, in order to quell it, causing the awakening of 
understanding and causing the maJesty of demons who hear to vanish, because the wIll 1s 
extraordinary and the power great. 


8) 


5197 


Phật nghiệp thứ tám, vì bổn nguyện mà làm—The eighth Buddha-action, the 
performance of original vow: 

Tâm Bồ Tát không xen hở: The mind having no lapse. 

Thường tự giữ gìn: Being constantly alert. 

Chẳng cho chứng nhập chánh vị nhị thừa: Not permitting experiential entry into the 
absolute state of individual liberation. 

Nếu có chúng sanh căn tánh chưa thành thục thời trọn chẳng vì họ mà nói cảnh giới giải 
thoát: Never speaking of the realm of liberation to those who faculties and characterIstics 
are not yet mature. 

Phật nghiệp thứ chín—The ninth Buddha-action: 

Xa lìa sanh tử kiết lậu: Shedding all the bonds and contaminations of birth and death. 

Tu hạnh Bồ Tát tiếp nối chẳng dứt: Cultivating the practices of enlightening beings 
confinuousÌy. 

Dùng tâm đại bi nhiếp thủ chúng sanh, làm cho họ khởi hạnh rốt ráo giải thoát: Taking 
care of sentient beings with great compassion, causing them to undertake such practice 
and eventually be liberated. 

Chẳng dứt tu hành hạnh Bồ Tát: Not stopping the practices of the deeds of enlightening 
beings. 


10) Phật nghiệp thứ mười —The tenth Buddha-action: 


a. 


Đại Bồ Tát thấu rõ tự thân cùng chúng sanh bổn lai tịch diệt, thế nhưng chẳng sanh lòng 
kinh sợ, mà còn siêng tu phước trí không nhàm đủ: Realize that their own bodies as well 
as sentient beings are fundamentally quiesclent and null, yet, not being surprised or 
afraid, they still tirelessly cultivate virtue and knowledge. 

Dầu biết tất cả pháp không tạo tác, mà cũng chẳng bỏ tự tướng của các pháp: Though 
they know all things have no creation, yet they do not ignore the Individual characterIstics 
of things. 

Dầu nơi cảnh giới lìa hẳn tham dục, mà thường thích chiêm ngưỡng phụng thờ sắc thân 
của chư Phật: Though they are forever allof of craving for objects, yet they always gladly 
behold the form bodies of Buddhas. 

Dầu biết ngộ nhập các pháp chẳng do nơi người, mà vẫn dùng nhiều phương tiện cầu 
nhứt thiết trí: Though they know one ¡s enlightened into the truth without depending on 
another, yet they seek omnisclence through many kinds of methods. 

Dầu biết các quốc độ đều như hư không, mà thường trang nghiêm tất cả cõi Phật: 
Though they know all lands are like space; they always enJoy adorning all Buddha-lands. 
Dầu hằng quán sát vô nhơn vô ngã, mà vẫn giáo hóa chúng sanh không nhàm mi: 
Though they always observe that there 1s no real person or self, yet they tirelessly teach 
and enlighten sentient beings. 

Dầu nơi pháp giới bổn lai bất động, mà dùng thần thông trí lực hiện những biến hóa: 
Though fundamentally unmoving In the cosmos of reality, yet they manifest a multitude 
Of transformations by spiritual powers. 

Dầu đã thành tựu nhứt thiết trí, mà vẫn không ngớt tu hạnh Bồ Tát: Though they have 
already accomplished omniscience, yet they practice the acts of Enlightening Beings 
wIthout ceasing. 


40. 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


5198 


Dầu biết chư pháp bất khả ngôn thuyết, mà vẫn chuyển tịnh pháp luân làm cho đại chúng 
hoan hỷ: Though they know all things are inexplicable, yet they turn the wheel of pure 
Teaching and gladden the hearts of all beings. 

Dầu có thể thị hiện chư Phật thần lực, mà chẳng nhàm bỏ thân Bồ Tát: Though they are 
able to manifest the spiritual powers of Buddhas, yet they do not reJect embodiment as 
enlightening beings. 

Dầu hiện nhập đại Niết bàn, mà thị hiện thọ sanh tất cả xứ, có thể thực hành các pháp 
huyễn thiệt: Though they appear to enter ulimate final extinction, they manifest birth in 
all places, being able to perform these practices, simultaneously carrying out the 
provisional and the true. 


Mười Phật Pháp Thiện Xảo Trí: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, có mười thứ Phật 
pháp thiện xảo trí. Đại Bồ Tát an trụ trong mười tâm thắng diệu nầy rồi thời được mười 
thứ Phật pháp thiện xảo trí—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there 
are ten kinds of technical knowledge of the Buddha teachings. Once Great Enlightening 
Beings abide in the ten kinds of sublime mind, they acqure ten kinds of technical 
knowledøge of the Buddha teachings. 

Trí liễu đạt Phật pháp thậm thâm: Technical knowledge of Comprehending the most 
profound Buddha teaching. 

Trí thiện xảo xuất sanh Phật pháp quảng đại: Technical knowledge of the production of 
far-reaching Buddha-teachings. 

Trí thiện xảo tuyên thuyết các thứ Phật pháp: Technical knowledge of exposition of all 
kinds of Buddha teachings. 

Trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng: Technical knowledge of realizing the 
Buddha teaching of equality. 

Trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt: Technical knowledge of understanding the 
Buddha teaching of differentiation. 

Trí thiện xảo thâm nhập trang nghiêm Phật pháp: Technical knowledge of penetration of 
the Buddha teaching of adornment. 

Trí thiện xảo một phương tiện vào Phật pháp: Technical knowledge of penetrating the 
Buddha teachings by one means. 

Trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật pháp: Technical knowledge of penetrating 
the Buddha teachings by innumerable means. 

Trí thiện xảo vô biên Phật pháp vô sai biệt: Technical knowledge of nodifference of the 
boundless Buddha teachings. 


10) Trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực không thối chuyển nơi tất cả Phật pháp: Technical 


knowledge of nonregression in the Buddha teachings by one”s own mind and one” own 
pOWET. 


*## For more information, please see Mười Tâm Thắng Diệu in Chapter 179 (151). 


41. Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp: Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp mà chư Bồ Tát đều có (Kinh 


Ù 


Hoa nghiêm—Phẩm 38)——Ten principles of Universally Good which Enlightening Beings 
have (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 
Nguyện trụ tất cả kiếp vị lai: Vowing to live through all future ages. 


5199 


2) Nguyện cung kính cúng dường tất cả Phật vị lai: Vowing to serve and honor all Budhas of 

the future. 

3) Nguyện an trụ tất cả chúng sanh nơi hạnh của Phổ Hiển Bồ tát: Vowing to setile all 

sentient beings in the practice of Universally Good Enlightening Beings. 

4)_ Nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn: Vowing to accumulate all roots of goodness. 

5)_ Nguyện nhập tất cả Ba La Mật: Vowing to enter all ways of transcendence. 

6)_ Nguyện đầy đủ tất cả Bồ tát hạnh: Vowing to fulfill all practices of Enlightening Beings. 

7)_ Nguyện tất cả trang nghiêm tất cả thế giới: Vowing to adorn all worlds. 

8) Nguyện sanh tất cả cõi Phật: Vowing to be born ¡n all Buddha-lands. 

9) Nguyện khéo quán sát tất cả các pháp: Vowing to carefully examine all things. 

10) Nguyện nơi tất cả Phật quốc độ thành vô thượng Bồ Để: Vowing to attain supreme 
enlightenment in all Buddha-lands. 

** For more information, please see Thập Nguyện Phổ Hiền in Chapter 29. 








42. Mười Phổ Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
môn phổ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 
huệ phổ quán sát vô thượng của Đức Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of universal observation of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain universal observation of 
supreme wisdom of Buddhas. 

1) Phổ quán sát tất cả những kẻ đến cầu xin, vì dùng tâm không trái nghịch để làm thỏa 
mãn ý của họ: Observe all who come seeking of them, satisfying them without aversion. 

2) Phổ quán sát tất cả những chúng sanh phạm giới, vì an trí họ trong giới thanh tịnh của các 
Đức Như Lai: Observe all immoral sentient beings and establish them In the pure 
precepts of Buddhas. 

3) Phổ quán sát tất cả chúng sanh có tâm tổn hại, vì an trí họ trong nhẫn lực của các Đức 
Như Lai: Observe all malicious sentent beings and settle them In the power of 
enlightened tolerance. 

4) Phổ quán sát tất cả những chúng sanh giải đãi, vì khuyên họ tinh cần, chẳng bỏ gánh lấy 
gánh Đại thừa: Observe all lazy sentient beings and urge them to be diligent and not gIve 
up hearing the burden of Great Vehicle. 

5) Phổ quán sát tất cả những chúng sanh loạn tâm, vì làm cho họ an trụ nhứt thiết trí địa 
không tán động của các Đức Như Lai: Observe all confused sentient beings and get them 
to abide In the state of universal knowledge of Buddhas, where there 1s no distraction. 

6)_ Phổ quán sát tất cả những chúng sanh ác huệ, vì làm cho họ trừ nghi hoặc, phá kiến chấp 
hữu lậu: Observe all deluded sentient beings and clear away their doubts and break down 
reIfication. 

7) Phổ quán sát tất cả những thiện hữu bình đẳng, vì thuận giáo mạng của thiện hữu mà an 
trụ trong Phật pháp: Observe all impartial good friends and follow their Instructlons to 
live by the Buddha teachings. 

8) Phổ quán sát tất cả pháp đã được nghe, vì mau được chứng thấy nghĩa tối thượng: 
Observe all principles they hear and quickly attain realizational Insight into the supreme 
meaning. 


9) 


3200 


Phổ quán sát chúng sanh vô biên, vì thường chẳng bỏ rời sức đại bi: Observe the infinite 
sentilent beings, never abandoning the power of greaf compassion. 


10) Phổ quán sát tất cả Phật pháp, vì mau được thành tựu nhứt thiết trí: Observe the 


43. 


l) 


2) 
3) 


m) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


teachings of all Buddhas and quickly manage to accomplish universal knowledge. 


Mười Phục Tạng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười phục 
tạng (kho tàng ẩn kín) của chư đại Bồ Tát. Chư đại Bồ Tát ẩn trong những kho tàng ẩn 
kín nây có thể đạt được trí huệ vô thượng của chư Phật và đồng thời có khả năng thuần 
hóa chúng sanh —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of hidden treasury of Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the treasury of truth of supreme knowledge of Buddhas, and can tame all 
sentient beings. 

Biết tất cả pháp là tạng khởi hạnh công đức: Know all things are a treasury producing 
Virfuous practices. 

Biết tất cả pháp là tạng chánh tư duy: Know all things are a treasury of right thought. 

Biết tất cả pháp là tạng đà la ni chiếu sáng: Know all things are a treasury of ¡illumination 
of mental control. 

Biết tất cả pháp là tạng biện tài khai diễn: Know all things are a treasury of intellectual 
powers and exposifion. 

Biết tất cả pháp là tạng bất khả thuyết thiện giác chơn thật: Know all things are a 
treasury of inexpressible accurate awareness of truth. 

Biết tất cả Phật tự tại thần thông là tạng quán sát thị hiện: Know all Buddhas' 
autonomous spiriftual powers are a treasury of observation of revelations. 

Biết tất cả pháp là tạng thiện xảo xuất sanh bình đẳng: Know all things are a treasury of 
skillfully developing impartiality. 

Biết tất cả pháp là tạng thường thấy tất cả chư Phật: Know all things are a treasury of 
constant vision of all Buddhas. 

Biết tất cả bất tư nghì kiếp là tạng biết rõ đều như huyễn trụ: Know all inconceivable 
eons are a mine of realization that all exist like 1llusions. 


10) Biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạng phát sanh hoan hỷ tịnh tín: Know all Buddhas and 


Enlightening Beings are treasuries producing Joy and pure faith. 


44. Mười Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of observation of great enlightening 


beings. 


(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 


Ù 


2) 


Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí đại quán sát vô thượng của Như Lai—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of observation of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
great observational knowledge of Buddhas. 
Biết các nghiệp quán sát, vì đều thấy mọi vi tế: Observation knowing all acts, seeing all 
details. 
Biết các loài quán sát, vì chẳng chấp chúng sanh: Observation knowing various 
tendencies, not ørasping sentient beingøs. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3201 


Biết các căn quán sát, vì thấu rõ các căn: Observation knowing faculties, comprehending 
the nonexistence of faculties. 

Biết các pháp quán sát, vì chẳng hoại pháp giới: Observation knowing phenomena, not 
violating the realm of reality. 

Thấy Phật pháp quán sát, vì siêng tu Phật nhãn: Observation seeing the verities of 
Buddhahood, cultivating the enlightened eye. 

Được trí huệ quán sát, vì thuyết pháp đúng lý: Observation attaining wisdom, explaining 
things as they really are. 

Vô sanh nhẫn quán sát, vì quyết rõ Phật pháp: Observation accepting the nonorigination 
of things, definitely comprehending the teaching of Buddha. 

Bất thối địa quán sát, vì diệt phiền não vượt khỏi tam giới nhị thừa địa: Observation in 
the state of nonregression, destroying all afflictions and transcending the three worlds and 
the stages of the lesser vehicles. 

Quán đẳnh địa quán sát, nơi tất cả Phật pháp được tự tại bất động: Observation in the 
sfage Of coronation, by virtue of unshakable mastery of all Buddha teachings. 


10) Thiện giác trí tam muội quán sát, vì ra làm Phật sự khắp mười phương: Observation in 


concenfration with hyperconscIous knowledge, practicing charity everywhere as Buddhist 
S€TVICe. 


(B) Mười pháp quán sát chúng sanh mà Bồ Tát dùng để khởi đại bi tâm (Kinh Hoa 


l) 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


1Ù 


8) 


3) 


Nghiêm—Phẩm 38)—Ten kinds of observations of sentient beings which help 
Enlightening Beings to arouse their great compassion (The Flower Adornment Sutra—— 
Chapter 38): 
Quán sát chúng sanh không nơi nương dựa mà khởi đại bi: They see sentient beings have 
nothing to rely on for support. 
Thấy chúng sanh tánh chẳng đều thuận mà khởi đại bi: They see sentient beings are 
unruly. 
Thấy chúng sanh thiếu đạo đức mà khởi đại bi: They see sentient beings lack virtues. 
Thấy chúng sanh mê ngủ trong sĩ mê mà khởi đại bi: They see sentient beings are asleep 
1n Iøenorance. 
Thấy chúng sanh làm pháp bất thiện mà khởi đại bi: They see sentient beings do bad 
things. 
Thấy chúng sanh bị trói buộc bởi duc vọng mà khởi đại bi: They see sentient beings are 
bound by desires. 
Thấy chúng sanh đắm chìm trong biển sanh tử mà khởi đại bi: They see sentient beings 
are sunk in the sea of birth and death. 
Thấy chúng sanh mãi mang bịnh khổ mà khởi đại bi: They see sentient beings chronically 
suffer from 1llness. 
Thấy chúng sanh không muốn pháp lành mà khởi đại bi: They see sentient beings have 
no desires for goodness. 


10) Thấy chúng sanh mất nẻo Bồ Đề mà khởi đại bi: They see sentient beings have lost the 


way to enlightenment. 


45. Mười Quang Minh Chói Sáng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, 


có mười thứ quang minh chói sáng của chư đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong Nhứt 


Ũ 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


35202 


thiết chúng sanh sai biệt Đại Tam muội cũng sẽ được mười thứ quang minh chói sáng—— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
1luminaton. Great Enlightenng Beings who abide in the concentration of the 
differentiated bodies of all sentient beings will also acquire ten kinds of illumination. 
Được quang minh của tất cả chư Phật, vì cùng Phật bình đẳng: They acquire the light of 
all Buddhas because they are equal to them. 

Được tất cả thế giới quang minh, vì có thể khắp nghiêm tịnh: They acquire the light of all 
worlds because they can beautify them all. 

Được tất cả chúng sanh quang minh, vì đều đến điều phục: They acquire the light of all 
beings because they go to pacIfy them all. 

Được vô lượng vô úy quang minh vì pháp giới làm trường thuyết pháp: They acquire the 
light of Iimmeasurable expertise because they preach on the stage of the cosmos of 
realitles. 

Được vô sai biệt quang minh, vì biết tất cả pháp không các thứ tánh: They acquire 
undifferentiated light because they know that phenomena have no differentiation in 
©ssence. 

Được phương tiện quang minh, vì nơi ly dục tế của các pháp mà chứng nhập: They 
acquire the light of expedient means because they have realized freedom desire for 
anything. 

Được chơn thiệt quang minh, vì nơi ly dục tế của các pháp tâm bình đẳng: They acquire 
the light of truth because the1r minds are equanimous In the realm of desirelessness. 

Được thần biến quang minh khắp tất cả thế gian, vì được Phật gia hộ hằng chẳng dứt: 
They acqurre the light of mystic transfigurations pervading all worlds because they are 
ceaselessly empowered by the Buddha. 

Được thiện tư du quang minh, vì đến bờ tự tại của tất cả Phật: They acquire the light of 
proper meditation because they reach the other shore of freedom of all Buddhas. 


10) Được nhứt thiết pháp chơn như quang minh, vì nơi trong một lỗ chưn lông khéo nói tất cả: 


46. 


47. 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


They acquire the light of True Thusness of all things because they can explain everything 
In a single point. 


Mười Quốc Độ Đích Thực Của Bồ Tát: See Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tát 
1n Chapter 176 (S1). 


Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten 
kinds of unimpeded function relating to lands of Great Enlightening Beings (The Flower 
Adornment Sutra). 

Tất cả cõi làm một cõi: Making all lands one land. 

Tất cả cõi vào một lỗ lông: Fitting all lands in a pore. 

Biết tất cả cõi vô tận: Knowing that the totality of lands is inexhaustible. 

Một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi: Eilling all lands with one body sitting in cross- 
legged. 

Trong một thân hiện tất cả cõi: Showing all lands in one body. 

Chấn động tất cả cõi mà chẳng khiến chúng sanh kinh sợ: Shaking all lands without 
frightening the beings there. 


?) 


8) 


9) 


5203 


Dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang nghiêm một cõi: Arraying one land with the 
adornmenrt of all lands. 

Dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang nghiêm tất cả cõi: Arraying all lands with the 
adornment of one land. 

Đem một Như Lai một chúng hội khắp tất cả Phật độ thị hiện cho chúng sanh: Pervading 
all lands with one Buddha and one congregation, showing sentient beings. 


10) Đem tất cả các cõi thị hiện cho tất cả chúng sanh —Showing all sentient beings the 


ma no neo ơp 


—=- 


1nfiimte differentiations of the network of lands fñilling the ten directions: 
Tất cả cõi nhỏ: All small lands. 

Cõi vừa: Middle-size lands. 

Cõi lớn: Large lands. 

Cõi rộng: Broad lands. 

Cõi sâu: Deep lands. 

Cõi ngữa: Upright lands. 

Cõi úp: Inverted lands. 

Cõi nghiêng: Sideways lands. 

Cõi ngay: Straight lands. 

Khắp các phương vô lượng sai biệt: Infinite differentiations of the network of lands filling 
the ten directions. 


48. Mười Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


thứ quyết định giải (hiểu chắc chắn) của chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of certain understanding of Great 
Enlightening Beings. 


(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời đạt được cái hiểu biết chắc chắn của Như Lai— 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


Enliphtening beings who abide by these can attain supreme certain understanding of 
Buddhas: 

Quyết định giải tối thượng, vì gieo trồng tôn trọng thiện căn: Certain understanding of the 
supreme, planting roots of øoodness Of respect. 

Quyết định giải trang nghiêm, vì xuất sanh những thứ trang nghiêm: Certain 
understanding of adornment, producing varIous adornments. 

Quyết định giải quảng đại, vì tâm chưa từng hèn kém: Certain understanding of breadth 
and magnanimrity, for their minds are never narrow or mean. 

Quyết định giải tịch diệt, vì hay nhập pháp tánh thậm thâm: Certain understanding of 
quiescence, able to penetrate the most profound essence of things. 

Quyết định giải phổ biến, vì phát tâm không chỗ nào chẳng đến: Certain understanding 
of universality, their determination for enlightenment extending everywhere. 

Quyết định giải kham nhiệm, vì hay thọ Phật lực gia trì: Certain understanding of 
capacity, able to receive the support of the power of Buddha. 

Quyết định giải kiên cố, vì dẹp phá tất cả nghiệp ma: Cerfain understanding of strength, 
able to crush all demon actIvities. 

Quyết định giải minh đoán, vì biết rõ tất cả nghiệp báo: Certain understanding of clear 
decision, knowing the consequences of all actions. 


3) 


35204 


Quyết định giải hiện tiền, vì tùy ý hay hiện thần thông: Certain understanding of 
presence, able to manifest spiritual powers at wIll. 


10) Quyết định giải thành tựu tự tại, vì ở chỗ tất cả chư Phật được thọ ký và tùy ý tùy thời 


thành Phật: Certain understanding of succession and freedom, receiving the prediction of 
Buddhahod from all Buddhas, and attainng Buddhahood at will at any time. 


(B) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được quyết định giải Phật độ quảng đại vô thượng 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


? 
8) 


9) 


của Như Lai—Enlightening Beings who abide by these can attain Buddhas” supreme 
great understanding of Buddha-lands: 

Biết tất cả thế giới vào một thế giới: Know all worlds penetrate one world. 

Biết một thế giới vào tất cả thế giới: Know one world penetrate all worlds. 

Biết một thân Như Lai, một tòa Liên Hoa thảy đều cùng khắp tất cả thế giới: Know the 
body and lotus throne of one Buddha pervades all worlds. 

Biết tất cả thế giới đều như hư không: Know all worlds are like space. 

Biết tất cả thế giới đủ Phật trang nghiêm: Know all worlds are endowed with the 
adornments of Buddhas. 

Biết Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới: Know all worlds are filled with Enlightening 
Beings. 

Biết tất cả thế giới vào một lỗ lông: Know all worlds enter one pore. 

Biết tất cả thế giới vào một thân chúng sanh: Know all worlds enter the body of a single 
sentient being. 

Biết tất cả thế giới, một cây Phật Bồ Đề, một Phật đạo tràng thấy đều cùng khắp: Know 
the enlightenment tree and site of enliphtenment of one Buddha pervade all worlds. 


10) Biết tất cả thế giới, một âm thanh cùng khắp làm cho các chúng sanh đều riêng hiểu biết 


lòng sanh hoan hỷ: Know all worlds are pervaded by one message that allows sentient 
beings to hear it differently, to their delighi. 


49. Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát: Mười trí được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 


Ù 
2) 
3) 


4) 
3) 
6) 
? 
8) 
3) 


38—Ly Thế Gian). Bồ Tát nào an trụ nơi pháp nầy sẽ được trí sai biệt quảng đại vô 
thượng của Như Lai—Ten kinds of knowledge of differentiation of Enlightening Beings 
mentioned by the Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment 
from The World) Enliphtening Beings who rest on these principles will attain the 
Buddha”s unexcelled, far-reaching knowledge of differentiation. 

Trí sai biệt biết chúng sanh: Knowledge of differentiations of sentient beings. 

Trí sai biệt biết các căn: Knowledge of differentiations of faculties. 

Trí sai biệt biết các hành động: Knowledge of differentiations of consequences of 
actIons. 

Trí sai biệt biết thọ sanh: Knowledge of differentiations of forms of birth. 

Trí sai biệt biết thế giới: Knowledge of differentiations of worlds. 

Trí sai biệt biết pháp giới: Knowledge of differentiations of spheres of reality. 

Trí sai biệt biết chư Phật: Knowledge of differentiations of Buddhas. 

Trí sai biệt biết các pháp: Knowledge of differentiations of phenomena. 

Trí sai biệt biết tam thế: Knowledge of differentiations of time. 


10) Trí sai biệt biết tất cả đạo ngữ ngôn: Knowledge of differentiations of all ways of 


speaking. 


50. 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


? 
8) 


9) 


5205 


Mười Siêng Năng Tỉnh Tấn Của Chư Bồ Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm 
(Phẩm 3§—Ly Thế Gian), chư Đại Bồ tát có mười sự siêng năng tinh tấn giúp họ có được 
đầy đủ tính tấn Ba-La-Mật vô thượng của chư Như Lai—According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World), Great 
Enlightening Beings have ten kinds of exertion of energy which help them fully achieve 
the unexcelled transcendent energy of the Buddhas. 

Siêng năng tinh tấn giáo hóa tất cả chúng sanh: Exertion of energy to educate all sentient 


beings. 
Siêng năng tinh tấn thâm nhập tất cả các pháp: Exertion of energy to enter deeply into 
all Buddha teachings. 


Siêng năng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế giới: Exertion of energy to purify all worlds. 
Siêng năng tinh tấn tu hành tất cả sở học của chư Bồ Tát: Exertion of energy to practice 
all sclences of Enlightening Beings. 

Siêng năng tính tấn diệt trừ tất cả ác nghiệp của chúng sanh: Exertion of energy to 
eliminate all evils of sentient beings. 

Siêng năng tỉnh tấn ngăn dứt tất cả khổ đau ác đạo: Exertion of energy to stop the 
miseries of all vicious cycles. 

Siêng năng tinh tấn phá dẹp tất cả ma quân: Exertion of energy to destroy all dềẻmons. 
Siêng năng tính tấn nguyện vì tất cả chúng sanh làm cho mắt họ được thanh tịnh: 
Exertion of energy to become pure, clear eyes for all sentient beings. 

Siêng năng tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật: Exertion of energy to honor (service or 
to make offerings to) all Buddhas. 


10) Siêng năng tinh tấn khiến tất cả chư Như Lai hoan hỷ: Exertion of energy to please all 


S1. 


Ù 


2) 


3) 


4 


Buddhas. 


Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tát: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập IH, chư Bồ Tát có mười sinh địa đích thực—According to Zen Master D.T. 
Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Bodhisattvas have ten real native countrIes: 

Nơi nào có tâm Bồ Đề được phát khởi, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì tâm Bồ Đề là 
quyến thuộc của Bồ Tát: Wherever thee is awakening of the Bodhicitta there ¡is the 
Bodhisattva”s native land, because ¡t belongs to the Bodhisattva-family (see Bồ Đề Tâm 
Chapter 112). 

Nơi nào có thâm tâm, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì đó là nơi xuất sinh các thiện tri 
thức: Wherever there 1s deep-heartedness, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 
1t 1s where the family of good friends rises (see Thiện Tri Thức Chápter 147). 

Nơi nào có chứng nhập các trụ địa, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi sinh trưởng 
hết thẩy các Ba La Mật: Wherever there ¡is the experience of the Bhumis, there ¡s the 
Bodhisattvaˆs native land, because 1t is where all the Paramitas grow (see Lục Độ Ba La 
Mật in Chapter 27). 

Nơi nào có phát đại nguyện, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi thi hành công 
hạnh: Wherever the great vows are made, there 1s the Bodhisattva”s native land, because 
1t 1s where deeds of devotion are carried on (see Đại Nguyện in Chapter 29). 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


35206 


Nơi nào có đại từ, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi phát triển Tứ Nhiếp Pháp: 
Wherever there 1s a great all-embracing love, there 1s the Bodhisattva”s native land, 
because it is where the four ways of acceptance developed (see Tứ Nhiếp Pháp Chapter 
23, and Tứ Vô Lượng Tâm (1) in Chapter 22. 

Nơi nào có chánh kiến, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi trí tuệ siêu việt trổi dậy: 
Wherever there 1s the ripht way of viewing things, there 1s the Bodhisattvaˆs native land, 
because It is where transcendental knowledge takes Its rise (see Bát Chánh Đạo Chapter 
21, and Trí Huệ Ba La Mật Chapter 108). 

Nơi nào Đại Thừa quảng bá, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi hết thấy các phương 
tiện thiện xảo được vận dụng: Wherever the Mahayana thrives well, there ¡is the 
Bodhisattvaˆs native land, because 1t 1s where all the skilful means unfold (see Đại Thừa 
Chapter 153, and Phương Tiện Thiện Xảo Chapter 139). 

Nơi nào có giáo hóa chúng sanh, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì là nơi hết thấy chư Phật 
giáng sinh: Wherever there 1s the training of all beings, there 1s the Bodhisattva”s native 
land, because 1t is where the Buddhas are born. 

Nơi nào có phương tiện trí, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi nhận biết rằng hết 
thẩảy các pháp đều không sinh: Wherever there are means born of transcendental 
knowledge, there 1s the Bodhisatva”s native land, because It is where the recognition 
obtains that all things are unborn (see Chapter 88). 


10) Nơi nào có tu tập hết thẩy các giáo thuyết của Phật, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì là 


52. 


Ũ 


2) 


e 


3) 


nơi mà hết thảẩy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai giáng sanh: Wherever there is 
the practicing of all the Buddha-teachings, there 1s the Bodhisattvaˆs native land, because 
1t 1s where all the Buddhas of past, present, and future are born. 


Mười Sự Tử Hống Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sư 
tử hống của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp nầy thời được đại sư tử 
hống của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of lion”s roar of Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
attain the supremely great lion”s roar of Buddhas. 

Đại Bồ Đề sư tử hống. Chư Bồ Tát quyết định sẽ thành chánh đẳng chánh giác: Great 
lion”s roar of the determination for enlightenment. They declare to be surely to attain true 
enlightenment. 

Đại bi sư tử hống—The great lion”s roar of great compassion: 

Người chưa được độ thời được độ: Enable those who have not yet transcended the world 
to transcend. 

Người chưa được giải thoát thời được giải thoát: Liberate those who are not yet liberated. 
Người chưa an được an: PacIfy those who are not yet at peace. 

Người chưa Niết bàn được chứng Niết bàn: Enable those who have not yet attained 
nIrvana to attain It. 

Đáp ơn Như Lai đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ làm cho chủng tánh của Tam bảo Phật, 
Pháp và hòa hợp Tăng không đoạn tuyệt: The great lion's roar of requiting the 
benevolence of the Buddha. They wIll perpetuate the seeds of the Buddha, the Teaching, 
and the harmonious CommunIty. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3207 


Thệ nguyện rốt ráo đại sư tử hống. Chư Bồ tát sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật: The great 
lion”s roar of ultimately firm commitment. They wIll purify all Buddha lands. 

Tự trì tịnh giới đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ trừ diệt tất cả ác đạo và các nạn xứ: The 
lion”s roar of personally maintaining pure conduct. They will get rid of all evil ways and 
difficult situations. 

Cầu phước không nhàm đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ có đây đủ thân ngữ ý tướng hảo 
trang nghiêm của chư Phật: The great lion”s roar of tirelessly seeking virtue. They will 
fully attain adorning features of body, speech, and mind of all Buddhas. 

Cầu trí không nhàm đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ thành tựu viên mãn những trí huệ của 
tất cả chư Phật: The great lionˆs roar of tirelessly seeking knowledge. They will fully 
accomplish the knowledge of all Buddhas. 

Tu chánh hạnh dứt trừ phiền não đại sư tử hống. Chư Bồ Tát sẽ diệt tất cả chúng ma 
cũng như những ma nghiệp: The great lion”s roar of cultivating ripht practice to stop 
affictions. They wIll annihilate all demons and all the works of demons. 

Vô sanh pháp nhẫn đại sư tử hống. Chư Bồ Tát biết rõ các pháp không ngã, không chúng 
sanh, không thọ mạng, không có bản tánh riêng, trống không, vô tướng, vô nguyện và 
thanh tịnh như hư không:The great lion”s roar of the acceptance of the non-origination of 
all things. They realize that all things are selfless, without being, without life, without 
personality, empty, signless, wishless, and pure as space. 


10) Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả Phật độ đều làm cho trang nghiêm thanh tịnh. Bấy 


53. 


Ù 
2) 


4) 


giờ tất cả Đế Thích, Phạm vương, Tứ Thiên vương đều đến tán thán khuyến thỉnh: 
“Ngưỡng mong Bồ Tát dùng pháp vô sanh mà thị hiện thọ sanh.' Bồ Tát dùng huệ nhãn 
vô ngại quán sát khắp thế gian tất cả chúng sanh không ai bằng ta, nên liền thị hiện đẩn 
sanh nơi vương cung, tự đi bảy bước đại sư tử hống: Ta là tối thắng đệ nhứt ở thế gian, ta 
sẽ hết hẳn biên tế sanh tử: The great lion”s roar of doing what one says. Enlightening 
beings in their last life shake all Buddha-lands and make them all pure. Thereupon, all 
Indras, Brahmas, and guardian deities come, praise and entreat them, “Please 
Enlightening Beings, with the truth of birthlessness, appear to be born.` The Enlightening 
Beings then observe all sentient beings In the world by the unobstructed eye of wIsdom 
and see that there are none who compare to themselves, so they appear to be born in 
royal palaces, walk seven steps by themselves, and declare In a great lion”s roar, “[ am 
supreme 1n the world. I will forever end the realm of birth and death." 


Mười Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo Tràng: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ 
Tát đi đến đạo tràng có mười sự. Chư Đại Bồ Tát dùng mười sự đến đạo tràng nầy để 
giáo hóa và ảnh hưởng chúng sanh—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten things occur when Great Enlightening Beings go to the site of 
enlightenment. Enlightening Beings utilize these ten to teach and ¡influence sentient 
beings. 

Chiếu sáng tất cả mười phương thế giới: They illuminate all worlds. 

Chấn động tất cả thế giới mười phương: They cause all worlds to quake. 

Hiện thân khắp mười phương thế giới: They manifest bodies in all worlds. 

Giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh đồng hành ở đời trước: They awaken all 
Enlightening Beings and their colleagues In the past. 


5) 


6) 


lở) 
8) 


9) 


5208 


Thị hiện tất cả sự trang nghiêm nơi đạo tràng: They manifest all the adornments of the 
site of enlightenment. 

Tùy sở thích của các chúng sanh mà vì họ hiện những oai nghi nơi thân và tất cả sự trang 
nghiêm nơi cây Bổ Để: They manifest various kinds of deportment and all the 
adornmenfs of the tree of enlightenment, showing them according to the Inclinations of 
the minds of sentient beings. 

Thị hiện thấy tất cả Như Lai mười phương: They see all the Buddhas of the ten directions. 
Mỗi bước đi đều nhập tam muội, niệm niệm thành Phật không gián đoạn: They 
confinually enter concentration with every step and become Buddhas moment to moment, 
wIthout interruption. 

Tất cả chúng sanh đều sắm dâng những đồ cúng dường thượng diệu lên chư đại Bồ Tát 
mà chẳng biết nhau: The leaders of all creatures, unaware of each other, produce all 
kinds of wonderful offerings. 


10) Dùng trí vô ngại quán sát khắp tất cả chư Như Lai, nơi tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát mà 


54. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


thành Chánh Đẳng Chánh Giác: With unobstructive knowledge they observe all the 
Buddhas carrying out the deeds of Enlightening Beings in all worlds and fulfilling true 
enlightenmernt. 


Mười Sự Kỳ Diệu Chưa Từng Thấy Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Vào Đạo Tràng: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự kỳ diệu chưa từng thấy khi chư Đại Bồ Tát ngồi 
vào đạo tràng—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
extraordinary, unprecedented events occur when Great Enlightening Beings sit on the site 
of enlightenment. 

Sự kỳ lạ chưa từng thấy thứ nhứt: The first extraordinary unprecedented event: 

Tất cả các Đức Như Lai trong mười phương thế giới đều hiện ra trước: AlI the Buddhas of 
the worlds of ten directions appear before them. 

Đồng giơ tay phải lên mà khen ngợi rằng: Lành thay! Lành thay! Đấng Vô Thượng Đạo 
Sư! —Raise their right hands and praise them as unexcelled guides! 

Tất cả các Đức Như Lai thấy đều hộ niệm và ban cho oai đức: All Buddhas watch over 
them and give them the power. 

Chúng Bồ Tát đồng hành đời trước đều đến vây quanh cung kính cúng dường những vật 
trang nghiêm: The Enlightening Beings who were their colleagues In the past come and 
surround them and respectfully present various adornmers. 

Cây cỏ cùng những loài vô tình trong tất cả thế giới, đều cong thân nghiêng bóng hướng 
về phía đạo tràng: The plants and trees and all insentient things bend toward the site of 
enlightenmeni. 

Sự kỳ dị chưa từng có thứ năm: The fifth extraordinary unprecedented event: 

Chư đại Bồ Tát nhập tam muội tên “quán sát pháp giới.—Great Enlightening Beings 
enter a concentration called observing the cosmos 

Sức của tam muội nầy có thể làm cho tất cả công hạnh của Bồ Tát đều được viên mãn: 
The power of such concentration can cause all enlightening practices to be fulfilled. 

Sự kỳ dị chưa từng có thứ sáu —The sixth extraordinary unprecedented event: 

Được Đà La Ni tên là tối thượng ly cấu diệu quang hải tạng: They attain a spell called 
OCeanic treasury of supreme pure light. 


7) 


8) 


9) 


35209 


Có thể lãnh thọ đại vân pháp vũ của tất cả chư Phật Như Lai: They are able to receive 
the rain from the great clouds of teaching of all Buddhas. 

Dùng sức oai đức hiện đổ cúng dường thượng diệu đến khắp tất cả thế giới để cúng 
dường chư Phật: By spiritual powers they produce superb offerings throughout all worlds 
which they present to the Buddhas. 

An trụ trí tối thắng, đều hiện biết rõ những căn và ý hành của tất cả chúng sanh: They 
rest In hiphest knowledge and actually know the faculties and mental patterns of all 
sentient beings. 

Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ chín—The ninth extraordinary unprecedented event: 

Nhập tam muội tên là “thiện giác. —They enter a concentration called “well aware” 

Sức của tam muội nầy có thể làm cho thân Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới trong thập 
phương tam thế: The power of which concentration enables their bodies to filI all worlds 
1n all spaces and In all times. 


10) Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ mười—The tenth extraordinary unprecedented event: 


a) 


b) 


53. 


l) 
2) 
3) 


4 
5) 


6) 
lở) 
8) 
9) 


Đạt được ly cấu quang minh vô ngại đại trí: They attain pure illuminaton and 
unobstructed øreat knowledge. 

Làm cho thân nghiệp của chư Bồ Tát vào khắp tam thế: Such knowledge enables their 
physical actions to penetrate past, present, and future. 


Mười Sự Xảy Ra Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Ở Đạo Tràng: Khi Đại Bồ Tát ngồi ở đạo 
tràng có mười sự xảy ra (Kinh Hoa Nghiêm——Chapter 38)—Ten things occur when Great 
Enlightening Beings sit on the site of enlightenment (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 

Làm chấn động mười phương thế giới: They cause all worlds shake in various ways. 

Bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới: They equally illuminate all worlds. 

Diệt trừ tất cả khổ đau trong các ác đạo: They remove all the sufferings of miserable 
Sfates. 

Lầm cho tất cả thế giới kim cang hiệp thành: They cause all worlds to be adamantine. 
Hiện khấp tất cả các tòa sư tử của chư Phật: They gaze on the lion thrones of all 
Buddhas. 

Tâm vô phân biệt như hư không: Their minds are like space, without conceptual1zation. 
Tùy theo sở nghi mà hiện oai nghi nơi thân: They manifest comportment as appropriate. 
Tùy thuận an trụ kim cang tam muội: They rest in adamantine concentration. 

Thọ diệu xứ thanh tịnh của tất cả Như Lai thần lực gia trì: They receive the pure, 
sublime place sustained by the spiritual power of all Buddhas. 


10) Sức thiện căn của chư Đại Bồ Tát có gia bị tất cả chúng sanh: They can strengthen all 


senfient beings with the power of their own roots oŸ goodness. 


56. Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 


mười tai. Chư Bồ Tát thành tựu pháp nầy thời được đại trí huệ nhĩ vô thượng của các Đức 
Như Lai—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
ear of Great Enlightening Beings. Enlightening beings accomplish these wIll attain the 
supreme ear of great wisdom of Buddhas. 


3210 


I) Nghe tiếng khen ngợi thời dứt trừ tâm tham ái: Hearing the voice of praise, they 
eliminate craving. 

2) Nghe tiếng hủy báng thời dứt trừ tâm hờn giận:Hearing the voice of criticism, they 
eliminate anger. 

3) Nghe nói nhị thừa thời chẳng ham chẳng cầu: Hearing explanation of the two lesser 
vehicles of individual salvation, they do not cling to or seek them. 

4) Nghe đạo Bồ Tát thời vui mừng hớn hở: Hearing the path of Enlightening Beings, they 
reJolce øreatly. 

5) Nghe những nơi đau khổ phiển toái như địa ngục, súc sanh, ngạ, quỷ thời phát tâm đại bi 
lập thệ nguyện cứu độ rộng lớn: Hearing of places of pain and trouble, such as the hells, 
animals and hungry ghosts, they arouse great compassion and make vows of universal 
salvation. 

6) Nghe sự thắng diệu của nhơn thiên thời biết đó đều là những pháp vô thường: Hearing 
tell of wonderful things of the human and celestial worlds, they know these are 
1mpermanent phenomena. 

7) Nghe tán thán công đức của chư Phật, thời siêng tu tinh tấn cho mau được viên mãn: 
Hearing praise of the virtues of Buddhas, they work diligently to quickly fulfill them. 

8) Nghe nói đến lục độ Ba La Mật và Tứ nhiếp pháp thời phát tâm tu hành nguyện đến bỉ 
ngạn: Hearing tell of practices as the six ways of transcendence and four means of 
1ntegration, they determine to practice them and reach therr ultimate end. 

9) Nghe tất cả âm thanh trong thập phương thế giới, đều biết chỉ là những âm vang, nên 
nhập bất khả thuyết diệu nghĩa thậm thâm: Hearing all sounds of the world, they know 
these are all like echoes and penetrating untold profound meanings. 

10) Từ sơ phát tâm nhẫn đến đạo tràng, thường nghe chánh pháp chưa từng tạm nghỉ, mà 
hằng chẳng bỏ việc giáo hóa chúng sanh: From the time of their first determination until 
they reach the site of enlightenment, always hear the true Teaching, yet do not gø1ve up 
the work of transforming sentient beings. 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 





Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thính cũng không gọi được là tịch tịnh—A man who ¡is dull and 
Ignorant, by silence alone, does not become a sage (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 
268). 


Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi 
là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và ngoại giới nên gọi là người tịch tình—A wise man 
1s the one who weighs what 1s thought worthy to be weighed. One who understands both 
worlds, 1s called a sage (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 269). 


Còn sát hại chúng sanh, đâu được xưng là Ariya (hiền đức cao thượng)? Không sát hại chúng 
sanh mới gọi là Arlya—A man 1s not one of the Noble because he harms living beings. 
Through his harmlessness towards all living creatures 1s he called a Noble (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 270). 


53211 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-SEVEN 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II 


Other Bodhisatfvas” Characteristics 
m The Flower Adornment Sutra Part II 


57. Mười Ấn Của Chư Đại Bồ Tát. 

58. Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tái. 

59. Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tái. 
60. Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát. 

61. Mười Bất Khả Tư Nghì Của Chư Đại Bồ Tát. 

62. Mười Bất Không Mà Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Chứng Quang Minh Tạng Trí. 
63. Mười Biến Nhập Của Chư Đại Bồ Tát. 

64. Mười Biện Tài Của Chư Đại Bồ Tát. 

65. Mười Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tái. 

66. Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát. 

67. Mười Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tái. 

68. Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư Bồ Tát. 

69. Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát. 

70. Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tái. 

71. Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát. 
72. Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Bồ Tát. 

73. Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát. 

74. Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát. 

75. Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát. 

76. Mười Chỗ Nằm Của Chư Đại Bồ Tát. 

77. Mười Chỗ Ngôi Của Chư Đại Bồ Tát. 

78. Mười Chỗ Sở Hành Của Chư Đại Bồ Tát. 

79. Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tái. 

80. Mười Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát. 

81. Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tái. 

82. Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát. 
83. Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư Đại Bồ Tát. 

84. Mười Đạo Của Chư Bồ Tát. 

85. Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát. 

86. Mười Đạo Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát. 

87. Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tái. 
88. Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát. 

89. Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tái. 


53212 


90. Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát. 

91. Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ Tát. 

92. Mười Điều Của Chư Phật Mà Chư Đại Bô Tát Hằng Ghi Nhớ. 

93. Mười Điều Chư Đại Bồ Tát Được Chư Phật Nhiếp Trì. 

94. Mười Điều Được Pháp Nhiếp Trì Của Chư Bồ Tái. 

95. Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng Của Chư Đại Bồ 
Tát. 

96. Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà. 

97. Mười Điều Phấn Tấn Của Chư Đại Bồ Tái. 

98. Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái. 

99, Mười Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ Tái. 

100. Mười Điều Thốt Thất Phật Pháp Mà Chư Đại Bồ Tát Nên Tránh. 





(Tượng Phật lớn nhất tại Xá Vệ Quốc) 


3213 


57. Mười Ấn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 


2) 


3) 


4) 


5) 


mười ấn. Bồ Tát dùng mười ấn nầy mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ 
trí ấn nhứt thiết pháp vô thượng của Như Lai —According to The Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of definitive mark of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can quickly achieve supreme perfect enlightenment and 
become endowed with the mark of Buddhas" unexcelled knowledge of all truths. 

Ấn thứ nhứt— The forst definitive mark: 

Biết khổ khổ: Knowing the suffering of pain. 

Biết hoại khổ: Knowing the suffering of disintegration. 

Biết hành khổ: Knowing the suffering of transitoriness. 

Nhứt tâm chuyên cầu Phật pháp chẳng sanh tâm giải đãi: Single-mindedly seek the way 
of enlightenment, without becoming lazy. 

Thực hành Bổ Tát hạnh không mỏi lười, chẳng kinh sợ: Carry out practices of 
enlightening beings, unwearied, without fear of apprehension of anxIety. 

Chẳng bỏ đại nguyện cầu nhứt thiết trí: Not giving up this great undertaking. 

Kiên cố, bất thối, rốt ráo vô thượng Bồ Để: Seeking omniscience steadfastly, not 
retreating, ultimately attaining unexcelled, complete perfected enlightenment. 

Ấn thứ hai— The second definitive mark: Bồ Tát thấy có chúng sanh ngu sỉ cuồng loạn, 
hoặc dùng lời ác thô tệ để hủy nhục, hoặc dùng dao gậy ngói đá để làm tổn hại, trọn 
không vì việc nầy mà bỏ tâm Bồ Tát, chỉ nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu Phật pháp, trụ 
đạo tối thắng, nhập ngôi ly sanh—Seeing that there are sentient beings who are foolish 
and deluded to the point of madness, reviling, attacking, and InjJuring one another by 
words and weapons, do not abandon the attitude of an enlightening being because of 
these scenes; they Just forbear with tolerance and gentfility, concenfrate on cultivating the 
way of enlightenment, abide in the supreme Path, and enter the state of detachment. The 
third definitive mark. 

Ấn thứ ba—The third definitive mark:. Chư Đại Bồ Tát nghe Phật pháp thậm thâm 
tương ưng với nhứt thiết trí, có thể dùng tự trí thâm tín, nhẫn khả hiểu rõ, xu nhập— 
When Great Enlightening Beings hear explanation of the most profound teaching of 
Buddhas relating omniscience, they are able by their own knowledge to deeply believe 
and accept 1t, to understand and enter info 1t. 

Ấn thứ tư_— The fourth deñnitve mark: Chư Đại Bồ Tát cũng nghĩ rằng—Great 
Enlightening Beings also think: 

Phát thâm tâm cầu nhứt thiết trí: Having made the profound determination to seek 
Omniscience. 

Sẽ thành Phật được vô thượng Bổ Đề: Shall become a Buddha and attain supreme 
complete perfect enlightenment. 

Tất cả chúng sanh lưu chuyển trong thế giới hữu vi, chịu vô lượng khổ; chính vì thế mà 
chư Bồ Tát cố gắng làm cho họ phát tâm Bồ Đề thâm tín hoan hỷ, siêng tu tinh tấn, kiên 
cố, bất thối: All sentient beings are flowing ¡in the world of mundane conditions, suffering 
Immeasurable paIns; therefore, they try to set their minds on enlightenment, to believe 
and delight in it, and to cultivate 1t diligently and steadfastly without regressing. 

Ấn thứ năm—The fifth definitive mark: 


® 
` 


Ea nho Bo ơp 


—- 


7) 


8) 


e 


5214 


Biết Như Lai trí vô biên nên chẳng dùng chừng ngằn đo lường: Knowing the knowledge 
of Buddhas 1s boundless and do not try to access 1t in limited terms. 

Nghe được vô biên trí Phật từ vô lượng Phật, không thể đánh giá được: Having heard of 
the boundlessness of Buddhas” knowledge from innumerable Buddhas, are able to make 
limited assessments. 

Tất cả văn tự thế gian nói ra đều có chừng ngần, đều chẳng biết được Như Lai trí huệ: 
Everything written or said In all words has limitations and cannot comprehend the 
knowledge of Buddhas. 

Chư Đại Bồ tát nơi vô thượng Bồ Để được —In regard to unexcelled, complete perfect 
enlightenment, Great Enlightening Beings have. 

Sự mong muốn tối thắng:Supreme desire. 

Sự mong muốn thậm thâm: Profound desire. 

Sự mong muốn rộng lớn: Vast desire. 

Sự mong muốn vĩ đại: Great desire. 

Nhiều sự mong muốn: Complex desire. 

Sự mong muốn không øì hơn: Insuperable desire. 

Sự mong muốn vô thượng: Unsurpassed desire. Steadfast desire. 

Sự mong muốn kiên cố:Desire that cannot be destroyed by any demons or false teachers 
or theIr cohorts. 

Sự mong muốn mà chúng ma ngoại đạo và quyến thuộc không phá hoại được: 

Sự mong muốn cầu nhứt thiết trí không thối chuyển: Unyielding desire to seek 
Omniscience. 

Bồ Tát an trụ trong những sự mong muốn nầy nơi vô thượng Bồ Đề rốt ráo bất thối: 
Dwelling in suụch desire, ultimately never turn back from supreme enlightenment. 

Ấn thứ bảy—The seventh mark: Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh chẳng kể thân mạng 
không gì trở ngại được—Great Enlightening Beings carry out enlightening actions 
without concern for their own bodies or lives. No one can discourage or frustrate them. 

Vì phát tâm xu hướng nhứt thiết trí: Because they proceed with determination toward all- 
knowledse. 

Vì nhứt thiết trí tánh thường hiện tiền: Because the essence of omniscience is always 
apparent to them. 

Vì được tất cả Phật trí quang minh: Because they have the light of knowledge of all 
Buddhas. 

Trọn chẳng bỏ rời Phật Bồ Đề, trọn chẳng rời bỏ thiện tri thức: Never give up on the 
enlightenment of Buddhas and never abandon the wise. 

Ấn thứ tám— The eighth mark: Chư Đại Bồ Tát nếu thấy thiện nam tử thiện nữ nhân xu 
hướng Đại thừa thờ —When Great Enlightening Beings see good men and women aiming 
for great Vehicle of universal enlightenmernt. 

Tăng trưởng tâm cầu Phật pháp: Foster the growth of their determination to seek 
Buddhahood. 

Khiến họ an trụ tất cả thiện căn: To stabilize all foundations of goodness. 

Khiến họ nhiếp thủ tâm nhứt thiết trí: Internalize the determination for omniscience. 
Khiến họ bất thối vô thượng Bổ Để: Never to turn back the quest for supreme 
enlightenemetnt. 


9) 


10) 


5ổ. 


l) 
2) 


3) 


4 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


3215 


Ấn thứ chín— The ninth definitive mark: 

Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng, khuyên họ siêng tu đạo nhứt thiết 
trí: Great enlightening beings cause all sentilent beings to achieve an Impartial mind and 
1nduce them to cultivate the path of universal knowledge. 

Dùng tâm đại bi mà vì họ thuyết pháp, khiến họ trọn chẳng thối chuyển nơi vô thượng 
chánh đẳng chánh giác: They explain the truth to sentient beings compassionately and 
cause them never turn back on the Path of Enlightenmerit. 

Ấn thứ mười—The tenth definitive mark: 

Đại Bồ tát dùng tam thế chư Phật đồng một thiện căn: Great Enlightening Beings have 
the same foundations of goodness as all Buddhas. 

Chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, rốt ráo được đến nhứt thiết chủng trí: They 
perpetuate the seed of Buddhahood and ultimately reach omniscient knowledge. 


Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Ba 
La Mật của chư đại Bồ Tát. Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ 
trong mười Ba La Mật nầy thì được đầy đủ đại trí Ba La Mật vô thượng của chư Phật— 
According o the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten transcendent ways 
possesed by Great Enlightening Beings. Enlightening Beings abide by these principles 
wIll attain the supreme transcendent knowledge of the Buddhas. 

Thí Ba La Mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu: Transcendent giving, relinquishing all they have. 
Giới Ba La Mật, vì thanh tịnh Phật giới: Transcendent discipline, keeping the precepts of 
Buddhas pure. 

Nhẫn Ba La Mật, vì trụ nhẫn của bậc giác ngộ: Transcendent tolerance, abiding ¡n the 
tolerance and forbearance characteristic of the enlightened. 

Tinh tấn Ba La Mật, vì tất cả chỗ làm chẳng thối chuyển: Transcendent vigor, not 
regressing whatever they do. 

Thiển Ba La Mật, vì chỉ tập trung vào một cảnh: Transcendent meditation, focusing their 
minds on one poInt. 

Bát Nhã Ba La Mật, vì như thật quán sát tất cả chư pháp: Transcendent wisdom, 
observing all things as they truly are. 

Trí Ba La Mật, vì nhập Phật lực: Transcendent knowledge, entering into the powers of 
Buddhas. 

Nguyện Ba La Mật, vì đây đủ những đại nguyện Phổ Hiển: Transcendent vowing, 
fulfilling the great vows of Universal Good. 

Thần thông Ba La Mật, vì thị hiện tất cả công dụng tự tại: Transcendent spiritual powers, 
demonstrating all autonomous actIons. 

Pháp Ba La Mật, vì vào khắp tất cả Phật pháp: Transcendent teaching, penetrating all 
Buddhas" teachings. 


59. Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 


l) 


mười ba yếu tố dẫn đến sự giác ngộ tối thượng—According to the Avatamsaka Sutra, 
Great Enlightening Beings have thirteen elements of supreme enlightenment. 

Tâm đại bi là yếu tố dẫn đầu: A great compassionate heart which is the chief factor of 
the desire. 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


3) 


3216 


Trí siêu việt là yếu tố chỉ đạo: Knowledge born of transcendental wisdom which is the 
ruling element. 

Phương tiện là yếu tố hộ trì: Skilful means which works as a protecting agent. 

Thâm tâm là chỗ nương tựa: The deepest heart which gives it a support. 

Bồ Đề tâm là kho tàng đồng đẳng với oai lực của Như Lai: The Bodhicitta of the same 
measure with the Tathagata-poWer. 

Bồ Đề Tâm có khả năng phân biệt lực và trí của hết thấy chúng sanh: The Bodhicitta 
endowed with the power to discern the power and Intelligence of all beings. 

Bồ Đề tâm hướng tới trí vô ngại: The Bodhicitta directed towards the knowledge of non- 
obstruction. 

Bồ Đề tâm tùy thuận với trí tự nhiên: The Bodhicitta in conformity with spontaneous 
knowledge. 

Bồ Đề tâm có thể giáo hóa Phật đạo cho hết thảy chúng sanh tùy thuận với trí siêu việt: 
The Bodhicitta which 1s capable of Instructing all beings in the truths of Buddhism 
according to knowledge born of transcendental wisdom. 


10) Bồ Đề tâm trải rộng khắp biên tế của pháp giới rộng lớn như hư không: The Bodhicitta 


which is extending to the limits of the Dharmadhatu which 1s as wide as space Itse]f. 


11) Trí huệ nơi quả vị Phật, trí đó thấy hết mọi sự trong không gian và thời gian; cái trí vượt 


ngoài cảnh giới tương đối và sai biệt vì nó thâm nhập khắp mọi biên tế của vũ trụ và trực 
nhận cái chân thường trong chớp mắt: The knowledge which belongs to Buddhahood, and 
which see Into everything that 1s In space and time, the knowledge which goes beyond the 
realm of relativity and Individuation because 1t penetfraftes Into every corner of the 
universe and surveys eternity at one glance. 


12) Năng lực ý chí đốn ngã mọi chướng ngại nằm cản trở đường đi khi nó muốn đạt tới mục 


đích tối hậu, nó giải thoát tất cả thế gian ra khỏi sự trói buộc của sống và chết: The will- 
power that knocks down every possIble obstruction lying athwart 1ts way when 1t wIshes 
to reach 1ts ultimate end, which is the deliverance of the whole world from the bondage 
of birth-and-death. 


13) Đại từ và đại bi song song với trí và lực không ngớt thi thiết phương tiện đem lại an lành 


60. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


cho hết thảy chúng sanh: An all-embracing love or compassion which, in combination 
with knowledge and will-power, never ceases from devising all means to promote the 
spiritual welfare of every sentient being. 


Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười bất 
hoại tín của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bất hoại tín đại 
trí huệ vô thượng của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of Indestructible faith of Great Enlightening Beings. Enlightening 
BeIngs who abide by these can attain the supreme 1ndestructible faith of great knowledge 
of Buddhas. 

Bất hoại tín đối với chư Phật: Have indestructible faith in all Buddhas. 

Bất hoại tín đối với tất cả Phật pháp: In all Buddhas' teachings. 

Bất hoại tín đối với tất cả Thánh Tăng: In all wise and holy mendicants. 

Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát: In all enlightening beings. 

Bất hoại tín đối với tất cả thiện tri thức: In all genuine teachers. 


6) 
? 


8) 
9) 


5217 


Bất hoại tín đối với tất cả chúng sanh: In all sentient beings. 

Bất hoại tín đối với đại nguyện của tất cả Bồ Tát: In all great vows of enlightening 
beings. 

Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát hạnh: In all practices of enlightening beings. 

Bất hoại tín đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật: In honoring and serving all 
Buddhas. 


10) Bất hoại tín đối với phương tiện thiện xảo giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh của Bồ 


61. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Tát: In the skillful mystic techniques of enliphtening beings. 


Mười Bất Khả Tư Nghì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười Bất Khả tư nghì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp Bất Tư 
Nghì nầy thời được pháp bất tư nghì vô thượng của chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of Iinconceivability of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these wIll attain the supreme 
1nconceivable qualities of all Buddhas. 

Tất cả thiện căn bất tư nghì: All their roots of goodness are inconceivable. 

Tất cả thệ nguyện bất tư nghì: All their vows are inconceivable. 

Biết tất cả pháp như huyễn bất tư nghì: Their knowledge that all things are like ¡llusions 
1s InconceIvable. 

Tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát, thiện chẳng mất, không chỗ phân biệt bất tư nghì: Their 
arousal of aspiration for enlightenment and cultivation of enlightening practice without 
losing roots of goodness and without arbitrary notions 1s Inconceivable. 

Dầu thâm nhập tất cả pháp cũng chẳng lấy diệt độ, vì tất cả nguyện chưa thành mãn, bất 
tư nghì: Their not grasping extinction and liberation in spite of having profoundly 
penetrated all things, because all theIr vows are not fulfilled, 1s inconceivable. 

Tu Bồ Tát Đạo, thị hiện giáng thân, nhập thai, đản sanh, xuất gia, khổ hạnh, đến đạo 
tràng, hàng phục chúng ma, thành tối chánh giác, chuyển chánh pháp luân, nhập đại Niết 
Bàn, thần biến tự tại, không thôi nghỉ, chẳng bỏ bi nguyện cứu hộ chúng sanh, bất tư 
nghì: They cultivate the Path of Enlightening Beings and manifest the appearances of 
Incarnation, birth, leaving home, austere practices, going to the site of enliphtenment, 
conguering demons, achieving supreme enlightenment, teaching and passing away, theIr 
spiritual transformation free, unceasing, not abandoning theIr vow of compassion, saving 
and protecting sentient beings, all of this 1s InconceIvable. 

Dầu hay thị hiện thập lực thần biến tự tại của Như Lai mà chẳng bỏ tâm khắp pháp giới 
giáo hóa chúng sanh, bất tư nghì: Though they are able to manifest the ten powers of 
Buddhas and their freedom of mystical projJection, yet they do not gIve the mind equal to 
the cosmos, and teach sentient beings, this 1s Inconceivable. 

Biết tất cả các pháp vô tướng là tướng, tướng là vô tướng, vô phân biệt là phân biệt, 
phân biệt là vô phân biệt, phi hữu là hữu, hữu là phi hữu, vô tác là tác, tác là vô tác, phi 
thuyết là thuyết, thuyết là phi thuyết, bất tư nghì: They know that in all things 
sipgnlessness 1s their sign, their signs are signless, nondiscrimination 1s discrimination, 
discrimination 1s nondiscrImination, nonexistence 1s eXIstence, existence 1s nonexis(ence, 
Inaction 1s actlon, action 1s Inaction, nonexplanation 1s explanation, explanation 1s 
nonexplanation, this 1s Inconceivable. 


3) 


3218 


Biết tâm cùng Bồ Đề không khác, biết Bồ Để cùng tâm không khác, Biết tâm và Bồ Đề 
cùng chúng sanh không sai khác. Cũng chẳng sanh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến 
điên đảo bất tư nghì: They know their mind ¡s equal to enlightenment, they know 
enlightenmernt 1s equal to mind, they know mind and enlightenment are equal to sentient 
beings, yet they do not give rise to confusion of mind, confusion of thoughts, or 
confusions of views, this 1s Ineonceivable. 


10) Ở trong mỗi niệm nhập diệt tận định, sạch hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực tế, 


62. 


l) 
2) 
3) 


„) 


5) 


6) 


7) 


cũng chẳng hết thiện căn hữu lậu. Dầu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng biết 
lậu diệt. Dầu biết Phật pháp tức thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà chẳng ở 
trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, chẳng ở trong thế gian pháp phân biệt Phật 
pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp giới vì vô sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì 
không biến đổi: From the moment to moment they enter absorption in extinction and 
exhaust all contamination, yet they do not experience ultimate reality and do not end 
roofs of goodness with contamination; though they know all things are free from 
confaminaftion, yet they know the end and extinction of contaminations; though they know 
the principles of Buddhas are Identical to the things of the world, and the things of the 
world are identical to the principles of Buddhas, yet they do not form notions of worldly 
things within the principles of Buddhas, and do not form notions of principles of Buddhas 
1n the things of the world. All things enter the realm of reality because there 1s nothing 
entered; they know all things are nondual because there 1s no change. 


Mười Bất Không Mà Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Chứng Quang Minh Tạng Trí: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập Định, có mười thứ bất không mà chư đại Bồ 
Tát đạt được khi chứng Quang Minh Tạng Trí —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of fruitfulness Great Enlightening Beings attain 
when they realize the treasury of light of knowledge: 

Kiến bất không, vì làm cho chúng sanh phát triển thiện căn: FEruitful seeing, because of 
causing senftient beings to develop roots of goodness. 

Văn bất không, vì làm cho chúng sanh được thành thục: Fruitful hearing, causing sentient 
beings to gain maturity. 

Đồng trụ bất không, vì làm cho tâm chúng sanh được điều phục: Fruiful association, 
causing sentient beings” minds to be pacified. 

Phát khởi bất không, vì làm cho chúng sanh thực hành đúng như lời nói, thông đạt tất cả 
pháp nghĩa: Fruiful aspiration, causing sentient beings to do as they say and master the 
meanings of all the teachings. 

Hạnh bất không, vì làm cho vô biên thế giới đều thanh tịnh: Fruiful action, causing 
boundless worlds to be purified. 

Thân cận bất không, vì ở chỗ vô lượng chư Phật dứt nghi cho vô lượng chúng sanh: 
Fruiful companionship, cutting off countless beings” doubts in the presence of the 
Buddhas of countless worlds. 

Nguyện bất không, vì theo sở niệm của chúng sanh khiến làm việc cúng dường thù thắng 
thành tựu các nguyện: Fruitfful vows, causing whatever sentient beings are thougth of to 
make excellent offerings and accomplish undertakings. 


8) 


9) 


3219 


Thiện xảo pháp bất không, vì làm cho tất cả có thể trụ nơi trí thanh tịnh giải thoát vô 
ngại: Fruiful skillful methods, causing all to be able to abide in pure knowledge of 
unobstructed liberation. 

Mưa pháp vũ bất không, vì nơi vô lượng căn tánh của chúng sanh, phương tiện khai thị 
hạnh nhứt thiết trí khiến trụ Phật đạo: Fruitful showering of the rain of Teaching, 
expediently revealing the practice of universal knowledge to countless beIngs of varIous 
faculties and causing them to abide In the path of Buddhahood. 


10) Xuất hiện bất không, vì hiện vô biên tướng, làm cho tất cả chúng sanh đều được soi sáng: 


63. 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Fruiful appearance, manifesting boundless forms, causing all sentient beings to be 
bathed ¡n 1llumination. 


Mười Biến Nhập Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 
biến nhập của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp biến 
nhập đại trí vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of universal entry of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the supreme door of liberation of Buddhas. 

Vào khắp chúng sanh: Universal entry among sentient beings. 

Vào khắp quốc độ: Universal entry into lands. 

Vào khắp các loại hình tướng của thế gian: Universal entry into various features of 
worlds. 

Vào khắp hỏa tai: Universal entry into fires. 

Vào khấp thủy tai: Universal entry into floods. 

Vào khắp Phật: Universal entry into Buddhahood. 

Vào khắp trang nghiêm: Universal entry into arrays of adornments. 

Vào khắp thân vô biên công đức của Như Lai: Universal entry into the embodiments of 
boundless virtues of Buddhas. 

Vào khấp tất cả sự thuyết pháp: Universal entry into all kinds of explanations of truth. 


10) Vào khắp những sự cúng dường tất cả Như Lai: Universal entry into all kinds of offerings 


to Buddhas. 


64. Mười Biện Tài Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ 


Ù 


2) 
3) 


4) 


5) 


biện tài của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trong trong pháp nầy có thể đạt được biện tài 
xảo diệu vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, there 
are ten kinds of intellectual power of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain supremely skillful intellectual powers of Buddhas. 

Biện tài vô phân biệt nơi tất cả các pháp: The intellectual power of not arbitrarily 
discriminating among things. 

Biện tài vô sở tác nơi tất cả các pháp: The intellectual power of not fabricating anything. 
Biện tài vô sở trước nơi tất cả các pháp: The intellecual power of not being attached to 


anything. 
Biện tài thấu rõ tánh không nơi tất cả các pháp: The intellectual power of realizing 
emptiness. 


Biện tài không u tối nghi hoặc nơi tất cả các pháp: The intellectual power of freedom 
from the darkness of doubt. 


6) 


NỤ 


8) 


9) 


3220 


Biện tài Phật gia bị nơi tất cả các pháp: The intellectual power of receiving support from 
Buddha 1n all things. 

Biện tài tự giác ngộ nơi tất cả các pháp: The ¡ntellectual power of spontaneous 
awareness of all truth. 

Biện tài văn cú sai biệt thiện xảo nơi tất cả các pháp: The intellectual power of skill in 
differentiation of expressions of all truths. 

Biện tài chơn thật nơi tất cả các pháp: The intellectual power of truthfully explaining all 
things. 


10) Biện tài tùy theo của tất cả chúng sanh làm cho họ hoan hỷ: The intellectual power of 


gladdening all sentient beings according to their mentalities. 


65. Mười Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 
3) 


bình đẳng của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ pháp nầy thời được pháp vô thượng 
bình đẳng của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of Iimpartiality possessed by Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these principles will attain the supreme impartiality of Buddhas. 

Nơi tất cả chúng sanh bình đẳng: Impartiality toward all sentient beings. 

Nơi tất cả pháp bình đẳng: Impartiality toward all things. 

Tất cả cõi bình đẳng: Impartiality toward all lands. 

Tất cả thâm tâm bình đẳng: Impartiality toward all determinations. 

Tất cả thiện căn bình đẳng: Impartiality toward all roots of goodness. 

Tất cả Bồ Tát bình đẳng: Impartiality toward all enlightening beings. 

Tất cả nguyện bình đẳng: Impartiality toward all vows. 

Tất cả Ba La Mật bình đẳng: Impartiality toward all transcendence 

Tất cả hạnh bình đẳng: Impartiality toward all practices. 


10) Tất cả Phật bình đẳng: Impartiality toward all Buddhas. 


66. Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười bụng của 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 
? 


chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bụng rộng lớn vô 
thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sanh—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of guts of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can acqurre the supreme vast guts of Buddhas, 
able to contain all sentient beings. 

Bụng lìa tà vạy, vì tâm thanh tịnh: Guts free from deception, their hearts being pure. 
Bụng la huyễn ngụy, vì tánh chất chơn thật: Guts free from falsehood, being honest by 
nafure. 

Bụng chẳng hư giả, vì không hiểm dối: Nonprevericating guts, having no crookedness. 
Bụng không thi đoạt, vì không tham đối với tất cả vật: Nonswindling guts, having no 
greed for anything. 

Bụng dứt phiển não, vì đầy đủ trí huệ: Guts cutting off afflictions, being full of wisdom. 
Bụng thanh tịnh tâm, vì rời các điều ác: Pure-minded guts, being free from all evils. 

Bụng quán sát ăn uống, vì nhớ đến pháp chơn thật: Guts examining food and drink, 
remembering reality. 


8) 


3) 


10) 


5221 


Bụng quán sát vô tác, vì giác ngộ duyên khởi: Guts observing noncreation, being aware 
Of interdependent orIgination. 

Bụng ngộ tất cả đạo xuất ly, vì khéo thành thục thâm tâm: Guts aware of all ways of 
emancipation, fully developing the wIll. 

Bụng xa rời tất cả cấu nhơ biên kiến, vì làm cho tất cả chúng sanh nhập vào bụng Phật: 
Guts rid of the defilement of all extreme views, enabling all sentient beings to enter into 
the guts of Buddha. 


67. Mười Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm. Có mười cách mà chư 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 
10) 


Bồ tát nhập kiếp được Phật nói đến. Điều nây có nghĩa là chư Bồ Tát nhập vào khắp tất 
cả các kiếp —According to The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of entry into 
ages by Enlightening Beings mentioned by the Buddha. This means they enter all ages. 
Nhập kiếp quá khứ: They enter into past aøes. 

Nhập kiếp vị lai: They enter into future ages. 

Nhập kiếp hiện tại: They enter into present ages. 

Nhập kiếp đếm được: They enter into countable ages. 

Nhập kiếp không đếm được: They enter into uncountable ages. 

Nhập kiếp đếm được cùng là kiếp không đếm được:They enter into countable ages as 
uncountable ages. 

Nhập kiếp không đếm được cùng là kiếp đếm được: They enter into uncountable ages as 
countable ages. 

Nhập tất cả kiếp cùng là phi kiếp: They enter all ages as not aøes. 

Nhập phi kiếp cùng là nhập tất cả kiếp: They enter nonages as all ages. 

Nhập tất cả kiếp cùng một niệm: They enter all ages as one instant. 








68. Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư Bồ Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, 


chư Đại Bồ Tát có mười cách nhập thế giới hay nhập mười phương thế giới—According 
to the Buddha ¡n the Flower Adornmernt Sutra, Great Enlightening Beings have ten kinds 
of entry into worlds or ten directions. 

Nhập thế giới nhiễm: They enter defiled worlds. 

Nhập thế giới tịnh: They enter pure worlds. 

Nhập thế giới nhỏ: They enters small worlds. 

Nhập thế giới lớn: They enter large worlds. 

Nhập thế giới vi trần: They enter worlds within atoms. 

Nhập thế giới vi tế: They enter subtle worlds. 

Nhập thế giới đảo lộn (úp): They enter inverted worlds. 

Nhập thế giới ngữa: They enter upright worlds. 

Nhập thế giới có Phật: They enter the worlds where there are Buddhas. 

Nhập thế giới không Phật: They enter the worlds where there are no Buddhas. 








69. Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười cách 


sanh của chư Đại Bồ Tát. Mười cách tái sanh của đại Bồ Tát, vì điều phục chúng sanh 
mà thị hiện như vậy ——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 


5222 


ten kinds of birth of Great Enlightening Beings which they manifest in order to pacIfy 
sentient beings. 

1) Xa ha ngu sĩ, mà sanh với chánh niệm chánh tri: Birth with right awareness and right 
knowledge, free from folly and delusion. 

2) Phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới mà sanh: Birth radiating great 
networks of light beams illuminating the whole unIverse. 

3) Trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ thân sau mà sanh: Birth In the final existence, never to be 
reincarnated. 

4) Bất sanh bất khởi mà sanh: Unborn, unoriginated birth. 

5) Biết tam giới như huyễn mà sanh: Birth knowing the triple world to be like an illusion. 

6) Khắp hiện thân nơi thập phương thế giới mà sanh: Birth appearing corporeally 
everywhere ¡n all worlds in the ten directions. 

7) _ Chứng thân nhứt thiết chủng trí mà sanh: Birth in a body realizing omniscience. 

8) Phóng tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân chúng sanh mà sanh: Birth in a 
body emanating the lights of all Buddhas and awakening all sentient beings. 

9) Nhập đại trí quán sát tam muội thân mà sanh: Birth in a body entering contemplative 
concenfration with great knowledge. 

10) Điều sanh thứ mười của chư Đại Bồ Tát: The tenth birth of Great Enlightening Beings: 

a. Bồ Tát lúc sanh, chấn động tất cả các cõi Phật: When Great Enlightening Beings are 

born, they shake all Buddha-lands. 

Giải thoát tất cả chúng sanh: Liberate all sentient beings. 

Diệt trừ tất cả ác đạo: Annihilate all states of misery. 

Che chói tất cả chúng ma: Eclipse all demons. 

Chư Bồ Tát đến nhóm họp: Innumerable enlightening beings come and gather around 

them. 


®ép8.oœo 


70. Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười cảnh 
giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được cảnh giới đại trí 
huệ vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten spheres of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these will attain the supreme sphere of great knowledge of Buddhas. 

1) Thị hiện môn vô biên pháp giới, làm cho chúng sanh được nhập: Showing Infinite ways 
Of access to the realm of reality so that sentient beings can enfter. 

2) Thị hiện tất cả thế giới vô lượng diệu trang nghiêm làm cho chúng sanh được nhập: 
Showing the infinite wonderful arrays of all worlds, so that sentient beings can enter. 

3) Hóa hiện qua đến tất cả chúng sanh giới, đều phương tiện khai ngộ: Traveling by 
proJection to the realms of all sentient beings to enlighten them all by appropriate means. 

4) Nơi thân Như Lai xuất hiện thân Bồ Tát, nơi thân Bồ Tát xuất hiện thân Như Lai: 
Producing embodiments of Enlightening Beings from the body of Buddhas, producing 
embodimernt of Buddha from the body of an enlightening being. 

5) Nơi hư không hiện thế giới, nơi thế giới hiện hư không: Manifesting the world in the 
realm of space, manifesting the realm of space 1n the world. 


3223 


6)_ Nơi sanh tử hiện Niết bàn giới, nơi Niết bàn giới hiện sanh tử giới: Manifesting the realm 
Of nirvana in the realm of birth and death, manifesting the realm of birth and death ¡n the 
realm of nirvana. 

7) Ở trong ngôn ngữ của một chúng sanh xuất sanh ngôn ngữ của tất cả Phật pháp: 
Producing verbalizations of all Buddha teachings In the language of one sentient being. 

8)_ Đem vô biên thân hiện làm một thân, một thân hiện làm tất cả thân sai biệt: Showing all 
bodies as one body, one body as all different bodies. 

9) Đem một thân đầy khắp tất cả pháp giới: Filling all universe with one body. 

10) Ở trong một niệm làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đều hiện vô lượng thân 
thành chánh đẳng chánh giác: In one instant causing all sentient beings to rouse the will 
for enlightenment, each manifesting Infinite bodies attaining enlightenment. 


71. Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): 
Ten kinds of unimpeded function relating to realms (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 

1) Tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới chúng sanh: Abide in the realm of reality 
without abandoning the realm of sentient beings. 

2) Tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma quỷ: Abide in the realm of Buddhas 
without abandoning the realm of demons. 

3) Tại cảnh giới Niết bàn mà chẳng bỏ cảnh giới sanh tử: Abide ¡n the realm of nirvana 
without abandoning the realm of birth and death. 

4)_ Nhập cảnh giới nhứt thiết trí mà chẳng dứt Cảnh giới Bồ Tát chủng tánh: Enter the realm 
Of omniscience without putting an end to the realm of the nature of Enlightening Beings. 

5) Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn: Abide in the realm of 
tranquility and calm without abandoning the realm of distraction. 

6) Trụ nơi cảnh giới hư không, nơi—Abide ¡n the spacelike realm where: 

(6-Ä) 

a. _ Không đi không đến: There ¡is no coming or going. 

b._ Không hý luận: No conceptualization. 

c.. Không tướng trạng: No form. 

d.. Không thể tánh: No essence. 

e. Không ngôn thuyết: No verbalzation. 

(6-B)Dầu vậy chư Bồ Tát vẫn không ha bỏ cảnh giới hý luận của tất cả chúng sanh: Yet 
Enlightening Beings still do not abandon the realm of all sentient beings, conceptual 
represenfations. 

7) Trụ nơi cảnh giới những trí lực, giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới của tất cả những 
phương sở: Dwell ¡in the realm of occult powers and liberation, yet without abandoning 
the realm of specific locations. 

8) Nhập cảnh giới vô chúng sanh tế, mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sanh: Enter the 
realm of ultimate nonexistence of sentient beings, yet they do not give teaching all 
sentient beings. 

9) Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh thiển định, giải thoát, thần thông, minh trí, mà ở tất cả thế giới 
thọ sanh: Dwell in the realm of meditation, liberation, spiritual powers, and higher 
knowledges, quiet and peaceful, yet they manifest birth in all worlds. 


5224 


10) Trụ nơi cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác, mà hiện oai nghi 


72. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


tịch tịnh của tất cả Thanh văn, Bích Chi Phật: Dwell in the realm of realization of true 
enlightenment adorned by all the deeds of Buddhas, yet they manifest the composed, 
tranguil comportment of the personally liberated and Individually illuminated. 


Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Bồ Tát: Mười thứ cảnh giới vô tỉ bất tư nghì của chư 
Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33) —Ten kinds of peerless inconceivable realms of all 
Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

Tất cả chư Phật một lần ngôi kiết già cùng khắp mười phương vô lượng thế giới: All 
Buddhas, once sitting, pervade Infinite worlds in the ten directions. 

Tất cả chư Phật nói một cú nghĩa đều hay khai thị tất cả Phật pháp: All Buddhas, uttering 
one logical statement, can express all Buddha teachings. 

Tất cả chư Phật phóng một quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới: All Buddhas, 
emanating one light, can illuminate all worlds. 

Tất cả chư Phật ở nơi một thân đều hay thị hiện tất cả thân: All Buddhas, in one body, 
can manifest all bodies. 

Tất cả chư Phật ở trong một xứ đều hay thị hiện tất cả thế giới: AIl Buddhas can show all 
worlds in one place. 

Tất cả chư Phật ở trong một trí đều hay quyết rõ tất cả các pháp không bị ngăn ngại: All 
Buddhas can ascertain all things within one knowledge without any Impediment. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hay qua khắp mười phương thế giới: All Buddhas 
can travel to all worlds in the ten directions 1n a single moment of thoupht. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện Như Lai vô lượng oai lực: All Buddhas can 
manifest the Infinite spiritual powers of the enlightened In a single Instant. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp tam thế Phật và chúng sanh, tâm không 
tạp loạn: AII Buddhas can focus on all Buddhas and sentlent beings of past, present and 
future In a single Iinstant without confusion of mind. 





10) Tất cả chư Phật ở trong một niệm cùng với tam thế tất cả Phật đồng một thể không hai: 


73. 


Ũ 
2) 
3) 


4) 


AlI Buddhas are in one Instant essentially the same as all Buddhas of past, future and 
present. 


Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 
mười căn. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời được căn đại trí viên mãn vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
facultues of Great Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the supreme faculties of fulfillment of great knowledge of Buddhas. 

Hoan hỷ căn, vì thấy tất cả chư Phật với lòng tin chẳng hư hoại: Joyful faculties, seeing 
all Buddhas, with faith indestructible. 

Hi vọng căn, vì những Phật pháp đã nghe đều tổ ngộ tất cả: Hopeful faculties, 
understanding whatever Buddha teachings they hear. 

Bất thối căn, vì tất cả tác sự đều rốt ráo: Nonregressing faculties, consummating all their 
tasks. 

An trụ căn, vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hạnh: Steadfast faculties, not stopping the practices 
of Enlightening BeIngs. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3225 


Vi tế căn, vì nhập lý vi diệu Bát Nhã Ba La Mật: Subile faculties, entering the subtle 
principle of transcendent wisdom. 

Bất hưu tức căn, vì rốt ráo sự việc tất cả chúng sanh: Unceasing faculties, consummating 
the tasks of all sentient beIngs. 

Như Kim Cang căn, vì chứng biết tất cả những pháp tánh: Adamantine faculties, realizing 
the nature of all things. 

Kim Cang quang diệm căn, vì chiếu khắp tất cả cảnh giới Phật: Indestructible glowing 
faculties, 1lluminating all spheres of Buddhahood. 

Vô sai biệt căn, vì tất cả Như Lai đồng một thân: Undifferentiated faculties, being the 
same one body as all Buddhas. 


10) Vô ngại tế căn, vì thâm nhập mười trí lực của Như Lai: Unobstructed faculties, deeply 


penetrating the ten powers of the enlightened. 


74. Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


mười chưn. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời được những chưn vô thượng tối 
thắng của Đức Như Lai, khi cất chưn một bước là có thể đến khắp tất cả thế giới— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of feet of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supreme feet of Buddhas, which can reach all worlds in one step. 

Chưn trì giới, vì đại nguyện thù thắng đều thành tựu viên mãn: The feet of discipline, 
fulfilling all higher aspirations. 

Chưn tinh tấn, vì tích tập tất cả pháp Bồ Đề phần không thối chuyển: The feet of energy, 
assembling all of enlightenment without regreesing. 

Chưn thần thông, vì tùy theo dục lạc của chúng sanh làm cho hoan hỷ: The feet of 
spiritual knowledge, gladdening all sentient beings according to their desires. 

Chưn thần lực, vì chẳng rời một cõi Phật mà qua đến tất cả cõi Phật: The feet of psychic 
powers, going to all Buddha-lands without leaving one Buddha-land. 

Chưn thâm tâm, vì nguyện cầu tất cả pháp thù thắng: The feet of determination, seeking 
all higher laws. 

Chưn kiên thệ, vì tất cả việc làm đều rốt ráo: The feet of resolute commitment, fulfilling 
all their tasks. 

Chưn tùy thuận, vì chẳng trái lời dạy của các bậc tôn túc: The feet of accord, not 
opposing the teachings of all the honorable. 

Chưn lạc pháp, vì nghe và thọ trì tất cả pháp của chư Phật nói không mỏi lười: The feet 
of delight in truth, Tirelessly hearing and holding all teachings spoken by Buddhas. 

Chưn pháp vũ, vì đại chúng thuyết pháp không khiếp nhược: The feet of rain of teaching, 
lecturing to the masses without timidity. 


10) Chưn tu hành, vì tất cả các điều ác đều xa ha: The feet of cultivation, getting rid of all 


evils. 


75. Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: (The Flower Adornment Sutra— Chapter 38): 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được an trụ nhứt thiết trí vô thượng——According to The Flower 
Adornement Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of abiding of Great Enlightening 


D 
2) 
3) 


4) 


7) 


8) 


9) 


3226 


Beings. Enlightening Beings who abide by these can reach the Buddhas" supreme abiding 
1n omniscience. 

An trụ tâm Bồ Đề, chưa từng quên mất: Abiding in the will for enlightenment, never 
forgetting It. 

An trụ Ba La Mật, vì chẳng nhàm trợ đạo: Abiding in the transcendent ways, not tiring for 
fostering enlightenment. 

An trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng trí huệ: Abiding ¡n the teaching of truth, increasing 
wisdom. 

An trụ nơi bình thản vô tư, vì chứng đại thiển định: Abiding in dispassion, realizing great 
meditational concentration. 

An trụ tùy thuận——Abiding In conformity to: 

Nhứt thiết trí: Universal knowledge. 

Đầu đà: Austerity. 

Trị túc: Contentmernt. 

Điều tiết trong ăn, mặc, và ở: Moderation ¡in food, clothing, and dwelling. 

Diệt bỏ những điều ác: Getting rid of evil. 

Few desires mean few concerns: Thiểu dục thiểu sự. 

An trụ thâm tín, vì gánh vác chánh pháp: Abiding In deep faith, bearing the true 
Teaching. 

An trụ thân cận các Đức Như Lai, vì học Phật oai nghi: Abiding in the company of the 
enlightened, to learn the conduct of Buddhas. 

An trụ xuất sanh thần thông, vì viên mãn đại trí: Abiding in generation of spiritual 
powers, to fulfill sreat knowledge. 

An trụ đắc nhẫn, vì viên mãn thọ ký: Abiding in attainment of acceptance, fulfilling the 
forcast of enlightenment. 


10) An trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập lực, vô úy và tất cả Phật pháp: Abiding ¡n the site of 


enlightenment, fulfilling powers, fearlessness, and all aspects of Buddhahood. 


76. Mười Chỗ Nằm Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười chỗ 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


nằm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười chỗ nằm nầy thời được chỗ nằm 
đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sanh—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can atain the supreme 
reclining of the great teaching of Buddhas and be able to awaken all sentient beings. 

Chỗ nằm tịch tịnh, vì thân tâm yên lặng: The reclining of silent tranguility, because of 
practicing 1n accord with principle. 

Chỗ nằm thiển định, vì tu hành đúng lý: The reclining of meditation, because of 
practicing in accord with the truth. 

Chỗ nằm tam muội, vì thân tâm nhu nhuyễn: The reclining of concentration, because of 
body and mind being supple. 

Chỗ nằm thiện nghiệp, vì về sau chẳng ăn năn: The reclining of good works, because of 
not having regrets afterward. 

Chỗ nằm Phạm thiên, vì chẳng não hại mình và người: The reclining of Brahma, because 
of not disturbing self or others. 


6) 


") 


8) 


9) 


5227 


Chỗ nằm chánh tín, vì chẳng bị khuynh động: The reclining of true faith, because of 
being unshakable. 

Chỗ nằm chánh đạo, vì thiện hữu khai giác: The reclining of the right path, because of 
awakening by good companions. 

Chỗ nằm diệu nguyện, vì thiện xảo hồi hướng: The reclining of sublime aspirations, 
because of skillful dedication. 

Chỗ nằm tất cả việc đều xong, vì việc làm đều hoàn mãn: The reclining of completion of 
all tasks, because of having accomplished all that 1s to be done. 


10) Chỗ nằm bỏ qua những công dụng vì tất cả đều quen thuộc: The reclining of 


relinquishment of all effort, because of thorough training. 


77. Mười Chỗ Ngồi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười chỗ 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


ngồi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi mười chỗ ngồi nầy thời được chỗ ngồi 
chánh giác vô thượng của Đức Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of sitting of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the Buddhas” supreme sitting of true awareness. 
Chỗ ngồi chuyên luân vương, vì phát khởi mười thiện đạo: The sitting of universal 
mornarchs, promoting all vrituous behavior. 

Chỗ ngồi Tứ Thiên vương, vì ở tất cả thế gian tự tại an lập Phật pháp: The sitting of 
guardian deities, independently establishing the Buddha teaching In all worlds. 

Chỗ ngồi Đế Thích, vì làm thắng chủ cho tất cả chúng sanh: The sitting of Indra, king of 
gods, being superior lords of all sentient beings. 

Chỗ ngồi Phạm vương, vì ở người và mình tâm đều được tự tại: The sitting of Brahma, 
being In control of their own and others” minds. 

Chỗ ngồi sư tử, vì hay thuyết pháp: The sitting of lions, being able to expound the truth. 
Chỗ ngồi chánh pháp, vì dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị: The sitting of right 
teaching, holding forth by means of mental command and intellectual powers. 

Chỗ ngồi kiên cố, vì thệ nguyện rốt ráo: Steadfast sitting, Vowing to reach the ulimate 
end. 

Chỗ ngồi đại từ, vì làm cho các chúng sanh hung dữ đều hạnh phúc: The sitting of great 
benevolence, bringing happness to all evil sentient beings. 

Chỗ ngồi đại bi, vì nhẫn chịu tất cả đau khổ chẳng mỏi nhàm: The sitting of great 
compassion, tirelessly enduring all paIns. 


10) Chỗ ngồi kim cang, vì hàng phục ma quân và ngoại đạo: Adamantine sitting, Conquering 


demons and false teachers. 


78. Mười Chỗ Sở Hành Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ũ 


chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở 
hành đại trí huệ vô thượng của Đức Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of sphere of action of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can reach the supreme sphere of action of great 
wisdom of Buddhas. 

Dùng chánh niệm làm chỗ sở hành, vì đầy đủ niệm xứ: They take right mindfulness as 
their sphere of action, as they fulfill the points of mindfulness. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


3228 


Dùng những xu hướng làm chỗ sở hành, vì xu hướng pháp chánh giác: They take all 
realms of beings as their sphere of action, as they become truly aware of this Iimplications 
of the Teaching. 

Dùng trí huệ làm chỗ sở hành, vì được Phật hoan hỷ: They take wisdom as their sphere of 
action, gaining the Joy of Buddhas. 

Dùng Ba La Mật làm chỗ sở hành, vì đầy đủ nhứt thiết chủng trí: They take the 
transcendent ways as their sphere of action, as they fulfill omniscience. 

Dùng tứ nhiếp pháp làm chỗ sở hành, vì nhờ đó mà giáo hóa chúng sanh: They take the 
four Integrative practices as their sphere of action, as they educate sentient beings. 

Dùng sanh tử làm chỗ sở hành, vì chứa nhóm thiện căn: They take birth and death as 
their sphere of action, as they accumulate roots of goodness. 

Dùng sự nói chuyện đùa tạp với chúng sanh làm chỗ sở hành, vì tùy nghi giáo hóa và 
khiến cho chúng sanh được giải thoát: They take bantering with all sentient beings as 
their sphere of action, as they teach them according to their needs and cause them to 
become free. 

Dùng thần thông làm chỗ sở hành, vì biết cảnh giới các căn của tất cả chúng sanh: They 
take spiritual powers as their sphere of action, as they know_ the realms of the senses of 
all sentient beings. 

Dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ sở hành, vì tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật: They 
take skill in means as their sphere of action, uniting them with transcendent wisdom. 


10) Dùng đạo tràng làm chỗ sở hành, vì thành nhứt thiết trí mà chẳng dứt hạnh Bồ Tát: They 


take the site of enlightenment as their sphere of action, as they attain universal 
knowledge, without stopping the practices of Enlightening Beings. 


79. Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


sở trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở trụ vô ngại 
vô thượng của Như Lai—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of abode of Great Enlightening Beings. Enlipghtening Beings who abide by 
these can reach the supreme abode of Buddhas where there 1s no obstrucftion. 

Dùng đại từ làm chỗ sở trụ, vì tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh: The abode of great 
goodwiIll, being impartial toward all sentient beings. 

Dùng đại bi làm chỗ sở trụ, vì chẳng khinh người chưa học: The abode of great 
compassion, not slighting the uncultivated. 

Dùng chỗ đại hỷ làm chỗ sở trụ, vì rời tất cả ưu não: The abode of great joy, aloof from 
all vexations. 

Dùng đại xả làm chỗ sở trụ, vì nơi hữu vi vô vi đều bình đẳng: The abode of great 
equanimity, regarding the created and uncreated equally. 

Dùng tất cả Ba La Mật làm chỗ sở trụ, vì lấy Bồ Để tâm làm đầu: The abode of 
transcendent ways, being led by the aspiration for enlightenmernt. 

Dùng nhứt thiết không làm chỗ sở trụ, vì thiện xảo quán sát: The abode of universal 
emptiness, by virtue of skillful analysis. 

Dùng vô tướng làm chỗ sở trụ, vì chẳng ra hỏi chánh vị: The abode of signlessness, not 
leaving the absolute sfate. 


8) 


3) 


3229 


Dùng vô nguyện làm chỗ sở trụ, vì quán sát thọ sanh: The abode of wishlessness, 
examining the experience of taking on life. 

Dùng niệm huệ làm chỗ sở trụ, vì nhẫn pháp thành tựu viên mãn: The abode of 
recollection and awareness, by virtue of full development of recognition of truth. 


10) Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ sở trụ, vì được thọ ký: The abode of equality of all 


0. 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


things, by virtue of having gained the prediction of Budhahood. 


Mười Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm —Phẩm 38): Ten kinds of 
palace of great enlightening beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38)—Chư 
Bồ Tát an trụ trong đây thời được pháp quán đảnh nơi tất cả thế gian thần lực tự tại— 
Enlightening Beings who abide by these can attain coronation by truth and freedom of 
Spiritual powers in all worlds. 

Bồ Đề tâm là cung điện của Bồ Tát vì hằng không quên mất: The determination is a 
palace of Enlightening Beings because they never forget It. 

Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí huệ là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng 
sanh cõi dục: The blessing and wisdom of virtuous conduct are a palace for Enlightening 
Beings because they civilize sentient beings In the realm of desire. 

Tứ phạm trụ thiển định là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi sắc: The 
meditative concentrations of pure benevolence, compassion, Joy, and equanimity are a 
palace of Enlightening Beings because they teach the sentient beings In the realm of 
form. 

Sanh Tịnh Cư Thiên là cung điện của Bồ Tát, vì tất cả phiển não chẳng nhiễm: Birth in 
the heaven of pure abodes 1s a palace of Enlightening Beings because no afflictions can 
affect them. 

Sanh vô sắc giới là cung điện của Bồ Tát vì khiến tất cả chúng sanh ha chỗ nạn: Birth in 
the formless realm 1s a palace of Enliphtening Beings because they enable sentient 
beings to escape difficult situations. 

Sanh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ Tát, vì khiến tất cả chúng sanh dứt 
phiền não: Birth ¡n the world of defilement is a palace of Enlightening Beings because 
they enable all sentient beings to cut off afflictions. 

Thị hiện ở nội cung thê tử quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát, vì thành tựu chúng sanh 
đồng hạnh thuở xưa: Appearing to abide in a mansion with spouse, children, and retinue, 
1s a palace of Enlightening Beings, because they develop their pasf assocIafes. 

Thị hiện ở ngôi luân vương, tứ thiên vương, đế thích, phạm vương là cung điện của Bồ 
Tát, vì điều phục chúng sanh tâm tự tại: Appearing to dwell in the rank of ruler, celestial 
world guardian, Indra, or Brahma 1s a palace of Enlightening Beings, in order to tame 
beings with the mentality of controllers. 

Tất cả Bồ Tát hạnh du hí thần thông đều được tự tại là cung điện của Bồ Tát, vì giỏi du 
hí các thiển, giải thoát, tam muội trí huệ: Persisting ¡in all practices of Enlightening 
Beings, freely exercising spiritual powers and attaining mastery of them all, 1s a palace of 
enlightening beings because they autonomously and skillfully exercise the knowledge of 
meditations, liberations, and concentrations. 


10) Tất cả chư Phật thọ ký nhứt thiết trí, quán đẳnh tự tại vô thượng là cung điện của Bồ Tát, 


vì trụ thập lực trang nghiêm, làm việc tự tại của Pháp Vương: The guarantee that all 


35230 


Buddhas receive of coronation as a mornach of all knowledge, supremely independeint, 1s 
a palace of Enlightening Beings because they abide among the adornments of the ten 
powers and perform the autonomous deeds of all mornachs of truth. 


81. Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


3) 


cửa giải thoát của chư Đại Bồ tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được môn giải 
thoát vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of doors of liberation of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the supreme door of liberation of Buddhas. 

Môn giải thoát một thân cùng khắp tất cả thế giới: Pervading all worlds with one body. 
Môn giải thoát thị hiện vô lượng những loại sắc tướng nơi tất cả thế giới: Showing 
Infinite various forms in all worlds. 

Môn giải thoát đem tất cả thế giới vào một cõi Phật: Putting all worlds in one Buddha- 
fñield. 

Môn giải thoát khắp gia trì tất cả chúng sanh giới: Universally suporting all realms of 
sentient beings. 

Môn giải thoát dùng thân trang nghiêm của tất cả Phật đầy khắp tất cả thế giới: Filling 
all worlds with the adornment bodies of all Buddhas. 

Môn giải thoát trong thân mình thấy tất cả thế giới: Seeing all worlds in one°s own body. 
Môn giải thoát trong một niệm qua tất cả thế giới: Seeing all worlds through one thought. 
Môn giải thoát thị hiện tất cả Như Lai xuất thế: Showing the emergence of all Buddhas 
1n one world. 

Môn giải thoát một thân đầy khắp cả pháp giới: Filling all worlds with one body. 





10) Môn giải thoát trong một niệm thị hiện tất cả Phật du hí thần thông: Showing the free 


play of spiritual powers of all Buddhas In a single Instant. 


82. Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 


6) 


38, sau khi thành tựu tu tập mười đạo xuất sanh Phật pháp, chư Bồ Tát sẽ đạt được mười 
danh hiệu đại trượng phu—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, after 
accomplishng culivatng ten ways of generating the qualiles of Buddhahood, 
Enliphtening Beings wIll attain these ten appellations of greatness (See ten ways of 
generating the qualities of Buddhahood). 

Hiệu là Bồ Đề Tát Đỏa, vì do Bồ Để trí sanh ra: They are called Beings of 
Enlightenment because they are born of knowledge of enliphtenment. 

Hiệu là Ma Ha Tát Đỏa vì an trụ trong Đại Thừa: They are called Great Beings because 
they dwell in the Great Vehicle. 

Hiệu là Đệ Nhứt Tát Đỏa, vì chứng pháp đệ nhứt: They are called Foremost Beings 
because they realize the foremost truth. 

Hiệu là Thắng Tát Đỏa vì giác ngộ pháp thù thắng: They are called Superior Beings 
because they are aware of high laws. 

Hiệu là Tối Thắng Tát Đỏa, vì trí huệ tối thắng: They are caled Supreme Beings because 
their knowledge 1s supreme. 

Hiệu là vô thượng Tát Đỏa, vì khai thị pháp vô thượng: They are called Exalted Beings 
because they reveal the unexcelled teaching. 


7) 


8) 


9) 


3241 


Hiệu là Lực Tát Đỏa, vì biết rộng thập lực: They are called Beings of Power because 
they have extensive knowledge of the ten powers. 

Hiệu là Vô Đẳng Tát Đỏa, vì thế gian không sánh được: They are called Incomparable 
Beings because they have no peer In the world. 

Hiệu là Bất Tư Nghì Tát Đỏa, vì nơi một niệm mà Thành Phật: They are called 
Inconceivable Beings because they become Buddhas In an Instant. 


10) Chư Bồ Tát được danh hiệu nầy thời được thành tựu Bồ Tát Đạo: Enlightening beings 


win these appellations accomplish the Paths of Enlightening Beings. 


83. Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ Tát 


l) 
2) 


3) 
.) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


an trụ trong pháp nây thời được sự rốt ráo đại trí huệ vô thượng Bồ Để—Ten ultimate 
great tasks of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra— Chapter 38). 
Enlightening Beings who abide by these can accomplish the ulimate great task of the 
knowledge of unexcelled complete perfect enlightenmernt. 

Rốt ráo cung kính cúng dường tất cả Như Lai: Honor and provide for all Buddhas. 

Rốt ráo tùy nghĩ nhớ đến chúng sanh nào có thể cứu hộ: Be able to save all sentient 
beings they think of. 

Rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật pháp: To single-mindedly seek all facets of Buddhahood. 
Rốt ráo chứa nhóm tất cả thiện căn: Accumulate all roots of goodness. 

Contemplate all Buddha teachings: Rốt ráo tư duy tất cả Phật pháp. 

Rốt ráo đây đủ tất cả thệ nguyện: Fulfill all vows. 

Rốt ráo thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát: Accomplish all enlightening practices. 

Rốt ráo phụng sự tất cả thiện tri thức: Serve all genuine teachers. 

Rốt ráo qua đến thế giới của chư Phật: Visit the Buddhas in all worlds. 


10) Rốt ráo nghe và thọ trì chánh pháp của chư Phật: Hear and remember the true teachings 


of all Buddhas. 


84. Mười Đạo Của Chư Bồ Tát: Mười đạo của chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 


Ù 


38). Chư Bồ Tát an trụ trong mười đạo nây thời được đạo phương tiện thiện xảo vô 
thượng của tất cả Như Lai —Ten kinds of path of Great Enlightening Beings (The Flower 
Adornment Sutra— Chapter 38). Enlightening Beings who abide by these ten paths can 
attain the path of unexcelled skill in means of all Buddhas. 

Nhứt đạo là Bổ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ Để tâm độc nhứt: One path ¡s a Path of 
Enlightenng Beings because they do not give up the sole determinaton for 
enlightenment. 

Nhị đạo là Bồ Tát đạo, vì xuất sanh trí huệ và phương tiện: Two paths are a Path of 
Enlightening Beings because they develop wisdom and skill in means. 

Tam đạo là Bồ Tát đạo vì chư Bồ Tát thực hành những pháp sau đây——Three paths are a 
Path of Enlightening Beings because they practice the following dharmas: 

Không: Emptiness. 

Vô tướng: Signlessness. 

Vô nguyện: Wishlessness. 

Chẳng nhiễm trước tam giới: Are not attached to the three worlds. 

Tứ hạnh là Bồ Tát đạo——Four practices are a Path of Enlightening Beings: 


7) 


35232 


Sám trừ tội chướng không thôi nghỉ: Ceaselessly removing the barriers of wrongdoing by 
repentance. 

Tùy hỷ phước đức không thôi nghỉ Ceaselessly rejoicing ¡n virtue. 

Cung kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai không thôi nghỉ: Ceaselessly honoring the 
enlightened and request them to teach. 

Thiện xảo hồi hướng không thôi nghỉ: Skillfully practicing dedication ceaselessly. 

Ngũ căn là Bồ Tát đạo—The five faculties are a Path of Enlightening Beings: 

An trụ tịnh tín: They rest on pure faith, steadfast and imperturbable (bất động). 

Khởi đại tinh tấn, việc làm rốt ráo: They generate great energy, finishing theïr tasks. 

Một bể chánh niệm, không phan duyên khác lạ: They are single-minded in right 
collection, without wandering attention. 

Khéo biết tam muội, nhập xuất phương tiện: They know the techniques for entering and 
emerging from concentration. 

Hay khéo phân biệt cảnh giới trí huệ: They are able to distinguish spheres of knowledge. 
Lục thông là Bồ Tát Đạo—The six psychic powers are a Path of Enlightening Beings: 
Thiên nhãn thấy rõ những hình sắc của tất cả thế giới, biết các chúng sanh chết đây sanh 
kia: With celestial eye they see all forms In all worlds and know where sentient beings 
die and are born. 

Thiên nhĩ nghe rõ chư Phật thuyết pháp, thọ trì ghi nhớ, rộng vi chúng sanh tùy căn cơ để 
khai diễn: With the celestial ear they hear all Buddhas teaching, absorb and remember 
their teachings, and expound them widely to sentient beings according to their faculties. 
Tha tâm thông hay biết tâm người tự tại vô ngại: With telepathic knowledge they are 
able to know the minds of others freely, without Interference. 

Túc mạng thông, nhớ biết rõ tất cả kiếp số quá khứ, thêm lớn căn lành: With recollection 
Of past life they are able to remember all ages of the past and increase roots of goodness. 
Thần túc thông, tùy theo những chúng sanh đáng được hóa độ, vì họ mà biến hiện nhiều 
thứ cho họ thích mến chánh pháp: With the power of psychic travel they are able to 
appear variously to beings capable of being enlightened, to induce them to delight in 
truth. 

Lậu tận trí hiện chứng thực tế khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn diệt: With knowledge of 
extinction of contamination they actually realize the ultimate truth, while carrying out the 
deeds of enlightening beings without ceases. 

Thất niệm là Bồ Tát đạo —Seven remembrances are a Path of Enlightening Beings: 
Niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô lượng Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh: They 
remember Buddhas because they see infinite Buddhas In a single pore opening the minds 
of all sentient beings. 

Niệm Pháp, chẳng rời chúng hội của các Đức Như Lai: They remember the Teaching 
because they do not leave the assemblies of all Buddhas. 

Ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, thân thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các 
chúng sanh mà diễn thuyết cho họ được ngộ nhập: They personally receive the sublime 
Teachings in the asemblies of all Buddhas and expounded to sentient beings according to 
their faculties, temperaments and Inclinations, to enlighten them. 


8) 


9) 


35233 


Niệm Tăng, luôn nối tiếp thấy không thôi dứt, nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát: They 
remember the harmonious Community because they continually see enlightening beings 
1n all worlds. 

Niệm xả, biết rất rõ tất cả Bồ tát hạnh xả tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn: They 
remember relinguishment because they know all enlightening beings” practices of 
relinquishment Increase magnanimous øeneroSIty. 

Niệm giới, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem tất cả thiện căn hồi hướng chúng sanh: They 
remember precepts because they do not give up the aspiration for enlightenmert, and 
dedicate all roots of goodness to senflent beings. 

Niệm thiên, thường ghi nhớ Bồ Tát Nhứt Tâm Bổ Xứ tại Đâu Suất Thiên cung: They 
remember heaven because they always keep in mind the enlightening beings In the 
heaven of happiness who are to become Buddhas In the next lifetime. 

Niệm chúng sanh, trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khắp tất cả không gián 
đoạn: They remember sentient beings because they teach and tame them with wisdom 
and skill in means, reaching them all, without interruption. 

Tùy thuận Bồ Đề Bát Thánh Đạo là Bồ Tát đạo —Following the Holy Eightfold Path to 
Enlightenment 1s a Path of Enlightening Beings: 

Thực hành đạo Chánh kiến, xa la tất cả tà kiến: They travel the path of right insight, 
getting rid of all false views. 

Khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân biệt, tâm thường tùy thuận nhứt thiết trí: They exercise 
right thought, abandoning arbitrary conceptions, their minds always follow universal 
knowledge. 

Thường thực hành chánh ngữ, rời lỗi ngữ nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn: They always 
practice right speech, getting rid of faults of speech and following the words of sages. 
Hằng tu chánh nghiệp, giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ được điều phục: They always 
cultivate right action, teaching sentient beings to make them peaceful and harmonious. 
An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc, oai nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực hành 
Thánh chủng, tất cả lỗi lầm đều rời hẳn: They abide by right livelihood, being frugal and 
content, careful and correct in behavior, eating, dressing, sleeping, eliminating evil, and 
practicing good, all in accord with enlightenment, forever getting rid of all faults. 

Khởi chánh tinh tấn, siêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, nhập thập lực của Phật không 
chướng ngại: They arouse ripht energy, diligently cultivating all difficult practices of 
enlightening beings, entering the ten powers of Buddhas without hindrances. 

Tâm thường chánh niệm, đều có thể ghi nhớ tất cả những ngôn âm, trừ diệt tâm tán động 
của thế gian: Their minds always recollect correctly, able to remember all messages, 
eliminating all mundane distraction. 

Tâm thường chánh định, khéo nhập môn Bồ tát bất tư nghì giải thoát, ở trong một tam 
muội xuất sanh tất cả môn tam muội: Their minds are always correctly concentrated, 
they enter the door of inconceivable liberation of enlightening beIngs, and in one 
concenfration they produce all concenfrations. 

Nhập cửu thứ đệ định là Bồ Tát đạo—Entering the nine successive cConcenfrafIons 1s 
a Path of Enlightening Beings: 

Rời dục nhiễm sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp thuyết pháp vô ngại: They detach from 
craving and ill-w¡ll, and expound the truth without inhibition in all they say. 


35234 


b. Diệt trừ tư duy (giác), mà dùng tất cả trí tư duy (giác) giáo hóa chúng sanh: They 
extinguish thought and reflection, yet teach sentient beings with the thought and 
reflection of omniscience. 

c. Dầu trừ quán sát, mà dùng tất cả trí quán sát giáo hóa chúng sanh: They extinguish 
reflection, yet teach sentient beings with the reflection of omniscience. 

d. Xả ly hỷ ái mà thấy tất cả chư Phật lòng rất hoan hỷ: They give up Joy and emotion, yet 
they are most Joyful when they see all Buddhas. 

e. Rời thế gian lạc mà tùy thuận Bồ Tát đạo xuất thế lạc: They give up worldly enjoyments 
and follow the transcendent enJoyment of the Path of enlightening beings. 

f.. Nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới: They enter concentration in the realm 
Of form, yet wIthout abandoning life in the realm of desire. 

g. Nhập vô sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và sắc giới: They are unshakable 
and enter formless concentration, yet without abandoning life in the realms of desire and 
form. 

h. Dầu trụ trong diệt tưởng định, mà cũng chẳng dứt Bồ Tát hạnh: Though they abide in 
concentration in which all perceptions are extinguished, they do not stop the activity of 
enlightening beings. 

¡.. Dầu trụ trong diệt thọ định, mà cũng chẳng dứt ồ Tát hạnh: Though they abide in 
concentration in which all sensations are extinguished, they do not stop the activity of 
enlightening beings. 

10) Học thập Phật lực là Bồ Tát đạo—Learning the ten powers is a Path of Enlightening 
Beings: 

a. _ Trí khéo biết thị xứ phi xứ: Knowledge of what is so and what is not so. 

b. Trí khéo biết nghiệp báo nhân quả, quá khứ, vị lai và hiện tại của tất cả chúng sanh: 
Knowledge of the causes and effects, deeds and consequences, past, future, and present, 
of all sentient beings. 

c. Trí khéo biết căn cơ của tất cả chúng sanh chẳng đồng mà tùy nghi thuyết pháp: 
Knowledge of the differences in faculties of all sentilent beings and explaining the truth to 
them as 1S appropriate. 

d.. Trí khéo biết tất cả chúng sanh có vô lượng tánh: Knowledge of infinite different natures 
Of sentient beings. 

e. Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến giải sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp phương 
tiện: Knowledge of differences in weak, middling, and superior understanding of all 
sentient beings, and means of Introducing them to truth. 

f.. Trí biết khắp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp hình tướng 
oai nghỉ của Như Lai, mà cũng chẳng bỏ việc làm của Bồ Tát: Knowledge of manifesting 
the appearance and conduct of. Buddha throughout all worlds, all lands, all times, all 
ages, without abandoning the pactics of enlightening beings. 

øg._ Trí khéo biết tất cả thiền, giải thoát, và các tam muội, hoặc cấu hoặc tịnh, thời cùng phi 
thời, chỉ là những phương tiện xuất sanh cho Bồ Tát giải thoát môn: Knowledge of all 
medifations, liberations, and concentratlons, whether defiled or pure, timely or not, 
expediently producing door of liberation for enlightening beings. 


65. 


Ũ 
2) 
3) 
4 
3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3235 


Trí biết tất cả chúng sanh ở trong các loài chết đây sanh kia sai khác nhau: Knowledge 
of distinctions In all sentient beings's death in one place and bírth in another In the 
VarIOUS sfates Of exIstence. 

Trí ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả kiếp số: Instantaneous knowledge of all 
ages In past, present and future. 

Trí khéo biết tất cả chúng sanh lạc dục, phiển não, nghi hoặc, tập khí đều diệt hết, mà 
chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát: Knowledge of extinction of all sentient beings` deisres, 
compulsions, delusions, and habits, without abandoning the practices of Enlightening 
Beings. 


Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp quyết 
định của Bồ Tát (see Ten qualities of Great Enlightening Beings)—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten Paths Of Emancipation Of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who abide by these will attain qualitles of 
certainty of Enlightening Beings. 

Xuất sanh Bát Nhã Ba La Mật, mà luôn quán sát tất cả chúng sanh: Evoking 
transcendent wisdom, yet always observing all sentient beings. 

Xa rời những kiến chấp mà độ thoát tất cả chúng sanh bị kiến chấp ràng buộc: Detaching 
from all views, yet liberating all sentient beings bound by views. 

Chẳng tưởng niệm tất cả tướng, mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng: Not minding 
any appearances, yet not abandoning sentient beings attached to appearances. 

Siêu quá tam giới, mà thường ở tại tất cả thế giới: Transcending the triple world, yet 
always being In all worlds. 

Rời hẳn phiền não, mà ở chung với tất cả chúng sanh: Forever leaving afflictions, yet 
living together with all sentient beings. 

Đắc pháp ly dục mà thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng sanh nhiễm trước dục 
lạc: Atfaining desirelessness, yet always most compassionately pitying all sentilent beings 
attached to desires. 

Thường thích tịch tịnh, mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc: Always enjoying tranquility 
and serenity, yet always appearing to be In company. 

Rời sanh thế gian, mà chết đây sanh kia khởi hạnh Bồ Tát: Being free from birth in the 
world, yet dying in one place and being reborn in another, carrying on the activitles of 
enlightening beings. 

Chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, mà chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian: Not being 
affected by any worldly things, yet not stopping work 1n the world. 


10) Chư Phật Bồ Để đã thị hiện ra trước mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát: 


Gó. 


Actually realizing full enlightenment, yet not abandoning the vows and practfices of 
Enlightening Beings. 


Mười Đạo Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười đạo trang nghiêm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đạo đại trang nghiêm vô thượng của Như Lai, cũng chẳng bỏ Bồ Tát Đạo——According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of way of adornment of 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


35236 


Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supreme way of great adornment of Buddhas, without leaving the Ways of Enlightening 
Beings. 

Đại Bồ Tát chẳng rời dục giới mà nhập sắc giới, vô sắc giới thiển định, giải thoát và các 
tam muội, cũng chẳng nhơn đây mà thọ sanh: Without leaving the realm of desire, they 
enter the meditations, liberations, , and trances of the realms of form and formlessness, 
yet they are not thereby born in those realms. 

Trí huệ hiện tiền nhập Thanh Văn đạo, nhưng chẳng do đạo nầy mà chứng lấy quả xuất 
ly: Their knowledge appears to enter the path of personally liberated saints, yet they do 
not take emancipation by this route. 

Trí huệ hiện tiền nhập Bích Chi Phật đạo, mà phát khởi đại bi chẳng thôi dứt: TheIr 
knowledge appears to enter the path of individual 1llumination, yet they do not cease to 
øenerafe øreat compassIon. 

Dầu có quyến thuộc nhơn thiên vây quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa hầu hạ, mà chưa 
từng tạm bỏ thiển định, giải thoát, và các tam muội: Though they have human and 
celestial retinues surrounding them, hundreds and thousands of concubines and troupes of 
singers and dancers, they never for a moment leave meditation, liberation, and 
concentration. 

Cùng tất cả chúng sanh thọ những dục lạc, cùng nhau vui đùa, mà vẫn chưa từng tạm 
trong một niệm rời bỏ Bổ Tát bình đẳng tam muội: They take part in amusements and 
expeirence pleasure and happiness with all sentient beings, but they never for a moment 
leave the concentration of equanimity of Enlightening Beings. 

Đã đến bỉ ngạn, không còn chấp trước thế gian pháp, mà cũng chẳng bỏ hạnh cứu độ 
chúng sanh: They have already transcended all worlds and have no attachments to 
anything, yet they do not abandon efforts to liberate sentient beings. 

An trụ trong chánh đạo, chánh trí và chánh kiến, mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo, chẳng 
lấy làm thiệt, chẳng chấp làm tịnh, làm cho chúng sanh đó xa rời tà pháp: They live by 
the right path, right knowledge, and right insipht, yet they can appear to enter false paths, 
without taking them to be true or pure, to cause the sentient beings Involved in them to 
abandon false princIples. 

Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai, ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm lỗi, vì 
muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới nên thị hiện làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu đã 
đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ bực Bồ Tát, mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ, cùng những chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh đó đều 
được giải thoát. Kỳ thật, Bồ Tát chẳng sanh vào những loài đó: They always maintain the 
Buddha”s pure precepts, and their thoughts, words, and deeds are faultless, but because 
they want to edify immoral sentient beings, they appear to perform the acts of ordinary 
Ignorant people; though they are already filled with pure virtues and abide In the course 
of Enlightening Beings, yet they appear to live in such realms as hells, animality, 
ghosthood, and in difficulty and poverty, in order to enable the beings therein to gain 
liberation; really the Enlightening Beings are not born In those states. 

Chẳng do người dạy mà được vô ngại biện, trí huệ quang minh, có thể chiếu rõ khắp cả 
Phật pháp, được thần lực của tất cả Như Lai hộ trì đồng một pháp thân với tất cả chư 
Phật, thành tựu tất cả pháp kiên cố, bí mật, minh tịnh của bực đại nhân, an trụ những thừa 


3237 


giải thoát bình đẳng, cảnh giới chư Phật đều hiện ra, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, soi 
thấy tất cả chúng sanh giới, có thể vì chúng sanh mà làm tri pháp sư, thị hiện cầu chánh 
pháp không thôi dứt, dầu thật làm vô thượng sư cho chúng sanh mà thị hiện tôn kính a- 
xà-lê. Vì đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện trụ Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi đều vì chúng 
sanh mà thị hiện: Without being taught by another, they attain unhindered intellect and 
the light of knowledge, are able to illumine and understand all Buddha teachings, are 
sustained by the spiritual power of all Buddhas, are one of the same body of reality with 
all Buddhas, accomplish all incorruptible mystic states of clarity and purity of great 
people, abide in all equal vehicles of liberation, are aware of all spheres of Buddhahood, 
are endowed with the light of all worldly knowledge, and clearly see all realms of 
sentilent beings; they are able to be truth-knowing teachers for sentilent beings, yet they 
make the appearance of ceaseless search for truth; though they are actually unexcelled 
teachers of sentient beings, they show respect to preceptors and religious mentors, 
because great enliphtening beings, by skillful expedients, abide in the path of 
enlightening beings, yet manifest whatever Is necessary. 


10) Đạo trang nghiêm thứ mười —The tenth way of adornmert: 


(10-A) 

a._ Thiện căn đầy đủ: Their roots of goodness are sufficient. 

b.. Công hạnh rốt ráo: Their practices are completed. 

c.. Tất cả Như Lai cùng chung quán đảnh: They are coronated by all Buddhas together. 

d._ Đến bỉ ngạn tất cả pháp tự tại: Reach the furthest extent of mastery of all the teachings. 

e. Lụa pháp vô ngại dùng đội trên đầu: Their heads crowned with the turban of the state of 
nonobsfructfion. 

f. Thân hình đến khắp tất cả thế giới, hiện khắp thân vô ngại của Như Lai: Their bodies 
reach all worlds and everywhere they show the body of Buddha that has no resistance. 

g. Nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng: Masters of the teachings, they atfain supreme 
fulfillment. 

h. Chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh: Turn the unimpeded pure wheel of teaching. 


Tất cả pháp tự tại của Bồ Tát đều đã thành tựu: They have already accomplished all 
mamner of freedom of enlightening beings. 


(10-B)Nhưng vì chúng sanh nên thị hiện thọ sanh nơi tất cả các quốc độ. Đồng một cảnh với 


mo mo ơ 


tất cả chư Phật trong ba đời: But for the sake of sentient beings they appear to be born in 
all lands. They are in the same realm as all Buddhas. 

Nhưng vẫn chẳng phế hạnh Bồ Tát: Yet they do not abandon the practices of 
Enlightening Beings. 

Chẳng bỏ pháp Bồ Tát: Yet they do not give up the principles of Enlightening Beings. 
Chẳng xao lãng nghiệp Bồ Tát: Yet they do not neglect the works of enlightening beings. 
Chẳng rời đạo Bồ Tát: Yet they do not leave the path of Enlightening Beings. 

Chẳng lơi oai nghi Bồ Tát: Yet they do not slacken the conduct of Enlightening Beings. 
Chẳng dứt những chấp thủ của Bổ Tát: Yet they do not cut off the grasping of 
Enlightening BeIngs. 

Chẳng thôi phương tiện thiện xảo Bồ Tát: Yet they do not cease the skillful methods of 
Enlightening BeIngs. 


ï 


35238 


Chẳng tuyệt việc làm của Bồ Tát: Yet they do not stop doing the tasks of enlightening 
beings. 

Chẳng nhàm hoạt động phát triển của Bồ Tát: Yet they do not tire of the developmental 
acfivitiles of Enlightening Beings. 

Chẳng dừng sức trụ trì của Bồ tát: Yet they do not put an end to sustaining power of 
Enlightening Beings. 


(10-C)Tại sao?—Why? Vì Bồ Tát muốn mau chóng chứng vô thượng Bồ Để nên—Because 


67. 


D 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Enlightening Beings want to quickly realize unexcelled, complete perfect enlightenment, 
SO: 

Quán môn nhứt thiết trí: They examine the ways of access to omniscience. 

Tu hạnh Bồ tát không thôi nghỉ: Cultivate the practices of Enlightening Beings 
unceasingly. 


Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát —Ten ways of generating the 
qualiies of Buddhahood of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được mười danh hiệu đại trượng phu 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Enlightening Beings who abide by these will gain ten 
appellations of greatness. 

Tùy thuận thiện hữu là đạo xuất sanh Phật pháp, vì họ đồng gieo căn lành: Following 
good friends 1s a way of generating qualitiles of Buddhahood, because they plant roots of 
goodness together. 

Thâm tâm tin hiểu là đạo xuất sanh Phật pháp. vì biết Phật tự tại: Profound devotion is a 
way of generating qualiies of Buddhahood, because they know the masterles of 
Buddhas. 

Phát thệ nguyện lớn là đạo xuất sanh Phật pháp, vì tâm họ rộng rãi: Making great vows 
1S a way Of generating qualities of Buddhahood, because their minds become broad. 

Nhẫn thọ thiện căn của mình là đạo xuất sanh Phật pháp, vì biết nghiệp chẳng mất: 
Recognizing their own roots of goodness 1a a way of generating qualities of Buddhahood, 
because they know their action 1s not wrong. 

Tất cả kiếp tu hành không nhàm đủ là đạo xuất sanh Phật pháp, vì biết đến tột thuở vị 
lai Tirelessly cultivating practice in all ages Is a way of generating qualitles of 
Buddhahood, because 1t comprehends the future. 

Vô số thế giới đều thị hiện là đạo xuất sanh Phật pháp, vì thành thục chúng sanh: 
Appearing In countless worlds is a way of generating qualities of Buddhahood, by 
maturing sentient beinøs. 

Chẳng dứt Bồ Tát hạnh là đạo xuất sanh Phật pháp, vì tăng trưởng Đại bi: Not stopping 
the practices of enlightening beings 1s a way of generating qualities of Buddhahood, by 
Increasing øreaf compassion. 

Vô lượng tâm là đạo xuất sanh Phật pháp, vì một niệm khắp tất cả hư không giới: Infinite 
aWareness Is a way of generating qualities of Buddhahood, by pervading all of space In a 
single momernt of thought. 

Hạnh thù thắng là đạo xuất sanh Phật pháp, vì công hạnh đã tu không hư mất: Excellent 
action Is a way of generating qualities of Buddhahood, because what has been put Into 
practice 1s not lost. 


35239 


10) Như Lai chủng là đạo xuất sanh Phật pháp, vì làm cho tất cả chúng sanh thích phát tâm 


Bồ Đề dùng tất cả pháp lành giúp đỡ giữ gìn: The potential of enlightenment is a way of 
generating qualities of Buddhahood, causing all sentient beings to gladly set their minds 
on enlightenment and sustain this will by all virtues. 


88. Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười đầu của Đại 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đầu đại trí huệ vô thượng của Như 
Lat—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of head 
of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supreme head of knowledge and wisdom of Buddhas. 

Đầu Niết bàn vì không ai thấy được đảnh: The head of nirvana, as no one can see the 
{Op. 

Đầu tôn kính, vì tất cả nhơn thiên đều kính lễ: The head of honor, respected by all 
humans and celestials. 

Đầu thắng giải quảng đại, vì tối thắng trong đại thiên thế giới: The head of universal 
higher understanding, being supreme In the universe. 

Đầu đệ nhứt thiện căn, vì tam giới chúng sanh đều tôn kính cúng dường: The head of 
formost roots of goodness, honored by the sentient beings of the three worlds. 

Đầu gánh đội chúng sanh, vì thành tựu tướng nhục kế trên đảnh: The head bearing 
sentient beings, developing an Iindestructible crown. 

Đầu chẳng khinh tiện người, vì ở tất cả chỗ đều là bực tôn thắng: The head of not 
despising others, in all places always respecfful. 

Đầu Bát Nhã Ba La Mật, vì trưởng dưỡng tất cả pháp công đức: The head of 
transcendent wisdom, nurturing all virtuous qualities. 

Đầu tương ưng phương tiện trí, vì hiện khắp tất cả thân đồng loại: The head of union of 
knowledge and skill in means, everywhere appearing in compatible forms. 

Đầu giáo hóa tất cả chúng sanh, vì thâu nạp tất cả chúng sanh làm đệ tử: The head of 
teaching all sentient beings, taking all sentient beings as disciples. 


10) Đầu thủ hộ pháp nhãn của chư Phật, vì làm cho Tam bảo chủng chẳng đoạn tuyệt: The 


head of preservation of the eye of reality of Buddhas, able to perpetuate the seeds of the 
three treasures. 


89. Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


mười điều bị ma nhiếp trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát rời bỏ được mười điều ma 
nhiếp trì nầy thời được mười điều chư Phật nhiếp tr—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of possession by demons of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who can leave these ten can affain the supreme 
supportive power of Buddhas. 

Tâm lười biếng: Laziness. 

Chí nguyện hèn kém: Narrowness and meanness of aspIrafion. 

Nơi công hạnh chút ít lại cho là đủ: Satisfaction with a little practice. 

Lãnh thọ một hạnh, từ chối những hạnh khác: Exclusivity. 

Chẳng phát đại nguyện: Not making great vows. 


5240 


6) Thích nơi tịch diệt, dứt trừ phiển não, nên quên mất Bồ Đề tâm: Liking to be ¡n tranquil 
extinction and annihilating afflictions, forgetting the Bodhi mind. 

7)_ Dứt hẳn sanh tử: Permanently annihilating birth and death. 

8) Bỏ hạnh Bồ Tát: Giving up the practices of enlightening beings. 

9) Chẳng giáo hóa chúng sanh: Not edifying sentient beings. 

10) Nghi báng chánh pháp: Doubting and repudiating the truth. 


90. Mười Điều Câu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
điều cầu pháp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 
huệ tất cả Phật pháp chẳng do người khác dạy—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of quest for truth of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain great knowledge of all elements of 
Buddhahood without being Instructed by another. 

I) Trực tâm cầu pháp, vì không dua nịnh phỉnh phờ: Quest for truth with a straightforward 
mind, being free from dishonesty. 

2) Tinh tấn cầu pháp, vì xa ha lười biếng khinh mạn: Diligent quest for truth, being free 
from laziness. 

3) Nhứt hướng cầu pháp, vì chẳng tiếc thân mạng: Wholly devoted quest for truth, not 
begrudging therr lives. 

4) Vì muốn trừ phiển não cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh, lợi hay sự 
cung kính: Quest for truth to destroy all sentient beings" afflictions, not doing 1t for fame, 
profit, or respect. 

5) Vì lợi mình, lợi người, cũng như lợi tất cả chúng sanh mà câu pháp, chứ chẳng vì tư lợi: 
Quest for truth to benefit self and others, all sentient beings, not Just helping themselves. 

6) Vì nhập trí huệ mà cầu pháp, chẳng vì văn tự: Quest for truth to enter knowledge of 
wIsdom, not taking pleasure In literature. 

7) Vì thoát sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng tham thế lạc: Quest for truth to leave birth and 
death, not craving worldly pleasures. 

8) Vì độ chúng sanh mà cầu pháp, vì phát Bồ Đề tâm: Quest for truth to liberate sentient 
beings, engendering the determination for enlightenment. 

9) Vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì làm cho họ không do dự: Quest for 
truth to resolve the doubts of all sentient beings, to free them from vacillation. 

10) Vì đây đủ Phật phát mà cầu pháp, vì chẳng thích những thừa khác: Quest for truth to 
fulfIl Buddhahood, not being Inclined to lesser aims. 


91. Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
điều chứng tri của những đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất cả 
phương tiện thiện xảo—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of realizatonal knowledge possessed by Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain skillful use of all the teachings. 

I) Biết tất cả pháp một tướng: They know the unity of all things. 

2)_ Biết tất cả pháp vô lượng tướng: They know the infinity of all things. 

3) Biết tất cả pháp tại một niệm: They know the presence of all things in a single instant. 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5241 


Biết chúng sanh tâm hành vô ngại: They know the interpenetration of mental activities of 
all sentient beInss. 

Biết tất cả chúng sanh các căn bình đẳng: They know the equality of faculties of all 
sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh phiền não tập khí hiện hành: They know the impassioned habitual 
activities of all sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh tâm sử hiện hành: They know the mental compulsions of all 
sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh thiện và bất thiện hiện hành: They know the good and bad acts of 
all sentient beings. 

Biết tất cả Bổ Tát nguyện hạnh, tự tại, trụ trì, biến hóa: They know all enlightening 
beings” vows and practices, mastery, preservafton of the teaching, and mystical 
transfigurations. 


10) Biết tất cả Như Lai đầy đủ thập lực thành Chánh Đẳng Chánh Giác: They know all 


Buddhas' fulfillment of the ten powers and attainment of true enlightenment. 


92. Mười Điều Của Chư Phật Mà Chư Đại Bồ Tát Hằng Ghi Nhớ: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Phẩm 38, có mười điều của chư Phật mà chư Bồ Tát phải hằng ghi nhớ——According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure things of Buddhas that 
should always be remembered by Enlightening Beings. 

Tất cả Bồ tát phải thường ghi nhớ về nhơn duyên quá khứ của chư Phật: All Buddhas" 
past events should always be remembered by Enlightening Beings. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ hạnh thanh tịnh thù thắng của chư Phật: All Buddhas' 
pure superlor actions should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư Phật đầy đủ Ba La Mật: All Buddhas' fulfillment 
of the ways of transcendence should be always remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ đại nguyện thành tựu của chư Phật: All Buddhas' 
accomplishment of great undertakings should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ sự chứa nhóm công đức của chư Phật: All Buddhas" 
accumulation of virtues should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư Phật đã đủ đầy phạm hạnh: All Buddhas' 
embodiment of spiritual practice should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư Phật hiện thành chánh giác: All Buddhas' 
actualization of true enlightenment should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ vô lượng sắc thân của chư Phật: The infinity of all 
Buddhas physical forms should always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ thần thông vô lượng của chư Phật: The infinity of all 
Buddhas' spiritual powers should be always remembered. 


10) Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ thập lực của chư Phật: All Buddhas'` ten powers of 


confidence should be always remembered. 


93. Mười Điều Chư Đại Bồ Tát Được Chư Phật Nhiếp Trì: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười 


điều được chư Phật nhiếp trì. Nếu chư Bồ Tát rời bỏ được mười điều bị ma nhiếp trì thời 
được mười điều được chư Phật nhiếp tr —According to the Flower Adornment Sutra, 


Ũ 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 


?) 


8) 


3) 


5242 


there are ten kinds of support by Buddhas. If Enlightening Beings can get rid of the ten 
pOssessions by demons, they can gain ten kinds of support by Buddhas. 

Ban sơ có thể phát tâm Bồ Đề được Phật nhiếp trì: They are supported by Buddhas in 
first being able to aspire to enlightenment. 

Trong nhiều đời gìn giữ tâm Bồ Để không để quên mất, được chư Phật nhiếp trì: In 
preserving the wIll for enliphtenment life after life without letting 1t be forgotten. 

Rõ biết được ma sự và có thể xa lìa, được chư Phật nhiếp trì: In being aware of manias 
and being able to avoid them. 

Nghe các môn Ba La Mật rồi tu hành đúng pháp, được chư Phật nhiếp trì: In learning the 
way Of transcendence and practice them as taught. 

Biết khổ sanh tử mà chẳng nhàm ghét, được chư Phật nhiếp trì: In knowing the pain of 
birth and death, yet not reJecting them. 

Quán pháp thậm thâm được vô lượng quả, được chư Phật nhiếp trì: In contemplating the 
most profound truth and gaining immeasurable reward. 

Vì chúng sanh nói pháp nhị thừa, mà chẳng chứng lấy quả giải thoát nhị thừa, được chư 
Phật nhiếp trì: In expounding the principles of the two lesser vehicles of salvation for the 
benefit of sentient beings without actually grasping the liberation of those vehicles. 

Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, đối với hữu vi và vô vi không tưởng là hai, 
được chư Phật nhiếp trì: In happily contemplating the uncreated without dwelling therein 
and not thinking of the crated and the uncreated as dual. 

Đến chỗ vô sanh mà vẫn hiện thọ sanh, được chư Phật nhiếp trì: In reaching the realm of 
birthlessness, yet manifesting birth. 


10) Dầu chứng được nhứt thiết trí mà khởi hạnh Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ Đề, được chư 


Phật nhiếp trì: In realizing universal knowledge, yet carrying out the practices of 
enlightening beings and perpetuating the seed of Enlightening Beings. 


944. Mười Điều Được Pháp Nhiếp Trì Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


mười điều được pháp nhiếp trì của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được pháp nhiếp trì vô thượng của tất cả chư Phật —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of support by truth of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain the supreme support of truth of all 
Buddhas. 

Biết tất cả hành pháp là vô thường: Knowing all conditioned states are impermaneri. 
Biết tất cả hành pháp là khổ: Knowing all conditioned states are painful. 

Biết tất cả hành pháp là vô ngã: Knowing all conditioned states are identyless egoless). 
Biết tất cả pháp là tịch diệt niết bàn: Knowing all phenomena are quiescent nirvana. 

Biết tất cả pháp theo duyên mà phát khởi, không có duyên thời không khởi: Knowing all 
phenomena arise from conditlons and do not come to be without conditions. 

Biết vì do tà tư duy nên sanh khởi vô minh. Vì do có vô minh khởi nên có lão tử phát 
khởi. Một khi tà tư duy bị diệt, thì vô minh diệt, vô minh diệt thì lão tử cũng diệt: 
Knowing that ignorance comes from wrong thought, and finally old age and death come 
from Ignorance, so 1Ÿ wrong thought 1s extinguished, Ignorance 1s extinguished, and finally 
old age and death are extinguished. 


7) 


8) 


3) 


5243 


Biết ba môn giải thoát xuất sanh Thanh văn thừa, chứng pháp vô tránh xuất sanh Độc 
giác: Knowing the three doors of liberaton and generating the vehicle of hearers, 
realizing the state of noncontention and generating the vehicle of individual 1lluminates. 
Biết lục pháp lục Ba La Mật và tứ nhiếp pháp xuất sanh Đại thừa: Knowing the six 
transcendent ways and the four means of integration, øsenerating the Great Vehicle. 

Biết tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả chúng sanh, tất cả cả thế là cảnh giới của Phật trí: 
Knowing that al lands, all phenomena, all sentient beings and all times are spheres of 
knowledge of Buddhas. 


10) Biết dứt tất cả niệm, bỏ tất cả thủ, rời trước rời sau, tùy thuận niết bàn: Knowing how to 


95. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


cut off all thoughts, abandon all grasping, detach from before and after, and accord with 
nIrvana. 


Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười điều kiện khởi đầu đưa đến ước vọng giác ngộ tối 
thượng —According to the Avatamsaka Sutra, there are ten preliminary conditions that 
lead to the cherishing of the desire for supreme enlightenment. 

Đầy đủ thiện căn: Kusalamula (skt)——The stock of merit is well-filled. 

Tu tập các thiện hạnh: Carana (skt)——Deeds of goodness are well practiced. 

Chứa nhóm đầy đủ các tư lương: Sambhara (skt)—The necessary moral provisions are 
well stored up. 

Cung kính cúng dường chư Phật: Paryupasita (sk—The Buddhas have respectfully 
served. 

Thành tựu đầy đủ các tịnh pháp: Sikla-dharma (skQ)—WOorks of purity are well 
accomplished. 

Thân cận các thiện tri thức: Kalyanamitra (skt—There are good friends kindly disposed. 
Tâm hoàn toàn thanh tịnh: Visuddhasaya (skt)——The heart 1s thoroughly cleansed. 

Tâm quảng đại được kiên cố: Vipuladhyasaya (skt—Broad-mindedness ¡is fñirmly 
secured. 

Tín căn được bên vững: Adhimukti (skt)—A deep sincere faith is established. 


10) Sẳn sàng tâm đại bị: Karuna (skt)——There 1s the presence of a compassionate heart. 


9ó. 


Ù 
2) 


Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà: Ten 
Bodhisattvas` excellent deeds in the Saha world—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ 
Mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển 
chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng 
sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta 
Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.”—According to the 
Vimalakirti, Chapter Tenth, Vimalakirti said: “As you have said, the Bodhisattvas of this 
world have strong compassion and their lifelong works of salvation for all living beings 
surpass those done In other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? 
Because they achieved ten excellent deeds which are not required in other pure lands. 
Một là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn: Charity (dana) to succour the poor. 

Hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới: Precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandments. 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 


9) 


5244 


Ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ: Patient endurance (ksanti) to subdue their 
anger. 

Bốn là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Zeal and devotion (virya) to cure their 
remissness. 

Năm là dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý: Serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. 

Sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si: Wisdom (prajna) to wipe out the ignorant. 

Bảy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn: Putting an end to the eight distressful 
conditions for those suffering from them. 

Tám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to those who 
cling to Hinayana. 

Chín là dùng các pháp lành để cứu tế người không đức: Cultivation of good roots for 
those In want of merits. 


10) Mười là thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh.”: The four Bodhisattva winning 


devices for the purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva 
development). 


97. Mười Điều Phấn Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


D 


điều phấn tấn của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được nơi tất cả 
pháp phấn tấn tự tại vô thượng của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of springing of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the supreme springing of Buddhas In the midst of 
all things. 

Ngưu vương phất tấn, vì che mát tất cả thiên long bát bộ: The springing of a majestic 
bull, overshadowing all dragons, yakshas, kinnaras, gandharvas, and other creatures. 
Tượng vương phấn tấn—The springing of a majestic elephant: 

Tâm khéo điều phục và nhu nhuyễn chúng sanh: Their minds well tamed and gentle all 
sentient beings. 

Gánh vác tất cả những chúng sanh: Carrying all sentient beings. 

Long vương phấn tấn—The springing of a great wafer spirit: 

Nổi mây dây đại pháp: Producing dense clouds of the great teaching. 

Chiếu điển quang giải thoát: Flashing the lightning of liberation. 

Chấn sấm nghĩa như thật: Reverberating with the thunđer of truth. 

Rưới mưa cam lỗ căn, lực, giác phần, thiển định, giải thoát, tam muội: Showering the 
sweet rain of the spiritual faculies and powers, the elements of enlightenment, 
meditations, liberations, and concentratIons. 

Đại Kim Sí Điểu vương phấn tấn—The springing of the great golden- winged bird: 

Lầm cạn nước tham ái: Evaporating the water of covetousness. 

Phá vỏ ngu sỉ: Breaking the shell of delusion. 

Chụp bắt những ác độc long phiền não: Catching the evil poisonous dragon of affliction. 
Khiến chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử: Lifting beings out of the ocean of suffering of 
birth and death. 

Đại sư tử vương phấn tấn——The springing of great maJestic lion: 

An trụ trong đại trí vô úy: Resting secure In fearless. 





6) 


7) 


3) 


9) 


5245 


Lấy bình đẳng làm khí giới: Using impartial great knowledge as a weapon. 

Xô dẹp chúng ma và ngoại đạo: Crushing demons and false teachers. 

Dũng kiện phấn tấn, vì có thể ở trong chiến trận lớn sanh tử, xô diệt tất cả phiền não oán 
thù: Springing of spirit and strength, able to destroy the enemy and afflictions on the great 
battlefront of birth and death. 

Đại trí phấn tấn—The springing of great knowledge: 

Biết thân tâm và cảm giác: Knowing the elements of body, mind, and sense experience. 
Biết các duyên khởi: Knowing other interdependent producftions. 

Tự tại khai thị tất cả pháp: Freely explaining all things. 

Đà La Ni phấn tấn—The springing of mental command: 

Dùng sức niệm huệ thọ trì chánh pháp chẳng quên: Retaining teachings by the power of 
recollection and awareness. 

Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà vì họ tuyên thuyết: Expounding the teachings 
according to the faculties of sentient beings. 

Biện tài phấn tấn—The springing of intellectual powers: 

Vô ngại và chóng phân biệt tất cả các pháp: Uninhibited and swift analyzing everything. 
Lầm cho tất cả chúng sanh được lợi ích: Causing everyone to receive benefit and be 
happy. 





10) Như Lai phấn tấn—The springing of realization of Thusness: 


a. 


"mo ao 


Nhứt thiết chủng trí những pháp trợ đạo đều thành tựu viên mãn: Fulfilling all aids to the 
Wway f0 omnisclience. 

Dùng một niệm tương ưng huệ, những chỗ đáng được đều được tất cả: With 
Instantaneous wIisdom attaining all that can be attained. 

Những chỗ đáng ngộ tất cả đều ngộ: Understanding all that can be understood. 

Ngồi tòa sư tử: Sitting on a lion throne. 

Hàng phục chúng ma: Conquering hostile demons. 

Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: Realizing unexcelled, complete achieve 
perfect enlightenment. 


98. Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 38). Chư 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


Bồ Tát an trụ trong mười pháp nây thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo—Ten ways of 
getting rid of demons' actions of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 38). Enlightening Beings who abide by these can escape all demonIc 
Ways. 

Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường: Associating with the wise and honoring and 
serving them. 

Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi: Not elevating themselves or praising 
themselves. 

Tin hiểu thâm pháp của Phật mà chẳng hủy báng: Believing in the profound teaching of 
Buddha without repudiating It. 

Chẳng bao giờ quên mất tâm nhứt thiết trí: Never ever forgetting the determination for 
Omniscience. 

Siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng phóng dật: Diligently cultivating refined practices, never 
being lax. 


6) 


?) 


8) 


b. 
3) 


5246 


Thường cầu tất cả pháp dành cho Bồ Tát: Always seeking all the teachings for 
enlightening beInøs. 

Hằng diễn thuyết chánh pháp, tâm không nhàm mỏi: Always expounding the truth 
tirelessly. 

Điều rời bỏ ma nghiệp thứ tám—The eighth way of getting rid of dằemons' actions: 

Quy y tất cả chư Phật mười phương: Taking refuge with all the Buddhas ¡n the ten 
directions. 

Nghĩ đến chư Phật như những vị cứu hộ: Thinking of them as saviors and protecfors. 

Tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia trì: Faithfully accepting and remembering the 
support of the spiritual power of the Buddhas. 


10) Cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai: Equally planting the same 


roofs of goodness with all enlightening beings. 


99. Mười Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of powers 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


of the enlightened of enlightening beings— Chư Bồ Tát có đủ mười Như Lai lực nầy thời 
gọi là Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Enlightening 
Beings who acqurre these ten powers are called Buddhas, truly awake. 

Vì siêu quá tất cả những ma phiển não nghiệp nên thành Như Lai lực: Attain the powers 
of the enlightened because they transcend the afflictive activities of all demons. 

Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh và tự tại du hý tất cả Bồ Tát tam muội: Fulfil all 
enlightening practices and master all concentrations of enlighening beinøs. 

Đầy đủ tất cả Bồ Tát quảng đại thiển định: Accomplish all the far-reaching meditations 
of enlightening beinøs. 

Viên mãn tất cả pháp trợ đạo bạch tịnh: Fulfill al the pure means of fostering 
enlightenmeit. 

Được tất cả pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân biệt: Attain illumination of 
knowledge of all things and can think and analyze well. 

Thân cùng khắp tất cả thế giới: Their bodies pervade all worlds. 

Có thể dùng thần lực gia trì tất cả: Can support all by spiritual powers. 

Ngôn âm phát ra đều đồng với tâm của tất cả chúng sanh: Their utterances are equal to 
the minds of all sentient beings. 

Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất cả tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ những 
pháp trong tam thế: They are physically, verbally, mentally equal to the Buddhas of all 
times, and can comprehend the things of all times In a single thought. 


10) Được thiện giác trí tam muội, đủ Như Lai thập lực, những là thị xứ phi xứ trí lực đến lậu 


tận trí lực: Attain concentration of precisely aware knowledge and are imbued with the 
ten powers of the enliphtened, from knowledge of what 1s so and what 1s not so up to 
knowledge of extinction of contaminations. 


100. Mười Điều Thối Thất Phật Pháp Mà Chư Đại Bồ Tát Nên Tránh: Theo Kinh Hoa 


Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều thối thất Phật pháp mà chư Bồ Tát nên tránh. Chư Bồ 
Tát tránh được mười điều nầy thời nhập được đạo ly sanh của Bồ Tát —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten things that cause enlightening beings 


5247 


to regress from the Buddha teachings, which they should avoid. Enlightening Beings who 
avoid these ten things will enter the Enlightening Beings” paths of emanciIpation. 
1) Khinh mạn thiện tri thức: Slighting the wise. 
2) Sợ khổ sanh tử: Fearing the pains of birth and death. 
3)_ Nhàm tu hạnh Bồ Tát: Getting tired of practicing the acts of enlightening beings. 
4) Chẳng thích trụ thế gian: Not caring to remain in the world. 
5) Say đắm tam muội: Addiction to concentration. 
6) Chấp lấy thiện căn: Clinging to roots of goodness. 
7)_ Hủy báng chánh pháp: Repudiating the truth. 
8)_ Đoạn Bồ Tát hạnh: Putting an end to the practices of enlightening beings. 
9) Thích đạo nhị thừa: Liking the ways of individual liberation. 
10) Hiểm hận chư Bồ Tát: Having aversion to Enlightening Beings. 


Phật Ngôn: 


Chẳng phải do giới luật đầu đà, chẳng phải do nghe nhiều học rộng, chẳng phải do chứng 
được tam muội, chẳng phải do ở riêng một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui xuất gia, 
phàm phu không bì kịp.”—Not only by mere morality and austeritiles, nor by much learning, 
nor even by serene meditation, nor by secluded lodging, thinking “[l enJoy the bliss of 
renunciation, which no common people can know.” (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
271). 


Các ngươi chớ vội tin những điều ấy khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ—Do not 
be confident as such until all afflictions die out (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 272). 


Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Ly dục là 
pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc Thánh hiểỀn—The best of 
paths 1s the Eighffold Path. The best of truths are the Four Noble Truths. Non-attachment 1s 
the best of states. The best of men is he who has eyes to see (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 273). 


Chỉ có con đường nầy, chẳng còn con đường nào khác có thể làm cho tri kiến các ngươi thanh 
tịnh. Các ngươi thuận làm theo, thì bọn ma bị rối loạn —This ¡is the only way. There ¡is no 
other way that leads to the purity of vision. You follow this way, Mara 1s helpless before 1t 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 274). 


Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng Đạo ta nói 
có sức trừ diệt chông gay——Entering upon that path, you will end your suffering. The way was 
taught by me when I understood the removal of thorns (arrows of grief) (Kinh Pháp Cú—The 
Dammapada Sutta 275). 


5248 


Các ngươi hãy tự nỗ lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, chứ không giác ngộ 
cho ai được. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được cỡi 
mở—You should make an effort by yourself! The Tathagatas are only teachers. The 
Tathagatas cannot set free anyone. The meditative ones, who enter the way, are delivered 
from the bonds of Mara (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 276). 


Khát Không Uống Nước— GeHing thirsíy On Seeing Wafer (Kinh Bách Dụ—Sakyamuni's 
One Hundred Fables 5) 

---Xưa có một người đi đường rất khát nước, muốn tìm nước uống để giải khát. Xem thấy 
sương mù tận đàng xa, y tưởng là nước. Sau lại kiếm Đông tìm Tây, gặp được giòng sông 
nước trong leo lẻo, chẩy thao thao không ngừng, anh chỉ đứng xem không chịu uống—Once 
upon a time, there was a traveller desperately In need of water for his thirst. Ôn seeing the 
blazing fog, he mistook 1t for water. He pursued 1t until he reach a river with limpid water, but 
he only looked at It without drinking. 

---Có người thấy thế lấy làm quáy lạ, hỏi rằng: “Anh vì khát đi tìm nước để uống, hiện tại 
tìm được nước rồi, tại sao lại không uống?”——A bystander asked: “You are suffering from 
thirst. In front of you 1s limpid water, why donˆt you drink?” 

---Anh trả lời một cách quái lạ: “Nước nhiều như thế nầy, anh uống hết được không mà hỏi 
tôi? Tôi tự xét thấy khi nào uống hết được thì tôi mới uống. Đã biết uống không sao hết nỗi 
nên tôi không uống, thế thôi!” 
can you đrink up? If I could drink up all water, I would do 1t. Since there 1s more water than I 
can finish, I would rather not drink 1t at all.” 

---Ai nấy nghe xong đều chê cười anh—As soon as people heard this, they laught at him. 
---Chuyện này tỷ dụ về có một ít người lý luận bướng bỉnh, chấp chặt chỗ kiến giải của mình, 
không gần được chân lý, cho là giới luật của Phật dạy rất rộng lớn, nghiêm nhặt một thời 
không thể thọ trì toàn bộ được, bèn bỏ không thọ. Do đấy, họ cứ y nhiên trôi lăn trong vòng 
sanh tử chịu khổ vô cùng, trọn đời không có hy vọng đắc đạo. Hành động như vậy không 
khác gì người lữ hành khát nước bên dòng sông, thật đáng chê cười mà cũng đáng thương 
xót —This story gIves us an example of the heretics, acting against all sense and reasons. 


—The traveller answered: ““[here 1s so mụch water like this, 


They think since they are unable to keep all the precepts, they refuse to accept any of them. 
Thus they will never attain the path of enlightenment and thus subJect to transmigration. 
They are Just like that stupid thirsty traveller who gets laught at by bystanders. 





35249 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-EIGHT 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III 
QOther Bodhisaftvas° Characterisfics 

in the Flower Adornment Sutra Part III 


101. Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát. 

102. Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái. 

103. Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát. 

104. Mười Điều Tu Tỉnh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát. 

105. Mười Điều Vui Thích Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38—Ly Thế 
Gian). 

106. Mười Hạnh Của Chư Đại Bồ Tát. 

107. Mười Hạnh Bồ Tát. 

108. Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát. 

109. Mười Không Dính Mắc Của Chư Đại Bồ Tát. 

110. Mười Loại Thiện Hữu Tri Thức Của Chư Đại Bồ Tái. 

111. Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ Tái. 

112. Mười Luật Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát. 

113. Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát. 

114. Mười Lực Trì Của Chư Đại Bồ Tái. 

115. Mười Lực Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tái. 

116. Muời Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát. 

117. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước. 

118. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh. 

119. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Thân Đồng Tử. 

120. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung. 

121. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng 
Sanh. 

122. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia. 

123. Mười Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái. 

124. Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát. 

125. Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát. 

126. Mười Mật Ngữ Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát. 

127. Mười Minh Túc Của Chư Đại Bồ Tát. 

128. Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tái. 

129. Mười Môn Kiến Phật Của Chư Đại Bồ Tát. 

130. Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tát. 

131. Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của Chư Đại Bồ Tái. 


5250 


132. Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát. 

133. Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ Tái. 

134. Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát. 

135. Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát. 
136. Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát. 
137. Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tái. 

138. Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề. 





3251 


101. Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


Bồ Tát có mười điều thủ lấy, do đây mà không dứt hạnh Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
mười điều thủ lấy nầy thời có thể chẳng dứt Bồ Tát hạnh, và được pháp vô sở thủ vô 
thượng của tất cả Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of grasping by which they perpetuate the practices of Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can perpetuate the practices of Enlightening 
Beings and attain the Buddhas” supreme state of not grasping anything. 

Thủ lấy tất cả chúng sanh giới, vì rốt ráo giáo hóa chúng sanh: They grasp all realms of 
sentient beings, to ultimately enlighten them. 

Thủ lấy tất cả thế giới vì rốt ráo nghiêm tịnh: They grasp all worlds , to ultimately purify 
them. 

Thủ lấy Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để cúng dường: They grasp Buddha, cultivating the 
practices of Enlightening Beings as offerings. 

Thủ lấy thiện căn vì chứa nhóm tướng hảo công đức của chư Phật: They grasp roots of 
gøoodness, accumulating the virtues that mark and embellish the Buddhas. 

Thủ lấy đại bi, vì diệt khổ cho tất cả chúng sanh: They grasp great compassion, to 
extinguish the pains of all sentient beings. 

Thủ lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh những trí lạc: They grasp great benevolence, to 
bestow on all beings the happiness of omnIscIence. 

Thủ lấy Ba La Mật, vì tích tập những trang nghiêm của Bồ Tát: They grasp the 
transcendent ways, to accumulate the adornments of Enlightening Beings. 

Thủ lấy thiện xảo phương tiện, vì đều thị hiện ở tất cả mọi nơi: They grasp skill in 
means, to demonstrate them everywhere. 

Thủ lấy Bồ Đề, vì được trí vô ngại: They grasp enlightenment, to obtain unobstructed 
knowledge. 


10) Thủ lấy tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều dùng minh trí để hiện rõ: They grasp all things, 


to comprehend them everywhere with clear knowledse. 


102. Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§)— 


Ten ways of purifying speech of Great Enliphtening Beings (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 38). 


(A) Mười pháp tịnh tu ngữ nghiệp——Ten ways of purifying speech: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Tịnh tu ngữ nghiệp, thích lắng nghe âm thanh của Đức Như Lai: Joyfully listening to the 
voice of Buddhas. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, nghe nói công đức của Bồ Tát: Joyfully listening to the explanations 
of the virtues of Enlightening Beings. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, chẳng nói những lời mà chúng sanh chẳng thích nghe: Not saying 
anything unpleasant to senfIent beInøs. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, xa la những lỗi lầm của lời nói: Truly avoiding all faults of speech. 
Tịnh tu ngữ nghiệp, hoan hỷ tán thán Như Lai: Joyfully praising the enlightened. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, ở chỗ tháp Như Lai to tiếng khen ngợi công đức như thiệt của chư 
Phật: Signing the praises of Buddhas aloud at the monuments of deceased Buddhas. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, dùng tâm thanh tịnh ban bố chánh pháp cho chúng sanh: Giving 
teachings to sentient beings with profound, pure mind. 


8) 


3) 


3252 


Tịnh tu ngữ nghiệp, dùng âm nhạc ca tụng để tán thán Đức Như Lai: Praising Buddha 
with music and song. 


Tịnh tu ngữ nghiệp, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp chẳng tiếc thân mạng: 
Listening to the true teaching without worrying about one”s body or life. 


10) Tịnh tu ngữ nghiệp, xả thân thừa sự tất cả Bồ Tát và các pháp sư để lãnh thọ diệu pháp: 


Giving oneself up to serve all enlightening beings and teachers of truth, and receiving the 
sublime teaching from them. 


(B) Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp tịnh tu ngữ nghiệp nầy sẽ được mười điều thủ hộ— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Enlightening Beings who abide by these ten ways of purifying speech can gain ten kinds 
OÝ protection: 

Được thiên vương cùng thiên chúng thủ hộ: They are protected by all celestial beings. 
Được long vương và long chúng thủ hộ: By all nagas. 

Được Dạ xoa vương cùng dạ xoa chúng thủ hộ: By all yakshas. 

Được Cần thát bà vương cùng Cần thát bà chúng thủ hộ: By all Gandharvas. 

Được A tu la vương và A tu la chúng thủ hộ: By all titans. 

Được Ca lâu la vương và Ca lâu la chúng thủ hộ: By all Garudas. 

Được Khẩn na la vương và Khẩn na la chúng thủ hộ: By all kinnaras. 

Được Ma hầu la già vương cùng Ma hầu la già chúng thủ hộ: By all Maharagas. 
Được Phạm vương và Phạm chúng thủ hộ: By all Brahmas. 


10) Được Như Như Lai Pháp vương và tất cả pháp sư thủ hộ: By all teachers of truth, 


beginning with the Buddhas. 


(C) Được sự thủ hộ nầy rồi, chư Đại Bồ Tát có thể thành tựu mười đại sự—Having received 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


this protection, great enlightening beings are able to accomplish ten great works. 
Lầm cho tất cả chúng sanh hoan hỷ: Gladdening all sentient beings. 

Có thể qua lại tất cả thế giới: Going to all worlds. 

Tất cả căn tánh đều có thể rõ biết: Knowing all faculties. 

Tất cả thắng giải đều làm cho thanh tịnh: Purifying all devotions. 

Tất cả phiền não đều làm cho đoạn trừ: Exterminating all afflictions. 

Tất cả tập khí đều làm cho xả ly: Getting rid of all habit energy. 

Tất cả dục lạc đều làm cho sáng sạch: Purifying all inclinations. 

Tất cả thâm tâm đều làm cho tăng trưởng: Increasing all profound determinations. 
Tất cả pháp giới đều làm cho cùng khắp: Causing all to pervade al universes. 


10) Tất cả Niết bàn khắp làm cho thấy rõ: Causing all nirvanas to be clearly seen. 


103. Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều tu 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô thượng và 
đạt được tất cả các pháp——According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of cultivation of Great Enlightening Beings. Enlightening beings who abide by these can 
achieve the supreme cultivation and practice all truths. 

Tu các môn Ba La Mật: Cultivate the ways of transcendence. 

Tu học: Learning. 

Tu huệ: Wisdom. 

Tu nghĩa: Purpose. 

Tu pháp: Righteousness. 


6) 
? 
8) 
3) 


3253 


Tu thoát ly: EmanciIpation. 

Tu thị hiện: Manifestation. 

Tu siêng thực hành chẳng lười: Diligence. 

Tu thành chánh đẳng chánh giác: Accomplishment of true awakening. 


10) Tu chuyển chánh pháp luân: Operation of right teaching. 


104. Mười Điều Tu Tỉnh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


Ũ 
2) 


3) 


4 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


chư đại Bồ Tát có mười điều tu tính chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy 
thời được siêng tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of diligent practices of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
practice of great knowledge and wisdom of Buddhas. 

Siêng tu bố thí, vì đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp: Diligent practice of giving, 
relinquishing all without seeking reward. 

Siêng tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc: Diligent practice of self-control, 
practicing austerities, having few desires, and being content. 

Siêng tu nhẫn nhục, vì rời quan niệm ta và người (tự tha), nhẫn chịu tất cả điều khổ não, 
trọn không sanh lòng sân hại: Diligent practice of forbearance, detaching from notions of 
self and other, tolerating all evils without anger or malice. 

Siêng tu tỉnh tấn, vì thân ngữ ý ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng 
thối chuyển mãi đến khi rốt ráo: Diligent practice of vigor, their thoughts, words and 
deeds never confused, not regressing in what they do, reaching the ultimate end. 

Siêng tu thiển định, vì giải thoát , tam muội xuất hiện thần thông, rời lìa tất cả quyến 
thuộc, dục lạc, phiển não, và mãn nguyện: Diligent practice of meditation, liberations, 
and concentrations, discovering spiritual powers, leaving behind all desires, afflictions, 
and contenfion. 

Siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức không nhàm mỏi: Diligent practice 
of wisdom, tirelessly cultivating and accumulating virtues. 

Siêng tu đại từ, vì biết tất cả chúng sanh không có tự tánh: Diligent practice of great 
benevolence, knowing that all sentient beings have no nature of their own. 

Siêng tu đại bi, vì biết các pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh không nhàm 
mỏi: Diligent practice of great compassion, knowing that all things are empty, accepting 
suffering 1n place of all sentient beings without wearying. 

Siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh: Diligent 
practice to awaken the ten powers of enlightenment, realizing them without obstruction, 
manifesting them for sentient beings. 


10) Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sanh: Diligent practice 


of the non receding wheel of teaching, proceeding to reach all sentient beings. 


105. Mười Điều Vui Thích Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38— Ly Thế 


Giar): Ten kinds of enJjoyment (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38——Detachment 
from the World)—Bồ tát trụ trong pháp nầy thời được pháp lạc vô thượng của chư Như 
Lai —Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme enJoyment of truth 
of all Buddhas. 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3254 


Thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn: They enjoy right mindfulness because their 
minds are not distracted. 

Thích trí huệ vì phân biệt các pháp: They enJoy knowledge, distinguishing all things. 
Thích qua đến tất cả chỗ Phật, vì nghe pháp không nhàm: They enjoy visiting all 
Buddhas, listening to the teaching tirelessly. 

Thích chư Phật, vì đầy khắp mười phương không biên tế: They like the Buddhas because 
they fill the ten directions without bound. 

Thích Bồ Tát tự tại, vì tất cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà hiện thân: They like 
enlightening beings because they freely appear In infinite ways for the benefit of sentient 
beings. 

Thích các môn tam muội vì nơi một môn tam muội nhập tất cả môn tam muội: They 
enjoy the doors of concentration because In one door of concenfration they enter all doors 
Of concenfration. 

Thích Đà La Ni vì thọ trì pháp chẳng quên để dạy lại cho chúng sanh: They enjoy mental 
command of mnemonic formula because they hold all the doctrines without forgetting and 
hand them on to others. 

Thích vô ngại biện tài, vì nơi một đoạn một câu, phân biệt diễn thuyết trải qua bất khả 
thuyết kiếp không cùng tận: They enjoy unhindered powers of analysis and elucidation, 
expounding a single saying inexhaustIbly. 

Thích thành chánh giác, vì tất cả chúng sanh mà dùng vô lượng môn thị hiện thân để 
thành chánh giác: They enjJoy attaining true enlightenment, manifesting bodies 1n Infinite 
ways, atfaining true enlightenmernt for the sake of sentient beings. 


10) Thích chuyển pháp luân, vì dẹp trừ tất cả pháp dị đạo: They enjoy turning the wheel of 


true teaching, destroying all misleading doctrines. 


106. Mười Hạnh Của Chư Đại Bồ Tát: 
(A) Thập Hạnh Bồ Tát —Ten Bodhisattva practices: 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 


10) Chân thật hạnh: The practice of truth 





Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy—Làm cho chúng sanh hoan hỷ. 

Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice—Thường làm lợi lạc cho chúng sanh. 

Vô sân hận hạnh: The practice of non-opposition—Hạnh không sân hận với chúng sanh 
mọi loài. 

Vô tận hạnh: The practice of indomitability—Nết hạnh lợi tha không bao giờ dứt. 

Ly sĩ loạn hạnh: The practice of non confusion——Hạnh tu hành xa lìa sĩ loạn. 

Thiện hiện hạnh: The practice of good manifestation—Hạnh thị hiện là người tốt giáo 
hóa chúng sanh. 

Vô trước hạnh: The practice of nonattachment—Hạnh không bao giờ chấp trước. 

Nan đắc hạnh: The practice of that which ¡s difficult to attain—Thực hành những hạnh 
khó đạt được. 

Thiện pháp hạnh: The practice of good teaching—Hạnh tu hành thiện pháp. 

Hạnh tu hành theo chân lý của Đức Phật. 





(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười hạnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 


trong pháp nầy thời được hạnh vô lai vô khứ của Đức Như Lai—According to The Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of action of Great Enlightening Beings. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


3255 


Enlightening Beings who abide by these can achieve the action of Buddhas that has no 
Coming Or ØOInø. 

Hạnh nghe chánh pháp, vì ưa thích chánh pháp: Hearing the Teaching, out of fondness for 
truth. 

Hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh: Expounding the Teaching to benefit sentient 
beings. 

Hạnh rời tham, sân, si và sợ hãi, vì biết điều phục tự tâm: Getting rid of covetousness, 
anger, delusion, and fear, by taming their own minds. 

Hạnh dục giới vì muốn giáo hóa chúng sanh cõi dục: Action ¡n the realm of desire, to 
teach beings In that realm. 

Hạnh chánh định sắc giới và vô sắc giới, vì làm cho họ mau xoay trở lại: Concentration 
1n the realm of form and formlessness, to foster quick return to noncontamination. 

Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí huệ: Aiming for the meaning of the Teaching, 
to quickly attain wIsdom. 

Hạnh thọ sanh tất cả xứ, vì tự tại giáo hóa chúng sanh: Action in the realm of life, to 
freely edify sentient beings. 

Hạnh tất cả cõi Phật, vì lễ bái cúng dường chư Phật: Action ¡n all Buddha-lands, honoring 
all Buddhas. 

Hạnh Niết bàn, vì chẳng dứt sanh tử nối tiếp: Nirvanic action, not cutting off the 
contfinuIty of birth and death. 


10) Hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát: Fulfilling 


all qualiies of Buddhahood without giving up applicaton of the principles of 
Enlightening BeIngs. 


107. Mười Hạnh Bồ Tát: Ten kinds of practice of great enlightening beings. 
(A) Mười hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế (Kinh Hoa Nghiêm— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 
3) 


Phẩm 21—Thập Hạnh)—Ten kinds of practices, which are expounded by the Buddhas of 
pasf, present and future (The Flower Adornment Sutra—Chapter 21——Ten Practices): 
Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy. 

Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice. 

Vô vi nghịch hạnh: Practice of nonopposifion. 

Vô khuất nhiễu hạnh: Practice of indomitability. 

Vô sĩ loạn hạnh: Practice of nonconfusion. 

Thiện hiện hạnh: Practice of good manmifesftation. 

Vô trước hạnh: Practice of nonattachmei. 

Nan đắc hạnh: Practice of that which ¡s difficult to attain. 

Thiện pháp hạnh: Practice of good teachings. 


10) Chơn thiệt hạnh: Practice of truth. 
(B) Mười hạnh của chư Bồ Tát—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm thì chư Bồ Tát 


có mười thứ hạnh giúp họ được đại trí huệ vô thượng của chư Như Lai—According to the 
Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, Great Enlightening Beings have ten kinds of 
practice which help them attain the practice of the unexcelled knowledge and wisdom of 
Buddhas. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


35256 


Hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho khắp cả được thành thục: Practice 
dealing with all sentient beings, to develop them all to maturIty. 

Hạnh cầu tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả: Practice seeking all truths, to learn 
them all. 

Hạnh làm tất cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng trưởng: Practice of all roots of 
gøoodness, to cause them all to ørow. 

Hạnh Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn: Practice of all concentration, to be 
single-minded, without distraction. 

Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chi là chẳng rõ chẳng biết: Practice of all 
knowledge, to know everything. 

Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là không tu được: Practice of all cultivations, to be 
able to cultivate them all. 

Hạnh nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ—Phật quốc), vì thảy đều trang nghiêm: Practice 
dealing with all Buddha-lands, to adorn them all. 

Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức: Practice dealing with all good 
companIons, respecting and supporting them. 

Hạnh tôn kính và cúng dường chư Như Lai: Practice dealing with all Buddhas, honoring 
and serving them. 


10) Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng 


sanh: Practice all supernatural powers, to be able to transform anywhere, anytime to help 
sentient beinøs. 


108. Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ khí 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiển 
não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—Enlightening Beings who abide 
by these can annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all 
senfient beinss In the long night of ignorance. 

Bố thí là khí giới của Bồ Tát, vì có thể diệt trừ tất cả xan lẫn: Giving is a weapon of 
enlightening beings, destroying all stinginess. 

Trì giới là khí giới của Bồ Tát, vì vứt bỏ tất cả sự hủy phạm: Self-control is a weapon of 
enlightening beings, getting rid of all crime. 

Bình đẳng là khí giới của Bồ Tát, vì dứt trừ tất cả phân biệt: Impartiality is a weapon of 
enlightening beings, removing all discrimination. 

Trí huệ là khí giới của Bồ Tát, vì tiêu diệt tất cả vô minh phiền não: Wisdom is a weapon 
of enlightening beings, dissolving all ignorance and afflictions. 

Chánh mạng là khí giới của Bồ Tát, vì xa rời tất cả tà mạng: Right livelihood is a weapon 
of enlightening beings, leading away from all wrong livelihood. 

Thiện xảo phương tiện là khí giới của Bồ Tát, vì thị hiện tất cả xứ: Skill in means is a 
weapon of enlightening beings, manifesting in all places. 

Tham, sân, si và tất cả phiển não là khí giới của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não để độ 
chúng sanh: AlI afflictions, wrath, and folly are weapons of enlipghtening beings because 
they liberate sentient beings through afflictions. 


3257 


8) Sanh tử là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng sanh: 
Birth-and-death 1s a weapon of enlightening beings because they continue enlightening 
practices and teach sentient beIngs. 

9) Nói pháp như thật là khí giới của Bồ Tát vì hay phá tất cả chấp trước: Teaching the truth 
1S a weapon of enlightening beings, able to break up all clinging. 

10) Nhứt thiết trí là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng bổ hạnh môn của Bồ Tát: All knowledge ¡s 
a weapon of enlightening beings because they do not give up the avenues of practice of 
enlightening beings. 


109. Mười Không Dính Mắc Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, chư đại Bồ Tát 
có mưới thứ không dính mắc —According to the Flower Adornment Sutra, there are ten 
kinds of nonattachment of Great Enlightening Beings. 

(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng sanh sai 
biệt thân đại tam muội có thể đạt được mười thứ vô sở trước—According to the Flower 
Adornement Sutra, Chapter 27, Great enlightening beings abide in the concenfration of 
the differentiated bodies of all sentient beings can attain ten kinds of non-attachment: 

I)_ Nơi tất cả cõi vô sở trước: Non-attachment in all lands. 

2) Nơi tất cả phương vô sở trước: Non-attachment in all places. 

3) Nơi tất cả kiếp vô sở trước: Non-attachment ïn all times. 

4) Nơi tất cả chúng sanh vô sở trước: Non-attachment in respect to all beings. 

5) Nơi tất cả pháp vô sở trước: Non-attachment in respect to all phenomena. 

6) Nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước: Non-attachment in respect in respect to all Enlightening 

Beingss. 

7) Nơi tất cả Bồ Tát nguyện vô sở trước: Non-attachment in respect to all Enlightening 

BeIngs” vows. 

8) Nơi tất cả tam muội vô sở trước: Non-attachment in respect to all concentrations. 

9) Nơi tất cả Phật vô sở trước: Non-attachment in respect to all Buddhas. 

10) Nơi tất cả địa vô sở trước: Non-attachment in respect to all the stages of enlightenmeit. 

(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau 
chuyển tất cả tưởng được trí huệ thanh tịnh vô thượng Ten kinds of nonattachment of 
great enlightening beings (The Flower Adornment Sutra— Chapter 38): Muời pháp vô 
trước của chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfs and attain supreme pure wisdom. 

I)_ Vô trước nơi tất cả thế giới: Non-attachment to all worlds. 

2) Vô trước nơi tất cả chúng sanh: Non-attachment to all sentient beings. 

3) Vô trước nơi tất cả hiện tượng: Non-attachment to all phenomena. 

4)_ Vô trước nơi tất cả các pháp: Non-attachment to all actions. Vô trước nơi tất cả sở tác: 

5) Vô trước nơi tất cả thiện căn: Non-attachment to all roots of goodness. 

6) Vô trước nơi tất cả chỗ thọ sanh: Non-attachment to all place of birth. 

7) Vô trước nơi tất cả nguyện: Non-attachment to all vows. 

8) Vô trước nơi tất cả hạnh: Non-attachment to all practices. 

9) Vô trước nơi tất cả chư Bồ Tát: Non-attachment to all Enlightening Beings. 

10) Vô trước nơi tất cả chư Phật: Non-attachment to all Buddhas. 








110. Mười Loại Thiện Hữu Trì Thức Của Chư Đại Bồ Tát: Mười loại thiện hữu tri thức 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


3258 





Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian), chư Đại Bồ Tát có 
mười loại thiện hữu tri thức giúp họ trên đường đi đến đại giác —According to the 
Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38 Detachment From The World), 
Great Enliphtening Beings have ten kinds of spiritual friends who help them along the 
path to enlightenment. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát an trụ Bồ để tâm: Spiritual friends who cause them to 
persist in the determination for enlightenment. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát sanh trưởng thiện căn: Spiritual friends who cause them to 
generafte roots of goodness. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát thực hành hạnh của các môn Ba La Mật: Spiritual friends 
who cause them to practice the way of transcendence. 

Thiện tri thức khiến giải thoát tất cả pháp: Spiritual friends who enable them to to 
analyze and explain all truths. 

Thiện tri thức khiến thành thục được tất cả chúng sanh: Spiritual friends who enable them 
to develop all sentient beings. 

Thiện tri thức khiến được quyết định biện tài: Spiritual friends who enable them to attain 
definitve analytic and exXposItory DOWeTS. 

Thiện tri thức khiến chẳng nhiễm trước tất cả thế gian: Spiritual friends who cause them 
not to be attracted to any world. 

Thiện tri thức khiến trong tất cả kiếp tu hành không nhàm mỏi: Spiritual friends who 
cause them to practice tirelessly In all ages. 

Thiện tri thức khiến an trụ trong Hạnh Phổ Hiển: Spiritual friends who establish them 1n 
the practice of Universal Good. 


10) Thiện tri thức khiến nhập nơi trí của chư Phật đã nhập: Spiritual friends who introduce 


them to the reaches of knowledge of all Buddhas. 


111. Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại hạnh 
an lạc la ưu não vô thượng của Như Lai —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of grove of Great Enliphtening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the Buddhas" unexcelled peaceful, happy action, 
{ree from sorrow and afflication. 

Sanh tử là viên lâm của Bồ Tát vì không nhàm bỏ: Birth and death is a grove for 
Enlightening Beings because they do not reJect It. 

Giáo hóa chúng sanh là viên lâm của Bồ Tát vì không mỏi mệt: Teaching sentient beings 
1S a ørove for Enlightening Beings because they do not tire of It. 

Trụ tất cả kiếp là viên lâm của Bồ Tát, vì nhiếp những hạnh lớn: Living in all ages is a 
grove of Enlightening Beings because they embrace all great deeds. 

Thanh tịnh thế giới là viên lâm của Bồ Tát vì là chỗ dừng ở của Bồ Tát: Purifying the 
world 1s a grove for Enlightening Beings because 1t is where they themselves soJourn. 

Tất cả cung điện của ma là viên lâm của Bồ Tát, vì hàng phục được chúng ma: AlI 
abodes of demons are agrove for Enlightening Beings because they conquer them all. 


6) 


7) 


8) 


3) 


3259 


Tư duy pháp đã được nghe là viên lâm của Bồ Tát, vì đúng như lý quán sát: Thinking 
about the teaching they hear 1s a grove for Enlightening Beings because they examine 
them truthfully. 

Sáu pháp Ba-La-Mật, tứ nhiếp pháp, và ba mươi bẩy phẩm trợ đạo là viên lâm của Bồ 
Tát vì là cảnh giới tiếp nối của Đức Phật: The six ways of transcendence, four means of 
1ntegration, and thirty-seven aids to enlightenment are a grove for Enlightening Beings 
because they succeed to the domain of the Buddha. 

Thập lực, tứ vô úy, mười tám pháp bất cộng, nhẫn đến tất cả Phật pháp đều là viên lâm 
của Bồ Tát vì chẳng niệm nhớ những pháp khác: The ten powers, four fearlessnesses, 
eighteen unquile qualiies, and all other aspects of Buddhahood are a grove for 
Enlightening Beings because they do not think of anything else. 

Thị hiện tất cả Bồ Tát oai lực tự tại thần thông là viên lâm của Bồ Tát, vì dùng đại thần 
lực chuyển pháp luân điều phục chúng sanh không thôi nghỉ: Manifesting the 
aufonomous sprritual capacites of all Enlightening Beings 1s a grove for enlighening 
beings because they use great spiritual powers to turn the wheel of teaching unceasingly 
and civilize sentient beings. 


10) Một niệm ở tất cả xứ vì tất cả chúng sanh thị hiện thành chánh giác là viên lâm của Bồ 


Tát, vì pháp thân cùng khắp hư không tất cả thế giới: Instantly showing all sentient 
beings the attainment of true enlightenment ¡In all places 1s a grove of Enlightening 
Beings because the body of reality pervades all worlds in space. 


112. Mười Luật Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười luật 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 
9) 


nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được luật nghĩ đại trí vô 
thượng—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
rules of behavior of great enliphtening beings. Enliphtening beings who abide by these 
can attain the supreme discipline of. great knowledse. 

Chẳng hủy báng Phật pháp: Should not slander any enlightening teachings. 

Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt: FaIth 1n the Buddhas should be 1ndestructible. 

Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát: Should honor and respect all enlightening beings. 
Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức: Should never give up their friendship with 
wIse people. 

Chẳng móng lòng ghi nhớ những Thanh Văn Độc Giác: Should not think of those who 
seek Individual salvation. 

Xa lìa tất cả những thối chuyển Bồ Tát đạo: Should avoid all regression on the path of 
enlightening beings. 

Chẳng khởi tất cả tâm tổn hại chúng sanh: Should not give rise to any malice toward 
sentient beings. 

Tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo: Should cultivate all roots of goodness to perfection. 
Có thể hàng phục chúng ma: Should be able to conquer all demons. 


10) Làm cho đầy đủ tất cả Ba-La-Mật: Should fulfill all the ways of transcendence. 


113. Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of power possessed by Great Enlightening 


Beingss. 


5260 


(A) Mười thứ lực trong Phẩm 27 Kinh Hoa Nghiêm— Ten kinds oƒ power in Chapter 27, 


Flower Adornemfn Sutra: 


(A-1)Để đạt được mười thứ lực nầy, chư Bồ Tát phải—To attain these ten kinds of power, 


Ù 


2) 
3) 


Enlightening Beings must: 

An trụ trong Pháp giới tự tại Đại Tam muội: Abide in the concentration of freedom 1n the 
elemental cosmos. 

Có mười thứ hải: See Ten kinds of Ocean. 

Có mười thứ thù thắng: See Ten kinds of excellence. 


(A-2)Mười thứ lực nào ?— What are these ten kinds oƒ power? 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


Sức dũng kiện, vì điều phục thế gian: The power of courageous strength, because they 
tame worldlings. 

Sức tinh tấn, vì hằng chẳng thối chuyển: The power of energy because they never 
backslide. 

Sức vô trước, vì la các cấu nhiễm: The power of nonattachment, because they get rid of 
defiling obsesslons. 

Sức tịch tịnh, vì không tranh luận nơi tất cả pháp: The power of silent calm, because they 
have no disputes about anything. 

Sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại: The power to oppose or conform, because 
they are free In the midst of all things. 

Sức pháp tánh, vì trong các nghĩa được tự tại: The power of the nature of things, because 
they attain mastery of all truths. 

Sức vô ngại, vì trí huệ quảng đại: The power of nonobstruction, because their knowledge 
and wisdom 1s Immensely vast. 

Sức vô úy, vì khéo thuyết pháp: The power of fearlessness, because they can explain all 
truths. 

Sức biện tài, vì khéo thọ trì các pháp: The power of intellect, because they can hold all 
truths. 


10) Sức khai thị, vì trí huệ vô biên: The power of revelation, because their knowledge and 


wIsdom 1s boundless. 


(B) Thập Lực Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 3§—Ly Thế Gian)— Ten kinds oƒ powers 


(The Flower Adornmenf Sutra— Chapter 3): 


(B-1)Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có đủ năng lực vô thượng của Như Lai— 


Enlightening Beings who abide by these can acquire the supreme power of Buddhas. 
Năng lực nhập tự tánh của chư pháp: The power to comprehend the inherent essence of 
all things. 

Năng lực nhập tất cả các pháp như hóa: The power to comprehend that all things are like 
phantoms. 

Năng lực nhập tất cả các pháp như huyễn: The power to comprehend that all things are 
like illusions. 

Năng lực nhập tất cả các pháp đều là Phật pháp: The power to comprehend that all things 
are Buddha”s teachings. 

Năng lực nơi tất cả các pháp không nhiễm trước: The power to have no attachments to 
anything at all. 

Năng lực hiểu rõ chư pháp: The power to clearly understand all things. 








?) 


8) 


9) 


3261 


Năng lực nơi tất cả thiện tri thức hằng chẳng bỏ rời tâm tôn trọng: The power of the 
respectfful mind never abandoning spiritual teachers. 

Năng lực làm cho tất cả thiện căn thuận đến trí vô thượng Bồ Đề: The power to cause all 
roofs of goodness to reach supreme knowledse. 

Năng lực nơi tất cả Phật pháp thâm tín chẳng hủy báng: The power of deep faith ¡n all 
Buddhas" teachings wIthout reJection. 


10) Năng lực làm cho nhứt thiết trí tâm bất thối thiện xảo: The power of skill in preventing 


the will for omnisclence from backsliding. 


(B-2)Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thập lực nhứt thiết trí vô thượng của chư 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


Phật —Enlightening beings who abide by these can attain the Buddhas” ten powers of 
Omniscience. 

Thâm tâm lực vì chẳng tạp tất cả thế tình: Power of the profound mind, not getting mixed 
up in worldly feelings. 

Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng bỏ tất cả Phật pháp: Power of overmastering 
profound mind, not øgIving up the ways of enlightenmernt. 

Phương tiện lực, vì tất cả công hạnh đều rốt ráo: Power of means, consummating 
whatever they do. 

Trí lực vì biết tất cả tâm hành: Power of knowledge, comprehending the activities of all 
minds. 

Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm cho viên mãn: Power of vows, fulfiling all 
aSpIratlons. 

Hạnh lực vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt: Power of practice, continuing forever. 

Thừa lực vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa: Power of vehicle of 
liberation, able to produce all vehicles of liberaton witohut abandoning the great 
universal vehicle. 

Thần biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như 
Lai: Power of miraculous transformations, showing all pure worlds and all Buddhas 
appearing In the worlds in each pore. 

Bồ Đề lực, vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm thành Phật không đoạn tuyệt: Power of 
enlightenment, Inspiring all sentient beings to seek enlightenment and become Buddhas, 
without end. 


10) Chuyển Pháp Luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng những căn tánh dục lạc của tất cả 


chúng sanh: Power of turning the wheel of the teaching, explaining one expression of 
truth in accord with the faculties, temperamenis, and inclinations of all sentient beings. 


114. Mười Lực Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười pháp 


Ù 
2) 
3) 
4) 


lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được 
lực trì tự tại vô thượng——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of support of power of Great Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can gain the support of the power of supreme mastery of all truth. 

Phật lực trì: Support by the power of Buddhas. 

Pháp lực trì: Support by the power of truth. 

Chúng sanh lực trì: Support by the power of sentient beings. 

Nghiệp lực trì: Support by the power acts. 


5) 
6) 
? 
8) 
9) 


35262 


Hạnh lực trì: Support by the power of practices. 

Nguyện lực trì: Support by the power of vows. 

Cảnh giới lực trì: Support by the power of the environment. 
Thời lực trì: Support by the power of time. 

Thiện lực trì: Support by the power of good. 


10) Trí lực trì: Support by the power of knowledge. 


115. Mười Lực Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


kinds of unimpeded function relating to power (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
38). 

Chúng sanh lực vô ngại dụng, vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ rời: Unimpeded function of 
power relating to sentient beings, teaching and taming them without abandoning them. 

Sát lực vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang nghiêm: Power 
relating to lands, manifesting untold adornment and arraying them. 

Pháp lực vô ngại dụng, vì làm cho tất cả thân vào một thân: Power relating to 
phenomena, causing all bodies to enter the bodiless. 

Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power relating to oens, cultivating 
practices unceasingly. 

Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power of enlightenment, awakening those 
who are asleep. 

Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả Bổ Tát hạnh: Power of action including all 
practices of enliphtening beings. 

Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng sanh: Power of Buddhas, liberating all 
sentient beings. 

Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả các pháp: Teacherless power, spontaneously 
awakening to all truth. 

Nhứt thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng nhứt thiết trí thành chánh giác: Power of 
OomniscIence, attaining true enlightenment by omniscience. 


10) Đại bi lực vô ngại, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh: Power of great compassion, not 


abandoning sentient beings. 


116. Muời Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lưỡi của 


Ù 
2) 
3) 


4) 


chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm 
khấp tất cả Phật độ của Đức Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of tongue of Great Enlightening Beings. Enlightening 
BeiIngs who accomplish these will acquire the supreme tongue of Buddhas, which covers 
all Buddha lands. 

Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận hạnh chúng sanh: A tongue that reveals and explains the 
acts Of Infinite sentient beings. 

Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận pháp môn: A tongue that reveals and explains infinite 
doors to truth. 

Lưỡi tán thán công đức vô tận của chư Phật: A tongue that sings the praises of the infinite 
virtues of Buddhas. 

Lưỡi diễn xướng từ biện vô tận: A tongue of infinite eloquence. 


5) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


5263 


Lưỡi khai xiển Đại thừa trợ đạo: A tongue that expounds aids to the Path of the Great 
vehicle. 

Lưỡi trùm khắp hư không: A tongue that covers all space. 

Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật: A tongue that ¡lluminates all Buddha-fields. 

Lưỡi làm cho tất cả chúng sanh được tỏ ngộ: A tongue that awakens the understanding of 
all sentient beIngs. 

Lưỡi làm cho chư Phật hoan hỷ: A tongue that causes all to praise the Buddhas. 


10) Lưỡi hàng phục chúng ma ngoại đạo, diệt trừ tử sanh phiển não, và làm cho đến Niết 


bàn: A tongue that defeats all demons and false teachers, destroys all afflictions of birth 
and death, and fosters arrivaÌl at nirvana. 


117. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Phẩm 38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy bước. Chư Đại Bồ Tát vì 
muốn điểu phục cho chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bẩy bước như vậy— 
According to the Flower Adornment Sutra, there are ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. For these ten reasons they show the act of 
walking seven steps after birth; they manifest this to pacIfy sentient beings. 

Vì hiện Bồ Tát lực mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the power of enlightening 
beings. 

Vì hiện xả thí bảy thánh tài mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the giving of the seven 
kinds of wealth. 

Vì cho Địa Thần thỏa nguyện mà thị hiện đi bẩy bước: To satisfy the wishes of the spirits 
of the earth. 

Vì hiện tướng siêu tam giới mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the appearance of 
transcending the three worlds. 

Vì hiện bước tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước đi của tượng vương, ngưu vương, sư tử 
vương mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the supreme walk of the enlightening being, 
beyond the walk of the elephant, the bull, or the lion. 

Vì hiện tướng kim cang địa mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the characteristics of 
adamantine ground. 

Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest 
the desire to øIve sentient beings courageous strength. 

Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the practice of the 
seven Jjewels of awakening. 

Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên thị hiện đi bẩy bước: To show that 
the truth they have realized does not come from the Instruction of another. 


10) Vì hiện là tối thắng vô tỉ ở thế gian nên thị hiện đi bảy bước: To manifest supreme 


peerless in the world. 


118. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng 
phương tiện khổ hạnh nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc——According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten reasons Great Enlightening Beings 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


") 


8) 


9) 


35264 


practice austerifties. Enlightening Beings use these expendient means of austerifiles to 
pacrfy all sentient beings. 

Vì muốn thành tựu những chúng sanh có trình độ hiểu biết kém mà thị hiện khổ hạnh: To 
develop sentient beings with low understanding. 

Vì muốn trừ tà kiến cho chúng sanh mà thị hiện khổ hạnh: To remove false views from 
sentient beings. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh chẳng tin nghiệp báo thấy được nghiệp báo, mà thị 
hiện khổ hạnh: To show the consequences of action to sentient beings who do not believe 
1n consequences Of action. 

Vì muốn tùy thuận pháp phải có của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh: To do so 
1n accord with the adulterated and polluted world. 

Vì muốn cho thấy khả năng chịu đựng nhẫn nhục mà thị hiện khổ hạnh: To show the 
ability to endure toil and diligently work on the way. 

Vì muốn làm cho chúng sanh thích cầu pháp mà thị hiện khổ hạnh: To cause sentient 
beings to want to seek the truth. 

Vì những chúng sanh say đắm dục lạc và ngã lạc mà thị hiện khổ hạnh: For the sake of 
sentient beings who are attached to sensual pleasures and selfish pleasure. 

Vì muốn hiển bày Bồ Tát khởi hạnh là tối thượng, nên nhẫn đến đời sau cùng mà chẳng 
bỏ siêng năng tỉnh tấn, nên thị hiện khổ hạnh: In order to show that enlightening beings” 
effort 1s supreme, continuing to the very last life. 

Vì muốn làm cho chúng sanh thích pháp tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn, mà thị hiện khổ 
hạnh: To induce sentient beings to enJoy the state of calm and tranquility and Increase 
roofs 0Ÿ goodness. 


10) Vì muốn chờ đến khi thế nhơn căn tánh được thành thục, mà thị hiện khổ hạnh: To wait 


until the time 1s ripe to develop peopleˆs Iimmature faculties. 


119. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Thân Đông Tử (Kinh Hoa Nghiêm— 


D 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Phẩm 3§): Ten reasons Enlightening Beings appear as children (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). 

Vì hiện để thông đạt tất cả nghệ thuật khoa học thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
manifest the learning of all worldly arts and sciences. 

Vì hiện thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh trận thế gian mà thị hiện ở thân đồng 
tử: To manifest the learning of riding military arts and various worldly occupations. 

Vì hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To manifest the learning of all kinds of worldly things such as literature, 
COnversafion, games, and amusemenfs. 

Vì hiện xa lìa những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
manifest the shedding of errors and faults of word, thought, and deed. 

Vì hiện môn nhập định trụ niết bàn khắp cùng mười phương vô lượng thế giới mà thị hiện 
ở thân đồng tử: To manifest entering concentration, staying ¡n the door of nirvana, and 
pervading Infinite worlds in the ten đirections. 

Vì hiện sức mạnh siêu quá thiên long bát bộ, trời, người, phi nhơn, mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To show that their power goes beyond all creatures, celestials, human, and 
nonhuman. 


7) 


8) 


3) 


5265 


Vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát siêu quá long thần hộ pháp mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To show that the appearance and majesty of enlightening beings goes beyond all 
deities. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh tham đắm dục lạc mến thích pháp lạc mà thị hiện ở 
thân đồng tử: To cause sentient beings addicted to sensual pleasures to joyfully take 
pleasure In truth. 

Vì tôn trọng chánh pháp, siêng tu cúng dường chư Phật mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
show the reception of truth and respectfully make offerings to all Buddhas. 


10) Vì hiện được Đức Phật gia bị, được pháp quang minh mà thị hiện ở thân đồng tử: To 


show empowerment of Buddhas and being bathed ¡n the light of truth. 


120. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung (Kinh Hoa Nghiêm—— 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Phẩm 38§)—Ten reasons Enlightening Beings appear to live in a royal palce (The Flower 
Adornment Sutra— Chapter 38). 

Vì muốn làm cho những chúng sanh đồng tu hành với Bồ Tát đời trước được thành thục 
thiện căn mà thị hiện ở vương cung: To cause roots of goodness of their colleagues of the 
past to develop to maturIty. 

Vì muốn hiển thị sức thiện căn của chư Bồ Tát mà thị hiện ở vương cung: To show the 
poWer of roots of goodness of Enlightening Beings. 

Vì nhơn thiên tham đắm nơi đổ vui thích mà hiển hiện đồ vui thích đại oai đức của Bồ 
Tát nên thị hiện ở vương cung: To show the comforts of great spiritual power of 
enlightening beings to humans and celestials who are obsessed with comforts. 

Vì muốn tùy thuận tâm chúng sanh đời ngũ trược mà thị hiện ở vương cung: To adapt to 
the minds of sentient beings In the polluted world. 

Vì muốn hiện sức oai đức của Bồ Tát có thể ở thâm cung nhập tam muội mà thị hiện ở 
vương cung: To manifest the spiritual power of Enlightening Beings, able to enter 
concenfration In the heart of the palace. 

Vì muốn làm cho chúng sanh đồng nguyện ở đời trước được thỏa mãn ý nguyện mà thị 
hiện ở vương cung: To enable those who had the same aspiration ¡n the past to fulfill their 
aIms. 

Vì muốn khiến cha mẹ, gia đình và bà con được thỏa nguyện mà thị hiện ở vương cung: 
To enable thetr parents, family and relatives to fulfill their wishes. 

Vì muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu pháp cúng dường tất cả chư Như Lai mà thị 
hiện ở vương cung: To use music to produce the sounds to the sublime teaching to offer to 
all Buddhas. 

Vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội vi diệu, từ thành Phật nhẫn đến Niết bàn đều hiển 
bày mà thị hiện ở vương cung: To dwell ¡in the subtle concentration while in the palace 
and show everything from the attainment of Buddhahood to final extinction. 


10) Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà thị hiện ở vương cung: To accord with and preserve the 


teaching of the Buddhas. 


121. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng 


Sanh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38) cho họ được an lạc —Ten reasons why Great 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


5266 


Enlightening Beings smile and make a promise in their hearts to tame and pacIfy sentient 
beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 

Chư đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả thế gian chìm tại vũng bùn ái dục, trừ chư Bồ Tát ra, 
không ai có thể cứu họ được: Great Enlightening Beings think that all worldlings are sunk 
In the mire of craving, and no one but Enlightening Beings can rescue them. 

Tất cả thế gian bị dục vọng phiển não làm mù, chỉ có chư Bổ Tát là có trí huệ: All 
worldlings are blinded by passion and afflictions, and only Enlightening Beings have 
wisdom. 

Chư Bồ Tát do thân giả danh sẽ được pháp thân vô thượng sung mãn tam thế của các 
Đức Như Lai: Based on this so-called body, Enlightening Beings will attain the supreme 
reality-body of Buddhas, which fills all times. 

Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt vô chướng ngại quán sát tất cả Phạm Thiên nhẫn đến Đại Tự 
Tại Thiên trong mười phương mà nghĩ rằng: Những chúng sanh nầy đều tự cho rằng mình 
có đại trí lực: Then the Enlightening Beings, with unobstructed eyes, look over all the 
Brahma heavens and all the controlling heavens, and think: These sentient beings all 
think they have the power of knowledge. 

Bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng sanh từ lâu gieo trồng thiện căn, nay cũng đều thối 
mất: The Enlightening Beings observe sentient beings who have long planted roots of 
gøoodness and who now are regressing and sinking. 

Bồ Tát quán sát thấy thế gian chủng tử gieo trồng dù ít mà được quả rất nhiều: The 
Enlightening Beings observe that though the seeds sown In the world be few, the fruIts 
reaped are many. 

Bồ Tát quán sát thấy tất cả chúng sanh được Phật giáo hóa đều chắc được lợi ích: The 
Enlipghtening Beings see that all sentient beings who receive the teaching of Buddha will 
surely gaIn benefft. 

Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ chư Bồ Tát đồng hành nhiễm trước việc khác, 
nên chẳng được công đức quảng đại của Phật pháp: The Enlightening Beings see that 
Enlightening Beings who were their colleagues in past ages have become obsessed with 
other things and cannot attain the great virtues of the Buddha teaching. 

Bồ Tát quán sát thấy rong đời quá khứ, hàng nhơn thiên cùng mình tập hội, mà nay vẫn 
còn ở bực phàm phu, không xả ly được, mà cũng nhàm mỏi: The Enlightening Beings see 
that the celestials and humans who were 1n the same communifies with them 1n the past 
still are in mundane states, unable to detach from them, and not tiring of them eIther. 


10) Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến càng thêm hân hoan vui 


vẻ: Then Enliphtening Beings are bathed ¡in the lights of all Buddhas and are even more 


Joyful. 


122. Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Ten 


Ù 
2) 


3) 


reasons enlightening beings appear to live In a royal palce (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). 

Nhàm chán tại gia: To reJect living at home. 

Khiến chúng sanh nhàm chán sự tham đắm tại gia: To cause sentient beings attached to 
their homes give up their attachment. 

Tùy thuận tin mến đạo Thánh: To follow and appreciate the path of Saints. 


4) 


5) 


6) 


? 
8) 


3) 


3267 


Tuyên dương và tán thán công đức xuất gia: To publicize and praise the virtues of 
leaving home. 

Hiển bày lìa hẳn kiến chấp nhị biên: To demonstrate enternal detachment from extreme 
VI©WS. 

Khiến chúng sanh lìa xa dục lạc và ngã lạc: To cause sentient beings to detach from 
sensual and selfish pleasures. 

Hiện tướng xuất tam giới: To show the apearance of transcending the world. 

Hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác: To show indepedence, not being subject to 
another. 

Vì hiển bày sẽ được thập lực và vô úy của các Đức Như Lai: To show that they are going 
to attain the ten powers and fearlessnesses of Buddhas. 


10) Vì hậu thân Bồ Tát phải thị hiện xuất gia: It ¡s natural that Enlightening Beings in their 


final life should do so. 


123. Mười Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ 


Ù 


2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


3) 
a) 


b) 
c) 
4) 
a) 
b) 


c) 
đ) 


ma nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát nên mau xa la mười ma nghiệp nầy mà 
siêng cầu Phật nghiệp —According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of demons” actlons of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings should 
quickly get away from to seek enlightened action. 

Quên mất Bồ Đề tâm, tu các thiện pháp, đây là ma nghiệp: Cultivating roots of goodness 
while forgetting the asptration for enlightenmert. 

Ma nghiệp thứ nhì —The second demons' actions: 

Ác tâm bố thí: Giving with iII-will. 

Sân tâm trì giới: Keeping precepts with hatred. 

Chối bỏ người có tánh ác: Rejecting people of bad character. 

Xa kẻ lười biếng: Rejecting the slothful. 

Khinh mạn kẻ loạn ý: Slighting the confused. 

Khinh kẻ sĩ mê: Despising the ignorant. 

Ma nghiệp thứ ba——The third demons' actions: 

Nơi pháp thậm thâm sanh tâm xan lẫn (ganh ghét bủn xỉn): Being Jealous and stingy with 
the profound teaching. 

Không thuyết pháp cứu độ những người có thể cứu độ được: Not explaining the truth to 
those who are capable of being enlightened. 

Khi được tài lợi và cung kính thì gượng thuyết pháp, dầu người không cầu nghe cũng như 
không có khả năng nghe: Insisting on on explaining it to people without the capacity for it 
as long as wealth and honor are thereby available. 

Ma nghiệp thứ tư—The fourth demons" actlons: 

Chẳng thích lắng nghe ác môn Ba La Mật: Not liking to hear about the ways of 
transcendence. 

Dầu có nghe nói đến, cũng chẳng màng đến việc tu hành: Not practicing them even when 
hearing about them. 

Dầu cũng tu hành nhưng lại giải đãi: Tending to negligence even when practicing them. 
Vì lười biếng nên chí ý hèn kém chẳng cầu pháp đại Bồ Đề vô thượng: Becoming narrow 
and mean 1n spirit because of laziness, and not seeking supreme enlightenment. 


5) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


6) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
? 
8) 


b) 
c) 
đ) 
8) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


3) 
8) 


b) 


5268 


Những ma nghiệp thứ năm—— The fifth demons” actions: 

Xa thiện tri thức: Avoiding good companIons. 

Gần ác tri thức: Associating with bad companions. 

Cầu tự giải thoát: Craving personal release. 

Chẳng thích thọ sanh: Not wanting to accept life. 

Chỉ chuộng Niết bàn ly dục tịch tịnh: Wishing for the desirelessness and tranquility of 
nirvana. 

Ma nghiệp thứ sáu —The sixth demons'" actions: 

Khởi tâm sân hận với chư Bồ Tát: Arousing hatred and anger toward enlightening beings. 
Nhìn chư Bồ Tát với ác nhãn: Looking at Enlightening Beings with malevolent eyes. 
Nhìn ngó tìm cầu lỗi lầm của chư Bồ Tát: Looking for faults in enlightening beings. 

Nói lỗi lầm của chư Bồ Tát: Talking of the faults of Enlightening Beings. 

Ngăn dứt tài lợi cúng dường đến chư Bồ Tát: Cutting off their support. 

Ma nghiệp thứ bảy——The seventh demons' actions: 

Phỉ báng và chẳng thích lắng nghe chánh pháp: Repudiating true teaching and being 
averse to hearing 1t. 

Giả sử có được nghe cũng liền sanh lòng hủy báng: Immediately criticizing true teaching 
when hearing It. 

Thấy người thuyết pháp chẳng sanh lòng tôn trọng: Having no respect for those who 
expound true teaching. 

Cho mình đúng còn tất cả người khác thì sai: Claiming oneself to be right and others all 
WTOnE. 

Ma nghiệp thứ tám——The eighth demons" actions: 

Thích học thế luận xảo thuật văn từ: Indulging ¡n the study of secular literature. 

Xiển dương nhị thừa che mờ Phật pháp thậm thâm: Expounding the vehicles of 
1ndividual salvation while obscuring the profound Teaching. 

Dùng diệu nghĩa truyền dạy cho người chẳng đáng dạy: Giving subtle doctrines to 
unsuitable people. 

Xa rời Bồ Đề, trụ nơi tà đạo: Straying from enlightenment and persisting in false paths. 
Ma nghiệp thứ chín —The ninth demons" actions: 

Thường thích gần gũi cúng dường với những người đã được giải thoát an ổn: Always 
liking to associate with those who are already liberated and at peace, and giving them 
offerings. 

Chẳng chịu gần gủi giáo hóa người chưa giải thoát chưa an ổn: Not being willing to 
approach or edify those who have not yet attained liberation or peace. 


10) Ma nghiệp thứ mười——The tenth demons' actions: 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


Thêm lớn ngã mạn: Developing conceIt. 

Không tôn kính: Having no respect. 

Lầm nhiều sự não hại với các chúng sanh: Often troubling or hurting sentient beings. 
Chẳng cầu chánh pháp trí huệ chơn thiệt: Not seeking genuine knowledge of truth. 
Tâm ý tệ ác khó khai ngộ được: Being mean and difficult to awaken. 


124. Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ 


Tát có mười mạn nghiệp. Chư Bồ Tát la được mười mạn nghiệp nầy thời được mười trí 


l) 


2) 


3) 


4) 


Ko ¿C:: 


5) 


6) 


® eo ơp 


35269 


nghiệp—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
conceited action of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who can get rid of 
these ten kinds of conceited action will attain ten kinds of actions of knowledge. 

Đối với Sư, Tăng, cha mẹ, sa môn, bà la môn trụ nơi chánh đạo, hoặc hướng về chánh 
đạo, là những phước điển đáng tôn trọng mà chẳng cung kính, là mạn nghiệp: Not 
respecting teachers, parents, mendicants, people on the right Path, people aiming for the 
right Path, or honorable fields of blessings, 1s conceited action. 

Hoặc có Pháp Sư được pháp tối thắng, ngồi Đại thừa, biết đạo xuất yếu, đắc Đà La Ni, 
diễn thuyết pháp quảng đại trong khế kinh không thôi nghỉ. Lại phát khởi tâm cao mạn 
cũng như chẳng cung kính các bậc ấy, là mạn nghiệp: If there are teachers who have 
atfained to supreme truth, who ride the Great Vehicle of universal enlightenment, who 
know the way to emancipation, who have attained menfal command and expound the 
great principles of the scriptures, to be haughty toward them or theIr teachings and to be 
disrespectful 1s conceited action. 

Trong chúng hội nghe thuyết diệu pháp mà chẳng chịu khen cho người khác tin thọ, là 
mạn nghiệp: When in an audience hearing the sublime Teaching expounded, to be 
unwilling to laud 1s excellence and cause others to believe and accept If, 1s conceited 
action. 

Mạn nghiệp thứ tư—The fourth conceited action: 

Ưa sanh lòng quá mạn: Habitually conceiving the ¡llusion of superiority. 

Tự cao và khinh người: Elevating onself and looking down on others. 

Chẳng thấy lỗi mình: Not seeing one°s own faults. 

Chẳng biết mình đở: Not knowing one°s own shortcoming. 

Mạn nghiệp thứ năm——The fifth conceited action. 

Ưa sanh lòng quá mạn, tưởng mình giỏi hơn người: Habitually imagining that one ¡s beter 
than those who are better than onself. 

Chẳng tán thán người đạo đức đáng được tán thán: Not praising virtuous people who are 
pralseworthy. 

Chẳng vui khi có người tán thán người đạo đức: Not being happy when others praise 
Virfuous people. 

Ưa sanh lòng quá mạn. Thấy có Pháp sư và người thuyết pháp, biết là pháp, là luật, là 
chơn thiệt, là lời Phật dạy, mà vì ghét người nên cũng ghét pháp, tự mình hủy báng, bảo 
người hủy báng, đây là mạn nghiệp: When seeing someone preach, in spite of knowing it 
1s the norm, the rule, the truth, the word of Buddha, to despIse the teaching because of 
disliking the person, to slander 1t and incite others to slanđer 1t, 1s conceited action. 

Mạn nghiệp thứ bẩy—The seventh conceited action: 

Tự cầu tòa cao: Seeking a high seat for oneself. 

Tự xưng Pháp Sư: Declaring onself to a teacher. 

Tư xưng ưng thọ nhận cúng dường: Declaring onself to be worthy of receiving offerings. 
Chẳng ưng làm việc: Not supposed to work. 

Thấy bực tu hành lâu năm kỳ cựu, chẳng chịu đứng dậy tiếp rước: Failing to rise to greet 
old people who have cultivated spiritual practice for a long time. 

Chẳng chịu hộ trì cúng dường chư Bồ Tát: Being unwilling to serve and make offerings to 
enlightening beings. 


8) 


9) 


35270 


Thấy người có đức thời nhíu mày chẳng vui, nói lời thô lỗ, tìm tòi lỗi lầm của bực ấy, là 
mạn nghiệp: Frowning unhappily on seeing people with virtue, speaking to them harshly 
and looking for faults in them, 1s conceited action. 

Mạn nghiệp thứ chín —The ninth conceited acton——When seeing intelligent people who 
know the truth: 

Chẳng chịu gần gũi: not being willing to approach and attend them. 

Chẳng chịu cung kính cúng dường: Not respecting and honoring them. 

Chẳng chịu hỏi han gì là thiện, gì là bất thiện, những gì nên làm, những gì chẳng nên 
làm, hoặc làm những công hạnh gì mà được lợi ích an lạc: Being unwilling to ask them 
what 1s good and what 1s not good, what should be done and what should not be done, 
what actfs result in various benefits and comforts In the long night. 

Là kẻ ngu si ngoan cố, chìm trong ngã mạn, chẳng bao giờ thấy được đạo giải thoát: 
Being foolish and deluded, stubborn and contentious, swallow by self-Importance, never 
able to see the way of emancipation. 


10) Mạn nghiệp thứ mười —The tenth conceited action: 


a. 
b. 


Tâm khinh mạn che đậy: Minds shrouded by conceIt. 

Khi chư Phật xuất thế chẳng có thể thân cận, cung kính, cúng dường: When Buddhas 
appear in he world are unable to approach, respect, and honor them. 

Thiện căn mới chẳng sanh, thiện căn cũ tiêu mất: No new good airses, and goodness 
from the past evaporates and vanishes. 

Nói những điều chẳng nên nói: They say what they should not. 

Cãi lại những điều chẳng nên cãi: They contend where they should not. 

Trong kiếp vị lai tất đọa hầm sâu hiểm nạn: In the future they will surely fall into a deep 
pIt of danger and. 

Chẳng còn gặp Phật: Will not even encounter Buddha. 

Trong trăm ngàn kiếp chẳng còn được nghe pháp: 

Chỉ do từ trước đã từng phát tâm Bồ Để nên trọn tự tỉnh ngộ: Much Iess hearing the 
Teaching for hundreds of thousands of eons Though because of having once conceived the 
asprration for enlightenmert they wIll in the end wake up on their own. **See Ten kinds 
Of actions of knowledge. 


125. Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 


Ù 
2) 


3) 


4) 


mười mắt. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí huệ nhãn vô thượng của 
Như Lai —According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of eye of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these attain the eye of supreme 
knowledge of Buddhas. 

Nhục nhãn, vì thấy tất cả hình sắc: The flesh eye, seeing all forms. 

Thiên nhãn, vì thấy tất cả tâm niệm của tất cả chúng sanh: The celestial eye, seeing the 
minds of all sentient beings. 

Huệ nhãn, vì thấy tất cả những căn cảnh giới của tất cả chúng sanh: The wisdom-eye, 
seeing the ranges of the faculties of all sentient beings. 

Pháp nhãn, vì thấy tướng như thật của tất cả pháp: The reality-eye, seeing the true 
characters of all things. 


5) 


6) 
? 


8) 
9) 


5271 


Phật nhãn, vì thấy thập lực của Như Lai: The Buddha-eye, seeing the ten powers of the 
enlightened. 

Trí nhãn, vì thấy biết các pháp: The eye of knowledge, knowing and seeing all things. 
Quang minh nhãn, vì thấy quang minh của Đức Phật: The eye of light, seeing the light of 
Buddha. 

Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn: The eye of leaving birth-and-death, seeing nirvana. 
Vô ngại nhãn, vì chỗ thấy không chướng ngại: The unobstructed eye, is vision without 
hindrance. 


10) Nhứt thiết trí nhãn, vì thấy phổ môn pháp giới: The eye of omniscience, seeing the realm 


Of reality In 1fs universal aspect. 


126. Mười Mật Ngữ Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Mười xảo mật ngữ của chư Đại Bồ Tát 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi mật ngữ 
thiện xảo vô thượng của Như Lai —Enlightening Beings who abide by these can master 
the unexcelled skillful esoteric speech of the Buddhas. 

Xảo mật ngữ ở trong tất cả Phật kinh: The skillful esoteric sayings in all the discourses of 
Buddhas. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả chỗ thọ sanh: Skillful esoteric sayings about all places of birth. 
Xảo mật ngữ nơi tất cả Bồ Tát thần thông biến hiện thành đẳng chánh giác: Skillful 
esofteric sayings about all enlightening beings” spiritual manifestations and attainment of 
enlightenment. 

SKIllful esoteric sayIngs about the consequences of acfions of all sentient beings. 

Skillful esoteric sayings about the Xảo mật ngữ nơi tất cả chúng sanh phát khởi nhiễm 
tịnh: defilement and purity produced by all sentient beings:. 

Xảo mật ngữ rốt ráo vô chướng ngại nơi tất cả các pháp: Skillful esoteric sayings about 
how to be ultmately unobstructed in the midst of all things. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả hư không giới, mỗi nơi mỗi chỗ đều có thế giới hoặc thành hoặc 
hoại, trong đó không có chỗ trống: Skillful esoteric sayings about how ¡n every place ¡in 
space are worlds, some becoming, some decaying, without any gaps In between. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả pháp giới tất cả mười phương nhẫn đến chỗ vi tế, đều có Như Lai 
thị hiện sơ sanh nhẫn đến thành Phật nhập đại niết bàn đầy khắp pháp giới, đều phân 
biệt thấy: Skillful esoteric sayings about how everywhere ¡n all places in all universes, in 
all phenomena, even In microscopic points, there are Buddhas manifesting bịrth, 
attainment of Buddhahood, and entry Into final nirvana, filling the cosmos, each distinctly 
Seen. 

Xảo mật ngữ ở chỗ thấy tất cả chúng sanh bình đẳng niết bàn vì không biến đổi mà 
chẳng bỏ đại nguyện, vì tất cả trí nguyện chưa được viên mãn làm cho viên mãn: Skillful 
esoferic sayings about seeing all sentient beings as equally nirvanic, being unchanged, 
Vyet not øIving up great aspiratlons, causing them to be fulilled by the vow for 
Omniscience. 


10) Xảo mật ngữ ở chỗ dầu biết tất cả pháp tỏ ngộ chẳng do người khác mà chẳng rời bỏ các 


bậc thiện tri thức, đối với Như Lai càng thêm tôn kính, cùng thiện tri thức hòa hiệp không 
hai. Nơi những thiện căn thời tu tập gieo trồng hồi hướng an trụ. Đồng một sở tác, đồng 
một thể tánh, đồng một xuất ly, đồng một thành tựu: Skillful esoteric sayings about not 


5272 


abandoning teachers In spIte of knowing that truths are not realized through the agency of 
another, honoring the enlightened even more, becoming one with spiritual friends in 
culfivating, dedicating, and living by virtues, with the same actions, the same essence, the 
same emancIpation, the same fulfillment. 


127. Mười Minh Túc Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười minh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


túc của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại quang minh vô 
thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of sufficlency of insight of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 1llumination of all 
teachings of the Buddhas. 

Khéo phân biệt các pháp: Skillfully analyzing all things. 

Chẳng chấp trước các pháp: Not grasping or clinging to anything. 

Lầa điên đảo kiến: Divorcing all deluded views. 

Trí huệ quang chiếu các căn: Illuminating all senses with the light of knowledge. 

Khéo phát khởi chánh tinh tấn: Skillfully generating rightly directed energy. 

Hay thâm nhập chơn đế trí: Being able to penetrate knowledge of absolute truth. 

Minh túc thứ bảy——The seventh sufficiency of insipht: 

Diệt nghiệp phiển não: Extinguishing the actions of afflictions. 

Thành tựu tận trí và vô sanh trí: Developing the knowledge of extinction and knowledge 
Of birthlessness. 

Thiên nhãn trí khéo quan sát: Observing everywhere with the knowledge of the celestial 
cyc. 

Túc trụ niệm biết thuở trước thanh tịnh: Knowing the purity of the past by recollection of 
pAst stafes. 


10) Lậu tận thần thông trí dứt những lậu của chúng sanh: Amnihilating the contaminations of 


sentient beings by the spiritual knowledge of ending contamination. 


128. Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ù 
2) 


3) 


4) 


môn du hí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí du hý 
vô thưỡng của Như Lai—Enlightening Beings who abide by these can attain the versality 
Of great knowledge of Buddhas. 

Đem thân chúng sanh làm thân quốc độ, mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh: Make the 
body of sentient beings the body of lands, without destroying the body of sentient beings. 
Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh mà cũng chẳng hoại thân quốc độ: Make the 
body of lands the body sentient beings, without destroying the body of lands. 

Nơi Phật thân thị hiện thân Thanh văn, thân Độc giác, mà chẳng giảm thân Phật: In the 
body of Buddha they show the body of disciples and self-illumined ones, without 
diminishing the body of Buddha. 

Nơi thân Thanh văn, thân Độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng tăng trưởng thân Thanh 
văn, thân Độc giác: In the body of disciples and self-illumined ones they show the body 
of Buddha, without augmenting the body of disciples and self-illumined ones. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


10) 


129. Mười Môn Kiến Phật Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm 


l) 


2) 
3) 


4) 


5) 
6) 
lở) 
8) 


3273 


Nơi thân Bồ Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác mà chẳng đoạn thân Bồ Tát hạnh: 
In the body of practices of enlightening beings they show the body of attainment of 
enlightenment, without cutting off the body of practices of Enlightening Beings. 

Nơi thân thành chánh giác thị hiện thân tu hành Bồ Tát hạnh, mà chẳng giảm thân thành 
chánh giác: In the body of attainment of enlightenment they manifest cultivation of the 
body of practices of Enlightening Beings, without diminishing the body of attainment of 
enlightenmernt. 

Nơi cõi Niết bàn thị hiện thân sanh tử, mà chẳng nhiễm trước sanh tử: Show the body of 
birth and death In the realm of nrvana, without clinging to birth and death. 

Nơi cõi sanh tử thị hiện Niết bàn, mà chẳng rốt ráo nhập nơi Niết bàn: Show nirvana in 
the realm of birth and death, yet without finally entering nirvana. 

Nhập tam muội mà thị hiện tất cả nghiệp, nhưng chẳng bỏ rời tam muội chánh thọ: Enter 
1nto concentration, yet manmifest all ordinary action, without relinguishing the correct 
reception of concentrafion. 

Ở chỗ một Đức Phật nghe pháp thọ trì, thân chẳng động mà dùng sức tam muội ở trong 
bất khả thuyết Phật hội đều hiện thân mà chẳng phân thân cũng chẳng khởi định, mà 
nghe pháp thọ trì tương tục chẳng dứt, niệm niệm như vậy nơi mỗi thân tam muội đều 
xuất sanh bất khả thuyết thân tam muội. Tất cả kiếp còn có cùng tận mà thân tam muội 
của Bồ tát chẳng thể cùng tận: In the prsence of one Buddha they hear and absorb the 
teaching, not moving physically yet by the power of concentration appearing physically in 
the audiences of untold Buddhas, neither dividing their bodies not rising from 
concentration, confinuously hearing and absorbing the teachings, In this way momernt to 
momernt producing untold concentration-bodies in each concentration-body, going on this 
way, so that the ages of trmne may be exhausted but the concentration-bodies of 
enlightening beIngs are Iinexhaustible. 





Phẩm 38). Chư Bồ Tát 
an trụ trong mười môn kiến Phật nầy thời thường được thấy Đức Như Lai vô thượng— 
Ten ways of seeing Buddhas of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). Enliphtening Beings who abide by these always see the supreme 
Buddha. 

Vô trước kiến, đối với Phật thành chánh giác an trụ thế gian: See by nonattachment the 
Buddha of abiding In the world attaining true enlightenment. 

Xuất sanh kiến đối với nguyện Phật: See the Buddha of vows by production. 

Thâm tín kiến đối với nghiệp báo Phật: See the Buddha of rewards of action by deep 
faith. 

Tùy thuận kiến đối với trụ trì Phật: See the Buddha of preservation by following the 
Teaching. 

Thâm nhập kiến đối với Niết bàn Phật: See the Buddha of Nirvana by deeply entering it. 

Phổ chí kiến đối với pháp giới Phật: See the cosmic Buddha everywhere. 

An trụ kiến đối với tâm Phật: See the Buddha of mind by peaceful stability. 

Vô lượng vô y kiến đối với tam muội Phật: See the Buddha of concentration by infinite 
independence. 


3) 


5274 


Minh liễu kiến đối với bổn tánh Phật: See the Buddha of fundamental essence by clear 
comprehension. 


10) Phổ thọ kiến đối với tùy lạc Phật: See the Buddha of adaptation by universal awareness. 


130. Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


11 tâm dẫn đến giác ngộ—According to The Avatamsaka Sutra, there are elven minds 
that lead to enlightenment (desire for enlightenment 1s really arouse from these minds). 
Tâm Đại Bi: Maha-karuna-citta (sk)—Mong bảo bọc hết thảy chúng sanh—A great 
loving heart which 1s desirous of protecting all beings. 

Tâm Đại Từ: Maha-maitri-citta (skt)—Luôn luôn muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng 
sanh—A great compasslionate heart which ever wishes for the welfare of all beings. 

Tâm An Lạc: Sukha-citta (sk)—Mong làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy họ chịu đựng 
đủ mọi hình thức khổ não—The desire to make others happy, which comes from seeing 
them suffer all forms of pain. 

Tâm Lợi Ích: Hita-citta (sk)——Mong làm lợi ích cho kẻ khác, cứu rỗi họ thoát khỏi những 
hành vi sai quấy và tội lỗ—The desire to benefit others, and to deliver them from evils 
and wrong deeds. 

Tâm Ai Mẫn: Daya-citta (skt)——Mong bảo bọc hết thầy chúng sanh thoát khổi những tâm 
tưởng khốn quẫn—A sympathetic heart which desires to protect all beings from 
tormenting thoughts. 

Tâm Vô Ngại: Asamga-citta (sk)——Muốn dẹp bỏ tất cả chướng ngại cho kẻ khác—An 
unimpeded heart which wishes to see all the Iimpedimentfs removed for others. 

Tâm Quảng Đại: Vaipula-citta (skÙ)——Tâm đầy khắp cả vũ trụ——A large heart which fills 
the whole universe. 

Tâm Vô Biên: Ananta-citta (sk—Tâm vô biên như hư không——An endless heart which 
1s like space. 

Tâm Vô Cấu Nhiễm: Vimala-citta (skt)—Tâm thấy hết thẩy chư Phật—A spotless heart 
which sees all the Buddhas. 


10) Tâm Thanh Tịnh: Visuddha-citta (skt)——Tâm ứng hợp với trí tuệ của quá khứ, hiện tại, và 


vị la—A pure heart which 1s in conformity with the wIisdom of the past, present, and 
future. 


11) Tâm Trí Tuệ: Jnana-citta (sk)——Tâm nhờ đó có thể bước vào biển lớn nhất thiết trí—A 


wisdom-heart by which one can enter the great ocean of all-knowledge. 


131. Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của Chư Đại Bồ Tát: theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ũ 


2) 


3) 


Phẩm 38, có mười mục đích thị hiện hàng ma của chư Đại Bồ Tát—Coording to the 
Flower Adornmert Sutra, Chapter 38, there are ten purposes of conquering of demons. 

Vì chúng sanh đời ngũ trược thích chiến đấu, nên chư Bồ Tát muốn hiển bày sức oai đức 
mà thị hiện hàng ma: Because sentient beings In times of confusion are bellicose, 
enlightening beings want to show the1r spiritual pOwer. 

Chư Thiên và thế nhơn có những kẻ hoài nghi, vì muốn dứt trừ lòng nghi ngờ cho họ mà 
thị hiện hàng ma: To cut off the doubts of people 1n celestial and mundane states who 
have doubts. 

Giáo hóa và điều phục chúng ma: To civilize and tame the armies of demons. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3275 


Vì muốn cho những kẻ thích quân trận trong hàng Thiên nhơn đến xem để tâm họ được 
điều phục: To cause people who like the military to come and observe demon quelling, 
so their minds will be subdued. 

Vì hiển bày oai lực Bồ Tát, trong đời không ai địch nổi: To show that no one ïn the world 
can oppose the powers of enlipghtening beings. 

Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất cả chúng sanh: To arouse the courage and 
strength of all sentient beings. 

Vì thương xót chúng sanh trong đời mạt thế: Out of pity for sentient beings of degenerate 
times. 

Vì muốn hiển bày ngay đến chốn đạo tràng mà còn có ma quân quấy nhiễu, từ đó về sau 
mới siêu được cảnh giới ma: To show that even up to the site of enlightenment there are 
sữill hordes of demons who come to create disturbance, and only this does one finally 
manage to get beyond the reach of demons. 

Vì muốn hiển bày nghiệp dụng của phiển não yếu kém so với đại bi và đức hạnh: To 
show that the force of afflictions 1s weak and Inferior compared with the mighty power of 
8reaf compassion and virtue. 


10) Tùy thuận pháp hành của thế gian ác trược, mà thị hiện hàng ma: To do what must be 


done In a polluted, evil world. 


132. Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười mũi của 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời được vô lượng vô biên thanh 
tịnh tỹ của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of nose of Great Enlipghtening Beings. Enliphtening Beings who accomplish 
these will acquire the infinite, boundless nose of Buddhas. 

Nghe những vật hôi, không cho đó là hôi: When they smell foul things, they do not 
consider them foul. 

Khi nghe những hơi thơm, không cho đó là thơm: When they smell fragrances, they do 
not consider them fragrant. 

Thơm hôi đều nghe, nhưng tâm Bồ Tát vẫn bình đẳng: They smell both fragrance and 
foulness, their minds are equanimous. 

Chẳng thơm chẳng hôi, an trụ nơi xả: Neither fragrance nor foulness, abiding in 
relinquishmeit. 

Nếu nghe y phục, giường ngủ và thân thể của chúng sanh thơm hôi, thời biết được họ 
khởi lòng tham, sân hay sĩ: If they smell the gragrance and foulness of people”s clothes, 
bedding, or bodies, they can discern their conditions of greed, anger, and delusion. 

Nếu nghe hơi của cây cỏ, vân vân, thời biết rõ ràng như đối trước mắt: If they smell the 
scenfs of hidden repositories, pÏlants and trees and so on, they can discern them as 1f they 
were ripht before their eyes. 

Nếu nghe mùi của chúng sanh trên trời đến địa ngục thời biết hạnh nghiệp quá khứ của 
họ đã gây tạo: If they smell scents from the hells below to the heaven above, they know 
the past deeds of the beings there. 

Nếu nghe hơi bố thí, trì giới, đa văn, trí huệ của hàng Thanh Văn thời an trụ tâm nhứt 
thiết trí chẳng cho tán động: If they smell the fragrance of generosity, morality, learning, 


9) 


35276 


and wisdom of Buddhas' disciples, they remain steady In the wIll for omnisclence and do 
not let 1t be distracted. 

Nếu nghe hơi của tất cả Bồ Tát hạnh, thời dùng trí huệ bình đẳng nhập Phật địa: If they 
smell the fragrance of all enlightening practices, they enter the state of Buddhahood by 
1mpartial wIsdom. 


10) Nghe hơi cảnh giới trí huệ của tất cả Phật, cũng chẳng phế bỏ những hạnh Bồ Tát: If 


they smell the fragrance of the sphere of knowledge of all Buddhas, they still do not give 
up the practices of Enlightening Beings. 


133. Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghĩa 


D 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


9) 


của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được nhứt thiết trí vô thượng 
nghĩa—According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of principle of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supreme principle of omniscience. 

Đa văn nghĩa vì kiên cố tu hành: Principle of great learning, steadfastly putting it into 
practice. 

Pháp nghĩa, vì khéo suy gẫm lựa chọn: Principle of truth, skillfully thinking about it and 
discerning 1t. 

Không nghĩa, vì đệ nhứt nghĩa không: Principle of emptiness, the ultimate truth being 
emptiness. 

Tịch tịnh nghĩa, vì xa rời những ồn náo của chúng sanh: Principle of silence and calm, 
being detached from the clamor and confusion of sentient beings. 

Bất khả thuyết nghĩa, vì chẳng chấp tất cả ngữ ngôn: Principle of inexpressibility, not 
clinging to words. 

Như thiệt nghĩa, vì thấu rõ tam thế bình đẳng: Principle of according with truth, realizing 
that past, present and future are equal. 

Pháp giới nghĩa, vì tất cả các pháp đồng một vị: Principle of the realm of reality, all 
things being one In essence. 

Chơn như nghĩa, vì tất cả Như Lai thuận nhập: Principle of true Thusness, as all who 
realize Thusness enter 1t. 

Thiệt tế nghĩa, vì biết rõ rốt ráo chơn thiệt nghĩa của pháp tối thượng: Principle of the 
limit of reality, realizing ultimate truth. 


10) Đại Bát Niết Bàn nghĩa, vì diệt tất cả khổ để tu những hạnh Bồ Tát: Principle of great 


ultimate nirvana, extinguishing all suffering yet carrying out the practices of Enlightening 
Beings. 


134. Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghiệp 


Ù 


của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được nghiệp quảng đại vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of activity of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can achieve the supremely øreat activity of Buddhas. 

Tất cả thế giới nghiệp, vì đều có thể trang nghiêm thanh tịnh: Activity related to all 
worlds, able to pur1fy them all. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


5277 


Tất cả chư Phật nghiệp, vì đều có thể cúng dường: Activity related to all Buddhas, able to 
provide offerinss to them all. 

Tất cả Bồ Tát nghiệp vì đồng gieo thiện căn: Activity related to all enlightening beings, 
planting the same roots of goodness. 

Tất cả chúng sanh nghiệp, vì đều có thể giáo hóa: Activity related to all sentient beings, 
Able to teach and transform them all. 

Tất cả vị lai nghiệp, vì nhiếp thủ tột thuở vị lai: Activity relating to the future, able to 
take In the whole future. 

Tất cả thần lực nghiệp, vì chẳng rời một thế giới đến khắp tất cả thế giới: Activity of all 
spiritual powers, able to reach all worlds without leaving one world. 

Tất cả quang minh nghiệp, vì phóng quang minh vô biên màu, trong mỗi quang minh có 
tòa liên hoa đều có Bồ Tát ngồi kiết già trên đó. Dùng đây để thị hiện: Activity of all 
light, emanating lights of Infinite colors, with an Enlightening Being sitting on a lotus seat 
appearing in each light beam. 

Tất cả giống Tam Bảo chẳng đoạn nghiệp, vì sau khi Đức Phật diệt độ thời thủ hộ trụ trì 
những Phật pháp: Activity perpetuating the lineage of the three treasures, preserving and 
sustaining the Budhas" teachings after the demise of the Buddhas. 

Tất cả biến hóa nghiệp, vì ở tất cả thế giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sanh: 
Activity of all miraculous transformations, expounding the truth and teaching the sentient 
beings In all worlds. 


10) Tất cả gia trì nghiệp, ở trong một niệm tùy tâm sở thích của cá chúng sanh đều vì họ mà 


thị hiện, làm cho tất cả nguyện vọng đều thành mãn: Activity of all empowerments, 
Instantly appearing to sentient beings according to their mental inclinations, causing all 
aspiratlons to be fulfilled. 


135. Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 


8) 


mười nguyện thanh tịnh của chư Bồ Tát —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 18, there are ten pure vows of Enlightening Beings. 

Nguyện thành thục chúng sanh không mỏi nhàm: Vow to develop living beings to 
maturity, without wearyIng. 

Nguyện làm đủ điều lành để nghiêm tịnh thế giới: Vow to fully practice all virtues and 
purify all worlds. 

Nguyện thừa sự và tôn kính Như Lai: Vow to serve the enlightened, always engendering 
honor and respect. 

Nguyện hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng: Vow to keep and protect the true 
teaching, not begrudging therr lives. 

Nguyện dùng trí quán sát vào các Phật độ: Vow to observe with wisdom and enter the 
lands of the Buddhas. 

Nguyện cùng các Bồ Tát đồng một thể tánh: Vow to be of the same essence as all 
Enlightening Beings. 

Nguyện vào cửa Như Lai và biết rõ các pháp: Vow to enter the door of realization of 
Thusness and comprehend all things. 

Nguyện người thấy sanh tín tâm và được lợi lạc: Vow that those who see them will 
develop faith and all be benefited. 








9) 


35278 


Nguyện thần lực trụ thế tận kiếp vị lai: Vow to stay ¡n the world forever by spiritual 
pDOWCT. 


10) Nguyện đủ Phổ Hiển hạnh tu tập môn nhứt thiết chủng trí: Vow to fulfill the practice of 


Universal Good and master the knowledge of all particulars and all ways of liberation. 


136. Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


kinds of unimpeded function relating to vows (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
38). 

Đem nguyện của tất cả Bồ Tát làm nguyện của mình: Make the vows of all Enlightening 
Beinss their own vows. 

Đem nguyện lực thành Bồ Để của tất cả chư Phật, thị hiện tự mình thành chánh giác: 
Manifest themselves attaining enlightenment by the power of the vow of atfaining of 
enlightenment of all Buddhas. 

Tùy chúng sanh được hóa độ, tự mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: Attain 
supreme perfect enlightenment themselves In accordance with the sentient beings they 
are teaching. 

Đại nguyện chẳng dứt nơi tất cả vô biên tế kiếp: Never end their great vows, throughout 
all eons, without bounds. 

Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng nguyện tự tại hiện tất cả thân: Detaching from 
the body of discrIminating conscIousness and not clinging to the body of knowledge, they 
manifest all bodies by free wIll. 

Xả bỏ thân mình để thành mãn nguyện của người: Give up their own bodies to fulfill the 
aspiratlons of others. 

Giáo hóa khắp chúng sanh mà chẳng bỏ đại nguyện: Edify all sentient beings without 
gIving up theIr øreaft vows. 

Ở tất cả các kiếp thực hành Bồ Tát hạnh mà đại nguyện chẳng dứt: Cultivate the deeds 
of Enlightening Beinss in all ages, yet theIr great vows never end. 

Nơi một lỗ lông hiện thành chánh giác, do nguyện lực nên đầy khắp tất cả Phật độ. Ở vô 
lượng thế giới vì mỗi chúng sanh mà thị hiện như vậy: Manifest the attainment of true 
enlightenment In a minute point (a pore), pervade all Buddha-lands by the power of 
vowing, and show this to each and every sentient beings in untold worlds. 


10) Nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, nổi mây lớn chánh pháp, chói điển quang giải 


thoát, nổ tiếng sấm thiệt pháp, rưới mưa vị cam lỗ, dùng nguyện lực lớn thấm nhuần 
khắp tất cả chúng sanh giới: Explain a phrase of teaching, throughout all universes, 
raising great clouds of true teaching, flashing the lightning of liberation, booming the 
thunder of truth, showering the rain of elixir of Immortality, fulfilling all sentient beings 
by the power of great vows. 


137. Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười ngữ 


ngôn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi diệu ngữ vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of speech of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can attain the supreme subtle speech of Buddhas. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


3279 


Nhu nhuyễn ngữ, vì làm cho tất cả chúng sanh đều an ổn: Gentle speech, causing all 
sentient beings to be calm. 

Cam lồ ngữ, vì làm cho tất cả chúng sanh đều thanh lương: Sweet elixir speech, causing 
all sentient beings to be clear and cool. 

Bất cuống ngữ, vì bao nhiêu lời nói đều chân thật: Nondeceptive speech, everything they 
say being true. 

Chơn thiệt ngữ, vì nhẫn đến trong chiêm bao cũng không vọng ngữ: Truthful speech, not 
lying even In dreams. 

Quảng đại ngữ, vì khắp tất cả chư thiên đều tôn kính: Great speech, being honored by all 
the gods. 

Thậm thâm ngữ, vì hiển thị pháp tánh: Profound speech, revealing the essence of things. 
Kiên cố ngữ, vì thuyết pháp vô tận: Steadfast speech, expounding truth inexhaustibly. 
Chánh trực ngữ, vì phát ngôn dễ hiểu: Straightforward speech, their statements being 
easy to understand. 

Chủng chủng ngữ, vì tùy thời thị hiện: Various speech, being spoken according to the 
OCCaSIon. 


10) Khai ngộ tất cả chúng sanh ngữ, vì tùy theo chỗ dục lạc của họ mà làm cho họ hiểu rõ: 


Speech enlightening all sentient beings, enabling them to understand according to their 
Iinclinations. 


138. Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


» 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Để của Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of causes of Great Enlighteninng Beings”s 
development of the will for enlightenment. 

Vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enliphtenment to educate and civilize all sentient beings. 

Vì diệt trừ tất cả khổ cho chúng sanh mà phát tâm Bồ Để: They become determined to 
reach enlightenment to remove the mass of suffering of all sentient beings. 

Vì ban cho tất cả chúng sanh sự an lạc mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to bring complete peace and happiness to all sentient beings. 

Vì dứt sự ngu sĩ của tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to eliminate the delusion of all sentient beings. 

Vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to bestow enlightened knowledge on all sentient beings. 

Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Để: They become determined 
to reach enlightenmernt to honor and respect all Buddhas. 

Vì thuận theo Phật giáo cho chư Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to follow the guidance of the Buddhas and please 
them. 

Vì thấy sắc tướng hảo của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enlightenmernt to see the marks and embellishments of the physical embodiments 
of all Buddhas. 

Vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enlightenment to comprehend the vast knowledge and wisdom of all Buddhas. 


3280 


10) Vì hiển hiện lực vô úy của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enlightenment to manifest the powers and fearlessnesses of the Buddhas. 


Phật Ngôn: 


Các hành đều vô thường: khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ dể đi 
đến giải thoát. Đó là Đạo thanh tịnh—All conditioned, or created things are transient. One 
who perceives this with wisdom, ceases grief and achieves liberation. This 1s the path to 
purity (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 277). 


Các hành đều là khổ; khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ để được 
giải thoát. Đó là Đạo thanh tịnh—All conditioned thinøs are suffering. One who perceives 
this with wisdom, ceases grief and achieves liberation. This 1s the path of purity (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 278). 


Hết thảy pháp đều vô ngã; khi đem trí tuệ soi xét như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ để được 
giải thoát. Đó là Đạo thanh tịnh —AlI conditioned thinøs are without a real self. One who 
perceives this with wisdom, ceases grief and achieves liberation. This 1s the path of purIty 
(Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 279). 


Khi đáng nỗ lực, không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu 
nhược: kẻ biếng nhác làm gì có trí để ngộ Đạo—One who does not strive when it is time to 
strive, who though young and strong but slothful with thoughts depressed; such a person never 
realizes the path (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 280). 


Thận trọng lời nói, kểm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là được Đạo 
Thánh Nhơn—Be watchful of speech, control the mind, don't let the body do any evil. Let 
purify these three ways of action and achieve the path realized by the sages (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 281). 





3281 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTY-NINE 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV 
QOther Bodhisattvas° Characterisfics 

In the Flower Adornment Sutra Part IV 


139. Mười Tạng Của Chư Bồ Tát. 

140. Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát. 

141. Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tái. 

142. Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tái. 

143. Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát. 

144. Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát. 

145. Mười Tâm Đại Bồ Tát. 

146. Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát. 

147. Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát. 

148. Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề. 

149. Mười Tâm Phổ Hiền. 

150. Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát. 

151. Mười Tâm Thắng Diệu. 

152. Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kừn Cang. 

153. Mười Tâm Vô Biên Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds oƒ boundless will oƑ Great 
Enhighteming Beings— See Thập Vô Biên Tâm in Chapter 180 (249). 

154. Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát. 

155. Mười Thanh Tịnh. 

156. Mười Thanh Tịnh Bì Của Chư Đại Bồ Tát. 

157. Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tái. 

158. Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ Tái. 

159. Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ Tái. 

160. Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát. 

161. Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tái. 

162. Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tái. 

163. Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tái. 

164. Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát. 

165. Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tái. 

166. Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát. 

167. Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát. 

168. Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát. 

169. Mười Thâm Tâm Của Chư Đại Bồ Tái. 

170. Mười Thâm Tâm Tăng Thượng Của Chư Đại Bồ Tát. 


3282 


3283 


139. Mười Tạng Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tạng của chư 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


? 


8) 


9) 


Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thiện căn vô thượng, tạng đại trí huệ 
bất hoại của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of internal organs of Great Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide 
by these can attain the indestructible Iinternal organs of great knowledge with supreme 
virtues of Buddhas. 

Chẳng dứt Phật chủng là Bổ Tát tạng, vì khai thị Phật pháp vô lượng oai đức: 
Perpetuating the seed of Buddhas 1s an organ of Enlightening Beings, mamifesting the 
Immeasurable spiritual power of the Buddha teaching. 

Tăng trưởng pháp chủng là Bổ Tát tạng, vì xuất sanh trí huệ quang minh quảng đại: 
Causing the seed of the Teaching to grow 1s an organ of Enlightening Beings, generating 
the immense light of knowledge. 

Trụ trì Tăng chủng là Bồ Tát tạng, vì làm cho họ được pháp luân bất thối: Preserving the 
secd of the spiritual commumity 1s an organ of Enlightening Beings, enabling them to gaIn 
access to the Irreversible wheel of teaching. 

Giác ngộ chánh định chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì khéo theo thời nghi không sai một 
niệm: Awakening those who are rightly stabilized is an organ of Enlightening Beings, 
Iinstantly adapting to the time. 

Rốt ráo thành thục bất định chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì làm cho nhơn tương tục không 
gián đoạn: Fully developing unstable sentient beings 1s an organ of Enlightening Beings, 
producing continuIty of causal basIs. 

Vì tà định chúng sanh phát sanh lòng đại bi là Bồ Tát tạng, vì làm cho nhơn vị lai đều 
được thành tựu: Conceiving compassion for wrongly stabilized sentient beings 1s an organ 
of Enlightening Beings, causing thorough development of causal basis for the future. 

Viên mãn nhơn bất hoại nơi Phật thập lực là Bồ Tát Tạng, vì đầy đủ vô đối thiện căn 
hàng phục ma quân: Fulfilling the indestructible bases of the ten powers of Budhas 1s an 
organ of Enlightening Beings, with unopposable roots of goodness and that conquer the 
armies of demons. 

Tối thắng vô úy đại sư tử hống là Bồ Tát tạng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ: 
The supremely fearless lion”s roar 1s an organ of Enlightening Beings, gladdening all 
sentient beinøs. 

Được mười tám pháp bất cộng của Phật là Bổ Tát tạng, vì trí huệ vào khắp tất cả xứ: 
Attaining the eighteen unique qualities of Buddhas 1s an organ of Enlightening Beings, 
with knowledge penetrating everywhere. 


10) Biết rõ khắp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả Phật là Bồ Tát tạng, vì ở 


trong một niệm đều thấy rõ: Knowing all sentient beings, all lands, all things and all 
Buddhas, 1s an organ of Enlightening Beings, clearly seeing all in a single Instant. 


140. Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tay của chư 


Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tay vô thượng của Như Lai, che 
khắp tất cả thế giới mười phương—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of hand of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can acquire the supreme hands of Buddhas covering all worlds in the ten 
directions. 


3284 


1) Tay thâm tín, vì nơi lời nói của Phật đều tin sâu và rốt ráo thọ trì: Hands of deep faith, 
wholeheartedly accepting and ultimately taking up the teaching of Buddhas. 

2) Tay bố thí, có người đến cầu, tùy chỗ họ muốn đều làm cho được đầy đủ: Hands of 
giving, satisfying all those who seek, according to their desires. 

3) Tay hỏi thăm trước, vì giơ tay mặt để nghinh tiếp nhau: Hands of initiating greetings, 
extending their right palm to welcome and lead. 

4) Tay cúng dường chư Phật, vì chứa nhóm những phước đức không mỏi nhàm: Hands of 
honoring Buddhas, tirelessly gathering blessings and virtues. 

5) Tay đa văn thiện xảo, vì đều dứt trừ tất cả những nghi hoặc của chúng sanh: Hands of 
learning and skillfulness, cutting off the doubts of all sentient beings. 

6)_ Tay khiến siêu tam giới, vì chư Bồ Tát trao tay ấy cho chúng sanh để vớt họ ra khỏi bùn 
ái dục: Hands of fostering transcendence of the triple world, extending them to sentient 
beings and extricating them from the mire of craving. 

7) Tay đặt nơi bỉ ngạn, vì cứu chúng sanh đang đắm trong bốn dòng nước cuộn: Hands of 
setflement on the Other Shore, saving drowning sentient beings from the four torrents. 

8) Tay chẳng tiếc chánh pháp, vì có bao nhiêu diệu pháp đều đem khai thị: Hands of 
generosity with right teaching, revealing all sublime principles. 

9) Tay khéo dùng những luận nghị, vì dùng thuốc trí huệ trừ bịnh nơi thân tâm: Hands of 
skilful use of philosophies, quelling diseases of body and mind with the medicine of 
knowledge and wisdom. 

10) Tay hằng chấp trì trí bửu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền não: Hands always 
holding Jjewels of knowledge, unfolding the light of truth to obliterate the darkness of 
afflictions. 


141. Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiênm— Phẩm 38— Ly Thế 
Gian): Ten kinds of unshakable mind (The Flower Adornment Sutra— Chapter 38— 
Detachment from the World)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm bất động 
nhứt thiết trí vô thượng—Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
unshakable mind of omniscIence. 

1) Nơi tất cả sở hữu thảy đều xả được: To be able to give up all possessions. 

2) Tư duy quán sát tất cả Phật pháp: Pondering and examining all teachings. 

3) Ghi nhớ cúng dường tất cả chư Phật: Recollecting and honoring all Buddhas. 

4) Nơi tất cả chúng sanh thệ không não hại: Pledging not to harm living beings. 

5) Khắp nhiếp chúng sanh chẳng lựa oán thù: Caring for all sentient beings without 
choosing between enemies and friends. 

6)_ Cầu tất cả Phật pháp không thôi nghỉ: Ceaselessly seeking all attributes of Buddhahood. 

7) Số kiếp bằng số chúng sanh thật hành hạnh Bồ Tát chẳng mỏi nhàm, cũng không thối 
chuyển: Carrying out the practice of Enlightening Beings for untold ages without 
W€AFTVyIng Or regressing. 

8) Thành tựu hữu căn tín, vô trược tín, thanh tịnh tín, cực thanh tịnh tín, ly cấu tín, minh triệt 
tín, cung kính cúng dường tất cả chư Phật tín, bất thối chuyển tín, bất khả tận tín, vô năng 
hoại tín, đại hoan hỷ tín: Perfecting well-rooted faith, clear faith, unpolluted faith, pure 
faith, extremely pure faith, undefiled faith, faith respecting and honoring all Buddhas, 
unregressing faith, inexhaustible faith, indestructible faith, ecstatic faith. 


3) 


3285 


Thành tựu đạo phương tiện xuất sanh nhứt thiết trí: Perfecting means of renunciation and 
Supreme wisdom. 


10) Nghe tất cả Bổ Tát hạnh thời tin thọ chẳng hủy báng: Believing, accepting and not 


repudiating the methods of practice of Enlightening Beings. 


142. Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


7) 


8) 


9) 


Bồ Tát có mười tâm bình đẳng. Chư Bồ Tát trụ những trong pháp nầy thời được tâm đại 
bình đẳng và vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. Enlightening 
beings rest in these will attain the supreme great equanimity of Buddhas. 

Tâm bình đẳng chứa nhóm tất cả công đức: Equanimity in accumulating all virtues. 

Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai biệt: Equanimity in undertaking all different vows. 
Tâm bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh: Equanimity in regard to all living beings. 

Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh: Equanimity in regard to the 
consequences of actions of all living beings. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các pháp: Equanimity in regard to all phenomena. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các quốc độ tịnh uế: Equanimity in regard to all pure and 
defiled lands. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả tri giải của chúng sanh: Equanimity in regard to understandings 
of all sentient beings. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các hạnh không phân biệt: Equanimity in regard to 
nonconceptualization of all practices. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả lực khác nhau của chư Phật: Equanimity in regard to the 
nondifference of all Buddhas” powers. 


10) Tâm bình đẳng nơi trí huệ của tất cả Như Lai: Equanimity in regard the wisdom of all 


Buddhas. 


143. Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


l) 


2) 
3) 


nU) 


3) 
6) 


mười tâm chẳng hạ liệt của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được 
tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệ—According to the Flower Adornement Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of indomitable attitude of Great Enlightening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain the supreme quality of indomitability 
of Buddhas. 

Hàng phục tất cả các thiên ma và quyến thuộc của chúng: Conquer all celestial dẻemons 
and theIr cohorts. 

Phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ: Destroy all false teachings. 

Ở nơi tất cả chúng sanh, dùng lời khéo lành để khai thị dạy bảo cho họ đều hoan hỷ: 
Open sentient beings” minds and edify them with good words, making them happy. 

Thành mãn tất cả các hạnh Ba La Mật khắp pháp giới: Fulfill all transcendent practices 
throughout the cosmos. 

Tích tập tất cả phước đức: Amass all virtues. 

Vô thượng Bồ Để quảng đại khó thành, sẽ cố gắng tu hành đến viên mãn: Though 
supreme enlightenment 1s vast and hard to accomplish, they try to cultivate practice to 
bring 1t to complete consummation. 


?) 


8) 


3) 


3286 


Dùng sự giáo hóa vô thượng, sự điều phục vô thượng để giáo hóa điều phục tất cả chúng 
sanh: Teach and tame sentient beings with the supreme teaching and the supreme 
training. 

Dầu tất cả thế giới chẳng đồng, chư Bồ Tát vẫn dùng vô lượng thân thành chánh đẳng 
chánh giác: Though all worlds are variously different, they still attain enlipghtenment 
there in infinite bodies. 

Lúc tu Bồ Tát hạnh, nếu có chúng sanh đến xin những tay, chân, tai, mũi, máu, thịt, 
xương, tủy, vợ, con, voi, ngựa, nhẫn đến ngôi vua. Tất cả như vậy thẩy đều có thể bỏ, 
chẳng sanh một niệm tâm lo lắng ăn năn, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh chẳng cầu quả 
báo, lấy đại bi làm đầu và đại từ làm cứu cánh: While cultivating the conduct of 
Enlightening Beinøs, 1f sentient beings should come and ask for hands, feet, ears, nose, 
blood, flesh, bones, marrow, spouse, children, elephant, horse or royal status, they øgive up 
without a single thought of sorrow or regret, doing so only to benefit all sentient beings, 
not seeking resulting rewards, beginning with great compassion and ending with great 
kindness. 


10) Trong tam thế có——All in past, present and future: 


P0 no no ơp 


—=- 


e©ƠỒ se se se se s S° e se se se yẹv 


Tất cả chư Phật: All Buddhas. 

Tất cả Phật pháp: All Buddha teachings. 

Tất cả chúng sanh: All sentient beings. 

Tất cả quốc độ: AlI lands. 

Tất cả thế giới: All worlds. 

Tất cả tam thế: All times. 

Tất cả hư không giới: All realms of space. 

Tất cả pháp giới: All realms of phenomena. 

Tất cả ngôn ngữ thi thiết giới: All realms of verbal usage. 

Tất cả tịch diệt niết bàn: All realms of tranquil nirvana. 

Tất cả pháp như vậy, chư vị phải dùng một niệm tương ưng huệ: By all means of 
Instantaneous discernment, they wIll try. 

Đều biết: To know. 

Đều hay: To be aware of. 

Đều thấy: To see. 

Đều chứng: To realize. 

Đều tu: To cultivate. 

Đều đoạn: To detach from. 

Vô phân biệt: To have no conceptions of them. 

Lầa phân biệt: Being detached from conceptions. 

Không các thứ sai biệt: Not having varIous notIons. 

Không công đức: Having no attributes. 

Không cảnh giới: No objects. 

Chẳng có chẳng không: They are neither existent nor  nonexistent. 

Not one, not dual 

Do trí bất nhị để thông hiểu tất cả những gì thuộc về nhị nguyên: They should know all 
duality by  knowledge of nonduality. 

Do trí vô tướng biết tất cả tướng: Know all forms by formless knowledge. 


3287 


Do trí vô phân biệt biết tất cả phân biệt: Know all discriminations by nondiscriminatory 


knowledge. 

Do trí vô dị biết tất cả dị: Know all differences by knowledge of nondifference. 

Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: Know all distinctionsby  nondifferentiating 
knowledge. 


Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: Know all worlds by nonworldly  knowledge: 
Do trí không thế biết tất cả thế: Know all time by timeless knowledge. 
Do trí không chúng sanh biết tất cả chúng sanh: Know all sentient beings by 
knowledge of nonexistence of sentient beings. 
Do trí không chấp trước biết tất cả chấp trước: Know all attachments by unattached 
knowledge. 
Do trí vô trụ biết tất cả trụ xứ: Know all abodes by nonabiding  knowledge. 
Do trí không tạp nhiễm biết tất cả tạp nhiễm: Know all defilements by undefiled 
knowledge. 
Do trí vô tận biết tất cả tận: Know all ends by endless knowledge. 
Do trí cứu cánh pháp giới biết tất cả thế giới thị hiện thân: Appear physically ¡n all 
worlds by ultimate knowledge of the realm of reality. 
Do trí ha ngôn âm thị hiện bất khả thuyết ngôn âm: Make untold statements by 
speechless knowledge. 
Do trí một tự tánh nhập nơi không tự tánh: Enter absence of Intrinsic nature by 
knowledge of intrinsic nature. 
Do trí một cảnh giới hiện các thứ cảnh giới: Manifest various realms by knowledge of 
one realm. 
Biết tất cả các pháp bất khả thuyết mà hiện đại tự tại ngôn thuyết: Know all things are 
inexplicable yet manifest free speech. 

Chứng bậc nhứt thiết trí: Realize the state of omniscience. 

Giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh nên ở nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần thông 
biến hóa: Manifest great spiritual powers and displays in all worlds in order to teach and 
tame all sentient beIngs. 


144. Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of comprehensive mind of 


l) 
2) 
3) 


4) 


Great Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười 
tâm cùng khắp. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được vô lượng Phật pháp vô thượng 
cùng khắp trang nghiêm——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of comprehensive mind of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain the comprehensive adornments of supreme Buddhahood. 
Tâm cùng khắp tất cả hư không, vì phát ý rộng lớn: A mind comprehending all spaces, 
their Iintentions far-reaching. 

Tâm cùng khắp pháp giới, vì thâm nhập vô biên: A mind comprehending all realms of 
reality, deeply penetrating Infinity. 

Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một niệm đều biết rõ: A mind comprehending all past, 
present, and future, knowing them all in a single thought. 

Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì đều biết rõ nơi nhập thai, giáng sanh, xuất gia, 
thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết bàn: A mind comprehending the manifestation 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3288 


of all Buddhas, clearly understand ther entry Iinto the womb, bìrth, leaving home, 
attainment of enlightenment, teaching activity, and ultimate nirvana. 

Tâm cùng khắp tất cả chúng sanh, vì biết rõ căn dục tập khí: A mind comprehending all 
sentient beings, knowing their faculties, Inclinations, and habit energies. 

Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận biết rõ pháp giới: A mind comprehending all 
knowledge, knowing the realms of reality everywhere. 

Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết những huyễn võng sai biệt: A mind comprehending 
all infinities, knowing the differentiations of the networks of 1llusions. 

Tâm cùng khắp tất cả vô sanh, vì các pháp tự tánh bất khả đắc: A mind comprehending 
all non-origination, not apprehending any Infrinsic nature In anything. 

Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì chẳng trụ tự tâm, tha tâm: A mind comprehending all 
nonobstruction, not dwelling on the mind of self or the mind of other. 


10) Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện thành Phật: A mind comprehending 


all freedoms, manmifesting realization of Buddhahood everywhere 1n a single Instant. 


145. Mười Tâm Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm của chư Đại Bồ 


Tát -According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of heart 
of Great Enlightening Beings. 


(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm vô thượng đại trí quang minh tạng của 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


SN) 


8) 


3) 


Như Lai —Enliphtening beings who abide by these can attain the supreme heart of 
treasury of light of great knowledge of Buddhas: 

Tâm tỉnh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo: A heart of diligence, fulfilling all tasks. 

Tâm chẳng lười, vì chứa nhóm hạnh tướng hảo phước đức: A heart of perseverance, 
accumulating embellishing virtuous practices. 

Tâm dũng kiện vĩ đại, vì dẹp phá tất cả ma quân: A heart of great courage and strength, 
crushing all armies of demons. 

Tâm thực hành đúng lý, vì trừ diệt tất cả phiền não: A heart acting according to truth, 
extinguishing all afflictions. 

Tâm chẳng thối chuyển, vì nhẫn đến quả Bồ Để trọn chẳng thôi dứt: A heart of 
nonregression, never ceasing until enlightenment 1s reached. 

Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động vô trước: A heart of inherent purity, knowing 
the mind 1s immovable, not having any attachments. 

Tâm biết chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu biết và sở thích của họ mà làm cho họ xuất ly: 
A heart of knowledge of sentient beings, adapting to their understanding and 1nclinations 
to emanciIpate them. 

Tâm đại phạm trụ (từ, bi, hỷ, xả) khiến nhập Phật pháp, vì biết những chỗ hiểu biết và sở 
thích của chúng sanh, mà chẳng dùng thừa khác để cứu độ: A heart of great kindness, 
compassion, Joy, and equanimity, leading into the way of enlipghtenment, knowing the 
Various understandings and Inclinations of sentient beings, and saving them without using 
Separate paths. 

Tâm không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vì thấy tướng trong tam giới mà không chấp 
trước: A heart of emptiness, signless, wishlessness, and nonfabrication, seeing the 
characteristics of the triple world without grasping them. 


3289 


10) Tâm trang nghiêm thù thắng tạng, vì dấu chúng ma đông thế mấy cũng không động được 


đến một sợi lông của Bồ Tát: A heart adorned with an indestructible supreme treasury of 
marks of felicity, thoroughly invulnerable to all demons. 


(B) Chư Bồ Tát an trụ trong mười tâm nầy thời được tâm đại thanh tịnh vô thượng của Như 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Lat—Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme pure mind of 
Buddhas. 

Tâm như như đại địa, vì có thể gìn giữ và làm lớn những thiện căn của tất cả chúng sanh: 
A mind like the earth, able to hold all roots of goodness of all sentient beings and make 
them grow. 

Tâm như đại hải, vì tất cả chư Phật vô lượng vô biên đại trí pháp thủy đều chảy vào: A 
mind like the ocean, with the water of truth of infinite great knowledge of all Buddhas all 
flowing 1mto It. 

Tâm như Tu Di Sơn vương, vì đặt tất cả chúng sanh nơi chỗ thiện căn xuất thế gian vô 
thượng: A mind like the polar mountain, placing all sentient beings on the supreme 
transmundane foundations of goodness. 

Tâm như Ma Ni Bửu vương, vì lạc dục thanh tịnh không tạp nhiễm: A mind like the finest 
Jewel, their desires being pure and unpolluted. 

Tâm như Kim Cang, vì quyết định thâm nhập tất cả pháp: A mind like diamond, deeply 
penetrating all truths with certainty. 

Tâm như Kim Cang Vi sơn, vì chư ma ngoại đạo chẳng có thể động: A mind like the 
adamantine world-surrounding mountains, being invulnerable to disturbance by any 
demons or false teachers. 

Tâm như liên hoa, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm được: A mind like a lotus blossom, 
which worldly things cannot affect. 

Tâm như hoa ưu-đàm-bát, vì trong tất cả kiếp khó gặp gỡ: A mind like an udumbara 
flower, difficult to encounter throuegh all time. 

Tâm như tịnh nhựt, vì có thể phá trừ chướng tối tăm: A mind like the clear sun, destroying 
the darkness. 


10) Tâm như hư không, vì chẳng lường được: A mind like space, being immeasurable. 
(C) Chư Bồ Tát an trụ trong những ý nầy thời được ý vô thượng của tất cả chư Phật— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


Enlightening beings who abide by these can attain the supreme mind of all Buddhas. 

Ý thượng thủ vì phát khởi tất cả thiện căn: A mind of leadership, generating all roots of 
goodness. 

Ý an trụ vì tin sâu kiên cố bất động: A stable mind with profound faith steadfast and 
unwaverIng. 

Ý thâm nhập, vì tùy thuận Phật pháp mà hiểu: A mind of profound penetration, 
understanding In accord with the teachings of Buddhas. 

Ý rõ biết bên trong, vì biết rõ tâm sở thích của chúng sanh: A mind of insight, knowing 
the mentalities of all sentient beings. 

Ý vô loạn, vì tất cả phiển não chẳng tạp: An undisturbed mind, not adulterated with any 
afflictions. 

Ý minh tịnh, vì các trần chẳng nhiễm trước được: A clear, clean mind, which externals 
cannot stain or adhere to. 


35290 


7) Ý khéo quán sát chúng sanh vì không có một niệm lỗi thời: A mind observing sentient 
beings well, not wishing proper timing 1n dealing with them. 

8) Ý khéo lựa chỗ làm, vì chưa từng có một chỗ lỗi lâm: A mind choosing well what to do, 
never making a mistake anywhere. 

9) Ý giữ gìn các căn, vì điều phục chẳng cho buông lung tán loạn: A mind closely guarding 
the senses, taming them and not letting them run wild. 

10) Ý khéo nhập tam muội, vì thâm nhập Phật tam muội, không ngã, không ngã sở: A mind 
skilled In entering concentration, entering deeply Into the concenfration of Buddhas, 
without egoIsm or selfishness. 


146. Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát: Mười tâm được Phật dạy 
trong Kinh Hoa nghiêm. Những Bồ Tát nào có được mười tâm không nhàm mi sẽ được 
đại trí vô thượng không mỏi nhàm của Như Lai—Enlightening Beings who possess ten 
tireless minds wIll attain the tireless supreme knowledge of Buddhas. 

I) Tôn xưng và cúng dường chư Phật tâm không mỏi nhàm: Honoring and serving all 
Buddhas tirelessly. 

2) Gần gủi tất cả thiện tri thức tâm không mỏi nhàm: Attending all spiritual teachers 
tirelessly. 

3) Cầu tất cả các pháp tâm không mỏi mệt: Seeking all truth tirelessly. 

4)_ Nghe chánh pháp tâm không mỏi mệt nhàm chán: Listening to true teaching tirelessly. 

5) Tuyên nói chánh pháp tâm không mỏi nhàm: Expounding true teaching tirelessly. 

6) Giáo hóa điều phục chúng sanh tâm không mỏi nhàm: Educating and civilizing all 
sentient beings tirelessÌy. 

7). Đặt tất cả chúng sanh vào tâm Bồ Đề của chư Phật không mỏi nhàm: Placing all sentient 
beings in the enlightenment of all Buddhas tirelessly. 

8) Nơi mỗi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp thật hành Bồ tát hạnh 
tâm không mỏi nhàm: Spending untold eons in each and every world carrying out 
enlightening practices tirelessÌy. 

9) Du hành tất cả thế giới tâm không mỏi nhàm: Traveling ¡n all worlds tirelessly. 

10) Quán sát tư duy tất cả Phật pháp tâm không mỏi nhàm: Examing and pondering all 
Buddha teachings tirelessly. 


147. Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
Đại Bồ Tát phát mười tâm không nghi—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten ways of developing a mind free from doubt by Great 
Enlightening BeIngs. 

1) Chư Bồ Tát sẽ dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ, từ, bi, hỷ, xả 
mà nhiếp phục chúng sanh. Lúc phát tâm nầy quyết định không nghi: They shall take 
care of all sentient beings by giving, keeping precepts, tolerance, vigor, medifation, 
wisdom, benevolence, compassion, joy, and equanimty. When making this 
determination, they are free from doubt (no doubt can arise 1n their minds). 

2) Vị lai chư Phật xuất thế, tôi sẽ thừa sự cúng dường tất cả: When the future Buddhas 
appear In the world, they shall serve and honor them In all ways. 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3291 


Dùng các thứ lưới quang minh kỳ diệu cùng khắp trang nghiêm tất cả thế giới: They shall 
adorn all worlds with varIous marvelous webs of light. 

Tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng vô biên kiếp sẽ dùng pháp giáo hóa điều 
phục vô lượng chúng sanh trong hư không pháp giới cho đặng thành thục: They shall 
cultivate the practices of Enlightening Beings throughout all future ages and fully 
develop countless sentient beings throughout the entire cosmos by means of the supreme 
methods of teaching and taming. 

Tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại nguyện, đủ nhứt thiết trí and trụ trong đó: They shall 
culfivate the practices of enlightening beings, fulfill the great vows, acquire omniscience, 
and abide therein. 

Vì chúng sanh khấp tất cả thế gian mà thực hành hạnh Bồ Tát, làm quang minh thanh 
tịnh của tất cả các pháp, chiếu sáng tất cả Phật pháp: They carry out the practices of 
Enlipghtening Beings for the sake of all beings In the world, become a pure light of all 
truths, and i1lluminate all the teachings of Buddhas. 

Biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, tùy tâm chúng sanh mà vì họ diễn thuyết đều 
khiến khai ngộ: They should know all things are Buddha teachings and explain them to 
sentient beings according to their mentalities to enlighten them all. 

Ở nơi tất cả pháp được môn vô chướng ngại vì biết tất cả chướng ngại đều vô sở đắc. 
Tâm như vậy không có nghi hoặc, trụ tánh chơn thật nhẫn đến thành vô thượng Bồ Đề: 
They will attain the way to nonobstruction in the midst of all things, by knowing that all 
obstructions are graspable. Thus their minds are free from doubt and they abide In the 
essence of truth, finally to attain supreme complete perfect enlightenmernt. 

Biết tất cả các pháp đều là pháp xuất thế gian, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Dùng 
một trang nghiêm để tự trang nghiêm. Nơi đây tự tỏ biết không do người: They should 
know that all things are transmundane things, get rid of all false notions and delusions, 
and adorn myself with the adornment of unity, their being nothing to adorn. Here they 
understand by themselves and not through another. 


10) Sẽ ở nơi tất cả pháp thành Tối thượng Chánh Giác, vì ha tất cả vọng tưởng điên đảo, vì 


được nhứt niệm tương ưng trí, vì bất khả đắc hoặc một hoặc khác, vì rời tất cả số, vì rốt 
ráo vô vi, vì rời tất cả ngôn thuyết, vì trụ bất khả thuyết cảnh giới tế: They should realize 
supreme enlightenment in regard to all things, by getting rid of all false notlons and 
delusilons, by attaining Instantaneous knowledge, because unity and difference cannot be 
grasped, by transcending all categories, by ultimate nonfabrication of false descriptions, 
by detachment from all words, and by dwelling In the realm of ineffability. 


148. Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Theo Kinh 


l) 
2) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười phát khởi khi phát tâm vô thượng Bồ Đề 
để được nhập nhứt thiết chủng trí, và lúc thân cận cúng dường thiện tri thức. Khi những 
đại Bồ Tát khởi tâm như vậy thời được đủ thứ thanh tịnh—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlipghtening Beings have ten kinds of spirit. When 
they develop the will for supreme enlightenment and attend and serve teachers 1n order 
to awaken to omniscient knowledge arouse such spirifs wIll attain all kinds of purIty. 

Khởi tâm cung cấp hầu hạ: A spirit of service. 

Khởi tâm hoan hỷ: A spirit of joy. 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


3292 


Khởi tâm không trái: A spirit of noncontention. 

Khởi tâm tùy thuận: A spirit of docility. 

Khởi tâm không cầu lạ: A spirit of not seeking anything else. 

Khởi tâm nhứt hướng thiện tâm: A spirit of wholehearted devotion. 
Khởi tâm đồng công đức: A spirit of having the same virtues. 

Khởi tâm đồng nguyện: A spirit of having the same vows. 

Khởi tâm Như Lai: A spirit of being in the presence of enlightenmert. 


10) Khởi tâm đồng viên mãn hạnh: A spirit of cooperation in perfection of action. 


149. Mười Tâm Phổ Hiền: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm Phổ Hiển. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


3) 


Những Bồ Tát an trụ trong những tâm nầy sẽ mau thành tựu trí thiện xảo của Bồ Tát Phổ 
Hiển —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
Uninersally Good Mind developed by Enlightening Beings. Enlightening Beings establish 
these minds, they will soon be able to achieve the skillful knowledge of the Enlightening 
Being Universally Good. 

Phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sanh: They develop a mind of great benevolence, 
to save all beings. 

Phát tâm đại bi, vì chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh: They develop a mind of great 
compassion, to bear suffering 1n place of all beings. 

Phát tâm thí tất cả, vì đều xả bỏ tất cả sở hữu: They develop a mind of total giving, 
relinquishing all they have. 

Phát tâm nhớ nhứt thiết trí làm trước nhất, vì thích cầu tất cả Phật pháp: They develop a 
mind that thinks of omnisclence above all, gladly seeking all Buddha teachings. 

Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả hạnh Bồ Tát: They develop a mind 
adorned with virtues, learning all practices of Enlightening Beings. 

Phát tâm kim cang, vì tất cả chỗ thọ sanh không quên mất: They develop an adamantine 
mind, so as not to become heedless wherever they may live. 

Phát tâm như biển vì tất cả các pháp thanh tịnh đều chảy vào: They develop an oceanic 
mind, as all pure qualities flow in. 

Phát tâm như núi Tu Di, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ: They develop a mind like a 
mountain, enduring all harsh words. 

Phát tâm an ổn, vì ban sự vô úy cho tất cả chúng sanh: They develop a peaceful mind, 
giving to all sentient beings wIthout fear. 


10) Phát tâm Bát Nhã Ba La Mật cứu cánh, vì khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi: They 


develop a mind with ultimate transcendent wisdom, skillfully observing that all things 
have no existence. 


150. Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Chapter 


38, có mười tâm tăng thượng như núi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong đây 
thời được tâm tăng thượng như sơn vương đại trí vô thượng của Như Lai—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
attain the mounfain-like oufstanding mind of supremely great knowledge of Buddhas. 


Ũ 
2) 


3) 


6) 


35293 


Thường tác ý siêng năng tu tập pháp nhứt thiết trí: Attentively cultivate the means of 
Omniscience. 

Hằng quán sát tất cả pháp bổn tánh trống không vô sở đắc: Always observe that 
fundamenral nature of all things 1s empty and ungraspable. 

Nguyện—Vow: 

Trong vô lượng kiếp thực hành hạnh Bồ Tát: To carry out the acts of Enlightening Beings 
OV€r measureless eons. 

Tu tất cả bạch tịnh: To cultivate all pure qualities. 

Do trụ nơi tất cả pháp bạch tịnh nên thấy biết Như Lai vô thượng trí huệ: By living 
according to all good and pure principles, see and know the boundless wisdom of the 
Buddhas. 

Vì cầu mọi phương diện của Phật quả nên—In quest of all aspects of Buddhahood: 

Bình đẳng kính thờ chư thiện tri thức: Serve all wise teachers impartially. 

Không cầu gì khác: Without seeking anything else. 

Không trộm pháp: With no ambition to steal the teaching. 

Chỉ tôn trọng cung kính: With nothing but respect. 

Tất cả sở hữu thảy đều bỏ được: Be able to give up everything they have. 

Nếu có chúng sanh mắng nhục hủy báng, đánh đập cắt chém làm thân Bồ Tát khổ đau 
nhẫn đến chết chóc——]f anyone reviles and slanders them, beats or wounds them, or even 
kills them: 

Bồ Tát đều nhẫn chịu được, trọn không sanh lòng loạn động hay sân hận: They can 
accept it all and do not become disturbed or hostile. 

Chẳng thối bỏ hoằng thệ đại bi: Do not give up their universal vow of great compassion. 
Càng thêm tăng trưởng hoằng thệ đại bi vì Continually make it grow even more 
because: 

Bồ Tát nơi tất cả pháp như thật xuất ly: They are truly emancipated from all things. 
Thành tựu hạnh xả: They have perfected relinguishment. 

Chứng được tất cả Phật pháp: They realize the truth of all Buddhas. 

Nhẫn nhục nhu hòa đã tự tại: They have mastered forbearance and gentility. 

Tâm tăng thượng thứ sáu —The sixth outstanding mind: 


6a) Đại Bồ Tát thành tựu đại công đức tăng thượng —Great Enlightening Beings develop 


1) 


OVermastering øreat virtues: 
Thiên tăng thượng công đức: Virtue overmastering celestials. 


1) Nhơn tăng thượng công đức: Virtue overmastering humans. 
1i) Sắc tăng thượng công đức: Virtue overmastering form. 
1V) Lực tăng thượng công đức: Virtue overmastering power. 


v) 


Quyến thuộc tăng thượng công đức: Virtue overmastering dependents. 


vi) Dục tăng thượng công đức: Virtue overmastering desire. 

vi) Vương vị tăng thượng công đức: Virtue overmastering kingshIp. 
vI1)Tự tại tăng thượng công đức: Virtue overmasftering sovereIgnty. 
1x) Phước đức tăng thượng công đức: Virtue overmastering felicIty. 


X) 


Trí huệ tăng thượng công đức: Virtue overmastering Intelligence. 


5294 


6b) Dầu thành tựu những công đức như vậy, nhưng chẳng sanh lòng nhiễm trước nơi những 
công đức đó—Though they perfect such virtues, they are never attached to them, that 1s 
they do no cling to: 

¡)_ Chẳng nhiễm trước dục lạc: They do not cling to enjoyment. 

ii) Chẳng nhiễm dục vọng:Do not cling to desire. 

ii) Chẳng nhiễm trước tài sản: Do not cling to wealth. 

iv) Chẳng nhiễm trước quyến thuộc đệ tử: Do not cling to dependents and followers. 

6c) Chỉ rất mến thích nơi pháp: They only profoundly delight in truth. 

Đi theo pháp: Go according to truth. 

1i) Sống theo pháp: Live according to truth. 

11) Xu hướng theo pháp: Start out according to truth. 

iv) Rốt ráo theo pháp: End up according to truth. 

v)_ Dùng pháp làm y chỉ: Take truth as their reliance. 

vi) Dùng pháp làm cứu hộ: Take truth for their salvation. 

vii) Dùng pháp làm quy y: Take truth for thetr refuge. 

viii)Dùng pháp làm nhà: Take truth for their home. 

1x) Gìn giữ pháp: Guard the truth. 

x)_ Mến ưa pháp: Love the truth. 

xi) Trông cầu pháp: Seek the truth. 

xi) Suy gẫm pháp: Ponder the truth. 

6d) Dù thọ đủ những pháp lạc mà thường xa lìa cảnh giới của chúng ma—Though 
enlightening beings experience all kinds of delights of truth, they always avoid all 
manias—Vì từ quá khứ Bồ Tát đã phát tâm như vầy: “Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh 
thảy đều xa lìa cảnh giới của chúng ma mà an trụ nơi cảnh giới Phật —Because in the 
past they determined to enable all sentient beings to get rid of all manias forever and 
abide In the realm of Buddhas. 

7)_ Tâm tăng thượng thứ bảy——The seventh outstanding mind: 

7a) Đại Bồ Tát vì đã cầu vô thượng Bồ Đề, trong vô lượng vô số kiếp thực hành Bồ Tát đạo, 
Bồ Tát siêng năng tỉnh tấn, mà còn cho là tôi nay mới phát tâm vô thượng Bồ Đề thực 
hành hạnh Bồ Tát cũng chẳng kinh sợ: Great Enlightening Beings have already practiced 
the way of Enlightening Beings diligently for immeasurable eons in quest of excelled, 
complete perfect enlightenmeint, yet they still think of themselves as Just having set theIr 
hearts on enlightenment and carry out the acts of Enlightening Beings, without fright or 
fear. 

7b) Dầu có thể trong khoảng một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng 
vì chúng sanh nên trong vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không thôi nghỉ: Though 
they are able to attain unexcelled complete perfect enlightenment In an Instant, yet for 
the sake of sentlent beings they carry out enliphtening practices ceaselessly for 
measureless eons. 

8) Tâm tăng thượng thứ tám——The eighth outstanding mind: 

8a) Chư Đại Bồ Tát biết—Great Enlightening Beings know: 

¡)_ Tất cả chúng sanh tánh chẳng hòa chẳng lành: All sentient beings are by nature neither 
harmonious nor good. 

ii) Tất cả chúng sanh đều rất khó hòa hợp: All sentient beings are đifficult to harmonize. 





3295 


1i) Rất khó độ: Difficult to liberate. 
iv) Chẳng biết ơn và chẳng báo ơn: Heedless and ungrateful. 
8b) Bồ Tát vì chúng sanh mà phát đại thệ nguyện—Enlightening beings make great vows for 


1) 


the sake of all sentient beings: 
Muốn cho họ đều được tâm ý tự tại: Wishing to enable them to attain mental and 
Intellectual freedom and autonomy. 


1i) Chỗ làm vô ngại: To be unhindered in their actions. 
ii) Chẳng sanh phiền não đối với người khác: Not to afflict others. 
iv) Lầa bỏ ác niệm: To give up evil thoughts. 


9) 


Tâm tăng thượng thứ chín—The ninth outstanding mind: Chư Đại Bồ Tát cũng nghĩ— 
Great Enlightening Beings also think: 

Chẳng phải ai khác khiến tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng chờ người khác giúp tôi tu 
hành: Nobody makes me apsire to enlightenment, and I do not waIt for others to help me 
culfivafe practices. 

Tôi tự phát tâm Bồ Đề, tích tập Phật pháp, thể hẹn tự cố gắng tột kiếp vị lai thực hành 
Bồ Tát đạo để thành vô thượng Bổ Để: I aspire to enlightenment of my own accord, 
accumulate the qualities of enlightenment, and am determined to work on my own. 

Thế nên nay tôi tu hành hạnh Bồ Tát —For this reason now I cultivate the practice of 
Enlightening Beinss: 

Tôi phát tâm thanh tịnh tự tâm cũng như thanh tịnh tha tâm: I should purify my own mind 
and also purIfy others' minds. 

Biết cảnh giới của mình cũng như cảnh giới của người: I should know my own sphere and 
also know the spheres of others. 

Phải đều bình đẳng với cảnh của tam thế chư Phật: I should be equal in perspective to the 
Buddhas of all times. 


10) Tâm tăng thượng thứ mười—The tenth outstanding mind: Chư Đại Bồ Tát quán sát như 


vầy——Great Enlightening Beings perform this contemplation: 
Không có một pháp tu hạnh Bồ Tát: There is not a single thing that cultivate the practice 


of Enlightening Beings. 
Không có một pháp viên mãn hạnh Bồ Tát: Not a single thing that fulfills the practice of 
Enlightening Beings. 


Không một pháp giáo hóa điều phục chúng sanh: Not a single thing that teaches and 
tames all sentient beIngs. 

Không một pháp cung kính cúng dường chư Phật: Not a single thing that honors all 
Buddhas. 

Không một pháp ở nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, hiện thành, sẽ thành: Not a single 
thing that has been or will be or 1s ever aftained in complete enlightenmerit. 

Không có một pháp đã nói, hiện nói, hay sẽ nói: Not a single thing that has been or wIll 
be or 1s ever explained in complete enlightenmernt. 

Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng cũng chẳng bỏ nguyện vô thượng Bồ Đề, vì 
Bồ Tát cầu tất cả pháp đều vô sở đắc mà xuất sanh vô thượng Bồ Đề: The teacher and 
the teaching are both ungraspable, yet they do not abandon unexcelled, complete perfect 
enlightenment because enlightening beIngs search out all things and find they cannot be 
grasped. This 1s how they develop supreme perfect enlightenmen. 


5296 


h.. Dầu nơi pháp vô sở đắc mà siêng tu tập pháp đối trị thiện nghiệp thanh tịnh, trí huệ viên 


mãn, niệm niệm tăng trưởng đây đủ: Although they do not obtain anything, yet they 
diligently cultivate dominant good actions and pure curative measures, so that thelr 
knowledge and wisdom develop fully, srowing moment by moment to total repletion. 

Nơi đây Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng nghĩ rằng: “Nếu tất cả pháp đều tịch diệt, thời có 
nghĩa gì mà cầu đạo vô thượng Bồ Để?: Enlightening Beings are not frightened by 
emptiness and do not think, “If all things are null, what 1s the sense of seeking the path of 
supreme enlightenment?' 


151. Mười Tâm Thắng Diệu (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 36): Ten kinds of sublime mind (The 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Flower Adornment Sutra— Chapter 36). 

An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới ngữ ngôn phi ngữ ngôn: The sublime mind of both 
worlds of speech nor nonspeech. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả chúng sanh tưởng niệm không chỗ y chỉ: The sublime mind 
1n which none of the perceptions and thoughts of sentient bengs can abide. 

An trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không giới: The sublime mind of ultimate realm of 
Space. 

An trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới: The sublime mind of the boundless cosmos. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật pháp thâm mật: The sublime mind of all the profound 
esoteric principles of Buddhahood. 

An trụ tâm thắng diệu trạng thái thậm thâm vô sai biệt: The sublime mind of the 
extremely profound state of nondifferentiation. 

An trụ tam thắng diệu trừ diệt tất cả nghi lầm: The sublime mind annihilating all doubt 
and confusion. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới bình đẳng vô sai biệt: The sublime mind of the 
nondifferentiated equality of all worlds. 

An trụ tâm thắng diệu tam thế chư Phật bình đẳng: The sublime mind of th equality of all 
Buddhas of past, present, and future. 


10) An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật lực vô lượng: The sublime mind of the infinity of the 


power of all Buddhas. 


152. Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kim Cang: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


Ù 


2) 


có mười thứ tâm thệ nguyện Đại thừa như Kim Cang. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được trí đại thần thông vô thượng kim cang tánh của Như Lai —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment. Enlightening Beings who abide by these can 
attain the indestructible supreme spiritual knowledge of Buddhas. 

Tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang thứ nhứt: The first adamantine mind of 
commitment to universal enlightenmert: 

Bồ Tát nghĩ rằng tất cả pháp chẳng có biên tế, chẳng cùng tận: They think all truths are 
boundless and inexhaustible. 

Dùng tận trí tam thế đều giác liễu khắp cả không sót thừa: They should realize these 
truths thoroughly by means of knowledge comprehending past, present and future. 

Tâm kim cang thứ nhì —The second adamantine mind: 


3) 


4) 


5) 


6) 


3297 


Nơi đầu lông có vô lượng vô biên chúng sanh, huống là tất cả pháp giới: There are 
infinie sentient beings even on a point the size of a hairtip, to say nothing of in all 
unIverse. 

Dầu chúng sanh đông bao nhiêu đi nữa, chư Bồ Tát đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt 
độ họ: No matter how many senftient beings, they should calm them and liberate them by 
means of unexcelled nirvana. 

Tâm kim cang thứ ba—The third adamantine mind: Mười phương thế giới vô lượng vô 
biên không có ngằn mé, không thể cùng tận; chư Bồ Tát sẽ dùng Phật độ tối thượng trang 
nghiêm, để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy, bao nhiêu sự trang nghiêm thảy đều 
chơn thiệt —The worlds of the ten directions are measureless, limi(less, Inexhaustible; 
they shall adorn them all with the finest adornments of the Buddha-lands, with all the 
adornments being truly real. 

Tất cả chúng sanh vô lượng vô biên không có chừng ngăn, không thể cùng tận; chư Bồ 
Tát sẽ đem tất cả thiện căn hồi hướng cho họ, dùng trí quang vô thượng chiếu diệu nơi 
họ: Sentient beings are measureless, boundless, limitless, inexhaustible; Enlightening 
Beings should dedicate all roots of goodness to them and 1llumine them with the light of 
unexcelled knowledge. 

Chư Phật vô lượng vô biên không có chừng ngăn, không thể cùng tận—The Buddhas are 
Infinite, boundless, unlimited, inexhaustible: 

Chư Bồ Tát sẽ dùng thiện căn đã gieo hồi hướng cúng dường: Enlightening beings should 
dedicate the roots of goodness, they plant to offer to them. 

Khiến cùng khắp không chỗ kém thiếu: They cause those roo(s of goodness to reach 
everywhere, with no lack. 

Rồi sau đó mới thành vô thượng Bồ Đề: After that they will attain unexcelled complete 
perfect enlightenment. 

Tâm kim cang thứ sáu —The sixth adamantine mind: 


6a) Đại Bồ Tát thấy chư Phật và nghe thuyết pháp—Seeing all Buddhas and hearing their 


1) 


teachings: 
Lồng rất hoan hỷ: They become very joyful. 


ii) Chẳng chấp tự thân, cũng chẳng chấp Phật thân: Not attach to their own bodies or to the 


bodIes of Buddhas. 


6b) Hiểu thân Như Lai—They understand the body of a Buddha: 


?) 


Chẳng thiệt chẳng hư: Neither real nor unreal. 

Chẳng có chẳng không: Neither existent nor nonexistent. 

Chẳng tánh chẳng không tánh: Not of a particular nature, not without nature. 

Chẳng vật chất chẳng không vật chất: Not material, not immaterial. 

Chẳng sắc chẳng không sắc: Not form, not formless. 

Chẳng sanh chẳng diệt: Not born, not extinct. 

Chẳng thực vô sở hữu, cũng chẳng hoại sở hữu: Really without existence yet not 
destroying existence. 

Chẳng thể dùng tánh tướng để chấp lấy: Cannot be grasped through any nature or 
characteristic at allL 

Tâm kim cang thứ bảy—The seven adamantine mind: 

Nếu ai đó—Tf any one should: 


c se se se 


8) 


9) 


3298 


Trách mắng đánh đập Bồ Tát: Revile or beat Enlightening Beings. 

Hoặc chặt tay chặt chân: Cut off their hands or feet. 

Hoặc móc mắt: Gouge out their eyes. 

Hoặc cắt đầu: Or even cut off their heads. 

Chư Bồ Tát đều thọ nhẫn tất cả sự khổ nhục, trọn không sanh lòng sân hại: Enlightening 
Beings are able to bear it all and never become angry or vIcious as a result of this. 

Tu hạnh Bồ tát trong vô lượng kiếp: They cultivate the practices of Enlightening Beings 
for countless eons. 

Nhiếp thọ chúng sanh hằng không phế bỏ: Taking care of sentient beings, never 
abandoning them. 

Tại sao?—Why? 

Vì chư Đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các pháp không có hai tướng: Enlightening 
Beings have already observed all things to be nondual. 

Tâm chẳng loạn động: Their minds are undisturbed. 

Có thể bỏ thân mình mà nhẫn sự khổ đó: They can give up their own bodies and endure 
those paiIns. 

Tâm kim cang thứ tám —The eight adamantine mind: VỊ lai thế kiếp vô lượng vô biên 
không có chừng ngằn, chẳng thể cùng tận—The ages of the future are infinite, boundless, 
Iinexhaustible, limitless: 

Sẽ tột số kiếp đó ở một thế giới tu hạnh Bồ Tát: They should travel the path of 
Enlightening Beings throughout those ages in one world. 

Giáo hóa chúng sanh: Teaching sentient beings. 

Như một thế giới, tận pháp giới hư không tất cả thế giới cũng đều như vậy mà lòng 
không kinh sợ: Do the same ĩn all worlds in the space of the cosmos, without fright or 
fear. 

Đạo Bồ Tát lẽ phải như vậy, vì tất cả chúng sanh mà tu hành vậy: This is the way the 
path of Enlightening Beings should be in principle, cultivated for the sake of all sentient 
beings. 

Tâm kim cang thứ chín—The ninth adamantine mind: 

Vô thượng Bồ Đề do tâm làm gốc: Unexcelled complete perfect enlightenment is based 
on the mind. 

Nếu tâm thanh tịnh thời có thể viênmãn tất cả thiện căn, đạt được vô thượng Bồ Đề: If 
the mind 1s pure and clear, one can fulfill all roots of goodness and will surely attain 
freedom In enlightenment. 

Nếu chư Bồ Tát muốn thành vô thượng Bồ Đề tùy ý liền thành: If they wish to attain 
supreme consummate enlightenment, they can do so at wIÏlL 

Nếu muốn dứt trừ tất cả thủ duyên tùy ý liền trừ: If they wish to annihilate all grasping 
of obJects, they can do that at wIll. 

Nhưng họ chẳng dứt vì muốn rốt ráo Phật Bồ Để: Yet they do not annihilate because they 
want to reach the ultimate end of enlightenment of the Buddhas. 

Chư Bồ Tát cũng chẳng liền chứng vô thượng Bồ Đề, vì để thành bổn nguyện: tận tất cả 
thế giới hành đạo Bổ Tát giáo hóa chúng sanh: They also do not immediately realize 
supreme enlightenment, In order to fulfill their original vow to carry out the pracfice of 
enlightening beings through all worlds and enlighten sentient beings. 


35299 


10) Tâm kim cang thứ mười —The tenth adamantine mind: 

a)_ Chư Bồ Tát biết—Enlightening Beings know: 

¡)_ Phật bất khả đắc: Buddha is ungraspable. 

ii) Bồ Đề bất khả đắc: Enlightenment is ungraspable. 

1i) Bồ Tát bất khả đắc: Enlightening Beings are ungraspable. 

iv) Tất cả pháp bất khả đắc: All things are ungraspable. 

v)_ Chúng sanh bất khả đắc: Sentient beings are ungraspable. 

vi) Tâm bất khả đắc: The mind is ungraspable. 

vii) Hạnh bất khả đắc: Action ¡is ungraspable. 

viii)Quá khứ bất khả đắc: The past is ungraspable. 

ix) VỊ lai bất khả đắc: The future is ungraspable. 

x) Hiện tại bất khả đắc: The present is ungraspable. 

xi) Tất cả thế gian bất khả đắc: All worlds are ungraspable. 

xi) Hữu vi vô vi bất khả đắc: The created and uncreated are ungraspable. 

b)_ Biết vậy, chư Bồ Tát sẽ—Knowing this, Enlightening Beings: 

1) Trụ tịch tịnh: Dwell in quiescence. 

1) Trụ thậm thâm: Dwell in profundity. 

11) Trụ tích diệt: Dwell in silent extinction. 

1V) Trụ vô tránh: DwelÏ in noncontention. 

v) Trụ vô ngôn: Dwell in speechlessness. 

vi) Trụ vô nhị: Dwell in nonduality. 

vii) Trụ vô đẳng: Dwell in incomparability. 

vI)Trụ tự tánh: Dwell in essence. 

1x) Trụ như lý: Dwell in truth. 

x)_ Trụ giải thoát: Dwell in liberation. 

xi) Trụ niết bàn: Dwell in nirvana. 

xii) Trụ thực tế: Dwell in absolute reality. 

e)_ Mà chẳng bỏ—Yet they do not give up: 

¡_ Chẳng bỏ tất cả đại nguyện: Do not give up any of their great vows. 

ii) Chẳng bỏ tâm nhứt thiết trí: Do not give up the will for omniscience. 

ii) Chẳng bỏ hạnh Bồ Tát: Do not give up the deeds of Enlightening Beings. 

iv) Chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh: Do not give up teaching sentient beings. 

v)_ Chẳng bỏ các Ba-La-Mật: Do not give up the transcendent ways. 

vi) Chẳng bỏ điều phục chúng sanh: Do not give up taming sentient beings. 

vi) Chẳng thừa sự chư Phật: Do not give up serving Buddhas. 

viii)Chẳng bỏ diễn thuyết các pháp: Do not give up explaining truth. 

ix) Chẳng bỏ trang nghiêm thế giới: Do not give up adorning the world. 

đ)_ Tại sao?—Why? 
Vì chư đại Bồ Tát đã phát đại nguyện: Because Great Enlightening Beings have made 
theIr great vows. 

se Dù biết rõ cả pháp tướng mà tâm đại từ đại bi càng tăng trưởng: Though they 
comprehend the characteristics of all thíings, their great kindness and compassion 
InCrease. 

e _ Vô lượng công đức đều tu hành đủ: They cultivate measureless virtues. 


©) 
)) 
¡) 


3300 


Với các chúng sanh lòng không rời bỏ, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, phàm phu ngu mê 
chẳng hay chẳng biết: Their minds do not abandon sentient beings, because while things 
have no absolute existence, ordinary or ignorant beings do not realize this. 

Chư Bồ Tát sẽ khiến chúng sanh được khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân minh: 
Enlightening Beings are committed to enlightening them so that they clearly comprehend 
the nature of things. 

Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt mà dùng tâm đại bi nơi các thế gian thuyết pháp giáo 
hóa chưa từng thôi nghỉ: All Buddhas rest peacefully ¡in quiescience, yet by great 
compassion they teach in the world ceaselessly. 

Suy gẫm như vậy chư Bồ Tát sẽ—Reflecting on this, Enlightening Beings will: 

Sẽ không rời bỏ chúng sanh: Not abandon sentient bengs. 

Chẳng bỏ đại bi vì: Not abandon great compassion: 

Chư Bồ Tát đã thệ nguyện quảng đại, phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng sanh: 
They have already develop great commitment and have vowed to certainly benefit all 
sentient beings. 

Phát tâm chứa nhóm tất cả thiện căn: Accumulate all roots of goodness. 

Phát tâm trụ thiện xảo hồi hướng: Persist in appropriate dedication. 

Phát tâm xuất sanh trí huệ thậm thâm: Develop profound wisdom. 

Phát tâm hàm thọ tất cả chúng sanh: Accommodate all sentient beings. 

Phát tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh—Be impartial toward all sentient beings. 

Nói lời chơn thiệt chẳng hư dối: They speak truthfully, without falsehood. 

Nguyện ban cho tất cả chúng sanh đại pháp vô thượng: Vow to give all sentient beings 
the supremely great teaching. 

Nguyện chẳng dứt chủng tánh tất cả chư Phật: Vow to perpetuate the lineage of all 
Buddhas. 


1i) Chừng nào mà tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ 


Phật pháp, đại nguyện Bồ Tát chưa viên mãn và Bồ Tát sẽ không rời bỏ đại bi: As long 
as all sentient beings are not yet liberated, are not yet enlightened, and have not yet 
realized Buddhahood, the Enlightening Beings' great undertaking 1s not completed and 
they will not ø1ve up øreaf compassion. 


153. Mười Tâm Vô Biên Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of boundless will of Great 


Enlightening Beings—See Thập Vô Biên Tâm in Chapter 180 (249). 


154. Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ tập 


l) 
2) 
3) 


khí của chư Đại Bổ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời ha hẳn tất cả tập khí 
phiền não, đạt được trí đại trí tập khí phi tập khí của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of habit energy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can forever get rid of all afflictive habit 
energies and attain Buddhas' habit energies of great knowledge, the knowledge that 1s 
not energ1zed by habit. 

Tập khí của Bồ Đề tâm: The habit energy of determination for enlightenmert. 

Tập khí của thiện căn: The habit energy of roots oŸ goodness. 

Tập khí giáo hóa chúng sanh: The habit energy of edifying sentient beingøs. 


4) 
5) 


6) 
? 
8) 
3) 


3301 


Tập khí thấy Phật: The habit energy of seeing Buddha. 

Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh: The habit energy of undertaking birth in pure 
worlds. 

Tập khí công hạnh: The habit energy of enlightening practice. 

Tập khí của thệ nguyện: The habit energy of vows. 

Tập khí của Ba La Mật: The habit energy of transcendence. 

Tập khí tư duy pháp bình đẳng: The habit energy of meditation on equality. 


10) Tập khí của những cảnh giới sai biệt: The habit energy of various differentiations of 


state. 


155. Mười Thanh Tịnh: Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of pure wisdom 


of Great Enlightening Beings. 


(A) Chư Bồ Tát an trụ trong bất phóng dật thời đạt được mười điều thanh tịnh (Kinh Hoa 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Nghiêm—Phẩm 18)—Ten kinds of purity Enlightening Beings attain when they persist in 
nonindulgence (the Flower Adornment Sutra—Chapter 18): 

Thực hành đúng như lời nói: Acting in accord with what they say. 

Niệm trí được thành tựu: Consummation of attention and discernmert. 

Trụ nơi thâm định, chẳng trầm chẳng điệu: Abiding in deep concentration without torpor 
Or ag1fation. 

Thích cầu Phật pháp không lười bỏ: Gladly seeking Buddha-teachings without flagging. 
Quán sát đúng lý những pháp được nghe, sanh diệu trí huệ: Contemplating the teaching 
heard according to reason, fully developing skillfully flexible knowledge. 

Nhập thâm thiển định và được thần thông của chư Phật: Entering deep meditation and 
atfaining psychic powers of Buddhas. 

Tâm bình đẳng, không cao hạ: Their minds are equanimous, without sense of high or low 
status. 

Không tâm chướng ngại đối với chúng sanh loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi ích như 
đại địa: In regard to superior, middling, and Inferior types of beings, their minds are 
unobstructed and like the earth, they benefit all equally. 

Nếu thấy chúng sanh dầu chỉ một phen phát tâm Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ xem như 
những bậc thầy: If they see any beings who have even once made the determination for 
enlightenment, they honor and serve them as teachers. 


10) Đối với Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, chư Bồ Tát, các thiện tri thức, các Pháp Sư 


luôn tôn trọng kính thờ: They always respect, serve, and support their preceptors and 
tutors, and all Enlightening Beings, wise friends and teachers. 


(B) Ten kinds of purity (The Flower Adornment Sutra—Chapter 36): Mười thứ thanh tịnh— 


l) 
2) 
3) 
“ 
3) 
6) 


When Great Enlightening Beings are living by ten principles, they are able to embody ten 
kinds of purity. 

Thông đạt thâm tâm pháp thanh tịnh: Purity of comprehension of the most profound truth. 
Thân cận thiện tri thức thanh tịnh: Purity of association with good assoclates. 

Hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh: Purity of preserving the Buddha teachings. 

Liễu đạt hư không giới thanh tịnh: Purity of comprehension of the realm of space. 

Thâm nhập pháp giới thanh tịnh: Purity of profound penetration of the realm of reality. 
Quán sát vô biên tâm thanh tịnh: Purity of observation of infinite minds. 


3302 


7)_ Cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh: Purity of having the same roots of goodness as all 
Enlightening Beings. 

8) Quán sát tam thế thanh tịnh: Purity of observation of past, present and future. 

9) Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh: Purity of nonattachment to the various ages. 

10) Tu hành tất cả Phật pháp thanh tịnh: Purity of practice of all Buddha Dharmas of all 
Enlightening Beings. 

(C) Ten kinds of purity (Chapter 38)——Mười loại thanh tịnh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)— 
Mười thanh tịnh đạt bởi chư Đại Bồ Tát khi họ phát khởi mười Tâm (see ten kinds of 
spirit)——Ten kinds of purity attained by great Enlightening Beings who arouse ten kinds of 
SpIII. 

I)_ Thâm tâm thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo không mất hư: Purity of profound determination, 
reaching the ultimate end without corruption. 

2) Sắc thân thanh tịnh, vì tùy sở nghi để thị hiện: Purity of physical embodiment, appearing 
according to need. 

3) Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ ngôn: Purity of voice, comprehending all 
speech. 

4) Biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật pháp: Purity of intellectual powers, skillfully 
explaining boundless Buddha teachings. 

5) Trí huệ thanh tịnh vì đoạn trừ tất cả tối ám ngu sỉ: Purity of wisdom, getting rid of the 
darkness of all delusion. 

6) Thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại của Bồ Tát: Purity of taking on birth, being 
imbued with the power of freedom of Enlightening Beings. 

7) Quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu những thiện căn cho các chúng sanh đồng hạnh thuở 
quá khứ: Purity of company, having fully developed the roots of goodness of sentient 
beings they worked with the past. 

8) Quả báo thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những nghiệp chướng: Purity of rewards, having 
removed all obstructions caused by past actions. 

9)_ Đại nguyện thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát tánh không hai: Purity of great vows, being 
one In essence with all Enlightening Beings. 

10) Công hạnh thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ Hiển mà xuất ly: Purity of practices, riding the 
vehicle of Universal Good to emancipation. 

(D) 

1) Thâm tâm thanh tịnh: Purity of determination. 

2) Đoạn nghi thanh tịnh: Purifty of cutting through doubts. 

3) Ly kiến thanh tịnh: Purity of detachment from views. 

4) Cảnh giới thanh tịnh: Purity of perspective. 

5) Cầu nhứt thiết trí thanh tịnh Purity of the quest for omniscience. 

6) Biện tài thanh tịnh: Purity of intellectual powers. 

7) Vô úy thanh tịnh: Purity of fearlessness. 

8) Trụ tất cả Bổ Tát trí thanh tịnh: Purity of living by the knowledge of all Enlightening 
Beings. 

9) Thọ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh: Purity of accepting all the guidelines of behavior of 
Enlightening Beings. 


3303 


10) Đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, ba mươi hai tướng và trăm phước, pháp bạch tịnh tất 


cả thiện căn thanh tịnh: Purity of full development of the felicitous characteristics, pure 
qualities, and all fundamental virtues of unexcelled enlightenmernt. 


156. Mười Thanh Tịnh Bì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


D 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh bi 
quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure compassion of Great Enliphtening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these attain the supremely great compassion of Buddhas. 

Thanh tịnh bị không bạn bè, vì riêng mình phát tâm đó: Pure compassion without 
companion, as they make their determination indepedently. 

Thanh tịnh bi không mỏi nhàm, vì thay thế tất cả chúng sanh thọ khổ chẳng cho là khó 
nhọc: Tireless pure compassion, not considering 1t troublesome to endure pain on behalf 
of all sentient beingøs. 

Thanh tịnh bị thọ sanh ở xứ nạn, với mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn: Pure 
compassion taking on bĩírth in difficult situations, for the purpose of liberating sentient 
beings. 

Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô thường: Pure compassion taking on 
birth on pleasant conditions, to show Impermanence. 

Thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ: Pure 
compassion for the sake of wrongly fixated sentient beings, never gIve up theIr vow of 
universal liberation. 

Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng: 
Pure compassion not clinging to personal pleasure, øg1ving happiness fo all sentient beings. 
Thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch: Pure compassion not seeking 
reward, purifying their mind:. 

Thanh tịnh bi có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt: Pure compassion able to remove 
delusion by explaining the truth. 

Thanh tịnh bị thứ chín —The nĩnth pure compassIon: 

Khởi đại b¡ nơi chúng sanh—Conceive great compassion for sentient beings: 

Biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh không nhiễm trước, không nhiệt não: Know all things 
are in essence pure and have no clinging or 1rritation. 

Vì do khách trần phiển não nên thọ những điều khổ: Suffering is experienced because of 
afflictions of adventitious defilements. 

Tâm đại bi nầy được gọi là bổn tánh thanh tịnh vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp vô 
cấu thanh tịnh: This ¡s called essential purity , as they explain to them the principle of 
undefiled pure light. 


10) Thanh tịnh đại bi thứ mười —The tenth pure compassion: 


a. 


b. 


Biết chư pháp như dấu chim bay giữa không gian: Know that all phenomena are like the 
tracks of birds In the sky. 

Chúng sanh si lòa chẳng thể quán sát biết rõ các pháp: Sentient beings” eyes are clouded 
by delusion and they cannot clearly realize this. 


©) 


3304 


Thấy vậy, chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi chơn thiệt trí, khai thị cho chúng sanh pháp 
Niết bàn: Observing this, Enlightening Beings conceive great compassion, called true 
knowledge, which teaches sentient beings nirvana. 


157. Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lâm của chư Như Lai —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure discipline of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these can atfain the supreme flawless pure 
discipline of Buddhas. 

Thân thanh tịnh giới, vì giữ gìn ba điều ác nơi thân: Pure discipline of the body, guarding 
themselves from evil deeds. 

Ngữ thanh tịnh giới, vì xa ha các lỗi nơi lời nói: Pure discipline of speech, getting rid of 
faults of speech. 

Tâm thanh tịnh giới, vì mãi mãi xa lìa tham, sân, tà kiến: Pure discipline of mind, forever 
getting rid of greed, hatred, and false views. 

Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, vì làm tôn chủ trong tất cả nhơn thiên: The pure 
discipline of not destroying any subJects of study, being honorable leaders among people 
and devas. 

Thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề, vì chẳng ham thích tiểu thừa tự độ: The pure 
discipline of preserving the aspiration for enlightenment, not liking the lesser vehicles of 
Iindividual salvation. 

Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật của Đức Phật, vì nhẫn đến tội vi tế cũng sanh 
lòng e sợ: The pure discipline of preserving the regulations of the Buddha, greatly fearing 
even minor offenses. 

Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu chúng sanh phạm giới: The pure discipline of 
secret protection, skillfully drawing out undisciplined sentient beings. 

Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác, vì thệ tu tất cả các pháp lành: The pure discipline 
of not doïing any evil, vowing to practice all virtuous princIples. 

Thanh tịnh giới xa ha tất cả kiến chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới: The pure 
discipline of detachment all views of existence, having no attachment to precepts. 


10) Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, vì phát khởi đại bi: The pure discipline of 


protecting all sentient beings, activating øreat compassion. 


158. Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 


Ũ 


2) 


mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí nầy thời được 
đại trí huệ vô ngại của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure wisdom of great enlightening beings. Enlightening beings 
who abide by these can attain the unobstructed great wisdom of Buddhas. 

Thanh tịnh huệ biết tất cả nhơn, vì chẳng chối từ quả báo: Pure wisdom knowing all 
causes, not denying consequences. 

Thanh tịnh huệ biết tất cả các duyên vì chẳng lơ là sự hòa hiệp: Pure wisdom knowing all 
conditions, not Ignoring combination. 


3) 


4) 
5) 
6) 


") 


8) 


9) 


3305 


Thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn chẳng thường, vì thấu rõ thực chất của duyên khởi: Pure 
wisdom knowing nonannihilaton and nonpermanence, comprehending interdependent 
Origination truly. 

Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp, vì không thủ xẳ nơi tướng chúng sanh: Pure wisdom 
extracting all views, neither grasping nor reJecting characteristics of sentient beings. 
Thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất cả chúng sanh, vì biết rõ như huyễn: Pure wisdom 
observing the mental activitiles of all sentient beings, knowing they are 1llusory. 

Thanh tịnh huệ biện tài quảng đại, vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại: Pure wisdom 
with vast Intellectual power, distinguishing all truths and being unhindered In dialogue. 
Thanh tịnh huệ tất cả ma, ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng biết được, vì thâm 
nhập Như Lai trí: Pure wisdom unknowable to demons, false teachers, or followers of 
the vehicles of individual salvation, deeply penetrating the knowledge of all Buddha. 
Thanh tịnh huệ thứ tám —The eighth pure wisdom: 

Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật: Seeing the subtle reality body of all Buddhas. 
Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sanh: Seeing the essential purity of all sentient 
beings. 

Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt: Seeing that all phenomena are quiescent. 

Thấy tất cả cõi đồng như hư không: Seeing that all lands are the same as space. 

Biết tất cả tướng đều vô ngại: Knowing all characteristics without impediment. 

Thanh tịnh huệ thứ chín —The ninth Pure wisdom: 

Tất cả tổng trì, biện tài, phương tiện đều là đường đi đến bỉ ngạn: All powers of mental 
command, analytic abilities, liberative means are ways Of transcendence. 

Tất cả đều làm cho được nhứt thiết trí tối thắng: Fostering the attainment of all supreme 
knowledge. 


10) Thanh tịnh huệ thứ mười —The tenth Pure wisdom: 


a. 
b. 
Ế. 


Nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí: Instantly uniting with adamantine knowledge. 
Biết rõ tất cả các pháp đều bình đẳng: Comprehending the equality of all things. 
Được nhứt thiết pháp tối tôn trí: Attaining the most honorable knowledge of all things. 


159. Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§, có 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thanh tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure Joy of Great Enlightening Beings. 
Enlighteninng Beings who abide by these can attain the supremely great pure Joy of 
Buddhas. 

Thanh tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm: The pure joy of aspiring to enlightenment. 

Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu: The pure joy of relinguishing all possessions. 

Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bổ chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ được thành tựu: 
The pure Joy of not reJecting undisciplined sentient beings but teaching them and 
maturing them. 

Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ: The pure joy 
of being able to tolerate evil-doing sentient beings and vowing to save and liberate them. 
Thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc: The pure joy of giving one”s 
life In search of truth, without regret. 


6) 


?) 


8) 


3) 


3306 


Thanh tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc: The pure joy of giving up sensual 
pleasures and always taking pleasure In truth. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc: The 
pure Joy of including sentlent beings to give up material pleasures and always take 
pleasure In truth. 

Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp 
giới bình đẳng: The pure joy of cosmic equanimity tirelessly honoring and serving all 
Buddhas they see. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, tự tại 
du hý nhập xuất: The pure joy of teaching all sentient beings to enjoy meditations, 
liberations and concentrations, and freely enter and emerge from them. 


10) Thanh tịnh hỷ thứ mười—The tenth pure joy: 


a. 


b. 


Lòng ưa thích đầy đủ công hạnh, thuận tất cả khổ hạnh của Bồ Tát đạo: Gladly carrying 
out all austere practices that accord with the way of Enlightening Beings. 

Chứng được tịnh huệ tịch tịnh bất động của các bậc Hiền Thánh: Realizing the tranquil, 
1mperturbable supreme calmness and wisdom of the sages. 


160. Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


mười thanh tịnh nhẫn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
pháp nhẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure tolerance of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain all Buddhas'` supreme 
tolerance of truth, understanding without depending on another. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì thủ hộ các chúng sanh: Pure tolerance calmly 
enduring slander and vilification, to protect sentient beings. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ dao gậy, vì khéo hộ trì mình và người: Pure tolerance calmly 
enduring weapons, to protect self and others. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại, vì nơi tâm chẳng động: Pure tolerance not arousing 
anger and viciousness, the mind being unshakable. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty tiện, vì người trên hay rộng lượng: Pure tolerance 
not attacking the low, being magnanimous when above. 

Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu độ, vì xả bỏ thân mạng mình: Pure tolerance 
saving all who come for refuge, giving up one”s own lIfe. 

Thanh tịnh nhẫn xa lìa ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học: Pure tolerance free from 
concert, not slighting the uncultivated. 

Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng sân hận, vì quán sát như huyễn: Pure 
tolerance not becoming angered at inJury, because of observation of illusoriness. 

Thanh tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì chẳng thấy mình và người: Pure tolerance not 
revenging offenses, because of not seeing self and other. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiển não, vì xa ha tất cả cảnh giới: Pure tolerance not 
following afflictions, being detached from all obJects. 


10) Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh, vì chẳng 


do người dạy mà được nhập cảnh giới nhứt thiết trí: Pure tolerance knowing all things 


3307 


have no origin, in accord with the true knowledge of Enlightening Beings, entering the 
realm of universal knowledge without depending on the instruction of another. 


161. Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 


2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


mười pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure giving of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these ten principles can accomplish the supreme, pure, 
magnanimous gIving of Buddhas. 

Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sanh: Impartial giving, not discriminating among 
sentient beings. 

Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu: Giving according to wishes, satisfying others. 
Chẳng loạn bố thí, vì làm cho được lợi ích: Unconfused giving, causing benefit to be 
gained. 

Tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ: Giving appropriately, knowing superior, 
mediocre, and 1nferIor. 

Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo: Giving without dwelling, not seeking reward. 
Mở rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến tiếc: Open giving, without clinging attachment. 
Tất cả bố thí, vì rốt ráo thanh tịnh: Total giving, being ultimately pure. 

Hồi hướng Bồ Để bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi: Giving dedicated to enlightenment, 
transcended the created and the uncreated. 

Giáo hóa chúng sanh bố thí, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ: Giving teach to sentient 
beings, never abandoning them, even to the site of enlightenment. 


10) Tam luân thanh tịnh bố thí, vì chánh niệm quán sát người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư 


không: Giving with its three spheres pure, observing the giver, receiver, and giIft with 
ripht awareness, as being like space. 


162. Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


38, có mười thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được đại thanh tịnh thiển vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure meditaton of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
pure meditation of Buddhas. 

Thanh tịnh thiền thường thích xuất gia, vì rời bỏ tất cả sở hữu: Pure meditation always 
gladly leaving home, g1ving up all possessions. 

Thanh tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì chỉ dạy chánh đạo: Pure meditation finding 
øenuine øood companions, to teach the right way. 

Thanh tịnh thiển an trụ trong rừng thẳm, an nhẫn những gió mưa, vì la ngã và ngã sở: 
Pure meditation living In the forest enduring wind and rain and so on, being detached 
from self and possessIons. 

Thanh tịnh thiển lìa chúng sanh ồn náo, vì thường thích tịch tịnh: Pure meditation leaving 
clamorous sentient beings, always enJoying trangquil silence. 

Thanh tịnh thiển tâm nghiệp điểu nhu, vì thủ hộ các căn: Pure meditation with 
harmonious menral activity, guarding the senses. 


6) 


5308 


Thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệt, vì tất cả âm thanh những chướng thiển định chẳng thể 
làm loạn: Pure meditation with wind and cognition silent, Impervious to all sounds and 
nettles of meditational concentration. 

Thanh tịnh thiển thứ bảẩy——The seventh pure meditation: 

Giác đạo phương tiện: Aware of the methods of the Path of enlightenmernt. 

Quán sát và hiện chứng tất cả những phương tiện nây: Contemplating them all and 
actually realizing them. 

Thanh tịnh thiển thứ tám——The eighth pure meditation: 

Rời bổ tham đắm: Pure meditation detached from clinging to its experiences. 

Chẳng tham chẳng bỏ cõi dục: Neither grasping nor rejecting the realm of desire. 

Thanh tịnh thiển thứ chín—The ninth pure meditation: 

Phát khởi thông minh: Awakening psychic knowledge. 

Biết rõ tất cả căn tánh của chúng sanh: Knowing the faculties and natures of all sentient 
beings. 


10) Thanh tịnh thiển thứ mười—The tenth Pure meditation: 


a. 
b. 
C. 


Tự tại du hý: Freedom of action. 
Nhập Phật tam muội: Entering into the concenfration of Buddhas. 
Biết vô ngã: Knowing there ¡is no self. 


163. Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


Ù 


“¬—=--- 


có mười pháp tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme great energy of 
Buddhas. 

Thân thanh tịnh tinh tấn—The physical energy: 

Thừa sự cúng dường chư Phật, Bồ Tát, và các sư trưởng: Attend Buddhas, enlightening 
beings, teachers, and elders. 

Tôn trọng phước điển: Honoring fields of blessings. 

Chẳng bao giờ thối chuyển: Never retreating. 

Ngữ thanh tịnh tinh tấn —Pure verbal energy: 

Tùy pháp đã nghe rộng vì người mà diễn thuyết không mỏi mệt: Extensively explaining 
to others whatever teachings they learn without wearying. 

Tán thán công đức của chư Phật không mỏi mệt: Praising the virtues of Buddhahood 
wIthout Wearying. 

Ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất những hạnh sau đây không ngừng nghỉ—Pure 
merntal energy, able to enter and exit the following without cease: 

Từ: Kindness. 

BI: Compassion. 

Hỷ: Joy. 

Xả: Equanimity. 

Thiền định: Meditations. 

Giải thoát: Liberations. 

Tam muội: Concentrafions. 


4) 


5) 


d. 


3309 





Không dối trá, xu nịnh, tà vạy và hư giả: Being free from deceptiveness, flattery, 
deviousness, and dishonesty. 

Siêng tu không thối chuyển: Not regressing in any efforts. 

Tâm tăng thắng thanh tịnh tỉnh tấn—Pure energy of determination on increasing 
DTOỹT©SS: 

Thường cầu thượng thượng trí huệ: Always ¡intent on seeking higher and higher 
knowledge. 

Nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh: Aspiring to embody all good and pure qualities. 

Thanh tịnh tinh tấn chẳng luống bỏ——Unwasteful pure energy: 

Nhiếp lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa văn và bất phóng dật: Embodying charity, 
morality, tolerance, learning, and diligence. 

Tiếp tục tu hành những pháp nầy nhẫn đến Bồ Đề mà không ngừng nghỉ giữa chừng: 
Continuing to practice these unceasingly until enlightenmerit. 

Hàng phục ma quân thanh tịnh tinh tấn, vì đều có thể trừ diệt tham, sân, si, tà kiến, triển 
cái và phiền não: Pure energy conquering all demons, 

able to exterpate greed, hatred, delusion, false views, and all other bonds and veils of 
afflictions. 

Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh thanh tịnh tính tấn—Pure energy of fully 
developing the light of knowledge: 

Khéo quán sát mọi việc làm: Being carefully observant In all actions. 

Khiến tất cả mọi việc đều rốt ráo: Consummating them all. 

Chẳng để phải ăn năn về sau: Preventing later regret. 

Đạt được Phật bất cộng pháp: Attaining all the uniques qualities of Buddhahood. 

Vô lai vô khứ thanh tịnh tinh tấn: Pure energy without coming or going: 

Được trí như thật: Attaining true knowledge. 

Nhập môn pháp giới, thân khẩu ý đều bình đẳng: Entering the door of the realm of 
reality, body, speech and mind all impartial. 

Hiểu rõ tướng tức vô tướng: Understanding forms are formless. 

Không chấp trước: Having no attachments. 


10) Thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn—Pure energy developing the light of Teaching: 


a. 
b. 
. 


¬- 


Vượt quá các địa: Transcending all stages. 

Được Phật quán đảnh: Attaining the coronation of Buddhas. 

Dùng thân vô lậu mà thị hiện tử sanh: With uncontaminated body manifesting the 
appearances of death and bịrth. 

Xuất gia thành đạo: Leaving home and attaining enlightenment. 

Thuyết pháp diệt độ: Teaching and passing away. 


Đầy đủ sự Phổ Hiền như vậy: Fulfilling such tasks of Universal Good. 


164. Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 
từ quảng đại vô thượng của Như Lai —According to the Flower Adornment Sutra, there 
are ten kinds of pure benevolence of great enlightening beings. Enlightening beings who 
abide by these can atain the supreme, vast, pure benevolence of Buddhas. 


Ũ 
2) 


3) 


4 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3310 


Thanh tịnh từ tâm bình đẳng, vì nhiếp (lo lắng) khắp chúng sanh không lựa chọn: 
Impartial pure benevolence, caring for all sentient beings without discrimination. 

Thanh tịnh từ lợi ích, vì mang lại lợi ích cho chúng sanh bất cứ thứ gì làm được: Helpful 
pure benevolence, bringing happiness by whatever they do. 

Thanh tịnh từ nhiếp người đồng như mình, vì rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử: Pure 
benevolence taking care of people in the same way as oneself, ultimately bringing about 
emancipation from birth and death. 

Thanh tịnh từ chẳng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên niệm chứa nhóm thiện căn: Pure 
benevolence not abandoning the world, the mind always focused on accumulating roofts 
of goodness. 

Thanh tịnh từ có thể đến giải thoát, vì khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả phiển não: 
Pure benevolence able to bring liberation, causing all sentient beings to annihilate all 
afflictions. 

Thanh tịnh từ xuất sanh Bồ Đề, vì khiến khắp chúng sanh phát tâm cầu nhứt thiết trí: 
Pure benevolence generating enlightenmeint, Inspiring all sentient beings to seek 
Omniscience. 

Thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp: Pure 
benevolence unobstructed by the world, radiating great light 1lluminating everywhere 
equally. 

Thanh tịnh từ đầy khắp hư không, vì cứu hộ chúng sanh không xứ nào chẳng đến: Pure 
benevlence filling space, reaching everywhere fo save sentient beings. 

Thanh tịnh từ pháp duyên, chúng pháp như như chơn thiệt: Pure benevolence focused on 
truth, realizIing the truth of Thusness. 


10) Thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly sanh tánh: Pure benevolence without object, 


entering enlightening beings”s detachmernt from life. 


165. Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 


l) 
2) 


3) 


”) 


mười thanh tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thanh tịnh xả quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure equanimity of enlightening beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain the supremely pure equanimity of 
Buddhas. 

Chẳng sanh lòng ái trước với tất cả những chúng sanh cung kính cúng dường: Not 
becoming emotionally attached to sentient beings who honor and support them. 

Chẳng sanh lòng oán giận với những chúng sanh khinh mạn hủy báng mình: Not being 
angered at sentIent beings who slight and revile them. 

Thường đi trong thế gian, mà chẳng bị các pháp thế gian (tham, sân, si, mạn, nghi, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng) làm nhiễm: AIlways being In the world, but not being affected 
by the vicissitudes (greed, hatred, anger, pride, wrong views, killing, stealing, adultery, 
etc) of worldly things. 

Hóa độ chúng sanh hợp thời hợp lúc; đối với chúng sanh khó hóa độ cũng không đem 
lòng ghét bỏ: Instructing sentient beings who are fit for the Teaching at the appropriate 
times, while not conceiving aversion for sentient beings who are not fit for the Teaching. 


5) 


6) 


3311 


Chẳng cầu pháp học và vô học của Nhị thừa: Not seeking the states of learning or 
nonlearning of the two lesser vehicles. 

Tâm thường xa lìa tất cả dục lạc đưa đến phiền não: Always being aloof from all desires 
that are conduciIve to afflictions. 

Chẳng khen hàng nhị thừa nhàm lìa sanh tử: Not praising the two lesser Vehicles” 
aversion to birth and death. 

Xa lìa tất cả lời thế gian——Avoiding worldly talks: 

Lời phi Niết bàn: Talk that is not nirvana. 

Lời phi ly dục: Talk that 1s not dispassionate. 

Lời chẳng thuận lý: Talk that is not according to truth. 

Lời não loạn người khác: Talk that disturbs others. 

Lời Thanh Văn Duyên Giác Talk of individual salvation. 

Những lời làm chướng Bồ Tát đạo: Talks that obstruct the Path of enlightening beings. 
Thanh tịnh hỷ thứ chín—The ninth pure joy: 

Chờ đúng thời hóa độ những chúng sanh đã thành thục phát sanh niệm huệ, nhưng chưa 
biết được pháp tối thượng: Waiting for the appropriate times to teach sentient beings 
whose facultiles are mature and have developed mindfulness and precise awareness, but 
do not yet know the supreme truth. 

Đúng thời giáo hóa chúng sanh đã được Bồ Tát giáo hóa thuở trước, nhưng phải đợi đến 
khi Bồ Tát thành Phật quả mới độ được: Waiting for the appropriate times to teach 
sentilent beings whom the enlightening being has already Insfructed in the past, but who 
cannot be tamed until the enlightening being reaches Buddhahood. 


10) Thanh tịnh hỷ thứ mười—The tenth pure joy: 


"mơ no ơp 


Không quan niệm cao hạ với chúng sanh: Not considering people as higher or lower. 
Xa rời thủ xả: Being free from grasping and rejection. 

Xa lìa tất cả những phân biệt: Being aloof from all kinds of discriminatory notions. 
Hằng trụ chánh định: Always being rightly concentrated: 

Nhập pháp như thật: Penetrating truth. 

Tâm được kham nhẫn: Attaining tolerance. 


166. Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười cách thành tựu chúng sanh—According to the 
Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World), 
Great Enlightening Beings have ten ways of development sentient beings. 

Dùng bố thí để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by giving. 

Dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by their physical 
bodies. 

Dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by teaching. 
Dùng đông hạnh để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by 
COOpe€rafion. 

Dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by 
nonattachment. 

Dùng khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sanh: Development of sentient beings by 
showing the practices of Enlightening Beings. 


3312 


7)_ Dùng thị hiện rõ ràng tất cả thế giới để thành tựu chúng sanh: Development of sentient 
beings by clearly showing all worlds. 

8) Dùng thị hiện oai đức lớn của Phật pháp để thành tựu chúng sanh: Development of 
senfient beings by showing the great magmificent qualities of the Buddha teachings. 

9) Dùng những thần thông biến hiện để thành tựu chúng sanh: Development of sentient 
beings by various manifesfations of spiritual powers. 

10) Dùng những phương tiện thiện xảo thật vi tế để thành tựu chúng sanh: Development of 
sentilent beings by various subtle skillful means. 


167. Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 38). Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thành tựu đại trí huệ vô thượng của Như Lai— 
Ten ways of fulflliment of the Buddha teachings of Great Enlightening Beings (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 38): Enlightening Beings who abide by these can 
achieve the supreme øreat wIisdom of Buddhas. 

1) Chẳng rời thiện hữu tri thức: Not leaving wise associates. 

2) Thâm tín Phật ngữ: Deeply believing in the words of Buddhas. 

3)_ Chẳng hủy báng chánh pháp: Not repudiating truth. 

4)_ Dùng vô lượng vô tận thiện căn hồi hướng: Dedicating unlimited roots of goodness. 

5) Tin hiểu cảnh giới của Đức Như Lai vô biên tế: Focusing on the infinity of the sphere of 
Buddha. 

6)_ Biết cảnh giới của tất cả thế giới: Knowing the realms of all worlds. 

7)_ Chẳng bỏ cảnh giới pháp giới: Not abandoning the realm of cosmic reality. 

8) Xa rời tất cả ma cảnh: Avoiding all realms of dềemons. 

9) Chánh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật: Correctly recollecting the realm of all 
Buddhas. 

10) Tìm cảnh giới thập lực của Như Lai: Seeking the realm of the ten powers of. Buddhas. 


168. Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười điều thâm nhập Phật pháp của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy 
thời được nhập nơi tánh thậm thâm đại trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of profound 
penetraton of the Buddhas”s teachings of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can penetrate the most profound essence of the great 
knowledge and wisdom of unexcelled, complete perfect enlightenment. 

I) Nhập tất cả thế giới đời quá khứ: They penetrate all worlds of the past. 

2) Nhập tất cả pháp giới đời vị lai: They penetrate all worlds in the future. 

3) Nhập tất cả thế giới đời hiện tại, thế giới hạnh, thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh: They 
penetrate the numbers, patterns, explanations, and purities of the present. 

4)_ Nhập các thứ tánh của tất cả thế giới: They penetrate the variety of all worlds. 

5) Nhập các thứ nghiệp báo của tất cả chúng sanh: They penetrate the various actions and 
consequences of all sentient beings. 

6) Nhập các thứ hạnh của tất cả Bổ Tát: They penetrate the various practices of all 
Enlightening BeIngs. 


7) 


8) 


9) 


3313 


Biết quá khứ tất cả thứ đệ của các vị Phật: They know the order of appearance of all 
Buddhas of the past. 

Biết tất cả vị lai tất cả thứ đệ của các vị Phật: They know the order of appearance of all 
Buddhas of the future. 

Biết hiện tại thập phương tận hư không pháp giới tất cả Phật, quốc độ, chúng hội, thuyết 
pháp, điều phục: They know the lands and congregations of all Buddhas present in the 
cosmos, their teaching and training. 


10) Biết thế gian pháp: They know principles of the world. 


8) 
b) 
c) 
đ) 


Thanh Văn pháp: Principles of Buddhist disciples. 

Độc giác pháp: Principles of Individual Hluminates. 

Như Lai pháp: Principles of Buddhas. 

Dầu biết các pháp đều không phân biệt mà thuyết các pháp, vì điều nhập pháp giới mà 
không sở nhập như chỗ thuyết pháp không hề thủ trước: Even though they know all these 
pmnciples, they have no discrimination, and yet expound various principles. They 
thoroughly penetrate the realm of reality because there 1s nothing to penetrate. 


169. Mười Thâm Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: 

(A) Ten profound minds—Chư đại Bồ Tát đã thanh tịnh nơi đệ nhị địa, và muốn vào tam địa 
nên trụ nơi mười thâm tâm —The Bodhisattva Mahasattva who has already purified the 
second ground, and wishes to enter the third ground, should bring forth ten kinds of profound 
minds: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Tâm thanh tịnh: A purified mind. 

Tâm an trụ: À peacefully dwelling mind. 

Tâm nhàm bỏ: A mind of disgust and renunciation. 
Tâm ha tham: À mind free of greed. 

Tâm bất thối: An unretreating mind. 

Tâm kiên cố: A solid mind. 

Tâm minh thạnh: A mind of flourishing brightness. 
Tâm dũng mãnh: À courageous mind. 

Tâm rộng: À vast mind. 


10) Tâm lớn: À great mind. 
(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thâm tâm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 


Ù 
2) 
3) 


4) 


trụ trong pháp nầy thời được thâm tâm thanh tịnh nhứt thiết trí vô thượng——According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of profound mind of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme, 
pure, profound mind of omniscience. 

Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian: A profound mind not stained by any worldly 
things. 

Thâm tâm chẳng tạp tất cả đạo nhị thừa: A profound mind not alloyed with the ways of 
the lesser vehicles of individual salvation. 

Thâm tâm thấu rõ tất cả Phật Bồ Đề: A profound mind comprehending the enlightenment 
of all Buddhas of past, present, and future. 

Thâm tâm tùy thuận đạo nhứt thiết chủng trí: A profound mind following the path of 
Omniscience. 


5) 


6) 


“; 


8) 


3) 


3314 


Thâm tâm chẳng bị tất cả chúng ma ngoại đạo làm động: A profound mind unmoved by 
any demons or heretIcs. 

Thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất cả Như Lai: A profound mind clarifying the 
comprehensive knowledge of all Enlightened Ones. 

Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã được nghe: A profound mind accepting and holding all 
truths heard. 

Thâm tâm chẳng nhiễm trước tất cả chỗ thọ sanh: A profound mind not clinging to any 
sfate of life. 

Thâm tâm đây đủ tất cả trí vi tế: A profound mind imbued with all subtle knowledge. 


10) Thâm tâm tu tất cả Phật pháp: A profound mind cultivating all qualities of Buddhahood. 


170. Mười Thâm Tâm Tăng Thượng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


38, có mười Thâm tâm tăng thượng của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of intense 
profound mind of Great Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the supremely pure intense profound mind of all Buddhas. 

Bất thối chuyển vì chứa nhóm tất cả thiện căn: Not backsliding because they accumulate 
all roots of goodness. 

Rời nghi hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả Như Lai: Removing doubts because they 
understand the esoteric sayings of all Buddhas. 

Chánh trì vì đại nguyện đại hạnh lưu xuất: Holding truth, being born by great vows and 
great deeds. 

Tối thắng vì thâm nhập tất cả Phật pháp: Deeply penetrating all Buddha teachings. 

Làm chủ vì tất cả Phật pháp đều tự tại: Mastering all Buddha teachings. 

Tâm tăng thượng quảng đại vì vào khắp tất cả pháp môn: A vast mind which enters into 
VArIOus Ways Of access to truth. 

Thâm tâm tăng thượng thượng thủ, vì tất cả việc làm đều thành tựu: A leading intense 
profound mind, accomplishing all tasks. 

Thâm tâm tăng thượng tự tại, vì tất cả tam muội thần thông biến hóa trang nghiêm: A 
Íree Intense profound mind, adorned by all concentrations, spiritual powers, and mystical 
transformations. 

Thâm tâm tăng thượng an trụ, vì nhiếp thọ bổn nguyện: An abiding intense profound 
mind, embracing their past vows. 


10) Thâm tâm tăng thượng không thôi nghỉ, vì thành thục tất cả chúng sanh: An unceasing 


Intense profound mind, developing all sentient beings to maturity. 





3315 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V 
QOther Bodhisaftvas° Characterisfics 
In the Flower Adornmment Sufra Part V 


171. Mười Thân Của Chư Đại Bồ Tát. 

172. Mười Thân Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái. 

173. Mười Thân Oai Đúc Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát. 
174. Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát . 

175. Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng. 

176. Mười Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư Đại Bồ Tái. 
177. Mười Thần Thông Vô Ngại. 

178. Mười Thiệt Nghĩa Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tái. 
179. Mười Thù Thắng Của Chư Đại Bồ Tát. 

180. Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới. 

181. Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát. 

182. Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ Tát. 

183. Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tát). 

184. Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tái. 

185. Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề. 

186. Mười Trí Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tái. 

187. Mười Trí Quang Chiếu Của Chư Đại Bồ Tát. 

188. Mười Trí Tạng Quảng Đại. 

189. Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát. 

190. Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tái. 

191. Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện. 
192. Mười Tư Tưởng Siêu Phàm Của Chư Đại Bồ Tái. 
193. Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát. 

194. Mười Viên Mãn. 

195. Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tái. 

196. Mười Vô Lượng Đạo Của Chư Đại Bồ Tái. 

197. Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tái. 
198. Mười Vô Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ Tái. 

199. Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tái. 

200. Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của Chư Bồ Tát . 
201. Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tái. 

202. Mười Vô Sở Tác. 

203. Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát. 

204. Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát. 


3316 


3317 


171. Mười Thân Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có 


mười thân—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of body of Enlightening Beings. 


(A)Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thân vô thượng vô tận của Như Lai— 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


3) 


Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme action of Buddhas and 
be able to enlighten all sentient beings: 

Bất lai thân vì chẳng thọ sanh ở tất cả thế gian: The noncoming body, not being born in 
any world. 

Bất khứ thân, vì nơi tất cả thế gian cầu chẳng được: The nongoing body, impossible to 
find in any world. 

Bất thật thân, vì tất cả thế gian được như thật: The nonreal body, realizing all worlds as 
they really are. 

Bất hư thân, vì dùng lý như thật thị hiện thế gian: The nonfalse body, showing the world 
the truth. 

Bất tận thân, vì tột thuở vị lai không đoạn tuyệt: The inexhaustible body, never being 
annihilated. 

Kiên cố thân vì tất cả chúng ma chẳng phá hoại được: The stable body, impossible for 
demons to destroy. 

Bất động thân vì chúng ma ngoại đạo chẳng động được: The imperturbable body, 
1mpossible for demons and false teachers to disturb. 

Cụ tướng thân, vì thị hiện tướng trăm phước thanh tịnh: The formal body, manifesting 
pure marks Of virtue. 

Vô tướng thân, vì pháp tướng rốt ráo đều vô tướng: The formless body, the forms of all 
things being ultimately formless. 


10) Phật chí thân, vì đồng một thân với tam thế Phật: The omnipresent body, being the same 


one body of all Buddhas of all times. 


(B) Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời được thân vô thượng của Như Lai— 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Enlightening Beings who accomplish these can attain the supreme mind of all Buddhas: 
Thân người vì giáo hóa tất cả loài người Human bodies to teach humans. 

Thân phi nhơn vì giáo hóa địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ: Nonhuman bodies to teach 
denizens of hells, animals, and hungry ghosts. 

Thân trời vì giáo hóa chúng sanh cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới: Celestial bodies to 
teach the beings of the realms of desire, form and formless. 

Thân hữu học vì thị hiện bậc hữu học: Learners` bodies to demonstrate the stage of 
learning. 

Thân vô học vì thị hệện bậc A La Hán: Nonlearners' bodies to demonstrate the stage of 
sainthood. 

Thân Duyên giác, vì giáo hóa cho được vào bậc Bích Chị Phật: Individual Iluminates” 
bodies to teach the way to enter the stage of Individual Enlightenment. 

Thân Bồ Tát vì làm cho thành tựu Đại thừa: Enlightening beings' bodies to foster the 
accomplishment of the Great Vehicle. 

Thân Như Lai vì trí thủy quán đảnh: Buddhas” bodies, anointed by the water of 
knowledge. 


3318 


9) Ý sanh thân, vì thiện xảo xuất sanh: Mentally produced bodies, generated by adaptive 
skils. 

10) Pháp thân vô lậu, vì không ngừng thị hiện thân của tất cả chúng sanh: The 
uncontaminated reality-body, effortlessly manifesting the bodies of all sentient beings. 


172. Mười Thân Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thân nghiệp của chư Đại Bồ Tát —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of physical action of Great Enlightening Beings. 

(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được Phật nghiệp vô thượng của Như Lai, đều có 
thể giác ngộ tất cả chúng sanh—Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supreme action of Buddhas and be able to enlighten all sentient beings. 

1) Thân nghiệp nơi một thân tràn đầy tất cả thế giới: Filling all worlds with one body. 

2) Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sanh đều có thể thị hiện: Ability to appear before all 
sentient beings. 

3) Thân nghiệp nơi tất cả các loài đều có thể thọ sanh: Ability to undertake birth in all 
states of being. 

4) Thân nghiệp du hành tất cả thế giới: Ability to travel in all worlds. 

5) Thân nghiệp qua đến chúng hội của chư Phật: Ability to go to the assemblies of all 
Buddhas. 

6)_ Thân nghiệp dùng một tay có thể che khắp tất cả thế giới: Ability to cover all worlds with 
one hand. 

7) Thân nghiệp có thể dùng một tay chà tất cả kim cang vi thiết sơn nát như vi trần: Ability 
to grind the Iron surrounding mountains of all worlds to dust with one hand. 

8) Thân nghiệp ở trong tự thân hiện tất cả cõi Phật thành hoại chỉ bày cho chúng sanh: 
Manifesting the formation and disintegration of all Buddha-lands In one”s own body to 
show senfient beings. 

9) Thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất cả chúng sanh giới: Admitting all realms of 
sentient beings Into one body. 

10) Thân nghiệp ở trong tự thân hiện khắp tất cả cõi Phật, thanh tịnh tất cả chúng sanh, rồi ở 
trong đó hiện thành đạo: In one”s own body manifesting all pure Buddha-lands, with all 
sentient beings attaining enlightenment therein. 

(B) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thân đại trí huệ vô thượng của Như Lai— 
Enliphtening Beings who abide by these can attain the supreme body of wisdom of 
Buddhas. 

1) Ba-La-Mật thân, vì đều chánh tu hành: The body of transcendent ways, due to correctly 
practicing them all. 

2) Từ nhiếp thân,vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh: The body of four integrative methods, due 
to not abandoning sentient beings. 

3) Đại bi thân vì thay tất cả chúng sanh chịu vô lượng khổ không mỏi nhàm: The body of 
8reat compassion, due to accepting Immeasurable suffering in place of all sentient beings 
without wearying. 

4) Đại từ thân, vì cứu hộ tất cả chúng sanh: The body of great benevolence, due to saving 
all sentient beings. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3319 


Phước đức thân, vì lợi ích tất cả chúng sanh: The body of blessings and virtue, due to 
benefitting all sentient beings. 

Trí huệ thân vì đồng một tánh với tất cả Phật thân: The body of wisdom, being of the 
same one nature as the bodies of all Buddhas. 

Pháp thân, vì ha hẳn thọ sanh các loài: The body of reality, being forever free from 
undergoing birth in conditioned states. 

Phương tiện thân, vì tất cả xứ hiện tiền: The body of expedient means, appearing in all 
places. 

Thần lực thân, vì thị hiện tất cả thần biến: The body of spiritual powers, manifesting all 
mystic transformations. 


10) Bồ Đề thân, vì tùy thích tùy thời thành chánh giác: The body of enlightenment, achieving 


true awareness at any time, as desired. 


173. Mười Thân Oai Đức Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


D 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


27—Thập Định, có mười thân oai đức thanh tịnh chư Bồ Tát đạt được khi vào trí thế giới 
Phật trang nghiêm tam muội —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, 
there are ten kinds of extremely pure bodies of power Enlightening Beings gain when 
they enter concentration of knowledge of the adornments of Buddhas of all worlds. 

Chiếu sáng bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới mà phóng vô lượng vầng quang minh: 
Emitting unspeakably unspeakable numbers of lipht spheres to I1lluminate countless 
numbers of worlds. 

Làm cho thế giới đều thanh tịnh mà phóng vô lượng vầng quang minh vô lượng sắc 
tướng: Emitting countless numbers of spheres of light of Iinfimte colors to purify all 
worlds. 

Vì điều phục chúng sanh mà phóng vô lượng vầng quang minh: Emitting countless 
numbers of light spheres to pacIfy living beings. 

Vì thân cận tất cả chư Phật mà hóa làm vô lượng thân: Emanating countless numbers of 
bodies to be near to all the Buddhas. 

Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật mà rưới vô lượng thứ mây hoa hương thù diệu: 
Raining countless numbers of clouds of flowers of various wonderful scents to present all 
Buddhas. 

Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả chúng sanh mà trong mỗi lỗ 
chưn lông hóa làm vô lượng các thứ âm nhạc: Honoring all Buddhas and taming all 
sentient beings, in each pore producing countless kinds of music sounds to present to all 
Buddhas. 

Vì thành thục chúng sanh mà làm ra vô lượng các thứ thần biến tự tại: Magically 
producing countless numbers of varlous kinds of infinitely free miraculous effects to 
develop sentient beings. 

Vì nơi chỗ tất cả chư Phật mười phương cầu thỉnh diệu pháp mà một bước vượt qua vô 
lượng thế giới: Crossing countless numbers of worlds in a single step in order to ask to 
hear the Teaching from all the variously named Buddhas of the ten directions. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh, những ai nghe thấy đều chẳng luống uổng mà hiện vô 
lượng sắc thân vô lượng thanh tịnh không ai thấy được đảnh: Showing a body of 


3320 


1mmeasurably varIous forms, the crown of which none can see, so that all who see or hear 
1t wil not have done so In vain. 


10) Vì khai thị vô lượng pháp bí mật cho chúng sanh mà phát vô lượng âm thanh ngôn ngữ: 


Uttering countless numbers of worlds to reveal countless secret truths to sentient beings. 


174. Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


kinds of unimpeded functions of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). 

Đem tất cả thân chúng sanh vào thân mình: Encompassing the bodies of all sentent 
beings In one”s own body. 

Đem thân mình vào thân tất cả chúng sanh: Merging one”s own body into the bodies of 
all sentient beings. 

Đem tất cả thân Phật vào một thân Phật: AII Buddha-bodies entering one Buddha-body. 
Đem một thân Phật vào tất cả thân Phật: One Buddha-body entering all Buddha-bodies. 
Đem tất cả cõi vào thân mình: Encompassing all lands in one”s own body. 

Đem một thân đầy khắp tất cả pháp tam thế thị hiện cho chúng sanh: Pervading all things 
of all times with one body, showing sentient beings. 

Nơi một thân thị hiện vô biên thân nhập tam muội: Showing boundless bodies 1n one 
body entering concentration. 

Nơi thân một chúng sanh hiện thân tất cả chúng sanh mà đạt thành chánh giác: In one 
body showing as many bodies as sentient beings attaining enliphtenmerit. 

Nơi thân tất cả chúng sanh hiện thân một chúng sanh, nơi thân một chúng sanh hiện thân 
tất cả chúng sanh: Showing the body of one being ¡n the bodies of all beings, showing the 
bodies of all beings In the body of one being. 


10) Nơi thân tất cả chúng sanh thị hiện pháp thân, nơi pháp thân thị hiện thân tất cả chúng 


sanh: Showing the body of reality in the bodies of all beings, showing the bodies of all 
beings In the body of reality. 


175. Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


function relating to miraculous abilities (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 
Đem bất khả thuyết thế giới để vào một vi trần: Place untold worlds in one atom. 

Trong một vi trần hiện khắp thế giới tất cả cõi Phật: Manifest all Buddha-lands, equal to 
the cosmos, In a single atom. 

Đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại cùng khắp mười phương thế giới mà 
không làm xúc não chúng sanh: Place the water of all oceans in one pore and travel 
throghout the universe, without the sentient beings therein being disturbed. 

Đem bất khả thuyết thế giới nạp trong thân mình, thị hiện tất cả việc làm do sức thần 
thông: Contain untold worlds within their own bodies and manifest all spiritual powers. 
Dùng một sợi lông buộc bất khả thuyết thế giới và cầm đi du hành tất cả thế giới, mà 
chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Tie up innumerable mountain chains with a 
single harr and carry them through all worlds, without frightening sentient beings. 

Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị 
hiện sự thành hoại sai biệt, mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Make untold 


7) 


8) 


9) 


3321 


ages one age and make one age untold ages, showing therein the differences of 
formation and disintegration, without scaring sentient beings. 

Trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và phong tai, những sự biến hoại mà chẳng não hại 
chúng sanh: In all worlds they show varlous changes and devastations by floods, 
conflagrations, and gales, without troubling sentient beIngs. 

Tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có thể hộ trì đổ dùng của tất cả chúng sanh, chẳng 
để tổn hư thiếu thốn: When such disasters arise they can safeguard the necessities of life 
Of all sentient beings In all worlds, not letting them be damaged or lost. 

Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm 
cho chúng sanh có ý tưởng kinh sợ: Can hold inconceivably many worlds ¡in one hand and 
toss them beyond untold worlds, without exciting fear in the sentient beings. 


10) Nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Explain how 


all lands are the same as space, causing sentient beings all to gain understanding. 


176. Mười Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư Đại Bồ Tát: Mười thứ thần thông bỉ ngạn của chư 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 27)—Ten kinds of other shores of spiritual 
powers of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 27). 

Đến chư Phật tận hư không biến pháp giới thần thông bỉ ngạn: Reach the other shore of 
Spiritual powers of the Buddha that extend throughout space and are present everywhere 
In the cosmos. 

Đến Bồ Tát rốt ráo vô sai biệt tự tại thần thông bỉ ngạn: Reach the other shore of 
Enlightening Beings' ultimately nondiscrimnatory free spiritual powers. 

Đến phát khởi Bồ Tát quảng đại hạnh nguyện nhập Như Lai môn Phật sự thần thông bỉ 
ngạn: Reach the other shore of spiritual powers of Buddha-work able to Initiate the far- 
reaching practical commitments of Enlightening Beings and enter the gate of realization 
of Thusness. 

Đến chấn động tất cả thế giới tất cả cảnh giới đều làm cho thanh tịnh thần thông bỉ ngạn: 
Reach the other shore of spiritual powers able to shake all obJects in all worlds and purIfy 
them all. 

Đến hay tự tại biết tất cả chúng sanh nghiệp quả bất tư nghì đều như huyễn hóa thần 
thông tự tại: Reach the other shore of spiritual powers able to freely know that the 
inconceivable results of actions of all sentient beings are all like 1llusory productions. 

Đến hay tự tại biết các tam muội thô tế nhập xuất tướng sai biệt thần thông bỉ ngạn: 
Reach the other shore of spiritual powers able to freely know the diferent characterIstics, 
crude and subile, those in entry and emerge of all concentrations. 

Đến hay dũng mãnh nhập cảnh giới Như Lai mà ở trong đó phát sanh đại nguyện thần 
thông bỉ ngạn: Reach the other shore of spiritual powers able to boldly enter the realm of 
the Enlightened and therein produce great vows. 

Đến thần thông bỉ ngạn có thể——Reach the other shore of spiritual powers able to: 

Đến hay hóa làm Phật, hóa chuyển pháp luân, điều phục chúng sanh: Cause Buddhas to 
appear and teach, taming beings. 

Khiến sanh vào gia đình họ Thích: Causing them to be born in the family of Buddhas. 
Khiến nhập Phật thừa mau được thành tựu: Causing them to enter the vehicle of 
Buddhahood and swiftly attain fulfilliment. 


9) 


3322 


Đến hay rõ biết bất khả thuyết tất cả văn cú bí mật mà chuyển pháp luân, khiến vô 
lượng pháp môn đều được thanh tịnh: Reach the other shore of spiritual powers able to 
comprehend all the countless esoteric statemenfs and teach in such a way as to clarlfy 
countless aspects of truth. 


10) Đến chẳng nhờ ngày đêm năm tháng kiếp số, một niệm đều có thể thị hiện khắp tam thế 


thần thông bỉ ngạn: Reach the other shore of spiritual powers able to cause the past, 
present and future to appear In a single Instant without depending on the numbers of days, 
nights, months, years, or epochs. 


177. Mười Thần Thông Vô Ngại: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn thần 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


? 
8) 
3) 


thông vô ngại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể vào khắp cả Phật pháp— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of unimpeded 
function relating to sprritual capacities. Enlightening Beings who abide by these can 
penetrate all Buddha-teachings. 

Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân: Show the bodies of all worlds in one body. 

Nơi chúng hội một Đức Phật, thính thọ lời thuyết pháp trong chúng hội của tất cả chư 
Phật: In the audience of one Buddha they hear the teachings spoken In the assemblies of 
all Buddhas. 

Ở trong tâm niệm của một chúng sanh, thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai 
ngộ tâm của tất cả chúng sanh: In the mind and thoughts of one sentient being they 
accomplish inexpressible, unsurpassed enlightenment and open the minds of all sentient 
beings. 

Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh 
đều được hiểu rõ: With one voice they manifest the different sounds of speech of all 
worlds and enable sentient beings each to attain understanding. 

Trong một niệm hiện hết tất cả kiếp quá khứ có bao nhiêu nghiệp quả nhiều thứ sai 
khác, làm cho các chúng sanh đều được thấy biết: In a single moment they show the 
various differences In results of actions of all ages of the entire pasf, causing sentient 
beings all to know and see. 

Trong một vi trần xuất hiện cõi Phật quảng đại vô lượng trang nghiêm: In one atom 
appears Buddha-land with boundless adornment. 

Làm cho tất cả các cõi được đây đủ trang nghiêm: Cause all worlds to be fully adorned. 
Vào khắp cả tam thế: Penetrate all pasts, presents and futures. 

Phóng quang minh đại pháp, hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, tất cả chúng sanh hạnh nguyện: 
Emenate the great light of truth and show the enlightenment of all Buddhas, and the acts 
and aspirations of sentient beings. 


10) Chư Bồ Tát thủ hộ—Enlightening beings protect: 


"mộ eo ơp 


Tất cả chúng sanh: All living beings. 

Thánh: SaInts. 

Độc giác: Individual Hluminates. 

Chư Bồ Tát: Enlightening Beings. 

Thập lực của Như Lai: The ten powers of enlightenment. 

Thiện căn của chư Bồ Tát: The roots of goodness of Enlightening Beings. 


3323 


178. Mười Thiệt Nghĩa Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


chư đại Bồ Tát có mười câu thiệt nghĩa Phật pháp—According to the Flower Adornment 
Sutra, Great Enlightening Beings have ten kinds of expression of the true meaning of the 
Buddhas' Teaching. 

Tất cả pháp chỉ có danh: AII things only have names. 

Tất cả pháp dường như huyễn: All things are like illusions. 

Tất cả các pháp dường như bóng: All things are like reflections. 

Tất cả pháp chỉ do duyên khởi: All things only originate conditionally. 

Tất cả pháp nghiệp thanh tịnh: All things are pure in action. 

Tất cả pháp chỉ văn tự làm ra: All things are just made by words. 

Tất cả pháp thực tế: All things are the ultimate reality. 

Tất cả pháp vô tướng: All things are signless. 

Tất cả pháp đệ nhứt nghĩa: All things are the highest truth. 


10) Tất cả pháp là giới pháp: All things are the realm of reality. 


179. Mười Thù Thắng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bồ 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


Tát có mười thứ thù thắng. Một khi chư Đại Bồ Tát đã đạt được mười thứ hải, thì cũng 
đạt được mười thứ thù thắng. Sau khi đã được mười thứ thù thắng, thời chư Bồ Tát lại 
cũng được mười thứ lực —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there 
are ten kinds of excellence. Once Great Enlightening Beings have attained these ten 
oceans, they w1l also attain ten kinds of excellence. After they have attained ten kinds of 
excellence, they will also attain ten kinds of power. 

Là đệ nhất trong tất cả chúng sanh: They are foremost among sentient beings. 

Là siêu việt trong hàng chư Thiên: They are supremely outstanding among celestials. 
Mạnh nhất trong tất cả Phạm vương: They are most powerful among Brahma-kings. 

Nơi thế gian không chỗ nhiễm trước: They have no attachments in any world. 

Tất cả thế gian không øì che chói được: No one in any world can overshadow them. 

Tất cả chúng ma chẳng mê loạn được: No demons can disturb them. 

Vào khắp các loài không bị chướng ngại: They can enter any sfate of being without 
hindrance. 

Mọi nơi thọ sanh biết chẳng kiên cố: Wherever they may be born, they know it is not 
permanernt. 

Tất cả Phật pháp đều được tự tại: They attain mastery of all Buddha teachings. 


10) Tất cả thần thông đều hay thị hiện: They can manifest all spiritual powers. 


180. Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 


mười quyết định giải (hiểu rõ chắc chắn) biết chúng sanh giới. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời đạt được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai—According to 
the Flower Adornmernt Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of certain understanding of 
the realm of sentient beings. Enlightening beings who abide by these can attain the 
supremely powerful certain understanding of Buddhas. 

Biết tất cả chúng sanh giới bổn tánh không thật: Know that all realms of sentient beings 
essenftially have no reality. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3324 


Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một chúng sanh: Know that all realms of 
sentilent beings enter the body of one sentient being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một Bồ Tát: Know that all realms of sentient 
beings enter the body of an Enlightening Being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào Như Lai tạng: Know that all realms of sentient beings 
enter the matrix of enlightenmerit. 

Biết một thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh giới: Know that the body of one 
sentient being enters all realms of sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí của chư Phật: Know that all realms of 
sentient beings can be vessels of the Buddhas" teaching. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà vì họ hiện thân chư thiên: Know 
all realms of sentient beings and manifest the bodies of celestial beings for them 
according to their desires. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh 
Văn hay Bích Chi Phật: Know all realms of sentilent beings and manifest the tranquIl, 
composed behavior of saints and individual illuminates for them, according to theIr 
I1nclinations. 

Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân công đức trang nghiêm của Bồ Tát: Know 
all realms of sentient beings and manifest to them the bodies of Enlightening Beings 
adorned with virtues. 


10) Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oali nghi tịch tịnh của Như Lai 


để khai ngộ họ: Know all realms of sentient beings and show them the marks and 
embellishments and the tranquil comportment of Buddhas, and enlighten sentient beIngs. 


181. Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười thứ 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


hải của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong Pháp giới tự tại đại Tam muội cũng sẽ 
được mười thứ hải. Chư Đại Bồ Tát một khi đã được mười thứ hải nầy, thời lại cũng được 
mười thứ thù thắng——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten 
kíinds of ocean of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide in the 
concenfration of freedom 1n the elemental cosmos also attain ten kinds of ocean. Once 
Great Enlightening Beings have attained these ten oceans, they also attain ten kinds of 
excellence. 

Được chư Phật hải, vì đều xem thấy: They attain the ocean of Buddhas because they see 
them all. 

Được chư pháp hải, vì hay dùng trí huệ trọn biết rõ: They attain the ocean of truths 
because they can comprehend them all by wisdom. 

Được chúng sanh hải, vì trọn điều phục: They attain the ocean of sentient beings because 
they pacIfy them all. 

Được chư sát hải, vì dùng thần thông vô tánh vô tác đều qua đến: They attain the ocean 
of lands because they go to them by all psychic realizatlon of essenceless, uncreated 
SpIritual powers. 

Được công đức hải, vì tất cả tu hành trọn viên mãn: They attain the ocean of virtues 
because they cultivate them all to perfection. 


6) 


?) 


8) 


3) 


3325 


Được thần thông hải, vì hay rộng thị hiện khiến khai ngộ: They attain the ocean of 
spiritual powers because they are able to manifest them extensively to awaken 
enlightenmernt. 

Được chư căn hải, vi những căn tánh chẳng đồng đều khéo biết: They attain the ocean of 
faculties because they know all their various differences. 

Được chư tâm hải, vì biết vô lượng tâm chủng loại sai biệt của tất cả chúng sanh: They 
atain the ocean of minds because they know the Infinite various different minds of 
sentient beings. 

Được chư hạnh hải, vì hay dùng nguyện lực đều viên mãn: They attain the ocean of 
practices because they can fulfill them all by will power. 


10) Được chư nguyện hải, vì đều làm cho thành tựu trọn thanh tịnh: They atain the ocean of 


VowWs because they cause them all to be fulfilled, eternally pure. 


182. Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


l) 
2) 
3) 


4) 


thứ mặc giáp của chư Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời mặc được mão 
giáp vô thượng của Như Lai, và có thể xô dẹp tất cả ma quân—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of armor of Great Enlightening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can wear the supreme armor of Buddhas and 
crush all demon armIes. 

Mặc giáp đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sanh: They wear the armor of great benevolence, 
rescuing all sentient beings. 

Mặc giáp đại bi, vì kham chịu tất cả sự khổ: They wear the armor of great compassion, 
enduring all suffering. 

Mặc giáp đại nguyện, vì tất cả việc làm đều rốt ráo: They wear the armor of great 
commitmernt, fulfilling all thelr tasks. 

Mặc giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả sự trang nghiêm của Phật: They wear the armor of 
dedication, constructing the adornmentfs of all Buddhas. 

Mặc giáp phước đức, vì lợi ích tất cả chúng sanh: They wear the armor of virtue, 
benefitting all sentient beings. 

Mặc giáp Ba La Mật, vì độ thoát tất cả chúng sanh: They wear the armor of the ways of 
transcendence, liberating all conscious beings. 

Mặc giáp trí huệ, vì dứt tối ám phiển não của tất cả chúng sanh: They wear the armor of 
wisdom, destroying the darkness of affliction of all sentient beings. 

Mặc giáp thiện xảo phương tiện, vì xuất sanh thiện căn phổ môn: They wear the armor of 
skill in means, generating universal roots of goodness. 

Mặc giáp nhứt thiết trí tâm kiên cố chẳng tán loạn vì chẳng thích những thừa khác: They 
wear the armor of firm stability and freedom from distraction of the mind of universal 
knowledge, not enJoying other vehicles. 





10) Mặc giáp nhứt tâm quyết định, vì nơi tất cả pháp la nghi hoặc: They wear the armor of 


single-minded certainty, free from doubfs and confusion In regard to all things. 


183. Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of insight of Great Enlightening 


Beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38)—Chư Đại Bồ tát có mười thứ Minh 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3326 


Trí minh thiện xảo, biết tất cả những nghiệp báo của chúng sanh: The insight of practical 
knowledge of the consequences of actions of all sentlent beings. 

Trí minh thiện xảo biết cảnh giới tịch diệt thanh tịnh không hí luận của tất cả chúng sanh: 
The Insight of practical knowledge of the quiescence, purity, and nonconceptuality of all 
realms of sentient beings. 

Trí minh thiện xảo biết những cảnh sở duyên của tất cả chúng sanh chỉ là một tướng, đều 
bất khả đắc, tất cả pháp đều như kim cang bất hoại: The insight of practical knowledge 
that the mental obJects of all sentient beings are of but one character, totally ungraspable, 
and that all things are Indestructible. 

Trí minh thiện xảo hay dùng vô lượng âm thanh vi diệu vang khắp thập phương thế giới: 
The Insight of practical knowledge of ability to cause Infinite subtle utterances to be 
heard in all worlds. 

Trí minh thiện xảo phá hoại khắp tất cả tâm nhiễm trước: The ¡insight of practical 
knowledge of how to universally destroy the obessions of all minds. 

Trí minh thiện xảo hay dùng phương tiện thọ sanh hay chẳng thọ sanh: The insight of 
practical knowledge of how to appear to be born or not to be born by expedient means. 
Trí minh thiện xảo bổ rời tất cả cảnh giới thọ tưởng: The insight of practical knowledge 
of abandoning all obJects of perception and sensation. 

Trí minh thiện xảo biết tất cả pháp chẳng tướng chẳng vô tướng, một tánh vô tánh, vô 
phân biệt mà hay biết rõ các loại pháp trong vô lượng kiếp phân biệt diễn thuyết, trụ nơi 
pháp giới, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: The insight of practical knowledge of 
things are neither form nor formless, are of one nature, which 1s no nature, not 
discriminating anything yet able to comprehend all kinds of truths and explain them 
analytically for measureless ages, abiding In the realm of reality and realizing 
unexcelled, complete perfect enlightenment. 

Trí minh duyên khởi thiện xảo biết tất cả chúng sanh, sanh vốn không sanh, vì tỏ thấu thọ 
sanh bất khả đắc. Mà biết nhơn, duyên, sự, cảnh giới, hạnh, sanh, diệt, ngôn thuyết, mê 
hoặc, la mê hoặc, điên đảo, ha điên đảo, tạp nhiễm, thanh tịnh, sanh tử, niết bàn, khả 
đắc, bất khả đắc, chấp trước, không chấp trước, trụ, động, đi, về, khởi chẳng khởi, hư 
mất, xuất ly, thành thục, các căn, điều phục, tùy theo sở nghi mà nhiều cách giáo hóa, 
chưa từng quên mất công hạnh Bồ tát. Vì Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh nên phát tâm 
vô thượng Bồ Đề không bỏ sót việc làm vì chúng sanh. Thế nên Bồ Tát thường giáo hóa 
chúng sanh thân không mỏi nhọc, chẳng trái tất cả chỗ làm của thế gian: The Insight 
practical knowledge of interdependent origination—Great enlightening beings know that 
the birth of all sentient beings 1s fundamentally birthless because they comprehend that 
birth cannot be grasped; yet they know causes, conditlons, events, objJects, actions, birth, 
extinction, speech, confusion, freedom from confusion, delusion, freedom from delusion, 
defilement, purity, birth and death, nirvana, graspability, ungraspability, attachment, 
nonattachment, rest, movement, departure, return, orIgination, nonorigination, đissolution, 
emancipation, maturities, faculties, how to civilize, they teach beings according to needs, 
never forgetting the deeds of all Enlightening Beings, set their mind on complete perfect 
enlightenment for the sole purpose of helping sentient beings, edify sentient beings 
without tiring, in harmony with what 1s to be done In all worlds. 


3327 


10) Trí minh thiện xảo nơi Phật vô trước, chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi pháp vô trước 


chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi cõi vô trước chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi chúng 
sanh vô trước chẳng sanh tâm nhiễm trước. Chẳng thấy có chúng sanh mà thực hành điều 
phục thuyết pháp, nhưng cũng chẳng bỏ Bồ Tát đại bi đại nguyện; thấy Phật, nghe pháp, 
tùy thuận tu hành; y chỉ nơi những thiện căn của Như Lai, cung kính cúng dường không 
thôi nghỉ. Hay dùng thần lực chấn động thập phương vô lượng thế giới, vì tâm quảng đại 
khắp pháp giới. Biết những cách thuyết pháp, biết số chúng sanh, biết chúng sanh sai 
biệt, biết khổ sanh, biết khổ diệt, biết tất cả hạnh đều như bóng tượng, thật hành hạnh Bồ 
Tát dứt hẳn tất cả căn bổn thọ sanh. Chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sanh nên thực hành hạnh 
Bồ tát mà không chỗ làm, tùy thuận chủng tánh của tất cả chư Phật mà phát tâm quảng 
đại như núi Tu Di. Biết tất cả hư vọng điên đảo vào môn nhứt thiết chủng trí. Trí huệ 
rộng lớn chẳng lay động được, sẽ thành chánh giác. Ở biển sanh tử bình đẳng tế độ tất cả 
chúng sanh: The Insight of practical knowledge of equally saving all sentient beings 1n 
the ocean of birth and death—Great Enlightening Beings have no attachment to Buddha, 
to the teaching, to lands, to sentient beings, and do not develop attachments. They do not 
see that there are sentient beings, yet they are carrying on educational activify, c1villzIng 
and teaching ways of liberation; they do not give up the practice of Enlightening Beings, 
with great compassion and great commitment. Seeing Buddhas and hearing theIr 
teachings, they act accordingly; trusting the Buddhas, they plant roots of goodness, 
ceaselessly honoring and serving them. They are able to shake Infinite worlds in the ten 
directlons by spiritual powers; their minds are broad, being equal to the cosmos. They 
know various explanations of truth, they know how many sentient beings are there, they 
know the different among sentient beings, they know the birth of suffering, they know the 
extinction of suffering; while knowing all acfs are like reflected Iimages, they carry out 
the deeds of Enlightening Beings. They sever the root of all subJugation to birth. They 
carry out the practice of Enlightening Beings for the sole purpose of saving all sentient 
beings and yet do not practice anything. Conforming the essential nature of Buddhas, they 
develop a mind like an Immense mountain. They know all falsehood and delusion, and 
enter the door of omniscience. Their knowledge and wisdom are broad and vast and 
unshakable, due to attain true enlightenment. 


184. Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38—Ly Thế 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Gian): Ten kinds of adornment of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38—Detachment from the World)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của Như Lai—Enlightening Beings who 
abide by these can attain the adornmernt of all supreme attributes of Buddhas. 





Lực trang nghiêm, vì chẳng thể hư hoại: The adornment of power, being indestructible. 
Vô úy trang nghiêm, vì không thể dẹp phục được: The adornment of fearlessness, being 
invincible. 

Nghĩa trang nghiêm, vì nói bất khả thuyết nghĩa vô cùng tận: The adornment of meaning, 
explaining untold meaning Inexhaustibly. 

Pháp trang nghiêm, vì quán sát diễn thuyết không quên mất tám vạn bốn ngàn pháp tụ: 
The adornment of doctrines, contemplating and expounding the collection of eighty-four 
thousand doctrines without forgetting them. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3328 


Nguyện trang nghiêm, vì không thối chuyển nơi hoằng thệ của chư Bồ Tát đã phát: The 
adornment of vows, the universal vows undertaken by all Enlightening Beings never 
T©gressing. 

Hạnh trang nghiêm, vì tu hạnh Phổ Hiển mà xuất ly: The adornment of deeds, cultivating 
the deeds of Universal Good and gaining emancipation. 

Sát độ trang nghiêm, vì đem tất cả cõi làm một cõi: The adornment of lands, making all 
lands one land. 

Phổ âm trang nghiêm, vì mưa pháp vũ cùng khắp tất cả thế giới của chư Phật: The 
adornment of universal volce, showering the rain of truth throughout all Buddha-worlds. 
Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp thực hành vô số hạnh chẳng đoạn tuyệt: The 
adornment of empowerment, carrying out innumerable deeds in all ages without cease. 


10) Biến hóa trang nghiêm, vì nơi thân một chúng sanh thị hiện thân bằng số tất cả chúng 


sanh, khiến tất cả chúng sanh đều thấy biết cầu nhứt thiết trí không thối chuyển: The 
adornment of mystic manifestations, showing 1n the body of one being as many bodies as 
there are sentient beings, causing all sentient beings to perceive them and seek all- 
knowledge without regressing. 


185. Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề: Mười Trí như biển nhập vô thượng Bồ Để 


Ù 
2) 


3) 


Đ> 
`— 


®ˆ C0 th PC CGe® 


của chư đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật—Ten kinds of oceanic 
knowledge entering ¡nto unexcelled, complete perfect enlightenment (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 38). Enlightening beings who abide by these can attain the 
ocean of supreme knowledge of Buddhas. 

Nhập tất cả vô lượng chúng sanh giới: Penetrate all realms of sentient beings. 

Nhập tất cả thế giới mà chẳng sanh tâm phân biệt: Penetrate all worlds without giving 
rise to arbitrary discriminations. 

Biết tất cả hư không giới vô lượng vô ngại, vào khắp lưới tất cả thế giới sai biệt ở mười 
phương: Know all realms of space are measureless and immaterial, and enter the network 
of all different worlds In the ten directions. 

Khéo nhập pháp giới vì đều biết rõ như vậy —Skillfully penetrate phenomena because 
they know them all: 

Nhập vô ngại: Fluidity. 

Nhập chẳng đoạn: Nonannihilation. 

Nhập chẳng thường: Noneternity. 

Nhập vô lượng: Infinity. 

Nhập chẳng sanh: Nonbirth. 

Nhập chẳng diệt: Nondestruction. 

Nhập tất cả: Totality. 

Trí huệ như hải thứ năm—The fifth oceanic knowledge: 

Chư Bồ Tát biết thiện căn đã tích tụ, đang tích tụ và sẽ tích tụ của—Great Enlightening 
Beings know the roots of goodness have accumulated, do accumulate, and will 
accumulate: 

Chư Phật: The Buddhas. 

Chư Bồ Tát: Enlightening beings. 


©e G s® se S® 


se se se sS® 


7) 


3329 


Thanh Văn: Listeners. 

Độc Giác: Individual IIluminates. 

Tất cả phàm phu: All ordinary people. 

Chư Bồ Tát cũng biết —Great Enlightening Beings also know: 

Thiện căn mà tam thế chư Phật đã thành, nay thành và sẽ thành vô thượng Bồ Đề: The 
roots of goodness have already accomplished, now being accomplished, and to be 
accomplished by the Buddhas of all times in perfect enlightenmen. 

Thiện căn mà tam thế chư Phật đã giáo hóa và điều phục chúng sanh: The roots of 
goodness In the teaching and civilizing of all sentient beings by the Buddhas of all times. 
Biết rõ những thiện căn nầy chu Bồ Tát sẽ làm những điều sau đây——Knowing all these 
roofs of goodness, Enlightening Beings will do the following: 

Thâm tín: Deeply believe in them. 

Tùy thuận: Approve and aspire to them. 

Nguyện tu tập không mỏi nhàm: Cultivate them tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ sáu—The sixth oceanic knowledge: 

Trong mỗi niệm nhập quá khứ thế bất khả thuyết kiếp. Ở trong một kiếp hoặc có trăm ức 
Phật xuất thế, chư Bồ Tát đều biết rất rõ như một kiếp và tất cả các kiếp —Moment to 
moment Great Enlightening Beings enter untold eons of the past and know how many 





Buddhas appear In each eons, no matter how unspeakably many they were they know 
clearly in each and every eon: 

Chúng hội đạo tràng: Their congregatIons. 

Thuyết pháp và phương pháp điều phục: Their teaching and training methods. 

Thọ mạng dài vắn: The lifespan of all sentient beings. 

Pháp trụ lâu mau: How long therr doctrine lasted. 

Những kiếp không Phật có những chúng sanh gieo căn lành nơi vô thượng Bồ Đề cũng 
đều biết rõ: They also know ¡f there were sentient beings who planted roots of goodness 
for enlightenment in ages when there were no Buddhas. 

Nếu có những chúng sanh thiện căn đã thành thục nơi đời vị lai sẽ được thấy Phật cũng 
đều biết rõ: They also know if there are any sentient beings who will get to see Buddhas 
1n the future when their roofs of goodness ripen. 

Quán sát quá khứ thế bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp như vậy tâm không nhàm mỏi: 
They tirelessly examine untold eons of the past. 

Trí huệ như biển thứ bảy——The seventh oceanic knowledge: 

Nhập vị lai thế quán sát tất cả vô lượng vô biên kiếp: Great Enlightening Beings 





penetrate the ages of the future, examine and distinguish all ages, measureless, 
boundless. 

Biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không Phật: Know what ages will have Buddhas and 
what ages wIll not. 

Họ biết —They know: 

Kiếp nào có bao nhiêu Như Lai xuất thế: How many Buddhas will appear in what ages. 
Mỗi Như Lai danh hiệu gì: What the names of each Buddha will be. 

Ở thế giới nào?: What worlds they wIll live In. 

Những thế giới ấy tên gì?: What the names of those worlds will be. 

Độ được bao nhiêu chúng sanh?: How many sentient beings they wIll liberate. 


8) 


.ơ 


3330 


Thọ mạng bao lâu?: How long they wIll live. 

Quán sát tột đến vị lại đều biết rõ tất cả chẳng cùng tận, chẳng nhàm mỏi: Observe 
throughout the future, knowing all endlessly, tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ tám——The eighth oceanic knowledge—Great Enlightening Beings 
enter the present observe and reflect—Chư Đại Bồ Tát nhập hiện tại thế quán sát: 

Trong mỗi niệm thấy khắp vô biên phẩm loại mười phương, nơi bất khả thuyết thế giới 
đều có chư Phật nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, đang thành và sẽ thành—Moment after 
momernt see boundless kinds of worlds in the ten directions, each having Buddhas who 
have attained, are attaining and wIll attain supreme enlightenmernt: 

Khi họ đi đến đạo tràng: As they go to the site of enlightenment. 

Ngồi dưới cây Bồ Đề: Sit under the tree of Enlightenment. 

Hàng phục ma quân:Condquer the demons. 

Thành chánh đẳng chánh giác: Attain Unexcelled Complete Perfect Enlightenment. 

Rời cây Bồ Đề đi vào thành ấp: Get up and go into the city. 

Lên cung trời: Ascend to the heavens. 

Chuyển đại pháp luân: Expound the subtle truth and turn the great wheel of teaching. 

Thị hiện thần thông: Manifest spiritual powers. 

Điều phục chúng sanh: Tame sentient beings. 

Phó chúc pháp vô thượng Bồ Đề: Hand on the teaching of complete enlightenment. 

Xả bỏ thọ mạng: Give up their lives. 

Nhập Niết bàn: Enter final nirvana. 

Đã nhập niết bàn, kiết tập pháp tạng khiến còn ở lâu tại thế gian, trang nghiêm Phật 
pháp nhiều thứ cúng dường: After they have entered nirvana, their teachings are 
collected and preserve them 1n the worlds, the Buddhas` monuments are adorned and 
honored 1n varIlous ways. 

Chư Bồ Tát cũng thấy—The Enlightening Beings also see: 

Tất cả chúng sanh gặp được Phật pháp: The sentient beings in those worlds _encounter 
the Buddhas" teachings. 

Nhận giữ, hộ trì, và phúng tụng: Accept, preserve and repeat them. 

Ghi nhớ và tư duy: Remember and ponder them. 

Tăng trưởng huệ giải: Increase in wisdom and understanding. 

Quán sát như vậy cùng khắp mười phương, mà ở nơi Phật pháp không sai lầm vì: They 
extend these throughout the ten directions and have no misunderstanding about the 
Buddhas'" teachings, because. 

Dù biết rằng chư Phật như mộng, mà vẫn hay đến chỗ chư Phật cung kính cúng dường: 
Great Enlightening Beings know the Buddhas are all like dreams, yet they go to all 
Buddhas and honor them. 

Bấy giờ Bồ Tát chẳng chấp tự thân, mà dùng tự thân để tu tập: At such times 
Enlightening Beings do not cling to their bodies, yet they utlize their bodies to cultivate. 
Chẳng chấp chư Phật, mà vẫn thấy và vẫn lắng nghe giáo pháp của chư Phật: They do 
not cling to the Buddhas, yet they see the Buddhas and hear the teachings. 

Chẳng chấp thế giới, mà vẫn nhập thế cứu độ chúng sanh: They do not cling to the world, 
yet they enter the world to save sentient beings. 

Chẳng chấp chúng hội: They do not cling to the congregation. 


3331 


Chẳng chấp vào sự thuyết pháp: They do not cling to the preaching. 

Chẳng chấp kiếp, mà vẫn đi vào tất cả kiếp không nhàm mỏi: They do not cling to the 
age, yet they enter all ages tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ chín—The ninth oceanic knowledge: 

Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, trong mỗi kiếp cúng dường cung kính vô lượng 
chư Phật thị hiện tự thân mất đây sanh kia: Honor countless Buddhas in each age, for 
untold eons, appearing to die in one place and be born in another. 

Đem tất cả đồ cúng hơn hẳn tam giới để cúng dường chư Phật, cũng như chư Bồ Tát, 
Thanh văn và tất cả đại chúng: They honor the Buddhas, as well as the Enlightening 
Beinss and disciples In the1r congregations with all kinds of transmundane offerings. 


Sau khi chư Phật nhập diệt: After the Buddhas pass away: 

Dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi: They honor their relics with unsurpassed 
offerings. 

Rộng làm sự bố thí: Extensively practice charity. 

Đại Bồ Tát dùng tâm bất tư nghì —Great Enlightening Beings with an inconceivable 
mind. 

Tâm chẳng cầu báo: A mind not seeking reward. 

Tâm rốt ráo, tâm mang đến lợi ích: A mind with ultimate determination, a determination 
to provide benefit. 

Trong vô lượng kiếp, chư Đại Bồ Tát vì quả vô thượng Bồ Để —For untold eons, Great 
Enlightening Beinss, for the sake of supreme complete perfect enliphtenmert: 

Cúng dường chư Phật: Honor the Buddhas. 

Lợi ích chúng sanh: Benefit sentient beinøs. 

Hộ trì chánh pháp: Preserve the true teaching. 

Khai thị diễn thuyết chánh pháp: Reveal and expound the true teaching for untold eons. 


10) Trí huệ như biển thứ mười—The tenth oceanic knowledege: 


a. 


—=————-——. 


Chư Đại Bồ Tát nơi chỗ của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh văn và tất cả pháp 
sư—Great Enlightening Beings wholeheartedly seek, from all Buddhas, from all 
Enlightening Beings, from all teachers of truth: 

Pháp của Bồ Tát đã thuyết: The principles expounded by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát đã học: The principles studied by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát đã dạy: The principles taught by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát đã tu hành: The principle practiced by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát thanh tịnh: The methods of purification of Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát thành thục: The methods of development of Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát điều phục: The methods of training of Enlightening Beings. 

Pháp bình đẳng của Bồ Tát: The methods of equanimity of Enlightening Beings. 

Pháp xuất Iy của Bồ Tát: The methods of emancipation of Enlightening Beings. 

Pháp tổng trì của Bồ Tát: The methods of total mental command of Enlightening Beings. 
Được pháp nầy rồi thì Bồ Tát sẽ—Having obtained these teachings: 

Bồ tát thọ trì: They absorb and retain them. 

Tụng đọc: Read and repeat them. 

Phân biệt giải thuyết không nhàm đủ: Analyze and explain them, never tiring of this. 


3332 


Khiến vô lượng chúng sanh ở trong Phật pháp phát tâm tương ưng với nhứt thiết trí nhập 
tướng chơn thật: Causing countless sentient beings to develop all awareness of the 
Buddha teachings that corresponds to omniscience, to penetrate the characterIlstics of 
realIty. 

Nơi vô thượng Bổ Để được bất thối chuyển: Attain nonregression in respect to 
Unexcelled, Complete Perfect Enlightenment. 

Tu hành như vậy trong vô lượng kiếp không nhàm đủ: Enlightening beings continue to 
cultivate this way tirelessly for untold eons. 


186. Mười Trí Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười trí 


l) 
2) 
3) 
„) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


huệ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí huệ 
quán sát vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of contemplation of knowledge of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the contemplation of supreme 
knowledge of Buddhas. 

Trí huệ quán sát thiện xảo phân biệt diễn thuyết tất cả các pháp: Contemplation of 
knowledge of skillfully analyzing and explaining all things. 

Biết rõ tam thế tất cả thiện căn: Knowing all roots of goodness of past, present and 
future. 

Biết rõ tất cả Bồ Tát hạnh biến hóa tự tại: Knowing the practices of all Enlightening 
Beings, being able to transform freely. 

Biết rõ nghĩa môn của tất cả các pháp: Knowing the meanings of all doctrines. 

Biết rõ oai lực của chư Phật: Knowing the powers of all Buddhas. 

Biết rõ tất cả môn Đà La Ni: Knowing all methods of concentration formulae. 

Nơi tất cả thế giới khắp nói chánh pháp: Expounding truth ¡in all words, entering all 
UnIV€rSe€S. 

Nhập tất cả pháp giới: Knowing all spaces are inconceivable. 

Biết tất cả thập phương bất tư nghì: Knowing all ten directions are inconceivable. 


10) Biết tất cả Phật pháp trí huệ quang minh vô ngại: Knowing the light of knowledge of all 


Buddha teachings 1s unobstructed. 


187. Mười Trí Quang Chiếu Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Ù 


2) 
3) 


n) 


mười trí quang chiếu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí 
quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten illuminations of knowledge of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attainn the i1llumination of supreme 
knowledge of all Buddhas. 

Trí quang chiếu quyết định sẽ thành chánh đẳng chánh giác: The illumination of 
knowledøge of certain attainment of supreme perfect enlightenment. 

Trí quang chiếu thấy tất cả Phật: The ¡llumination of knowledge seeing all Buddhas. 

Trí quang chiếu thấy tất cả chúng sanh chết đây sanh kia: The ¡llumination of knowledge 
Of seeing all sentient beings dying In one place and being born In another. 

Trí quang chiếu hiểu tất cả tu-đa-la pháp môn: The illumination of knowledge 
understanding the doctrines of all scrIptures. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3333 


Trí quang chiếu y chỉ thiện tri thức phát tâm Bồ Đề tích tập thiện căn: The illumination of 
knowledge developing the determination of enlightenment through association with the 
wise and accumulation of roots of goodness. 

Trí quang chiếu thị hiện tất cả chư Phật: The illumination of knowledge showing all 
Buddhas. 

Trí quang chiếu giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến an trụ Như Lai địa: The 
1llumination of knowledge teaching all sentient beings so they may abide In the state of 
enlightenment. 

Trí quang chiếu diễn thuyết bất khả tư nghì quảng đại pháp môn: The illumination of 
knowledge expounding Inconceivable great means of access to truth. 

Trí quang chiếu thiện xảo biết rõ tất cả chư Phật thần thông oai lực: The illumination of 
knowledge skillfully comprehending the spiritual powers of all Buddhas. 


10) Trí quang chiếu đầy đủ tất cả các Ba La Mật: The illumination of knowledge fulfilling all 


transcendent ways. 


188. Mười Trí Tạng Quảng Đại: Đây là mười môn trí tạng quảng đại mà chư Bồ Tát đạt 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
3) 
8) 


3) 


được khi có liễu tri nhứt thiết thế giới Phật trang nghiêm Tam muội (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 27)—This is ten kinds of treasury of great knowledge possessed by Enlightening 
Beings when they first attain the concentration of knowledge of the adornments of 
Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chapter 27). 

Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật: Knowledge ¡lluminating all Buddha-lands. 

Trí biết tất cả chúng sanh: Knowledge of the births of all beings. 

Trí làm sự biến hóa khắp tam thế: Knowledge of how to make magical displays of past, 
future and present. 

Trí vào khắp tất cả thân Phật: Knowledge of all Buddha-bodies. 

Trí thông đạt tất cả Phật pháp: Knowledge comprehending all Buddha teachings. 

Trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp: Knowledge embracing all pure phenomena. 

Trí khiến tất cả chúng sanh nhập pháp thân: Knowledge of how to cause all beings to 
enter the reality body. 

Trí hiện thấy tất cả phổ nhãn thanh tịnh: Pure Knowledge of universal đirectly perceiving 
all things. 

Trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn: Knowledge of total freedom reaching the other shore. 


10) Trí an trụ tất cả pháp quảng đại khắp hết không thừa: Knowledge establishing all 


universal princIples. 


189. Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ù 
2) 


trí xảo phân biệt của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí 
phân biệt các pháp thiện xảo vô thượng của tất cả chư Phật—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of skillful analytic knowledge of Great 
Enliphtening Beings. Enlipghtening Beings who abide by these can attain supreme 
knowledge of Buddhas that skillfully distinguishes all things. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả các cõi Skillful analytic knowledge penetrating all lands. 
Trí xảo phân biệt nhập tất cả các chỗ của chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating all abodes of sentient beings. 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


3334 


Trí xảo phân biệt nhập tất cả tâm hành của các chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating the mental activitiles of all sentient beings. 

Trí xảo phân biệt nhập căn tánh của tất cả chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating the faculties of all sentient beings. 

Trí xảo phân biệt nhập nghiệp báo của tất cả chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating the consequences of all actions of all sentient beings. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Thanh Văn: Skillful analytic knowledge penetrating 
the practices of all Buddhist disciples. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Độc Giác: Skillful analytic knowledge pentrating the 
practices of all Individual Iluminates. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Bồ Tát: Skillful analytic knowledge penetrating the 
practices of all Enlightening Beings. 

Trí xảo phân biệt thâm nhập tất cả thực hành của thế gian pháp: Skillful analytic 
knowledge penetrating the practices of mundane things. 


10) Trí xảo phân biệt nhập tất cả Phật pháp: Skillful analytic knowledge penetrating all 


prinnciples and attributes of. Buddhahood. 


190. Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
a) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
b) 
6) 


7) 


8) 


9) 


kinds of unimpeded function relating to knowledge (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 

Vô tận biện tài: Inexhaustible analytic powers. 

Tất cả tổng trì không quên mất: Retention of all đharani concentration formulae. 

Khả năng biết và nói những căn tánh của tất cả chúng sanh: Ability to know and explain 
with certainty the faculties of all sentient beings. 

Ở trong một niệm, dùng trí vô ngại, biết tâm hành của tất cả chúng sanh: Instantly 
knowing, by unhindered knowledge, the action of the minds of all sentient beings. 


Biết rõ chúng sanh: Knowing clearly all sentient beings. 

Sở thích dục lạc: Inclinations. 

Thiên hướng: Propensities. 

Tập khí: Habits. 

Phiền não: Afflictions. 

Tùy theo chỗ thích nghi mà cho thuốc trị liệu: Giving them remedies in accordance with 
their ailments. 

Trong khoảng một niệm hay vào được thập lực của Như Lai: In a single moment they are 
able to enter Into the ten powers of Buddhas. 

Dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp tam thế và chúng sanh trong đó: By unimpeded 
knowledge they are able to know all ages of past, present, and future and sentient beings 
therein. 

Ở trong mỗi niệm hiện thành chánh giác, thị hiện cho chúng sanh không đứt đoạn: 
Moment to moment they manifest the attainment of enlightenment, showing 1t to sentienf 
beings endlessly. 

Nơi một chúng sanh tưởng biết tất cả chúng sanh nghiệp: Know the actions of all sentient 
beings In the thought of one sentient being. 


3335 


10) Nơi ngôn âm của một chúng sanh, hiểu lời nói của tất cả chúng sanh: Understand the 


language of all sentient beings In the words of one sentient being. 


191. Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ù 
2) 
3) 


4 
5) 
6) 
? 


8) 
9) 


Phẩm 18), có mười trụ pháp giúp chư đại Bồ Tát viên mãn đại nguyện. Khi chư Bồ Tát 
thành tựu những nguyện nầy thời được mười vô tận trạng (See ten ¡inexhaustible 
treasuries)—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are ten 
principles (abiding) which help Enlightening Beings to fulfill their great vows. When 
Enlightening Beings fulfill these vows, they will attain ten inexhaustible treasurles. 

Tâm không nhàm chán: Never wearying In mind. 

Đủ đại trang nghiêm: Preparing great adornments. 

Nhớ nguyện lực thù thắng của chư Bồ Tát: Remembering the superlative will power of 
enlightening beings. 

Nghe các Phật độ đều nguyện vãng sanh: When hearing about the Buddha-lands, vowing 
to be born In them all. 

Thâm tâm (Bồ Đề) lâu dài tận kiếp vị lai: Keep their profound determination everlasting. 
Nguyện trọn thành tựu tất cả chúng sanh: Vowing to develop all living beings fully. 

Trụ tất cả kiếp chẳng lấy làm nhọc: Staying through all ages without considering ¡t 
troublesome. 

Thọ tất cả khổ chẳng sanh oán hận: Accepting all suffering without aversion. 

Nơi tất cả sự vui lòng không tham trước: Having no craving or attachment to any 
pleasures. 


10) Thường siêng gìn giữ pháp môn vô thượng: Always diligently protecting the unexcelled 


teaching. 


192. Mười Tư Tưởng Siêu Phàm Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Đức Phật trong kinh Hoa 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Nghiêm, chư Đại Bổ Tát có mười thứ tư tưởng siêu phàm, nhờ đó mà chư Bồ Tát đạt 
được tưởng thiện xảo vô thượng—According to the Buddha ¡in The Flower Adornment 
Sutra, Great Enliphtening Beings have ten kinds of extraordinary thought which help 
them attain unexcelled skillfu]l thought. 

Chư Bồ Tát suy tưởng tất cả thiện căn như chính thiện căn của họ: All Great Enlighening 
Beings think of all roots of goodness as their own roots of goodness. 

Chư Bồ Tát suy tưởng tất cả các thiện căn là chủng tử Bồ Đề: They think of all roots of 
goodness as seeds of enlightenment. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả chúng sanh là căn khí Bồ Đề: They think all sentient 
beings as vessels of enlightenmernt. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả nguyện là tự nguyện: They think of all vows as their own 
VOWS. 

Chư Bồ tát suy tưởng nơi tất cả các pháp là xuất ly: They think of all truths as 
emancipation. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các hạnh là tự hạnh: They think of all practices as their 
OWn pracfices. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các pháp là Phật pháp: They think that all things as 
teachings of Buddha. 


8) 


3) 


3336 


Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả pháp ngữ ngôn là đạo ngữ ngôn: They think of all modes 
Of language as the path of verbal expression. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả chư Phật là những đấng từ phụ: They think of all 
Buddhas as benevolent parents. 


10) Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các Đấng Như Lai là không hai (là một): They think of 


all Buddhas as one. 


193. Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát có 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


mười tự tại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được viên mãn tất cả các môn Ba-La- 
Mật, trí huệ thần lực, bổ để tự tại của chư Phật —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of control of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain mastery of enlightenment, fulfilling 
the transcendence, knowledge, spiritual power of all Buddhas. 

Mạng tự tại, vì trụ thọ mạng trong bất khả thuyết kiếp: Control of life, being able to 
remain alive for untold eons. 

Tâm tự tại vì trí huệ hay nhập vô số tam muội: Control of mind, their intellect being able 
fo enter counfless concenfrations. 

Đồ dùng tự tại, vì hay dùng vô lượng đổ trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới: 
Control of facilities, being able to array all worlds with infinite embellishments. 

Nghiệp tự tại vì tùy thời thọ báo: Control of action, being able to experlence 
Consequences at any time. 

Thọ sanh tự tại vì thị hiện thọ sanh nơi tất cả thế giới: Control of birth, being able to 
mamifest birth in all worlds. 

Giải tự tại, vì thấy Phật đầy khắp tất cả thế giới: Control of understanding, being able to 
see Buddha filling all worlds. 

Nguyện tự tại, vì trong các cõi tùy dục tùy thời mà thành chánh giác: Control of will, 
being able to achieve true awakening 1n any lands whenever desired. 

Thần lực tự tại, vì thị hiện tất cả đại thần thông: Control of spiritual powers, showing all 
kinds of great mystical displays. 

Pháp tự tại, vì thị hiện vô biên pháp môn: Control of doctrine, revealing boundless 
gateways to truth. 


10) Trí tự tại, vì trong mỗi niệm thị hiện Như Lai thập lực vô úy thành chánh giác: Control of 


knowledge, in each moment of thought manifesting the ten powers of fearlessness of 
Buddhas, attaining true enlightenment. 


194. Mười Viên Mãn: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27——Thập Định, có mười thứ viên mãn 


Ù 
2) 


chư Bồ Tát (đã được mười thân thanh tịnh) có thể. khiến cho chúng sanh được thành tựu 
viên mãn—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
fulfillment which Enlightening Beings cause sentient beings to attain after they obtain ten 
kinds of extremely pure body of power. 

Lầm cho chúng sanh được thấy Phật: They can enable sentient beings to see Buddhas. 
Lầm cho chúng sanh thâm tín nơi Phật: They can induce sentient beings to deeply 
believe in Buddha. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3337 


Làm cho chúng sanh được nghe pháp: They can induce sentient beings to listen to the 
Teaching. 

Lầm cho chúng sanh biết có cõi Phật: They can cause sentient beings to know where the 
world of Buddhahood 1s. 

Làm cho chúng sanh thấy thần biến của Phật: They can cause sentient beings to perceive 
the miracles of Buddha. 

Làm cho chúng sanh nhớ nghiệp đã huân tập: They can cause sentient beings to 
recollect accumulated deeds. 

Lầm cho chúng sanh định tâm viên mãn: They can cause sentient beings to perfect 
concenfration. 

Làm cho chúng sanh nhập Phật thanh tịnh: They can Iintroduce sentient beings Into the 
purity of Buddhahood. 

Làm cho chúng sanh phát Bồ Đề tâm: They can induce sentient beings to aspire to 
enlightenmernt. 


10) Làm cho chúng sanh viên mãn Phật trí: They can enable sentient beings to fulfill 


enlightened knowledge. 


195. Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Vô 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


đẳng trụ của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí vô thượng, 
tất cả Phật pháp vô đẳng trụ—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten peerless states (of Great Enliphtening Beings) which no listeners or 
individual 1lluminates can equal. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
peerless state of supremely great knowledge and all qualities of Buddhahood. 

Dầu quán triệt thực tế mà không thủ chứng, vì tất cả nguyện chưa thành tựu viên mãn: 
Thouph see absolute truth, they do not grasp 1t as their realization because all theIr vows 
are not yet fulfilled. 

Gieo tất cả thiện căn đồng pháp giới, mà ở trong đó chẳng có một chút chấp trước: Plant 
all good roots of goodness, equal to all realities, yet do not have the sliphtest attachment 
to them. 

Tu Bồ Tát hạnh biết đó như hóa, bởi tất cả các pháp đều tịch diệt, mà chẳng nghi hoặc 
nơi Phật pháp: Cultivating the practices of Enlipghtening Beings, know they are like 
phantoms because all things are still and void, yet they have no doubt about the way of 
Buddhahood. 

Dầu rời những vọng tưởng thế gian, nhưng hay tác ý trong bất khả thuyết kiếp thực hành 
hạnh Bổ Tát đầy đủ đại nguyện, trong khoảng giữa trọn chẳng sanh tâm nhàm mỏi: 
Thouph free from the false Ideas of the world, still are able to focus their attention and 
carry out the deeds of Enliphtening Beings for innumerable eons, fulfill their great 
undertakings, and never give rIse a feeling of weariness therein. 

Nơi tất cả pháp không chấp trước, vì tất cả pháp bổn tánh tịch diệt, mà chẳng chứng niết 
bàn vì đạo nhứt thiết trí chưa thành mãn: Do not grasp anything because the essence of 
all things 1s void, yet they do not experience nirvana because the path of omnisclence 1s 
not yet fulfilled. 

Biết tất cả các kiếp đều là phi kiếp, mà chơn thật nói tất cả kiếp: Know that all periods 
Of time are not perIods of time, yet they Innumerate periods of time. 


7) 


8) 


9) 


3338 


Biết tất cả các pháp đều vô tác, mà chẳng bỏ thực hành đạo hạnh cầu tất cả Phật pháp: 
Know nothing creates anything, yet they do not give up making the way 1n search of 
Buddhahood. 

Biết tam giới duy tâm, tam thế duy tâm, mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên: Know that 
the realms of desire, form, and formless are only mind, and the past, present and future 
are only mind, yet they know perfectly well that mind has no measure and no bounds. 

Vì chúng sanh trong bất khả thuyết kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, muốn cho chúng sanh an 
trụ bực nhứt thiết trí mà chẳng nhàm mỏi: Carry out enlightening actions for untold eons 
for sentient beings one and all, wishing to settle them ¡n the state of omniscience, and yet 
they never tire or get fed up. 


10) Dầu tu hành viên mãn mà chẳng chứng Bồ Đề, vì Bồ Tát nghĩ rằng tôi tu hành vốn là vì 


chúng sanh, thế nên tôi phải ở lâu nơi sanh tử phương tiện làm lợi ích cho họ đều an trụ 
Phật đạo vô thượng: Though their cultivation of practice 1s completely fulfilled, still do 
not realize Enlightenment, because they reflect, “What I do 1s basically for sentient 
beings, so [ should remain In birh-and-death and help them by expedient means, to setfle 
them on the supreme path of enlightenment? 


196. Mười Vô Lượng Đạo Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


s) 


8) 


9) 


vô lượng đạo của chư Đại Bồ Tát—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of infinite path of Great Enlightening Beings. 

Vì hư không vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because space is infinite, so are 
the paths of Enlightening Beings. 

Vì pháp giới vô biên, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because the cosmos is infinite, so 
are the paths of Enlightening Beings. 

Vì chúng sanh giới vô tận, nên Bồ tát đạo cũng vô lượng: Because the realms of sentient 
beings are Infinite, so are the paths of Enlightening Beings. 

Vì thế giới vô tế, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because the worlds are infinite, so are 
the paths of Enlightening Beings. 

Vì kiếp số bất khả tận, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because time ¡is infinite, so are 
the paths of Enlightening Beings. 

Vì pháp ngữ ngôn của tất cả chúng sanh vô lượng, nên Bổ Tát đạo cũng vô lượng: 
Because the languages of all sentlent beings are Infinite, so are the paths of Enlightening 
Beings. 

Vì Như Lai thân vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because the embodiments of 
Buddha are Infinite, so are the paths of Enlightening Beings. 

Vì Phật âm thanh vô lượng, nên Bồ tát đạo cũng vô lượng: Because the uterances of 
Buddha are Infinite, so are the paths of Enlightening Beings. 

Vì Như Lai lực vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because the power of Buddha is 
Iinfinite, so are the paths of Enlightening Beings. 


10) Vì nhứt thiết chủng trí vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: Because omniscience is 


1nfiimite, so are the paths of Enlightening Beings. 


197. Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm— 


Phẩm 38, có mười vô lượng đạo hạnh tu tập của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 


D 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


?) 


8) 


9) 


3339 


pháp nầy thời được hạnh tu thiện xảo vô thượng nhứt thiết trí của chư Như Lai— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of infinite path 
of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these ten elements can 
accomplish the supremely skillful cultivation of omniscience of Buddhas. 

Bất lai bất khứ, là hạnh tu của Bồ Tát, vì ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không động tác: 
Cultivation without coming or going, because their physical, verbal, and mental doIngs 
have no actions. 

Phi hữu phi vô, là hạnh tu của Bồ tát, vì không tự tánh: Neither existent nor nonexistent 
culfivation, there being no inherent nature. 

Bất tăng bất giảm là hạnh tu của Bồ Tát, vì như bổn tánh: Cultivation without increase or 
decrease, being in accord with fundamental essence. 

Như huyễn, như mộng, như ảnh, như hưởng, như bóng trong gương, như ánh nắng khi trời 
quá nóng, như mặt trăng trong nước, là hạnh tu của Bồ Tát, vì rời ha tất cả chấp trước: 
Cultivation like an i1llusion, a dream, a shadow, an echo, an Imaøe In a mirror, a miragøe 1n 
the heat, the moon”s image In the water, being free from all clinging. 

Không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, là hạnh tu của Bồ Tát, vì thấy rõ ba cõi, mà tích 
chứa phước đức chẳng thôi dứt: Empty, signless, wishless, nondoing cultivation, clearly 
seeing the triple world, yet ceaselessly accumulating virtues. 

Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, ly ngôn thuyết, là hạnh tu của Bồ Tát, vì xa rời mọi định 
nghĩa an lập: Inexplicable, Iinexpressible cultivaton beyond speech, apart from all 
definitions and constructfions. 

Bất hoại pháp giới là hạnh tu của Bồ Tát, vì trí huệ hiện biết tất cả pháp: Cultivation of 
the indestructible realm of reality, directly knowing all phenomena. 

Bất hoại chơn như thực tế, là hạnh tu của Bồ Tát, vì vào khắp chơn như thực tế hư không 
tế: Cultivation of the ultimate reality of True Thusness, entering the space of ultimate 
reality of True Thusness. 

Trí huệ quảng đại, là hạnh tu của Bồ Tát, vì bao nhiêu việc làm năng lực vô tận: 
Cultivation of vast wisdom, the power of their deeds being Iinexhaustible. 


10) An trụ nơi thập lực, tứ vô úy của Như Lai, nhứt thiết chủng trí bình đẳng, là hạnh tu của 


Bồ Tát, vì hiện thấy tất cả pháp không nghi lầm: Equal cultivation of the ten powers, four 
fearlessnesses, and omniscience of Buddha, directly seeing all things without doubt or 
confusion. 


198. Mười Vô Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


l) 
2) 


3) 
4) 


vô lượng trợ đạo của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vô 
lượng trí huệ của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of infinite aids to enliphtenment of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the Infinite knowledge of Buddhas. 

Như hư không giới vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng: As space ¡s infinite, 
so 1s Enlightening Beings' development of aids to enlightenment. 

Như pháp giới vô biên, Bồ tát tích tập trợ đạo cũng vô biên: As the cosmos is infinite, so 
1s Enlightening Beings” development of aids to enlightenment 

Như chúng sanh giới vô tận: As the realms of sentient beings are Infinite. 

Như thế giới vô tế: As worlds are infinite. 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


3340 


Như kiếp số thuyết bất khả tận: As number of eons can never be fully told. 

Như pháp ngữ ngôn của chúng sanh vô lượng, Bồ Tát trợ đạo xuất sanh trí huệ biết pháp 
ngữ ngôn cũng vô lượng: As the languages of sentient beings are Infinite, so 1s 
Enliphtening Beings` development of aids to enlightenment, producing knowledge to 
comprehend ways of speaking. 

Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo khấp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất 
cả đời, tất cả kiếp cũng vô lượng: As the embodiment of Buddha ¡s inñnite, so is 
Enlightening Beings" aids to enlightenment, extending to all sentient beings, all lands, all 
worlds, and all times. 

Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ tát phát một âm thanh cùng khắp pháp giới tất cả 
chúng sanh, không ai chẳng nghe biết, trợ đạo đã tích tập cũng vô lượng: As the 
ufterances of Buddha are Infinite, Enliphtening Beings utfter one word pervading the 
cosmos, heard by all sentient beings, so the aids to enlightenment they develop also are 
Infinite. 

Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa Như Lai lực tích tập trợ đạo cũng vô lượng: As the 
power of Buddha 1s infinite, the aids to enliphtenment accumulated by Enlightening 
Beings through the power of Buddha are Infinite too. 


10) Như nhứt thiết chủng trí vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy: As the 


omniscience 1s Infinite, so 1s Enlightening Beings” aids to enlightenmertt. 


199. Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ vô 


Ù 


2) 
3) 
4 
5) 
6) 


? 
8) 
3) 


ngại của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp vô ngại nầy thời được tự tại trí vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of mastery of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can attain mastery of the supreme knowledge of Buddhas. 

Tự tại giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh: The mastery of educating and civilizing all 
sentient beings. 

Tự tại chiếu khắp tất cả pháp: The mastery of illuminating all truths. 

Tự tại tu tất cả hạnh công đức: The mastery of cultivating all virtuous practices. 

Tự tại trí quảng đại: The mastery of extensive knowledge. 

Tự tại cấm giới vô sở y: The mastery of the discipline of nonreliance. 

Tự tại đem tất cả các thiện căn hổi hướng Bồ Đề: The mastery of directing all roots of 
gøoodness to enlightenment. 

Tự tại tinh tấn bất thối chuyển: The mastery of undiminishing energy. 

Tự tại dẹp phá tất cả chúng ma: The mastery of wisdom crushing all dềemons. 

Tự tại tùy sở thích khiến phát tâm Bồ Để: The mastery of inducing the determination for 
enlightenment according to Inclinations. 


10) Tự tại tùy sở ưng hóa hiện thành chánh giác: The mastery of manifesting attainment of 


true enlightenment according to the needs of those to be taught. 


200. Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của Chư Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§): Ten 


unimpeded functions relating to sentient beings of Great Enlightening Beings (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


nộ 


8) 


9) 


3341 


Biết tất cả chúng sanh không chúng sanh: Knowing that all sentient beings are void of 


being. 
Biết tất cả chúng sanh chỉ do tưởng chấp trì: Knowing that all sentient beings are only 
upheld by thoughit. 


Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp chưa từng lỗi thời: Explaining the truth to all sentient 
beings In a manner appropriate to the time. 

Khắp hóa hiện tất cả chúng sanh giới: Magically producing the appearance of all realms 
Of sentient beInøs. 

Để tất cả chúng sanh ở trong một lỗ lông mà không chật hẹp: Placing all sentient beings 
Inside a pore without crowding. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện tất cả thế giới phương khác cho họ đều được thấy: Showing 
all sentient beings other worlds. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện những thân Trời như Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên 
Vương, vân vân: Manifesting the bodies of the celestial beings Indra, Brahma, and the 
World Guardians for alÏ sentient beings, efc. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện Thanh Văn, Bích Chi Phật oai nghi tịch tịnh: Manifesting 
the calm behavior of Buddhas" disciples and Individual Iuminates for all sentilent beings. 
Vì tất cả chúng sanh thị hiện Bồ Tát hạnh: Manifesting the deeds of Enlightening Beings 
for all sentient beings. 


10) Vì tất cả chúng sanh thị hiện chư Phật, sắc thân tướng hảo, nhứt thiết trí lực, thành chánh 


đẳng chánh giác: Manifesting the Buddhas` physical embellishments, power of 
omniscience, and attainment of enlightenment for all beIngs. 


201. Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


unimpeded functions of Great Enlightening Beings (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 

Chúng sanh vô ngại dụng: Unimpeded function relating to sentient beings. 
Quốc độ vô ngại dụng: Unimpeded function relating to lands. 

Pháp vô ngại dụng: Unimpeded function relating to phenomena and principles. 
Thân vô ngại dụng: Unimpeded function relating to bodies. 

Nguyện vô ngại dụng: Unimpeded function relating to vows. 

Cảnh giới vô ngại dụng: Unimpeded function relating to realms. 

Trí vô ngại dụng: Unimpeded function relating to knowledge. 

Thần thông vô ngại dụng: Unimpeded function relating to spiritual capacities. 
Thần lực vô ngại dụng: Unimpeded function relating to miracles. 


10) Lực vô ngại dụng: Unimpeded function relating to powers. 


202. Mười Vô Sở Tác: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bồ Tát có mười thứ vô sở 


Ù 


tác. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong Nhứt Thiết chúng sanh sai biệt thân đại Tam muội cũng 
được mười thứ vô sở tác—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there 
are ten kinds of nondoing of Great Enlightening Beings. Great Enlightening Beings who 
abide In the concentration of the differentiated bodies of all sentient beings also attain ten 
kinds of nondoing. 

Thân nghiệp vô sở tác: The nondoing of physical acts. 


2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 


8) 
3) 


3342 


Ngữ nghiệp vô sở tác: The nondoing of verbal acts. 

Ý nghiệp vô sở tác: The nondoing of mental acts. 

Thần thông vô sở tác: The nondoing of spiritual powers. 

Rõ pháp vô tánh vô sở tác: The nondoing of comprehension of the essencelessness of 
phenomena. 

Biết nghiệp chẳng hoại vô sở tác: The nondoing of knowledge of nondissolution of the 
force of actions. 

Vô sai biệt trí vô sở tác: The nondoing of nondiscriminatory knowledge. 

Vô sanh khởi trí vô sở tác: The nondoing of knowledge of nonorigination. 

Biết pháp không diệt vô sở tác: The nondoing of knowing things have no destruction. 


10) Y ngữ bất hoại nghĩa vô sở tác: The nondoing of following the letter without destroying 


the meaning. 


203. Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 


l) 


2) 


3) 


mười thứ vô úy. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại vô úy vô thượng của chư 
Phật, nhưng cũng chẳng bỏ vô úy của Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of fearlessness of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme great fearlessness Of 
Buddhas without giving up the fearlessness of Enlightening Beings. 

Vô úy thứ nhứt —Thhe first fearlessness: 

Có thể thọ trì tất cả ngôn thuyết: Can remember all verbal explanations. 

Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ mười phương đến đem trăm ngàn đại pháp để 
hỏi—Even ïf Infinite (hundreds of thousands of) people should come from all over and 
ask them about hundred thousand great principles: 

Nơi tất cả câu hỏi của họ, Bồ Tát không thấy có chút gì khó đáp cả: They would see 
nothing difficult to answer about those questlons. 

Tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy. Tùy theo chỗ họ hỏi đều có thể giải đáp 
quyết đoán trừ sự nghi hoặc cho họ không hề khiếp sợ: Their minds become fearless and 
they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness, able to answer any questions 
and resolve doubts, without any timidIty. 

Vô úy thứ nhì —The second fearlessness: 

Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh vô ngại biện tài đến nơi bỉ ngạn rốt ráo tất cả văn 
tự ngôn âm khai thị bí mật: Great Enlightening Beings atftain the unimpeded ¡intellectual 
powers bestowed by Buddha and arrive at the furthest reaches of revelation of the secrets 
intimated by all speech and writing. 

Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ mười phương đến đem vô lượng pháp ra hỏi, 
nơi tất cả các câu hỏi, chư Bồ Tát không thấy có chút gì là khó đáp cả: They think that 
even I1f Iinfinite people should come from ten directions and ask them about Infinite 
doctrines, they would not see anything difficult to answer about those questIons. 

Vì thấy không khó nên tâm được vô úy, rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy: Their minds 
become fearless and they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 

Tùy chỗ hỏi của họ đều có thể giải đáp dứt nghi hoặc không kinh sợ: They are able to 
answer any quesfion and resolve doubts, without timidity. 

Vô úy thứ ba—The third fearlessness: 


8) 
1) 


3343 


Chư đại Bồ Tát biết —Great Enlightening Beings know: 
Tất cả các pháp là không và vô ngã: All things are empty and are without self. 


1) Không có ngã sở: Nothing pertaining self. 
1i) Không tạo tác, không tác giả: Without creation or creatOr. 
iv) Không tri giả: Without knower. 


v) 


Không mạng giả: Without life. 


vi) Không tâm linh: Without soul. 

vii) Không cá nhân: Without personality. 
vi)Rời tâm: Detached from mind. 

1X) Rời thân: Detached from body. 


X) 


Rời giác quan: Detach from sense. 


xi) Rời những cảm giác của giác quan: Detached sense experience. 


xi) Thoát hẳn các kiến chấp: Forever leave all views. 
xI1i)Tâm như hư không: Their minds are like space. 


b) 


c) 


đ) 


4) 


@ c@: 


5) 


se se se sS® 


Chư Đại Bồ Tát nghĩ rằng chẳng thấy chúng sanh có chút tướng tổn não được thân, ngữ, 
ý của họ: They reflect that they do not see sentient beings in any way harmful to them in 
term of physical, verbal, or mental action. 

Chư Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng. Vì thế mà có tâm vô úy và rốt 
ráo đến Bỉ Ngạn: Enlightening Beings do not see anything as having any essence at all. 
Therefore their minds become fearless and they ultimately reach the Other Shore of 
fearlessness. 

Chư Bồ Tát kiên cố, dũng mãnh, chẳng ai trở hoại được: They are firm, stable, and brave, 
1mpossIble to discourage or break down. 

Vô úy thứ tư The fourth fearlessness: 

Chư Bồ Tát được Phật lực gia hộ và nhiếp trì —Enlightening beings are protected and 
sustained by the power of Buddha. 

Trụ trì oai nghi của Phật: They live according to the conduct of Buddhas. 

Việc làm của họ chơn thật không biến đổi: Their action is truthful and never degenerates. 
Nghĩ rằng họ chẳng có chút hành động nào làm cho chúng sanh móng lòng quở trách: 
They reflect that they do not see any conduct In themselves that would provoke the 
Criticism of others. 

Vì thế tâm họ vô úy, ở trong đại chúng an ổn thuyết pháp: Therefore their minds become 
fearless and they teach calmly among the masses. 

Vô úy thứ năm——Thhe fifth fearlessness: 

Thân, khẩu, ý của chư đại Bồ Tát đều—The physical, verbal, and mental actions of Great 
Enlightening Beings are: 

Thanh tịnh: Pure. 

Tinh khiết: Immaculate. 

Đồng điệu: Harmonious. 

Xa lìa những điều ác: Eree from all evils. 

Họ nghĩ rằng chẳng thấy thân, khẩu, ý ba nghiệp có chút phần đáng quở trách: They 
reflect that they do not see any physical, verbal, or mental action in them that 1s 
blameworthy. 


G se e©e se se S© 


7) 


8) 


5344 


Vì thế tâm họ vô úy, và họ có thể làm cho chúng sanh an trụ nơi Phật pháp: Therefore 
their minds become fearless, and they are able to cause sentient beings to live by the 
teachinss of Buddha. 

Vô úy thứ sáu —The sixth fearlessness: 

Chư Đại Bổ Tát thường được hộ vệ bởi—Great Enlightening Beings are always 
accompamied and guarded by: 

Kim Cang lực sĩ: Powerful thunderbolt-bearers. 

Thiên long: Celestial rain spI1rIts. 

Dạ xoa: Demigods. 

Càn thát bà: Celestial musicians. 

A-tu-la: Titans. 

Đế Thích: Indra. 

Phạm vương: Brahma. 

Tứ Thiên vương: The world-guardian gods. 

Tất cả Như Lai luôn hộ niệm chẳng rời: All Buddhas watch over them heedfully. 

Chư Đại Bồ Tát nghĩ rằng họ chẳng thấy có chúng ma, ngoại đạo hay kẻ tà kiến nào có 
thể đến làm chướng ngại hạnh Bồ Tát của họ được: They reflect that they do not see that 
there are any demons, false teachers, or people with set views that can hinder thetr 
practice of the path of Enlightening Beings In any way. 

Vì thế mà tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn Đại Vô Úy. Họ hoan hỷ phát tâm thực 
hành hạnh Bồ Tát: Therefore their minds become fearless and they ultimately reach the 
Other Shore of great fearlessness. They become very joyful and carry out the deeds of 
Enlightening BeIngs. 

Vô úy thứ bảy——The seventh fearlessness: 

Chư Đại Bồ Tát đã được thành tựu niệm căn đệ nhứt, tâm không quên mất, được Phật 
hứa khả: Great Enliphtening Beings have developed the faculty of recollection and are 





free from forgetfulness, as approved by Buddhas. 

Chư Bồ Tát nghĩ rằng Đức Như Lai nói văn tự cú pháp thành đạo Bồ Đề. Trong đó tôi 
chẳng thấy có chút phần quên mất: They reflect that they do not see any sign of 
forgetfulness of the ways of expressing the path of attainment of enlightenment as 
explained by the Buddhas. 

Vì thế tâm họ vô úy, thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai và thực hành hạnh Bồ Tát: 
Therefore their minds become fearless, absorb and hold all Buddhas' true teachings, and 
carry out the practices of Enlightening Beings. 

Vô úy thứ tám—The eighth fearlessness: 

Chư Đại Bồ Tát —Great Enlightening Beings: 

Trí huệ phương tiện đều đã thông đạt: Have already attained knowledge and skill in 
mn€AN8§. 





Chư lực đều đã rốt ráo: Have consummated the powers of enlightening beings. 
Thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sanh: Always strive to edify all sentient beings. 

Vì bi mẫn chúng sanh nên luôn dùng nguyện tâm khắn chặt nơi Phật Bồ Đề: Their 
aspiration 1s always focused on perfect enlightenment, yet because of compassion for 
sentient beings, to perfect sentient beings. 


9) 
a) 


)) 
¡) 
ii) 


b) 


c) 


đ) 


3345 


Vì thành tựu chúng sanh nên ở đời phiền não uế trược thị hiện thọ sanh, dòng họ tôn quý, 
quyến thuộc viên mãn, chỗ mong muốn tùy tâm được toại nguyện, hoan hỷ vui sướng: 
They appear to be born in the polluted world of afflictions, noble, with a full retinue, able 
to satisfy all their desires at wIll, leading a pleasant happy life. 

Dầu cùng quyến thuộc tụ hội mà chẳng tham luyến để bỏ phế việc tu hành thiển định, 
giải thoát, và các môn tam muội, tổng trì, biện tài, đạo pháp Bồ Tát: They reflect that 
although they are together with their family and associates, they do not see anything to be 
attached to the extent that they give up their cultivation of the ways of Enlightening 
Beings, such as meditation, liberations, concenfrations, dharami spells, and analytic and 
©€XpOSIfOrYy pOW€TS. 

Vì Đại Bồ Tát ở nơi tất cả pháp đã được tự tại đến Bỉ Ngạn: Because Great Enlightening 
Beings are already free in the midst of all things and have reached the Other Shore. 

Tu hạnh Bồ Tát thể chẳng đoạn tuyệt: Cultivate the practices of Enlightening Beings and 
VOW n€V€T fO SfOD. 

Họ chẳng thấy thế gian có một cảnh giới nào làm mê loạn được Bồ Tát đạo: They do not 
see any obJect in the world that can disturb the path of the Enlightening Being. 

Tâm họ được vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn: Their minds become fearless, and they 
ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 

Dùng đại nguyện lực nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh: By the power of great vows 
they manifest in all worlds. 

Vô úy thứ chín —The ninth fearlessness: 

Dùng thế lực của đại tâm nhứt thiết trí—By the power of the great determination for 
Omniscience: 

Chư đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm nhứt thiết trí: Great Enlightening Beings never 
forget the determination for omnIscIence. 

Ngự nơi Đại Thừa thực hành Bồ Tát hạnh: They carry on the practices of enlightening 
beings, riding the Great Vehicle. 

Thị hiện tất cả oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn Độc Giác: Demonsitrate the tranquil 
comportment of all saints and Individual Illuminates. 

Nghĩ rằng chẳng tự thấy ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly: They reflect that they 
do not see in themselves any sign of needing to gain emancipation by means of the lesser 
vehicles of individual salvation. 

Vì thế mà tâm họ được vô úy và rốt ráo đến nơi Bỉ Ngạn đại vô úy: Therefore their mind 
become fearless and they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 

Có thể khắp thị hiện đạo nhứt thiết thừa, rốt ráo đầy đủ bình đẳng Đại thừa: While able 
to demonstrate to all the paths of all vehicles of liberation, they ultimately fulfill the 
1mpartial Great Vehicle. 


10) Vô úy thứ mười —The tenth fearlessness: 


a) 
1) 
1) 
11) 
1V) 


v) 


Chư Đại Bồ tát luôn—Great Enlightening Beings always: 

Thành tựu tất cả pháp bạch tịnh: Perfect all good and pure qualities. 

Đầy đủ thiện căn: Be imbued with virtues. 

Viên mãn thần thông: Fully develop spiritual powers. 

Rốt ráo an trụ nơi Phật Bồ Đề: Ulimately abide in the enlightenment of all Buddhas. 
Đầy đủ tất cả hạnh Bồ Tát: Fulfill all practices of Enlightening Beings. 


3346 


vl) Ở chỗ chư Phật thọ ký nhứt thiết trí quán đảnh: Receive from the Buddhas the prediction 


Of coronation with omniscIenece. 


vii) Thường khuyến hóa chúng sanh thực hành Bồ Tát đạo: Always teach sentient beings to 


b) 


c) 


đ) 


carry on the path of Enlightening Beings. 

Nghĩ rằng chẳng tự thấy có một chúng sanh đáng được thành thục, mà chẳng thể thị hiện 
Phật tự tại để thành thục: They reflect that they do not see any sign of even a single 
sentient being who can be developed to maturity to whom they cannot show the masteries 
of Buddhas In order to develop them. 

Vì thế tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn đại vô úy: Therefore their minds become 
fearless and they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 

Chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ Bồ Tát nguyện, tùy tất cả chúng sanh đáng được giáo 
hóa, hiện cảnh giới Phật để giáo hóa họ: They do not stop the practices of enlightening 
beings, do not give up the vows of Enlightening Beings, and show the sphere of 
Buddhahood to any sentient beings who can learn, in order to teach and liberate them. 


204. Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát: Thập y chỉ xứ của chư Đại Bồ Tát— Theo Kinh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiển bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 
mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai— 
According to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from the World), the 
Great Enlightening Being UỦniversally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of 
Buddha, Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them be able to 
obtain abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. 

Bồ Tát dùng tâm Bồ đề làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất: Great Enlightened Beings 
take the determination for enlightenment as a reliance, as they never forget It. 

Chư Bồ Tát dùng thiện tri thức làm y-chỉ, vì nhờ đó mà hòa hiệp như một: They take 
spiritual friends as a reliance, harmon1zing as one. 

Chư Bồ Tát dùng thiện căn làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu tập tăng trưởng: They take roots of 
goodness as a reliance, cultivating, gathering, and increasing them. 

Chư Bồ Tát dùng Ba-La-Mật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu hành được đầy đủ: They take 
the transcendent ways as a reliance, fully practicing them. 

Chư Bồ Tát dùng nhứt thiết pháp làm y-chỉ, vì nhờ đó mà được xuất ly rốt ráo: They 
take all truths as a reliance, as they ultimately end in emancipation. 

Chư Bồ Tát dùng đại nguyện làm y-chỉ, vì nhờ đó mà Bồ đề tâm tăng trưởng: They take 
øreat vows as a reliance, as they enhance enlightenmetnt. 

Chư Bồ Tát dùng các hạnh làm y-chỉ, vì nhờ đó mà khắp đều thành tựu: They take 
practice as a reliance, consummating them all. 

Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát làm y-chỉ, vì họ đồng một trí huệ: They take all 
Enlightening Beings as a reliance because they have the same one wisdom. 

Chư Bồ tát dùng pháp cúng dường chư Phật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tín tâm thanh tịnh: 
They take honoring the Buddhas as a reliance because therr faith 1s purified. 


10) Chư Bồ Tát dùng tất cà Như Lai làm y-chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ răn dạy 


chẳng dứt: They take all Buddhas as a reliance because they teach ceaselessly like 
benevolent parents. 


3347 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-ONE 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI 
QOther Bodhisattvas° Characterisfics 

In the Flower Adornment Sufra Part VI 


205. Thập Chướng. 

206. Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền: Ten vows of Samantabhadra Bodhisattva: 

207. Thập Đạo Binh Ma. 

208. Thập Địa: Dasabhumi (skt). 

209. Thập Độ Ba La Mật. 

210. Thập Giải Thoát Môn: Ten doors of liberation—See Mười Cửa Giải Thoát Của Chư 
Đại Bồ Tát in Chapter 177 (81). 

211. Thập Giới Phạm Võng Kinh. 

212. Thập Hạnh Bồ Tát. 

213. Thập Hồi Hướng. 

214. Thập Kùn Cang Tâm của chư Đại Bồ Tái. 

215. Thập Loại Giới của chư Đại Bồ Tát. 

216. Thập Lục Đại Lực của chư Đại Bồ Tát. 

217. Thập Lục Tâm của chư Đại Bồ Tát: The sixteen hearts or minds: 

218. Thập Lực của chư Đại Bồ Tát: Dasa-bodhisattva-balni (skt). 

219. Thập Ma của chư Đại Bồ Tát. 

220. Thập Ma Nghiệp của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of demons° actions—See Mười Thứ 
Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát. 

221. Thập Minh của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of insigh—See Mười Thứ Minh Của Chư 
Đại Bồ Tát. 

222. Thập Não Loạn của chư Đại Bồ Tát. 

223. Thập Ngũ Quán Niệm của chư Đại Bồ Tát. 

224. Thập Nguyện Bồ Tát. 

225. Thập Nguyện Vương: The King of the Ten Vows—Samantabhadra—See Thập Đại 
Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiển in Chapter 31 (VIHI). 

226. Thập Nhãn của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of eyes. 

227. Thập Nhẫn của chư Đại Bồ Tái. 

228. Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân. 

229. Thập Pháp của chư Đại Bồ Tát: The ten perfecting Mahayana rules. 

230. Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm. 

231. Thập Phật Sự của chư Đại Bồ Tát. 

232. Thập Quảng Đại Trí của chư Đại Bồ Tát. 


3348 


233. Thập Quyết Định Giải của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of definitive understanding of 
worlds—See Mười Quyết Định Giải Của Chư Bồ Tát in Chapter 176 (48). 

234. Thập Tam Bồ Tát Lực. 

235. Thập Tâm An Ổn của chư Đại Bồ Tái. 

236. Thập Tâm Niệm (Mười Điều Tâm Niệm) của chư Đại Bồ Tát: Ten non-Seeking 
Practices. 

237. Thập Tâm Thương Xót của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of minds of sympathy and 
compassion (pIty). 

238. Thập Tâm Tịnh Độ của chư Đại Bồ Tát: Ten Minds developed by the Pure Land 
practitloners. 

239. Thập Thắng Hạnh của chư Đại Bồ Tát: See Thập Địa Bồ Tát in Chapter 1§1 (208). 

240. Thập Thâm Tâm của chư Đại Bồ Tát: Ten profound minds. 

241. Thập Tín Tâm của chư Đại Bồ Tát. 

242. Thập Trí Nghiệp của chư Đại Bồ Tát. 

243. Thập Trọng Giới của chư Đại Bồ Tát: See Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát, in 
Chapter 36 (E) (1). 

244. Thập Trụ của chư Đại Bồ Tát. 

245. Thập Trưởng Dưỡng Tâm (Thập Trụ Tâm) của chư Đại Bồ Tát: Ten Dwelling Minds. 

246. Thập Tùy Giác Trí của chư Đại Bồ Tát. 

247. Thập Tứ Vô Úy của chư Đại Bồ Tát. 

248. Thập Tự Tại của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of control of Great Enlightening Beings— 
See Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 180 (193). 

249. Thập Vô Biên Tâm của chư Đại Bồ Tái. 

250. Thập Vô Cầu Hạnh của chư Đại Bồ Tát: See Ten Non-Seeking Practices in Chapter 
181 (236). 

251. Thập Vô Tận Tạng của chư Đại Bồ Tát. 

252. Thập Vô Úy của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of fearlessness—See Mười Vô Úy Của Chư 
Đại Bồ Tát ¡in 203. 

253. Thập Y Chỉ của chư Đại Bồ Tát. 


3349 


205. Thập Chướng: Mười chướng ngại mà bất cứ Bồ Tát nào cũng đều phải vượt qua—Ten 


Ù 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 
? 
8) 
3) 


hindrances that any Bodhisattva must overcome before achieving enlightenmert: 

DỊ sanh tánh chướng: Chướng ngại vì tưởng rằng những cái không thật là thật—The 
common 1Ïllusions of the unenlightened, taking the seeming for real. 

Tà hạnh chướng: Common unenlightened conduct. 

Ám độn chướng: Ignorant and dull ideas. 

Vi tế hiện hành phiền não chướng: The illusions that things are real and have 
independent existence. 

Hạ thừa Niết bàn chướng: The lower ideals in Hinayana of nirvana. 

Thô tướng hiện hành chướng: The ordinary idea of pure and Impure. 

Tế tướng hiện hành chướng: The idea of reincarnation. 

Vô tướng gia hành chướng: The continuation of actIvity even In the formless world. 

Lợi tha Bất dục hành chướng: No desire to act for the salvation of others. 


10) Chư pháp vị đắc tự tại chướng: Non-attainment of complete mastery. 


206. Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền: Ten vows of Samantabhadra Bodhisattva: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật: First, worship and respect all Buddhas. 

Nhị giả xưng tán Như Lai: Second, praise the Thus Come Ones. 

Tam giả quảng tu cúng dường: Third, make abundant offerings. 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng: Fourth, repent misdeeds and hindrances. 

Ngũ giả tùy hỷ công đức: Fifth, rejoyce at others” merifs and virtues. 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân: Sixth, request the Buddha to turn the Dharma Wheel. 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế: Seventh, request the Buddha to remain in the world. 

Bát giả thường tùy học Phật: Eighth, follow the teachings of the Buddha at all times. 
Cửu giả hằng thuận chúng sanh: Ninth, accommodate and benefit all sentient beings. 


10) Thập giả phổ giai hồi hướng: Tenth, transfer merits and virtues universally. 


207. Thập Đạo Binh Ma: Theo Kinh Nipata, có Mười Đạo Binh Ma——According to the 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


NÑipata Sutta, there are ten armies of mara. 

Nhục dục: Kama (p)—Sensual desires. 

Nắn chí: Arati (p)—Discouragement. 

Đói và khát: Khuppipasa (p)—Hunger and thirst. 

Ái dục: Tanha (p)—Attachmert. 

Dã dượi hôn trầm: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

Sợ sệt: Bhaya (p)—FEear. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

Dèm pha và cố chấp: Makkha-thambha (p)—Detraction and stubborness. 
Thâu đoạt bất chánh, tiếng tốt, danh vọng, lời khen tặng và lợi lộc: Labha-siloka- 
sakkara-micchayasa (p)—Gann, praise, honour, and 1Ïl-gotten fame. 


10) Tự phụ và khinh miệt: Attukkamsanaparavambhana (p)—Self-praise and contempt for 


others. 


208. Thập Địa: Dasabhumi (skÙ—See Chapter 174. 


3350 


209. Thập Độ Ba La Mật: The ten paramitas or ten virtues of perfection—Theo các nhà triết 
gia Du Già thì bốn thứ Ba La Mật sau cùng đều được xem là sự nhấn mạnh của Trí Tuệ 
Ba La Mật —According to the Yogacara philosophers all the last four paramitas are 
regarded as the amplification of the sixth paramita: 

I)_ Thí Ba La Mật: Bố thí—Dana-paramita (skt)——Charity (Alsmgiving). 

2) Giới Ba La Mật: Trì giới —Morality——Holding precepts (Discipline)——Moral conduct. 

3) Nhẫn Ba La Mật: Nhẫn nhục——Ksanti (skt)——Patience (Forebearance). 

4) Tinh Tấn Ba La Mật: Tinh Tấn—Virya- paramita (skt—Energy—Zealous progress— 
Vigor (Zeal). 

5) Thiền Định Ba La Mật: Dhyana samadhi—paramita (sk)——Meditation (Concentration)— 
Contemplation—Abstraction. 

6) Trí huệ Ba La Mật: Prana Wisdom. 

7) Phương tiện Ba La Mật: Upaya (skt—Expedilents—Adaptability (Skill-in-means)—Use 
of expedient or proper means. 

8) Nguyện Ba La Mật: Pranidhana (skt)——Vows for bodhi and helpfulness. 

9) Lực Ba La Mật: Bala-paramita (skt)——Force of purpose——Strength (Power). 

10) Trí tuệ Ba La Mật: PraJna paramita (skt)—Knowledge——Real wisdom. 


210. Thập Giải Thoát Môn: Ten doors of liberaton—See Mười Cửa Giải Thoát Của Chư 
Đại Bồ Tát in Chapter 177 (81). 


211. Thập Giới Phạm Võng Kinh: Kinh Phạm Võng định nghĩa thập giới như sau—The Sutra 
of Brahma Net has another definition for ten commandments as follow: 

I) Từ 1 đến 5——From I1 to 5: See Ngũ Giới in Chapter 138. 

6) Không nói tội của chư Tăng Ni trong giáo đoàn: Not to speak the sins of those in orders. 

7) Không khen mình chê người: Not to vaunt (praise) self and depreciate others. 

8) Không xan tham: Not to be avaricious. 

9) Không sân giận: Not to be angry. 

10) Không hủy báng Tam Bảo: Not to slander the Triratna. 


212. Thập Hạnh Bồ Tát: Ten necessary activities, or practices of a Bodhisattva—See 
Chapter 29 (B-2) (V). 


213. Thập Hồi Hướng: Ten transferences—See Chapter 146 (H) (II). 


214. Thập Kùn Cang Tâm của chư Đại Bồ Tát: Mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ Tát— 
Teen characteristics of the “Diamond hearf” as developed by a Bodhisattva: 

I)_ Giác liễu pháp tánh: Complete insight into all truth. 

2) Hóa độ chúng sanh: Saving of all creatures. 

3) Trang nghiêm thế giới: The glorifying of all Buddha-worlds. 

4) Thiện căn hổi hướng: Transference of his good deeds. 

53) Phụng sự đại sư: Services of all Buddhas. 

6) Thật chứng chư pháp: Realization of the truth of all Buddha-laws. 


? 
8) 
3) 


3351 


Quảng hành nhẫn nhục: Manifestation of all patience and endurance. 
Trường thời tu hành: Unflagsing devotion to his vocation. 
Tự hạnh mãn túc: perfection of his work. 


10) Linh tha nguyện mãn: Aiding to all fulfill their vows and accomplish their spiritual ends. 


215. Thập Loại Giới của chư Đại Bồ Tát: Mười loại giới 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 
? 
8) 


3) 





Ten kinds of precepts——Theo lời 
Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, có mười loại giới dành cho chư đại Bồ Tát nhằm giúp 
họ đạt được giới quảng đại Ba-La-Mật vô thượng của chư Như Lai According to the 
Buddha In The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World), 
great enlightening beings have ten kinds of precepts which help them attain the 
unexcelled great transcendent discipline of the Buddhas. 

Giới chẳng bỏ Bồ Đề tâm: Not giving up the determination for enlightenment. 

Giới xa lìa bực nhị thừa: Leaving behind the stages of individual salvation. 

Giới quán sát lợi ích tất cả chúng sanh: Observing and benefiting all sentient beings. 

Giới khiến tất cả chúng sanh an trụ nơi Phật pháp: Inducing all sentient beings to live by 
the teachings of Buddha. 

Giới tu tất cả sở học của Bồ Tát: Cultivating all the sciences of enlightening beings. 

Giới vô sở đắc nơi tất cả pháp: Not being acquisitive in respect to anything. 

Giới đem tất cả thiện căn hổi hướng Bồ Để: Dedicating all roots of goodness to 
enlightenment. 

Giới chẳng tham trước tất cả thân Như Lai: Not being attached to any of the incarnations 
of Buddhas. 

Giới tư duy tất cả các pháp và xa la nhiễm trước: Reflecting on all things and getting rid 
Of grasping and clinging. 


10) Giới chư căn luật nghỉ (điều tiết lục căn): Regulating all their faculties. 


216. Thập Lục Đại Lực của chư Đại Bồ Tát: Mười sáu đại lực của Bồ tát—The sixteen great 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


powers obtainable by a Bodhisattva: 

Chí lực: WIII. 

ý lực: Mind. 

Hạnh lực: Action. 

Tàm lực: Sức thẹn thùa khi làm quấy—Shame when doing evil. 
Cường lực: Energy. 

Trì lực: Sự bên chí tu trì—Firmness. 

Huệ lực: Wisdom. 

Đức lực: Công đức—Virtue. 

Biện lực: Sức hùng biện chánh pháp—Reasoning. 


10) Sắc lực: Personal appearance. 

11) Thân lực: Physical powers. 

12) Tài lực: Wealth. 

13) Tâm lực: Spiritual powers. 

14) Thần túc lực: Magic. 

15) Hoằng pháp lực: Power of spreading the Truth. 
16) Hàng ma lực: power of subduing demons. 


3352 


217. Thập Lục Tâm của chư Đại Bồ Tát: The sixteen hearts or minds: 


l) 
2) 
3) 
‹) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
3) 


Khổ pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Suffering. 

Khổ pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Suffering. 
Khổ loại nhẫn: Patience with Kinds of Suffering. 

Khổ loại trí: Wisdom concerning Kinds of Suffering. 

Tập Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Accumulation. 
Tập Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Accumulation. 
Tập loại nhẫn: Patience with Kinds of Accumulation. 

Tập loại trí: Wisdom concerning kinds of Accumulation. 
Diệt Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Extinction. 


10) Diệt Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Extinction. 

11) Diệt loại nhẫn: Patience with Kinds of Extinction. 

12) Diệt loại trí: Wisdom concerning Kinds of Extinction. 

13) Đạo Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of the Way. 

14) Đạo Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of the Way. 

15) Đạo loại nhẫn: Patience with Kinds of the way. 

16) Đạo loại trí: Wisdom concerning Kinds of the way. 

**._ Mười lăm tâm đầu tiên dành cho những người đang trong tiến trình tới quả vị thứ nhất: 


“dự lưu.” Tâm thứ 16 dành cho người đã chứng quả “dự lưu.”—The first fifteen minds are 
for those who are In the process towards the first fruit of “enter the stream.” The sixteenth 
mind Is for those who are certified to the first fruit of “stream-enter”. 


218. Thập Lực của chư Đại Bồ Tát: Dasa-bodhisattva-balni (sk)——Mười năng lực của vị Bồ 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


Tát theo Kinh Hoa Nghiêm—The ten powers of the Bodhisattva according to the 
Avatamsaka Sutra: 

Thâm Tâm Lực: Asayabala (skt)—Có tâm dứt khoát tránh xa thế tục—Having a mind 
strongly turned away from worldliness. 

Tăng Sinh Thâm Tâm Lực: Adhyasaya-bala (skt—Có một niềm tin vào Phật giáo càng 
lúc càng mạnh——Having a belief growing ever stronger in Buddhism. 

Phương Tiện Lực: Prayoga-bala (sk)—Năng lực tự tu trong tất cả mọi tu tập Bồ Tát 
đạo——The power of disciplining himself in all the exercises of Bodhisattvahood. 

Trí Lực: Prajna-bala (sk)——Năng lực trực giác để hiểu tâm thức của mọi chúng sanh— 
The Intuiftive power to understand the mentalitiles of all beings. 

Nguyện Lực: Pranidhana-bala (sk—Năng lực làm cho mọi lời nguyện được thành tựu— 
The power of making every prayer fulfñilled. 

Hành Lực: Carya-bala (sk)——Năng lực vận hành cho đến khi tận cùng thời gian—The 
power of working tilI the end of time. 

Thừa Lực: Yana-bala (skt)—Năng lực tạo ra mọi thừa mà không bao giờ bỏ Đại Thừa— 
The power of creating all kinds of conveyance or yana without ever giving up the 
Mahayana. 

Thần Biến Lực: Vikurvana-bala (sk)——Năng lực tạo thành một thế giới thuần khiết thanh 
tịnh trong mỗi lổ lông của da—The power of making a world of immaculate purity in 
every pore of the skin. 


3353 


9) Bồ Đề Lực: Bodhi-bala (skt——Năng lực thức tỉnh cho mọi chúng sanh giác ngộ—The 
power of awakening every beIng 1n enlightenmeit. 

10) Chuyển Pháp Luân Lực: Dharmacakrapravartana-bala (sk)—Năng lực của sự tuyên 
thuyết; một phần câu mà kêu gọi đồng bộ những cái tâm của mọi chúng sanh—The 
power Of utfering one phrase which appeals uniformly to the hearts of all beings. 


219. Thập Ma của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ ma của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát nên mau dùng phương tiện xa rời mười thứ ma nầy— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of demons of 
great enliphtening beings. Enliphtening beings should apply appropriate means to 
quickly escape these demons—See Mười điều rời bổ ma nghiệp của chư Bồ Tát in 
Chapter 177 (98). 

1) Ngũ uẩn ma, vì sanh các chấp thủ: The demon of the clusters of mental and material 
elements, øIving rIse to attachments. 

2) Phiển não ma, vì hằng tạp nhiễm: The demon of afflictions, perpetually confusing and 
defiling. 

3) Nghiệp ma, vì hay chướng ngại: The demon of actions, able to obstruct and inhIbit. 

4) Tâm ma, vì khởi ngã mạn cống cao: The demon of mind, which gives rise to pride. 

5)_ Tử ma, vì bỏ chỗ sanh: The demon of death, which abandons life. 

6) Thiên ma, vì tự kiêu căng phóng túng: The demon of heaven, being self-indulgent. 

7) Thiện căn ma, vì hằng chấp thủ: The demon of roots of goodness, because of perpetual 
clinging. 

8) Ma tam muội, vì từ lâu say đắm: The demon of concentration, because of long 
indulgence 1n the experience. 

9) Thiện tri thức ma, vì khởi tâm chấp trước: The demon of spiritual teachers, because of 
ØIving rise to feelings of attachment. 

10) Bồ Để pháp trí ma, vì chẳng chịu xả ha: The demon of phenomenon of enlightenment, 
because of not wanting to relinquish 1t. 


220. Thập Ma Nghiệp của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of demons` actions—See Mười Ma 
Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 178 (123). 


221. Thập Minh của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of insigh—See Mười Thứ Minh Của Chư 
Đại Bồ Tát in Chapter 180 (183). 


222. Thập Não Loạn của chư Đại Bồ Tát: Mười phiền não hay nhiễu loạn trong cuộc sống tu 
hành —Thhe ten disturbers of the religious lIfe: 

I)_ Hào thế: Thế lựcDomineering spirit. 

2) Tà nhơn pháp: Ngoại đạo pháp —Heretical ways. 

3) Hung hý: Đùa giỡn hung ác—Dangerous amusements. 

4) Chiên đà la: Chuyên nghề làm thịt—A butcherˆs or other low occupations. 

53) Nhị thừa: Asceticism or selfish Hinayana salvation. 

6)_ Bất nam: The condition of an eunuch. 

7)_ Dục tưởng: Tư tưởng dâm dục—Lust. 


8) 


3) 


3354 


Nguy hại: Một mình xông vô nhà người —Endangering the character by Improper 
Intimacy. 
Cơ hiểm: Chê bai việc làm của người—Contempt. 


10) Súc dưỡng: Nuôi súc vật —Breeding animals for slaughter. 


223. Thập Ngũ Quán Niệm của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


đã nói về mười lăm pháp quán niệm về không trụ vô vi—According to the Vimalakirti 
Sutra, Honorable lay man Vimalakirti explained about fifteen modes of contemplation on 
“staying In the supramundane state” or “non-active state” of a Bodhisattva: 

Tu học môn Không; không lấy không làm chỗ tu chứng: Studying and practicing the 
1mmaterial or emptiness without abiding 1n voidness. 

Tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu chứng: Studying and 
practicing formlessness (nonappearance) and Inaction (non pursuif) without abiding in 
them. 

Tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng: Contemplating the reality of 
noncreaftion but does not take noncreation as an obJect of attainment. 

Quán Vô Thường mà không nhàm việc lành (lợi hành): Looking Into the Impermanence 
without discarding the performance of good deeds (a Bodhisattva meditates on the truth 
of Impermanence but does not abandon his work to serve and save sentient beings). 

Quán Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử: Looking into suffering in the world without 
hating birth and death, 1.e. samsara (a Bodhisattva contemplates on suffering but does not 
rejJect the world of births and deaths). 

Quán Vô Ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi: Looking into the absence of the ego 
while continuing to teach all living beings Indefatigably. 

Quán Tịch Diệt mà không tịch diệt hẳn:: Looking Iinto nirvana with no intention of 
dwelling In 1t permanently (a Bodhisattva contemplates on extincion but does not 
embrace extInction). 

Quán xa lìa (buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành: Looking into the relinquishment 
(of nirvana) while one”s body and mind are set on the practice of all good deeds (a 
Bodhisattva meditates on detachment but goes on realizing good things in the world). 
Quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn về theo pháp lành: Looking into the non- 
existing destinations of all things while the mind 1s set on practicing excellent actlons as 
true destinations (a Bodhisattva meditates on the homeless nature of all dharmas but 
continues to orlent himself toward the good). 


10) Quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác tất cả: Looking 


ino the unborn, 1.e. the uncreate while abiding ¡in the i1llusion of life to shoulder 
responsibility to save others (a Bodhisattva contemplates on the reality of neither- 
creation-nor-destruction but still undertakes the responsibility in the world of creatlons 
and destruction§). 


11) Quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu: Looking Into passionlessness without cutting off 


the passlon-stream In order to stay In the world to liberate others. 


12) Quán không chỗ làm (vô hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh: 


Looking Into the state of non-action while carrying out the Dharma to teach and convert 
living beings (a Bodhisattva contemplates on nonaction but continues always his acts of 


3355 


Service and education). 

13) Quán Không Vô mà không bỏ đại bi: Looking into nothingness (emptiness) without 
forgetting (abandoning) about øreat compassion. 

14) Quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa: Looking into the right 
position (of nirvana) without following the Hinayana habit of staying 1n 1t (a Bodhisattva 
meditates on the position of the True Dharma but does not follow a rigid path). 

15) Quán các pháp hư vọng, không bển chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn 
nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là 
Bồ Tát không trụ vô vi: Looking into the unreality of all phenomena which are neither 
firm nor have an Independent nature, Impermanence, and are egoless and formless 
(markless), but since his own fundamental vows are not entirely fulfilled, he should not 
regard merits, serenity and wIsdom as unreal and so cease practicing them. 


224. Thập Nguyện Bồ Tát: See Chapter 29 (E-2) (II). 


225.Thập Nguyện Vương: The King of the Ten Vows—Samantabhadra—See Thập Đại 
Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền in Chapter 29 (E-3) (II) (C). 


2260. Thập Nhãn của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of eyes: 
1) Nhục nhãn: Eyes of flesh—Ordinary eyes—Worldly eyes. 
2) Thiên nhãn: Deva eyes. 

3) Huệ nhãn: Wisdom eyes. 

4) Pháp nhãn: Dharma eyes. 

53) Phật nhãn: Buddha eyes. 

6) Trí nhãn: Eyes of Judzment. 

7) Quang minh nhãn: Eyes shining with Buddha-lipht. 
8) Xuất sinh tử nhãn: Immortal eyes. 

9) Vô ngại nhãn: Unhindered eyes. 

10) Nhứt thiết trí nhãn: Omniscient eyes. 


227. Thập Nhẫn của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 29—Thập Nhẫn, có 
mười loại nhẫn. Chư Bồ Tát được mười nhẫn nầy thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của 
tất cả Bồ Tát According to The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
acceptance. Enlightening Beings who attain these ten acceptances will manage fo arrive 
at the stage of unhindered acceptance. 

I)_ Âm thanh nhẫn: They are acceptance of the voice of the Teaching. 

2) Thuận nhẫn: Conformative acceptance. 

3) Vô sanh pháp nhẫn: Acceptance of the nonorigination of all things. 

4)_ Như huyễn nhẫn: Acceptance of illusoriness. 

5) Như diệm nhẫn: Acceptance of being miragelike. 

6)_ Như mộng nhẫn: Acceptance of being dreamlike. 

7)_ Như hưởng nhẫn: Acceptance of being echolike. 

8) Như huyễn nhẫn: Acceptance of being like a reflection. 


3356 


9)_ Như hóa nhẫn: Acceptance of being fanthomlike. 
10) Như hư không nhẫn: Acceptance of being spacelike. 


228. Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân: Mười hai hạng người chân thật hảo tâm 
bố thí —twelve kinds of people who have a truly good heart and genuinely give. 

1) Làm việc lợi ích cho người mà chẳng cần trả ơn: benefit others without asking for 
anything In return. 

2) Làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng cần quả báo: Help others without wishing for 
something In return. 

3) Cúng dường cho người mà chẳng cần sự báo ơn: Make offerings to others without wishing 
for compensation, not even to be thanked. 

4) Tự nhún nhường để làm cho lòng muốn của kẻ khác được đầy dủ: Lower themselves, or 
less emphasis on self-Importance, so others” wishes will be fully realized. 

5) Việc khó bỏ xả mà bỏ xả được: Let go of things that are difficult to let go. 

6) Việc khó nhịn mà nhịn được: Tolerate things that are difficult to tolerate. 

7) Việc khó làm mà làm được: Able to accomplish things that are difficult to accomplish. 

8) Việc khó cứu mà cứu được: Able to rescue when 1t 1s dIfficult to rescue. 

9) Chẳng luận thân sơ, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái tâm bình đẳng như nhau ra mà cứu 
giúp và làm đúng như sự thật: Do not discriminate between relafives or strangers, but 
maintain an equal and fair mind in helping others as welÏ as carrying out conducts that are 
proper to the truths. 

10) Hễ miệng nói tốt là thực hành được ngay lời nói tốt ấy, có nghĩa là ngôn hành tương ưng: 
If able to speak of goodness, then they should be able to “make good” what they say. 
This means speech and action are consistent with one another. 

11) Tâm hiền thường làm các việc tốt mà miệng chẳng khoe khoang: Kind and gentle souls 
who often carry out wholesome conducts without boasting to everyone. 

12) Ý nghĩ chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cho người mà thôi, chớ chẳng cần danh vọng, khen 
tặng, hay lợi ích chi cho mình: TheIr only intent 1s simply to help others. Otherwise, they 
do not hope for fame, praise, notoriety or for self-benefIts. 


229. Thập Pháp của chư Đại Bồ Tát: The ten perfecting Mahayana rules: 
1) Chánh tín: Right belief. 

2) Thiện hạnh: Good conduct. 

3) Tỉnh giác: Alertness—Spirit. 

4)_ Vui sướng phát tâm bổ để: The joy of the bodhi mind. 

3) Vui sướng hành trì Phật pháp: Joy in Dharma. 

6)_ Vui trong thiển định: Joy in meditation. 

7) Hành trì chánh pháp: Pursuing the correct dharma. 

8) Tuân giữ giới luật Phật: Obedience precepts. 

9) Dứt bỏ cống cao ngã mạn: Departing from pride. 

10) Hiểu sâu Phật pháp: Comprehending the inner of Buddha teaching. 


230. Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm: Ten indications used by 
Bodhisattvas 1n the Flower Adornment Sutra: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


lÙ 


8) 


9) 


3357 


Diễn thuyết pháp cú thị hiện đồng trong pháp giới tất cả Phật sát vi trần, chư Phật thứ đệ 
xuất thế, các cõi thứ đệ thành hoại: Indication of the succession of all Buddhas and the 
succession of lands In the atoms of the Buddha-lands throughout all universes. 

Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không pháp giới tất cả các cõi Phật, 
tận vị lai kiếp, âm thanh tán thán công đức của Như Lai: Indication of the seeking and 
following of virtues of the Buddhas in all Buddha-lands in space throughout the future. 
Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Như Lai 
xuất thế vô lượng vô biên thành Chánh Giác Môn: Indication of Buddhas emerging in all 
Buddha-lands and showing the ocean of infinitely various doors of enlightenment. 

Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Đức Như 
Lai ngồi đạo tràng giữa chúng hội Bồ Tát: Indication of the hosts of enlightening beings 
In the circles of the Buddhas in the Buddha-lands throughout space facing the terrace of 
enlightenmernt. 

Diễn thuyết pháp cú nơi tất cả các lỗ lông niệm niệm xuất hiện đồng tam thế thân biến 
hóa của tất cả chư Phật khắp pháp giới: Indication of pervading the cosmos in a moment 
of thought with emanations In the forms of the Buddhas of past, present and future, 
emitted In every pore. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho một thân đầy khắp mười phương tất cả sát hải bình 
đẳng hiển hiện: Indication of the light of magical pervasion of all multitudes of lands in 
all the oceans In all directions equally with one body. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả những cảnh giới hiện khắp tam thế chư 
Phật thần biến: Indicaton of revelation of the power of concentration of all pasts, 
presents and futures of the transfigurations of the state of Buddhahood in the surface of 
all obJects. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả Phật sát vi trần hiện khắp tam thế tất cả 
Phật sát vi trần số Phật, những thần biến trải qua vô lượng kiếp: Indication of 
manifestation of the oceans of eons 0Ÿ varIous successive transfiguratlons of Buddha In 
the lands of past, present and future, equal to the atoms of all the lands. 

Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tất cả lỗ lông xuất sanh âm thanh đại nguyện hải của 
tất cả tam thế chư Phật, tận vị lai kiếp, khai phát hóa đạo tất cả Bồ Tát: Indication of the 
birth of Enlightening Beings from the endless power emanating from every pore by the 
ocean of vows of all Buddhas of. past, present, and future. 


10) Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tòa sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, chúng hội 


Bồ Tát, đạo tràng trang nghiêm, tận vị lai kiếp chuyển những pháp luân vi diệu: 
Indication of endless manifestation of varied expositions of truth amid equal adornments 
Of sites of enlightenment with circles of Enlightening Beings around lion thrones equal in 
extent to the cosmos. 


231. Thập Phật Sự của chư Đại Bồ Tát: See Chapter 57 (Z) (II) & (IV) & (V). 


232. Thập Quảng Đại Trí của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, chư Đại 


Bồ Tát có mười trí quảng đại. Khi chư Đại Bồ Tát trụ nơi mười pháp thanh tịnh thời đầy 
đủ mười trí quảng đại—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 


3358 


ten kinds of broad knowledge. When great enlightening beings persist in the ten kinds of 
purity, they become Imbued with ten kinds of broad knowledge. 

I) Trí biết tất cả tâm hành của chúng sanh: Knowledge of all sentient beings" mental 
behavior. 

2)_ Trí biết tất cả nghiệp báo của chúng sanh: Knowledge of the consequences of actions of 
all sentient beIngs. 

3) Trí biết tất cả Phật pháp: Knowledge of all Buddha-teachings. 

4) Trí biết lý thú thâm mật của tất cả Phật pháp: Knowledge of the profound, occult import 
of all Buddha teachings. 

5)_ Trí biết tất cả môn Đà La Ni: Knowledge of all methods of concentration spells. 

6)_ Trí biết tất cả văn tự biện tài: Knowledge of interpretation of all writings. 

7)_ Trí biết tất cả ngôn ngữ âm thanh từ biện thiện xảo của chúng sanh: Knowledge of the 
language and speech of all sentient beings. 

8) Trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả thế giới: Knowledge of manifestation of their 
bodies ¡n all worlds. 

9) Trí hiện ảnh tượng mình ở khắp trong tất cả chúng hội đạo tràng: Knowledge of 
manifestation of their reflections 1n all assemblies. 

10) Trí ở nơi tất cả chỗ thọ sanh đều đầy đủ nhứt thiết trí: Knowledge of embodying 
omniscience 1n all realms of beIngøs. 


233. Thập Quyết Định Giải của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of definitive understanding of 
worlds—See Mười Quyết Định Giải Của Chư Bồ Tát in Chapter 176 (48). 


234. Thập Tam Bồ Tát Lực: The thirteen powers (balas) of Bodhisattvas of the Pure Land 
School: 

1) Nhân lực: Power of the causes. 

2) Duyên lực: Power of dependent conditions. 

3) ý lực: Power of the mind. 

4) Nguyện lực: Power of the will (for good for onself and others). 

53) Phương tiện lực: Power of expedient means. 

6) Thường lực: Power of the Impermanence. 

7) Hỷ lực: Power of joy. 

8) Định lực: Power of meditation. 

9) Huệ lực: Power of the mind of wisdom or perfect understanding. 

10) Đa văn lực: Power of broad study or hearing. 

11) Lực trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định: Power of observing commandments, 
endurance, effort and meditation. 

12) Lực Chánh niệm, chánh quán chư thông minh: Power of right mindfulness and right 
contemplation. 

13) Lực Như pháp điều phục chư chúng sanh: Power of the True Law which can guide and 
save all sentient beings. 


235. Thập Tâm An Ổn của chư Đại Bồ Tát: See Chapter 54 (U-1) (1). 


3359 


236. Thập Tâm Niệm (Mười Điều Tâm Niệm) của chư Đại Bồ Tát: Ten non-Seeking 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Practices: 

Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh: 
We should not wish that our bodies be always free of diseases, because a disease-free 
body 1s prone to desire and lust. This w1ll lead to precept-breaking and retrogression. 

Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy: We should 
not wish that our lives be free of all misfortune and adversity, because without misfortune 
and adversity, we wIll be easily prone to pride and arrogance. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo: We should not wish our mind cultivation be free of all obstacles, because 
without obstacles we would not have opportunitles to excell our mind. This wIll lead to 
the transgression of thinking that we have awakened, when In fact we have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not wish that our cultivation be free of demonic 
obstacles, because our vows would not be then firrm and enduring. This leads to the 
transgression of thinking that we have attained, when In fact we have not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo: 
We should not wish that our plans and acftiviftiles meet with easy success, for we wIll then 
be inclined to thoughfs of contempt and disrespect. This leads to the transgression of pride 
and concett, thinking ourselves to be filled with virtues and talent. 

Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not wish for 
gain In our soclal relatlons. This will lead us to violate moral principles and see only 
mistakes of others. 

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tất kiêu căng: We should not wish that everyone, at all times, be on good terms and 
in harmony with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side of every 
1SSUe. 

Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đển đáp là thi ân có mưu đồ: We should not wish to 
be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind.This leads to greed for 
fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động: We should not wish to 
share In opportunities for profit, lest the mind of illusion arIse. 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả: When subject to 


IinJustice and wrong, we should not necessarily seek the ability to refute and rebut, as 
doing so Indicates that the mind of self-and-others has not been severed. This will 
certainly lead to more resentment and hatred. 


Thus the Buddha advised all of us to consiđer: 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 


Lấy bịnh khổ làm thuốc thần: To turn suffering and disease into good medicine. 
Lấy hoạn nạn làm giải thoát: To turn misfortune and calamity into liberation: 
Lấy khúc mắc làm thú vị: To turn obstacles into freedom and ease. 

Lấy ma quân làm bạn đạo: To turn demons into Dharma friends. 

Lấy khó khăn làm thích thú: To turn trying events into peace and Joy. 

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ: To turn bad friends into helpful associates. 
Lấy người chống đối làm nơi giao du: To turn opponents into “fields of flowers.” 


8) 
3) 


3360 


Coi thi ân như đôi dép bỏ: Treat ingratitude as worn-out shoes to be discarded. 
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa: To turn frugality into power and wealth. 


10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh: To turn injustice and wrong into conditions for 


progress along the Way. 


237. Thập Tâm Thương Xót của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of minds of sympathy and 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


9) 


compassion (pIty): 

Thấy chúng sanh cô độc không chỗ nương tựa mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas 
bring forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings are alone and 
forlorn with nothing to rely on. 

Thấy chúng sanh nghèo cùng túng thiếu mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings are poor and 
desftitude. 

Thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings scorched by the fire 
of three poIsons. 

Thấy chúng sanh bị tù trong lục đạo mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring forth a 
mind of sympathy and pity when seeing all living beings are 1imprisoned (shut up) In the 
prison of the existence (six realms). 

Thấy chúng sanh luôn bị rừng rậm phiển não che chướng mà sanh lòng thương xót: 
Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings are 
constantly covered and hemmed ¡n by the dense forest of afflictions. 

Thấy chúng sanh không khéo quán chiếu mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings are not good at 
contemplating. 

Thấy chúng sanh không thích muốn pháp lành mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas 
bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings do not desire 
wholesome Dharmas. 

Thấy chúng sanh bổ mất Phật pháp mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring forth a 
mind of sympathy and pity when seeing all living beings lose all Buddhadharma. 

Thấy chúng sanh lăn trôi trong vòng sanh tử mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings follow along with the 
cycle of birth and death. 


10) Thấy chúng sanh đánh mất phương tiện giải thoát mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas 


bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings lose expedients for 
liberation. 


238. Thập Tâm Tịnh Độ của chư Đại Bồ Tát: See Chapter 54 (U-1) (XIX). 


239. Thập Thắng Hạnh của chư Đại Bồ Tát: See Thập Địa Bồ Tát in Chapter 1§1 (208). 


240. Thập Thâm Tâm của chư Đại Bồ Tát: Ten profound minds—Vị Đại Bồ Tát đã thanh 


tịnh xong nhị địa muốn bước vào tam địa phải có mười thâm tâm sau đây—A 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


3361 


Bodhisattva Mahasattva who has already purified the second ground, and who wishes to 
enter the third ground, should bring forth ten kinds of profound minds: 
Tâm thanh tịnh: A purified mind. 

Tâm an trụ: À peaceful dwelling mind. 

Tâm nhàm bỏ: A mind of disgust and renunciation. 

Tâm la tham: A mind free of greed. 

Tâm bất thối: An unretreating mind. 

Tâm kiên cố: A solid mind. 

Tâm minh thạnh: A mind of floursihing brightness. 

Tâm dũng mãnh: A courageous mind. 

Tâm rộng: A vast mind. 


10) Tâm lớn: A great mind. 


241. Thập Tín Tâm của chư Đại Bồ Tát: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát —In the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten grades of Bodhisattva faith: 

Tín Tâm Trụ: The mind that resides In faith and faith which destroys 1llusions—Cứ tâm 
ấy, nương theo trung đạo tiến vào, thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, càng phát 
càng chân diệu. Diệu tín thường trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần là chân 
trung đạo. Đó gọi là tín tâm trụ —With the mind centered In the middle, they enter the 
floồw where wonderful perfecion reveals 1fself. From the truth of that wonderful 
perfection there repeatedly arise wonders of truth. They always dwell in the wonder of 
faith, until all false thinking 1s completely eliminated and the middle way 1s tofally true. 
Thịs 1s called the mind that resides in faith. 

Niệm tâm: Rememberance—Unforgetfulness or the mind that resides in mindfulness—— 
Chân tín rõ ràng, tất cả viên thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho 
đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra 
trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm tâm trụ—When 
true faith 1s clearly understood, then perfect penetration 1s total, and the three aspects of 
skandhas, places, and realms are no longer obstructions. Then all their habits throughout 
innumerable kalpas of past and future, during which they abandon bodies and receive 
bodies, appear to them now in the present moment. These good people can remember 
everything and forget nothing. This 1s called ““The mind that resides in mindfulness.” 

Tỉnh tấn tâm trụ: Zealous progress or the mind that resides in vigor—Diệu viên thuần 
chân, chân tinh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một tính minh. Chỉ do tinh minh tiến tới 
chân tịnh. Đó gọi là tinh tấn tâm—When the wonderful perfection is completely true, that 
essential truth brings about a transformation. They go beyond the beginningless habits to 
reach the one essential brightness. Relying solely on this essential brightness, they 
pfogress toward true purity. This 1s called the mind of vigor. 

Tuệ tâm trụ: Wisdom or the mind resides in wisdom——Tâm tỉnh, hiện tiền, thuần là trí 
tuệ, gọi là tuệ tâm trụ ——The essence of the mind reveals 1tself as total wisdom; this 1s 
called the mind that resides in wisdom. 

Định tâm trụ: Settled firmness on concentration or the mind that resides in samadhi—Cñữ 
gìn trí sáng, khắp cả trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi là định tâm trụ—As 





6) 


7) 


8) 


9) 


3362 


the wisdom and brightness are held steadfast, a profound stillness pervades. The stage at 
which the majesty of this stllness becomes constant and solid. This 1s called the mind 
that resides in samadhi. 

Bất thối tâm trụ: Non-retrogression or the mind that resides in irreversibility—Định 
quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là bất thối 
tâm trụ —The light of samadhi emits brightness. When the essence of the brightness 
enters deeply within, they only advance and never retreat. This 1s called the mind of 
1rreversibility. 

Hộ pháp tâm trụ: Protection of the Truth or the mind that resides in protecting the 
Dharma—Tâm càng tiến tới, càng yên lành, giữ gìn không sai mất. Giao tiếp với khí 
phần của mười phương Như Lai. Đó gọi là hộ pháp tâm trụ—When the progress of their 
minds Is secure, and they hold their minds and protect them without loss, they connect 
with the life-breath of the Thus Come Ones of the ten directions. Thịs 1s called the mind 
that protects the Dharma. 

Hồi hướng tâm trụ: Reflexive powers or the mind that resides in Making Transferences— 
Giác minh giữ gìn có thể lấy được diệu lực xoay từ quang của Phật, đến cảnh Phật mà an 
trụ. Ví như hai gương sáng chói đối nhau. Chặn giữ diệu ảnh chồng chập xen vào nhau. 
Đó gọi là hồi hướng tâm trụ—Protecting their light of enlightenment, they can use this 
wonderful force to return to the Buddha”s light of compassion and come back to stand 
firm with the Buddha. It is like two mirrors that are set facing one another, so that 
between them the exquisite images ¡interreflect and enter Into one another layer upon 
layer. This 1s called the mind of transference. 

Giới tâm trụ: The nirvana mind in effortlessness or the mind that resides In precepts—— 
Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh không øì vượt nổi 
của Phật, an trụ với vô vi không bị mất sót. Đó gọi là giới tâm trụ—With this secret 
interplay of light, they obtain the Buddhaˆs eternal solidity and unsurpassed wonderful 
purity. Dwelling in the unconditioned, they know no loss or đissipation. Thịs 1s called the 
mind that resides 1n precepts. 


10) Nguyện tâm trụ: Action at will in anything in anywhere or the mind that resides In 


VOWS—An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều theo như nguyện. 
Đó gọi là nguyện tâm trụ —Abiding in the precepts with self-mastery, they can roam 
throughout the ten directions, going anywhere they wish. This 1s called the mind that 
resides In vows. 


242. Thập Trí Nghiệp của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười trí nghiệp. Chư 


Ù 


2) 


Bồ Tát an trụ trong mười trí nghiệp nầy thời được tất cả thiện xảo phương tiện đại trí 
nghiệp vô thượng của các Đức Như Lai—According to The Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of actions of knowledge. Enlightening Beings who abide by these ten 
actions of knowledge can attain the supreme action of great knowledge of Buddhas, 
including all skillful means of liberation. 

Tin hiểu nghiệp báo, chẳng chối nhơn quả: Believing in consequences of action and not 
denying causality. 

Chẳng bỏ Bồ Đề tâm, thường niệm chư Phật: Not giving up the determination for 
enlightenment, always remembering the Buddhas. 


3) 


4) 


5 


7) 


ng 


8) 


9) 


3363 


Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường, hết lòng tôn trọng, trọn không nhàm mi: 
Attending the wise (good-knowing advisors), respecting and providing for them, honoring 
them tirelessly. 

Trí nghiệp thứ tư— The fourth action of knowledge: 

Thích pháp thích nghĩa không nhàm đủ: Enjoying the teachings and their meaning 
tirelessly. 

Xa lìa tà niệm: Getting rid of wrong awareness. 

Luôn tu chánh niệm: Always cultivating true awareness. 

Trí nghiệp thứ năm —The fifth action of knowledge: 

Đối với tất cả chúng sanh xa la ngã mạn: Getting rid of haughtiness toward all sentient 
beings. 

Tưởng chư Bồ Tát như Phật: Thinking of Enlightening Beings as Buddhas. 

Mến trọng chánh pháp chẳng tiếc thân mình: Valuing the true Teaching as much as one°s 
own being. 

Tôn thờ Như Lai như hộ mạng mình: Honoring The Enlightened as though protecting 
one”s own lIfe. 

Với người tu hành tưởng là Phật: Thinking of practitioners as Buddhas. 

Trí nghiệp thứ sáu ——The sixth action of knowledge: 

Ba nghiệp thân, khẩu, ý không có sự bất thiện: Being free from all that is not good ¡in 
thought, word, and deed. 

Ca ngợi các bậc Hiển Thánh: Praising the excellence of sages and saints. 

Tùy thuận Bồ Đề: According with enlightenment. 

Trí nghiệp thứ bảy——The seventh action of knowledge: 

Chẳng chối duyên khởi: Not denying interindependent origination. 

Xa lìa tà kiến: Getting rid of false views. 

Phá sỉ ám, được sáng suốt: Destroying darkness and attaining light. 

Chiếu rõ các pháp: Illuminating all things. 

Trí nghiệp thứ tám——The eighth action of knowledge: 

Tùy thuận tu hành nơi mười môn hổi hướng: Acting ¡in accord with the ten kinds of 
dedication. 

Nơi các môn Ba La Mật tưởng là từ mẫu: Thinking of the ways of transcendence as one”s 
mother. 

Nơi phương tiện thiện xảo tưởng là từ phụ: Thinking of skillful means as oneˆs father. 
Nhập nhà Bồ Để với thâm tâm thanh tịnh: Entering the house of enlightenment with a 
profound pure mind. 

Thí, giới, đa văn, chỉ, quán, phước, huệ, tất cả pháp trợ đạo như vậy thường siêng tinh 
cần chứa nhóm: Diligently accumulating all practices that foster enlightenment, such as 
charity, morality, learning, cessation and contemplation, virtue and wisdom. 


10) Chuyên tu không mỏi mệt những hạnh sau đây ——Indefatigably cultivating any practices 


a. 
b. 


the followinss: 

Được chư Phật khen ngợi: That ¡1s praised by the Buddhas. 

Có thể phá chúng ma trừ phiển não: That can break through the afflictions and conflicts 
of demons. 


3364 


Có thể rời lìa chướng cái, triển phược: That can remove all obstructions, veils, shrouds 
and bonds. 

Có thể giáo hóa điều phục chúng sanh: That can teach and tame all sentient beings. 

Có thể tùy thuận trí huệ nhiếp thủ chánh pháp: That can embrace the truth in accord with 
knowledge and wisdom. 

Có thể nghiêm tịnh cõi Phật: That can purify a Buddha-land. 

Có thể phát khởi thần thông và minh mẫn: That can generate spiritual capacities and 
1nsIghts. 


243. Thập Trọng Giới của chư Đại Bồ Tát: See Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát, in 


Chapter 36 (E) (1). 


244. Thập Trụ của chư Đại Bồ Tát: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


nhắc nhở ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát như sau-——In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha reminded Ananda about the Ten Grounds or the ten sfages (periods) In 
Bodhisattva-wIisdom as follows: 

Phát tâm trụ: The purposive stage—The mind set upon Buddhahood or the mind that 
dwells of bringing forth the resolve——Do chân như phương tiện mà phát mười thứ tín tâm 
nầy, tâm tinh phát sáng mười thứ dụng xen vào, viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm 
trụ —Ananda, these good people use honest expedients to bring forth those ten minds of 
faith. When the essence of these minds becomes dazzling, and the ten functions 
Interconnect, then a single mind 1s perfectly accomplished. This 1s called the dwelling of 
bringing forth the resolve. 

Trì địa trụ: Clear understanding and mental control or the dwelling of the ground of 
regulation—Trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. 
Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ. Đây gọi là trì địa trụ —From within this mind light 
comes forth like pure crystal, which reveals pure gold inside. Treading upon the prevIous 
wonderful mind as a ground ¡s called the dwelling of the ground of regulation. 

Tu hành trụ: Unhampered liberty in every direction or dwelling of cultivation—Tâm và 
địa đã biết nhau, đều được tỏ rõ. Dạo khắp mười phương đều không lưu ngại. Đó gọi là 
tu hành trụ —When the mind-ground connects with wisdom, both become bright and 
comprehensive. Traversing the ten directions then without obstruction. This 1s called the 
dwelling of cultivation. 

Sinh quí trụ: Acquiring the Tathagata nature or seed or dwelling of noble birth—Hạnh 
đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật. Như cái thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín 
thầm thông hợp vào giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí trụ—When their conduct ¡s the 
same as the Buddhas` and they take on the demeanor of a Buddha, then, like the 
Intermediate skandha body searching for a father and mother, they penetrate the darkness 
with a hidden trust and enter the lineage of the Thus Come One. This ¡is called the 
dwelling of noble birth. 

Phương tiện cụ túc trụ (phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha): Perfect adaptability 
and resemblance ¡in self-development and development of others or dwelling with 
endowment with skill-in-means—Đã du nhập trong đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng 
giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu. Đó gọi là phương tiện cụ túc trụ— 


6) 


7) 


8) 


9) 


3365 


Since they ride In the womb of the way and will themselves become enlightened heirs, 
their human features are in no way deficient. This 1s called the dwelling of endownment 
with skill-in-means. 

Chánh tâm trụ: The whole mind becoming Buddha-like or dwelling of the rectification of 
the mind—Dung mạo và tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm trụ —With a physical 
appearance like that of a Buddha and a mind that is the same as well, they are said to be 
dwelling In the rectification of the mind. 

Bất thối trụ: Non-retrogression—Perfect unity and constant progress or dwelling of 
irreversibility——Thân tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn nầy Bồ 
Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Đây gọi là bất 
thối trụ—United in body and mind, they easily grow and mature day by day. In this stage, 
Bodhisattvas realize serenity of mind and also achieve unimpeded liberation. This 1s 
called the dwelling of IrreversIbility. 

Đồng chơn trụ (Con Phật với đủ đầy Tướng Phật): As a Buddha-son now, or the stage of 
youth in Buddhahood or dwelling of pure youth—Linh tướng của mười thân đều đầy đủ 
trong một lúc, gọi là đồng chơn trụ —With the efficacious appearance of ten bodies, 
which are simultaneously perfected, they are said to be at the dwelling of a pure youth. 
Pháp vương tử: (Con tỉnh thần của bậc Pháp vương): As prince of the law or dwelling of a 
Dharma Prince—Hình thành, ra khỏi thai, thân làm Phật tử. Đây gọi là pháp vương tử 
trụ —Completely developed, they leave the womb and become sons of the Buddha. This 
1s called the dwelling of a Dharma Prince. 


10) Quán đỉnh trụ: Baptism as the summit of attainment of the conception of Buddhahood or 





dwelling anointing the crown of the head—Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như việc 
quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái tử đã trưởng thành, làm lễ quán đảnh. Đây 
gọi là quán đỉnh trụ —Reaching the fullness of adulthood, they are like the chosen prince 
to whom the great king of a country turns over the affairs of state. When this Kshatriya 
King”s eldest 1s ceremoniously anointed on the crown of the head, he has reached what 
1s called the dwelling of anointing the crown of the head. 


245. Thập Trưởng Dưỡng Tâm (Thập Trụ Tâm) của chư Đại Bồ Tát: Ten Dwelling 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Minds—Ten kinds of well-nourished heart, essential to entry Into the cult of the higher 
patence and endurance: 

Từ tâm: A heart of kindness. 

BI tâm: A heart of pity. 

Hỷ tâm: A heart of joy in progress toward salvation of others. 

Xả tâm: A heart of renunciation. 

Thí tâm: A heart of almsg1ving. 

Hảo ngữ tâm (lòng nói sự tốt): A heart of delight in telling the đharma. 

Ích tâm (lòng làm lợi ích): The heart of benefitting or aiding others to salvation. 
Đồng tâm: A heart of unity or amity. 

Định tâm: A heart of concentration 1n meditation. 


10) Huệ tâm: A heart of wIsdom. 


246. Thập Tùy Giác Trí của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3366 


Ly Thế 
Gian, chư đại Bồ Tát có mười trí tùy giác. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất 
cả pháp tự tại quang minh, sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm đều hay biết 
rõ tất cả Phật pháp và thành chánh đẳng chánh giác—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten kinds of conscious 
knowledge. Enlightening Beings who abide by these can attain the I1llumination of 
mastery of all truth, their vows wIll be fulfilled, they wIll be instantly able to understand 
all Buddhas" techniques and attain true enlightenment. 

Trí tùy giác tất cả thế giới vô lượng sai biệt: Conscious knowledge of the infinite 
differentiations of all worlds. 

Trí tùy giác tất cả chúng sanh bất tư nghì: Conscious knowledge of the inconceivability 
of all realms of sentient beings. 

Trí tùy giác tất cả pháp, một vào nhiều pháp, nhiều vào một pháp: Conscious knowledge 
of all things, each individual being Iimmanent in the variegated manifold, and the 
variegated manifold being Immanent In each individual unit. . 

Trí tùy giác tất cả pháp giới rộng lớn: Conscious knowledge of the vastness of all spheres 
Of reality. 

Trí tùy giác tất cả hư không giới rốt ráo: Conscious knowledge of the ultimacy of all 
realms of space. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập quá khứ thế: Conscious knowledge of all worlds entering 
the past. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập vị lai thế: Conscious knowledge of all worlds entering 
the future. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập hiện tại thế: Conscious knowledge of all worlds entering 
the presernt. 

Trí tùy giác tất cả Như Lai vô lượng hạnh nguyện đều ở nơi một trí mà được viên mãn: 
Conscious knowledge of the infinite undertakings and vows of all Buddhas reaching 
fulfillment in one knowledge. 





10) Trí tùy giác tam thế chư Phật đều đồng một hạnh mà được xuất ly: Conscious knowledge 


that the Buddhas of past, present and future all attain emancipation by own and the same 
practice. 


247. Thập Tứ Vô Úy của chư Đại Bồ Tát: Fourteen Fearlessnesses—Theo Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, quyển Sáu, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch Phật về 14 phép vô úy như sau: 
“Bạch Thế Tôn! Tôi lại do các pháp kim cương tam muội văn huân, văn tu, vô tác điệu 
lực ấy, với mười phương ba đời lục đạo, tất cả chúng sanh, đồng một đức bi ngưỡng, 
khiến các chúng sanh nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.”—According to The 
Surangama Sutra, book S1x, Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha about 
fourteen fearlessnesses as follows: “World Honored Onel Ủsing this vajra samadhi of 
becoming permeated with hearing and cultivating hearing, and use the miraculous 
strength of effortlessness, because I have a kind regard equally for all living beings In 
the six paths, I go throughout the ten directions and the three periods of time cause all 
living beings who encounter bodies of mine to receive the merIfOrIous virtue of fourteen 
kinds of fearlessness.” 


Ũ 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3367 


Một là, bởi tôi không tự quán theo âm thanh, do cái quán trí mà quán, khiến mười 
phương chúng sanh khổ não, quán nơi tiếng tăm mà được giải thoát: Eirst, because I do 
not contemplate sounds for my own sake, but rather listen to the sounds of those whom I 
contemplate, I can enable living beings throughout the ten directions who are suffering 
and In distress to attain liberation by contemplating their sounds. 

Hai là xoay tri kiến trở lại, khiến các chúng sanh, giả sử vào trong đống lửa, lửa chẳng 
thiêu được: Second, since my knowledge and views have turned around and come back, I 
can make It so that 1f living beings are caught in a raging fire, the fire wIll not burn them. 
Ba là do xoay cái nghe trở lại, khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn trôi, mà không bị 
chìm đắm: Third, since contemplation and listening have turned around and come back, I 
can make It so that 1f living beings are floundering in deep water, the water cannot drown 
them. 

Bốn là dứt trừ vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh vào các quỷ quốc, 
mà quỷ không hại được: Fourth, since false thinking ¡is cut off, and my mind ¡is without 
thoughts of killing or harming, I can make 1t so that 1f living beings enter the terrIftory of 
ghosts, the ghosts cannot harm them. 

Năm là huân tu thành văn tính, sáu căn đều tiêu tan, đồng với âm thanh. Có thể khiến 
chúng sanh sắp bị giết hại, đao kiếm gãy hỏng. Đao binh chém mình như chặt xuống 
nước, như thổi ánh sáng, không hề lay động: Fifth, since I am permeated with hearing and 
have brought hearing to accomplishment, so that the sIx sense-organs have dissolved and 
returned to become identical with hearing, I can make 1t so that 1ƒ living beings are 
about to be wounded, the knives will break Into pieces. Ï can cause swords of war to have 
no more effect than 1f they were to slice Into water, or 1ƒ one were to blow upon lipht. 

Sáu là cái văn huân được tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan các u ám. Có thể khiến 
chúng sanh bị quỷ dữ như Dược Xoa, La sát, Cưu bàn trà, Tỳ xá gia, Phú đan na, vân vân 
gần bên mà mắt chẳng thấy: Sixth, when the hearing permeates and the essence is bright, 
light pervades the Dharma realm, so that absolutely no darkness remains. [ am then able 
to make 1t so that, though Yakshas, Rakshasas, Kumbhandas, Pischachas, and Putanas 
may draw near to living beings, the ghosfs wIll not be able to see them. 

Bảy là âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào trong, thoát ly các trần vọng, có thể 
khiến chúng sanh không bị ràng buộc bởi gông cùm xiểng xích: Seventh, when the nature 
of sound completely melts away and contemplation and hearing return and enter, so that 
l am separate from false and defiling sense-obJects, I am able to make 1t so that 1f living 
beings are confined by cangues and fetters, the locks wIll not hold them. 

Tám là diệt âm thanh, thuần một văn tính, khắp sinh từ lực, có thể khiến chúng sanh đi 
ngang đường hiểm, không bị giặc cướp: Eight, when sound is gone and the hearing is 
perfected, an all-pervasive power of compassion arises, and I can make 1t so that 1f living 
beings are travelling a dangerous road, thieves will not rob them. 

Chín là Văn huân xa ha các trần cảnh, chẳng bị cái sắc cướp, có thể khiến tất cả chúng 
sanh đa dâm xa ha tham dục: Ninth, when one 1s permeated with hearing, one separates 
from worldly obJects, and forms camnot rob one. Then I can make 1t so that living beings 
with a great deal of desire can leave greed and desire far behind. 


10) Mười là thuần âm thanh, không có trần, căn cảnh viên dung, không năng đối sở đối, có 


thể khiến tất cả chúng sanh hay giận dữ xa lìa sân hận: Tenth, when sound is so pure that 


3368 


there ¡1s no defiling obJect, the sense-organ and the external state are perfectly fused, 
without any complement and without anything complemented. Then I can make It so that 
living beings who are full of rage and hate w1ll leave all hatred. 

11) Mười một là tiêu trần xoay trở lại sáng suốt, pháp giới, thân tâm dường như ngọc lưu ly 
trong suốt, không ngại, có thể khiến tất cả chúng sanh vô thiện tâm, ngu độn, tối tăm, 
trọn xa ha si ám: Eleventh, when the dust has gone and has turned to light, the dharma 
realm and the body and mind are like crysfal, transparent and unobstructed. Then I can 
make 1t so that all dark and dull-witted beings whose natures are obstructed, all 
Atyantikas, are forever free from stupidity and darkness. 

12) Mười hai là tiêu dung hình trở lại văn tính, chẳng rời đạo tràng, xen vào thế gian. Dùng 
phương tiện trí, có thể khắp mười phương cúng dường các Đức Phật nhiều như vi trần, và 
bên các Đức Phật được làm Pháp vương tử. Có thể khiến cho những chúng sanh không 
con trai trong pháp giới muốn cầu con trai thì sanh con trai phúc đức trí tuệ: Twelfth, 
when matter dissipates and return to the hearing, then unmoving 1n the Bodhimanda I can 
travel through worlds without destroying the appearance of those worlds. Ï can make 
offerings to as many Buddhas, Thus Come Ones, as there are fine motes of dust 
throughout the ten directions. At the side of each Buddha I become a dharma prince, and 
I can make It so that childless living beings throughout the dharma realm who wish to 
have sons, are blessed with meriforIous, virfuous, and wise SOnS. 

13) Mười ba là sáu căn viên thông, sáng suốt mười phương thế giới. Dùng thực trí thừa thuận 
mười phương Như Lai nhiều như vi trần, các bí mật pháp môn đều lãnh thụ không sót. Có 
thể khiến các chúng sanh không con gái trong pháp giới, muốn cầu con gái thì sanh con 
gái có tướng tốt, đoan chính, phúc đức, nhu thuận, được mọi người kính yêu: Thirteenth, 
with perfect penetration of the six sense-organs, the light and what 1s illumined are not 
two. Encompassing the ten directions, a great perfect mirror stands in the empty treasury 
of the Thus Come One. I inherit the secret dharma doors of as many Thus Come Ônes as 
there are fine motes of dust throughout the ten directions. Receiving them without loss, I 
am able to make 1t so that childless living beings throughout the dharma realm who seek 
daughters are blessed with lovely daughters who are upright, virtuous, and compliant and 
whom everyone cherishes and respects. 

14) Mười bốn là trong tam thiên đại thiên thế giới có 62 ức hằng sa số vị Pháp vương tử, tu 
phương pháp làm mô phạm giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí 
huệ, vẫn chẳng đồng nhau. Do tôi tu được viên thông bản căn, phát diệu nhĩ môn, rồi sau 
thân tâm vi diệu, bao khắp pháp giới, có thể khiến chúng sanh trì danh hiệu tôi, so sánh 
với chúng sanh trì cả 62 ức hằng hà sa số các Pháp vương tử, hai người phúc đức bằng 
nhau không khác. Bạch Thế Tôn! Một danh hiệu của tôi so với nhiều danh hiệu kia, hai 
bên không khác, bởi tôi tu tập được chân viên thông: Fourteenth, ¡in this three-thousand- 
øreat-thousand world system with 1ts billions of suns and moons, as many dharma princes 
as there are grains of sand In sixty-two Ganges rivers appear In the world and cultivate 
the dharma. They act as models in order to teach and transform living beings. They 
comply with living beings by means of expedients and wisdom, in different ways for 
each. However, because I have obtained the perfect penetration of the sense-organ and 
have discovered the wonder of the ear-entrance, after which my body and mind subtly 
and miraculously Iincluded all of the dharma realm, I am able to make It so that living 


3369 


beings who uphold my name obtain as much merit and virtue as would be obtained by a 
person who upheld the names of all those Dharma Princes who are as many as the ørains 
of sand In sixty-two Ganges rivers. World Honored One† There 1s no difference between 
the merit of my name and the merit of those other names, because from my cultivation I 
obfained true and perfect penetration. 


248. Thập Tự Tại của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of control of Great Enlightening Beings— 


See Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 180 (193). 


249. Thập Vô Biên Tâm của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 27— Thập 


D 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Định, có mười môn vô biên tâm của chư Đại Bồ Tát —According to The Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of boundless will of Great Enlightening 
Beingss. 

Phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sanh: They awaken the boundless will to liberate 
all sentient beings. 

Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật: The boundles will to attend all the Buddhas. 
Phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật: The boundless will to provide for all 
Buddhas. 

Phát tâm vô biên thấy khắp tất cả chư Phật: The boundless will to see all Buddhas. 

Phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất: The boundless will to receive 
and hold all Budha teachings without forgetting any. 

Phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật: The boundless will to 
manIifst the Infinite spiritual metamorphoses of all Buddhas. 

Phát tâm vô biên vì được Phật lực nên chẳng bỏ tất cả Bồ Đề hạnh: The boundless will 
not to abandon any enlightening practices to attain enlightened power. 

Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới vi tế của nhứt thiết trí diễn thuyết tất cả Phật 
pháp: The boundless will to enter into the subtle realm of all knowledge and explain all 
Buddha teachings. 

Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới quảng đại bất tư nghì của Phật: The boundless will 
to enter Into the inconceivable vast realm of Buddhahood. 


10) Tâm vô biên thứ mười—The tenth boundless wIll: 


a. 


Phát tâm vô biên ham thích biện tài của Phật và lãnh thọ các Phật pháp: To develop 
profound aspiration for the Buddhas'" powers of elucidation and receive all Buddha 
teachings 

Thị hiện những thân tự tại vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai: To manifest 
all kinds of free bodies and enter the circles of all Enlightened Ones. 


250. Thập Vô Cầu Hạnh của chư Đại Bồ Tát: See Ten Non-Seeking Practices in Chapter 


181 (236). 


251. Thập Vô Tận Tạng của chư Đại Bồ Tát: Ten inexhaustible treasures— Theo Kinh Hoa 


Nghiêm, Phẩm 18, có mười vô tận tạng thành đạt bởi chư Bồ Tát khi các Ngài thành tựu 
đầy đủ mười nguyện—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


?) 


8) 
9) 


3370 


ten Iinexhaustible treasuries attained by enlightening beings once they have fulfilled ten 
VOWS. 

Vô tận tạng thấy khắp chư Phật: Perception of all the Buddhas. 

Tổng trì chẳng quên: Perfect memory power. 

Quyết rõ các pháp: Certain understanding of all the teachings. 

Đại bị cứu độ: Compassion salvation. 

Các môn tam muội: Various states of concentrafion. 

Phước đức rộng lớn làm thỏa mãn lòng chúng sanh: Extensive blessings and virtues 
satisfying the hearts of all beIngs. 

Trí huệ rất sâu có khả năng giải bày tất cả các pháp: Profound knowledge to expound all 
truths. 

Báo được thần thông: Spiritual powers gained as a consequences of practice. 

Trụ vô lượng kiếp: Subsistence for immeasurable eons. 


10) Nhập vô biên thế giới: Entry into boundless worlds. 


252. Thập Vô Úy của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of fearlessness—See Mười Vô Úy Của Chư 


Đại Bồ Tát in Chapter 180 (203). 


253. Thập Y Chỉ của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười y chỉ mà 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


chư Đại Bồ Tát đều phải nương theo để thực hành hạnh Bổ Tát —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of basis on which Great 
Enlightening BeIngs carry out their practices. 

Y chỉ cúng dường tất cả chư Phật thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
Enlightening Beings based on honoring all Buddhas. 

Y chỉ điều phục tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
taming all sentient beings. 

Y chỉ gần gủi tất cả thiện hữu thực hành hạnh Bổ Tát: Associating with all good 
CompanIons. 

Y chỉ chứa nhóm tất cả thiện căn thực hành hạnh Bồ Tát: Accumulating all roots of 
øoodness. 

Y chỉ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật thực hành hạnh Bồ Tát: Purifying all Buddha-lands. 

Y chỉ chẳng ha bỏ tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: Not to abandon all sentient 
beings. 

Y chỉ thâm nhập tất cả Ba La Mật thực hành hạnh Bồ Tát: Entering deeply into all 
transcendent ways. 

Y chỉ đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện thực hành hạnh Bồ Tát: Fulñlling vows of 
Enlightening Beings. 

Y chỉ vô lượng Bồ Đề tâm thực hành hạnh Bồ Tát: Infinite will for enlightenment. 


10) Y chỉ vô lượng Phật Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát: Enlightenment of all Buddhas. 


3371 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-TWO 


Những Vị Bồ Tát Quan Trọng 
Trong Phật Giáo 
Himportant Bodhisattvas in Buddhisrn 


(A) Đại Thế Chí Bồ Tát— Mahasthama— (Mahasthamaprapta) (skt) 


(B) Văn Thù Sư Lợi— Manjusri Bodhisattva 

(I)_ Tổng quan về Văn Thù Sự Lợi—An overview oƒ Manjusri Bodhisattva. 
(IH) Sáu định nghĩa về Văn Thù Sư Lợi— There are six different definitions. 
(HI)Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh— Manjusripariprccha (skf). 


(C) Phổ Hiền Bồ Tát—Samantabhadra (skt) 

(I)_ Tổng quan vê Phổ Hiền Bồ Tát—An overview øƒ Universal Virtue Bodhisattva. 

(H) Phổ Hiền Hạnh Nguyện— Bodhisatva Samantabhadra's ten vows: Phổ Hiền Thập Nguyện (mười 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền)— Phổ Hiền Thập Giả Kính—See Chapter 30 (B) (H). 

(IH)Một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa—An important figure oƒ the Mahayana 
Buddhism. 

(IV)Phổ Hiền Bồ Tát, biểu tượng của trí tiệ— Samantabhadra Bodhisattva, a symbol oƒ virtue: 

(V) Phổ Hiền Và Văn Thù. 

(VI)Lễ Phổ Hiền Bồ Tát vào ngày 14—Samamtabhadra Bodhisattva on 14'” day: See Chapter 2 (BB) 
(1H). 


(D) Địa Tạng Bồ Tát— Ksitigarbha (skt) 

(I)_ Tổng quan về Địa Tạng—An overview oƒ Ksitigarbha: 

(M) + nghĩa và lịch sử của Ngài Địa Tạng— The meanings and history oƒ Ksitigarbha. 

(HI)Phân loại Địa Tạng— Categories 0ƒ Ksitigarbha— There are several groups oƒ Ksitigarbha: 

(IV)Địa Tạng Bổn Nguyện: Earth-Store BodhisatIva`s original vows. 

(V) Phước đức cho những ai tôn kính, tán thán, lễ bái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Merits 
or those who respect, praise, and bow on the Inage oŸ Earth-Store Bodhisttva. 

(VI) Hai Mươi Tám Điều Lợi Trong Việc Cúng Dường Hình Tượng Ngài Địa Tạng— Twenty-eight 
benefits for those who worship Earth Store Bodhisattva. 

(VI)Lục Địa Tạng. 

(VIII) Kinh Địa Tạng— Ksitigarbhapramidhana-Sutra (skÐ). 


(E) Di Lặc Bồ Tát— Bodhisattva Maitreya (skt)— Bodhisatta Metteya (p) 

(I)_ Tổng quan về Maitreya—An overview oƒ Maitreya. 

(H) Nghĩa của Di Lặc— The meanings oƒ Maitreya. 

(HI)Hai danh hiệu— Two epithets. 

(IV)Những chỉ tiết khác về Di Lặc— Other details on Maitreya. 

(V) Đức Phật Di Lặc trong truyền thống Đại Thừa— Maitreya in the Mahayana tradition. 


3372 


(VI)Đức Phật Di Lặc trong cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy—Maitreya in both 
Mahayana and Theravada traditions. 
(VH)Kinh Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật— Mattreyavyakarana Sutra (skf). 


(F) Bồ Tát Chuẩn Đề— Cundi Bodhisattra 


(Œ) Quán Tì hế Âm Bồ Tát— Bodhisattva Avalokitesvara (skt) 

(1) Tổng quan về “Quán Âm”—An overview øƒ “Kuan-Yin”. 

(II) Nghĩa của Quán Thế Âm— The meanings oƒ “Avalokitesvara”. 

(II1)Quán Thế Âm Bồ Tát theo các truyền thống—Avalokitesvara BodhisatIva in diff£rent traditions: 

1) Quán Thế Âm theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill— Avalokitesvara 
according to Eitel in The Dictionary oƒ Chinese-English Buddhist Terms. 

2)_ Quán Thế Âm theo Trung Hoa và Việt Nam—Avalokitesvara according to Chinese and Vietnamese. 

3) Vị Bồ Tát được Phật tử Bắc tông thờ phượng—Kuan Shỉ Yin Bodhisatva, a Bodhisattra 
worshipped by the northern Buddhists: 

(IV)Quán Thế Âm Viên Thông—Avalokitesvara Bodhisatva øƒ perfect penetration. 

(V) Những danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm— Various titles oƒ Avalokitesvara Bodhisafttva: 

(VI) Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: The Twelve Great Vows oƒ Avalokitesvara 
Bodhisata—See Chapter 31 (Ä). 

(VI)Khái niệm và sự thờ phụng Ngài Quán Thế Âm ở các quốc gia khác nhau— The concepts and 
worship oƒ Avalokitesvara in địƒƒferen† countries. 

(VII)Quán Thế Âm dưới cái nhìn của Phật Giáo Đông Á—Avalokitesvara in the view oƒ East Asian 
Buddhism. 


(H) Dược Vương Bồ Tát— Bhaisajyaraja-samudgata (skt)— See Chapter 172 (IX) (7). 


(D Những vị Bồ Tát khác— Other Bodhisattras 

(I)_ Thường Bất Khinh Bồ Tát— Never-Despite Bodhisattya. 

(H)Tìỉnh Tấn Bồ Tái. 

(IH) Hiền Hộ Bồ Tát: Bhadrapala (skt). 

(IV)Bốn Vị Bâ Tát Ba La Mật. 

(V) Năm vị Kim cang Bồ Tát trong Kim cang giới—Five Bodhisattvas in the Diamond Realms. 

(VI)Năm vị Bồ Tát thường đứng bên trái của Phật Thích Ca— Five Bodhisattvas who sometimes stand 
on the leƒ† oƒ Sakyamumi, Indicative oƒ five forms oƒwisdom. 

(VII)Ngũ Phật sinh ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ Phẩn Nộ— Fifeen bodhisattvas who represent the 
Buddha's dharmakRaya, or spirtual body; wisdom In graciousness and a pierce or angry ƒorm 
agains† evil. 

(VHI)Hai mươi lăm vị Bồ Tát bảo hộ tất cả những người tín tâm niệm hông danh Phật A Di Đà— 
Twemty five Bodhisattvas who protect alÏ who call Amitabha. 





Ù 


2) 


Œ) 


3373 


(A) Đại Thế Chí Bồ Tát 
Mahasthama 
(Mahastharmnapraptfa) (skt) 


Vị Bồ Tát mà trí lực có thể đến khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật, vị đứng bên 
phải Phật A Di Đà, tiêu biểu cho trí tuệ: trong khi Bồ Tát Quán Âm thì bên trái. Ngài 
được coi là vị Bổ Tát trông nom cửa trí huệ của Đức Phật —Mahasthama-prapta 
Bodhisatva—He whose wisdom and power reach everywhere, a bodhisattva 
representing the Buddha-wisdom of Amitabha; he 1s Amitabha's right, with 
Avalokitesvara on the left. He 1s considered as the guardian of Buddha-wisdom. 

Đại Thế Chí Bồ Tát, nguời đã chiếm được một sức mạnh to lớn. Đây là một vị Bồ Tát 
quan trọng trong Phật giáo Đại thừa, vì chính vị Bồ Tát nầy đã đem lại sức mạnh giải 
thoát cho con người. Ông thường xuất hiện bên phải Phật A Di Đà, trong khi Bổ Tát 
Quán Âm thì xuất hiện bên trá One who has gain great power, an important 
Bodhisattva in the Mahayana Buddhism, who bring men tha knowledge of liberation. He 
always appears on the right side of Amitabha, whereas Avalokitesvara on the left. 


(B) Văn Thù Sư Lợi 
Manjusri Bodhisatfva 


Tổng quan về Văn Thù Sư Lợi—An overview 0ƒ Manjusri Bodhisattra: Văn thù sư Lợi, 
tên của một trong những vị Bồ Tát nổi tiếng của Phật giáo Bắc tông (Đại Thừa), ngài 
thường đứng bên trái của Phật Thích Ca và là nhân cách hóa cho trí huệ Phật. Người cao 
quí và dịu hiển. Bồ Tát của trí năng trong Phật giáo Đại thừa, người chiến thắng bóng tối 
của sự ngu dốt. Thỉnh thoảng người ta cũng nhắc đến ngài như một vị Bồ Tát có giọng 
nói êm dịu. Ngài quan hệ chặt chẽ với những kinh nói về “Trí Tuệ Ba La Mật,” và 
thường là người đối thoại hoặc hỏi Đức Phật về trí tuệ ba la mật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
cũng phổ thông như Bồ Tát Quán Thế Âm. Một số lớn kinh điển được trước tác để ca 
ngợi Ngài. Văn Thù Sư Lợi là một biểu tượng cho trí tuệ của người tu Phật. Trong Kinh 
Liên Hoa diễn tả Ngài nhảy vọt lên từ trong đại dương. Chữ Manju có nghĩa là đẹp, chữ 
Sri có nghĩa là gia tài, đức hạnh hay chúa. Nguyên chữ ManJusri có nghĩa là “đức hạnh 
tuyệt vời.” Văn Thù một tay cầm kiếm Kim Cương đoạn diệt mê hoặc, ngồi trên lưng sư 
tử. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được xem như là vị Bồ Tát bảo hộ trí tuệ, và thường 
được đặt bên trái Phật Thích Ca, trong khi Phổ Hiển bên phải được coi như là vị Hộ 
Pháp. Ngài là vị Bồ Tát đã thành Phật từ thời xa xưa với tôn hiệu Tôn Chủng Long 
Vương Phật. Nhưng sau khi thành Phật, ngài vẫn thị hiện làm Bồ Tát để giáo hóa chúng 
sanh, và giúp đở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng trì chánh pháp. Văn Thù cũng biểu 
thị sự giác ngộ tức sự hốt nhiên nhận ra nhất thể của tất cả cuộc tổn sinh và năng lực 
phát sinh từ đó, mà sức mạnh của sư tử là biểu tượng. Một số các vị Thầy trong Phật giáo 
Tây Tạng được xem như là hiện thân của ngài Văn Thù Sư Lợi, như Tông Khách Ba 
chẳng hạn—Name of one of the most celebrated Bodhisattvas among the northern 


3374 


Buddhism (Mahayana). The attendant to the left of Sakyamun Buddha, the 
personification of the wisdom of the Buddha or the Buddha”s Wisdom. The Bodhisattva 
of wisdom In the Mahayana Buddhism, who dispels the darkness of Ignorance. 
Sometimes he 1s mentioned as a Bodhisattva with “soft voice.” He 1s closely assocIated 
with the “Perfection of Wisdom” (PraJna-paramifa) sutras and 1s often a main Interlocutor 
in them, generally asking the Buddha about the perfection of wisdom. He 1s often 
depicted holding in one hand a flaming “sword of wIsdom” that cut through false views 
and a Perfection of Wisdom text In the other. Manjusri Bodhisattva 1s also as popular as 
Avalokitesvara Bodhisattva. A number of sutras were composed In his honor. ManJusri 1s 
a symbol of Buddhist wisdom or an idealization of a particular quality. The Lotus Sutra 
describes him as springing out from the great ocean. Manju 1s beautiful, SrI Is good 
fortune, virtue, maJesty or lord. ManJusri means the beautiful virtue (fortune or lord). The 
Greatly Wise ManJusri Bodhisattva with his delusion-cutting vajra sword In one hand, sits 
on the back of a lion on the Buddha”s left. He 1s considered as a guardian of wisdom and 
1s often placed on Sakyamumiˆs left, with Samantabhadra on the right side as guardian of 
Law. He became a Buddha long ago and was called the Race of Honored Dragon Kings. 
However, after becoming a Buddha he had been continuing to manifest in the form of a 
Bodhisattva to teach and transform living beings, and help Sakyamuni Buddha propagate 
the Correct Dharma. ManJusri also represents awakening, that 1s, the sudden realization 
of the Oneness of all existence and the power rising therefrom, of which the lion”s vigor 
1S symbolic. A number of Tibetan masters are regarded as physical manifestations of 
ManJjusri, for example, Tsong-kha-Pa. 


(II) Sáu định nghĩa về Văn Thù Sư Lợi— There are six dỤferent defimifions: Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát được xem như là một biểu tượng cho trí tuệ của người tu Phật. Trong Kinh Liên 
Hoa diễn tả Ngài nhảy vọt lên từ trong đại dương. Chữ Manju có nghĩa là đẹp, chữ Sri có 
nghĩa là gia tài, đức hạnh hay chúa. Nguyên chữ ManJusri có nghĩa là “đức hạnh tuyệt 
vời.” Văn Thù một tay cầm kiếm Kim Cương đoạn diệt mê hoặc, ngồi trên lưng sư tử. 
Văn Thù được xem như là vị bảo hộ trí tuệ, và thường được đặt bên trái Phật Thích Ca, 
trong khi Phổ Hiển bên phải được coi như là vị Hộ Pháp. Văn Thù cũng biểu thị sự giác 
ngộ tức sự hốt nhiên nhận ra nhất thể của tất cả cuộc tổn sinh và năng lực phát sinh từ 
đó, mà sức mạnh của sư tử là biểu tượng—A symbol of Buddhist wisdom or an 
Idealization of a particular quality. The Lotus Sutra describes him as springing out from 
the great ocean. ManJu 1s beautiful, Sri is good fortune, virtue, maJesty or lord. ManjusrI 
means the beautiful virtue (fortune or lord). ManJusri with his delusion-cutting vajra 
sword In one hand, sits on the back of a lion on the Buddhaˆs left. He 1s considered as a 
guardian of wisdom and 1s often placed on Sakyamuni”s left, with Samantabhadra on the 
right side as guardian of Law. ManJusri also represents awakening, that 1s, the sudden 
realization of the Oneness of all existence and the power rising therefrom, of which the 
lion”s vigor 1s symbolic. There are six different definitions: 

I_ Diệu Thủ: Wonderful or beautiful head. 

ii) Phổ Thủ: Universal head. 

1i) Nhu Thủ: Glossy head. 

iv) Kính Thủ: Revered head. 


v) 


3375 


Diệu Cát Tường: Wonderful auspicIous. 


(HI)Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh— Manjusripariprccha (skt): Kinh ghi lại những giới luật 


Œ) 


tu hành cho một vị Bồ Tát. Cũng được gọi là “Văn Thù Vấn Kinh” vì Bồ Tát Văn 
Thù, một bậc Bồ Tát trí tuệ, đã hỏi Phật về những giới luật cho một Bồ Tát tu 
hành thành Phật. Kinh được Ngài Tăng Già Bà La dịch sang Hán tự —The sutra 
mentioned all moral rules for a Bodhisattva 's dally practice. It Is also called 
“ManJusri's Questions Sutra” because Bodhisattva ManJusrn, a Bodhisattva of 
wIsdom, asked the Buddha about moral rules for a bodhisattva to practice to attain 
Buddhahood. The sutra was translated into Chinese by Sanghabhara. 


(C) Phổ Hiền Bồ Tát 
Samantabhadra (sk£) 


Tổng quan về Phổ Hiền Bồ Tát— An overview 0ƒ Universal Virtue Bodhisattra: Bồ Tát 
Toàn Thiện hay Toàn Phúc. Một trong những bồ tát chính của trường phái Phật giáo Đại 
thừa. Ngài còn là hiện thân của đức trầm tnh, lòng thương xót và trí huệ sâu xa. Ngài 
được sùng kính như người bảo hộ cho tất cả những ai truyền bá Phật pháp và được coi 
như là hiện thân của trí năng đồng nhất, tức là hiểu được sự đồng nhất giữa cái giống 
nhau và cái khác nhau. Ngài thường cỡi voi trắng sáu ngà (voi tượng trưng cho sức mạnh 
của trí tuệ), xuất hiện cùng lúc với Bồ tát Văn Thù bên cạnh (phải) Phật Thích Ca. Ngài 
cũng còn được gọi là Tam Mạn Bạt Đà La, tiêu biểu cho “Lý,” ngài cũng là vị bảo hộ 
Kinh Pháp Hoa và những người hành trì kinh nây; đồng thời ngài cũng có liên hệ mật 
thiết với Kinh Hoa Nghiêm. Ngài ngự tại phía đông vũ trụ—One of the five Dhyani- 
Bodhisattvas—The All-Compassionate One of perfect Activity. “He Who Is All- 
pervadingly Good” or “He Whose Beneficence Is Everywhere.” One of the most 
important Bodhisattvas of Mahayana Buddhism. He also embodies calm action, 
compassion, and deep-seated wisdom. He 1s venerated as the protector of all those who 
teach the dharma and 1s regarded as an embodiment of the wisdom of essential sameness 
and difference. He often appears riding a whife six-tusked elephant (the elephant being 
noted for 1s tranquility and wisdom) with ManJusrI on the (righÐ side of SakyamunI. He 1s 
also called Universal sagacity, or lord of the fundamental law, the dhyana, and the 
practice of all Buddhas. He represents the fundamental law, and 1s the patron of the Lotus 
Sutra and its devotees, and has close connection with the Hua-Yen Sutra. His reglon 1s In 
the east. 


(II) Phổ Hiền Hạnh Nguyện—Bodhisatta Samantabhadra?s ten vows: Phổ Hiền Thập 


Nguyện (mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền)—Phổ Hiển Thập Giả Kính—See 
Chapter 29 (E-3) (II) (C). 


3376 


(HI)Một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa—An tiimportant figure oƒ the 


Mahayana Buddhism: Một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, một vị Bồ Tát 
trong các kinh điển Đại Thừa, người nói ngài là vị Bồ tát bảo vệ những ai hoằng trì Phật 
pháp, và người ta thường vẽ ngài cùng với Đức Đại Nhật Như Lai. Về Tiếu Tượng Học 
thì ngài thường được vẽ cỡi voi trắng có sáu ngà, và tay ngài thường cầm một bông sen, 
một viên ngọc bảo châu mani (ngọc ước toại nguyện), và một cuộn giấy. Trong Kim 
Cang Thừa, người ta thường coi ngài như một vị “A Đề Phật” và hóa thân của “Chân 
Thân Phật.” Trong những bức họa Mật giáo, ngài có nước da xanh đậm (dấu hiệu của 
tánh không) và thường được họa trong tư thế ôm vị phối ngẫu Phổ Hiền Nữ 
(SamantabhadrI)—An Important figure of the Mahayana Buddhism. As a Bodhisattva In 
early Mahayana texts, he 1s said to be the protector of those who propagate the Dharma, 
and he often portrayed with Vairocana. lconographically, he 1s often shown riding on a 
white elephant with six tusks, and he commonly holds a lotus, a wish-fulfilling Jewel, or a 
scroll. In VajJrayana he 1s often said to be the “primordial buddha” (Adi-Buddha) and the 
embodiment of the “truth body” (Dharma-kaya). In tantric depIctions, he has dark blue 
skin (symbolic of emptiness) and 1s commonly shown in sexual embrace with hIs consort 
Samantabhadrl. 


(IV)Phổ Hiền Bồ Tát, biểu tượng của trí tuệ—Samantabhadra Bodhisatta, a symbol oƒ 


Ũ 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


virtue: Phổ Hiền Bồ Tát (biểu tượng của đức hạnh, hiện làm Bộ Trịch Kim Cương Minh 
Vương). Đây là một trong tám Kim Cang Vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ 
Lô Giá Na——This 1s one of the eight diamond-kings, or Bodhisattvas as guardians of 
Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)—See Samantabhadra, Eight diamond-kings, and Twenty 
five Bodhisattvas who protect all who call Amitabha.(skt): 

Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng Tam Thế): Vajrapani (skt)——Holder or protector 
OÝ a vajra. 

Diệu Kiết Tường Bồ Tát (hiện làm Đại Uy Đức Kim Cương): Wonderful and auspicious. 
Hư Không Tạng Bồ Tát (hiện làm Đại Tiếu Kim Cương): Akasagarbha (skÐ. 

Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại Luân Kim Cương): Maitreya (skt). 

Quán Tự Tại Bồ Tát (hiện làm Mã Đầu Kim Cương): Avalokitesvara (skt). 

Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm Vô Năng Thắng Minh Vương): Tsitigarbha (skt). 

Trừ Cái chướng Bồ Tát (hiện làm Bất Động Tôn Minh Vương): Aryacalanatha (skt). 

Phổ Hiền Bồ Tát (hiện làm Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương): Samantabhadra (skt). 


(V) Phổ Hiền Và Văn Thù: Samantabhadra and Manjusr—Bồ Tát Phổ Hiền là hiện thân 


của đức trầm tĩnh, lòng xót thương và trí huệ sâu xa. Ngài thường được vẽ cưỡi trên lưng 
một con voi trắng (biểu thị đức tính trầm tĩnh và trí tuệ) ngồi hầu bên tay phải của Đức 
Phật; trong khi ngài Văn Thù Bồ Tát, một tay cầm kiếm kim cang đoạn diệt mê hoặc, 
ngồi trên lưng sư tử ở phía tay trái của Đức Phật. Văn Thù biểu thị sự giác ngộ tức là hốt 
nhiên mà nhận ra nhất thể của tất cả cuộc tôn sinh và năng lực phát sanh từ đó mà sức 
mạnh của sư tử là biểu tượng. Khi tri kiến nhờ có ngộ mà thành tựu được xử dụng làm lợi 
ích cho loài người, tâm xót thương của Phổ Hiển tự hiện thân. Do đó, các Bồ Tát Phổ 
Hiền và Văn Thù, mỗi người một bên tay của Đức Phật, biểu thị cái “Một” hay tính bình 
đẳng và cái nhiều—Samantabhadra embodies calm action, compassion, and deep-seated 


3377 


wisdom. He 1s usually depicted astride a white elephant (the elephant 1s being noted for 
1s tranquility and wisdom), sitting In attendance on the ripht of the Buddha; while 
ManjJusri Bodhisattva, with his delusion-cutting vajra sword in one hand, sits on the back 
of a lion on the Buddha's left side. ManJusri represents awakening, that 1s, the sudden 
realizaton of the lion's  vigor 1s symbolic. When the knowledge acquired through 
“awakening" ¡is employed for the benefit of mankind, Samantabhadra's compassion 1s 
manifesting itself. Accordingly, each of the Bodhisattvas 1s an arm of the Buddha, 
representing respectively, Oneness or Equality and manyness. 


(VDLễ Phổ Hiền Bồ Tát vào ngày 14—Samantabhadra Bodhisattva on 14" day: See 


Chapter 2 (BB) (HI). 


(D) Địa Tạng Bồ Tát 
KsiHigarbha (skt) 


(D_ Tổng quan về Địa Tạng—An overview oƒ Ksitigarbha: 


Ũ 


2) 


Từ Địa Tạng được đặt tên từ “Đất,” vì chẳng những đất sản sanh mà còn chứa đựng trong 
nó tất cả mọi thứ nữa. Vì đặc tính của vị Bồ tát này cũng giống như đặc tính của đất, nên 
ngài được người ta đặt tên là “Địa Tạng.” Trong Phật giáo Đại Thừa thì Bồ Tát Địa 
Tạng còn được biết đến như vị Bồ Tát đại hiếu và đại nguyện. Trong Kinh Địa Tạng, 
Ngài đã từng nguyện: “Địa ngục vị không, bất nguyện thành Phật.” (chừng nào mà địa 
ngục chưa hết chúng sanh, chừng đó ta nguyện chưa thành Phật). Nói chung Bồ Tát Địa 
Tạng có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại trí, đại bi, vân vân—The term Ksitigarbha or 
Earth Store Bodhisattva 1s named after the earth, which not only give birth to things and 
makes them grow, but 1t can store all things within 1tself. Because this Bodhisattva has 
these characters so he ¡1s named “Earth Store.” In Mahayana Buddhism, Ksitigarbha 1s 
also known as the Bodhisattva of great filiality and also as the Bodhisattva of great vows. 
According to Ksitigarbha Sutra, He vowed: “Until the hells are empty I will never 
become a Buddha.” In other words, he doesn't want to attain Buddhahood until every 
single living being 1s taken across. In general, It can be said of Ksitigarbha as a 
Bodhisattva who has great vows, great conduct, øreat wIsdom, øreat compassion, efc. 

Địa Tạng là một trong bốn vị Bồ Tát lớn của Phật giáo Trung Quốc. Theo tín ngưỡng dân 
gian Trung quốc thì Ngài cứu độ những chúng sanh trong địa ngục. Theo Phật giáo Đại 
Thừa, Ngài là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh trong địa ngục, Ngài thường đứng, tay phải 
cầm tích trượng và tay trái cầm chuỗi ngọc. Địa Tạng là một hình ảnh quan trọng trong 
Phật giáo Đại Thừa, tên của một vị Bồ tát được mọi người sùng kính như người đã vượt 
thoát mọi khổ đau của địa ngục, nhưng vì thương xót chúng sanh mà Ngài thệ nguyện đi 
vào địa ngục để cứu độ cho tới khi không còn một chúng sanh nào trong đó. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, trong một thời quá khứ lâu xa về trước, Địa Tạng là một vị Bà La Môn 
đã thệ nguyện trước Đức Phật là ngài rồi cũng sẽ thành Phật, nhưng sau khi ngài đã cứu 
độ hết thẩy chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Một trong vô số đời trong quá khứ, 
ngài đã hiện thân làm một cô gái nhỏ, con của một bà mẹ đã từng giết nhiều chúng sinh 


3378 


để ăn thịt. Sau khi mẹ chết, người con gái đó đã thiển định lâu đến nỗi cô nghe thấy một 
tiếng nói ra lệnh cho cô niệm hồng danh của Đức Phật. Cô đã đi sâu vào thiển định, và 
đã đến nhiều cửa địa ngục để biết rằng mẹ mình đã được cứu thoát khỏi những cực hình 
của địa ngục nhờ những sự thiển định của cô. Trong xã hội Nhật Bản đương thời, người ta 
xem Ngài như một vị bảo hộ cho các trẻ em “hoạnh tử” (bất đắc kỳ tử), kể cả những bào 
thai bị phá, vì vậy mà tại sao trong các nghĩa trang ở Nhật đều có tượng ngài Địa Tạng, 
họa tay phải cầm tích trượng, tay trái xâu chuỗi, dưới cổ đeo yếm dãi của trẻ nít. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, đây là vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca giao phó cho trách 
nhiệm hỗ trợ tất cả chúng sanh trong sáu đường cho đến khi một vị Phật tương lai giáng 
thế. Do có những quyền lực siêu nhiên, ngài Địa Tạng có thể đồng thơì hiện lên với sáu 
bộ mặt khác nhau để cứu độ chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi—Ksitigarbha is one of 
the four great Bodhisattvas in Chinese Buddhism, who according to folk belief, liberates 
those who dwell in the various hells. According to the Mahayana Buddhism, Earth-Store 
Bodhisattva 1s a Bodhisattva who saves suffering beings In the hells, usually represented 
standing, holding in his right hand a pilgrim)s staff, and In his left hand a pearl. An 
1mportant figure in Mahayana Buddhism, a Bodhisattva who 1s venerated in folk belief as 
one who had already transcended; however, out of his compassion, he vowed to come 
back as a savior from the torments of hell until there 1s no more being in there. According 
to Buddhist legends, a long long time ago, Ksitigarbha was a Brahmin, who took a vow 
before the Buddha of that time also himself to become a Buddha, but not before he had 
liberated all beings from the cycle of the samsara. In one of his counfless lives in the past, 
he was a girl whose mother killed sentient beings for food. After the mother”s death, the 
daughter meditated for a long time, until she heard a volce asking her to recite the name 
of Buddha. She entered an ecstasy and reached the gates of hell, where she learned that 
she had saved her mother from the torments of hell through her meditation. In 
contemporary Japanese socIety, he 1s seen as the protector of children who have met 
untimely deaths, including aborted fetuses, that's why in cemeteries In Japan there 1s 
generally a statue of Ksitigarbha statue, who 1s depicted as a monk with a staff 1n his right 
hand and a Jewel In his left, and wearing a bib under his neck. According to Buddhist 
legends, this Bodhisattva 1s said to have been enfrusted by Sakyamuni Buddha with the 
task of helping all sentient beings In the six destinies until the birth of the next Buddha. 
Through his supernatural powers, Ksitigarbha can take on six different forms In order to 
help beings of the six modes of existence. 


(II) Ý nghĩa và lịch sử của Ngài Địa Tạng— The meanings and history oƒ Ksitigarbha. 

1) Ngài là một trong tám vị Bồ Tát Nhập Thiền Định. Vị Bồ Tát đã cứu độ chúng sanh đau 
khổ nơi địa ngục. Hình ảnh Địa Tạng là hình ảnh của một trong bốn vị Bồ Tát lớn trong 
Phật giáo Trung Hoa. Trong một quá khứ xa xưa, Địa Tạng xuất thân từ một gia đình Bà 
La Môn; tuy nhiên khi quay về với đạo Phật, Ngài đã thệ nguyện với Phật rằng, “Địa 
ngục vị không, thệ bất thành Phật.” Ngài cũng muốn thành Phật, nhưng thể không thành 
Phật khi tất cả chúng sanh đều thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Ngài thường đứng, tay 
phải cầm tích trượng, tay trái cầm ngọc minh châu —Earth-Store Bodhisattva, one of the 
groups of eight Dhyani Bodhisattvas, who saves suffering beings In the hells, usually 
represented standing, holding in his right hand a pilgrim”s staff, and in his left hand a 


2) 


3) 


4) 


3379 


pearl. One of the four Great Bodhisattvas 1n Chinese Buddhism. In a long long time ago, 
Ti-ts°ang was from a Brahmin family, converted to Buddhism and took a vow before the 
Buddha that, “He would never become a Buddha !1f there”s still even one being 1n the 
hell.” He also wanted to become a Buddha, but not before he had liberated all beings 
from the cycle of life and death. He is usually represented standing, holding In his right 
hand a pilgrims staff, and in left a pearl. 

Hình ảnh “Địa Tạng” thường phổ biến tại các xứ viễn đông hơn là tại Ấn Độ. Tại các xứ 
đông Á, ngài phổ cập chỉ sau Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát —Ksitigarbha or “Earth-Womb” 
Bodhisattva 1s more popular In the Far East than he ever was 1n India. In East Asia, he 1s 
popular only after Avalokitesvara Bodhisattva. 

Cũng như tất cả các vị Bồ Tát khác, ngài Địa Tạng mong mỏi cứu độ chúng sanh đang 
lăn trôi trong cõi Ta Bà ngũ trược ác thế, nhưng đặc biệt là Ngài cứu độ họ khỏi cảnh a 
tỳ địa ngục—Like all other Bodhisattvas, he aspires to deliver sentient beings wandering 
astray 1n the three realms and six paths of mundane existence, but he specializes In 
delivering beings from hell. 

Tại Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng phổ biến như là một vị cứu độ linh hồn các trẻ con, đặc 
biệt là những thai nhi bị phá —In Japan, this Bodhisattva 1s popular as the saviour of the 
souls of dead children, particularly aborted ones. 


(HI)Phân loại Địa Tạng —Cafegories 0oƒ Ksiligarbha— There are severadl groups 0ƒ 


Ù 
2) 
3) 


8) 
b) 
4) 


Ksiigarbha: 

Lục Địa Tạng: Six TI-Tsang—See Lục Địa Tạng in Ch. 182 (D) (VI). 

Lục Sứ Giả: Six messengers—See Lục Địa Tạng ¡in Ch. 182 (D) (VI). 

Diên Mệnh Địa Tạng: Vị Bồ Tát kiểm soát sự trường thọ của sinh mệnh—Yen-Ming Ti- 
Tsang, who controls length of days and who 1s approached, as also may be Pu-Hsien, his 
fWO aSSISfantS are: 

Chưởng Thiện Điều Ngự Pháp Tính: Supervisor of good. 

Chưởng Ác Hàng Phục Vô Minh: Supervisor of evil. 

Thắng Quân Địa Tạng: Vị Địa Tạng được các tông Mật Giáo thờ phượng. Lợi ích khi thờ 
phượng Ngài thì rất nhiều —The Ti-Tsang of the conquering host, he is chiefly associated 
with the esoteric cults. The benefits derived from his worship are mang. 


(IV)Địa Tạng Bổn Nguyện: Earth-Store Bodhisattva”s original vows—Theo Kinh Địa Tạng 


Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy: “Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi 
thân khẩu ý tạo tác, kết quả trăm ngàn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó 
thôi. Những nghiệp cẩm sai khác của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, Địa 
Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Những chúng sanh ấy trước phải 
chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào 
thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc bảo vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những 
nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh—According to the Earth-Store 
Bodhisattva's Original Vows Sutra, the Buddha taught: “Sentient beings 1n the 
Jambudvipa make hundreds of thousands of differing retributions resulting from the 
habitual evil deeds of body, mouth and mind committed by the living beings of 
Jambudvipa. Since the living beings of Jambudvipa have such differing karmic responses, 


3380 


Earth Store Bodhisattva uses hundreds of thousands of expedient means to teach and 
transform them. The living beings who commit offenses must first undergo retrIbutlons 
such as these and, then, fall into the hells, where they pass through kalpas with no 
moment of escape. You should therefore protect people and protect their countries. Do 
not allow living beings to be confused by these manifold deeds.” Thus Earth-Store 
Bodhisattva vows: 

I1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy 
đời trước mà phải bị chết yếểu—If Earth Store Bodhisattva meets those who take life, he 
speaks of a retribution of a short lifespan. 

2) Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở—]f he meets robbers 
and petty thieves, he speaks of a retribution of poverty and acute suffering. 

3) Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên ương—]f he 
meets those who commit sexual misconduct, he speaks of the retribution of. being born as 
plgeons and as mandrin ducks and drakes. 

4) Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau—If he 
meets those of harsh speech, he speaks of the retribution ofa quarreling family. 

5) Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi và miệng lổ—If he 
meets slanderers, he speaks of the retribution of a tongueless and cankerous mouth. 

6) Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật—If he 
meets those with anger and hatred, he speaks of being ugly and crippled. 

7) Nếu gặp kẻ bỏn xẻn thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện—If he 
meets those who are stingy, he speaks of frustrated desires. 

8) Nếu gặp kẻ ham ăn, thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ họng—If he meets 
øluttons, he speaks of the retribution of hunger, thirst and sicknesses (illnesses) of the 
throat. 

9) Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng ——If he meets those who enjJoy hunting, he speaks of a frightening Insanmity and 
disastrous fate. 

10) Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục —lf he meets 
those who rebel agaInst their parens, he speaks of the retribution of being killed in natural 
disast€rs. 

11) Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết—]f he 
meets those who set fire to mountains or forests, he speaks of the retribution of seeking to 
commit suicide In the confusion of insanty. 

12) Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị 
roi vọt—lf he meets maliclous parents or step-parents, he speaks of the retribution of 
being flogged In future lives. 

13) Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia la—If he 
meets those who net and trap young animals, he speaks of the retribution of being 
Separated from their own children. 

14) Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng—If he 
meets those who slander the Triple Jewel, he speaks of the retribution of being blind, 
deaf or mute. 


3381 


15) Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo—lf he 
meets those who slight the Dharma and regard the teachings with arrogance, he speaks of 
the retribution of dwelling in the evil paths forever. 

16) Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa 
ngục—TIf he meets those who destroy or misuse possessions of the permanently dwelling, 
he speaks of the retrIibution of revolving In the hells for millions of kalpas. 

17) Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh và vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở 
mãi trong loài súc sanh—If he meets those wo defile the pure conduct of others and 
falsely accuse the Sangha, he speaks of the retribution of an eternify in the animal realm. 

18) Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo 
phải luân hồi thường mạng lẫn nhau—]f he meets those who scald, burn, behead, chop up 
or othewise harm living beings, he speaks of the retribution of repayment in kind. 

19) Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát—lf he meets 
those who violate precepts and the regulations of pure eating, he speaks of the retribution 
of being born as birds and beasts suffering from hunger and thirst. 

20) Nếu gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến—]f he 
meets those who are arrogant and haughty, he speaks of the retribution of being servile 
and of low classes. 

21) Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi—If he 
meets those whose double-tongued behavior causes dissension and discord, he speaks of 
retribution of tonguelessness (being mute) and speech Impediments. 

22) Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh —Tf he 
meets those of deviant view, he speaks of the retribution of rebirth in the frontier reg1ons. 


(V) Phước đúc cho những ai tôn kính, tán thán, lễ bái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát Merifs for those who respect, praise, and bow on the inage gƑ Earth-Store 
Bodhistra: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát— 
According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, the Buddha taught told the Bodhisattva 
Universally ExpansIve: 

I1) Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: “Trong đời sau, như có người thiện nam tử thiện 
nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi 
khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong ba mươi 
kiếp: “T, in the future, good men or good women hear Earth Store Bodhisattva 
Mahasattvaˆs name, If they place their palms together In respect, praise, bow to, or fix 
their gaze on him, they will overcome the offenses of thirty kalpas. 

2) Như có kẻ thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng , một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh 
lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày 
kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhơn gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề 
mất sự lợi lớn: If good men or good women either paint; or draw; or use clay, stone, 
lacquerware, gold, silver, brass or Iron to make this Bodhisattvaˆs image, gaze at It and 
bow but once, they wIll be reborn one hundred times In the Heaven of the Thirty-Three 
and wIll eternally avoid falling into the evil paths. If their heavenly blessings become 


3) 


4) 


5) 


3382 


exhausted and they are born below in the human realm, they will be kings of counfries 
and not lose their great benefits. 

Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng 
Bồ Tát, và những tượng cất bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, vân vân. Ngày ngày 
thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, 
vân vân cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái 
hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn ức kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, 
huống nữa là thọ thân gái! Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ 
chúng sanh. Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong 
trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa: If there are women who 
detest the body of a woman, and who wholeheartedly make offerings to Earth Store 
Bodhisattvaˆs Iimage, whether the Image be a painting or made of clay, stone, laquerware, 
brass, Iron, or some other material, and 1f they do so day after day without fall, 
continually using flowers, incense, food, drink, clothing, colored silks, banners, money, 
Jewels, and other Items as offerings, when the female bodies received and retribution in 
that particular life by those good women come to an end, for hundreds of thousands of ten 
thousands of aeons, they will never again be born in worlds where there are women, 
much less be reborn as one, unless 1t be throuph the strength of their compassionate vows 
to take on a woman body voluntarily in order to liberate living beings. By receiving the 
powers resulting from these offering to Earth Store and the power of meritorious virtue, 
they will not undergo retribution in the bodies of women throughout hundreds of 
thousands of ten thousands of aeons. 

Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bịnh hoạn, đến trước tượng của Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát chí tâm đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong ngàn 
vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bịnh tật. Người nữ xấu xí 
đó nếu không nhàm chán thân gái, thời trăm ngàn muôn ức đời thường làm con gái nhà 
vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, 
tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình 
tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế: If a woman who dislikes being 
ugly and prone to illness, simply gazes at and bows to an Iimage of Earth Store 
Bodhisattva with sincere resolve for even the space of a single meal, throughout 
thousands of ten thousands of aeons, she will always receive a body with perfect features. 
If that ugly woman does not dislike the body of a woman, during hundreds of thousands of 
ten thousands of millions of lives, she wIll always be the daughter or wife or a member of 
a royal family, of a prime minister, of a great family or the daughter of an elder and be 
born with well-formed features. Because of her sincere resolve, she will obtain such 
blessings from gazing at and bowing to Earth Store Bodhisattva. 

Như có người thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ 
Tát mà trổi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường, cho đến 
khuyến hóa được một hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng 
thuở vị lai, thường được trăm ngàn vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ còn không cho 
những việc hung dữ đến tai người đó, huống là cho người đó phải chịu các tai vạ bất 
ngờ!: If a good man or good woman 1s able to play music, sing or chant praises and make 
offerings of incense and flowers before that Bodhisattva”s Iimage, and is able to exhort 


6) 


7) 


3383 


another person or many others to do the same, both now and In the future, such a person 
will be surrounded day and night by hundreds of. thousands of ghosts and spirits who wIll 
even present bad news from reaching his cars, mush less allow him on her personally to 
have any accidents. 

Trong đời sau như có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam tử thiện nữ 
nhân quy-y cung kính, cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của 
Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự 
lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo 
người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người hay nhiều người cùng chê, cho đến 
sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thời những kẻ như thế đến sau khi một ngàn 
đức Phật trong Hiển Kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A 
Tỳ chịu khổ rất nặng. Qua khỏi Hiển Kiếp nầy mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 
một ngàn kiếp sau mới thọ thân súc sanh; lại trải qua đến một ngàn kiếp nữa mới được 
sanh làm người. Dầu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hèn hạ tật nguyền, hay 
bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Nầy 
Phổ Quảng! Khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như 
thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt!: In the future evil men, evil 
SpIrIfs, or evil ghosfs, may see good men or good women taking refuge with, respectfully 
making offerings to, praising, beholding and bowing to Earth Store Bodhisattva”s Image. 
Those evil beings may wrongly ridicule and malign the acts or worship as profitless (non- 
beneficial or without benefit) and devoid of meritorious qualities. They may laugh so 
their teeth show, or condemn them behind their backs, or exhort others to do likewIse, 
whether one person or many; or they may even produce Just one single thought of 
slanders. In the Avichi Hell, such beings wIll undergo the utmost in severe punishment as 
retribution for theIr ridicule and they will remain there even after the thousand Buddhas 
of the Worthy Aeons have passed Into extinction. Only after the aeons will they be reborn 
among the hungry ghosts, where they will pass a thousand more aeons before being 
reborn as animals. Only after another thousand aeons wIll they obtain a human body. Yet 
even though they receive a human body, their faculties will be deficient, they will be 
poor and of low classes, and their minds will be considerably bound by their evil karma. 
Before long, they wIll fall into the evil paths again. Therefore, Universally Expansive, 
since those who ridicule and malign offerings made by others undergo these retributions, 
how much worse wIll it be 1f they particularly give rise to evil views, and malign and 
destroy them. 

Trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu 
sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ đến 
cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, 
hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến nổi thành bệnh lao, 
bệnh bại, vân vân. Trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sâu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo 
luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt 
phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng 
của chư Phật, Bồ Tát, to tiếng mà tụng đọc kinh nầy một biến. Hoặc lấy những món vật 
riêng của người bệnh thường ưa tiếc, như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn, vân 
vân đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng: “Chúng tôi tên đó, họ đó, nay 


8) 


3384 


vì người bệnh nầy đối trước kinh tượng đem những của vật nầy hoặc cúng dường kinh 
tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn 
dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. Xướng lên như vậy ba lần để cho người 
bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã 
dứt, thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng 
xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh nầy. Sau khi người bệnh đó mạng chung thời 
dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ 
sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam tử 
thiện nữ nhân nào tự mình biên chép kinh nây, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình 
đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo 
chắc được nhiều phước lợi lớn: In the future, men or women may long be bedridden and 
1n spIte of their wishes be unable either to get well or to die. At night, they may dream of 
evil ghosts, of family and relatives or of wandering on dangerous paths. In numerous 
niphtmares, they may roam with ghosts and spirits. Às these dreams continue over a 
period of days, months, and years, such persons may weaken and waste away, cry out In 
pann In their sleep and become depressed and melancholic. AlI of this 1s due to the degree 
Of severify of their evil karmic paths being unresolved, so they both have difficulty dying 
and cannot be cruel. The ordinary eyes of men and women cannot recognize such things. 
Then, one should simply recite this Sutra once in a loud voice before Images of the 
Buddhas and Bodhisattvas or one should offer possessions which the sick one cherishes, 
such as clothing, Jewels, gardens, or houses, chanting In a loud voice before the sick 
person. “l, so and so, before this Sutra and Iimage, give all these Items on behalf of this 
sick person, as offerings to the sutra and images; or to make images of Buddhas and 
Bodhisattvas, or to construct temples and monasteries, or to lipht oil lamps, or as a 
donation to the permanently dwelling.” In such a manner one should tell the sích person 
three times of the offerings being made, Iinforming him so that he both hears and 
understand them. If all his consclousnesses have been scattered and his breath has 
stopped, then for one, two, three, four, and on through seven days, one should simply read 
this sutra In a loud voice. When that person”s life has ended, he will achieve eternal 
liberation from all the heavy and disastrous ofenses committed in his former lives, even 
offenses that receive Five-Ways Uninterrupted retribution. He will be born in a place 
where he wIll always know his past lives. How mụuch greater will the karmic reward be If 
a good man or good woman writes this sutra out himself, or tells others to do so. IÝ he 
Carves or paints Images himself, or tells others to do so! They will definitely be greatly 
benefited. 

Như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao thấy các hạng 
quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bả, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rỉ, hoặc than 
thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, vân vân. Đó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng 
vợ, quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời, ngàn đời về thuở quá khứ bị đọa 
lạc vào ác đạo chưa ra được khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu 
vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước cầu 
mong làm phương tiện gì để hầu được thoát kỏi ác đạo. Nây Phổ Quảng! Ông nên dùng 
sức oai thần, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát 
chí tâm tự đọc kinh nầy, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến. 


3) 


3385 


Như vậy là kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy 
biến đó xong sẽ được giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa: 
When dreaming or droway, living beings in the future may see ghosfs, spirits, and other 
forms that are either sad, weeping, or worried, fearful or terrified. Those are all fathers, 
mothers, sons, daughters, brothers, sisters, husbands, wives and relatives from one, ten, a 
hundred, or a thousand lives past who have not yet been able to leave the evil paths. 
They have no place from which to hope for the power of blessings to rescue them, and so 
they tell their flesh-and-blood descendants to establish expedient devices for them so that 
they might leave the evil paths. Universally Expansive, using your spiritual power, you 
should cause all these descendants to recite this sutra with sincere resolve before the 
images of Buddhas or Bodhisattvas, or to request others to recite 1t, either three or seven 
times. When the Sutra has been sounded the proper number of times, relafives in the evil 
paths will obtain liberation and never again be seen by those who are dreaming or 
drowsy. 

Như đời sau nầy có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, nhẫn đến những 
kẻ không được quyển tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra nên cần phải sám 
hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. 
Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những 
người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời trong ngàn muôn đời về sau 
thường sanh vào bậc tôn quý, trọn không bao giờ còn phải sa đọa vào ba đường ác khổ 
nữa: In the future, lowly people, bondsmen, serving maids, and others who are not free, 
may be aware of their past deeds and wish to repent of them and to reform. If while 
gazing at and worshiping Earth Store Bodhisattvaˆs Iimage with sincere resolve for seven 
days, they are able to recite his name a full ten thousand times, then when their current 
retribution ends, those people will always be born into wealth and honor, for thousands 
of ten thousands of lives; how much the less pass through any of the sufferings of the 
Three Evil Patha. 


10) Trong thuở về sau nầy, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng 


giả, cư sĩ, tất cả các hạng người, và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới 
sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, nội trong bẩy ngày, sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó 
mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn nầy, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sanh ra 
đó, nếu đời trước nó có gây tội vạ chi cũng được thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ 
nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời 
đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn: If in the future in Jamubvipa there are 
Kshatriyas, Brahmans, Elders, Upasakas, and others of various names and clans who have 
newborn sons or daughters, they should recite this Inconceivable Sutra and recite the 
Bodhisattvaˆs name a full ten thousand times during the seven days before the child”s 
bịrth. If that newly born child, whether male or female, was to have undergone a 
disastrous retribution for past lives, It wIll be liberated from that retribution and be 
peaceful, happy, easily raised and long-lived. If it was to have received a life of 
blessings, 1ts peace and happiIness w1ll be increased as wIll 1ts lifespan. 


3386 


(VŨ Hai Mươi Tám Điều Lợi Trong Việc Cúng Dường Hình Tượng Ngài Địa Tạng— 
Twenty-eight benefits for those who worship Earth Store Bodhisaffra: Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng nghe! 
Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam 
cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh nầy, cho đến 
đọc tụng, dùng hương hoa, đổ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi 
khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi ích như sau đây——According to the 
Earth Store Bodhisattva”s Original Vows Sutra, the Buddha told Empty Space Treasure 
Bodhisattva: “Listen attentively! Listen attentively! I shall enumerate them and describe 
them to you. If there are good men or women ¡in the future who see Earth Store 
Bodhisattva”s Image, or who hear this sutra or read or recite 1t; who use Incense, fÏlowers, 
food and drink, clothing, or gems as offerings; or 1f they praise , gaze upon, and worshiIp 
him, they will benefit in twenty-eight ways: 

I) Các hàng trời rồng thường hộ niệm —Gods and dragons will be mindful of them and 
protect them. 

2) Quả lành càng ngày càng thêm lớn—The fruits of their goodness will increase daily. 

3) Chứa nhóm nhân vô thượng của các bậc Thánh—They will accumulate superior causes 
of Sagehood. 

4)_ Mãi không còn thối thất đạo Bồ Để——They will not retreat from Bodhi. 

5)_ Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ——Their food and drink will be abundant. 

6)_ Những bệnh tật không đến được nơi thân—Epidemics will not touch them. 

7)_ Khỏi những tai nạn về lửa và nước —They will not encounter disasters of fire and water. 

8) Không bị hại bởi nạn trộm cướp—They will not have any difficulties with thieves or 
armed robbers. 

9) Người khác thấy đến liền sanh lòng cung kính —They will be respected by all who see 
them. 

10) Các hàng quỷ thần theo hộ trì—They will be aided by ghosts and spirits. 

11) Đời sau thân nữ sẽ chuyển thành thân nam——Women will be reborn as men. 

12) Đời sau sẽ làm con gái hàng Vương Giả, Đại Thần—If born as women, they will be 
daughters of kings and ministers. 

13) Thân tướng xinh đẹp—They wIll have handsome features. 

14) Phần nhiều được sanh về cõi trời—They will often be born in the heavens. 

15) Hoặc làm bậc vua chúa——They may be emperors or kings. 

16) Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước—They will know theïr past lives. 

17) Có mong cầu chi cũng đều được toại ý—They will attain whatever they seek. 

18) Quyến thuộc an vui—Their families will be happy. 

19) Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch—AlI disasters will be eradicated. 

20) Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn—They will eternally be apart from bad karmic paths. 

21) Đi đến đầu cũng đều không bị sự trở ngại—They will always arrive at their destination. 

22) Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ——At night their dreams will be peaceful and happy. 

23) Những người thân tộc đã chết có tội thời được khỏi khổ—Their deceased ancestors will 
leave suffering behind. 

24) Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng——And they will receive 
the blessings from theIr past lives to aid their rebirth. 





3387 


25) Các bậc Thánh ngợi khen——They will be praised by the sages. 
26) Căn tánh lanh lợi thông minh—They wIll be intelligent and they will have sharp faculties. 
27) Giàu lòng từ mẫn—They will have magnanimous, kind and sympathetic (compassionate) 


hearts. 


28) Rốt ráo thành Phật —They will ultimately realize Buddhahood. 


(VII)Lục Địa Tạng: Sáu vị Bồ tát hóa thân của Ngài Địa Tạng trong nhóm Địa Tạng của 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Thai Tạng Giới, mỗi vị kiểm soát một trong sáu đường sanh tử—Six Bodhisattvas in the 
Ti-Tsang group of the Garbhadhatu, each controlling one of the six ways of sentlent 
©Xistence: 

Đầu Đà Địa Tạng: Bồ tát Địa Tạng trong địa ngục tay cầm tràng phan hình đầu người— 
Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals with rebirth in the hells. 

Bảo Châu Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi ngạ quỷ, tay cầm ngọc 
bảo châu —Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who_ deals with rebirth in the 
realm of hungry ghosts. 

Bảo Ấn Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ tát Địa tạng trong cõi súc sanh, duỗi tay kết bảo 
ấn Như Ý——Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals with rebirth in the 
realm of animals. 

Tn Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ tát Địa Tạng trong cõi A Tu La, hai tay thường nâng 
quả đất (biểu tượng của sự nâng đỡ)—Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who 
deals with rebirth in the realm of Asuras. 

Trừ Cái Chướng Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi người, trừ tám 
món khổ che lấp nhân loại —Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals 
with rebirth In the realm of human beInøs. 

Nhật Quang Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi trời, dùng ánh sáng 
soi rọi khiến cõi nhân thiên trừ được phiền não_—Transformation body of Ti-Tsang 
Bodhisattva who deals with the realm of devas. 


(VII) Kinh Địa Tạng— Ksitigarbhapranidhana-Sutra (skf): Kinh Địa Tạng, nói về một vị 


Bồ Tát ở vào thời kỳ vô Phật, tức là thời kỳ giữa lúc Phật Thích Ca nhập diệt và Phật Di 
Lặc ra đời. Trong thời ký nầy không có một vị Phật nào cả; tuy nhiên, thế giới Ta Bà vẫn 
có Bồ Tát Địa Tạng với bổn nguyện rộng lớn là cứu độ mọi chúng sanh đau khổ của địa 
ngục. Kinh được Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch sang Hán tự—Earth Store Sutra mentioned 
about the Buddhaless period, the period from the time the nirvana of the historical 
Buddha until the time the coming Buddha Maitreya descends. In this period, ther 1s no 
Buddha; however, the Saha world still has Earth-Store Bodhisatva who vows to save all 
beings in hells. The sutra was translated into Chinese by Siksananda. 


(E) Di Lặc Bồ Tát 
Bodhisattva Maitreya (skt) 
Bodhisatta Mefteya (p) 


3388 


(I Tổng quan về Maitreya— An overview oƒ Maitreya: 


Ù 


2) 


Di Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc tham, sân, si. 
Đây là vị Phật trong tương lai (Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật), hiện đang trụ tại cung trời Đâu 
Suất, chuẩn bị cho sự tái sanh cuối cùng của Ngài như là vị Phật cuối cùng trong hiển 
kiếp (kiếp hiện tại). Hiện nay trên khắp thế giới người ta sáng lập ra trường phái Di Lặc, 
trong đó Phật tử tu tập và cầu được tái sanh vào thời có Đức Phật Di Lặc trên thế giới 
này, mà người ta tin sẽ xảy đến trong vòng 30.000 năm tới: The Unconquerable, or one 
who 1s free from the three poisons of greed, hatred, and Ignorance. This 1s the future 
Buddha, who presently resides In the Tusita in preparattion for his last rebirth, in which he 
wIll be born as the last Buddha of the present age. Today people found the tradition of 
Maitreya throughout the Buddhist world, where Buddhists practice and pray to be reborn 
on this earth at the time of his appearance, believed to be about 30,000 years in the 
future. 

Một nhân vật bí ẩn trong trường phái Du Già, có lẽ sống vào khoảng những thế kỷ thứ tư 
hay thứ năm. Người ta cho rằng ngài là tác giả của năm bộ luận và chính tác giả này là 
Phật Di Lặc trong tương lai, người mà người ta cho rằng ngài Vô Trước đã được gặp một 
vài lần: An enigmatic figure ¡in the Yogacara tradition, who probably lived during the 
fourth or fifíth centuries and who 1s credited with the authorship of five Important 
treatises, this author 1s actually the future Buddha Maitreya, with whom Asanga 1s said to 
have met on a number of occasIons. 


(I1 Nghĩa của Di Lặc— The meanings oƒ Maitreya: 


Ù 


2) 


3) 


4 


Di Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc tham, sân, 
S— Love—Affection—Love——Friendly——Pity——Benevolent—The Unconquerable, or 
one who 1s free from the three poisons of greed, hatred, and ignorance. 

Vị Bồ Tát sẽ là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng 
Bồ Tát Di Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca: The Buddha-to- 
come, also called the next Buddha, or a Bodhisattva predicted to succeed Sakyamunli as a 
future Buddha. The Bodhisattva who will be the next holder of the supreme office of 
Buddha. 

Tên của một vị Phật tương lai rất nổi tiếng trong khoa nghệ thuật Phật Giáo, Ngài nổi 
tiếng ở các nước miễn Đông Á Châu với hình ảnh của một vị Phật cười, bụng phệ: 
Mattreya Buddha 1s very popular in Buddhist art. He ¡is well known East Asia as a 
laughing figure with a fat belly. 

Tên của một vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Ngài đã tái sanh và trụ nơi cõi trời 
Đâu Suất, hiện Ngài đang thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất Thiên Nội Viện. 
Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có thuyết nói rằng 
ngài thị hiện sau Đức Thích Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 triệu năm cõi 
người. Theo truyền thuyết thì ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở vùng Nam Ấn: 
Name of a Bodhisattva and future Buddha. He 1s said to have been reborn in the Tusita 
Heaven, where he 1s now expounding the Dharma to the heavenly beings in the Inner 
palace. He is to come 5,000 years after the nirvana of Sakyamumi, or according to the 
other reckoning after 4,000 heavenly years, 1.e. 5,670,000,000 human years. According to 
tradition he was born In Southern India ofa Brahman famIly. 


3389 


(H1)Hai danh hiệu — Two epithefs: 


Ù 


2) 


Từ Thị: Từ Thị Bồ Tát mà hình tượng của ngài thường thấy trong sảnh đường thờ Tứ 
Thiên Vương, xây mặt ra ngoài. Ngài thường được biểu hiện bằng một vị Phật to béo và 
luôn miệng cười—Benevolent Bodhisattva. His image 1s usually in the hall of the four 
guardians facing outward, where he 1s represented as the fat laughing Buddha. 

A Dật Đa: Vô Năng Thắng Bồ Tát —Ajita (skt)——Bodhisattva or Invincible Bodhisattva. 


(IV)Đức Phật Di Lặc không kham lãnh thăm bệnh Cư Sĩ Duy Ma Cật— Matfreya clauữns He 


is not qualjfied to call on Upasaka Vimalakirti: Đức Di Lặc và ngài Duy Ma Cật về việc 
Di Lặc Bồ Tát không kham lãnh thăm bệnh Duy Ma Cật—Maitreya and Vimalakirti 
regarding Maitreya Bodhisattva 1s not qualified to call on Vimalakirti and enquire after 
his health: 

Thời Phật còn tại thế, có lúc cư sĩ Duy Ma Cật bị bệnh, Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”—At the time of the Buddha, once 
Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha then said to Maitreya Bodhisattva: “You go to 
Vimalakirti to enquire after his health on my behalf.” 

Di Lặc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? 
Nhớ lại lúc trước con nói hạnh “bất thối chuyển, cho vị Thiên Vương ở cõi trời Đâu Suất 
và quyến thuộc của người, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: “Ngài Di Lặc! 
Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đó là 
đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại 
chăng?? Nếu là đời quá khứ thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai thời vị lai chưa đến. 
Nếu là đời hiện tại thời hiện tại không dừng trụ. Như Phật nói: “Nầy Tỳ Kheo! Như ông 
ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết!” Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, thì vô 
sanh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ “Như” 
sanh mà được thọ ký, mà như không có sanh. Nếu từ như diệt được thọ ký, mà như không 
có diệt. Tất cả chúng sanh đều như, các Thánh Hiền cũng đều như, cho đến Di Lặc cũng 
như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như 
không hai không khác. Nếu Di Lặc được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tất cả 
chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc 
được diệt độ, tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng 
sanh rốt ráo vắng lặng, chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc, 
chớ dùng pháp đó dạy bảo các Thiên tử, thật không có chi phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, cũng không có chỉ thối lui. Ngài Di Lặc! Phải làm cho các vị Thiên tử 
nầy bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề không thể dùng thân được, 
không thể dùng tâm được. Tịch diệt là Bồ Để, vì diệt các tướng; chẳng nhận xét là Bồ 
Đề, vì ly các duyên; chẳng hiện hạnh là Bồ Đề, vì không ghi nhớ; đoạn là Bồ Đề, vì bỏ 
các kiến chấp; ly là Bồ Đề, vì la các vọng tưởng; chướng là Bồ Đề, vì ngăn các nguyện; 
bất nhập là Bồ Đề, vì không tham đắm; thuận là Bồ Đề, vì thuận chơn như; trụ là Bồ Đề, 
vì trụ pháp tánh; đến là Bồ Đề, vì đến thực tế; bất nhị là Bồ Đề, vì ly ý pháp; bình đẳng 
là Bồ Đề, vì đồng hư không; vô vi là Bồ Đề, vì không sanh trụ dị diệt; tri là Bồ Đề, vì rõ 
tâm hạnh chúng sanh; không hội là Bồ Đề, vì nhập không nhóm; không hiệp là Bồ Đề, vì 


3390 


rời tập khí phiền não; không xứ sở là Bồ Đề, vì không hình sắc; giả danh là Bồ Đề, vì 
danh tự vốn không như; huyễn hóa là Bồ Đề, vì không thủ xả; không loạn là Bồ Đề, vì 
thường tự vắng lặng; thiện tịch là Bồ Đề, vì tánh thanh tịnh; không thủ là Bồ Đề, vì rời 
phan duyên; không khác là Bồ Đề, vì các Pháp đồng đẳng; không sánh là Bồ Đề, vì 
không thể thí dụ; vi diệu là Bồ Đề, vì các Pháp khó biết—Maitrey replied: “World 
Honoured One, I am not qualified to call on him and enquire after his health. The reason 
1s that once when I was expounding to the deva-king and his retinue in the Tusita heaven 
the never-receding stage (of Bodhisattva development into Buddhahood) Vimalakirti 
came and said to me: “Maitreya, when the World Honoured One predicted your future 
attainment of supreme enlightenment (anuttara-sayak-sambodhi) in one lifetime, tell me 
in which life, whether In the past, future or present, dịd or wilÏ you receive His prophecy? 
If it was In your past life, that has gone; 1f it will be In your future life, that has not yet 
come; and I1 it is in your present life, that does not stay. As the Buddha once said: “O 
bhiksus, you are born, are ageing and are dying simultaneously at this very momenf; If 
you received His prophecy 1n a lifeless (state), the latter 1s prediction (of your future 
Buddhahood) nor realization of supreme enliphtenment. How then did you receive the 
prediction of your attainment of Buddhahood In one lifetime? Or did you receive 1t in the 
absolute state (thatness or tathata) of either birth or death? If you receive it in the 
absolute state of birth, this absolute state 1s uncreated. If you receive 1t in the absolute 
state of death, this absolute state does not die. For (the underlying nature of) all living 
beings and of all things 1s absolute; all saints and sages are in this absolute state, and so 
also are you, Maitreya. So, If you, Maitreya, received the Buddhahood, all living beings 
(who are absolute by nature) should also receive It. Why? Because that which 1s absolute 
Is non-dual and 1s beyond differentiation. lf you, Maitreya, realize supreme 
enlightenment, so should all living beings. Why? Because they are the manifesfation of 
bodhi (enlightenment). If you, Maitreya, win nirvana, they should also realize 1t. Why? 
Because all Buddhas know that every living being 1s basically in the condition of 
extinction of existence and suffering which 1s nirvana, in which there can be no further 
extinction of existence. Therefore, Maitreya, do not mislead the devas because there 1s 
neither development of supreme bodhi-mind nor 1ts backsliding. Maitreya, you should 
1nstead urge them to keep from discriminating views about bodhi (enlightenment). Why? 
Because bodhi can be won by neither body nor mind. For bodhi 1s the state of calmness 
and extinction of passion (¡.e. nirvana) because It wipes out all forms. Bodhi 1s unseeing, 
for 1t keeps from all causes. Bodhi 1s non-discrimination, for it stops memorizing and 
thinking. Bodhi cuts off ideation, for 1t 1s free from all views. Bodhi forsakes 1nversion, 
for 1t prevenfs perverse thoughts. Bodhi puts an end to desire, for It keeps from longing. 
Bodhi 1s unresponsive, for it wipes out all clinging. Bodhi complies (with self-nature), for 
1t 1s 1n line with the state of suchness. Bodhi dwells (n this suchness), for 1t abides 1n 
(changeless) Dharma-nature (or Dharmata, the underlying nature of all things.) Bodhi 
reaches this suchness, for It attains the region of reality. Bodhi is non-dual, for 1t keeps 
from (both) intellect and its obJects. Bodhi 1s Impartial, for 1t 1s equal to boundless space. 
Bodhi 1s the non-active (we wel) stafe, for 1t 1s above the conditions of birth, existence 
and death. Bodhi is true knowledge, for it discerns the mental activities of all living 
beings. Bodhi does not unite, for 1t 1s free from all confrontation. Bodhi disentangles, for 


3391 


1t breaks contact with habitual troubles (klesa). Bodhi 1s that of which the position cannot 
be determined, for 1t is beyond form and shape, and 1s that which cannot be called by 
name for all names (have no independent nature and so) are void. Bodhi 1s like the 
mindlessness of an illusory man, for 1t neither accepts nor reJects anything. Bodhi 1s 
beyond disturbance, for 1t 1s always serene by Ifself. Bodhi 1s real stillness, because of Its 
pure and clean nature. Bodhi 1s non-acceptance, for 1t keeps from causal attachments. 
BodhI is non-differentiating, because of 1fs Iimpartiality towards all. Bodhi 1s without 
compare, for 1t 1s indescribable. Bodhi is profound and subtle, for although unknowing, 1t 
knows all.” 

e - Di Lặc Bồ Tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, hai trăm vị 
Thiên tử chứng được Vô sanh pháp nhẫn. Vì thế, nên con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông—Maitreya said to the Buddha: “World Honoured One, when Vimalakirti so 
expounded the Dharma, two hundred sons of devas realized the patient endurance of the 
uncreate (anutpattika-dharma-ksantIl). 'This 1s why I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health.” 


(V) Đức Phật Di Lặc trong cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy — Maitreya in 
both Mahayana and Theravada tradifions: Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật là một vị Bồ Tát 
nổi tiếng, được các tông phái thừa nhận, nhất là Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo 
Đại Thừa. Có một câu chuyện về sự buông xả của Bồ Tát Di Lặc như sau: Thuở xa xưa 
khi Ngài Bồ Tát Di Lặc còn trong kiếp của một vị Tăng bụng bự, hay cười, với một cái 
túi vải thường trực trên lưng. Ngài thường du hành về những vùng quê xin của bố thí rồi 
đem cho những người nghèo qua lại bên đường. Ngài thường ngồi dưới gốc cây, và kể 
những chuyện về Phật giáo cho đám trẻ nhóc bu quanh. Một vị Tăng trưởng lão thời bấy 
giờ nhận thấy như vậy cho rằng ngài Di Lặc có hạnh kiểm kém cõi. Một hôm vị Tăng 
nầy chặn đường Bồ Tát Di Lặc để thử ngài bằng câu hỏi sau, “Nầy ông Tăng già kia, hãy 
nói cho ta xem, ông nghĩ gì về Phật pháp?” Bồ Tát Di Lặc ngừng lại giây lát, nhìn vào 
mắt vị Tăng, đoạn buông bổ cái bị vải xuống đất. Trong khi vị Tăng còn đang bối rối 
không hiểu ngài Di Lặc muốn gì qua hành động ấy, thì ngài Di Lặc cúi xuống nhặt lấy 
cái bị vải và rảo bước đi. Bỏ cái bị vải hay “buông xả,” “tha thứ” hay “quên đi” là giáo 
pháp của vị Phật tương lai hay Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật —Maitreya, predicted by 
Sakyamuni Buddha as the one destined to become the next human Buddha, enJoys the 
unique distinction of being the only Bodhisattva recognized throughout the entire 
Buddhist world, especially in Theravada as well as in Mahayana Buddhism. A sfory 
about the Bodhisattva Maitreya 1llustrates the Buddhist concept of “letting go” as follow: 
In a long long time ago, Maitreya was In his Incarnation as a laughing, big-bellied monk 
with a sack perpetually on his back . He used to travel about the countryside seeking alms 
and sharing them with whomever happened to be nearby. He would customarily sit under 
a tree, surrounded by urchins, to whom he would tell storiles to i1llustrate Buddhist 
teachings. Seeing this, an elder monk of the time became annoyed at what he perceived 
as untoward conduct on the part of Maitreya. One day he stopped Maitreya at the corner 
O a street and tried to test him with the following question: “Old monk, please tell me, 
Just what do you think 1s the essence of the Buddha”s teaching?* Mattreya stopped for a 
moment, looked at him In the eye, and Just let his sack fall to the ground. As the puzzled 


3392 


monk wondered what to make of this singular action, Maitreya bent down, picked up his 
sack and walked away. Dropping the sack, “letting go,” forgive and forget, that 1s the 
teaching of Maitreya, the future Buddha. 


(VDKinh Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật— Maitreyavyakarana Sutra (skf): Kinh ghi lại rằng 


Œ) 


sau thời Phật Thích ca nhập diệt thì thế giới Ta Bà bước vào một thời kỳ không có Phật. 
Hiện thời Đức Di Lặc đang thuyết pháp trên cung trời Đâu Suất, Ngài sẽ xuất hiện và 
thành Phật trong hội Long Hoa. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự—The 
sutra mentioned that after the historical Buddha sakyamuni's Nirvana, the whole Saha 
world entered a period without any Buddha (a Buddhaless period). At this time, the 
Buddha-to-be 1s still preaching in the Tushita. He will descend and become the Buddha In 
the “Long Hoa” assembly. 'The sutra was translated into Chinese by KumaraJIva. 


(F) Bồ Tát Chuẩn Đề 
Cundi Bodhisattvra 


Theo huyền thoại Bà La Môn thì Chuẩn Đề là một hình thức của Durga hay Parvati, vợ 
của Thần Siva. Trong truyền thống Đại Thừa, Chuẩn Đề là một hình thức của Đức Quán 
Âm hay quyến thuộc của ngài. Theo truyển thuyết Phật giáo, Ngài là hóa thân của Quán 
Âm Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa. Vị Bồ tát có 18 tay tiểu biểu cho lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý), lục đại (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp), và lục thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý). Theo huyền thoại Trung Hoa, Chuẩn Đề giống như Ma Lý Chi hay Thiên Hậu. Bà 
được tiêu biểu bởi những hình tượng ba mắt mười tám tay——In Brahmanic mythology a 
vindictive form of Durga, or Parvatil, wife of Siva. In Mahayana traditions, Cunde 1s a 
form of Kuan-Yin, or Kuan-Yin”s retinue: According to Buddhists legends, Cundi 1s a 
transformation body of the Avalokitesvara Maha-Bodhisattva. This Maha Bodhisattva has 
18 arms which symbolizes 6 faculties (sight,hear, smell, taste, touch, mind), 6 elements 
(form, sound, scent, flavor, bodily sensation, and all other elements in general) , and 6 
Consciousnesses (sight, hearing, smell, taste, touch, and mind). In China identiied with 
Marici, Queen of Heaven. She 1s represented with three eyes and eighteen arms—See 
Quán Thế Âmin Chapter 182 (G). 


(G) Quán Thế Âm Bồ Tát 
Bodhisaftya Avalokitesvara (sk£) 


Tổng quan về “Quán Âm ”—An overview oƒ “Kuan-Yin ”: Quán Thế Âm, người nghe 
âm thanh cầu khẩn mà đến cứu độ. Ngài là một trong bốn vị đại Bổ Tát của Phật giáo 
Đại thừa. Ba vị kia là Bồ Tát Phổ Hiền, Địa Tạng và Văn Thù. Trong những tranh tượng 
mới nhất thường trình bày Quan Âm với những nét của người nữ. Tại Trung Quốc và Việt 
Nam, Quán Âm được thấy dưới dạng Thiên thủ thiên nhãn. Một vài nơi tại Việt Nam, 
Quán Âm còn được phát họa như một bà mẹ bế con. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy Bồ 


3393 


Tát Quán Âm đứng trên những đám mây hay cưỡi rồng, hay đứng trên phiến đá, giữa cơn 
sóng dữ, chờ cứu chúng sanh lâm nạn. Một tay cầm bông sen, tay kia cầm nhành liễu hay 
bình tịnh thủy. Hãy còn rất nhiễu truyền thuyết về Quán Âm vì mỗi địa phương thường 
có một truyền thuyết khác về Ngài. Phẩm 25 trong Kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn nói 
về công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Thỉnh thoảng người ta lâm ngài Quán Âm với Phật 
A Di Đà hay Phật Di Lặc—Avalokitesvara 1s one who contemplates the sound of the 
world. He ¡1s one of the four great bodhisattvas of Mahayana Buddhism. Three other 
bodhisattvas are Samantabhadra, Kshiigarbha and Manjushn. In more recent 
presentations, Kuan-Shi Yin 1s often depicted with feminine features. In China and 
Vietnam, Kuan Yin 1s sometimes considered as a thousand-armed, and thousand-eyed 
Bodhisattva. Somewhere In Vietnam, Kuan Yin 1s painted as a mother with a child in her 
one arm. Nevertheless, we often see pIctures of Quan Yin standing on clouds, riding on a 
dragon, or standing on a cHIff in high seas, walfting to save (rescue) shipwretcked victims. 
There are still a great number of legends of Kuan Yin for each locality has 1ts own 
legend. Chapter 25 of the Lotus Sutras devoted to Kuan-Yin, and 1s the principal 
scriptures of the cult. Kuan-Yin is sometimes confounded (bị lầm lẫn) with Amitabha and 
Mattreya. 


(I1) Nghĩa của Quán Thế Âm— The meanings oƒ “Avalokifesvara ”: Từ Bắc Phạn có nghĩa 
là “Vị Chủ Nhìn Xuống” (nhìn xuống chúng sanh mọi loài). Vị Bồ Tát đứng bên trái của 
Phật A Di Đà. Đây là vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là hiện 
thân của từ bi, cùng với trí tuệ là một trong hai tính chất quan trọng của tâm giác ngộ của 
một vị Phật. Tên của Ngài theo nghĩa đen là “Một vị Chủ Nhìn Xuống” ám chỉ Ngài 
nhìn những khổ đau và phiển não của chúng sanh với lòng từ bi. Hình ảnh của Ngài nổi 
bật trong nhiều kinh điển Đại Thừa, như kinh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Kinh A Di Đà, 
trong đó Ngài là một trong những vị Bồ Tát của cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, kinh 
Pháp Hoa, có một chương trong đó Ngài là nhật vật chính. Trong kinh này, Ngài được 
diễn tả như là vị cứu khổ chúng sanh trong cơn hoạn nạn. Người ta nói chỉ cần tưởng nhớ 
tên Ngài một cách thành khẩn có thể được cứu thoát qua cơn nguy khốn. Trong những 
hình tượng ban sơ của Phật giáo vùng Đông Á, cho đến thời nhà Tống Ngài được vẽ như 
một người nam, nhưng từ thế kỷ thứ 10 thì hình ảnh của một người nữ mặc đồ trắng 
(Bạch Y Quan Âm) đã có ưu thế ở vùng Đông Á. Trong truyền thống “Spyan ras gzigs 
dbang phyug” ở Tây Tạng, Ngài được xem như là một vị thần Giám Hộ xứ sở, một trong 
những hóa thân của ngài là dòng truyền thừa tái sanh Đạt Lai Lạt Ma. Ngoài ra, ngài còn 
là một trong tám vị đại Bồ Tát trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và là vị có hạnh 
từ bi tích cực trong việc cứu độ chúng sanh. Câu thần chú “Úm Ma Ni Bát Di Hồng” có 
quan hệ trực tiếp với Bồ Tát Quán Âm. Trong Phật giáo Tậy Tạng thì Đức Bồ tát Quán 
Thế Âm được coi như vị Bồ Tát Thế Chủ và Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhìn như là sự 
hiện thân của Ngài—A Sanskrit term for “Lord who Looks Down.” A Bodhisattva who 
stands on the left side of Amitabha Buddha. This 1s the most Important Bodhisattva In 
Mahayana Buddhism. He 1s the embodiment of compassion (karuna), which along with 
wisdom (prajna) 1s one of the two main characteristics of the awakened mind of a 
Buddha. His name literally means “the Lord who Look Down,” implying that he views 
the sufferings and afflictions of sentient beings with compassion. He figures prominently 


3394 


in many Mahayana sutras, e.g., several Perfection of Wisdom sutras, the Sukhavati- 
Vvyuha, in which he 1s said to be one of the Bodhisattvas 1n the Pure Lan of Amitabha, and 
the Saddharma-Pundarika, which has an entire chapter in which he 1s the main figure. In 
this sutra, he is described as the savior of beings in trouble. It 1s said that by merely 
remembering his name with devotion one can be saved in times of distress. In early East 
Asian Buddhist depictions, up to the early Sung Dynasty, he 1s portrayed as a male, but 
since at least the tenth century the image of a female In a white robe (Pai-I-Kuan-Yin) 
has predominated In East Asia. In Tibet Avalokitesvara Spyan ras gzIigs dbang phyug 1s 
viewcd as the countryˆs patron deity, one of physical enamanations 1s the Dalai Lamas 
Iincarnational line. Furthermore, he 1s 1s one of the eight great Bodhisattvas in Mahayana 
traditional Buddhism, and one whose activities Involve the active practice of compassion 
In saving sentient beings. The mantra of “Om Mani Pad mi Hum” 1s directly associated 
with Avalokitesvara Bodhisattva. In Tibentan Buddhism, Avalokitesvara Bodhisattva 1s 
considered to be the main patron Bodhisattva, and the Dalai Lama 1s viewed as his 
Incarnate manifestation. 


(HI)Quán Thế Âm Bồ Tát theo các truyền thống—Avalokitesvara Bodhisattva in different 


1) 


2) 


traditions: 

Quán Thế Âm theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill— 
Avalokitesvara according to Eitel in The DicHonary oƒ Chinese-English Buddhist Terms: 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, chúng sanh khổ não 
mà nhất tâm xưng danh ngài, tức thời ngài quán sát âm thanh của họ (tầm thanh) và độ 
cho họ được giải thoát. Khởi thủy tượng của ngài là tượng nam, nhưng bây giờ thì thường 
là tượng nữ. Nghĩa xác thực của Quán Âm chưa được xác định. Quán Âm là bộ Tam 
Thánh với Phật A Di Đà, thường đứng bên trái của Phật Di Đà, nhưng có đến ba mươi ba 
hình thức khác nhau của ngài Quán Thế Âm, có thể là một con chim, một tịnh bình, một 
nhành liễu, một viên ngọc ma ni, hay ngàn mắt ngàn tai, vân vân; khi làm người trợ giúp 
những em bé thì ngài bổng trên tay một đứa trẻ. Đảo Phổ Đà là trung tâm chính thờ 
phượng Đức Quán Âm bên Tàu, nơi đó ngài là người bảo hộ những kẻ khổ đau hoạn nạn, 
đặc biệt là những người đi biển—According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Avalokitesvara 1s one who contemplates the world”s sounds, originally 
represented as a male, the images are now generally those of a female figure. The 
meaning of the term 1s in doubt. Kuan-Yin 1s one of the triad of Amitabha, 1s represented 
on his left, and 1s also represented as crowned with Amida; but there are as many as 
thirty-three different forms of Kuan-Yin, sometimes with a bird, a vase, a willow wand, a 
pearl, a thousand eyes and hands, etc. and when as bestower of children, carrying a child. 
The island of Pˆu-T”o (Potala) 1s the chief center of Kuan-Yin worship, where she 1s the 
protector of all in distress, especially of those who go fo sea. 

Quán Thế Âm theo Trung Hoa và Việt Nam—Avalokitesvara according to Chinese and 
Vietnamese: Bồ Tát Đại Bi, người mà Tàu và Việt gọi là Quán Thế Âm. Ngài còn được 
gọi là Đức Đại Bi Quán Thế Âm, là vị Bồ Tát của tình thương và lòng từ thiện trùm 
khắp. Ngài là một trong những Bồ tát quan trọng nhứt của phái Đại Thừa. Người tầm 
thanh cứu khổ. Quán Thế Âm đại diện cho lòng đại từ và sức cảm thông mãnh liệt và vô 
hạn, nhằm cứu vớt bất kỳ ai cầu xin ngài khi hoạn nạn. Tín ngưỡng dân gian còn tôn sùng 


3) 


a) 


b) 


3395 


ngài như người bảo hộ chống lại những tai ương hoạn nạn cũng như ban phước cho thiếu 
nhi. Ngài đóng một vai trò trung tâm trong tu tập sùng mộ của tất cả các tông phái Phật 
giáo. Mặc dù nguyên là nam nhân, Quan Âm đã trở thành nhân vật nữ trong trí tưởng 
tượng phổ thông ở Á Châu The Bodhisatva of Universal Compassion whom 
Vietnamese and Chinese call Kuan Shi Yin. He 1s the Great Compassionate One or the 
Bodhisattva of all embacing love and benevolence. He 1s one of the most Iimportant 
bodhisattva of the Mahayana. He who hears the sound of suffers to save them. 
Avalokitesvara represents “Great Compassion” and limitless understanding, saving those 
who seek for help by calling his name or turning to him at times of extreme danger or 
when encountering calamities. In folk belief, Avalokitesvara also protects from natural 
catastrophe and grants blessings to children. He plays a central role in the devotional 
practices of all Buddhist sects. Although orIginally male, Kuan-Yin has become a 
feminine figure 1n the popular Imagination in Asia. 

Vị Bô Tát được Phật tử Bắc tông thờ phượng— Kuan Shỉi Yin Bodhisattva, a Bodhisattva 
worshipnped by the northern Buddhists: 

Theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Bồ Tát Quán Thế Âm thường được miêu tả với 
một ngàn cánh tay, trong mỗi cánh tay đều có một con mắt của nó, nhằm chỉ nguyện lực 
của Ngài là có thể hết thấy những kẻ khổ đau trên thế gian và đưa ngàn tay đến cứu vớt 
lấy họ: According to Chinese Mahayana Buddhism, Bodhisattva Avalokitesvara is often 
depicted with one thousand hands, each hand containing 1ts own eye, to Indicate the vows 
and powers of the Bodhisattva to see all those suffering in the world and reach Info the 
world and pull them out of their suffering. 

Theo các nguồn tài liệu Phật giáo khác, Bồ Tát Quán Âm là một trong bốn vị Bồ Tát 
quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa. Ngài là Đại Bi Quán Thế Âm. Ngài cũng còn 
được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài là đệ tử và là người nối tiếp Đức Phật A Di Đà ở 
Tây Phương Tịnh Độ —According to other Buddhist sources, Avalokitesvara Bodhisattva 
1s one of the four greatest Iimportant Bodhisattvas in Mahayana Buddhism. He 1s a 
Bodhisattva of Great Compassion and Observer of the Sounds of the World. He 1s also 
known as the Contemplator of Self-Mastery. He 1s the disciple and future successor of 
Amitabha Buddha in the Western Pure Land. According to other Buddhist sources, 
Avalokitesvara Bodhisattva 1s one of the four greatest Important Bodhisattvas In 
Mahayana Buddhism. He 1s a Bodhisattva of Great Compassion and Observer of the 
Sounds of the World. He 1s also known as the Contemplator of Self-Mastery. He 1s the 
disciple and future successor of Amitabha Buddha In the Western Pure Land. 


(IV)Quán Thế Âm Viên Thông—Avalokitesvara Bodhisattva oƒ perfect penetrafion: Trong 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật hỏi ngài Quán Thế Âm về viên thông và 
ngài Quán Thế Âm đã bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Tôi từ căn tai tu tam muội viên 
chiếu, duyên tâm, tự tại, bởi tu để tiếng động vào căn tai, vào rồi mất..., để được tam ma 
địa, thành tựu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn! Đức Phật kia khen tôi khéo được pháp môn viên 
thông. Trong đại hội của Ngài, tôi được thọ ký là Quán Thế Âm. Bởi tôi quán nghe cả 
mười phương đều viên minh, nên tên Quán Thế Âm khắp cả mười phương thế giới—In th 
Surangama Sutra, book S1x, the Buddha asked Avalokitesvara Bodhisattva about perfect 
penetration, and Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha as follows: “World 


3396 


Honored One! From the gateway of ear, I obtained perfect and 1llumining samadhi. The 
conditioned mind was at ease, and therefore I entered the appearance of the flow, and 
obtaining samadhi, I accomplished Bodhi. World Honored One! That Buddha, the Thus 
Come One, praised me as having obtained well the Dharma-door of perfect penetration. 
In the great assembly he bestowed a prediction upon me and the name, Kuan-Shih-Yn. 


(V) Những danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm—Various tiles oƒ  Avalokitesvara 


Ù 


2) 
3) 


4) 
3) 


6) 
? 
8) 
9) 


Bodhisattya: 

Quán Âm: Regarder or Observer of the world”s sounds, or cries (sounds that enlighten the 
world) 

Quán Tại Tát Đỏa: Kuan-Yin Bodhisattva. 

Quán Thế Tự Tại: Quán Tự Tại —The Sovereign Beholder, not associated with sounds or 
CTI©S. 

Quán Tự Tại: The Sovereign Beholder, not associated with sounds or cries. 

Quán Thế Âm Mẫu: Tara (skÙ The sakt, or female energy of the masculine 
Avalokitesvara. 

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn: One Thousand Hands and Eyes Bodhisattva. 

Quán Âm linh cảm: Kuan Yin with efficacious responses. 

Hương Vương Quán Âm: Kuan-Yin Gandharaja. 

Thủy Nguyệt Quán Âm: Kuan-Yin gazing at the moon in the water—Bức tranh Quán Âm 
đang quán trăng đáy nước (nói lên sự giả hợp của chư pháp)—The unreality of all 
phenomena. 


10) Dương Liễu Quán Âm: Kuan-Yin with the wIllow-branch—Một trong 33 vị Quán Âm, VỊ 


Quán Âm dùng nhành dương liễu làm hình tam muội da (ý nói lấy sự mễm mại, nhu 
thuận mà cứu độ chúng sanh)—One of the thirty-three Kuan-Y1ns. 


(VŨ Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán T hế Âm Bồ Tát: The Twelve Great Vows of 


Avalokitesvara Bodhisattva—See Chapter 29 (E-3) (ID) (D). 


(VII)Khái niệm và sự thờ phụng Ngài Quán Thế Âm ở các quốc gia khác nhau—The 


Ù 


2) 


concepfs and worship 0ƒ Avalokitesvara in di[ƒerent cownfries: 

Bồ Tát Quán Thế Âm, một trong những vị Bồ tát lớn của trường phái Phật giáo Đại thừa. 
Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ, thị hiện trong những hình thức không thể nghĩ bàn hầu 
đem sự gia hộ đến tới bất cứ nơi nào cần Ngài. Cũng còn được gọi là Đại Bi Quan Thế 
Âm Bồ Tát, một trong ba vị Phật và Bồ Tát của Tây Phương Tịnh Độ, hai vị kia là Phật 
A Di Đà và Bồ Tát Đại Thế Chí—World Voice-Seeing Bodhisattva, one of the great 
bodhisattvas of the Mahayana Buddhism. Avalokitesvara contemplates the sound of the 
world. She can manifest herself In any conceivable form to bring help wherever 1t 1s 
needed. Bodhisattva of compassion and deep listening. Also called Kuan Shi Yin, the 
Bodhisatva of compassion. One of the three Pure Land Sages (Buddhas and 
Bodhisattvas). The others being Buddha Amitabha and Bodhisattva Mahasthamaprapta 
(Đại Thế Chí Bồ Tát). 

Trong những tác phẩm thần thoại về Phật giáo thì thần thoại về Đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát là độc đáo nhất. Vì pháp thuật thần thông, vì sự ân cần và khéo léo tuyệt luân của 


3) 


a) 


b) 


c) 


3397 


Ngài “cứu độ tất cả những kẻ đau khổ.” Chữ Avalokitesvara là chữ kép của chữ 
“ishvara” có nghĩa là Thế Tôn và chữ Avalokita có nghĩa là người nhủ lòng từ bị, thí dụ 
như người nhủ lòng từ bi đến những kẻ đau khổ trên thế gian này: Among Buddhist 
mythological works, works on Avalokitesvara Bodhisattva are the most oufstanding. By 
the power of his magic, and by his Infinite care and skill he affords safety to those who 
are anxIous. The word Avalokitesvara 1s a compound of the word “1shvara” means “Lord 
or Sovereign,” and of “avalokita” which means he who looks down with compassion, 1.e., 
on beings suffering in this world. 

Theo Edward Conze trong Tĩnh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật, Quán Thế Âm là 
lòng từ bi nhân cách hóa. Kinh văn và ảnh tượng cho phép phân biệt ba giai đoạn của sự 
phát triển của Ngài ở Ấn Độ ——According to Edward Conze in Buddhism: Its Essence and 
Development, Avalokitesvara personifies compassion. The texts and Images suggest that 
1n India one may distinguish three stages In his developmertt. 

Trước hết, Ngài là một phần của “Tam Vị Nhất Thể” gồm Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm 
và Đại Thế Chí. Tam vị nhất thể này có nhiều điểm tương đồng với các tôn giáo ở Ba 
Tư, nghĩa là trong sự thờ phụng Mithra và trong tôn phái Zervan, các tôn giáo ở Ba Tư 
coi thời gian vô hạn là nguyên lý căn bản. Được thu nhập vào Phật giáo, Quán Thế Âm 
trở thành vị Bồ Tát vĩ đại đến độ Ngài gần hoàn hảo như một đức Phật. Ngài có một 
quyên lực pháp thuật lớn lao để cứu độ chúng sanh trong mọi khó khăn và nguy hiểm: At 
first, he 1s a member of a trinty, consisting of Amitayus, Avalokitesvara and 
Mahasthamaprapta. This Trinty has many counterparts in lranian religion, 1.e., in the 
Mithras cult and Zervanism, a Persian religion which recognized Infinite Time (Zervan 
Akarana=Amita-ayus) as the fundamental principle. Assimilated by Buddhism, 
Avalokitesvara becomes a great Bodhisattva, so great that he 1s nearly as perfect as a 
Buddha. He possesses a great miraculous power to help in all kinds of dangers and 
difficultiesAt first, he 1s a member of a trinty, consisting of Amitayus, Avalokitesvara 
and Mahasthamaprapta. This Trimty has many counterparts 1n lranian religion, 1.e., 1n the 
Mithras cult and Zervanism, a Persian religion which recognized Infinite Time (Zervan 
Akarana=Amita-ayus) as the fundamental principle. Assimilated by Buddhism, 
Avalokitesvara becomes a great Bodhisattva, so great that he 1s nearly as perfect as a 
Buddha. He possesses a great miraculous power to help In all kinds of dangers and 
difficulties. 

Ở giai đoạn thứ hai, Quán Thế Âm thủ đắc một số chức vụ và tính chất vũ trụ. Ngài nắm 
thế giới trong tay. Ngài vô cùng cao lớn, 810.000 ngàn dặm, mỗi lỗ chân lông ngài chứa 
đựng một thế giới hệ. Ngài là chúa tế và là đấng Thế Tôn của thế gian. Từ mắt Ngài 
phóng ra mặt trời và mặt trăng. Từ miệng Ngài phóng ra gió và từ chân Ngài là trái đất. 
Về tất cả những phương diện này, Quán Thế Âm giống như Phạm Thiên: In the second 
stage, Avalokitesvara acquires a number of cosmic functions and features. He hold the 
world in his hand, he 1s Iimmensely big, 800,000 myriads of miles, each of the pores of his 
skin conceals a world system. He 1s the Lord and Sovereign of the world. From his eyes 
come the sun and the moon, from his mouth the winds, from his ffet the earth. In all these 
respects, Avalokitesvara resembles the Hindu God, Brahma. 

Cuối cùng, ở giai đoạn thứ ba, lúc mà những yếu tố pháp thuật trong Phật giáo chiếm 
hàng đầu, Ngài trở thành một pháp sư có nhiều năng lực nhờ những mạn trà và thu nhận 


3398 


nhiều đặc tính của Siva. Đó là Quán Thế Âm Mật Tông: Finally, in the third stage, at a 
time when the magical elements of Buddhism come to the fore, he becomes a great 
magician who owes his power to his mantras, and he adopts many of the characterIstics of 
Siva. Thịs 1s the Tantric Avalokitesvara. 


(VII)Quán Thế Âm dưới cái nhìn của Phật Giáo Đông Á—Avalokitesvara in the view gƒ 


Ũ 


2) 


East Asian Buddhism: 

Quán Thế Âm, vị “Bồ Tát Nhìn Xuống” chúng ta với lòng bi mẫn, là một trong những vị 
Bồ tát rất quen thuộc trong trường phái Đại Thừa. Ngài được mọi người tôn kính như là 
sự hiện thân của lòng bi mẫn, thường được mô tả hay họa hình với 11 đầu và 1.000 tay, 
tất cả đều được dùng trong việc phân bố sự cứu trợ của ngài. Ngài tháp tùng Đức Phật A 
Di Đà, vị Phật đang ngự trị tại Thiên đường Cực Lạc, Tây Phương Tình Độ. Phật A Di Đà 
là một trong nhiều vị Phật quan trọng nhất trong các vị Phật khác đang ngự tại nhiều Phật 
quốc khác nhau của Phật giáo Đại Thừa. Đức Quán Thế Âm có thể tìm nhiều cách để 
cứu độ, bao gồm cả hình thức của một vị đệ tử, một vị Tăng, một vị trời, hay một vị nữ 
Bồ Tát Ta Ra. Theo Phật giáo Tây Tạng, Tara là một vị nữ Bồ Tát quan trọng trong Phật 
giáo Ấn Độ và Tây Tạng, được sanh ra từ giọt nước mắt thương xót của Bồ Tát Quán 
Thế Âm, và những vị Đạt Lai Lạt Ma cũng được người ta cho là những kiếp tái sanh của 
ngài Quán Thế Âm. Sự sùng bái ngài Quán Thế Âm đã tạo nên những cảm hứng của 
những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đẹp nhất trong truyền thống Phật giáo Á Châu. Vào 
thế kỷ thứ 10, ở Trung quốc người ta bắt đầu trình bày những bức vẽ về ngài Quán Thế 
Âm có 10 tay. Bốn tay dùng để giữ mặt trời, mặt trăng, quyền trượng và đỉnh ba; sáu 
cánh tay còn lại được dùng để bắt nhiều ấn pháp khác nhau biểu hiện sự bố thí, lòng vô 
úy và đức hiến dâng—Avalokitesvara, the “Bodhisattva who Looks Down” on us with 
compassion, 1s one of the most popular Mahayana Bodhisattvas. Revered as the 
embodiment of compassion, he 1s frequently depicted with eleven heads and 1,000 arms, 
all of which are used in his dispensation of aid. Avalokitesvara 1s an attendant of the 
Buddha Amitabha, who rules over SukhavatI, the Pure Land of the West. Amitabha 1s one 
of the most important of the many Buddhas who resides In the different Buddha fields of 
Mahayana Buddhism. Avalokitesvara finds many ways to help, not least by assuming a 
variety of forms, including those of a disciple, a monk, a god or a Tara. According to 
Tibetan Buddhism, Tara, an important female bodhisattva in Indo-Tibetan Buddhism, was 
born from a teardrop of his compassion, and the Dalai Lamas are sometimes said to be 
Successive reincarnations of Avalokitesvara. The cult of Avalokitesvara has Inspired 
some of the most beautiful works of religious art in Asian Buddhism. In the 10” century, 
Chinese Buddhists started painting images of Avalokitesvara Bodhisattva with ten arms. 
Four of these ten arms hold the sun, moon, a mace and a trident; and the remaining sIx 
are In the distinctive øgesture (mudra) of giving, banishing fear and offering. 

Theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Bổ Tát Quán Thế Âm thường được miêu tả với 
một ngàn cánh tay, trong mỗi cánh tay đều có một con mắt của nó, nhằm chỉ nguyện lực 
của Ngài là có thể hết thấy những kẻ khổ đau trên thế gian và đưa ngàn tay đến cứu vớt 
lấy họ ——According to Chinese Mahayana Buddhism, Bodhisattva Avalokitesvara is often 
depicted with one thousand hands, each hand containing 1ts own eye, to indicate the vows 


3399 


and powers of the Bodhisattva to see all those suffering in the world and reach info the 
world and pull them out of their suffering. 


(H) Dược Vương Bồ Tát 
Bhaisqjyarqja-sarmnudgdafa (skt£) 
See Chapter 172 (IX) (7). 


(U Những vị Bồ Tát khác 
QOthecr Bodhisaftvas 


(D Thường Bất Khinh Bồ Tát—Never-Despite Bodhisatfvra: Sadaparibhuta (skÙ)Ù—Never 
Slighting Bodhisattva—Vị Bổ Tát luôn vái chào khi gặp mọi người và nói rằng rồi đây 
quý ngài sẽ thành Phật. Theo Phẩm 20 Kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát là tiền 
thân Phật Thích Ca. Thường Bất Khinh Bồ Tát chuyên tu hạnh nhẫn nại. Ngài luôn chào 
hỏi và tán thán những người Ngài gặp và nói “Tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài 
rồi đây sẽ thành Phật.” Bồ Tát Thường Bất Khinh dùng tinh thần vô ngã tướng (không có 
quan niệm về cái tôi) để tu phước và tu huệ. Để xả bỏ cái ngã, gặp ai Ngài cũng lạy. Để 
thành tựu hạnh nhẫn nhục, dù bị đánh đập, bị chửi mắng, Ngài cũng chẳng sinh lòng giận 
dữ. Đây mới đích thực là pháp môn Nhẫn Nhục Ba La Mật —Bodhisattva who constant 
greeted all beings he met and praised that they were destined for Buddhahood. According 
to the Lotus Sutra, Chapter 20, Never Despite (Never Sliphted) Bodhisattva was the 
previous Incarnation of the Buddha. Never Slighting Bodhisattva cultivated the ascetic 
practice of patient endurance. He constant greeted all beings he met and praised that they 
were destined for Buddhahood. Never Slighting Bodhisattva used the spirit of “having no 
sense of self” to cultivate blessing and wisdom. In order to get rid of the self, he always 
bowed to whomever he met. In order to accomplish the practice of patilent endurance, 
although 1t brought him curses and beatinss, he never felt anger or hatred In return. This 
1s the real Dharma Door of the Perfection of Patience under Insult. 


(I)Tinh Tấn Bồ Tát: Viriyadhika Bodhisatta (p)—Energetie Bodhisattva—Vị Bồ Tát phải tu 
tập tinh tấn và trải qua ít nhất mười sáu a tăng kỳ thực hành các ba la mật trước khi ngài 
có thể đắc a nậu đa la tam miệu tam bổ đề—A Bodhisattva must culdvate the diligence 
and practice all paramitas for at least sixteen asankheyas before he can achieve Anufttara 
Samyak SambodhiI. 





(HI) Hiền Hộ Bồ Tát: Bhadrapala (sk)——Bạt Pha—Tên của Bồ Tát Hiền Hộ, vị Bồ Tát tại 
gia. VỊ Bồ Tát đã cùng với 500 vị khác khinh hủy Phật trong một tiền kiếp, về sau quy-y 
Phật và trở thành Phật. Ông là một trong những đại đệ tử tại gia của Phật trong thời Phật 
còn tại thế. Hình tượng của Hiển Hộ thường được đặt trong phòng tắm của tự viện— 
Name of Bhadrapala Bodhisattva. A Bodhisattva who with 500 others slighted Sakyamuni 
In a preVvious existence, was converted and became a Buddha. One of the great lay 


3400 


disciples of the Buddha, who kept the faith at home at the time of the Buddha. An Iimage 
of Bhadrapala 1s kept in the monastic bathroom. 


(IV)Bốn Vị Bồ Tát Ba La Mật: Four female attendants on Vairocana—Bốn vị nữ Bồ Tát 


l) 
2) 


3) 
4) 


thân cận của Đức Đại Nhật Như Lai ở Kim Cang Giới, đều do Đức Đại Nhật Như Lai lưu 
xuất, mỗi vị là mẹ năng sinh của các vị Phật ở bốn hướng—The four female attendants 
on Vairocana In the VajJradhatu, evolved from him, each of them a mother of one of the 
four Buddhas of the four quarters. 

Kim Cang Ba La Mật Bồ Tát: Vajra-Paramita Bodhisattva. 

Bảo Ba La Mật Bồ Tát: Ratna-Paramita Bodhisattva (sk)—Bảo Ba La Mật Bồ Tát, một 
trong bốn vị nữ Bồ Tát thân cận của Đức Tỳ Lô Giá Na trong Kim Cang Giới, đều do 
Ngài lưu xuất, mỗi vị là mẹ của một trong bốn vị Phật trong tứ phương——One of the four 
female attendants on Vairocana In the Vajradhatu, evolved from him, each of them a 
mother of one of the four Buddhas of the four quarters—See Four female attendanfs on 
Vairocana. 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát: Dharma-Paramita Bodhisattva. 

Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát: Karma-Paramita Bodhisattva. 


(V) Năm vị Kim cang Bồ Tát trong Kừn cang giớ—Five Bodhisatvas in the Diamond 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Realims: Ngũ Bí Mật —The five Bodhisattvas of the Diamond realm. : 

Kim Cang Tát Đỏa: Vajrasattva (sk)——Tất cả các loài chúng sanh đều có lục đại tự tánh, ở đây 
nói về các loài hữu tình chúng sanh, được đặt ở trung tâm—Vajrasattva represents the six 
fundamental elementfs of sentient existence and here indicates the birth of bodhisattva sentience, 
1n the middle. 


Dục Kim Cang: Bodhisattvas of Desire—Bồ Tát Dục hay phàm phu mới gặp được giáo 
thọ A Xà Lê, được đặt ở phía Đông. Dục ở đây là muốn phát tâm Bồ Đề và cứu độ 
chúng sanh —Ordinary people who have Just met the Acarya, In the East—Desire 1s that 
of bodhi and the salvation of all. 

Xúc Kim Cang: Bodhisattvas of Contact—Bồ Tát Xúc hay vị đã phát tâm Bồ Đề, tu hạnh 
đại bi, và muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cứu độ, được đặt ở phía Nam——One 
who has resolved the Bodhicitta, vowed to practice great loving kindness, and wanted to 
confact with the needy world for Ifs salvation, in the South. 

Ái Kim Cang: Bodhisattvas of Love——Vị đã thành tựu Phật quả và phát nguyện thương 
yêu chúng sanh, được đặt ở phía Tây——One who has attained the Buddhahood and vowed 
to love all sentient beings. 

Mạn Kim Cang: Bodhisattvas of Pride——VỊ đã tự tại nơi Niết Bàn, được đặt ở phía Bắc— 
One who entered Nirvana (pride here means the power of nirvana), in the North. 


(VDNăm vị Bồ Tát thường đứng bên trái của Phật Thích Ca—Five Bodhisatvas who 


sometines síand on the leƒft oƒ Sakyamumi, indicatfive 0ƒ five ƒorrms 0ƒ wisdom: Ngũ Phật 
Đảnh Tôn—Ngũ Đảnh Luân Vương hay năm vị Bồ Tát thường đứng bên trái của Phật 
Thích Ca, tượng trưng cho năm trí tuệ—FIve Bodhisattvas sometimes placed on the left of 
Sakyamunl, indicative of five forms of wIsdom: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


3401 


Bạch Tần Phật Đỉnh: Sitatapatra (sk)—Lấy lọng trắng làm hình Tam Muội Da, tượng 
trưng cho đức đại từ bi trong trắng truyền khắp pháp giới, một trong những danh hiệu của 
Quán Thế Âm Bồ Tát with white parasol, symbol of pure merey, one of the tile of 
Avalokitesvara. 

Thắng Phật Đảnh: Jaya (skt—Lấy thanh bảo kiếm làm hình Tam Muội Da, tượng trưng 
cho trí tuệ—With sword, symbol of wisdom or discretion. 

Tối Thắng Phật Đảnh: Vijaya (skt—Chuyển Luân Vương Phật Đảnh—Lấy bánh xe 
vàng làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho công đức chuyển pháp luân không gì sánh 
bằng—With golden wheel symbol of unexcelled power of preaching—Tối Thắng Kim 
Luân Phật Đảnh. 

Hỏa Tụ Phật Đảnh: Tejorasi (skt)—Còn gọi là Hỏa Quang, Quang Tụ hay Phóng Quang 
Phật Đảnh—Lấy ánh sáng làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho sự thu nhiếp chúng 
sanh—Collected brilliance with insignia authority or a flame. 

Xả Trừ Phật Đảnh: Vikirna (skt—Trừ nghiệp Phật Đảnh—Thôi Toái Phật Đảnh—Trừ 
Cái Chướng Phật Đẳnh—Lấy cái móc làm hình Tam Muội Da, tượng trưng cho công đức 
phá nát tất cả phiển não—S§cattering and destroying all distressing delusion, with a hook 
as symbol—Trừ Chướng Phật Đảnh. 








(VH)Ngñ Phật sinh ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, Ngũ Phẩn Nộ— F[fteen bodhisatvas who 


represent the Buddha°s dharmakaya, or spitfual body; wisdom 1n" graciousness and a 
pierce 0F qngry ƒ0orm against evil: 


(A) Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba hình thức —Varrocana (Đại Nhật Như LaI) appears In the 


l) 
2) 
3) 


three forms: 

Chuyển Pháp Luân Bồ Tát: Vajra-paramita Bodhisattva. 
Biến Chiếu Kim Cang: Universally Shining Vajrasattva. 
Bất Động Minh Vương: Arya-Acalanatha Raja. 


(B) A Súc Bệ Phật dưới ba hình thứcAksobhya appears in the three forms: 


4) 
5) 
6) 


Hư Không Tạng Bồ Tát: Akashagarbha. 
Như Ý: Complete Power. 
Quân Trà Lợi Minh Vương: Kundali-RaJa. 


(C) Nam Phật (Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thức—Ratnasambhava's three forms: 


lở) 
8) 
9) 


Phổ Hiền Bồ Tát: Samantabhadra. 
Kim Cang Tát Đỏa: Sattva-vajra. 
Giáng Tam thế Minh vương: Trailokyavijaya-raja. 


(D)A Di Đà —Amitabha Buddha: 

10) Avalokitesvara: Quán Thế Âm. 

11) Pháp Kim Cang: DharmaraJa. 

12) The horse-head Dharmapala: Hayagriva (skt)—Mã đầu Minh vương. 
(E) Bất Không Phật —Amoghasiddhi”s three forms: 

13) Di Lặc Bồ Tát: Maitreya Bodhisattva. 

14) Nghiệp Kim Cang: Karmavajra. 

15) Kim Cang Dạ Xoa: VajJrayaksa. 


3402 


(VIII)Hai mươi lăm vị Bồ Tát bảo hộ tất cả những người tín tâm niệm hông danh Phật A Di 
Đà— Twenty five Bodhisaftvas who profect all who call Amitabha: 

I1) Quán Âm Bồ Tát: Avalokitesvara—Kuan Shi Yin—See Avalokitesvara. 

2) Đại Thế Chí Bồ Tát: Mahasthamaprapta Bodhisattva—See Mahasthamaprapta. 

3) Dược Vương Bồ Tát: Bhaisajyaraja Bodhisattva. 

4)_ Dược Thượng Bồ Tát: Bhaisajyaraja-samudgata (skÐ. 

5) Phổ Hiển Bồ Tát: Samantabhadra Bodhisattva—See Samantabhadra. 

6) Pháp Tự Tại Bồ Tát: Dharma-Isvara Bodhisattva—A Bodhisattva`s complete dialectical 
freedom and power, so that he can expound all things unimpeded. 

7) Sư Tử Hống Bồ Tát: Simhanada (skt——See Simhanada. 

§)_ Đà La Ni Bô Tát: Dharani Bodhisattva. 

9) Hư Không Tạng Bồ Tát: Akasagarbha Bodhisattva—Space-garbha. 

10) Phật Tạng Bồ Tát: Buddha-garbha. 

11) Bồ Tạng Bồ Tát: Bodhisattva-garbha. 

12) Kim Cang Tạng Bồ Tát: Vajra-garbha Bodhisattva. 

13) Sơn Hải Huệ Bồ Tát: Mountain-Ocean Wisdom Bodhisattva. 

14) Quang Minh Vương Bồ Tát: Shining Heart Bodhisattva. 

15) Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát: Adorned Flower Bodhisatva. 

16) Chúng Bảo Vương Bồ Tát: Treasure Assembly Bodhisattva. 

17) Nguyệt Quang Vương Bồ Tát: Candraprabha Bodhisattva. 

18) Nhật Chiếu Vương Bồ Tát: Sun-Illuminating Bodhisattva. 

19) Tam Muội Vương Bồ Tát: Samadhi-King Bodhisattva. 

20) Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Samadhi-Isvara Bodhisattva. 

21) Đại Tự Tại Vương Bồ Tát: Mahesvara Bodhisattva. 

22) Bạch Tượng Vương Bồ Tát: White-Elephant Bodhisattva. 

23) Đại Uy Đức Vương Bồ Tát: Mahatejas Bodhisattva. 

24) Vô Biên Thân Bồ Tát: Infinite-Body Bodhisattva. 

25) Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát: Great Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattva. 





(Cảnh bình mình trên sông Hằng Hà) 


nạn C0 CA Ji), co 


k“ — 
¬ CC 


¬ — 
G3) 


14. 
15: 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 
22 
2: 
24. 
Chi 
26. 
21s 
28. 
29. 
30. 
31. 
ch 
33. 


3403 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothil & LewIs 


Hodous: 1934. 

World Religions, LewIs M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachinss, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
35: 
36. 
1h 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
BIP 
32 
53. 
54. 
55. 
56. 
S: 
58. 
ng. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


3404 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzukl, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
T1. 
“02 
ÉP 
74. 
vn 
76. 
. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 
61. 


T 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
90. 


91. 
J5: 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


3405 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 

Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 

Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiên Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, 


Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 


3406 


107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

IT1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư 5ï Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền 
Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 


3407 


140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Anclient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez,„ 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist WIsdom, many authors, Kular kumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡nh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


3408 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator lames Legge, 
1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 
1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 


3409 


214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martn Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studies in Ch'an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, NÑagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism 1n South East Asia, Kanal Lal Hazra, New Dehili, 
1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 


3410 


247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religlons by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡IIs, 2000. 

251.Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1861. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes [I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 
1980. 


